Devillers 


Người Pháp vò người Annam 





Người PHÁP‹: 
Người AN NAM 


bạn hay thù? 





"Mlpe/flelun hoploorg 


PHILIPPE DEVILLERS 
Người dịch: BS. NGÔ VĂN QUỸ 


Người PHÁPu¡ 
Người AN NAM 
bạn hay thù? 


NHÀ XUẤT BẢN TÔNG HỢP 
THÀNH PHÓ HỖ CHÍ MINH - 2006 


"lps/Nlelun hoploarg 


FRANCAIS ET ANNAMITES 
Partenaires 0u ennemi 
1856-1903 

'© Editons DENÖEL 1998 


'Bán quyển đã được đăng ký và bảo vệ. Nghiêm cắm sao chép, truyền phát đi đưới bắt kỳ hình thức 
nào hay với bắt ký mục đích nào bằng điện tử hay cơ khi bao gồm sao chụp, thu ẩm hoặc kế cả 
bắt kỳ hệ thông hôi phục và lưu trữ thông tin nảo mà không được sự cho phép có thông báo trước. 
bằng văn bản của Editions DENOEL. 





"lps/Nlelun hoploerg 





Lời nói đầu 


gười Việt Nam chưa bao giờ tắn công hay xâm 

lược nước Pháp. Sở dĩ. số. mệnh của người Pháp giao. 
với số mệnh của họ, là bởi vì, vào thể k? thứ mười chín, nước 
Pháp dựa trên thế mạnh của hải quân và nền công nghiệp của 
mình, thầy nước Anh đã tạo lập được Hồng Kông, thì cũng đòi 
hỏi phải có một vị trí ở cửa ngõ thị trường Trung Quốc. Với suy 
nghĩ như vậy, vào khoảng năm 185Š nước Pháp thây đường 
như vừa là đúng lúc lại vừa đễ dàng chiếm được một Quác gia 
lân bang nhỏ bé có vẻ yếu đuối của Trung Quốc, và có thể dùng 
làm “căn cứ địa” được. Lại vừa hay, lúc đó Quóc gia này đang 
truy bức một cách khủng khiếp những người Thiê 
và quan lại của họ thì lại đang bóc lột một cách bị 
của họ. Dập tắt những cuộc truy bức tôn giáo, giải phỏng một 
dân tộc khỏi những quan lại của họ, những điều này đủ để có 
thể đốt cháy lên được sự phân nộ, huy động lên được những 
người có thiện chí ở Pháp. 

















Sở đĩ, những số mệnh đã giao nhau ở đó, trên vùng Biển 
Đông này, là bởi vì Napoléon III, lãnh tụ của cường quốc thứ. 
hai thế giới, căn cứ vào quyền được can thiệp, cho rằng có thể 
xâm chiếm một nước có chủ quyên để “giải phóng một dân 
tộc bị áp bức ” và để “ "buộc ở đó phái tôn trọng những quyên 
con người, và quyền của người theo đạo Gia Tô”. Các vị đô 
đốc hải quân thì khẳng định sự can thiệp này là “một nghĩa 
vụ quốc gia ”. Thực ra lúc đầu Pháp chưa nghĩ nhiều đến việc 





"hlps/llelun hoploarg 





“chỉnh phục vương quốc Cochinchine” như người ta thường 
nói lúc đó, mà chỉ muốn ít nhất là áp đặt được một “chế độ 
bảo hộ”, có thẻ buộc những con người “không văn minh ” đó 
phải ăn ở cho đúng đái Thế rồi từ từ, họ đã đi đến một cuộc 
xâm lăng bằng vũ lực, ỗn cuộc. xâm chiếm, và cứ thể từng 
bước HỘI, Vượt qua chế độ bảo hộ, tiến đến phụ trách hoàn 
toàn, nghĩa là đi đến thôn tính và cai trị trực tiếp. Nhưng hai 
ng đã có đi qua những giai đoạn trung gian của tình hữu 
nghị và sự liên mình. 















Một cuộc chiến tranh giải ¡ phóng tr” Ở Paris, người Pháp 
đã lưỡng lự rất lâu giữa một sự liên minh, một chế độ bảo hộ 
hay một sự thôn tính vì thị trường Trung Hoa vấn là sự quyền 
rũ chủ yếu, và từ Cochinehine Pháp sẽ tiễn ra Tonkin. một nơi 
dai cứng hơn rất nhiều, mà Pháp chỉ có thể chiến thắng được 
với cái giá phải trả là một cuộc chiến tranh với Trung Quốc 
và những chiến dịch “bình định” suốt 20 năm hết sức hao tồn. 
Còn việc thâm nhập vào. miễn Nam Trung Hoa thì đã sớm thấp 
ngay lợi ích của nó là rất đáng ngờ, chỉ như một áo ảnh hay 
một áo tưởng thôi. Paris đành phải giữ nguyên Tonkin (Bắc 
Kỳ), cũng như Cochinchine (Nam Kỳ) và cả toàn Indochine 
(Đông Dương). Lãnh thổ này rồi sẽ được hỏa nhập vào để 
quốc thuộc địa Pháp để trở thành vòng hoa quị' nhất, đẹp nhất, 
một “ban công của Pháp trên Thái Bình Dương ”. 





Đất nước đẹp và lộng lẫy này là nơi cư ngụ c tủa một dân 
tộc cao thượng, cần cù và có nghị lực, có ý thức vẻ bản sắc 
và lịch sử của mình. Nếu nhờ sức mạnh hơn là ngoại giao mà 
chỉnh phục được đất nước đó, thì người ta cũng sẽ phải tự hỏi 
liệu đất nước này có sẽ chấp nhận lâu dài tình trạng lệ thuộc 
và chia cắt lãnh thổ như vậy không. Bởi vì, tuy người ta cho 
rằng sự vũ trang chóng đổi đã kết thúc vào khoảng năm 1900, 
nhưng giữa những người Pháp với nhau, thì một cuộc tranh 





"hlps/flelun hoploarg 








cãi mới lại đã bắt đầu từ nhiều năm rồi: Làm sao để cai trị và 
giữ vững được đất nước này? Phải đối xử với người Việt Nam 
ra sao? 

Sự trỗi dậy đột ngột của người Việt Nam vào năm 1945, 
sự phục hồi nên độc lập và thống nhất sau hai cuộc chiến 
tranh đáng ghỉ nhớ, đã chứng mình sự hão huyền của những 
niêm hy vọng của Pháp. Nước Pháp đã sai lầm. Nhưng đối với 
những ai đã từng kinh qua biến có 1945 và đã có thể phân tích 
những hậu quả của nó, thì có một câu hỏi tức khắc được đặt 
ra là: Pháp đã đi lạc đường ở đâu và vào lúc nào? Đề biết và 
hiểu được việc đó, thì phải nghiên cứu, theo chiều sâu, toàn 
bộ lịch sử những môi quan hệ Pháp - Việt. Đó là một công 
trình mà tác giá đã tự đảm nhận, ngay từ khi ở Việt Nam vẻ 
vào năm 1946. 














Như thế đề nói rằng, sự thai nghén cuốn sách này đã 
bắt đầu từ nứa thê kỷ nay rồi. Sau bước mở đâu rất chậm 
chạp, thậm chí vào năm 1952 mới được thông bảo là “' ắp 
xuất bản ”, cuốn “Lịch sử cMiệt Nam từ 1838 đến 1902” đã phải 
nằm ngủ im lìm trong suốt bồn mươi năm ròng. Nhưng không 
bao giờ bị quên lãng. Và rồi cái trò chơi ghép hình gồm có 
mười ngàn miếng ghép và ý nghĩa cơ bản của nó mới dân dẫn 
được vẽ rõ ra. 





Rõ ràng là cuốn sách này là một công trình nghiên cứu 
về nước Pháp không bằng về Việt Nam. Chính ở Việt Nam các 
số mệnh đã giao nhau hơn là ở trong các bộ ở Paris, trong các 
sứ quán, trong các phiên họp Quốc hội, trong các cuộc tranh 
luận hay thương thuyết đã được sách vở và những sách lịch sử: 
dành cho biết bao chỗ đề nói đến. Lịch sử này thực ra là “biện 
chứng". Ở mỗi thời điểm, hay gân như thế, người Pháp và 
người Việt lại tự hỏi nên làm gì cho thích hợp đây. chiến tranh 





"hlps/flelun hoploarg 





hay hòa bình, chống đối hay thỏa hiệp, mêm dẻo hay cứng rắn, 
chế độ bảo hộ hay cai trị trực tiếp, võ trang chiến đấu và đánh 
dụ kích hay phản kháng chính trị 





Ở cả hai phía, những chủ trương chính trị phải đứng 
trước nhiều lối rẽ. Ở đâu người ta đã có sự lựa chọn không 
đúng, đi vào những con đường không đúng, nghe theo những 
lời tham vấn không đúng? Ở đâu và vào lúc nào trong cả hai 
phủa, người ta đã lựa chọn chiên tranh, sự đàn áp tàn bạo hay 
sự khủng bó hơn là chọn sự hiểu biết lẫn nhau, sự liên minh 
hay sự thỏa hiệp? Và ai là người phải chịu trách nhiệm? Đó 
là một sự nghiên cứu say mê vẻ tâm lý của người Pháp cũng 
như của người Hiệt, về những tính khí và những nhân cách, 
vẻ những người hiền và những kẻ bị kích động (cuông tín hay 
không), về những người cỏ óc thực tiền và những người hùng 
THƠ mỘNG.. lề cái cách mà những người này và người kia ý 
thức được đối phương của mình như thế nào. 














Bị phụ thuộc nhiều vào những Hội Truyền Giáo Đạo Gia 
Tô, và vào những người có liên hệ chặt chè với các Hội đó, 
ngay từ giữa thế kỹ thứ XIX dự luận Pháp đã bị tiêm nhiễm 
một ác cảm sâu sắc, một sự. ngờ vực lớn đổi với người. Việt 
Nam được xem như nham hiêm, tàn ác, hèn nhát hay thôi nát 
và thậm chí một sự căm thù nhằm vào những nhà nho theo đạo 
Không. Đó là một hình ảnh còn tôn tại mãi cho đền tận chúng 
ta ngày nay. Trừ những ngoại lệ, người Pháp vẫn có ác cảm 
với những người Việt Nam yêu nước. Người Pháp chỉ yêu mắn 
những người Việt Nam hèn hạ, nịnh bợ, hay bội phản hoặc ít 
nhất cũng ly khai. Một sự ác cảm lâu bên, mà những người 
mang nó, ít khi nào chịu tìm hiểu. 





Tác giả tránh mọi phán xét mà chỉ trình bày một cách 
lạnh lùng các sự kiện và những điên biên của chúng. Nhưng 


"hlps/flelun hoploarg 








lịch sử đã chứng minh là ngay từ đầu, để đối xử với Việt Nam, 
nước Pháp đã chọn sự đe dọa và chiên tranh, chứ không phải 
sự tiếp cận thương mại hay ngoại giao, dù rang Pháp đã dùng 





những chính sách này với nước Xiêm và nước Nhật. Nước 
Pháp đã muốn áp đặt một chế độ "bảo hộ”, không ci thuận 





việc chỉ bằng lòng với một chế độ liên mình, và đã dùng vũ lực 
để bẻ gây mọi sự chồng đối. Sự hơn hẳn áp đảo về vũ khí đã 
củng cổ thêm cho sự tự tin này. Đại bác của các tàu chiến cũng 
như của các đội lục quân đã được sử dụng một cách rộng rãi 
cả với súng trường và lưỡi lê nữa. Quân đội đã giết. bản, chặt 
đầu nhiều người Việt Nam, cướp phá và đốt cháy nhiều làng 
mạc và nhiều dinh thự. "Nghĩa vụ ghi nhớ” bắt buộc phải có 
HỘI sự. hiểu biết sâu hơn nữa về những gì mà nền Đệ Tam Cội ông 
Hòa - nền Cộng Hòa của Paul Bert và Jules Ferry đã phạm 
phải ở Việt Nam, cái nền công. hòa được đưa vào Á châu trong 
cuộc “phiêu lưu thuộc địa ” này. 





Bộ mặt của những sự kiện này đã bị những công trình sử 
diệu thuộc địa che giấu đi rất nhiều, nhưng vẫn có những tài 
liệu tiết lộ ra các sự kiện và những nguyên nhân của chúng. 
Như vậy nói như Tocqueville "vì đã phát hiện ra được chúng 
một cách rõ ràng, tôi đã không thể hèn nhát mà im lặng không 
vạch ra chúng ”. 





Để hiểu được “tính biện chứng” của sự việc, có lẽ tốt 
hơn cả là không nên lao vào một cuộc tìm kiếm trong các kho 
lưu trữ, mà nên có găng đọc lại, bằng một nhãn quan mới, ít 
nhất là một phân nào trong ô sách đã được xuất bản, và tự 
tạo cho mình một khái niệm chỉnh xác về diễn biến của “hành 
động”, và như J.B.Duroselle, người thầy và người bạn của tôi 
thường khuyên bảo, đặc biệt chú trọng đến việc theo dõi một 
cách thật sát sao các niên đại vì nó sẽ giải thích “hành động 
và phản ứng " tức là chìa khóa của sự hiểu biết. 








"Hlps/flelun hoploarg 








Tôi đã không đọc được tắt cả, và so với số sách cẫn phải 
đọc thì chỉ là con số rất nhỏ, nhưng dù sao tôi cũng nghĩ rằng 
mình đã hiểu được khá nhiều đề biên soạn cuốn sách này mà 
mục tiêu là nói lên sự thật, vì nó vẽ rõ lại, theo tôi là khá chính 
xác “sự giao nhau của các số mệnh”. Người Pháp và người 
Việt đã chiến đấu với nhau bằng những con người và vũ khí 
của mỗi bên nhưng thật ra cuộc chơi đã được dựng lên và được 
quyết định chỉ giữa vài trăm, thậm chí chỉ vài chục cá nhân 
thôi, một phía là những sỹ quan hải quân, những quan chức cai 
trị, những nhà truyền giáo và phía đối diện là một số đại thân 
và ở giữa họ là những tên “phản quốc ” và những người thông 
địch, vì rất ít người nói được ngôn ngữ của đối phương. Chính 
cuộc đối thoại ở thượng đỉnh này cân phải được tái dựng lại 
trước hết, đề rồi sau đó mới gợi lại ở những cáp bậc trung gian 
và dưới nữa, người Annam và người Pháp đã “giao lưu” với 
nhau nhự thể nào bằng lửa, đạn (bằng cách “tặng nhau những 
đầu đạn chì” như lời Paul Bert thường nói) nhưng cũng bằng 
những phiên chợ, những công việc lao động làm chung, những 
liên hệ tình dục, những cuộc tiếp xúc ngoại giao, vv... MộI xã 
hội mới đã được hình thành như vậy, œ ° áp sát vào 
kia. Những bản báo cáo chính thức. và nhất là những bút ký: 
du lịch, những hôi ký, cho chúng ta biết về cái không khi kỳ lạ, 
thường đối lập nhau, thậm chí đến mâu thuẫn của thời kỳ này. 
Và cả những bức tranh tuyệt đẹp, những bức phác thảo, những 
cảnh chụp nữa. 











Để viết cuỗn sách này, tôi chỉ sử dụng những tác phẩm 
đã xuất bản hay đã sẵn sàng đề xuất bản, và những tài liệu 
lưu trữ. Như thế để nói rằng cuón sách này là hoàn toàn qua 
trung gian (de second main) — nó ít có tỉnh cách nghiên cứu 
hơn là một sự “điền giải” (une imterpretation). Tôi đã đi tìm 
sự thật trong những tác phẩm có thể hiện một sự mong muốn 





"lps/Ölelun hoploarg 





chân thành hiểu biết, mong muốn đi sâu vào phân lõi của sự 
việc, mong muốn đặt mình vào vị trí của “hai đối phương”. 
Như Leibnij đã nói, đặc tính của mọi công tác ngoại giao là 
phải biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Vượt qua những 
sáo ngữ, phải làm cho nồi bật lên được quan điểm của những 
người Việt Nam. 


Cũng dễ dàng nêu ra đây những tác giả chính mà tôi đã học 
tập được biết bao nhiêu đi E.Lưưo, G.Aubaret, P.Pasquier, 
J.Boissière, Ch.Œosselin, J.L. de Lanessan, F.Bernard... Và cả 
những nhà sử học: xuất sắc của thời kỳ thứ nhất: Pallu, Vial, 
Romanet du Caillaud, Silvestre, Cultru, Schreiner, và thêm nữa 
là những lời chứng của J.Dupuis, của Pouvourville, của Chail- 
ley và của cả Paul Doumer nữa. 





Những công trình sứ học gân đây, như của Marquet vị 
Noul, của Lê Thành Khôi, của Chesneaux, lsoart, của Ngư 
Xuân Thọ, Hemery và nhất là bản luận án đỗ sộ của Charls 
Fournian là những tài liệu cơ bản, cũng như những tập tài 
liệu của Taboulet và Vð Đức Hanh là không có gì có thẻ thay 
thế được. 














đã được đánh dấu bởi những cuộc luận chiến 
say gắt, nhất là đối với việc xâm chiếm xứ Bắc Hậu quả 
của những cuộc luận chiến đó là một sự che giầu có hệ thông 
nhiều mặt quan trọng của cuộc xâm chiếm, một sự thông tin 
thật sự sai lệch về cũng như về các nhân vá 
người thì được cổ tình tôn vinh lên, có người thì lại bị cổ tình 
yu không. Tất cả, hay gần như thế, bây giờ đều đã bị quên lăng. 
Thé nhưng, với sự lùi trở về quá khứ, cần phải soi sáng lại vai 
trò lịch sử của người này người kia, không những của người 
Pháp mà cả của những người đối thoại Việt Nam, những vị đại 
thân của Triều đình Huế, các vị thượng thư, tổng đốc hay các 









, có 





"hlps/lelun hoploarg 





lãnh đạo quân khởi nghĩa đã giữ một vai trò hầu như lúc nào 
cũng khó khăn, bây giờ không được biết đến, thậm chỉ lại bị vụ 
không hơn cả người Pháp. Nhưng người của cả hai bên liệu 
có thể trở thành những đông mình, những liên minh hay chỉ là 
những kẻ thù của nhau thôi: 





Với suy nghĩ đó, cần thiết phải công bó nhiều tài liệu, 
phân lớn là không được biết đến hay chưa bao giờ được công 
bố, đã phản ánh rõ bằu không khí của thời kỳ này, và cũng đặc 
biệt vạch rõ cách người Pháp “thương thuyết" như thể nào ở 
thể kỷ thứ XIX. Văn phong không thể tin nổi của một số tối hậu 
thự đáng để cho những nhà chuyên môn của lịch sử ngoại giao 
xem xét. 

Lịch sử chứng nhận vẻ phía Pháp, vai trò quan trọng, 
thậm chí trội hắn, của những sỹ quan hải quân và thủy bình lục 
chiến, phân lớn là xuất thân từ cuộc viễn chỉnh 1860 — 1861, 
vạch rõ tính cách dai dăng của những tham vọng và những 
quan điểm của họ đã thắng thể cả những “quan niệm " của các 
chính phú ở chính quốc mà sự bất ôn làm cho người đọc phải 
chủ ý. Tính cách phù du của những “bộ trưởng đặc trách” 
Đông Dương, đã để cho những viên chức tại chỗ có một sự 
tự do hoạt động tương đối, nhưng cũng đề cho ý chí thóng trị 
của họ tôn tại liên tục. Phải tỏ lòng cảm phục đối với những 
người. Pháp đã cô găng làm cho lẽ phải, sự đúng mực và nhân 
nghĩa thắng thé. Về phía Việt Nam, cũng sẽ phải ghỉ nhận sự 
bên bỉ của một tập thê những vị quan thâm nho, ghỉ nhận phẩm 
cách của họ, lòng yêu nước và sự trung thành của họ đổi với 
những ông vua rất không xứng đáng với dân tộc mà ông ta cai 
trị. Đồng thời cũng phải nhắc nhớ lại sự dũng cảm của những 
“nhà yêu nước” trong suốt ba mươi năm trời đã chiến đấu 
chống lại một lực lượng mạnh hơn hẳn, và có hàng ngàn người. 
đã hy sinh trong chiến đấu, hoặc trước đội hành quyết, hoặc 











"hlp/flelun hoploarg 









những nhà lao khủng khôpc của những Kẻ mà tua Tự Đức ọ 
là "Quân Man Rợ Tây Phương ”. Tôi muốn, cũng như Đại úy 
Gosselin đã làm trong cuồn sách năm 1904 của ông, làm sông 
lại ký ức về những con người này: 








Vậy thì người Pháp đến tìn gì ở Việt Nam, ở một nơi xa 
xứ sở của họ như vậy? “Một cuộc phiêu lưu thuộc địa” ư? Hay 
là chuộng cái lạ? Những thị trường tiêu thụ cho thương, mại ? 
Con đường tơ lụa Trung Quốc? Một mảnh đất đề truyền đạo 
hay thực thì sứ mệnh khai hóa ? Bảo vệ "những quyền con 
người”? Độc giả sẽ phán xét qua tắt cả những mảng tối và 
sáng đó. 








Vào năm 1902, Vương quốc Đại Nam đã sụp đồ trước sự 
tấn công của Pháp. Lúc đó không ai nói đến Việt Nam, một cải tên 
mà đắt nước này chỉ mang từ 1803 đến 1838. Từ 1835 đến 1902, 
thì chỉ còn nói đến những tên Cochinchine (Nam Kỳ), Tonkin 
)) và Annamites (người Ánnam), và 
Ộ ũng chỉ sử dụng những danh từ đó. 
Vì vậy, để khỏi làm xáo trộn bâu không khi và để tránh thay 
đổi một cách lỗi thời các tài liệu, tôi đã lựa chọn sẽ chỉ nói ở 
đây về xứ Annam và những người Annamites, mặc dù vào năm 
1953, nước Pháp đã quyết định từ lúc đó trở đi phải loại bỏ tắt 
cả những danh từ ấy ra khỏi ngôn ngữ chính thức của Pháp. 
Chắc chắn là sẽ có người phản đối. nhưng lịch sử chân chỉnh 
có những đòi hỏi của nó. 









"hlps/flelun hoploarg 


"Mlpe/flelun hoploorg 








Phần thứ nhất 


VÀO THỜI 
CÁC ĐÔ 
ĐỐC 











"lps/Nlelun hoploarg 


16 





"hlps/lelun hoploarg 




















MỘT CUỘC CHIẾN TRANH 
VÌ TỰ DO THƯƠNG MẠI VÀ TÔN GIÁO ? 


háng Tám năm 1857... Hoàng để của những người 
Pháp, Napoléon Đệ Tam đang nghỉ mát trong vài 
tuần lễ ở Biarritz. 

Ngài đồng ý cho được vào tiếp kiến một lần nữa, một 
người mà ngài đã tiếp vào tháng Sáu, một người từ xứ Annam 
đến để trình bày với chính phủ Pháp về hoàn cảnh bỉ thảm 
của những người theo đạo Thiên chúa trong xứ đó. Người 
đó là Đức ông Pellerin, Khâm mạng Tòa Thánh ở miền nam 
Cochinchine, giám mục ở Huế từ 1846, về tới Pháp vào những 
ngày cuối cùng của tháng Tư. Ông đã báo cáo về tấn bi kịch 
triển miên đang diễn ra ở đó: Vua Annam, Tự Đức, lên ngôi vào. 
năm 1847, tỏ ra kinh tởm người nước ngoài và đặc biệt là các 
nhà truyền giáo. Ngay từ những ngày đầu của năm 1848, ông 
đã ban hành một đạo dụ bắt ném ra biển với một hòn đá buộc. 
vào cô, tất cả những người Âu châu nào đặt chân lên Vương 
quốc của ông. Những biện pháp này lại còn được tăng cường 
thêm vào năm I§S1. Nhưng sự truy bức những người Thiên 
chúa giáo đã tăng gấp đôi từ tháng Chín năm 1856, khi nước 
Pháp có buộc xứ Annam phải mở cửa. Đã có những nhà truyền 
giáo Pháp bị giết hại, và những người Thiên chúa giáo Annam 


"hlps/flelun hoploarg 





thì bị lùng bắt gắt gao. Đức ông Pellerin nhắn mạnh: Tình trạng 
hiện nay không thê kéo dài được nữa. Nước Pháp lân này phải 
hành động, phải đi cứu cộng đông Thiên chúa giáo này. 








Trong một tờ dâng lên Hoàng đề ngày 30 tháng Tám 
sau cuộc tiếp kiến, giáo sỹ này van nải: “Tôi xin Hoàng thượng 
cho phép tôi được nói thêm về những tín đồ mới tội nghiệp của 
chúng tôi ở Cochinchine và về những nhà truyền giáo Pháp 
đang ở trong Vương quốc Annam. Máu của họ giờ này đang 
chảy và tình cảnh của họ lại càng khủng khiếp hơn kế từ bước 
đi mới đây nhất của nước Pháp. Nếu bây giờ Hoàng gia không 
làm một cái gì cho chúng tôi thì sợ rằng đạo Thiên chúa sẽ bị 
tiêu diệt ở những vùng này, dù rằng ở những vùng đó dường 
như đã sẵn sàng đón nhận những lợi ich của đạo Gia Tô và của 
nên văn minh (1). 

Thưa Hoàng thượng, tôi không có tư cách đề trình bày ở 
đây với Hoàng thượng về những lợi ích vật chất và chính trị mả 
nước Pháp sẽ thu được nếu chiếm. đóng một vài hải cảng của 
Cochinchine mà nước Pháp có quyên. Tôi tin rằng việc chiếm 
đóng đó là không cần thiết để bảo vệ quyền lợi của những 
người Thiên chúa giáo, nhưng tôi van xin Hoàng thượng không 
bỏ rơi chúng tôi. Những điều mà Hoàng thượng sẽ làm cho 
chúng tôi sẽ nÌ được phúc lành của Thượng Để ban cho 
Người và cho. triều đại tôn nghiêm của Người... 











Hoàng để đã nghe và đã đọc - Đây không phải là lần đầu 
tiên vấn đề này được gợi lên trước mặt ngài và về phần ngài, 
thì ngài cũng đã có quyết định dứt khoát. 


LỠI THỈNH CÂU LÊN NAPOLÉON ĐỆ TAM 


Vào tháng Một, một người tự cho là phát ngôn nhân của 
những nhà truyền giáo đóng căn cứ ở Macao và Hồng Kông - 


"Hlps/Nlelun hoploerg 





nơi hội tụ tất cả những tin tức từ xứ Annam tới, Cha Huc, một 
nhà truyền giáo rất được biết tiếng vì những cuộc thám hiểm 
của ông ở Trung Quốc và Tây Tạng nhưng lại chưa hề đặt chân 
đến xứ Annam, sau khi khân cầu Hoàng Đề can thiệp để cứu 
những người Thiên chúa giáo ở xử này, đã trình lên một công 
hàm trong đó ông ta khăng định là nước Pháp phải dựa vào một 
bản hiệp ước ký năm 1787 và đòi thi hành bản hiệp ước này, 
trao cho nước Pháp đảo Poulo Condor (Côn Lôn) và nhất là 
cảng Tourane (Đà Nẵng), rất ngạc nhiên, Napoléon Đệ Tam đã 
chuyển bức công hàm cho Bộ trưởng Ngoại giao, và hỏi xem 
những quyền đó của nước Pháp hiện nay như thế nào. Ngày 20 
tháng Ba, Cintra, giám đốc sở lưu trữ của Bộ, đã báo cáo không 
thể lấy bản hiệp ước nảy làm căn cứ cho một cuộc vận động. 
của Pháp được. 

"Hiệp ước 1787 đã không được nước Pháp thi hành thì 
chúng ta không thê dựa vào nó để đỏi quyền sở hữu Tourane 
và Poulo Condor, vì bản hiệp ước đó chẳng có giá trị gì. Muốn 
chiếm đóng bằng vũ lực những phần đất này, điều này sẽ là một 
cuộc chiến tranh với xứ Cochinchine, một cuộc chiến tranh phi 
chính nghĩa, có thể sẽ kéo dài sau khi chỉnh phục được Tourane 
và sẽ lôi chúng ta vào một chuỗi những công việc khó khăn, 
những phí tôn khiến sạt nghiệp ở một nơi xa xôi như vậy. Như 
thế về mặt pháp lý, chúng ta chẳng có căn cứ nào để dựa vào 
hiệp ước 1787 đòi bán đảo Tourane hay xâm chiếm nó bằng vũ 
lực. Còn về chuyện có nên làm việc đó không và lợi ích của nó 
ra sao, thì vấn đề này là rất gây tranh cãi...”. 

Tham khảo những bức điện của năm 1788, Cintra tự hỏi 
“Tourane là cái gì?”. 

“Nền ngoại thương của xứ Cochinchine gần như hoàn toàn 
nằm trong tay của người Trung Hoa. Đã hàng bao thế kỷ nay họ 


"hlps/flelun hoploarg 


20 





chiếm lĩnh việc buôn bán đó, trao đổi những hàng hóa chế biến 
bằng công nghiệp của họ đề lấy những sản phẩm thiên nhiên của 
xứ này, và chắc chắn là sẽ hết sức khó khăn đề hất chân họ... 
một đất nước cần cù và khéo léo như dân tộc “Trung Hoa. 

“Những lời phản biện trên sẽ còn được củng cố mạnh hơn 
nữa nếu người ta ý thức được không những nền thương mại 
của chúng ta ở Đông Dương (Indochine) đã hầu như không có 
gì, mà ở đây còn thiếu cả những yếu tổ có thể làm cho nó nảy 
nở được. Về mặt này, hiện tại là thảm hại, và tương lai thì quá 
đáng ngờ... 

*Tóm lại, để nghị của Ông thầy tu Huc muốn chúng ta 
chiếm đóng xứ Cochinchine là không thê chấp nhận được cả về 
mặt pháp lý và các hiệp ước lẫn mặt lợi ích, và lại càng không 
phải là một sự cần thiết. 

“Chúng ta đang cỏ những lợi ích và những vấn đề khá 
nghiêm trọng phải theo dõi ở Châu Âu, ở Phương Đông, ở Mỹ 
Châu, một công việc khá khó khăn và khá phức tạp phải thực 
hiện ở Algérie, những thuộc la ở ven biển còn quá lạc hậu 
phải làm tăng dân số, trồng trọt và phát triển cho thịnh vượng. 
Chúng ta không nên tạo thêm lên ở những vùng biển giữa Án 
Độ và Trung Hoa, những nguồn lo lắng, lúng túng và tồn hao 
mới nữa cho nước Pháp” (3). 





Tuy nhiên những tin tức từ Trung Hoa và xứ Cochinchii 
và xứ Annam báo vẻ, vẫn lảm cho vị Hoàng đề bắt phải nghiên 
cứu "vấn đề xứ Cochinchine” một cách cặn kẽ hơn dưới mọi 
góc độ. Ngày 27 tháng Tư, ngài cho thành lập một “Ủy ban 
đặc biệt về Cochinchine" đề làm việc này — Ngài chỉ định một 
người có kinh nghiệm, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đã 
50 tuổi đời, nam tước Anatole — Henri de Brenier làm chủ tịch 





"Hlps/Ölelun hoploerg 


21 





Ủy ban này!. Ủy ban họp ngay tức khắc trong một không khí 
vôn đã căng thẳng, được đánh dấu bởi cuộc xung đột vừa bắt 
đầu giữa Anh Quốc và Trung Hoa. và một cuộc thất bại mà 
nước Pháp vừa phải chịu ở Annam. 


THÁT BẠI CỦA MONTIGNY Ở ĐÀ NẴNG 


Sự rộng lớn mênh mông của thị trường Trung Hoa được 
tưởng tượng ra - người ta ước lượng lúc đó dân sô của Thiên 
Triều là 400 triệu ~ từ lâu vẫn là một mục tiêu hảo hạng và rất 
được thèm muốn. Người ta đua nhau đề có ở gần đó những đồn 
hải quân và những thương điểm có vị trí tốt. Vào tháng Tám 
năm 1842, sau khi kết thúc cuộc “chiên tranh nha phiến” (tuyên 
chiến năm 1839), nước Anh, cường quốc công nghiệp và hàng 
hải hàng đầu thể giới, cuối củng cũng đã đòi được chính phủ 
Trung Hoa phải nhượng cho hòn đảo Hồng Kông và mở cửa 5 
cảng cho thương mại Âu châu. Nhưng cả Pháp và Mỹ cũng đã 
không chậm chân trong việc tìm kiếm những quyền lợi thương 
mại tương tự. về phía Pháp, một phái đoàn đặc biệt do ngài de 
Lagréné dẫn đầu đã được cử sang Trung Quốc vào cuỗi năm 
1843, và vào tháng Mười năm 1844 đã ký kết được với Trung 
Hoa hiệp định Whampoa, cho phép Pháp, ngoài những quyền 
thương mại, đặc quyên bảo vệ những người Thiên chúa giáo 
trong toàn cõi Đề quốc Trung Hoa. Một tô giới quốc tế cũng sẽ 
được tạo lập ở Thượng Hải. 

Tuy nhiên, bị nhục bởi sự. thất bại trong những năm 40, 
Trung Hoa đã vùng dậy trong một phong trào nhân dân rất lớn 
1 Sinh năm 1807, nam tước Brenier, sau những chuyến đi công cán ở Hy Lạp, ở 

Luân Đên, Bruxells và Lisbonne, đã làm công sử ở Varsorie năm 1831, rồi ở 
Livourne (1840 - 1847), sau một thời gian ngắn làm Bộ Trưởng Ngoại Giao 
(tháng Giêng - tháng Tư 1851) cuối cùng làm đại sứ đặc mệnh ở Naples 
(1855 - 1857). Sau đó ông làm Thượng nghị sỹ và mất vào năm 1885. 


"Hlps/llelun hoploarg 





chống lại việc triều đình Mãn Thanh đã nhường những tô giới 
cho ngoại bang. Trong những năm từ 1850 đến 1856, phong trào 
Thái Bình đã kiểm soát được một phần miền Nam Trung Hoa. 
Cả nước bị rôi loạn. Ngày 6 tháng Mười năm 1856, một chiế 
tàu buôn nhỏ của Anh, mang tên Arrow, bị một chiếc thuyền 
buồm Trung Quốc ở Quảng Đông chặn lại khám xét đã tạo cho 
nước Anh một lý do đề tuyên chiến, vì Anh thấy đây là thời 
điểm thuận lợi đê bắt buộc Bắc Kinh phải có những nhượng bộ 
mới nữa. Paris cũng viện cớ việc giết hại nhà truyền giáo Pháp, 
cha Chappedelaine ở Quảng Đông ngày 12 tháng Hai năm 1856 
để tham gia vào cuộc viễn chỉnh, chỉ vài tháng sau khi hiệp ước 
Paris (ký ngày 30 tháng Ba năm 1856) kết thúc cuộc chiến tranh 
ở Crimée của Anh và Pháp chống nước Nga. 






Tuy nhiên điều làm bận tâm nước Pháp từ nhiều tháng 
nay là vấn đề Đại Nam (lúc đó được gọi là Cochinchine hay 
Amnam) hơn là vấn đề Trung Quốc. Vào tháng Năm năm 1855, 
Paris đã lệnh cho người đại diện ở Macao phải thu thập mọi 
tư liệu về các xứ Đông Dương, để có thể nhận định được tình 
hình tâm lý chính trị ở những nơi này. Sự truy bức những người 
Thiên chúa giáo đã thúc đây Đức Ông Pellerin, ngay từ tháng 
Sáu, rồi tháng Mười Hai năm 18ŠŠ tung ra lời kêu gọi cứu hộ. 
Lời kêu gọi này đã được người đại điện của Pháp ở Trung Quốc 
là Bourboulon ủng hộ, và vào tháng Mười Hai 1855, ông này 
thậm chí đã chuẩn bị cả một “kế hoạch can thiệp” gầm có việc 
chiếm đóng Tourane, mà người Annam gọi là Đà Nẵng. 


Paris được báo động, dường như đã sẵn sàng hành động. 
Napoléon Đệ Tam cần phải trấn an dư luận giới công giáo, 
vì đây là một trong những cột trụ ủng hộ hế độ vững chắc 
nhất. Bây giờ, Ngài đã nghĩ đến “một chiến dịch phối hợp” 
để có được với Xiêm, với Cao Miên, và nếu có thể thì cả với 
Cochinchine, những hiệp ước hữu nghị và thương mại, đồng 





"lps/llelun hoploarg 


2 





thời những bảo đảm chặt chề về tự do tôn giáo cho những 
người Thiên chúa giáo ở địa phương và cho sự hoạt động của 
những nhà truyền giáo. Vào tháng Mười năm 1§SŠ Montigny, 
lãnh tụ Pháp ở Thượng Hải, lúc đó đang nghỉ ở Pháp, đã được 
chỉ định đàm phán những hiệp ước đó với Bangkok và Huế, 
khi trở về nhiệm sở. Được trao đầy đủ những quyền hành 
cần thiết, Montigny rời Paris ngày 30 tháng Mười Hai, ở lại 
Rome vài tuần lễ (được tiếp kiến Đức Giáo Hoàng) và qua 
Alexandrie, đến Singapore vào ngày 16 tháng Năm năm 1856. 
Ngày lễ tháng Tám, ông ký được với Xiêm ở Bangkok một 
“hiệp ước hữu nghị, thương mại và hàng hi 
này, Xiêm cũng đã cam kết nghiêm ngặt 
Montigny cũng đã được trao toàn quyền để nếu cần thì đàm 
phán với vương quốc Cochinchine một hiệp ước tương tự. Ông 
được chỉ thị là phải dừng lại ở Tourane, nhưng theo. kiểu là “đi 
ngang qua thôi" để nhắc lại cho Triều đình Huế nhớ những 
quan hệ hữu nghị đã được hình thành từ cuối thế kỷ mười tám 
giữa Pháp và Cochinchine, và cũng đề phát biểu những “nhận 
định vừa cương quyết vừa đúng mức về tình cảnh của những, 
người Thiên chúa giáo mà Paris xét thấy không thể chấp nhận 
được. Tuy nhiên vào tháng Ba năm 1856, Bộ trưởng ngoại giao 
Walewski vẫn tự hỏi không biết “thời điểm này đã thật thích 
hợp chưa để tìm cách tạo lập những mối quan hệ thân thiết hơn 
với chính phủ Annam”. (4) 





Dù rằng Montigny đã được chỉ thị là không được phát 
biểu những lời đe dọa”, nhưng ông tin chắc rằng mình đã hiểu 
biết kỹ về vương quốc của Vua Tự Đức, vì ông hiểu biết kỹ 
về nước Trung Hoa, đã viết từ Bangkok, ngay từ ngày 4 tháng 
Tám, một bức thư cho **Ngải... của vua xứ Cochinchine, Tonkin 
...V.v”, một bức thư mà đoạn trích sau đây chứng tỏ sự ngạo 
nghễ và tính cách tối hậu thư: 


"hlps/Nlelun hoploerg 


24 





“Thưa Ngài, tôi hân hạnh được thông báo chính thức đến 
ngài, để khỏi mắt thời gian, ngài tâu lên Hoàng thượng, đức vua 
của Ngài và chính phủ biết rằng vị chúa hùng cường của tôi, 
Hoàng Đề Pháp Quốc đã hạ có trao cho tôi toàn quyền và ra lệnh 
cho tôi đến Triều đình Huế đàm phán một hiệp ước về hữu nghị, 
thương mại, hàng hải và tôn giáo. Hoàng Để quên đi những phàn 
nàn quá chính đáng của Đề quốc Pháp đối với chính phủ Annam, 
đã muốn một lần nữa, trong những quan điểm thiện cảm và nhân 
đạo đối với nhân dân Cochinchine, thử làm một cuộc vận động 
cuối cùng cho hòa bình và hòa giải. Nhưng Hoàng Đề cũng đã ra 
lệnh cho tôi phải tuyên bố với chính phủ của Ngài rằng đây sẽ là 
lần cuối cùng, và đức vua của ngài cùng các trưởng bộ đại thần 
của ngài sẽ đơn phương phải chịu trách nhiệm về những hậu quả 
của một sự từ chối mới về việc nối lại một cách trung thực những. 
hiệp ước cũ về hữu nghị đã gắn bó xứ Cochinchine với nước 
Pháp dưới thời vua Louis XVI và đã có ích lợi một cách mạnh 
mẽ cho những vị tiên để của đức vua đang trị vì trong việc chiếm 
lại được giang sơn ...”. (5) 

Sau khi thông báo sẽ có một sứ giả sắp tới, đi trên “chiếc 
tàu chiến chạy bằng hơi nước, chiếc Cwfizaf của Đức Hoàng 
Đế , có nhiệm vụ chuyển. bức công hàm này, Montigny viết 
tiếp tục: *Tôi phải tuyên bỗ với Ngài, là nếu bức công hàm này 
không được trình lên Đức Vua của Ngài thì hành động đầu tiên 
của tôi, và của vị đồng nghiệp của tôi, đại sứ đặc mệnh Anh 
Quốc!, sẽ là đòi hỏi sự xét xử những đại thần có hành vi tội lỗi 
trong một hoàn cảnh nghiêm trọng như thế này có thê đưa lại 
những hậu quả tai hại nhất và gây ra những thảm họa lớn cho xứ 
Cochinchine”.(5) 











1 Đã có dự định trước là đại sứ Anh ở Bangkok sẽ đi theo Montigny đến 
'Tourane và cùng cộng tác trong cuộc vận động của ông này. 


"lps/flelun hoploarg 


25 





Nhà truyền giáo được cử đi trên chiếc Carinar để mang 
bức thư tới Huế, thực ra ngày 19 tháng Chín năm 1856 đã trao 
nó ở cửa sông ở Huế. Nhưng những quan chức ở đây từ chối 
không nhận bức thư và không bóc nó ra, vì có lệnh rất nghiêm 
ngặt: Không được có bất cứ một sự tiếp xúc nào với bọn 

“Man rợ”. Bức thư đã được chuyên đến Tourane, là nơi chiếc 
Catinat cập bến, và trả lại cho viên chỉ huy tàu là Le Lieur. 
Ông này không thể chịu được điều mà ông coi là một sự nhục 
mạ, và cho răng mình đang bị đe dọa bởi những sự chuẩn bị 
của phía Annam nên quyết định bắn vào các pháo đài Tourane 
rồi lại cho một đại đội đỗ bộ lên phá hủy những đại bác bảo vệ 
bờ biển phía Annam (26 tháng Chín). Ngày hôm sau, 27 tháng 
Chín, các quan ở Tourane đến cho biết là Triều đình đồng ý 
đàm phán trên những cơ sở nêu trong bức thư (như vậy là ở 
Huế người ta đã biết nội dung của bức thư). 

Nhưng Le Lieur trả lời là ông ta không có thẩm quyền để 
đàm phán mà phải chờ sự có mặt, đã được thông báo, của vị 
đặc mệnh, ông de Montigny. Ít lâu sau đó, chiếc Cafinat được 
thay thể bằng chiếc Capricieuse. Viên chỉ huy Collier của chiếc 
này, ngày 28 tháng Mười nhận được một phúc đáp của Triều 
đình: Những điều căn bản ghỉ trong bức thư của Montigny đã 
được chấp nhận và người ta nóng lòng chờ sự có mặt của nhà 
ngoại giao người Pháp này. Trong khi chờ đợi, Collier thắt chặt 
những mi liên hệ đúng đắn, thậm chí thân mật với những quan 
lại địa phương. 

Sau này người ta mới biết rằng (6). khi Vua Tự Đức. nghe 
tin chiếc Catinat đang t tiến lại gần, ngài đã đùng đùng nỗi 
và quyết định xử tử tất cả những người Annam nào đề: 
chiếc tàu đó hay những kẻ “Man rợ" bước chân xuống đất. 
Toàn bộ hội đồng phủ chính họp lại. đã dâng lên nhà vua, một 
lá sớ xin nhà vua hãy chấp nhận cái thư của sứ giả Pháp và ký 











"hlps/flelun hoploerg 


26 





một hiệp ước hữu nghị với đề quốc này. Nhưng nhà vua không, 
nghe. Một đại thần cũ dưới thời Minh Mạng là Trương Đăng 
Quế cực lực phản đối quan điểm của hộ ng phủ chính và bảo 
vệ quan điểm là đất nước phải từ chói liên hệ với nước Pháp, 
cấp tốc cho thi hành một cách nghiêm ngặt đạo dụ 1855 chống 
những người Thiên chúa giáo. Tức khắc các biện pháp được 
đề ra đối với những cơ sở Thiên chúa giáo. Đức ông Pellerin 
phải trốn khỏi Huế, và những người Thiên chúa giáo chính 
yếu trong thành \ phố đều bị bắt giam. Nhưng vài ngày sau, khi 
nhận được tin về kết quả cuộc chiến đấu ở Tourane, “chính phủ 
Annam vài ngày trước đó tỏ ra có nghị lực và quyết tâm bao 
nhiêu thì bây giờ ủ rũ báy nhiêu. Lúc này đường lối chủ hòa đã 
thắng thế trong tâm trí của nhà vua” (7) nên ít lâu sau đó, khi 
chiếc Capricieuse cập bến, một bức thông điệp đã được gửi 
cho viên chỉ huy Collier: Các cơ sở thương thuyết đề nghị đã 
được chấp thuận, các tàu Pháp sẽ được tiếp tế và người Pháp có 
thể đi lại tự do trên khắp bán đảo. Hoàn cảnh đã thuận ho 
một cuộc thương thuyết. Nhưng Montigny vẫn chưa đến và 
Triều đình Huế sau khi đã làm một cuộc truy bức mới, nghiêm 
ngặt hơn đối với những người Thiên chúa giáo nay đã tĩnh tâm 
lại. Khi Montigny đi trên chiếc tàu Ä/arceau đến nơi vào ngày 
23 tháng Một năm 1857 thì thời điêm thuận lợi đã qua đi. Đức 
ông Pellerin. sau khi đã đi lang thang mấy tuần lễ, cuối cùng 
trốn được về Tourane và được lấy làm phiên dịch trên chiếc 
Capricieuse. 



















'Viên đặc mệnh ngay tức khắc tìm cách thương lượng, và 
ngày 24 tháng Một, một hội nghị Pháp — Annam được bắt đầu. 
ở Tourane. Ngay từ đầu, Montigny yêu cầu những người đối 
thoại phải có “đầy đủ sự ủy quyên của nhà vua trao”, nêu không 
ông ta sẽ lên thẳng Kinh đô. Nhưng các vị quan ở Tourane chỉ 
được ủy quyền đê thảo luận trong một giới hạn nào đó thôi. 


"lps/flelun hoploarg 





Thế là bế ắc. Đến một cuộc họp sau vào ngày 30 tháng Một, 
Montigny nổi nóng và đe dọa. Ông ta nói ông ta đến đây để 
đề nghị một hiệp ước về thương mại, hàng hải vả tôn giáo, vì 
nước Pháp đã ký những “hiệp ước đồng minh” với Trung Hoa, 
Xiêm, Cao Miên và Nhật Bản. Chỉ có Vương quốc Annam là 
đứng ngoài dân “hòa tấu” này thôi. Ông ta đến đây đề thương 
thuyết, nghĩa là đê mang lại hòa bình. 

Về không khí của những cuộc tranh luận này, bản báo cáo. 
của Montigny là rất hùng hồn: “Vị quan, một lần nữa lại nói 
với tôi rằng nếu tôi muốn đánh nhau, thì chúng ta sẽ đánh nhau 

“đôi trả lời là ông ta và những đồng bào của ông ta chẳng biết 
gì về chiến tranh cả, và tôi khuyên ông ta nên câu Thượng Đề 
để đừng trông thấy chiến tranh đỗ lên đầu cái đất nước thảm 
hại của ông ta, và lực lượng cùng những phương tiện phá hoại 
của chúng ta đủ mạnh đề có thể xóa đến cả tên của Vương 
quốc Annam trên bản đồ thế giới cái ngày mà chúng ta sẽ đến 
Cochinehine như những kẻ thủ địch. Tôi nói với ông ta về cuộc 
chiến tranh của Pháp và Anh chồng lại nước Nga, đề quốc hùng 
cường bậc nhất về quân sự ở phương Tây, và tôi khuyên ông 
ta nên bảo các người phiên dịch tiếng Anh đang có mặt ở đây 
dịch cho ông ta những báo chí của Hồng Kông. Ông ta sẽ thấy 
là nước Pháp trong không đầy 6 tháng có thê ném lên những 
bờ biên của kẻ thù ở cách xa 1.200 dặm, cả 200.000 quân cùng 
một đội pháo binh ghê sớm, và cuộc chiến tranh này đã làm 
cho nước Nga phải trả giá bằng sinh mạng của 500.000 người. 
Tôi nói tiếp: “Ông thấy đó, chúng tôi đâu có sợ gì các ông, vì 
tôi đến đây giữa những quân lính của các ông mà không mang 
theo bất cứ một thứ vũ khí nào, chỉ có một người thư ký của 
phái đoàn, một người tùy. à một người phiên dịch đi theo 
thôi. Tôi làm thể bởi vì tôi biết rằng ông hoản toàn hiểu rõ là 
không thẻ chiến đầu chống lại sự hùng cường của đức Đại đề 

















"Hlps/flelun hoploarg 


28 





của chúng tôi. Vậy thì ông hãy nên biết điều chấp nhận bản 
hiệp ước mà lòng tốt nhân từ của Người hôm nay ban cho các 
ông, nhưng ngày mai sẽ áp đặt lên các ông, nêu sự ăn ở không 
tốt của các ông buộc Người phải làm như vậy. Đừng quên răng 
các ông lúc đó sẽ trở thành nạn nhân thứ nhất của những hậu 
quả của các hành động của các ông”. Đề trả lời tắt cả những 
điều đã nói trên, viên quan chỉ nhắc đi nhắc lại cùng một câu 
nói: “Nếu các ông muốn hòa bình, thì chúng ta sẽ hòa bình, và 
nếu các ông muốn chiến tranh, thì chúng ta sẽ đánh nhau”. Khi 
nghe những lời nói đó, mà tôi xin thú thật là rất khó chịu đối 
với tôi, thì với tính chất là một quân nhân cũ, tôi không còn có 
quyết định nào khác là phải ngừng ngay cuộc hội đàm. Tôi đã 
làm việc này một cách cương quyết mặc dù có sự khẩn khoản 
của bốn vị đặc mệnh khác muốn tôi ngồi xuống lại. Tôi thấy rõ 
là không phải tắt cả họ đã tán thành cách hành động của vị đặc 
mệnh chính, nhưng họ không dám can thiệp ..." (8) 

Montigny buộc các quan ở Tourane, trong vòng hai mươi 
bốn tiếng đồng hồ phải gửi về Huế bản dịch những thâm quyền 
của ông ta, và các quan phải nhận được những ủy nhiệm cho 
phép được thương thuyết với ông ta về bản hiệp ước, nếu 
không thì thiếu tướng hải quân Collier sẽ cho tiễn hành ngay 
tức khắc việc tước vũ khí của pháo đài. Nhưng rồi những 
người đối thoại trở lại bình tĩnh hơn. Được nghe bảo đảm là 
ngày 31, đức vua sẽ ký bản hiệp ước thương thuyết ở Tourane, 
Montigny chấp nhận tiếp tục thương thuyết, viết bức tối hậu 
thư lại, và các cuộc thương thuyết lại bắt đầu. Ngày 2 tháng 
Hai, người ta bắt tay vào việc thảo bản hiệp ước, và thảo luận 
từng điều khoản một. Nhưng Montigny đã có sẵn một bản dự 
thảo, chính thức đưa ra một bản dịch. Ngay ở Đi êu khoản 3, 
tất cả lại bế tắc vì những đòi hỏi của Pháp về vấn đẻ “tự do tôn 
giáo”. Phía Annam bác bỏ hoàn toàn mọi điều trong lĩnh vực 








"hlps/flelun hoploarg 


29 





này. Để bù lại, người ta thảo luận về sự tự do đi lại ở Annam, 
thời gian đồn trú ở Tourane, việc bán thuốc phiện, các thủ tục 
hải quan, v..v... Montigny đòi mở cửa các cảng ở Tonkin và 
Cochinchine, với việc thiết lập các lãnh sự quán. Vị quan giữ 
vững một lập trường không thể lay chuyển được: chỉ có thể 
mở cửa cho thương mại Pháp cảng Tourane thôi, mả cũng chỉ 
trong thời gian từ bốn đến năm tháng mỗi năm. Ông có chỉ thị 
về việc này và không thê chấp nhận thêm, cũng như không thể 
xin ở Huế những ủy quyền rộng hơn. Về phía mình, Montigny 
cũng bác bỏ mọi sự nhượng bộ (mặc dù đã được các nhà truyền 
giáo mong ước). Vị quan nhắc lại rằng ông đã được ủy nhiệm 
để thu xếp mọi chuyện với người Pháp, thì chỉ chữ ký của ông 
vào bản hiệp ước là đủ, không có việc phải xin chữ ký của nhà 
vua nữa. Theo Montigny thì vị quan giữ vững lập trường của 
ông ấy với một sự cương quyết không thẻ lay chuyển được và 
dường như không lường trước được những hậu quả có thê xảy 
ra do việc bác bỏ "thương lượng với nước Pháp trên, những 
cơ sở hợp lý và có thẻ chấp nhận giữa quốc gia với quốc gia”. 
Montigny cũng nêu lên răng ông ta không hề bị các nhà câm 
quyền Annam cũng như dân Cochinchine đôi xử thiểu lễ độ, tất 
cả mọi người quan tâm, sản sóc và điều này chứng tỏ là trong 
thực chất người ta rất muốn đi đến một sự dàn xếp hữu nghị. 
Ông nói có nhiều chỉ tiết chứng tỏ là các vị đặc mệnh Annam 
có một ý muốn mạnh mề và chân thật ký được những thỏa 
thuận với Pháp (9). Nhưng người ta đã đòi hỏi ở họ một sự đảo 
ngược thực sự các chủ trương chính sách của họ mà ở tại chỗ 
người ta lại không có đủ các phương tiện đề áp đặt điều đó .. 














Vì vậy, vào ngày 7 tháng Hai, Montigny cắt đứt mọi 
thương thuyết, bác bỏ một sự điều tiết mà các nhà truyền giáo 
mong muốn. Ông cảnh cáo là nếu những sự truy bức về tôn 
giáo không được ngưng lại thì nước Pháp sẽ phải sử dụng 


"lps/llelun hoploarg 


30 








những biện pháp cương quyết, và nếu những tàu thuyền của 
Pháp bị đối xử tôi tệ, thì sẽ có những đòn trừng phạt. Ông ta có 
thể khẳng định với vị đặc mệnh Annam là chỉ cần khoảng một 
trăm người cũng có thê c| ém được Tourane và đuổi được các 
lực lượng Annam chạy vị đến Huế. Do đó ông ta sẽ báo cáo 
lên Hoàng Đề Pháp, là “đức vua xứ Cochinchine đã bác bỏ một 
hiệp ước long trọng về hữu nghị, thương mại, hàng hải và tôn 
giáo trên những cơ sở và theo những thê thức chính thức được 
tắt cả các quốc gia trong thế giới văn minh tuân theo °. 











Được thông tin đầy đủ, đại sứ Pháp ở Trung Hoa, 
Bourboulon, sau đó ít lâu đã báo cáo về Paris là Montigny đã 
bác bỏ không xét đến những đề nghị trong bản dự thảo của 
Annam (mà ông cho là lời lẽ có tính chất thóa mạ) và đã để 
lại bản dự thảo của ông ta để “nhận hay bỏ”. Trước một sự lễ 
phép, bình tĩnh và một sự quyết tâm không gì lay chuyên được 
của các quan Annam, Montigny đã tỏ ra nóng nảy, hung bạo, 
giận dữ, nói năng to tiếng và có một thái độ nói chung khinh 
thường: “Đến trong tư cách ít nhiều là người thắng trận, chúng. 
ta đã ra đi trong tư thế của người thua trận, với một sự truy bức 
được tăng thêm”. (10) 

Sau thất bại của Montigny, Đức ông Pellerin nghĩ rằng 
chăng còn cách nào khác là phải kêu gọi lên Hoàng Đế: 
Montigny đến ở Hồng Kông từ ngày 13 tháng Hai, vì vậy đã 
khuyên đức giám mục này, vừa đến trên chiếc Capzicieuse, 
là hãy trở về Pháp. Ngày 10 tháng Ba, Đức ông Pellerin với 
một bức thư giới thiệu của Bourboulon. Ông đến Paris vào 
cuối tháng Tư, tiếp xúc với giới báo chí (hai anh em Veuillot), 
và ông được mời đến ngay Ủy ban Cochinchine đề làm nhân 
chứng... 





"Hlps/Nlelun hoploarg 


31 





TẠI SAO HIỆP ƯỚC 1787 ĐÃ LẠC HẬU? 


Ủy ban Brenier trước hết cứu xét những “quyền lịch sử 
của nước Pháp” đối với xứ Cochinchine theo những gì có trong. 
bản hiệp ước được ký kết ở Versailles ngày 28 tháng Mười Một 
năm L787. 

Vào năm 1787 này, một nhà tu hành trẻ tuổi người Pháp, 
Đức ông Pierre Pigneau de Béhaine, giám mục d`Adran, và 
linh mục tòa thánh Cochinchine đến Pháp với một hoàng tử nhỏ 
*Annam”, hoàng tử Nguyễn Phước Cảnh mà người cha, chúa 
xứ Cochinehine đã nhiều năm nay tìm cách chiếm lại quyền lực 
của gia đình ông bị một cuộc nôi dậy của nhân dân do ba anh 
em nhà Tây Sơn cầm đầu chiếm đoạt. Bị truy đuổi bởi quân 
nôi dậy, hoàng tử kế vị, chúa Nguyễn Phước Ánh, từ 1782 đã 
phải trồn tránh trong vùng. đồng bằng sông Cửu Long, và cuối 
cùng vào: đầu năm 1784, đã tìm lại được vị tu sĩ trước đó đã có 
giúp đỡ chúa ít nhiều. Vị này hoàn toàn đứng về phe của chúa, 
và sau khi đã thuyết phục được chúa đừng tìm sự hậu thuẫn ở 









sẽ giúp chúa chiêm lại ngai vàng của tô 
1784, nhận được ủy quyền thương thuyết một hiệp ước giữa xứ 
Cochinchine và Pháp, ông ta đi Pondichéry, dẫn theo với ông, 
như một bằng chứng của sự chân thành, vị hoàng tử kế vị mới 5 
tuôi: Vị linh mục hứa sẽ xin với vua Pháp cho mội 
viễn chỉnh đề giúp Nguyễn Phước Ánh chiếm lại quyền lực. 





Chỉ nhận được ở Pondichéry một sự tiếp đón dẻ dặt, cuối 
cùng vào tháng Sáu năm 1786, ông đã đi Pháp và tới Lorient 
vào tháng Hai năm 1787. Ở Versailles, ông đã làm nỗi bật lên 
được lợi ích mà nước Pháp sẽ thu được nếu chiếm được một 
địa vị ưu tiên ở xứ Cochinchine - có vị trí địa dư cho phép buôn 
bán thuận lợi với Trung Quốc, và thống trị được trên một vùng. 


"lps/Nlelun hoploarg 





biển mà người Anh rất thèm muốn. Những lời trình bày của 
ông đã có sức thuyết phục nên cuối cùng vua Louis XVI đã 
chấp nhận ký với ông là người được chúa ủy thác toàn quyền, 
hiệp trớc ngày 28 tháng Mười Một năm 1787. Nước Pháp sẽ 
cung cấp cho Nguyễn Ánh một sự giúp đỡ quan trọng (quân 
đội, vũ khí, đạn dược, tàu chiến, v.v...). Để đổi lại, * “vương. 
quốc” " Cochinchine' sẽ nhượng cho Pháp đảo Côn Lôn, hải 
cảng và quần đảo Tourane, cùng bảo đảm những sự dễ dàng và 
ưu tiên về thương mại cho người Pháp. Tuy nhiên, trách nhiệm 
lãnh đạo cuộc viễn chỉnh này, phán đoán thời cơ và quyết định 
thời điểm là thuộc về vị toàn quyền ở Pondichéry. 

Pigneau de Béhaine lại cùng với vị hoàng tử kế vị trở về, 
nhưng ở Pondichéry viên toàn quyền là Bá tước de Conway 
cho rằng kế hoạch này vừa tốn kém vừa phiêu lưu. Poulo 
Condor và Tourane đối với ông ta chỉ là những sa mạc chẳng 
có nguồn thu nhập và lợi ích thực tế nảo, nên ông từ chối giúp 
đỡ. Versailles và cả bản thân nhà vua nữa cũng tán thành ý kiến 
của ông (11). Tất cả mọi việc có lẽ sẽ ngừng lại ở đó nếu ông 
giám mục không tự mình đứng lên, nhờ vào sự giúp đỡ tiền bạc 
của bạn bè, mộ một đạo quân tình nguyện vài trăm người, và 
đi cùng với họ về Cochinchine, đến Cap Saint Jacques (Vũng 
'Tàu) ngày 28 tháng Bảy năm 1789. 

Nguyễn Ánh chạy sang Xiêm từ 1784, đã trở lại phản 
công vào tháng Tám năm 1787, và đã bắt đầu đánh bại quân 
Tây Sơn. Ngày 7 tháng Chín năm 178§, ông chiếm được 
Gia Định, thủ đô của miền Nam, lúc đó được gọi là Basse — 
Cochinchine (Hạ Nam Kỳ). Tuy nhiên Pigneau và những người 
cộng tác chính của ông. những sỹ quan và kỹ sư như Olivier, 


1 Ở Pháp người ta vẫn gọi lãnh địa của họ Nguyễn là “vương quốc” 
Cochinchine. 


"lps/flelun hoploarg 


33 





Dayot Vamieer, Chaigneau, v.v... cũng đã mang lại một sự hỗ 
trợ có hiệu quả và được đánh giá cao, nhất là về mặt kỹ thuật, 
trong lĩnh vực huấn luyện quân đội, sử dụng đại pháo, đóng tàu 
thuyên, và thiết kế các công trình phòng thủ, v.v...Trong một 
bức thư đề ngày 21 tháng Một năm 1790, Nguyễn Ánh nhiệt 
liệt cảm ơn Louis XVI, nhưng không nói gì đến bản hiệp ước 
và chỉ than phiền vì thái độ của Pondichéry mà sự hỗ trợ đã hứa 
không tới được đến ông. 





Vào giữa lúc này, cuộc Đại Cách Mạng nỗ ra ở Pháp, 
và hầu hết số lính tỉnh nguyện đo Pigneau mộ được đã trở về 
nước. Thực sự thì Nguyễn Ánh cũng không cần đến binh lính 
Pháp, và cái số khoảng 40 người Pháp xung vào các lực lượng 
của ông, chỉ giữ một vai trò chủ yêu là cô vấn và huần luyện 
viên. Còn Đức ông Pigneau thì trở thành một thứ “có vấn tối 
cao” của nhà vua. Rất gần gũi với vua và làm các nhiệm vụ 
tham mưu trưởng, Bộ trưởng. Chiến Tranh và Bộ trưởng Ngoại 
giao. Tuy nhiên, nhà vua cũng thường không nghe theo những 
lời khuyên về quân sự của ông giám mục, và ưa dùng một thứ 
“chiến tranh hao mòn”, đánh quấy rối, hơn là một cuộc tấn 
công chiến lược. Vì vậy cuộc chiến tranh chống nhà Tây Sơn 
(lúc đó cũng đã hạ bệ triều Lê ở ngoài Bắc và thực hiện được 
việc thống nhất đất nước Annam vảo năm 1789) trở nên khó 
khăn và lâu dài. Vị giám mục mất ngày 9 tháng Mười năm 
1799, sau 10 năm chiến tranh, Ở trong thành Quy Nhơn lúc đó 
đang bị bao vây. Ông đã dành tắt cả nghị lực và trí tuệ của ông, 
vào phục vụ vua xứ Cochinchine. Chính là ông ta, với vài 
người chiến hữu của ông đã mang lại sự hỗ trợ, chứ không phải 
nước Pháp, vì nước Pháp đã từ bỏ. kế hoạch viện trợ. 





Nguyễn Ánh chiếm lại được Phú Xuân (Huế) vào ngày 
15 tháng Sáu năm 1801 và cuôi cùng đã đánh bại nhà Tây Sơn, 
thực hiện được cho ông ta (và cho Họ Nguyễn), sự thống nhất 


"lps/flelun hoploarg 


34 





đất nước. Ngày 20 tháng Bảy năm 1802, ông tiến vào thành 
Thăng Long (Hà Nội). Nguyễn Ảnh lấy niên hiệu triều đại là 
Gia Long, được Hoàng đề Trung Hoa ban sắc phong vào năm 
1803. Năm 1806, ông mang danh hiệu Hoàng để Việt Nam!, là 
một quốc gia được tạo lập bởi di sản của Họ Nguyễn và đất đai 
cũ của Triều Lê. Ông đóng đô ở Phú Xuân (Huế). 

Gia Long giữ lại bên ông một vài chiến hữu của Pigneau 
như Dayot trong một thời gian và Vannier, Chaigneau (Olivier 
thì đã chết từ năm 1799). Họ là những có vấn giúp ông hiện đại 
hóa quân đội, hải quân, nền hành chính, và phòng thủ các kinh 
đô. Những việc này chăng mang lại quyền lợi hay lợi ích gì 
cho nước Pháp, nên vào năm 1817, khi chiếc tàu Pháp Cybẻle 
mang đến cho Gia Long những lời chúc tụng của vua Louis 
XVIII và sự mong muốn thiết lập một sự liên hệ giữa hai nước, 
thì hiệp ước 1787 không được đặt thành vấn đề. Thậm chí, viên 
chỉ huy của chiếc chiến hạm này, Kergariou còn nhận được chỉ 
thị là không được nhắc đến hiệp ước đó nữa. 

'Từ sự xem xét sau này, Ủy ban Brenier kết luận là nước 
Pháp vì không thực hiện những điều cam kết quy định trong 
bản hiệp ước, sẽ rất khó khăn dựa vào đó đề đòi Huế bất cứ 
một mảnh đất hay một ưu tiên nào (12). Đã lạc hậu và chẳng 
có giá trị gì thì theo vị chủ tịch Ủy ban, bản hiệp ước này phải 
“để sang một bên” thôi. Và ông tuyên bố trong bản báo cáo 
“Ủy ban phải công nhận rằng về mặt công ước, thì hiệp ước 
1787 là một danh nghĩa quá bắt hoàn hảo, đề có thê cho phép 
chính phủ đòi hỏi một sự thực hiện chặt chẽ”. 


1 Cho đến lúc đó, các vua nhà Lê của nước "Đại Việt” đều mang tước Vương. 
Nhưng vào năm 1806, vua Cao Miễn thấn phục Nguyễn Ánh và chịu làm 
chư hấu. Một ông vua mà có những ông vua khác chịu làm chư hấu, thì có 
thể tuyên bố là Hoàng đế, như Hoàng đế Trung Hoa. 


"hlps/flelun hoploarg 


35 





LỢI ÍCH THƯƠNG MẠI 
CỦA XỨ COCHINCHINE 


Ngược lại, lợi ích thương mại của xứ Cochinchine đối 
với nước Pháp lại được Ủy ban đánh giá là hết sức to lớn. 
Trong những cuộc thảo luận, Ủy ban không đi vào những 
nghiên cứu lịch sử và cũng không hè tham khảo đến những 
kinh nghiệm trước đó. Trong khi đó, vào năm 1664, Colbert đã 
thành lập một ''Công ty Đông Ản”, và trong gần một thế kỷ, đã 
tìm cách thiết lập một luồng thương mại với xứ Cochinchine, 
và người Pháp cũng đã sớm nghĩ đến Tourane, được coi như 
“bãi biển đẹp nhất thế giới”. Năm 1750, một nhân viên của 
công ty, Pierre Poivre đã có làm bản báo cáo la điểm này. 
Trong một bức giác thư năm 1768, Poine đã gợi ý là nên có 
"một cơ sở vững chắc ở xứ Cochinchine", nhưng rồi chẳng đi 
đến đâu cả, vì xét thấy một cơ sở ở vùng này, thì tuy đáng chú 
ý thật vì là lân bang của nước Trung Hoa, nhưng rất dễ bị xâm 
phạm bởi những cơ sở khác của Anh, Hà Lan hay Trung Quốc. 
Cũng đã có một số dự định hành động trong khoảng thế kỷ thứ 
mười tám nhưng chẳng mang lại kết quả gì. Ủy ban thảo luận 
về lợi ích thương mại hiện tại. Đại diện của Bộ Ngoại Giao. 
Cintrat thì tỏ vẻ nghỉ ngờ, nhưng Fleury của Bộ Thương mại, 
và các đô đốc Fourichon và Jaurès thì lại rất lạc quan. Theo 
họ thì xứ Cochinchine là nguồn cung cấp năm loại sản phẩm 
quan trọng là: bông, lụa, đường, gạo và gỗ đê xây dựng. Cũng 
có thể tìm được những sản phâm này ở các nơi khác, nhưng ở 
Cochinchine thì giá rẻ hơn, mà lại không phải bỏ ngoại tệ ra. 
Chúng ta sẽ có rất nhiều gạo. bông ở đó giá rẻ hơn ở Mỹ; 
gỗ thì hết sức tốt cho việc đóng tàu thuyền. 











Đắt nước này sẽ cung cấp những thị trường tiêu thụ rất lớn 
cho nền công nghiệp Pháp, vì nền công nghiệp ở đấy hầu như 


"Hlps/flelun hoploarg 


36 





không có gì. Đối với đô đốc Fourichon thì những đồ vải, bông, 
tơ lụa, dạ nhẹ, rượu vang và các đỗ hàng Paris sẽ tìm được ở đó 
những thị trường tiêu thụ đễ dàng: Đức ông Pellerin nói thêm 
là dân chúng ở đó sẽ mau quen với rượu vang, hàng dạ, hàng 
nhung, hàng vải bông, hàng ngũ kim và những đồ hàng Paris 
mà họ chưa hề được biết đến (theo nguyên văn). Những lợi ích 
có thể thu được ở xứ này sẽ cao hơn nị So với cái giá có 
thể phải trả cho một cuộc viễn chỉnh. Đô đốc Fourichon nhấn 
mạnh vào lợi ích chính trị của một thị trường 23 triệu dân. Khí 
hậu ở đây lại tốt, đất đai thì màu mỡ. Dân chúng thì hiền hòa, 
cần cù, để cai trị. Cha Húc cũng vạch ra rằng hạ tầng Cơ Sở Vật 
chất (các thành phó và hải cảng) đã sẵn sàng đề đón tiếp chúng 
ta, các con sông đều đi lại được, các hải cảng nhiều và an toàn. 

Nhưng lợi ích thương mại đã vượt qua khuôn khổ của 
xứ Cochinchine. Kết luận chung của Ủy ban là không thể nào 
chấp nhận được việc nước Pháp. lại không có một thuộc địa hay 
cơ Sở ở cái vùng gần Trung Quốc này (13), là nơi thương mại 
sắp phát triên một cách mạnh mẽ, là nơi, trước hết là Anh, rồi 
Hà Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã có những thuộc địa, 
nơi mà người Nga bắt đầu cắt lẫy một mảnh, còn người Mỹ thì 
đang hết sức nỗ lực bảo đảm cho mình một phần thương mại. 
Tất cả mọi người đều tán thành việc nước Pháp sẽ đến cạnh 
tranh với người Anh trong vùng này. 












Trong những kết luận của mình, Ủy ban rất dứt khoát: 

“Ủy ban nhận thấy rằng đây là thời cơ chính trị cần phải 
tranh thủ. Trong khi nước Anh đang sắp có những đất đai chiếm 
được ở Trung Hoa, thì nước Pháp cũng phải tìm cách giành lấy 
phần cho mình, không phải ở Trung Hoa - nơi người ta sẽ gặp 
phải những đối thủ ghen tức và có thê cả những khó khăn lớn, 
mà là ở một nước không xa mấy với Trung Hoa, lại cung cấp 


"hlps/lelun hoploarg 


37 





những thuận lợi lớn về hàng hải và thương mại. Ở đó, chúng 
ta sẽ thấy không có sự chống lại cũng như sự cạnh tranh, và 
chúng ta sẽ tránh được một sự tiếp xúc trực tiếp với người Anh. 

Được thấm nhuần bởi ý thức nếu nước Pháp đã mất đi 
những thuộc địa lớn của mình, thi trong những điều kiện thuận 
lợi, phải tìm cách khôi phục lại những mắt mát đó do những 
thảm họa chính trị to lớn gây nên và phải tham dự vào phong 
trảo tiến bộ, văn minh hóa, phát triển thương mại mà nước 
Trung Hoa sắp là nơi diễn ra. Ủy ban đã tìm kiếm một cách 
rất kỹ càng những hoàn cảnh có thể cho chúng ta lý do để lập 
cơ sở ở Cochinchine. Ủy ban nhận thấy rằng nước Pháp có 
những nghĩa vụ phải thực hiện với chính mình, với tôn giáo và 
nền văn minh, và vua xứ Cochinchine đã bác bỏ không thương 
lượng các hiệp ước, đã ngược đãi và giết chết nhiều người 
trong số các nhà truyền giáo của chúng ta, đã thóa mạ các sỹ 
quan và gần đây thóa mạ cả phái viên của chúng ta, thì chúng 
ta có quyền chính đáng can thiệp bằng vũ lực, từ đó rút ra được 
những lợi ích về chính trị, thương mại cho chúng ta, và những 
lợi ích cho tôn giáo. 

Có thể bổ sung thêm vào những nhận định có tính cách 
đặc biệt này, một số khác liên quan đến chính trị chung: Trong 
tắt cả các cường quốc hàng hải có những thuộc địa ở Đông 
Dương, nước Pháp không thê cứ đứng mãi ở một vị trí thấp kém, 
buồn thảm cho phâm cách, bất lợi cho thịnh vượng thương mại, 
cũng như cho phần ảnh hưởng chính trị chính đáng mà nước 
Pháp phải có ở những ( địa điểm sẽ xảy ra những sự kiện lớn 
lao... Nhiều cường quốc chắc sẽ vui lòng khi thấy nước Pháp 
hỗ trợ vào một sự nghiệp đã được thực hiện từ nhiều năm nay 
bằng sự đấu tranh của Phương Tây chống Viễn Đông..." (14). 


"hlp/Nlelun hoploarg 


38 





Như vậy sự cần thiết phải hòa nhập xứ Cochinchine vào 
chu trình kinh tế thế giới đem lại cho nước Pháp cơ hội phục 
hồi những mắt mát đã phải chịu đựng trong thế kỷ mười tái 
cơ hội đứng được ngang hàng với các cường quốc hàng hải lớn, 
và bảo đảm cho nên công nghiệp của mình những thị trường 
tiêu thụ, và những nơi tiếp tế. Không đúng sự thật là vua 
Cochinchine đã xua đây mọi quan hệ thương mại, nhưng, h 
Sơ” của ông ta, theo quan điểm Pháp là không tốt, và đó là yêu 
tô quan trọng duy nhât. 











NHỮNG LỢI ÍCH CỦA TỒN GIÁO 


Chẳng phải những “quyền” được ghi trong một bản hiệp 
ước đã lạc hậu, cũng chẳng phải những lợi ích về thương mại 
thực ra khá mỏng manh, hay sự lo lắng muốn đưa nước Pháp 
lên ngang hàng với những cường quốc hàng hải lớn ở Viễn 
Đông có thê cho phép chế độ của Hoàng để nhận được sự tán 
thành của dư luận quân chúng đối với một công việc, chỉ ít lâu 
sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Crimée, nay lại sẽ đưa đất 
nước đi xa. 

Sự việc xứ Cochinchine bác bỏ không thương thuyết một 
hiệp ước và sự lăng nhục mà Montigny là nạn nhân khó lòng 
mà có thể biện bạch được cho một cuộc viễn chỉnh. Vậy thì lấy 
“hồ sơ" nào để bảo chữa cho một sự can thiệp? Lúc này tuy 
người ta đang ở vào thời kỳ mà những quyền tự do thương mại 
và hàng hải phải được tôn trọng thật sự, nhưng cũng còn có cả 
sự tự do tư tưởng và tự do tôn giáo nữa. Thực sự đây mới là cái 
nút thắt của vấn đề. 

Vấn để tự do tôn giáo phức tạp hơn rất nhiều, vì nước 
Annam từ hàng nhiều thập kỷ rồi đã trong ý thức của người 
Pháp. Hình ảnh của nước Annam (“Tunquin” và “Cochinchine”) 
đã được các nhà truyền giáo đạo Gia Tô tạo nên ở Pháp từ lâu. 


"hlps/flelun hoploarg 


39 





Trong gần hai thế kỷ, những nhà truyền giáo Pháp đã nỗ 
lực truyền bá Phúc Âm cho những linh hồn trong một đất nước 
từ hơn một nghìn năm nay đã thấm nhuân đạo Phật, đạo Lão và 
đạo Không. Đạo Không là học Thuyết Quốc gia, là quy tắc luân 
lý và chính trị của tất cả các tầng lớp ưu tú. Phật giáo là tôn 
giáo quần chúng phô biến nhất và khi những người truyền giáo 
Bồ Đào Nha đầu tiên đến xứ này vào cuối thế kỷ mười sáu, thì 
tôn giáo này đã tồn tại được hơn một nghìn năm. Ồi. 

Tuy nhiên, ngược lên đến thời kỳ đầu triều vua Louis 
XIV, thì ở một vài giới quý tộc Pháp người ta bắt đầu đề ý đến 
*“Indochine” (Xiêm và Đại Nam). 








SỰ TIÊM NHIỄM CON SIÊU VI TRÙNG 
THIÊN CHÚA GIÁO. 


Chỉ ít thời gian sau khi nước Nhật đóng cửa vào. đầu thế 
kỷ mười bảy không cho các tu sỹ vào, thì các thầy tu Giòng Tên 
ở Macao đã quay nhìn về phía Đông Dương. Một người Pháp, 
quê quán ở Avignon, cha Alexandre de Rhodes đã được họ cử 
sang, tới Cochinchine vào tháng Mười Hai năm 1624 và sau 
đó từ tháng Ba năm 1627 đến tháng Năm năm 1630 đã được 
phân nhiệm ra Tonkin. Học thông thạo tiếng Annam rất nhanh, 
ông ta đã khá nhanh chóng, trong vùng Faifo, Huế cũng như 
trong vùng đồng bằng sông Hồng, quy đạo Gia Tô cho hàng 
ngàn nông dân nghèo. Nhưng cũng có cả quan lại và gia đình 
họ, thậm chí, cả người trong những giới có lễ giáo nhất cũng 
đã quy đạo. Nhưng sự chỉ phôi này của đạo Gia Tô đã làm nôi 
dậy sự ngờ vực và căm ghét của sư sãi, cả của những "“'sủng 
thần” của nhà vua và của những người khác nữa, và thế là 
nhanh chóng xảy ra sự truy bức và đã có những người tử vì đạo 
đầu tiên. Ngay từ 1630, Alexandre de Rhodes đã bị chúa Trịnh 


"lps/flelun hoploarg 


40 





Tráng trục xuất ra khỏi Tonkin. Trở về Cochinchine năm 1640, 
ông lại bị chúa Nguyễn ở Huế trục xuất vào tháng Bảy năm 
1645, và không bao giờ trở lại đây nữa. Nhưng ông cũng đã biên 
soạn được một cuốn sách dạy giáo lý bằng tiêng Annam, một 
cuốn tự vị đầu tiên Latin-Bồ Đào Nha-Annam dùng cho các 
nhà truyền giáo, và cuối cùng, trên cơ sở của một số công trình 
của những người đi trước, ông đã phiên â âm tiếng nói của người 
dân Annam (Quốc ngữ) bằng các mẫu tự Latin (nhưng với âm 
Bồ Đào Nha). Cho đến lúc này chữ ở xứ Annam là chữ Hán. 

Ông là người thuộc các “tu sỹ Giòng Tên Bồ Đào Nha", 
và sự thành công trong sự truyền đạo lúc ấy dường như ít nhiều 
có liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm bởi những lái buôn 
Bồ Đào Nha. Vì vậy, khi trở về Âu châu, Alexandre de Rhodes 
đã hành động đề giải phóng sự truyền đạo trong vùng ra khỏi sự 
“bảo trợ” (padroado, nguyên văn) của người Bỏ Đào Nha. Năm 
1650, ông trình bày ở Rome một bản báo cáo dài về những tiến 
bộ của các hội Truyền giáo Gia Tô ở xứ Annam cùng một ké 
hoạch giải phóng các hội này ra khỏi sự bảo trợ của Bồ Đào Nha. 
Tòa Thánh (Saint Siège) cũng đã bắt đầu có ý ngờ vực các tu sỹ 
Giòng Tên ở Macao, nên quay nhìn về phía nước Pháp. 





Alexandre de Rhodes bây giờ muốn có những linh mục để 
chỉ huy số 300.000 người Tonkin và Cochinchine mà ông nói là 
đã quy đạo được cho họ, nhưng rõ ràng là người ta không thẻ có 
được đến “300 linh mục” cần thiết như vậy. Cử sang đó những 

“nhà truyền giáo” là một phương pháp không tốt. Phải đào tạo tại 
chỗ những linh mục bản xứ có khả năng chỉ huy được các cộng, 
đồng mới này. Rome đòi hỏi một cuộc điều tra. 


Alexandre de Rhodes vì thể đi Paris và đến nơi vào tháng, 
Một năm 1653. Những ý kiên của ông đã làm cho một bộ phận 
của tâng lớp thượng lưu Pháp (quý tộc và tăng lữ) rất phần khởi, 


"hlps/flelun hoploerg 


41 





mặc dù vào thời đó họ đang phải dấn thân trong phong trào “La 
Fronde”. Năm 1658, Rome tán thành kế hoạch của Rhodes tạo 
lập một '*Compagnie đ°Orient” (Đoàn Phương Đông). Hai người 
Pháp được bô nhiệm làm Khâm mạng Tòa Thánh, một ở Tonkin 
và một ở Cochinchine. 

Năm 1660 “Hội truyền giáo nước ngoài của Paris" 
(Société des Missions Etrangères de Paris SMEP) được thành 
lập ở Paris với sự nâng đỡ và hỗ trợ của nhiều hội quý tộc. Mục 
đích chủ yêu là đào tạo ở Xiêm và Đông Dương một giới giáo 
sỹ bản xứ. Hội SMEP trực thuộc Rome, nhưng các phương 
tiện vật chất thì chủ yếu là do Pháp cung cấp - lúc đó, ngay 
từ 1664 Cobbert đã cho thành lập '“'Công ty Pháp Đông Án” 
(Compagnie francaise des Indes Orientales) phụ trách việc 
thúc đây thương mại với Án Độ và “những nước ở bên kia", 
Việc những tàu bẻ của công ty sẽ chở các vị giáo sỹ đi và giúp. 
họ xếp đặt cơ sở đã được thỏa thuận. Sau này có thể họ sẽ là 
những nhân viên thương mại đắc lực. (15) 

Dù rằng lúc đó đạo Gia Tô vẫn còn bị cắm đoán như ở 
thời Rhodes, nhưng các nhà truyền giáo vẫn dần dần lén lút 
thâm nhập vào được để tiếp tục cuộc quy đạo (Họ đi từ Xiêm là 
nơi khoan dung với tôn giáo hơn và đã có một trưởng phòng ở 
Ayuthia). Ở Tonkin thì ngay từ 1678, dưới sức ép của Tây Ban 
Nha, tòa Khâm mạng đã phải chía làm hai, ở phía Tây Tonkin 
thì giao cho SMEP và ở phía Đông Tonkin thì giao cho những, 
thầy tu Tây Ban Nha giòng Dominique trực thuộc Manille. Ở 
Pháp các thiên hướng tôn giáo nở rộ, nhưng cứ theo chu kỳ, 
sau những thời gian khoan nhượng, có khi rất dài, những cuộc 
“truy bức” lại được tiến hành kèm theo. những hành động tàn 
nhẫn nghiêm trọng, thậm chí những cuộc giết hại và trục xuất. 


"hlps/flelun hoploarg 





Được phong làm Khâm mạng Tòa Thánh ở Cochinchine 
vào năm 1771, Pigneau de Béhaines' đã đến xứ này từ năm 
1765 lúc mới 24 tuổi, và 10 năm trước khi nỗ ra cuộc nội 
chiến — Người ta đã thấy ông ta đứng hản về phía Nguyễn 
Ánh như thế nào, và giúp cho ông này khôi phục lại ngai vàng 
của họ Nguyễn, những vị chúa của xứ Cochinchine. Vào thời 
Pigneau mắt năm 1799, dường như có khoảng 60.000 người 
theo Thiên chúa giáo ở Cochinchine. Trường dòng của SMEP 
đầu tiên được chuyên sang Cao Miên vào năm 1767, rồi sang 
Pondichéry, và cuối cùng vào năm 1817 sang Penang mà người 
Anh đã chiếm giữ từ năm 1786. Hội SMEP thực tế đã biến 
mất trong thời Cuộc Cách Mạng vào thời Tổng Tài (Consulat). 
Theo nguyên tắc, nó đã được một sắc lệnh của Napoléon cho 
lập lại vào năm 1804 nhưng phải mãi đến năm 1820 mới thực 
sự trở lại hoạt động. 

Các nhà truyền giáo lúc này tỏ ra năng động hơn nhiều (và 
cũng hung hăng hơn). Sự nghiệp “truyền bá lòng tín” (œuvre 
đe la Propagation de la Toi, OPF) được thành lập ở Lyon vào 
năm 1822, trong một bầu không khí nhiệt tâm truyền giáo ở 
Âu châu, đã tăng cường việc cử các giáo sỹ sang Châu Á. Bắt 
đầu từ 1816, SMEP và OPF cho phát hành đều đặn một kỷ yếu 
phong phú '*Nouvelles édifñantes” (tin tức xây dựng) và những 
“Annales de la propagation de la foi chrétienne” (Biên niên 
truyền bá lòng tin Thiên chúa giáo) trong đó có đăng tải những 
thư từ của các nhà truyền giáo để đánh động dư luận quần 
chúng và nhờ đó tô chức những buổi quyên góp, bán hàng từ 
thiện tài trợ cho các cơ sở truyền . Pháp là nước đứng đầu 
ở Tây Âu trong việc huy động Thiên chúa giáo — những tờ kỷ 

















1 Pigeau đe Bềhaines, sinh năm 1741, cha bế trên ở trường dòng tại Pondichéry 
được phong giám mục ở Adran vào năm 1774. 


"lps/flelun hoploarg 


4 





yếu trên tạo nên và làm phát triển một tình cảm sâu sắc đối với 
“những người Thiên chúa giáo Annam”, nạn nhân của những 
cuộc truy bức xuất phát từ các ông quan đần độn, bè phái và 
độc ác. 

Gia Long tỏ ra khoan dung đối với những người Thiên 
chúa giáo, chăng những để cho họ thờ cúng đạo của họ, mà 
còn đề cho họ lôi kéo người khác quy đạo nữa. Nhưng. người 
kế vị của ông là Minh Mạng thì lại không như thế. Lên ngôi 
xứ Annam vào năm 1820, thì ngay tức khắc đã rõ ràng là ông 
không ưa gì người Thiên chúa giáo. Năm 1824, ông đã từ 
chối không nhận những tặng phâm của các nhà truyền giáo, 
và bắt đầu ngăn trở các hoạt động của họ. Từ ngay 1825, ông 
đã ban hành đạo dụ đầu tiên chống lại họ. Sự căm ghét của 
ông đối với Lê Văn Duyệt (16), một chiến hữu của phụ thân 
ông và là người bảo hộ cho những người Thiên chúa giáo, làm 
cho sự căng thăng này phức tạp hơn. Sự dính líu của những 
người Thiên chúa giáo vào cuộc khởi nghĩa năm 1833 ở Basse- 
Cochinchine! làm phát động cuộc truy bức, một cuộc truy bức 
nhằm tróc rễ đạo Thiên chúa ở nước Annam. 





Sau khi chiến thắng những quân nồi loạn ở Sài Gòn vào. 
tháng Chín năm 1§35, Minh Mạng càng khắc nghiệt hơn. Quả 
là trong số những tù nhân bắt được trong thành Sài Gòn có 
một linh mục Pháp, Cha Marchand bị buộc tội là làm liên lạc 
viên giữa quân phiền loạn với nước Xiêm. Bị đưa ra Huế ông 
ta đã bị xét hỏi và tra tấn một cách kinh khủng. Câu chuyện do 
Gosselin kê lại, minh họa sự tàn ác của các hình phạt Annam 
thời đó: 

“Người ta giam ông ta trong nhà tù Vo Loam @). Ngày 
hôm sau 16 tháng Mười năm 1835, bắt đầu cuộc thâm vấn. 


1 Vấn để này xem thêm ở chương 2. 


"lps/flelun hoploarg 


4 





Người ta áp những chiếc kìm nung đỏ vào mỗi bên đùi ông và 
lại đưa giam ông vào trong một cái cũi sau khi buộc ông phải 
bước lên cây thánh giá nhưng không được. Bản án của nhà vua. 
nói rõ: "Người Âu Marchand, ở đây tên là Du, người thuyết 
giáo đạo Cơ Đốc, đã thú nhận là có viết thư cho người Anh và 
người Xiêm đề nghị cứu hộ quân phiến loạn. Nó phải chịu hình 
phạt tùng xẻo”. 

Ngày 30 trững Mười Một, Cha Marchand, bị lôi ra khỏi 
cũi nhốt, trói trên một cái cáng, hai chân và hai tay dang rộng. 
Nhà vua cùng cả triều đình bao quanh, chờ ông ta. Hai người 
lính dùng ngay chiếc thừng trói ông, kéo. ông ‹ đến dưới chân 
Minh Mạng và bắt ô ông phải quỳ lạy năm. lần rồi người ta đưa 
ông đến tòa án nhục hình và ông lại bị xét hỏi và tra tân nữa; 
năm chiếc kìm nung đỏ được kẹp sâu vào đùi và cảng chân rồi 
cứ đê đó cho đên khi nguội đi. Nhục hình tàn ác này được làm 
lại hai ba lần liên tiếp. Người ta khóa miệng ông lại bằng một 
hòn đá cuội có một dây lạt tre buộc chặt, và khiêng đến gân 
làng Thiên chúa giáo Thọ Đức. Bồn người được chỉ định để 
tiến hành nhục hình: người thứ nhất kéo thịt ra bằng một cái 
kìm, người thứ hai dùng con dao cắt thịt, người thứ ba đếm các 
vết thương, và người cuối cùng ghi vào số. Trước hết người ta 
kéo da ở lông mày của Marchand, rồi đến hai bên vú, và cuối 
cùng là phần mềm ở hai căng chân. Con người khốn khô ấy 
không thể chịu đau lâu hơn được nữa nên đã chết vào lúc đó. 
Xác của ông ta bị xẻ ra làm bốn mảnh và vứt ra bề. Đầu của ông 
ta bị đem bêu trong các tỉnh, rồi đưa về Hué, cuối cùng nghiền 
nát ra thành bụi và cho vào một khâu đại bác bắn ra bể. (17) 


Ngày Š tháng Một năm 1836, lại có một đạo dụ mới của 
nhà vua được ban hài Tắt cả các thầy tu người Âu, bất được 
trên một chiếc thuyền của Trung Hoa đậu trong vương quốc sẽ 
bị tử hình. Tất cả các thầy tu người Âu bắt được trong nội địa 
sẽ bị tử hình”. 








"lp/Ölelun hoploarg 


45 





Đạo dụ 1836 này cũng phạt tử hình tất cả những người 
nảo che giầu các tu sỹ hay không khai báo. Từ 1836 đến 1840, 
nhiều linh mục Pháp và Tây Ban Nha đã bị tra tấn và hành 
quyết, cũng như nhiều người Annam đã phải trả giá sự quy theo 
đạo Gia Tô bằng mạng sống của họ. 

Những cuộc truy bức và nhục hình như vậy, được các 
tờ Nouvelles Edifantes và các tờ Annales thuật lại ở Pháp, 
làm kích động dư luận, họ. thấy không thể tha thứ được những 
điều này. Ngay từ 1838, từ biên Đông trở về, đại úy hải quân 
Fourichon đã đề nghị phải có một hành động chống Tourane, 
nhưng Guizot không làm gì cả. Công chúng Pháp phản ứng. đến 
mức một Sứ bộ của Minh Mạng đến Paris vào năm 1840 chỉ 
được thủ tướng (nguyên soái Soult) và Bộ trưởng Thương Mại 
tiếp, chứ Vua Louis - Philippe không tiếp. Chẳng những Hội 
truyền giáo nước ngoài và các linh mục Pháp, mà cả Đức Giáo. 
Hoàng Grégoire XVI cũng nằng nặc đòi phải đuôi bọn “kẻ thủ 
của tôn giáo” này đi. 

Minh Mạng mất vào tháng Một năm I§41. Người kế VỊ, 
Thiệu Trị tỏ rõ là có khoan dung hơn. Trong suốt triều đại của 
ông, người ta không phải than phiền về một cuộc hành quyết 
nhà truyền giáo người nước ngoài nào, và những tin tức tốt từ 
Annam tới đã dần dần xoa dịu dư luận Pháp. Nhưng những 
sự cám đoán theo nguyên tắc vẫn còn, và những người Thiên 
chúa giáo Annam vẫn có khi còn phải trả giá đắt cho sự mê 
đạo của họ. 





Ở Pháp, những mối lo lắng về thương mại (thâm nhập 
vào thị trường Trung Hoa) lại nổi lên hàng đầu. Năm 1843, 
Guizot phái Lagréné sang Trung Quốc nhưng cũng cho thành 
lập một sư đoàn hải quân Viễn Đông dưới quyền chỉ huy của 
đô đốc Cecille. 


"hlps/flelun hoploarg 


46 





Ngay từ 1841, cái ông đô đốc Cecille, lúc đó đang cho 
tàu tuần tra trong vùng biển này, căn cứ vào những thông tin 
của các nhà truyền giáo đã khuyến cáo là nên ủng hộ nhà Lê, 
vì những người phò Lê phản đối Huế từ khi Gia Long chiếm 
đóng Hà Nội và hoàn thành việc thông nhất Việt Nam. Guizot 
đã bác bỏ những đề nghị này, và thái độ đó đã gây phẫn nộ cho 
các sỹ quan của hạm đội Viễn Đông. Họ nói thế thì đi tuần tra 
trong các vùng biển này có lợi ích gì, vì chẳng có đất đai cũng 
chẳng có nền thương mại đề bảo vệ. 














Những quan điểm này đã được các nhà truyền giáo chấp 
nhận một cách nhiệt liệt. Họ là những người duy nhất mà sỹ 
quan hải quân gặp được. Sự hiểu biết đất nước và ngôn ngữ 
địa phương làm cho họ trở thành chỗ trông cậy không thể thiếu 
được. Sau năm 1843, sức ép của dư luận đã buộc Guizot phải 
cho phép các chỉ huy của những tàu chiến, bảo vệ những nhà 
truyền giáo bị đe dọa, hành hung, với điều kiện, nếu có thê làm 
được việc này mà không lôi kéo nước Pháp vào một cuộc xung 
đột. Năm 1844, những tàu Pháp đi tuần tra ở ngoài khơi bờ 
biển xứ Annam, đã vớt được những người cùng khô trên những 
thuyền bè tạm bợ, đang đi trồn đất nước của họ và những cuộc 
truy bức. Một viên chỉ huy tàu Pháp đã viết trong một bản báo 
cáo: “không biết các nước văn minh còn dung thứ đến bao giờ 
những sự vi phạm quyền con người của những quan lại đần độn 
và tàn ác này. Một ngày nào đó rôi cũng phải can thiệp thôi!”. 
Đó là những “thuyền nhân” đầu tiên, và đó là một bản biện hộ 
mạnh mẽ cho quyên được xâm phạm vào nội bộ của nước khác. 








Năm 1845, một linh mục, Đức ông Lefebvre bị bắt và 
giam giữ. Đô đốc Cecille phái một chiếc tàu đến Tourane để 
đe dọa. Thiệu Trị cho thả vị tu sỹ này, cho ông ta một số tặng 
phẩm, Tõ ràng là muốn tìm cách thỏa hiệp. Thế nhưng, Đức 
ông Lefebvre, năm 1846 lại trở lại xứ Annam một cách bất 


"lps/lelun hoploarg 


47 





hợp pháp, bị bắt và bị kết án tử hình. Ông trốn thoát. Đầu năm 
1847, được thông tin là không còn người Pháp ở Annam và 
không sợ bị trả đũa, chính phủ Louis — Philippe quyết định 
hành động chống, nước Annam. Với mục đích đó, hai chiến 
hạm được phái đến Tourane dưới quyền chỉ huy của các ông 
de Lapierre và Rigault de Genouilly. Được báo trước, hoàng 
để Thiệu Trị đặt địa điểm này vào tình trạng phòng thủ và tập 
trung ở đó một hạm đội. Ngày 1Š tháng Tư năm 1847, tự cho. 
rằng mình bị đe dọa bởi những sự chuẩn bị của phía Annam 
(một cách giải thích sau này bị phản bác) Lapierre đánh chìm 
tất cả hạm đội Annam làm cho 10.000 người chết rồi rút lui. 

Theo nhà sử học Gosselin thì: 

“Sự mềm dẻo của Thiệu Trị biến thành một sự căm thù 
kinh khủng khi nghe tin hạm đội của ông đã bị các chiến hạm 
của chúng ta tàn phá. Người ta kể lại rằng, trong một cơn giận 
khủng khiếp ô ông đã tự tay hoặc bất các người hầu, phá vỡ tất 
cả những đồ vật có xuất xứ từ Châu Âu trang hoàng các dinh 
thự của ôi ồi ngay sau đó, một đạo dụ được ban ra quy định 
giá một lầu của nhả truyền giáo là 30 lạng bạc và phạt tử 
hình, không cần xét xử, tất cả những người Âu nào bất được 
trên toàn lãnh thô của vương quốc. ”(18) 












Cuộc bắn phá Tourane này, thực sự, đã phá hoại hết 
những cơ may cuối cùng của một cuộc hòa giải giữa Nhà thờ 
Gia Tô Giáo và triều nhà Nguyễn. Chỉ sau đó ít lâu thì Thiệu 
Trị mắt vào ngày 4 tháng Mười Một, 1847 vì một tai biển mạch 
máu não, và sau cái chết này mới thấy biểu hiện ra hết những 
hậu quả của cuộc tắn công của Pháp. 

Người kế vị Thiệu Trị, hoàng đế Tự Đức, ngay tức khắc 
tỏ rõ một thái độ ác cảm đối với những người Thiên chúa giáo. 
Ngay từ 1848, ông đã cho ban hành một đạo dụ mới chống họ, 





"lps/flelun hoploarg 


48 





nhưng có sự phân biệt giữa những tu sỹ người Âu (sẽ bị ném 
ra biển với một hòn đá buộc ở cỗ) và những tu sỹ và người 
mộ đạo Annam, những người mà người ta phải cố găng thuyết 
phục từ bỏ cái “tôn giáo đồi bại” này. Vì những lệnh mới đó, 
bốn nhà truyền giáo Pháp đã bị chặt đầu ở Tonkin vào năm 
1851 và 1852. 

Được các nhà truyền giáo báo tin, Bá tước Bourboulon, 
đại sứ của Pháp ở Trung Quốc (đóng ở Macao), biện hộ một 
cách hết sức mạnh mẽ ở Paris cho một cuộc can thiệp của 
Pháp vào Annam. Được phong giám mục Huế năm 1846, và 
năm 1851 được thăng làm Khâm mạng Tòa Thánh ở miền Tây 
Cochinchine, Đức ông Pellerin, trong một bức thư đề ngày 14 
tháng Mười Hai năm 1854, xin Paris can thiệp, vì theo một số 
nhà truyền giáo, thì đó là giải pháp duy nhất để chấm dứt các 
cuộc truy bức. Nhưng cũng có một số người khác thì lại cương 
quyết phản đối mọi hành động quân sự, vì theo họ, làm thế chỉ 
cảng kích thích Tự Đức tăng cường sự tàn ác. Tuy nhiên vào 
tháng Năm năm I§5S, Paris cũng đòi sử quán Pháp ở Macao 
cung cấp những tài liệu về Annam. Chính trên cơ sở những tài 
liệu này mà các chỉ thị cho Montigny đã được chuẩn bị. 


SỰ CHỌN LỰA CHIẾN TRANH 


Phái đoàn Montigny đã có một kết quả hoàn đoàn số âm. 
Nước Annam tuy có chấp nhận thảo luận về 
thương mại và hàng hải, nhưng tuyệt đối từ c| 
vấn đề tự do tồn giáo, là một lĩnh vực mà họ coi là thuộc chủ 
quyền của họ. Và sức ép từ bên ngoài, nhất là lại có kèm theo 
những đe dọa vũ trang, chỉ có thê làm kịch phát thêm sự chống. 
đối, và coi những người Thiên chúa giáo là những tay chân của 
nước ngoài. 





"hlps/flelun hoploarg 


49 





Ủy ban Cochinchine do đó kết luận là từ nay trở đi, thương 
thuyết với hoàng đề Annam là không có lợi ích gì nữa. Phải 
dùng vũ lực để áp đặt một quy chế, đòi hói hoặc sự nhượng. 
“một điểm tựa cho hành động của chúng ta”, hoặc. chấp nhận 
một chế độ “bảo hộ” có thể bảo đảm lâu dài sự tôn trọng những 
điều mà Annam cam kết. 

*Đô đốc Fourichon tuyên bố, đối với ông, sự chiếm đóng 
là một nghĩa vụ quốc gia, vì xứ Cochinchine như vậy là đã 
đứng ra ngoài các luật tự nhiên, bởi sự luôn luôn phản đối của 
các quan, không chịu tiếp tế cho những tàu bè ghé vào những 
bờ biển của họ, bởi sự gạt bỏ mọi liên hệ thương mại, và bởi 
họ đã đem tra tắn rất tàn nhẫn những nhà truyền giáo dũng 
cảm, mà chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ, dù răng họ chỉ là 
những công dân thường của Pháp”. 

“Ông Jaurès tán thành những nguyên tắc này và nhắc lại 
sự kiên nhẫn mà nước Pháp đã | chịu đựng trước việc truy bức 
những, người Thiên chúa giáo vẫn tiếp diễn ... và ông coi nghĩa 
vụ quốc gia là phải làm đình chỉ một tỉnh hình " là một sự 
xâm phạm chống tôn giáo vừa chống nhân loại...". (19) 


Ủy ban cho. rằng cần thiết phải chuân bị một cuộc viễn 
chỉnh đề bắt buộc vua xứ Cochinchine phải tuân theo những 
mong ước của nước Pháp. Theo ý kiến của Ủy ban, thì cuộc 
viễn chỉnh này sẽ dễ dảng và ít tốn kém. Những nhà truyền giáo 
được Ủy ban lắng nghe, đã vẽ nên một bức tranh vẻ tình hình. 
Theo họ thì, dân chúng bị áp bức chỉ còn chờ có sự can thiệp 
của Pháp đề được giải phóng khỏi một triều đại chuyên chế. 
Trong một bức công hàm gửi lên Hoàng đế Pháp vào tháng 
Một năm 1857, cha Húc đã viết: "dân chúng, hiền lành, cần 
cù, rất dễ gần với sự tuyên truyền lòng tin Thiên chúa giáo, 
đang rên xiết dưới một sự chuyên chế bỉ ôi nhất. Họ sẽ đón tiếp 





"lps/flelun hoploarg 


$0 





chúng ta như những người ân nhân và những người đến giải 
phóng cho họ. Sẽ chỉ mắt ít thời gian đề làm cho họ hoàn toàn 
trở thành những người Thiên chúa giáo và tận tụy với nước 
Pháp ...”. (20) 

"Theo những đô đốc Fourichon và Jaurès, thì chúng ta có 
thể chờ đợi một sự “đón tiếp đầy tình cảm”. Chúng ta sẽ được 
tiếp đón như những người giải phóng đên cứu một dân tộc bị 
chà đạp bởi những sự tham nhũng và cái ách ghê tởm của quan 
lại. Nói rằng sự truy bức lại được tăng cường hơn từ sau khi de 
Montigny đi qua đó ư ? Thế thì lại thêm một lý do nữa để có 
thể trông đợi ở sự hỗ trợ của 600.000 người Thiên chúa giáo 
bản xứ. Ngay từ đầu chúng ta sẽ phải dựa vào họ, và họ có thể 
được chỉ huy bởi quân đội chúng ta. Cintrat và vị chủ tịch Ủy 
ban Brenier thì có ý dè đặt hị "húng ta “có thể" sẽ có được 
sự ủng hộ của những người dân “bị áp bức bởi một chính quyền 
chuyên chế tham lam và bóc lột" và họ sẽ coi chúng ta như 
những người đến giải phóng. Nhưng chúng ta sẽ không thể chờ 
đợi ở họ một sự hợp tác hữu hiệu, ngoài cái phần có thể có của 
những người Thiên chúa giáo, mà ngay cả điều này cũng đáng 
nghỉ ngờ. Còn về phần những nhà truyền giáo thì dường như 
họ thích tình trạng như hiện nay hơn là một sự can thiệp, vì can 
thiệp thì sẽ không cho họ những bảo đảm về một sự bảo vệ lâu 
đài và thường xuyên. 





Ủy ban nghĩ rằng sẽ không gặp sự chống đối của những 
người bản xứ trong đất liền. 

Ngày 16 tháng Năm, Đức ông Pellerin nhắc lại rằng toàn 
bộ dân tộc Annam mong ước được giải phóng khỏi sự chuyên 
chế. Ông Chủ tịch Ủy ban hỏi ông: Liệu làm một hiệp ước mới 
đã đủ chưa, hay cần thiết phải chiếm đóng cả đất nước? Ông 
giám mục trả lời chỉ cần đến Huế đề bắt ông vua phải ký một 


"Hlps/lelun hoploarg 


bội 





hiệp ước, bắt ông ta công bố nó lên như một đạo dụ và ra lệnh 
thực thí đạo dụ này. Nhưng theo ông, nếu có ký được hiệp ước 
nảy, thì sự có mặt của một lãnh sự, sự mở cửa các hải cảng, 
sự xuất hiện luôn luôn của những lực lượng hải quân cũng chỉ 
bảo đảm được những lợi ích của chúng ta trong một thời gian 
thôi, nên việc chiếm đóng hay có một chế độ bảo hộ thì vẫn 
tốt hơn nhiều. 

Trong những điều kiện đó, đô đốc Fourichon nghĩ rằng 
một quân đoàn 3.000 người là đủ để chiếm đóng ba Thủ đô Kẻ 
Chợ, Huế, Sài Gòn và hải cảng Tourane. Ngày 7 ,háng Năm 
năm 1875, ông trình lên Ủy ban một kế hoạch viễn chỉnh và 
chiếm đóng. Ông đề nghị ngay từ đầu, ngoài cảng Tourane ra, 
phải chiếm đóng ngay ba Thủ đô vì “dễ dàng theo đường sông 
tới được” và những công trình phỏng thủ ở đó không thẻ chống. 
đỡ được một cách đáng kể. Theo ô ông, một đội quân viễn chỉnh 
3i -000 người là đủ. Người ta sẽ để 600 người ở Sài Gòn, cũng, 
số lượng đó ở Huế, 800 người ở Hà Nội, và giữ lại 1.000 người 
ở Tourane để đối phó với mọi tình huống. 





"Với một lực lượng như vậy, lại được hỗ trợ bởi một trạm 
hải quân có thể điều động bằng các tàu hơi nước, chúng ta có 
thể tin chắc là không có gì đáng phải sợ. Những bản bồ cáo sẽ 
được truyền đi trong khắp các tỉnh đề mọi người hiểu rõ những 
mục tiêu của nước Pháp và đặt dân chúng dưới sự bảo vệ của 
chúng ta. Chúng ta sẽ thấy họ chạy đến rất đông. và sự thành 
lập các đội quân bản xứ, nếu xét thấy cần, sẽ trở nên rất dễ 
dàng, nhất là trong số những người Thiên chúa giáo ... Chỉ phí 
trọn gói không thê cao quá bảy triệu”. 





Đó là một cái giá mà một số thành viên của Ủy ban xét 
thấy cao quá. Vì vậy, mấy hôm sau, đô đốc James lại thuyết 
trình một kế hoạch mới về quân sự, hải quân và tài chính được 


"Hlps/flelun hoploerg 





soạn thảo theo những số liệu chính thức của đô đốc Fourichon 
và của ông ta. Chỉ phí sẽ chỉ còn là 4.033.000 phrăng và quân 
số cũng giảm đi. Ủy ban tán thành kế hoạch này và kết luận: 

"Sự thực hiện sẽ dễ dàng đến mức nó gần như một ảo tưởng, 
nếu như tất cả các chứng cứ không khẳng định là chúng ta 
sẽ không gặp bất cứ một sự khó khăn nào. Dân chúng đã đợi 
chúng ta từ 50 năm nay rồi, vua xứ Cochinchine thì không còn 
quân đội nữa, địa thế ở đó không có một khó khăn gì, khí hậu 
trong lành, có những tài nguyên để tiếp tế cho quân đội 2.600 
người là quá đủ rồi. Những nhà truyền giáo còn khẳng, định 
rằng chỉ cần 1 con người cũng đủ. Chỉ phí sẽ vào khoảng bốn 
triệu, và ngân quỷ của nhà vua sẽ đài thọ tắt cả mọi khoản chỉ 
tiêu. Số tiền này, theo người ta nói thì sẽ là hơn 40 triệu. Chúng 
ta sẽ lĩnh số tiền đó” (theo nguyên văn). (21) 


“Chỉ còn phải ân tính chất của cơ sở” mà chúng ta 
sẽ phải thành lập. Sẽ chị là một cuộc chiêm đóng hoàn toàn hay 
bộ phận hay chỉ là một chế độ bảo hộ thôi?” 

Ủy ban thảo luận và kết luận: 

1/ Phải từ bỏ việc thương thuyết một hiệp ước, vì hiệp ước 
này sẽ tạo nên những sự lúng túng cho một cuộc chiêm 
đóng bộ phận mà lại không có lợi thê của một sự chiêm 
hữu hay của một quy chê bảo hộ, do đó sẽ không bảo đảm 
tương lai và sự an toàn cho những người Thiên chúa giáo. 








2/ Một sự chiếm đóng hoàn toàn sẽ có trở ngại là làm dấy 
lên những khó khăn về mặt chính trị, và có thể cả một sự 
bất mãn nào đó trong dân chúng. Họ, tuy rằng chịu quy 
phục thật và có một cảm tình nào đó đối với nước Pháp 
nhưng chưa chắc đã không tiếc nuối khi phải chuyển từ 
chủ quyền của một triểu đại bản xứ sang đỏ hộ của một 
nước ngoài, trong khi họ sẽ đón tiếp một cách hạnh phúc 


"lps/flelun hoploarg 


3 





những người sử dụng một quyền lực thường trực đề giải 
phóng cho họ khỏi một sự áp bức không thể chịu đựng 
nổi, và tạo cho họ một sự thịnh vượng nào đó. 

3/ Một chế độ bảo hộ có cái lợi là sẽ làm giảm nhẹ được sự 
dễ ghen tức của nước Anh, và tạo cho chúng ta nhiều lợi 
ích mà lại không bị những điều lúng túng khó khăn của 
một sự chiếm hữu trực tiếp gây ra, nó sẽ bảo đảm cho ta 
sự khai thác tự do đất nước này, mở ra con đường hoàn 
chỉnh nhất đi đến tôn giáo và sự văn minh. Làm chủ được 
chính phủ thông qua cá nhân nhà vua, chúng ta sẽ có thể 
quy định được cái phần đành cho những lợi ích của các 
cường quốc hàng hải khác...” (22) 





Đức ông Pellerin xác nhận điều mà Ủy ban biết rõ về sự 
dễ dàng thực hiện công cuộc. này. Ông quả quyết là khi đến nơi, 
người ta sẽ thấy mọi việc đã sẵn sàng, không có gì phải thành 
lập cả, chỉ cân thay đôi một vài ông quan cao cập thôi. Đất 
nước này có một tô chức giông như của nước Pháp với những 
tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng, thị trưởng, một sự phân chia hành 
chính làm cho việc thu thuế rất dễ dàng. Và trong số những 
người Thiên chúa giáo Cochinchine cũng có những ông quan, 
nghĩa là những công chức tận tụy và có khả năng. Tóm lại, sự 
thay thế chế độ hiện nay ở đó bằng chế độ bảo hộ sẽ được thực 
hiện gần như tức khắc... (23) 





Những “quan niệm chính trị” của các nhà truyền giáo và 
các vị đô đốc được thể hiện rõ trong những biên bản các cuộc 
thảo luận của Ủy ban. Ngày 9 tháng Năm, cha Húc cho biết 
ở Annam có một họ. tự nhận là một chỉ hợp pháp của nhà vua 
Lê, và chúng ta có ê sử dụng đề lật đồ triều đại hiện thời. Vì 
thế, đô đốc Fourichon, ngày 16 tháng Năm, hỏi răng liệu xứ 
Tonkin, là nơi luôn luôn có những cuộc nổi dậy, có sẽ vui lòng 


"Hlps/flelun hoploarg 


54 





khi thấy triều đại hiện nay được thay thế bởi một hoàng tử của 
vương tộc cũ không? 

Tuy nhiên, cũng trong ngày 16 tháng Năm này, Đức ông 
Pellerin lại tỏ ý dẻ đặt: về việc chiếm đóng tuyệt đối và phế truất 
nhả vua. Ông nghĩ rằng nên gượng nhẹ với những tình cảm 
quốc gia thì sẽ có lợi hơn. Theo ông, có lẽ tốt hơn hết là ngay 
khi mới đến hãy chiếm đoạt ngay lây bản thân nhà vua, chỉ để 
lại cho ông ta một quyền hành danh nghĩa thôi, và nếu, mà điều 
này có thể xảy ra lắm, ông ta cũng như vị tÊ tướng của ông ta 
sẽ treo cô tự tử, thì chúng ta sẽ cai trị bằng người kế vị của ông 
ta và người này chắc chắn sẽ không có những lý do sĩ diện cá 
nhân bị tôn thương mà tự tử. Sự bảo lưu nhà vua, và những 
điều tốt lành có được ngay tức khắc nhờ sự cai trị công bằng 
và trung thực do nước Pháp chỉ huy sẽ làm cho tên của nước 
Pháp được ca ngợi, và toàn bộ quốc gia Annam chấp nhận một 
cách vui mừng sự bảo hộ. Đức ông Pellerin làm cho mọi người 
hiểu rằng trong sự nghiệp khai hóa văn minh và phục hưng này, 
chúng ta sẽ được giúp đỡ bởi 600.000 người Thiên chúa giáo 
bản xứ và bởi nhiều nhà giảng đạo được các nhà truyền giáo 
của ta đào tạo. Họ biết những phong tục tập quán của chúng ta, 
và gần như biết cả ngôn ngữ của chúng ta vì tât cả đều nỏi và 
viết thông thạo tiếng Latin. Những người giảng đạo này sẽ hình 
thành một cái vườn ươm, và chúng ta sẽ lấy ở đó ra các ông 
quan mới, đề giải phóng, khỏi những sự tham nhũng của các 
ông quan hiện nay, một dân số có thê ước lượng vào khoảng 40 
triệu sinh linh. (24) 

Tuy nhiên, trong một kỷ yếu ngày 2l tháng Năm năm 
1857, ông giám mục lại viết: 











“Tôi nhận định rằng điều kiện đề có một thắng lợi bền 
vững và lâu đài là thay thế một triều đại kinh tờm đã mắt hết 


"hlps/flelun hoploerg 


bb) 





quyền ngồi trên ngai vàng vì chuyên chế đã man và cư xử xấu 
xa đối với nước Pháp, bằng một triều đại khác. Triều đại này 
được nước Pháp phục hồi sẽ có xu hướng theo sự lãnh đạo của. 
Pháp và tỏ ra biết ơn Pháp...”. (25) 

Căn cứ vào tô chức hành chính Annam, đô đốc Fourichon 
nghĩ rằng chỉ cần đặt bên cạnh nhà vua và 6 bộ trưởng của ông 
ta một công sứ được chính phủ Pháp trao cho toàn quyền thực 
hiện sự lãnh đạo cao cấp và tập trung những sự việc chính trị 
và quân sự lớn. Vị công sứ này sẽ có dưới quyền những ủy viên 
của hoàng để Pháp đóng ở trong cùng những tỉnh thành của các 
phó vương và tông đốc Annam. (26) 

Giả thuyết có những cuộc nôi dậy tỏ ra ít có khả năng 
xảy ra, nhất là ít có khả năng tạo | Ta một sự nguy hiểm nào. Dân 
chúng sẽ phục tùng một cách dễ dàng. Sự thống trị của chúng 
ta sẽ là một sự giải phóng cho họ khỏi một cái ách bỉ ôi, và 
họ sẽ không bao giờ có ý nghĩ chống lại một chế độ đã mang 
lại cho họ một sự giải thoát. Vả lại còn có thê phỏng đoán là 
chúng ta sẽ tìm được một sự hỗ trợ trong quần chúng Thiên 
chúa giáo nữa. 

Sau khi đã thảo luận và cân nhắc những lợi ích có thể có 
giữa một sự. chiếm đóng hoàn toàn của Pháp và một chế độ bảo 
hộ, Ủy ban đã tuyên bố chọn giải pháp thứ hai. “Một chế độ 
bảo hộ là thích hợp đối với chúng ta. Chúng ta sẽ ít phải cam 
kết mà vẫn có được những lợi ích của một cuộc chiếm đóng 
trực tiếp." (27) 

Kết thúc cuộc thảo luận, Ủy ban kết luận: 





“Kế hoạch nảy như vậy là cực kỳ vinh dự cho chính sách 
của chúng ta, có lợi ích cho tôn giáo, thuận lợi cho thương 
và cho những lợi ích chung của đất nước. Cái hoàn cảnh 
nay đem lại thời cơ, sự thực hiện dễ dàng và ít tốn kém cho kế 





"Hlps/flelun hoploarg 


$6 





hoạch. Cuối cùng, nó hầu như hội tụ được đủ mọi điều kiện để 
có thể trình lên Hoàng đề xin phê chuân nó”. 

Kết luận trở thành chính thức và Brenier ký: 

“Ủy ban đã họp lại trong một tỉnh thần thống nhất, yêu 
cầu Ngài Bá Tước Walewski trình lên Hoàng đề sự chấp nhận 
kế hoạch mà Ủy ban đã thảo luận. Như thế, chỉ bằng một cử 
chỉ, đây sẽ là sự sửa chữa lại việc mất mát các thuộc địa mà 
chúng ta đã phải hứng chịu trong một thời kỳ yếu đuối và bắt 
hạnh”. (28) 

Bản báo cáo được trình ngay tức khắc lên Walewski và 
ông này đã trình lên Napoléon Đệ Tam. Hoàng đề cũng đã nghe 
những ý kiến thuận lợi và thúc bách của Hoàng hậu Eugénie và 
của tông giám mục Paris, Đức ông de Bonnechose. Ngài quyết 
định cho tiến hành việc can thiệp. 

Nội các cứu xét vấn đề tại Hội lồng Bộ trưởng trong. 
những ngày 14, 15 và 16 tháng Bảy năm 1857. Đa số trong Hội 
đồng có ác cảm với cuộc viễn chỉnh này, cho đó là nguồn gốc 
của những chỉ phí mới và những nguy cơ không lường trước 
được. Thậm chí, Bộ trưởng Tài chính Fould còn tuyên bố là 
không biết xứ Cochinchine ở đâu nữa. (29) 








Nhưng người ta đã quyết định tiền hành chiến tranh với 
Trung Quốc và ngày 15 tháng Bảy, đô đốc Rigault de Genouilly 
được chỉ định làm tổng chỉ huy các lực lượng Pháp ở Viễn 
Đông (ông này sau khi ở Annam vẻ năm 1847, đã tỏ ra xuất sắc 
trong cuộc bao vây Sébastopol năm 1855). Ngày 16, các Bộ 
trưởng rất ngạc nhiên khi được Walewski thông báo. quyết định 
của Hoàng để can thiệp chống xứ Cochinchine. Không nêu lên 
sự phản kháng đối với cuộc viễn chinh mà người ta trình bày. 
với các ông như “tương đối nhỏ” này, các Bộ trưởng đều cúi 
đầu trước quyết định của Hoàng đề. 


"lps/Nlelun hoploarg 


57 





Tính đến những tin tức khác nhận được từ xứ Annam, 
trong đó có tin linh mục Tây Ban Nha Diaz đã bị bắt và hành 
hình ở Tonkin, Paris tiếp xúc với Madrid. Vào tháng Mười, Tây 
Ban Nha tuyên bố sẵn sàng ủng hộ cuộc can thiệp và thậm chí 
tham gia vào nữa. 


Tuy nhiên, cuộc viễn chỉnh chống Trung Quốc vẫn trội 
hơn tất cả. Vì vậy, những lệnh chiến dịch chống Annam chỉ 
được chuyển đến Đô đốc Rigault de Genouilly vào ngày 25 
tháng Mười Một (30). Lệnh do Bộ trưởng hải quân Hamelin 
ký (ông này được Bộ trưởng Ngoại giao Walewski "chỉ thị”). 
Lệnh chỉ tới tay đô đốc vào tháng Một năm 1858, ít ngày sau 
khi những cuộc xung đột đã nỗ ra chống Trung Quốc. 

Đô đốc nhận được lệnh phải chấm dứt sự truy bức những 
người Thiên chúa giáo ở Annam, bằng một cuộc “biêu dương 
lực lượng” phải thực hiện ngay không được chậm trễ. Đô đốc 
sẽ phải đích thân chỉ huy cuộc biểu dương này nếu như sự có 
mặt của ông không cần thiết ở Trung Quốc. Ông phải chiếm lấy 
'Tourane, đóng vững chắc ở đó, có được những bảo đảm an toàn 
cho đội quân này, rồi sau đó phải trở lại Trung Quốc.! 


Tuy nhiên, những chỉ thị của Walewski còn đi xa hơn, 
để cho đô đốc được toàn quyền quyết định, nếu ông ta muốn 
Và xét thầy có lợi thì thiết lập ngay một chế độ bảo hộ lên xứ 
'Cochinchine với điều kiện không phải chịu những hy sinh nặng, 


1 Đô đốc Rigault đe Genouilly đã cảm thấy nghỉ ngờ. Từ Singapore, trên tàu 
Nemesis, ngày 24 tháng Sáu năm 1857 ông đã viết thư cho Ferdiraud de 
Lesseps như sau: "Tôi thu thập được tin tức ở đây rằng những nhà truyền 
giáo Pháp ở Cochinchinè đã khuấy động Paris, làm cho nơi này phải thực 
hiện một cuộc viễn chính chống vương quốc Annam. Cách thức của những 
nhà truyền giáo là trình bày mọi chuyện như rất để đàng, và nhở cách làm 

ä đẩy ông Lapierre vào một chiến dịch không có một kết quả nào. 

làm cho chúng ta trông thật lố bịch”. (31) 





"lps/flelun hoploarg 


$§ 





nễ quá cho việc này. Nói cách khác, ông ta có thể ký kết một 
hiệp ước hữu nghị thương mại và hàng hải kèm theo những 
bảo đảm về sự an toàn cho các nhà truyền giáo. Như thế là đề 
cho đô đốc quyết định những việc gì ông ta sẽ phải làm sau khi 
chiếm được _Tourane. Nhưng ông này vẫn không được quên 
lãng cuộc viễn chỉnh sang Trung Quốc. 

Sau khi đã chiếm được Quảng Đông ngày 5 tháng Một 
năm 1858, quân Anh — Pháp giong buồm lên phía Bắc và tới 
Thiên Tân. Họ chiếm lấy nơi này vào ngày 30 tháng Năm, buộc 
Bắc Kinh phải đầu hàng. Một hiệp ước ký vào những ngày 26 
và 27 tháng Sáu quy định sự mở cửa nhiều cảng mới của Trung. 
Quốc cho thương mại quốc tế. 

Hạm đội Pháp bây giờ ít nhất cũng được rồi rãi trong một 
thời gian. Đô đốc Rigault de Genouilly trở. về phương Nam. 
Ngày 31 tháng Tám năm 1859 ông bỏ neo trước Tourane, cho 
quân đồ bộ lên và chiếm lấy * "thành phố”. Ngày 1 tháng Chín 
ông tuyên bố vùng vịnh và con sông của Tourane, cùng hải 
cảng ở cạnh đó ở trong tình trạng phong tỏa. 

Như thể đã phải là chiến tranh chưa ? 


"hlps/flelun hoploarg 


59 




















NHÀ VUA, DÂN CHÚNG 
VÀ QUYỀN ĐƯỢC LÀ MÌNH 


ào cuối các năm 1857 này, khi sự đe dọa chiến tranh đã 
hiện rõ ra với xứ Annam, Triều đình Huế đánh giá 
lại tương quan lực lượng. 

Hoàng đế Tự Đức lúc đó mới 28 tuổi. Ông tự vị ở xứ 
Annam mới có 10 năm thôi nhưng triều đại của ông cũng đã 
khá rồi loạn. 

Trước hết là bởi sự lo lắng củng cố vị trí quốc vương 
của ông. Vì quả thật ngai vàng của ông không phải không có 
sự tranh chấp. Đến phút cuối cùng, Tự Đức đã được cha ông 
là Thiệu Trị chỉ định đê kế vị người, chứ không phải chỉ định 
người anh của ông là Hồng Bảo, được xem như nóng nảy, ít 
điểm tĩnh. Nhưng cuộc kế vị này thật ra là đã được thu xếp bởi 
một nhóm quan lại trong Triều, mà đứng đầu là Trương Đăng 
Quê (1794 — 1865) một nhạc phụ của Tự Đức, nhân vật có ảnh 
hưởng nhất trong Triều từ 1845. Nhưng người anh bị gạt bỏ 
cũng không chịu cam phận, đã tìm mọi mánh khóe để chiếm 
lại ngai vàng, cố gắng lôi kéo về mình chẳng những một phe 
phái khác gôm những quan lại và những người quyên cao chức 
trọng, mả cả những người Thiền chúa giáo nữa (1). Tuy nhiên, 
Đức ông Pellerin, giám mục ở Huế, nhận biết được sự nguy 


"lps/flelun hoploerg 


60 





hiểm đã không đáp ứng những sự cầu thân này. Mặc dù vậy, 
vẫn tồn tại sự nghi ngờ về mặt chính trị là những người Thiên 
chúa giáo (và những người bạn nước ngoài của họ) sẽ vui lòng, 
nếu Triều đình Huế có một thái độ mềm dẻo hơn. Cuối cùng, 
vào tháng Hai năm I8Š1, phát hiện ra âm mưu, Tự Đức đã cho 
bắt giam người anh của mình. Thân vương Hồng Bảo đã tự sát 
trong ngục vào đầu năm 1854. Lo sợ những âm mưu mới, Tự 
Đức cho giám sát rất chặt chẽ vợ và các con của người anh. 
Bản thân ông ta, Tự Đức có nhiều vợ vả thê thiếp, nhưng sau 
khi bị bệnh đậu mùa, đã không thể có con được. Thẻ chất yếu 
đuối, tính cách của ông ta lại càng trằm thêm. Ai có thể kế vị 
ông sau này ? 








Tương lai của Triều đại Nhà Nguyễn là một quốc gia 
đại sự. 

Vấn đẻ chính yếu khác có vẻ là tỉnh hình những người 
Thiên chúa giáo. Nói "có vẻ”, là nếu nhìn từ Phương Tây thì 
đây là một vấn đề chủ yếu, nhưng nhìn từ phía Vương quốc 
Đại Nam (Annam) và từ nội bộ, thì nó lại chỉ có một tầm quan 
trọng tương đối mà thôi. 





Được xây dựng trên những nguyên lý của đạo Không, 
nước Annam, cũng như Tước Trung Hoa tự coi như mình bị 
vây quanh bởi những quân man rợ. Nhìn tự Huế, những người 
Thiên chúa giáo là một ", là tín đồ của một 
tôn giáo kỳ lạ, của một tà giáo vì đã cầm đoán việc "thờ cúng tổ 
tiên” vốn là nền móng của đời sóng tỉnh thần của người Annam. 






NHỮNG THẺ CHÉ CỎ XƯA VÀ VỮNG CHÃI 


Từ tám thế kỷ nay, nước Việt Nam, được gọi là nước Đại 
Nam từ 1838, đã tự giải phóng ra khỏi Trung Hoa, và từ đó 
các triều đại quốc gia đã mở rộng vương quốc trong một cuộc 


"lps/flelun hoploarg 


6] 





iến về Phương Nam” (Nam Tiền). Cuộc Nam Tiến này được 
hỗ trợ và tiếp tục bởi một cuộc di dân kiên trì, làm cho từ đó, 
xã hội Annam trải dài từ biên giới Trung Hoa sang đến tận Cao. 
Miên, và mang một “sự thống nhất về văn minh” sự thuần 
nhất về xã hội rất đáng chú ý. Dù rằng sự thống nhất về dân tộc 
(ethnie) và tiếng nói không hoàn toản, nhưng các nét cơ bản, 
các cơ cấu gia đình, làng mạc, xã hội, tôn giáo, từ Bắc chí Nam, 
nói chung là giống nhau và Quốc gia cảng ngày càng được 
thống nhất tốt hơn, tập trung hơn và hữu hiệu hơn. 











Cũng như nước Pháp vào thế kỷ thứ mười bảy, vừa 
đồng thời theo “Kitô giáo, Tông đồ, La Mã" (“catholique, 
apostolique et romaine"), nước Đại Nam là một quốc gia toàn 
bộ thấm nhuần và được chỉ phối bởi một ý thức hệ chính thức 
là đạo Không, học thuyết của quốc gia, được làm địu bớt đi bởi 
một tôn giáo, đạo Phật. 

Vua Tự Đức tin tưởng ở sự. hơn hắn của hệ thống xã hội 
và chính trị theo Không giáo, và về mặt này ông muốn nước 
Đại Nam phải là một mẫu mực, chính thống hơn cả một Trung 
Quốc bị triều đại Mãn Thanh làm cho thối nát ít nhiều, hay đề 
cho tự thối nát đi từ đầu thể kỷ đến giờ. 





Vua Tự Đức có một ý thức ất cao về vai trò và thiên 
chức của mình. Với danh nghĩa là "Con Trời”, ông là người 
trung gian giữa Trời (mà ông được ủy nhiệm) và thần dân của 
ông. Giáo hoàng của thần dân, chỉ ông mới có quyền thay mặt 
dân chúng, dâng lễ vật lên Thượng Đề, vị Chúa tế trên trời, vị 
Hoàng để tối cao của mọi Sự Vật và mọi Linh Hồn. Chỉ có ông 
mới được gọi là Con Trời (Thiên Tử), một danh hiệu không bao 
hàm cái ý đồng hóa với thần thánh, mà chỉ biểu hiện mối liên 
hệ cha con, nghĩa là sự phục tùng, là bồn phận liên hệ với vị 
Hoàng đề Tối Cao, bắt buộc ông phải thực thi các đức hạnh, mà 











"lps/flelun hoploarg 





vị này là một mẫu mực thần thánh, sự hiện thân của Cái Thiện 
Tối Cao, hợp với Lý Trí. 

Chế độ quân chú này có một tính cách “gia trưởng”. Nhà 
vua là tộc trưởng của một họ lớn (nhân dân), bao: giờ cũng phải 
tìm hiểu những ý nghĩ và những nhu cầu của thần dân, cũng, 
như một người cha đối với các con. Ông còn phải dạy dỗ các 
con làm cho họ hướng về cái Thiện, cái Đức Hạnh. Là người 
thâm nho nhất trong vương quốc (như nhận xét của Luro), 
cũng như vua nước Pháp là * "nhà quý tộc thứ nhất” (le premier 
gentilhomme) trong vương quốc, ông phải là người đệ tử trung 
thành nhất của Không Phu Từ và học thuyết của vị này. Nhà 
vua cũng. còn là vị thâm phán tối cao, nhà trọng tài lớn. Vì vậy 
ông phải gần gũi với tất cả mọi người, và tắt cả mọi người, từ 
người cao cấp nhất đến người hèn mọn nhất đều có thể, qua 
một vải người trung gian có bảo đảm, bằng những cơ cầu đơn 
giản gửi các đơn thỉnh câu, xin ông phân xử theo công lý. 
bảo đảm hạnh phúc cho. thần dân” và đó 
nhất của ông. Hạnh kiểm của ông đã được 
vạch ra rõ ràng trong các sách quy tắc cô điền (kinh) và trong, 
cuốn Đại Nam Hội Điền, và những bốn phận của ông là rất rõ. 
Không Phu Tử và những nhả học trong môn phái đã vạch 
ra thiên chức của ông. Nếu ông đi chệch khỏi con đường này 
là ông đã phản lại thiên chức của ông. Ông sẽ mắt sự ủy nhiệm 
của Trời (Thiên Mạng), mà mất sự ủy nhiệm này, là mất tắt cả 
tính hợp pháp, và cuối cùng mất tắt cả quyền hành, vì lúc đó 
sự phản nghịch, sự nỗi loạn sẽ trở thành hợp pháp. Người ta 
chỉ tuân theo nhà vua trong chừng mực nào mà ông hành động 
theo đúng các Nguyên tắc, các Quy định, các Tập tục, và Lý trí. 
Một sự cai trị tồi tệ, sự “chuyên chế”, sự áp bức, sự bất công, 
hay sự độc đoán, tạo nên quyền được nỗi dậy chống lại. Chế 
độ quân chủ có một tính cách tôn giáo. nhưng không phải là 























"Hlps/flelun hoploarg 


63 





theo quyền lực thần thánh như ở Cao Miên hay ở Pháp. Nó phải 
xứng đáng, và vì thể, cơ bản là được xây dựng trên sự đồng ý 
của nhân dân. Khương Thượng, một đại thần của Võ Vương 
(Nguyễn) đã nói: “Đất nước không phải của một người duy 
nhất mà là của tắt cả mọi người trong nước”. (2) 

Đứng ở đỉnh của một Kim tự tháp chính trị, xã hội và 
tôn giáo, xây dựng theo mẫu Trung Hoa, nhà vua là vị thủ 
trưởng tuyệt đối của Quố: gia. Quyền hành của ông chỉ có 
giới hạn trong học thuyết của Không Tử, giam hăm ô ông trong 
nên luân lý học của thuyết này, và người ta luôn luôn đối chiếu 
với nó. Vì vậy Quốc gia này không phải là chế độ chuyên chế 
(autocratique) cũng không theo chế độ thủ lĩnh (oligarchique) 
hay chế độ dân chủ. Dĩ nhiên, quyền lực của nhà vua không 
bị giảm nhẹ, hay làm cho cân bằng bởi bất cứ một hiến pháp 
thành văn nào, bởi bất cử một quyền lực đối thủ nào, bởi bất 
cứ một Nghị viện nào có thể giám sát những hành động của 
ông hay bởi một giai cấp quý tộc nào có thê, nếu không chống 
đối, thì cũng hình thành một thứ đối trọng cho quyền uy của 
ông. Thực sự, Quốc gia Annam là một “chế độ khoa cử” (une 
“méritocratie”). 








Để thực hiện thiên chức của mình, Nhà vua có (theo các 
danh từ hiện đại) một bộ máy, một nên hành chính, quản lý và 
xử lý mọi vấn đề chính trị. Quyền lực của vua được thi hành 
bởi các quan chức, và ở thượng đỉnh bởi cái mà người ta gọi là 
*Triều đình Huế". 

Những quan chức của triều đình được tuyển dụng qua các 
kỳ thi. Ở nước Đại Nam, không có một sự phân biệt xã hội nào. 
ngoài những gì có dính dáng đến chức vụ, tài năng và có thể cả 
đến tài sản do đó mà có. Không có những giai cấp tăng lữ hay 
chiến binh như ở Án Độ, không có giới giáo sỹ, giới quý tộc 





"lps/flelun hoplorg 


64 








cha truyền con nối như ở Phương Tây. Chẳng có gì giống như 
chế độ phong kiến Âu châu với những bá chủ và các chư hầu. 

Ở Đại Nam, muốn làm quan chức thì phải có học thức. 
Giáo dục rất phát triển trong vương quốc. Không có một làng 
mạc nào lại không có trường học của mình. Những ông quan 
và những nhà nho về hưu đón nhận các trẻ em đề dạy học, một 
nền giáo dục tuyệt đối phi tôn giáo (laique), không bắt buộc. 
Nhưng, vì việc học hành là nguồn gốc của hạnh phúc và quyền 
lực nên rất được coi trọng, và gia đình nào cũng muốn con cái 
của mình, hay một số đứa trong bọn chúng được học hành. Đó 
là một nên giáo dục được xây dựng trên luân lý, trên sự hiểu 
biết lịch sử, sự nghiên cứu các sách cô điền, và sự làm quen 
dần với chữ Hán. Qua nên giáo dục, đó là con đường đi vào thi 
ca, vào văn chương cô điện, và cả vào những, kiến thức chung. 
Những điều thực dụng t thì được học nhất là trong gia đình. Nền 
giáo dục này đi đến chỗ phô biến một cách rât rộng rãi học thức 
trong dân chúng. Nó tạo nên ở. tất cả các vùng trong nước một 
sự thống nhất về tư tưởng và quan niệm hết sức lớn lao. Chính 
qua những kỳ thỉ công cộng, những kỳ thi tuyển, được tô chức 
ở các câp khác nhau mà mở đường vào quan trường, tức là vào. 
giới quan chức. Có một sự bình đăng thực tế tuyệt đối giữa các 
thần dân của nhà vua trong lĩnh vực này. Con đường đi đến các 
chức vụ được mở ra cho tất cả mọi người qua sự thi đỗ ở các 
kỳ thi tuyển được mở ra ba năm một lần. 

Được đưa vào Annam từ thế kỷ mười ba dưới thời vua 
Lý Thánh Tông, những kỳ thi này bao giờ cũng là thi viết. Nó 
đòi hỏi ở thí sinh một nỗ lực ghi nhớ rất lớn, và phải được 
chuẩn bị rất lâu, có khi trong nhiều năm trời. Điều này làm 
cho toàn thể nhân dân cùng tham gia vào việc tuyển chọn, mỗi 
làng mạc “thúc đây” một đứa trẻ của làng mình được xét thấy 
là có năng khiếu. 


"hlps/flelun hoploarg 


65 





Những cuộc thi tuyển này mở ra cánh cửa của quan 
trường, những chức vụ cai trị trực thuộc quyền hành của nhà 
vua. Các quan văn, là những người chuyên trách các chức vụ 
cai trị. Họ đều là những người có học thức đã đỗ đạt trong các 
kỳ thí. Chỉ có họ mới biết các luật pháp, các ; quy định và lịch sử 
của vương quốc. Họ có những kiến thức rất rộng lớn và được 
nhân dân cực kỳ kính trọng. 

Các quan được chia ra làm hai hạng (mỗi hạng có chín 
phâm (bậc)): các quan văn vả các quan võ. Theo. truyền thống 
Trung Hoa, với câp bậc ngang nhau các quan văn vẫn ở trên 
các quan võ. Aubaret viết về các quan võ rằng, “sự đốt nát của 


họ đã thành tục ngữ”. 


Chế độ quan liêu của nhà vua gồm nhiều tầng lớp. Hoàng 
để cai trị với sự giúp sức của các đại thần. 

Ngay sau nhà vua là bốn vị đại thần, mà người ta thường 
gọi là Tử Trụ Triều Đình. Đó là: Thượng thư Bộ Lại, Thượng 
thư Bộ Hình, thượng thư Bộ Lễ, thượng thư Bộ Binh. 

Nhà vua được bao quanh bởi nhiều hội đồng, cai trị qua 
trung gian của sáu thượng thư, hay chính xác hơn là bởi sáu 
vị quan đứng đầu các Bộ: Bộ Lại, Bộ Hộ, Bộ Hình, Bộ Lễ, 
Bộ Binh, Bộ Công. Mỗi bộ có một chủ tịch (thượng thư), hai 
phó chủ tịch, hai cố vấn và một phó có vấn. Sáu vị chủ tịch 
~ bộ trưởng này là những đại quan có dưới quyền là các viên 
chức (có phẩm trật quan) các lục sự, những người giúp việc 
và những thư ký. Ở mỗi bộ, các vấn đề không phải chỉ do một 
mình thượng thư giải quyết mả bao giờ cũng được đưa ra bản 
cãi ở “tòa” do thượng thư chủ trì, và sẽ không bao giờ có quyết 
định thi hành nếu không được toàn thể tán thành (một hệ thống 
gần giống như chế độ nhất trí của Nhật hay Indonesia). 'Ý kiến 
trái ngược của chỉ một thành viên cũng đưa lại sự cân thiết phải 


"lps/flelun hoploarg 


66 





trình lên vua”. Lúc đó vấn đề sẽ được đưa ra Nội Các (3). Sáu 
bộ này là cơ sở chính yếu của chính phủ về phương diện cai trị. 
Ở trên sáu bộ, theo Aubaret, có Đại Ngự Sử là một chủ tịch tối 
cao của lục bộ, một thứ thủ tướng. 

Ở trên lục bộ có ba hội đồng: 

~ Hội đồng Thâm phán tối cao (Nội Các) phụ trách việc 
cai trị chung, các lễ nghỉ và tư pháp. 

~ Hội đồng các ngự sử (Đô Sát Viện). 

~ Hội đồng cơ mật (Cơ Mật Viện) do Minh Mạng lập 
ra vào năm 1834, phụ trách các vấn đề cơ mật của Hoàng để, 
nhưng cũng phải chịu trách nhiệm về những quyết định chính 
trị và quân sự quan trọng hàng đầu, giữ các ấn tín, và tài liệu 
lưu trữ của chính phủ cùng những báo cáo của tổng đốc các 
tỉnh. (4) 

Cuối cùng có hai tòa án lớn về tư pháp và hành chính tối 
cao, giúp Hoàng để trong vai trò gia trưởng người xét xử của 
mình: Đó là Đại Lý Từ đề xử các vụ hình sự có tằm quan trọng 
lớn và Tam Pháp, tòa ba quy tắc. 

Chính toàn hị hồng khá phức tạp này được gọi là 
Triều đình Huế. có cái ý nghĩa của một tòa án hơn là một 
triều đình của triều thần (courtisans). Một “chính phủ theo Lý 
Trí và Giá Tự” (Un gouvernement selon la Raison et le Mérite). 
Nhà vua không quyết định một cái gì chống kiến của Triều 
đình và ở đó, trong nhiều hoản cảnh cũng có một phe đa số và 
phe thiểu số. Tuy nhà vua là thủ trưởng thật, nhưng có thê cũng 
là Người Phát Ngôn Lớn, nếu không phải là một tù nhân'. (5) 















1 Các vị quốc vương Annam có rất nhiều vợ và thê thiếp. Một hậu cung đông 
đúc ở ngay trong cung vua. Theo các tài liệu lưu trữ của hoàng cung, thì Gia 
Long có 31 người con, Minh Mạng 142, Thiệu Trị 64. Theo Gosselin, cuộc. 


"lps/flelun hoploarg 


67 





Trong vương quốc, quyền hành càng ngày càng tập trung. 
Dưới thời Tự Đức, vương. quốc được chia thành 31 tỉnh: Miễn 
Bắc (Tonkin) có 13 tỉnh, miễn Nam (Cochinchine) 6 và miễn 
Trung (Annam) 12. 


Mỗi tỉnh được đặt dưới quyền của một tông đốc nếu là 
tỉnh lớn và tuần phủ nếu là tỉnh nhỏ. Mỗi tỉnh được chia thành 
phủ hoặc huyện, và mỗi phủ/huyện lại chia thành tông. Vào 
năm 1858 nước Đại Nam có 31 tỉnh, 98 phủ, 342 huyện, 1742 
tổng và 18.265 xã. 


Tổng đốc là người đứng đầu tất cả các cơ quan dân sự và 
quân sự trong tỉnh. Đó là một vị quan có cấp bậc rất cao, có khi 
có hàm của một bộ trưởng (thượng thư). Bao giờ ông cũng phải 
là một người hay chữ. Ông, đại diện cho uy quyền của Vua, và 
tập trung trong cá nhân ông tất cả quyền lực ở địa phương. Tắt 
cả mọi giấy tờ hành chính và những giây tờ khác. đều làm theo. 
tên ông và chỉ một mình ông được liên hệ với bộ bằng một hệ 
thống giao liên thư tín rất thành thục, hữu hiệu và nhanh chóng. 
Ở Annam không có sự phân cách giữa quyền lực dân sự và 
quyền lực quân sự. Sự kiêm nhiệm là hợp pháp: Ông Tổng đốc, 
quan cai trị của một tỉnh sẽ chỉ huy cả các lực lượng võ trang. 
Nhưng ông cũng có bên ông hai quan chức quan trọng, một 
thẩm phán cấp tỉnh (quan án) và một “thủ quỹ” phụ trách việc 
thu thuế và quản lý kinh tế (quan bố). Quân đội có cơ sở là tỉnh. 


sống của nhà vua phải tuần theo “những sự bắt buộc được quy định rất cụ 
thể. Ông phải thức đậy vào lúc 6 giờ sáng. Cách một ngày ông phải ra chủ 
trì một lần nội các. Buổi chiều ông cho tiếp kiến. Đến 21 giờ thì ông đi nằm. 
Ông được phục vụ duy nhất bởi các tỉ thiếp và những hoạn quan (có trách 
nhiệm quản lý hậu cung). Cả cuộc sống của ông là diễn ra giữa hậu cung. 
Khi mất Tự Đức có 103 bà vợ haÏ” Việc phục vụ cá nhân nhà vua được bảo 
đảm bởi 43 tì thiếp. Nhưng trong nội thành, trong cung điện, và trong thành 
phố, có khoảng 40.000 người, nam và nữ, có liên quan, việc này hay việc 
khác, đến sự phục vụ nhà vua. 


"lps/llelun hoploarg 


6§ 





Theo Aubaret, vào năm 1858 đội quân này gồm có 80 trung 
đoàn, mỗi trung đoàn 500 người, như vậy tông số là 40.000 
người. Vũ khí của các đơn vị này không đồng nhất và rất yếu. 

Chính là qua các vị quan, các công chức này, mà nhà vua 
và triều đình chỉ huy, làm trọng tài và quy định mọi việc cho 
xã hội, dân chúng. 

Dĩ nhiên sự quản lý hành chính này của nhà vua chỉ 
có thể vận hành và sống được là nhờ thuế má (chủ yếu là 
bằng hiện vật) đánh vào dân chúng sản xuất, các làng mạc và 
các người buôn bán. Kinh tế và xã hội Annam là “tiền công 
nghiệp” (préindustrielles). Với ¡ một tỷ lệ hơn 90% là nông dân, 
dân số được phân ra trong mấy chục ngàn làng và xóm (6). 
Các thành phố ếm và thực sự chỉ là các chợ, trừ Huế, Hà 
Nội!, hay Nam Định. Ở thủ phủ của các tỉnh, có các thành che 
chở cho những “cơ quan lớn” và các kho tàng, kiểm soát vài 
cái chợ lớn hay những "nút giao thông”. Ở miền Bắc (Phương 
Tây gọi là Bắc Kỳ hay Tonkin) dân số vừa nhiều vừa có mật 
độ cao hơn, với những làng mạc rất đày đặc được bao quanh 
bởi lũy tre và sự trồng trọt cũng thâm canh hơn các nơi khác. 
Nhưng ở miền Nam (Cochinchine hay Basse — Cochinchine) 
thì lại đang trên đà phát triển. Sản xuất nông nghiệp ở đây 
nhiều và đa dạng: Trước hết là gạo, sản xuất cơ bản, lương 
thực chính của cả nước, nhưng cũng còn có rau quả các loại, 
thứ có dâu, thứ có xơ và các cây lớn v.v... Nghề đánh cá cũng, 
giữ một vai trò quan trọng. Nhưng cả nước sống trong một 
nên '“văn minh của thực vật” (civilisation du végétal) và nhịp 
độ của cuộc sống xã hội được điều hòa một cách chặt chẽ bởi 
các mùa trong năm. Các mặt bằng đều được đem trồng. trọt 
một cách rất khoa học, nhất là không biết có bao nhiêu cách 








1 Vào năm 1831, Thăng Long - thủ đô của miền Bắc có tên Hà Nội. 


"Hlps/flelun hoploarg 


69 





sử dụng nước, bất nguồn, uốn dòng chảy, phân phối, làm đê 
kè dẫn lưu nước. Việc trồng trọt trước tiên được chăm sóc hết 
sức kỹ lưỡng, và có khi người ta gặt hái được đến hai vụ trong 
một năm. Đơn vị diện tích là mẫu (36 hecta). Các số sách về 
địa bộ được ghi chép tỉ mỉ ở cấp xã và huyện, là cơ sở để tính 
thuế má một cách rất chu đáo (thuế điển) - Thuế này chủ yếu 
thu bằng hiện vật, trung bình khoảng 10% của sản lượng (cho 
các kho của nhà vua, các kho dự trữ, và để bán nộp nhà vua và 
những người khác nữa). 

Trong nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp này, thủ công 
nghiệp tuy vậy cũng giữ một vai trò rất quan trọng, bởi sự sử 
dụng và trao đổi các sản phẩm của địa phương. Thương mại 
hoạt động chủ yếu ở các chợ, là những trung tâm trao đôi của 
địa phương. Chính quyền cũng có. thu ở đấy những tiền thuê 
mướn và lệ phí, cũng | như những tiền lệ phí qua các đường bộ, 
đường thủy. Nhưng số người bán hàng và làm thương mại cũng 
không nhiều lắm. Trái với nước Nhật và Trung Hoa vào thời 
đó, Annam không có "giới thương nhân” hay “giới tư sản” 
Những Hoa kiều giữ vai trò chủ yêu làm trung gian, buôn bán 
vừa và nhỏ, cho vay lấy lãi. Nhưng nên kinh tế cũng có chút ít 
“tiên tệ hóa” (monétarisée). Người ta Sử dụng " "đồng" và quan! 
hơn là nén bạc. Chưa thấy có. một mắm mông nhỏ nào của “tư 
bản chủ nghĩa" như ở Nhật đã thây có. Cũng chưa có cả những 
hội buôn lớn, hay những tập đoàn Thương nhân như ở Trung 
Hoa (và gần nhất là ở Quảng Đông). 

Giao thông bằng đường bộ (do lao dịch xây dựng) ít hơn 
rất nhiều so với bằng đường thủy: Kênh rạch, sông lớn, sông 


1 Đơn vị tiền tệ chính thức là đồng. Phải 60 x 10 = 600 đồng mới được một 
quan tiến, một quan tiến tương đương gắn bằng 1 quan Pháp (franc) vào 
thời điểm này. 





"lps/flelun hoploarg 


70 





nhỏ, biển. Vả lại không ai được đi lại nếu không có giấy phép, 
mà xin giây phép thì lại phải nộp lệ phí. 





Cả nước sống leo lắt trong một tình trạng thôn dã. 


NÊN TẢNG CỦA XÃ VÀ GIA ĐÌNH 





Nền tảng của xã hội Annam là một “nhóm xã hội” (groupe 
social) gọi là xã, có thể gồm một hay nhiều làng và xóm (xã, 
làng). 

Các “đơn vị" nền tảng này, từ thời rất xa xưa là một thể 
chế độc đáo, thuần Việt. Nó đã giữ một vai trò hàng đầu trong. 
việc bảo vệ gia đình chống lại sự độc đoán có thể Xảy ra của 
quyền lực chính trị. Nhưng nó còn làm được hơn thế nữa. 

Xã chủ yếu là một nhóm gia đình gắn bó với nhau bởi 
sự thờ cúng chung một vị thần bảo hộ cho ngôi làng mà họ đã 
cùng nhau lập nên. Vị thần này thường là người đã sáng lập ra 
làng. Vậy xã là một tập thê có tính cách trước hết là gia đình và 
tôn giáo, trong đó nhân cách của các cá nhân ít được tính đến. 
Tế bào xã hội của nó là gia đình, ở đó người cha có một quyền 
lực rất mạnh. Tụy vậy, đối với thể giới bên ngoài, gia đình biến 
biệt. Nó có những vị thần của nó, những nghỉ lễ, những phong 
tục tập quán và tắt cả các “thê chế” này tuy giống nhau, nhưng. 
lại khác nhau từ làng này đến làng khác. Do đó, một cá nhân 
dù là ai đi nữa, thì trước hết là người của làng anh ta, và rất 
nhiều khi, chân trời của anh ta hầu như không bao giờ vượt ra 
ngoài những giới hạn của làng. Vào thời đó, người ta không ra 
khỏi nơi trung tâm hoạt động quen thuộc của mình. tức là một 
đường kính khoảng 20 cây số. Tất cả những gì có liên quan 
đến đời sống cộng đồng, sự phân phói (định kỳ) đất đai của 
xã, công việc đồng áng có lợi ích chung, sự quản lý và tô chức 





"hlps/flelun hoploerg 


71 





trong làng, những sự tranh chấp đơn giản, những quan hệ giữa 
các gia đình với nhau, về vấn đề an ninh và bảo vệ làng chống, 
trộm cướp, tất cả những điều đó đều được xử lý, không có sự 
can thiệp của bên ngoài. Những người dân có đăng ký tên ở 
làng, họp đại hội đồng, thường kỳ bầu ra hội đồng các kỳ hào. 
có trách nhiệm cai quản xã. Hội đồng này chỉ định một người 
thực hiện mọi việc đó là lý trưởng. 





Cái cộng hòa tự trị nhỏ này cũng còn là một tập hợp hành 
chính. Nhà vua và các quan chức của ông không biết các cá 
nhân, không biết cả các gia đình. Họ chỉ biết có xã, có người 
lý trưởng đại diện cho nó. Họ cũng hầu như không biết cả hội 
đồng cai quản xã nữa. Một ngạn ngữ rất nhiều người biết đã 
nói thật rõ điều này: uyễn hạn của nhà vua dừng lại ở cửa 
làng” (Phép vua thua lệ làng). Xã giữ gìn trật tự và nộp thuế 
cho Kho Bạc, nhưng chính xã phân chia thuế căn cứ vào các sổ 
điền bộ do các công chức của nhà vua và các đại điện của xã 
lập nên. Đất trong xã là nhượng địa vĩnh viễn, mà nhà vua là 
chủ sở hữu tối cao. Nhưng trong nội bộ, tài sản tư nhân có thể 
tậu được và được công nhận nêu người ta cày cấy trên đấy và 
đóng thuế. Trên thực tế, làng là sở hữu chủ thực sự. Như vậy, 
về mặt hành chính, làng Việt Nam ều hiện như một gia đình 
lớn, được chính quyền của nhà vua tôn trọng sự tự trị. Đền thờ 
Thành Hoàng (Đình) cũng là ngôi nhà chung của làng (maison 
commune). 








Trong thực tế, ngôi làng Annam bao giờ cũng tránh né 
khỏi con mắt của người xa lạ. Phải khó khăn lắm mới vào được 
trong làng. Những người dân làng, đa nghi, tìm mọi cách che 
giấu con người của họ. Tha thiết với sự tự do của mình, họ lần 
tránh đằng sau cái thực thể vô danh được bao bọc bởi lũy tre, 
gọi là xã. Từ thời xa xưa, người Việt vẫn bảo. tồn cái tế bào xã 
hội độc nhất, cái cộng đồng nên tảng này. Mặc dù nó chưa phải 


"lps/llelun hoploerg 





là hoàn hảo, nhưng ít nhất nó cũng tạo cho dân chúng Annam 
một thói quen bắt rễ rất sâu về tự trị 
ương mà sự xâm nhập của nó vào đời sống riêng tư của mỗi 
con người đã được thu hẹp đến mức tối thiểu. Các xã nhóm 
lại với nhau, theo những con số không thống nhất đề làm nên 
một Tổng. Ông Chánh Tổng được hội đồng kỳ hào bầu lên, rồi 
được chính quyền phong chức. Ông là trọng tài tất cả những 
việc gì mà các chủ làng và chủ gia đình không thê xử lý được. 






Xã và Tổng như vậy là những thể chế tương đối dân chủ. 
Tất cả những người dân trong xã đều gắn bó với nhau, và không 
một kỳ hào nào có thẻ hoạt động một mình. 

Còn về gia đình, thì cơ cấu và tổ chức của nó hầu như bắt 
đi bắt dịch: Đó là những gia đình rất đông con sống chung dưới 
cùng một mái nhà. Người cha của gia đình rất quyền thế, được 
Vợ, các con và tât cả những người sông với ông | phải tuân theo 
một cách tuyệt đối. Người cha là người chủ lễ của gia đình. 
Ông là người đầu tiên cúng bái tô tiên trên bàn thờ của gia đình, 
và chỉ có con trai mới được tiếp tục việc cúng bái này, còn con 
gái thì bị gạt bỏ ra ngoài. Tuy nhiên, người phụ nữ làm vợ hay 
làm mẹ trong gia đình Annam có một vị trí cao hơn so với phụ 
nữ ở Trung Quốc, và những trách nhiệm của họ cũng ngang 
tầm với sự công nhận này. (7) 

Về cơi bản, xã hội Annam là dựa trên sự thờ cúng ' tô tiên. 
Nó là gốc rễ những bồn phận của con người: Lòng hiểu thảo, 
sự yêu mền cha mẹ, ý thức của việc chuyên giao sự sống qua 
thời gian. Nó cùng với việc thờ cúng các vị thần là ma quỷ, nó 
là tôn giáo thực sự của người Annam, tạo nên một sự tin tưởng 
sâu sắc vào đời sống của vũ trụ, và đời sống của những sinh vật 
tổn tại trong đó. Đây là một tôn giáo trong nhà (domestique) và 
trong gia đình hơn là một tôn giáo của cá nhân. Nó có những 


"hlps/lelun hoploarg 


73 





nghỉ lễ đơn giản, ít vươn tới những đỉnh siêu hình cao hơn sự 
cầu xin được phù hộ, ban lộc. 

Có nhiều tác giả nghĩ rằng dân chúng Annam không có 
đầu óc tôn giáo cũng như đầu óc thần bí. Nhưng đạo Phật, tắm 
gương của Đức Phật, truyền cảm hứng cho nhiều sinh linh thúc 
đây họ thương xót, yêu mến, cư xử và suy nghĩ trong sạch. Đạo 
Phật như vậy bổ sung cho sự thờ cúng tô tiên và những giáo 
huấn của đạo Không, tạo nên một sự mong muốn hoàn thiện, 
để đạt được sự cứu rồi, sự yên bình và hạnh phúc vĩnh viễn trên 
Trời. Muốn đạt được những điều đó, phải tỏ ra xứng đáng, phải 
có một sự ăn ở không thẻ chê trách được và sự tôn trọng một 
nền luân lý đã được công nhận và thực thi. 

Đạo Không, đúng ra, ít có tính cách của một triết lý hơn 
là một quy tắc luân lý. Dù rằng trong đạo Không, cái ¡ mặt chính 
trị = tôn giáo nôi trội lên, với sự quan tâm hàng đầu về việc thiết 
lập một sự hài hòa trong các quan hệ xã hội, dù rằng vì thế nó 
được tô đậm thêm bởi một chủ nghĩa hình thức (formalisme) lớn 
(tôn trọng các lễ nghi, tôn trọng tôn tỉ trật tự), nhưng về cơ bản 
nó vẫn luôn luôn quan tâm chú ý đến những “bồn phận” của con 
người đối với nhau. Nó đề xướng ra một lý tưởng cho những 
quan hệ phải được coi trọng giữa con người với nhau, vạch ra 
thế nào là chỉnh tề, văn minh, tóm lại thể nào là nhân đạo. 

Được xây dựng rộng rãi trên phương châm của Không Tử 
“đừng làm cho người khác những gì mình không muốn người 
khác làm với mình”, đạo. Không tôn cao đạo đức, quy định cho. 
con người phải tìm kiếm sự hoàn thiện, và sự “nhân đạo”, hết 
sức tránh không nói đến cuộc sống tương lai và thế giới bên 
kia, do đó không kích động trí tưởng tượng và thúc đây sự 
cuỗng tín, óc thần bí. Tuy vậy cũng không thể nói đây là một 
tôn giáo của những quan chức hay của những nhà nho, mặc dù 








"Hlps/Nlelun hoploarg 


74 





trong đạo Không, sự kính trọng, sự tôn sùng nhà vua, ông trời 
và cộng đồng chiếm vị trí hàng đầu. 

Nhưng pha trộn vào với đạo Không và đạo Phật có đường 
nét rõ ràng, ở người Annam còn có nhhững tín ngưỡng vào các 
thánh, các thần, các quỷ, các ma nhiễu vô kể, làm nên một thứ 
“chư thần” (pauthéon) thực sự, một thuyết vật linh (animisme) 
phong phú, tàn dư của những thời xa xưa, man rợ. Đạo Không, 
đạo Phật, đạo “Lão”. Những sự thờ cúng nảy không loại trừ lẫn 
nhau, và thường được thờ cúng trong cùng một ngôi chùa, có 
những nhà sư hành lễ. Ảnh hưởng của những nhà sư thường 
không mạnh. Do đó, ở người Annam có một sự khoan dung lớn 
về mặt tôn giáo, ít nhất là cho. những cái gì không trái ngược với 
nguyên tắc cơ bản, mà đứng đầu là sự hiểu thảo, và sự tôn kính 
nhà vua. Ý thức về tô tiên bao. giờ cũng là đứng hàng đầu. (§) 

Chính ở đây, sự đưa đạo Cơ đốc vào xã hội Annam đã đặt 
ra một vấn đề mắu chốt. 


SỰ HÒA NHẬP KHÓ KHĂN 
CỦA TỒN GIÁO CỦA IÉ§US 





Đến năm 1858, thì những người Thiên chúa giá 
thể kỷ rồi, đã thành “vấn đề" đối với các vua chúa Annam, 
cũng giống như trong một thời gian cũng dài gần như vậy, 
những người theo đạo Tin lành đã là một "vấn đề” cho những 
vị vua nước Pháp. 

Người ta đã thấy những nhà truyền giáo đầu tiên đạo Cơ 
đốc đến Tonkin và Cochinchine như thế nào vào đầu thế kỷ 
mười bảy, và sau khi đã quy đạo cho mấy nghìn người Antam, 
đã bị các chúa Trịnh ở miền Bắc, và các chúa Nguyễn ở miền 
Nam trục xuất như thế nào. 


"lps/llelun hoploarg 


75 





Nhưng bằng những con đường lén lút và lợi dụng, những 
thời kỳ khoan dung, họ lại trở lại và lại quy đạo được cho nhiều. 
người, nhất là trong số những người nghèo, những kẻ “khố 
rách áo ôm”, những người sông ở rìa xã hội, những nông dân, 
ngư dân nghèo. nhất ở đồng bằng sông Hồng. 








Tuy nhiên, vấn đề tương hợp của đạo Thiên chúa với 
những phong tục và tín ngưỡng của người Annam đã làm xáo. 
động đầu óc của những nhà truyền giáo (và của những người 
xung quanh họ) cũng như ở phương Tây, ngay ở Rome nữa, 
trên cơ sở những báo cáo của những tu sỹ giòng Tên ở Trung 
Hoa, Tòa Thánh đã phải có tuyên bồ về “vấn đề các nghỉ lễ", 
Mặc dù có sự nải nỉ của những tu sỹ giòng Tên, vẫn đề đã được 
giải quyết đứt khoát và một cách ngược chiều bởi Giáo hoàng 
Clément XI; năm 1715, Giáo hoàng này đã ra lệnh cấm "các lễ 
nghỉ”. Thể là, đến năm 1717, Hoàng để Trung Hoa Khang Hi đã 
cấm thuyết giáo đạo Cơ đốc, làm cho tình thể càng nghiêm trọng. 
hơn. Dưới sức ép của những tu sỹ dòng Dominique, Tòa Thánh, 
nhận định việc thờ cúng tô là không tương hợp với đạo Cơ 
đốc, và vào năm 1742 qua sắc lệnh “'về các nghỉ lễ Trung Hoa” 
(La bulle Ex Quo Singulari) Đức Giáo hoàng Benoit XIV xem 
sự thờ cúng này như có tính cách “thờ thần tượng” (idolâtre) (9) 











Cái quyết định bất hợp thời này đã đẻ nặng lên số phận 
của những người Thiên chúa giáo Annam. Bị kết tội là báng bổ 
và phạm thánh, ở Tonkin cũng như ở Cochinchine, họ bị tấn 
công bởi chính quyền và những quan chức mẫn cán. Sau 1750, 
việc trục xuất các nhà truyền giáo là biện pháp được đề ra để cố 
gắng ngăn chặn sự phổ biến các “học thuyết lai căng sai lầm" 
này. Những người Thiên chúa giáo thì bị những sức ép lôi kéo. 
họ trở về “con đường ngay thắng”. Nhưng các quan thì thường 
nghiêm trị họ quá mức của một sự cảnh cáo. 


"hlps/llelun hoploarg 


76 





Trong thời kỳ “nội chiến” (sự nồi dậy của Nhà Tây Sơn), 
vấn đề này lại nôi lên, nhưng theo một cách khác trước. Không 
còn nghỉ ngờ gì nữa, nhà Nguyễn đã chịu ơn rất nhiều của vị 
Khâm mạng Tòa Thánh ở Cochinchine, Đức ông Pigneau de 
Béhaine và của những sỹ quan Pháp mà ông đã kéo theo. Viên 
giám mục ở Adran này, thậm chí đã ôm ấp hy vọng là có ngày 
sẽ quy đạo, nếu không chính nhà vua Nguyễn Ánh, thì ít nhất 
cũng con ông ta, Hoàng tử Cảnh, mà ông đã đưa sang Pháp. 
Nhưng mặc dù ông giám mục có những ý nghĩ thoáng về việc 
thờ cúng tô tiên, các quan trong Triều, phần đông có ác cảm 
với đạo Thiên chúa, đã nhận xét là ông đang cỗ găng làm cho 
hoàng tử học trò của ông đi chệch ra khỏi con đường của những 
phong tục tập quán, do đó đức vua cha cũng phần nào có nghỉ 
ngờ vị tu sỹ này. Ông này từ 1792 đã hiểu rằng nhà vua sẽ 
không bao giờ quy đạo, và cũng sẽ ngăn cản con mình quy đạo. 
Cái chết quá sớm của Hoàng tử Cảnh vào tháng Ba năm 1801, 
đến sau cái chết của ông giám mục vào năm 1799, đã làm tan 
vỡ mọi hy vọng. (10) 

Trong số những chiến hữu thân cận nhất của nhà vua, tuy 
vậy cũng có những vị đại thần tỏ ra có hảo ý với người Thiên 
chúa giáo hay có ý “bảo vệ" họ, như Lê Văn Duyệt chẳng hạn. 
Vị đại thần này được Gia Long phong làm Tổng trấn Hạ Nam 
Kỳ (Basse-Cochinchine) vào năm 1816. Trong suốt triều đại 
này, Huế tỏ ra rất khoan dung với người Thiên chúa giáo, mà 
lúc đó ước lượng là vào khoảng 60.000 người. 





Nhưng tương lai không phải cứ êm đẹp như thế mãi. 
Vị hoàng tử kế vị do Gia Long chỉ định (ông sinh năm 1791, 
là con một người thứ phi thứ nhất của Nguyễn Ánh) có một 
cá tính hoàn toàn khác hản cha ông. Ngay từ ngày 17 tháng 
Năm năm 1819, Đức ông Labartette, người kế nhiệm Đức ông. 
Pigneau de Béhaine đứng đầu tòa giám mục, đã viết thư cho 


"Hlps/flelun hoploarg 


TT 





Bộ trưởng Ngoại Giao như sai “Ông ta (hoảng tử kế vị Phúc 
Đảm) khen ngợi người Nhật đã cấm, và bãi bỏ đạo Thiên chúa 
trong nước họ”. 





Phương châm của ông ta là việc có hai tôn giáo trong 
vương quốc “là điều không hay ho 11) Lên ngôi sau cái 
chết của Gia Long, cha ông (ngày 3 tháng Hai năm 1820), vị 
tân Hoàng để Minh Mạng đã nhanh chóng tỏ ra có một tính 
chất khác hắn, 





*Rất hay chữ, thấm nhuần khoa học (và triết học) của 
Phương Đông, ông rất ít coi trọng nền khoa học của Phương 
Tây, mặc dù ông đã được biết khá rõ về nó qua nhiều cuốn sách 
các nhà truyền giáo đã dịch và trình lên. Có một trí thông minh 
hiểm có, có nhiệt tâm, chân thành tận tụy với đât nước, có một 
nhân cách kiên quyết và quyền uy, hung bạo và có nghị lực, 
ông không thề chịu nồi sự chống đối. Ông căm ghét đạo Thiên 
chúa “mặc dù ông đã nghiên cứu nó rất cặn kẽ và đã cho dịch 
những cuốn sách chính yếu về đạo này” (bởi những nhà truyền 
giáo đến ở Huế). Ông rất bắt bình khi biết ở Pháp có sự chung 
đụng của nam nữ trong các nhà thờ và ở những nơi khác”. (12) 














Ngày 18 tháng Sáu năm 1822, Đức ông Labartette viết 
thư th Macao: “Đức vua căm ghét sự liên hệ với người Châu 

.. Ông đe rằng sẽ đuôi hết người Âu ra khỏi nước, nếu có 
một sự than phiền đầu tiên nào chống chúng ta. Từ khi ông ta 
lên ngôi, Thánh giáo không có một bước tiến bộ nào”. (13) 

Ngày 18 tháng Hai năm 1825, Minh Mạng ra lệnh cắm 
nghiêm ngặt những nhà truyền giáo vào Việt Nam. 

Ông e ngại ý thức xâm chiếm và táo bạo của những nòi 
giống Tây Phương. Người ta nói rằng, khi mất, Gia Long đã 
nói với con ông: 


"hlps/lelun hoploarg 


T§ 





“Con ơi, hãy yêu mén người Pháp và biết ơn những gì họ 
đã làm cho chúng ta nhưng không bao giờ cho phép họ đặt chân 
vào vương quốc của con”. (14) 

Sự nghỉ ngờ của Minh Mạng đối với những người Thiên 
chúa giáo Phương Tây không bao giờ thay đôi. Ông nhìn bằng 
con mắt lo ngại sự bành trưởng của họ trong vùng: Người Anh 
đã đến Singapore từ 1819 (điề này đã làm cho Gia Long phải 
căn dặn ô ông khi sắp mắt), và thống đốc Singapore, J.Crawfurd 
đã đến Huế vào tháng Chín năm 1822, đề làm một cuộc “vận 
động” đáng sợ yêu cầu mở cửa các hải cảng cho người Âu châu 
buôn bán. Bằng một hiệp ước ký với Hà Lan vào năm 1824, 
người Anh đã chiếm được Malacca và thống trị cả eo biển này. 
Lại đến năm 1824, nhân chuyện Arakan họ đã tuyên chỉ 
với vương quốc Miễn Điện của Ava. Ngay từ ngày 11 tháng 
Năm, họ đã chiếm được Rangoon và tiền quân về phía Bắc. 
Sau những chiến thắng này, năm 1826 Công ty Đông Án (East 
India Co) thôn tính vùng Hạ Miến Điện (Basse - Birmanie) và 
vùng Tennasserim, và cũng trong năm này, buộc vua Rama III 
ý một hiệp ước thương mại. Người Anh, mà 
Minh Mạng rất e ngại, bây giờ dường như lại muốn khuyến 
khích những tham vọng của Bangkok tiến về phía Đông, về 
nước Lào và nước Cao Miên. 











Minh Mạng là người rất hâm mộ nước Nhật, thường hay 
kể lại câu chuyện sau đây: *Vào năm 1600, một hoa tiêu người 
Tây Ban Nha, bị đấm thuyền trong lãnh hải của Nhật đã bơi 
dạt vào một bãi biển của Osaka. Được dẫn đến Edo và bị một 
bộ trưởng xét hỏi, hắn khai là một thân dân của vua xứ Tây 






f nh thủy trả lời: “Bằng 
tôn giáo và băng vũ khí. Các nhà tu hành của chúng tôi mở 


"hlps/Nlelun hoploarg 


79 





đường bằng cách quy đạo Thiên chúa cho các dân tộc. Sau đó 
bắt họ thần phục nước Tây Ban Nha chỉ còn là một trò chơi đối 
với chúng tôi”. Câu trả lời dại đột nảy đã gây ra sự tiêu diệt 
tất cả những ngư Thiên chúa giáo ở Nhật, và sự đóng cửa 
đất nước này đối với người nước ngoài. Hoàng đề Minh Mạng 
thường hay nhắc lại những lời nói trên. Chúng đã đến tai ông 
và chắc chắn là đã ảnh hưởng đến ý thức của ông. Đó là nguyên 
nhân của những cuộc truy bức đẫm máu đã đánh dấu triều đại 
của ông. (15) 

Các mặt chính trị và tôn giáo được gắn với nhau trong 
ý thức của Minh Mạng khi cái chết của nguyên soái Lê Văn 
Duyệt, tổng trần Basse-Cochinchine vào tháng Tám năm 1832 
làm mất đi một nhân cách rất có thế lực, được vua cha yêu 
mến, và từ trước đến nay vẫn bảo vệ những người Thiên chúa 
giáo chống các cuộc truy bức công khai. Ngay từ ngày 6 tháng 
Một năm 1833, một đạo dụ của nhà vua, đặt đạo Thiên chúa ra 
ngoài vòng pháp luật và ra lệnh cho tất cả những người Thiên 
chúa giáo phải bỏ đạo không được chậm trễ. Cách nhà vua định 
hạ nhục vong linh của Lê Văn Duyệt làm cho những người 
cộng tác của ông này nồi loạn. Con nuôi của ông Duyệt, một 
võ quan tên là Lê Văn Khôi bị thất sủng và triệu hồi về Huế 
đã nồi loạn ở Sài Gòn. Với quân đội của mình, ông đã nhanh 
chóng làm chủ cả miền Basse-Cochinchine. Nhưng quân đội 
của Minh Mạng đã giành lại được lợi thế và bao vây Khôi tại 
Sài Gòn. Cuộc đàn áp rất khủng khiếp. Huế quy trách nhiệm 
cho cả những người Thiên chúa giáo, trách cứ Khôi là đã dùng. 
họ để tìm cách có được sự hỗ trợ của nước Anh và nước Xiêm. 
dụng tình hình đẻ tràn sang Cao Miên 
¡ chê độ bảo hộ ở đó. Ngay trước khi chiếm 
lại được Sài Gòn vào tháng Chín năm 1§35 (vả triệt phá thành 
ở đây) Minh Mạng đã đánh trả lại bằng cách xâm chiếm Cao. 














"hlps/leulun hoploarg 


80 





Miên và đặt toàn bộ đất nước này dưới sự bảo hộ của Huế 
(1834) (16)'. Và như người ta đã thấy, sau cuộc khủng hoảng 
này, ông đã đây mạnh hơn nữa sự truy bức Thiên chúa giáo 
(Đạo dụ ngày Š tháng Một năm 1836). 

Nhưng sự nhận định có mối đe dọa từ nước ngoài không 
bào chữa cho tất cả mọi việc, và ở Triều đình Huế, có người nghĩ 
rằng Minh Mạng đã đi hơi qua trớn đối với những người Thiên 
chúa giáo, gây ra một cách vô ích sự kích động phương Tây và 
nhất là nước Pháp chống lại xứ Đại Nam. Sự đột nhập của rất 
đông đảo quân Anh vào biển Đông với cuộc “chiến tranh nha 
phiến" do Luân Đôn gây ra ngay từ 1839, đã làm e ngại sẽ có 
những sức ép mới. Có lẽ nhận thấy cần phải đổi hướng chính 
sách của mình, vào năm 1840 Minh Mạng đã cử những đại sứ 
đi thăm viếng Batavia, Calcutta, Luân Đôn và Paris đề cố gắng 
ước đoán những ý đồ của Anh và Pháp. Nhưng khi các đại sứ 
trở về Huế báo cáo, thì Minh Mạng vừa mất do ngã ngựa, vào 
ngày 21 tháng Một năm 1841. 

Những báo cáo của đại sứ không phải là vô ích, vì người 
kế vị của Minh Mạng, vua Thiệu Trị “một tâm hồn yếu đuối 
và không quyết đoán”, đã tỏ ra không tàn ác như cha ông. Sự 
có mặt ngày càng nhiều của những tàu bè Âu châu trong biển 
Đông làm cho ông cân trọng hơn, nên dưới triều đại của ông 
không xảy ra một vụ giết hại người Châu Âu nào (17). Nhưng 
sự câm đoán đạo. Thiên chúa không vì thế mà không tổn tại, và 
Triều đình Huề vẫn nỗ lực không ngừng thuyết phục dân chúng, 
đừng có vào đạo này. Những người Thiên chúa giáo Annam bị 
coi là phạm thánh và có đầu ó óc lật đồ thì bị bắt nhốt hay kết án 
tử hình, còn những nhà truyền giáo thì được “dẫn” ra bên cảng. 
Tuy vậy đạo Thiên chúa vẫn không ngừng tiền bước, ngay ở 


1 Ítlâu sau khi Minh Mạng đổi tên nước Việt Nam thành Đại Nam. 


"lps/flelun hoploarg 


§1 





những tầng lớp cao nhất, là nơi, trong một vài nhóm, người ta 
cảng ngảy càng hiểu rõ hơn những nguy cơ của một sự. bế quan 
tỏa cảng quá cứng nhắc. 

Dưới thời Thiệu Trị, người ta sẽ thấy thiết lập những 
sự tiếp xúc đầu tiên với người Mỹ, với Singapore, Penang và 
Batavia. Mặt khác, ở Cao. Miên, bị xứ Đại Nam thôn tính vào 
năm 1841, điều này đã làm dấy lên một cuộc nồi dậy rất lớn, 
buộc Huế phải phái đến đó một lực lượng thật đông đảo, Thiệu. 
Trị sau đó sẽ phải chấp nhận rút lui lực lượng này, đề cho vua 
Cao Miên là Ang Đương trở lại ngai vàng. Ông nảy phải công 
nhận quyền bá chủ của vua Xiêm và của Hoàng đế Annam 
(Hiệp ước tháng Sáu năm 1846). 

*Sự khoan hồng” của Thiệu Trị được đặc biệt biểu hiện 
đối với một giám mục Pháp, Đức ông Lefebvre được phép rời 
khỏi đất nước vào năm 1845. 

Khi người Pháp nhận thầy không còn những người thuộc 
quốc tịch Pháp trong tù, thì vào tháng Tư năm 1847, phái một 
hạm đội đến, lấy một cái cớ phủ phiếm, tắn công Tourane, đánh 
hìm hạm đội Annam, bắn phá làm chết 10.000 nạn nhân để 
“trả thù” cho 11 thương vong Pháp và vài chục ngàn “người ly 
khai" Annam. Sự giận dữ của Thiệu Trị, là không còn giới hạn 
nữa, và ông quyết định tiếp tục lại sự truy bức. Do đó có đạo 
dụ năm 1847. 


Chính trong những hoàn cảnh nghiêm trọng này mà Tự 
Đức lên ngôi. Ông đã được chọn, thay vì người anh cả của ông 
bị nghỉ ngờ là quá dễ dãi đối với những người ngoại quốc và 
người Thiên chúa giáo. Tâng lớp những nhà nho và quan lại, 
mà đứng đầu là Trương Văn Quế, cương quyết bài ngoại. Đề 
làm vừa lòng tầng lớp nảy, Tự Đức đã nhanh chóng xác định 
đạo dụ của cha ông, và vào tháng Tám năm 1848, ông cũng ban 
bố một đạo dụ khác chống những người Thiên chúa giáo. 








"hlps/flelun hoploarg 





“Đạo Gia Tô* (Jésus - Christ) bị các đức vua Minh Mạng 
và Thiệu Trị bài trừ, thì dĩ nhiên là một đạo đồi bại, vì trong đạo 
này, người ta không cúng bái cha mẹ đã mắt, người ta móc mắt 
những người đang hấp hối để làm một thứ nước thần bí dùng 
làm mê hoặc dân chúng. Thêm nữa trong đó, người ta còn làm 
nhiều điều dị đoan và bi ôi. Vì vậy, những thây tu người Âu, là 
những kẻ phạm tội nhất, phải bị ném xuống biển với một hòn 
đá buộc ở cô. Bất cứ ai bắt được một tên này, sẽ được thưởng 
ba mươi sáu nén bạc. 


Những thầy tu Annam ít tội hơn những kẻ kia. Phải đem 
chúng ra tra hỏi để xem chúng có muốn từ bỏ những lỗi 
của chúng không. Nếu chúng từ chối, chúng sẽ bị thích chữ vào 
mặt, và lưu đày đến những nơi nào độc địa nhất trong Vương 
Quốc.! 

Những thường dân đi theo cái tôn giáo. đồi bại này và 
không muôn từ bỏ nó đều là những kẻ ngu muội đáng thương, 
những kẻ đần độn thảm hại, bị các thầy tu mê hoặc. Phải thương 
xót chúng. Vì vậy, trong sự yêu mền nhân dân mình, nhà vua ra 
lệnh từ nay chúng sẽ không bị tội chết, lưu đày hay giam cầm. 
Các quan sẽ chỉ trừng trị chúng một cách nghiêm khắc, rồi trả 
chúng vẻ cho gia đình của chúng”. (18) 





Tình trạng không được cải thiện, ngày 20 tháng Ba năm 
1851, nhà vua lại ban bố một đạo dụ mới. 


“Những thầy tu Châu Âu phải được vứt xuống các vực 
thắm ngoài biên và trong các lòng sông. Những thầy tu Annam, 


1 Người ta có thể so sánh loại đụ này với những đạo dụ của vua Pháp, Erancois 
Đệ Nhất, ban hành vào năm 1 35 chống những người theo đạo Luther, 
sau khi họ đán những "bài đả kích” (“phacards”) lễ mixa (messe). Đạo dụ 
ngày 21 tháng Giêng năm êu gọi sự “tróc rễ và tiêu diệt phải Luther” 
bằng các đàn hỏa thiêu. 











"lps/flelun hoploarg 


8 





dù chúng có chịu chà đạp dưới chân cây thánh giá hay không, 
phải bị chém ngang người ra làm hai mảnh. Trâm ra lệnh cho 
các quan phải đem các chỉ thị này ra thi hành, nhưng một cách 
bí mật và không công bồ ra ngoài. Như thế, nêu có những thầy 
tu Âu châu lén lút vào Vương quốc Trầm, đi lại trong các tỉnh, 
lừa lọc và mê hoặc tâm trí của nhãn dân, bất cứ tố cáo chúng 
hay bắt chúng nộp cho các quan sẽ được. thưởng tám nén bạc và 
thêm nửa phần gia sản của những kẻ che giâu chúng. Nửa phản 
còn lại sẽ được xung vào Công Khó. Còn những kẻ che giấu, 
nhỏ hay lớn, bất kê chúng đã giữ người Âu trong nhà chúng 
lâu hay ít ngày, chúng đều phải bị chém ngang lưng ra làm hai 
mảnh, vứt xuống sông, chỉ trừ những đứa trẻ còn chưa đến tuôi 
có lý trí. Những đứa này phải đem lưu đày đi xa.” 

*Đây là ý chỉ của Trầm - Khâm thử”. (19) 

Đó là những quy định của chính quyền Annam phải thực 
hiện theo lệnh Vua từ năm 1851. Nhưng chúng tức khắc gây 
ra những phản ứng trong nhiều giới, và vào năm 1852, Vua Tự 
Đức quyết định tiền hành một cuộc tham khảo rộng lớn ý kiến 
của các quan, của các nhà nho ở kinh đô và trong các tỉnh, để 
xem họ chủ trương như thể nào trong vấn đề do những người 
“Thiên chúa giáo gây ra. 





Cuộc tham khảo rộng rãi nảy làm cho thấy rõ là tối đại 
đa số các quan và các nhả nho đều tán thành phải tăng cường. 
hơn nữa các biện pháp chống những người Thiên chúa giáo. 
Những điều họ chủ trương có khi rât tàn bạo (20), chứng tỏ một 
sự cuồng tín và một sự căm thù khó có thê hiểu nôi ở những 
người có học và nguyện hiễn dâng đời mình cho Cái Thiện và 
cho Lý Trí. Người ta đã đi xa khỏi các nguyên lý nhân đạo của 
Không Phu Tử. Nhưng cái đa số này làm cho nhà vua vững tin 
vào cái lôgíc của một hệ thông đàn áp và chỉ để cho nhà vua 





"hlps/llelun hoploarg 


84 





một giới hạn hoạt động rất hẹp nếu ông không muốn bị nghỉ 
ngờ là quá mềm yếu trong sự bảo vệ những nguyên tắc lớn của 
xã hội Annam. 

Tuy nhiên cuộc tham khảo cũng đã cho một “bộ phận 
ôn hòa” hay ít nhất cũng “biết điều” hơn được phát biêu. Bộ 
phận này nhận thấy rằng tuy bị truy bức từ hàng bao thập kỷ 
nay, nhưng đạo Thiên chúa vẫn cứ tiến lên, mạnh mẽ và sự 
đàn áp chăng có hiệu quả gì, chỉ càng củng cố hơn ở những 
người Thiên chúa giáo đức tin, mà họ truyền cho nhau từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. Người ta thấy rõ ràng là họ cảm thấy 
rất “hạnh phúc” khi theo đạo này. Điều đó làm cho các vị quan 
trong phái ôn hòa phải chú ý và khiến cho các vị phải nghĩ 
răng không có hy vọng bắt được họ từ bỏ đạo để trở về với đạo 
Không và đạo Phật. Các vị cho rằng, đúng là đạo của Jésus là 
giả đối, cơ bản là đồi bại và phi lý, nhưng không phải dùng sức 
mạnh mà làm cho nó biến được khỏi đất nước này. (21) 








Vị đại thần Thương Giai, trong một bản báo cáo năm 
1852, đề nghị một giải pháp: Hãy để cho những người Thiên 
chúa giáo được hoàn toàn yên ôn, và từ bỏ ý định bắt họ chuyền 
đạo. Dồn họ về ở trong những xóm làng của họ hay trong 
những quận riêng biệt đề họ có thê sống yên bình, xa lánh với 
tất cả dân chúng. Nhưng cắm ngặt mọi sự quy đạo mới, nếu 
không tuân thủ sẽ bị nghiêm trị. Trục xuất tất cả các thầy tu 
nước ngoài, và cắm không cho những người mới vào, vì những 
người nước ngoài này, bao giờ cũng lọt vào một cách lén lút. 
Họ không có quyền gì đến đây đề đầu độc tâm hồn người dân 
Annam mà không bị trừng phạt. Thương Giai kết luận, bằng, 
cách đó người ta sẽ ngăn chặn được tai họa từ gốc TẾ của nó, và 
những người Thiên chúa giáo đơn độc sẽ dần dần từ bỏ những 


"Hlps/lelun hoploarg 


§§ 





tín ngưỡng vô lý của họ, và sẽ hội nhập lại vào một xã hội mà 
họ đã xa rời một cách thảm hại bởi sự từ chối không tôn kính 
tổ tiên của họ. Thương Giai nhận xét những người Thiên chúa 
giáo không làm gì trái với thuần phong mỹ tục, học thuyết của 
họ vươn tới sự làm cho con người đạo đức và tốt lành. Mỗi 
ngày, họ đều cô gắng làm việc thiện, họ đóng thuê, và có rât ít 
kẻ cắp trong số họ. Họ gắn bó sâu sắc với tôn giáo của thọ, và số 
đông sẽ chịu bị giết hại mà không từ bỏ đạo để trở về với một 
tôn giáo mà nhiều. người tín đồ ăn ở còn kém nhân cách hơn họ. 
Và Thương Giai cũng nhắc lại phải phục hưng tôn giáo truyền 
thống, mười điều của Minh Mạng (một học thuyết không có gì 
có thê chê trách được) hay chín nguyên tắc của sự ăn ở của con 
người. (22) 





Đạo Thiên chúa bị các nhà nho coi như một sự phi lý. 
Vào tháng Năm năm 1857, các vị quan ở Phú Xuân (Huế) 
Sớ tâu vua như sau: 'Những người Thiên chúa giáo tin rất nhiều 
điều vô lý về vị chúa tế của Trời, về Trời, về Địa Ngục, về chất 
nước thánh (eau sainte). Những thây tu của họ đã đem những 
điều này làm thành các bài cầu nguyện bắt họ hát lên vào buôi 
sáng và đọc lên vào buổi chiều, làm cho họ bị thấm nhuần đến 
mức không còn hiệu điều gì khác nữa. Thôi thì, chúng ta hãy 
bắt chước những thầy tu của họ để mở trí khôn cho những 
người Thiên chúa giáo và dạy cho họ học thuyết đúng...”. (23) 











Lệnh của nhà vua vào tháng Sáu năm 1854 viết: 

*Tôn giáo của Jésus đến từ những kẻ Man Rợ của Âu 
châu. Nó dùng hình ảnh Jésus bị đóng đỉnh trên thánh giá đẻ 
mê hoặc trái tìm của dân chúng. Nó sử dụng chất nước thánh 
và học thuyết gian dối về hạnh phúc trên trời để làm cho đám 
đông say mê. Trong tất cả các học thuyết xấu xa, không có cái 


"hlps/flelun hoploerg 


86 





nào lại gây cho thuần phong mỹ tục những tồn hại đáng thương 
như nó”.! 

Những vị cố vấn thì cho rằng, bốn phận của nhà vua là 
phải làm cho nhân dân đi ra khỏi con đường của những tín 
ngưỡng ngu xuân đó, phải không được để cho một giáo phái 
đục phá sự. thống nhất tỉnh thần của đất nước. 

Phải phản ứng lại. Số đông các nhà nho được hỏi ý kiến 
đều đề nghị phải làm việc "khai mở trí não đen tối của những 
người Thiên chúa giáo và uốn nắn lại những phong tục thôi nát 
của họ” nhưng “cũng đề cho họ có thời gian hồi cải”. 

Tắt cả đều thương hại sự lầm lỡ của những người Thiên 
chúa giáo, sự mù quáng và sự cỗ chấp của họ. Tắt cả đều kết 
luận: Vì cái giáo phái này “từ bỏ sự thờ cúng tô tiên và các vị 
thần phù hộ, và như thể là từ bỏ những nguyên lý thực sự của 
đời sống con người”, thì cái giáo phái đó sẽ phải bị tróc nã một 
cách nghiêm ngặt. 

Còn quan binh thì khuyên bảo: “Chúng ta nên dạy cho 
những người Thiên chúa giáo học thuyệt của Không Phu Tử và 
bắt buộc họ phải quy theo học thuyết này”, “làm cho họ phải 
xấu hổ" và “phá bỏ các nhà thờ của họ, nhà của những thầy 
tu của họ, cả nhà cửa, rào dậu của họ, chuyển họ đến những 
nơi nước độc, bắt buộc họ phải từ bỏ những sai lầm của họ và 
chứng minh đó bằng cách dẫm lên cây thập ác”. (24) 








Nhưng vấn đề là phải tìm hiểu xem liệu những người 
'Thiên chúa giáo Annam được các nhà truyền giáo Âu châu quy 
đạo cho, có thê bị sử dụng làm những tay sai cho nước Pháp 


1 Ngay từ 1750 chúa Nguyễn Võ Vương đã nhận xét rằng: "Người Âu Châu 
giảng đạy một tôn giáo có một cái gì như là một thứ bùa mê, cấm giữ tất cả 
những người theo nó, và những người ít suy nghĩ thì để dàng tin tưởng” Cái 
sự dễ tin nguy hiểm này làm cho nhà vua phải cấm đạo đó. 





"Hlps/flelun hoploarg 


§7 





và nước Tây Ban Nha trong trường hợp có chiến tranh không? 
Người ngoại quốc có thê điêu khiên được giáo phái này không? 


SỰ TRÌ TRỆ, THAM NHŨNG VÀ “CÁC KHE HỞ” 


'Vắn đề Thiên chúa giáo chỉ là một trong những khía cạnh 
mong manh của Vương quốc. Dân tộc Annam lúc đó rất khô. 
Cứ thường kỳ bị hại bởi thiên tai do khí hậu khó khăn, không 
lường trước được gây ra (hạn hán, bão tô, mưa to gây ra những 
cơn lũ và lụt lội khủng khiếp). Dân tộc này phải đối phó với 
những vụ mắt mùa nghiêm trọng, sự phá hoại của sâu rây, bệnh 
tật, những trận sốt. Việc sản xuất thường đã rât yếu (sản lượng 
nói chung là rất thấp) có khi gây ra những trận đói ghê gớm. 
Các kỹ thuật canh tác, do tô tiên để lại, có thể là khoa học, 
nhưng ở thế kỷ mười chin chúng đã bị coi là lạc hậu. 








Duy nhất chỉ có nhà vua có quyền - và có các phương 
tiện ~ trao đôi các sản phẩm với nước ngoài. Sự bế quan của 
đất nước gần như hoàn toàn đối với nền ngoại thương (trừ với 
người Trung Hoa), nghĩa là đối với các yếu tố của sự hiện đại 
hóa, đã kìm hăm sự phát triển của công nghiệp và thủ công 
nghiệp. Chỉ còn lại những “nhóm đầu sỏ” (oligarchie), những 
nhóm có lợi ích của địa phương. Cả nước sống vất Vvưởng và 
chìm đắm trong một tình trạng lạc hậu. Cũng không có cả 
nhưng "cái âu” riêng biệt (les "sas”) như ở Nhật Bản, để có 
thể, dưới sự kiểm soát của chính quyên, bắt đầu học hỏi những 
kỹ thuật của Phương Tây. 

Mộttrở ngại nữa, là sự “thôi nát đôi” (*double pourriture") 
tuy còn diễn biến chậm, nhưng lại ở ngay trên đỉnh. Tầng lớp 
những nhà nho và quan lại, dầm mình trong một chủ nghĩa 
truyền thống chật hẹp và sao chép lại những cái tệ nhất 
của Trung Hoa, phần đông phản bác không thừa nhận những ý 





"lps/flelun hoploarg 


8§ 








kiến của nước ngoài, và theo nguyên tắc, họ chống lại mọi sự 
đổi mới, coi như trái ngược với đạo lý của Không giáo. Thắm. 
nhuằn sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với nền văn minh Trung 
Hoa, họ chỉ lo giữ danh tiếng của mình bằng cách làm thơ và 
tu dưỡng nghệ thuật văn từ. Họ rất coi trọng uy tín của mình do 
những kiến thức về văn chương và lịch sử tạo cho, và rất ngại 
ảnh hưởng của Thiên chúa giáo, hay sự xâm phạm của người 
Phương Tây. Sự mở cửa cho những tư tưởng từ nước ngoài vào 
sẽ làm xói mòn hệ thống của họ. Mà hệ thống này, được xây 
dựng trên một triết lý Không giáo về những bổn. phận xã hội, áp 
đặt tất cả đời sống xã hội dưới những đòi hỏi về tôn kính, tuân 
thủ và tôn ty trật tự, không thuận lợi cho sáng kiến và đưa đến 
một thứ lão quyền (gérontocratie) có tính chất rất ít năng động. 

Những thể chế, bề ngoài coi có vẻ vững chãi, nhưng thật 
ra chúng đã bị xói mòn. Đạo đức học Không giáo đúng là có áp 
đặt cho quan lại một đời sống hết sức đạo đức và khắc khổ. Họ 
có quyền hành, có danh dự, có những lợi lộc của chức vụ (tương 
đối hạn chế) nhưng họ được trả lương rất ÍL, và mức sông của 
họ, đáng lẽ phải được lấy làm gương, thì lại rất đạm bạc. 


Thế nhưng, càng ngày quan lại càng không thể chịu nỗi 
cái nghèo cho họ và gia đình họ, nên buông thả đi đến chỗ bán 
rẻ các giấy cho phép, giấy miễn trừ, và các quyên lợi để đổi 
lấy các “đô biếu xén”!. Thế là xảy ra sự “tham nhũng”, một tai 
họa bỉ ôi, luôn luôn bị tố cáo nhưng vẫn cứ càng, ngày càng lớn 
thêm, gây căm phần cho người phải "lao dịch”, nhất là những 
người không thê có được những “đỗ biếu xén”. Sự tham nhũng 
này không chỉ tồn tại ở mức độ các quan, mà còn có cả trong. 
nội bộ các xã, giữa các phe nhóm, có những kỷ hào làm giàu 
trên lưng các gia đình khác, bóc lột những người nghèo. 





1 Năm 1749, Pierre Poivre, một nhân viên của Công ty Ấn Độ viết, "Người ta 
chỉ có thể đi lên được ở xứ này khi có tiến trên tay” 


"hlps/flelun hoploerg 


89 





Không phải như lời tuyên truyền của những người Thiên 
chúa giáo, các Vị quan gi và thanh liêm thực ra không phải 
là những ngo: Có rất nhiều vị hãy còn rất coi trọng vai trò 
làm “cha mẹ dân” của mình. Nhưng hệ thống dường như không 
đáp ứng nổi với những yêu ‹ câu của tình hình. Dù sao đi nữa, 
khi những nhà truyền giáo tô cáo “sự tham nhũng phổ biến của 
các tầng lớp quan lại truy bức chúng tôi”, thì đã rõ ràng là có 
những con chiên của họ cũng biết cách “đút lót tiền” nơi này 
nơi kia, khi cần thiết, để xin một cái giấy thông hành, hay tránh 
được những sự nghiệt ngã của quan binh. 















Trong thực tế, sự tham nhũng cũng còn được giữ trong 
những giới hạn hợp lý. Nhưng giai cấp thông trị cảm thấy không 
an toàn. Họ nghĩ rằng sự xâm nhập của những tư tưởng mới 
(dù có hay không có sự trung gian của những nhà truyền giáo) 
đe dọa làm xói mòn quyền lực chính trị - hành chính của họ 
hơn là làm xói mòn những nguyên lý Không giáo. Và như thể 
cũng sẽ có thê cô vũ cho những người ở phía Bắc, vẫn gắn bó 
với Triều Lê, phản bác quyên của Triều Nguyễn (cho là quyền 
này chỉ ở Cochinchine) và những người. miễn Bắc này lại có sự 
thông đồng với Thiên chúa giáo. Giai câp này không nhận thức 
được răng cái nên giáo dục chỉ vào văn chương và luân lý được 
ban bố trong Vương quốc, và được luyện chỉ để đi thi tuyển là 
không phù hợp nữa. Nó dìm nhân dân vào trong một sự không 
hiểu biết gì v: tới bao quanh đất nước. 








Nguyên lý dân chủ và các thể chế trong nước không phải 
là nguyên nhân gây ra tình trạng này, cũng không phải là sự 
trung thành của “'những thần dân của nhà vua”, „ mặc dù là họ 
không được phép dính dáng gì đến các hính trị, những 
thứ được dành cho những người hiểu biết, những nhà nho. 
Những thần dân này, nông dân và thợ thủ công nghiệp, có trách 
nhiệm duy nhất là phải sản xuất ra gạo và các đồ vật cần thiết 








"hlps/llelun hoploarg 


90 





cho sự sống ... và đóng thuế. Dân tộc Đại Nam, ở giữa thế kỷ 
thứ mười chín này vẫn chưa họp thành một quốc gia. Từ hàng 
họ không phải chịu một sự xâm lăng của nước ngoài 
(trừ ở miền biên giới phía Bắc) vì thế đã không làm phát triển 
trong họ lòng. yêu nước, lại càng không làm phát triển được 
chủ nghĩa quốc gia. Đúng ra mà nói, Vương quốc không có 
một quân đội quốc gia, mà chỉ có những đội quân của nhà vua, 
được tuyên lựa ở cơ sở các tỉnh. Ở đất nước này binh nghiệp 
không phải là một nghề sáng giá. Thực ra, từ hàng thế kỷ nay, 
trong nước chỉ biết có các cuộc chiến đấu huynh đệ tương tàn, 
những cuộc. nội chiến, không có những "cuộc chiến tranh với 
nước ngoài", nhiều lắm chỉ là những “'cuộc hành quân” chống 
người Chàm và người Khmer mà thôi. 











Vết nứt, trong hệ thống Annam, là nằm trong tâm địa của 
giai cấp lãnh đạo. Tâm địa này phần nào đã giống như những 
xác ướp (momifiée) trái ngược một cách lộ liễu với những gì 
đã xảy ra ở Nhật Bản. Vào thời điểm này, ở đó, giai cấp võ sỹ 
đạo (samourais) tháo vát và cởi mở, chấp nhận ngay sự nghiệp 
hiện đại hóa đất nước, và sớm hết lòng học tập Phương Tây. 
Còn Tự Đức, ông ta không hề được những người chung quanh 
cho biết một tí gì về sự: VIỆC, Về những thiên tai và những trận 
dịch, về những cuộc nổi loạn và về những, sự lộng quyên. Ở 
triều đình, ông là tù nhân của phe nhóm Quế, không nghe theo 
các vị ¡ quan sáng suốt đã khuyên ô ông nên mở cửa vương quốc 
cho nền ngoại thương (đồng thời giám sát nó) để chia xẻ các 
sự rủi ro, như nước Xiêm trước đây và nước Nhật bây giờ đã 
làm là cho các nước ngoài đến và cạnh tranh với nhau. Thực 
ra, mỗi năm ông cũng có cử một vài thanh niên sang Penang, 
để học tiếng Anh, nhưng ông không muốn đề các nhà nho tiếp 
xúc với các khoa học Tây Phương. Triều đình cách ly ông với 
những nhà cải cách, và chặn lại những báo cáo của các đại sứ. 


"hlps/flelun hoploarg 


9 





Vì vậy nhà vua có thê có những ảo tưởng về sức mạnh 
của vương quốc, về sự bền vững của “tòa lâu đài” mà ông sở 
hữu và chỉ huy. Trước nhất, ông muốn làm chủ trong vương 
quốc của ông, không cho phép những “quân man rợ” đên động 
chạm vào “bản sắc Việt Nam” (identité vietnamienne). Ông 
bác bỏ cái “quyền xen vào” (“droit d`ingérence”) mà nước 
Pháp Thiên chúa giáo yêu sách, và ông, cương quyết bảo vệ 
“cái quyền tự quyết của nước Đại Nam” (“Le droit du Đại Nam 
dêtre lui - même”). Ông không lựa chọn sự phiêu lưu, mà lựa 
chọn sự “chống 1 














Những cố vấn của ông củng cô thêm trong ông hy vọng 
sẽ thắng lợi. Triều đình, các vị quan, các nhà nho suy nghĩ và 
xét đoán rằng muốn xâm chiếm được một đất nước mà họ đang 
kiểm soát, một đất nước rộng lớn, khó khăn, có nhiều núi non, 
khí hậu độc địa, thì những người Âu châu, phải có cả một đội 
quân, chẳng những có đồ bộ lên, mà còn phải đóng quân trên 
đất liền, trong một khí hậu chết người (26). Không nhìn thấy 
bắt cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ có một đội quân như vậy trên 
những chiếc tàu đơn độc, kích thước khiêm tốn, mà từ ba mươi 
năm nay nước Pháp vẫn đưa đến vùng lãnh hải Annam, những 
người ở Huế kết luận đấy chỉ là những trò trẻ con của các hành 
động anh hùng dỏm, và thể là đánh giá thấp sức mạnh của kỹ 
thuật Tây Phương. Sự kiêu ngạo mù quáng và Sự hạn hẹp trong 
tầm nhìn của họ củng cố thêm cho Tự Đức niềm tin rằng nước 
Pháp quá yếu, không thẻ có gắng xâm chiếm được Đại Nam. 

Lần này, Tự Đức sẽ không phải đợi lâu để thấy các tàu 
Pháp trở lại. 


"hlps/flelun hoploarg 


92 





"hlps/lelun hoploarg 


93 




















CUỘC XÂM CHIẾM XỨ COCHINCHINE 


uộc chiềm lĩnh và đóng quân ở các pháo đài ở Tourane 

không mang lại một kết quả quyết định nào. Người 
Annam sau khi đã rút lui, đã bao vây thành phó, làm cho quân 
Pháp — Tây Ban Nha không thê chọc thủng ra ngoài được. Mẫy 
tuần lễ sau, thời tiết nóng bức, sự đói khát, các trận sốt bắt 
đầu tác động. Ngay từ ngày 17 tháng Chín năm 1858, đô đốc 
Rigault de Genouilly, viết thư lên Bộ Trưởng: 

*Từ khi đến đây, tôi đã có gắng tìm cách hỏi những tủ 
binh Annam mà chúng tôi bắt được vào khoảng100 người 
(trong số đó có 3 ông quan), xem khả năng để tàu bẻ qua lại 
trên con sông Huế như thể nào, nhưng vô hiệu. Mặt khác, mặt 
dù có những lời hứa của Đức ông Pellerin, nhưng không có 
một người Thiên chúa giáo nào đến với chúng tôi. Như vậy, 
việc đến ngoại vi của thủ đô là nằm trong bóng tối. Tôi sắp 
phái chiếc Primauguet (cùng với cha Le Graud) ra vịnh Tonkin. 
Không thê nghĩ đến việc đi tấn công Huế bằng đường bộ, xuất 
phát từ Tourane. Chúng tôi thiếu hoàn toàn các phương tiện 
chuyên chở... Đường xá rất tệ hại. Với thời tiết này, quân đội 
không thể làm những cuộc hành binh lớn đề tân công vào một 
địa điểm đã được phòng thủ theo kiểu Châu Âu. Chúng tôi cần 
những đại pháo, chỉ có thể vận chuyền được bằng đường thị Ủy. 
Tôi 'hy vọng răng sau này tất cả những khó khăn đó sẽ ên hết, 
và ân sô với Huế cũng sẽ được giải đáp một cách tốt lành 
như đối với Thiên Tân”. (1) 








"Hlps/llelun hoploerg 


94 





Đô đốc Rigault de Genouilly nhận định không thể hành 
động chống Huế trước cuối tháng Ba hay tháng Tư, và đến 
tháng Mười Một, thì báo cho Paris biết, trong khi chờ đợi, ông 
thấy cần thiết, và ngay khi nào có thể được sẽ thử làm một cuộc 
tấn công nghỉ binh. Ông gợi ý tấn công một địa điểm có thẻ 
đến được bằng đường biên: Sài Gòn, thủ đô của miền Nam (2). 
Tuy nhiên, tình trạng ở Tourane trở nên nghiêm trọng. Ngày 29 
tháng Một năm 1859, đô đốc viết thư cho Bộ Trưởng Hải quân; 

“Bệnh kiết ly lan rộng làm suy yếu tất cả những người 
mà nó chưa giết chết. Chính phủ đã bị lừa dối về tính cách của 
“công cuộc Cochinchine” này. Lúc đầu người ta đã trình bày 
nó như rất khiêm tốn, bây giờ nó không còn tỉnh cách này nữa. 
Người ta đã báo cáo về những tài nguyên không có thật, về 
những khuynh hướng của nhân dân bây giờ thấy trái ngược hắn 
với những gì đoán trước. Người ta nói đến quyền lực bị căng. 
thắng và yếu kém của quan lại, quyền lực này thật ra rất mạnh 
mẽ. Người ta nói đến sự thiếu vắng một đội quân vũ trang: 
Thực ra đạo quân chính quy rất đông đảo, và đội quân dân là 
gồm tắt cä những người tráng kiện trong nhân dân. Người ta đã 
ca ngợi sự tốt lành của khí hậu... Chỉ cần nhìn những bộ mặt 
hốc hác xanh xao của các nhà truyền giáo ở các nơi trong xứ 
đến, cũng có thể chắc chắn rằng Tourane không hơn gì Hồng 
Kông, mà Hồng Kông đã nỗi tiếng là một nơi nước độc. Đọc lại 
bản báo cáo của Ủy ban hỗn hợp họp tại Bộ Ngoại Giao, phải 
khẳng định là vấn đề đã được người ta gói trong những khẳng 
định sai lầm, và người ta đã đề lại trong bóng tối tất cả những. 
khó khăn thật sự. Đối với tôi, đã rõ ràng là những người có lợi 
ích trong việc này muốn dắn sâu Chính phủ vào sự việc, vì biết 
rằng một khi đã dắn sâu vào đó, sẽ rất kho, nều không nói là 
không thể lùi được nữa. 











"lps/flelun hoploarg 


95 





“Không có một cuộc hành quân nghiêm chỉnh nào có thể 
thực hiện được. Dù đi bộ ngắn đến đâu, những người khỏe nhất 
cũng không chịu nổi. Đề cho một cuộc hành quân chống Huế 
có được những bảo đảm thắng lợi, cần phải có những pháo 
thuyền có độ mớn nước thấp, giống như những chiếc thuyền 
được phái đến vùng Baltique. Huế mới chính là cái nút của vẫn 
đề. Tôi không thẻ chấp nhận trách nhiệm của công cuộc nảy, 
nếu không có những lực lượng mà tôi vừa nêu ra... 





„ Vì tôi tin chắc vào thắng lợi của cuộc hành quân vào. 
Sài Gòn, nên tôi sắp đi vào thành phố này. Sài Gòn nằm trên 
một con sông mà những tàu chuyên chở và những tàu hộ tổng 
của ta có thê vào được. Quân đội đồ bộ lên là có thẻ tắn công 
được ngay, như vậy không bắt buộc phải đi bộ, mang vác lương, 
thực, chiến dịch này hoàn toàn nằm trong khả năng sức lực 
của họ. Tôi không biết Sài Gòn được phòng thủ tốt hay kém, 
vì những báo cáo của các nhà truyền giáo về địa điểm này rất 
lộn xộn và mâu thuẫn với nhau. Vả lại bây giờ tôi có đầy đủ 
lý do đê không tin vào những lời nói của họ nữa. Nhưng dù 
sao đi nữa thì Sài Gòn là cái kho gạo nuôi sống một phần kinh 
thành Huế cùng quân đội Annam, và cũng được chuyền lên 
phía Bắc nữa. Đến tháng Ba, chúng tôi sẽ chặn số gạo này lại. 
Đòn đánh vào Sài Gòn sẽ chứng minh cho Chính phủ Annam 
hiểu rằng, vừa chiếm giữ Tourane, chúng ta vừa có khả năng 
mở một chiến dịch bên ngoài. Đòn này sẽ hạ nhục họ trong sự 
kiêu ngạo của họ đối với những vua Xiêm và Cao Miên. Các 
lân bang này căm ghét họ và cũng sẽ vui lòng ty đây là một 
cơ hội đề chiếm lại những gì đã bị họ lây mắất.. 





Mặt khác, Chính phủ Philippines cũng cho thây một cách 
quá lỗ liễu là họ đang dòm ngó Tonkin, và những tu sỹ giòng. 
Dominique người Tây Ban Nha đang rao giảng là phải chiếm 
lấy tỉnh này, coi đó là mục tiêu duy nhất nghiêm chỉnh của một 


"hlps/flelun hoploarg 


96 





cuộc viễn chỉnh. Có thể gạt bỏ những ý nghĩ này. Vả lại đến 
Tonkin là không thê được vì hai điểm sau đây: Thứ nhất là vào 
mùa này trong năm, là thời kỳ nước các sông ngòi hạ thấp đến 
mức trơ bùn lên, bệnh dịch tả sẽ hoành hành. Thứ nhì là ở đó 
muốn đến được bắt cứ một địa điểm quan trọng nào, quân đội 
cũng phải có những cuộc đi bộ mà họ không có khả năng. 

“Như vậy chỉ có một hoạt động bên ngoài quan trọng là 
Sài Gòn, và do đó đấy là chiến dịch duy nhất có thể thực hiện 
được. Không kể những kết quả vật chất và tỉnh thần mà người 
ta có thể tự hứa, chiến dịch này sẽ có tác dụng làm binh lính 
khuây khỏa với những ý nghĩ sầu thảm, cho. họ được vận động, 
và ít nhất người ta cũng hy vọng là như thế sẽ có những phản 
ứng thuận lợi đối với sức khỏe của họ...” 

Đô đốc rõ ràng đã đặt Chính phủ trước những trách nhiệm 
của mình!: 

“Nếu qua những nhận định mà tôi không phải là người 
phê phán, Chính phủ dừng lại tại đây, thì tôi yêu cầu Ngài xin 
Hoàng để rủ lòng tốt cho gọi tôi về. Tôi rất mệt mỏi, sức khỏe 
tôi không thể chịu đựng nôi lâu dài trong cái khí hậu này. Trong, 
khi thực thi sứ mệnh nặng nhọc vả gay go này, tôi không còn 
khả năng có những có gắng liên tục. Những có gắng này từ 





1 “Mặc đầu có những lời cấu xin khấn khoản của Đức ông Pellerin, đô đốc 

Rigault de Genouilly tuyệt đối từ chối hành quân đến Huế hay đi tấn công 
Tonkin. Ông càng ngày càng tỏ ra nghỉ ngờ những nhà truyền giáo. Đức 
ông Pellerin không bao giờ tha thứ cho ông vì sự bướng bỉnh của ông không 
nghe lời Đức ông, và chỉ muốn đánh vào phía Nam. 
“Đức giám mục cũng không ngần ngại gì mà không tấn công một cách kịch 
liệt vào quyết định của vị chỉ huy chiến dịch. Quan hệ giữa hai người căng 
thẳng đến mức đô đốc đã sắp cho bắt ông Khâm mạng Tòa Thánh và cho 
người dẫn sang Hồng Kông. Nhưng Đức Ông Pellerin đã lựa chọn cách tự 
rút lui sang Penang và ông đã mất ở đó vào ngày 13 tháng Chín năm 1862 
(Võ Đức Hanh, sách đã dẫn, I, trang 196 ~ 197 và II trang 148 - 149) 


"lps/flelun hoploarg 


97 





hai năm nay đã đề lại những dấu vết trong cuộc sống của tôi, 
một cuộc sống đã trở nên gian khổ vừa là do bởi những cuộc 
đấu tranh chống các khó khăn mà chức vụ đem lại, vừa là bởi 
những lá đơn yêu cầu của tôi trình lên Cục đã bị quên lãng, có 
thể do vô tình mà Cục, có thể vì lo lắng về những việc khác, 
những lợi ích khác, nên..." (3). 





Nhưng đô đốc đã nhận được một phúc đáp thuận lợi cho 
gợi ý của ông vào ngày 24 tháng Mười Một. Như vậy ông 
có thể đi tắn công Sài Gòn. Ngày 2 tháng Hai năm 1859, rời 
Tourane, chỉ để lại đây vài trăm người, ông dong buồm về 
phía Nam. Đến cửa sông Đồng Nai vào ngày 9 tháng Hai với 
14 tàu chiến, Rigault vô hiệu hóa các pháo đài ở Cap Saint — 
Jacques (Vũng Tàu), rồi đi ngược sông Sài Gòn một cách chậm 
chạp, phá hủy các cộng sự phỏng thủ và các chướng ngại vật 
của người Annam dựng lên rải rác dọc theo con kênh và các 
bờ sông. Ngày 16, hạm đội Pháp bỏ neo trước Sài Gòn. Đại 
bác Annam khai hỏa. Cũng như ở Tourane, vị Tổng đốc ở đây 
khinh thường một cách kiêu hãnh tối hậu thư của Pháp. Thế là 
Rigault bắt đầu cuộc chiến đấu. Hai ngày bắn phá và đụng độ 
nhỏ. Binh đoàn đô bộ Pháp - Tây Ban Nha đặt chân lên hữu 
ngạn. Ngày I8, trong một đợt xung phong duy nhất Thiếu tá 
Martin des Pallière chỉ huy trận đã hạ thành! và thu được một 
chiến lợi phẩm rất lớn (200 đại bác, 20.000 vũ khí cá nhân, 85 
tấn thuốc súng, một kho dự trữ gạo cực lớn đủ để nuôi sống 
được 8.000 người trong một năm). 

Nhưng vị tổng đốc đã ra lệnh cho dân chúng rời khỏi 
thành phố, và quân đội lui về Tân Sơn Nhất chuẩn bị phản 
1 Ngôi Thành này được xây dựng vào năm 1790 theo những bản thiết kế của 

©livier, đã bị Minh Mạng phá thành bình địa vào năm 1837, sau cuộc khởi 


nghĩa của Khôi (1833 - 1835). Một Thành khác bé hơn được xây dựng sau 
năm 1837. 


"hlps/flelun hoploarg 


98 





công. Để đối phó với một cuộc tấn công mà Rigault cho rằng 
sắp xảy ra, và vì không đủ người để chiếm giữ cái thành rộng 
mênh mông này, ngày 8 tháng Ba, Rigault phải cho nỗ tung lên 
tắt cả, cho đốt cháy kho gạo mà ông không thể bảo VỆ được, 
và cho. bắt đầu xây dựng ngay các công trình củng cố. Nhưng 
đến cuối tháng Ba, bị gọi về bởi những nhu cầu của tình hình 
ở Tourane, ông phải cùng với hạm đội trở lên phía Bắc, chỉ 
để lại ở Sài Gòn (dựa vào căn cứ pháo đài phía Nam, một đội 
quân chiếm đóng 800 người dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng 
Jauréguiberry. 





MỘT CÁI *HÔM" BỊ BAO VÂY...VÀ ĐƯỢC GIẢI VÂY 


Hạm đội vừa biến mất là người Annam tấn công ngay. 
Ngày 21 tháng Tư, vị chỉ huy mới Tôn Thất Hiệp lao tất cả 
lực lượng của ông lên ngọn đồi và những công trình phòng thủ 
thay thế cho bức thành cũ. Quân Pháp bị tràn ngập bắt buộc 
phải rút lên một vị trí tốt hơn, co cụm hơn ở cửa con kênh Tâu 
Hủ (Arroyo Chinois). Họ phải đóng giữ ở đây suốt tám tháng, 
từ tháng TỊ đến tháng Mười Hai năm 1859, ở giữa các đầm lầy, 
ù t rét, kiết ly, bệnh thiểu sinh tổ, thô tả, bị bao vây 
Và nóng bức, không kể bị thương vong vẫn chiến đầu chống, lại 
các cuộc tần công không ngừng của quân Annam. 








Ở Tourane, tình hình cũng không sáng sủa gì hơn. Quân 
Annam, bị đây lùi sau một cuộc tấn công lớn vào. đầu tháng 
Hai, liên tiếp trở lại cận chiên, với một sự quyết liệt không đề 
cho những đội quân Pháp đã hết sức mệt mỏi, được một giây 
phút nào nghỉ ngơi. Trở về đến nơi vào ngày 15 tháng Tư, ngày 
8 tháng Năm, Rigault mở một cuộc phản công dũng mãnh, 
nhưng chẳng thu được bao nhiêu kết quả. Ông không thẻ nới 
rộng được gọng kìm kẹp. 


"lps/flelun hoploarg 


99 





Bị chìm ngập trong cuộc chiến tranh ở Ý, và cuộc viễn 
chỉnh sang Trung Hoa, Chính phủ Pháp chỉ dành một sự chú ý 
yếu ớt đến chiến dịch ở Annam, coi chiến dịch này là thứ yếu. 
Chính phủ còn muốn kết thúc nó bằng cách nảo nhanh nhất, 
và dĩ nhiên là bằng cách nào cho có vẻ không bị mắt mặt. Đáp 
lại những yêu cầu tăng viện của đô đốc Rigault de Genouilly, 
Bộ Trưởng Hải quân khuyên ông nên thương lượng, và để ông 
được quyết định, nếu xét thấy cần thiết thì rút lui toàn bộ. Đó là 
một tình huồng mà đô đốc không bao giờ muốn xét tới. Nó sẽ 
giáng một đòn có thê không bao giờ vực dậy được nữa vào uy 
tín của nước Pháp ở Viễn Đông. Vì vậy ông quyết định bám trụ 
lại ở Cochinchine với những phương tiện duy nhất và khiêm 
tốn mà ông có, nhưng ông không từ chối việc thương lượng. 





Ngày 20 tháng Sáu năm 1859, Rigault bắt đầu mở cuộc 
đàm phán với các quan ở Tourane. Nhưng ông vẫn đòi hỏi, 
ngoài việc tự do buôn bán, cả việc tự do tôn giáo và sự nhượng 
một vùng đất để bảo đảm sự thi hành của hiệp ước. Những lời 
nghị hòa này không mang lại một. kết quả nảo. Tự Đức, được 
biết về cuộc chiến tranh ở Ý và về sự thất bại của người Anh 
ở Bạch Hồ (Pei - Ho) bên Trung Quốc, lần chần tránh né để 
tranh thủ thời gian. Thế là vào ngày 7 tháng Chín, Rigault phá 
bỏ cuộc ngừng bắn đã được thỏa thuận và mở một cuộc tấn 
công mới. Ông đã nhanh chóng phải rút khỏi mảnh đất mà 
ông tạm thời chiếm được. Sức khỏe bị giảm sút nghiêm. trọng, 
ông được triệu hồi về nước. Nhưng ông cũng muốn về Pháp 
để biện hộ cho chính sách cần phải kiên trì ở Annam. Ngày 19 
tháng Mười, phó đô đốc Page, vừa được ủy nhiệm chỉ huy một 
đội quân Viễn chính ở Trung Hoa, đến Tourane. Ngày mùng Ï 
tháng Mười Một, Rigault chuyền giao cho ông quyềi ông, chỉ 
huy ở Cochinchine. Vào thời điểm này, đoàn quân viễn chỉnh 
Pháp ở Sài Gòn và Tourane đã mắt 929 sỹ quan, lính bộ và lính 





"lps/llelun hoploarg 


100 





thủy, tức là hơn một phần ba quân số lúc bắt đầu. Rõ ràng là 
“Ủy ban của Hoàng Đế” năm 1857 đã đánh giá quá thấp những 
nhu cầu, những kinh phi và những khó khăn của chiến dịch 
“nhỏ” nảy. 

Đô đốc Page đã mang đến những chỉ thị có tính cách 
chính trị. Ông được lệnh dứt khoát phải rút khỏi Tourane. Đồng 
thời ông cũng phải thương lượng với Hoàng đế Annam, một 
hiệp định mở cửa ba hải cảng cho thương mại Pháp, sự tự do 
thờ cúng cho những người Thiên chúa giáo và sự có mặt của 
một đại biêu lâm thời của Pháp ở Huế. Trái lại, ông không 
được đòi hỏi bất cứ một sự nhượng đất hay một sự bồi thường 
nào. Nhưng đô đốc cũng đã vấp phải một sự chai lỳ giống như 
những người tiền nhiệm của ông. Những đề nghị của ông được 
chuyền đến Huế trong tuần lễ đầu của tháng Mười Một, không 
có một hiệu quả nào khác là chỉ củng cô thêm ý ý chí chống lại 
của Triều đình Huế, càng ngày cảng tin chắc về sự yếu đuối của 
nước Pháp. Triều đình tránh né mọi phúc đáp, kéo dài thời gian 
của mọi sự việc. 





Không thể chịu đựng nổi nữa, ngay từ ngày 17 tháng 
Mười Một, đô đốc Page, phá vỡ các cuộc thương thuyết. Ngày 
18, ông dùng đại bác bắn phá các pháo đải ở Kiên Chân bảo 
vệ đèo Hải Vân trên vịnh Tourane, rồi giong buồm vào Nam. 
Đến Sài Gòn vào ngày Š tháng Mười Hai, bằng sự bất ngờ và 
gần như chăng hao tồn gì, ông chiếm đóng lại địa điểm này, và 
xâm chiếm cả Chợ Lớn. Các lực lượng Annam bị đánh bật ra, 
phải rút lui, nhưng lần này họ không đi xa hơn là “Đồng Mả 
Ngụy” (Plaine des Tombeaux) ở ngay cửa ngõ của khu dân cư 
Hoa kiều, ngay dưới chân đôi. Dưới sự chỉ huy của Tôn Thất 
Hiệp họ đóng giữ vững chắc ở đó, và bắt đầu xây dựng một loạt 


"lps/flelun hoploarg 


101 





những công trình phòng thủ, mà sau này trở thành chiến tuyến 
lừng danh Kỳ Hòa. Ông Hiệp định ngăn cản mọi sự tiến quân 
của Pháp vào nội địa, và mọi sự tiếp tế trong nước cho đoàn 
quân viễn chỉnh. 

Những toan tính này đã bị thất bại. Nhờ có Chợ Lớn, lần 
này quân Pháp cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngày 22 tháng Hai 
năm 1860, Page tuyên bố cảng Sài Gòn được mở cho sự buôn 
bán dân sự quốc tế. Ngay tức khắc, thương mại hoạt động trở 
lại. Những con buôn Hoa kiều, không e sợ ông Hiệp cũng như 
các quan khác, đã về các tỉnh, vơ vét trong các chợ ở nội địa tất 
cả những sản phẩm chất chứa ở đó. Những thuyền buồm của 
họ trong bồn tháng đã chở về Chợ Lớn gần 100.000 thùng thóc. 
Khắp nơi trong xứ Gia Định, giá gạo tăng lên, dân làng chưa 
bao giờ bán được những sản phâm thu hoạch từ mùa mảng của 
họ với giá cao đến như thế. Trên con kênh Tàu Hủ, những tàu 
bẻ nước ngoài và thuyền buồm đi biển đậu san sát. Sự xuất 
khẩu phát triển nhanh. Ở Hồng Kông và Singapore, các thương 
lái Hoa kiều của Chợ lớn thu được những món lãi kếch xù. Sự 
quan trọng của Sài Gòn đối với nền thương mại Pháp ở Viễn 
Đông bỗng hiện ra rõ nét, và đồng thời, tính cách của cuộc 
xung đột cũng biến đồi 





Nhưng, vào thời điểm đó, cuộc viễn chỉnh sang Trung 
Quốc vẫn đòi hỏi những nỗ lực mới. Phải giảm đến mức tối 
thiểu quân số và những chỉ phí của đoàn quân viễn chỉnh ở 
Annam. Phần lớn các chiến hạm và các vũ khí hạng nặng của 
đô đốc Page phải lên đường ra Bắc. Ngay từ ngày 3 tháng Hai, 
Page phải rời Sài Gòn ra Bắc. Quân Pháp cũng phòng thủ vững 
chắc. Họ đã xây dựng từ Chợ Lớn đến Sải Gòn một loạt những. 
đồn lẻ, và nhờ có kênh Tàu Hủ, họ đi lại được dễ dàng trong 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


102 





nội địa. Theo lệnh của Paris, quân Pháp rút khỏi Tourane ngày 
23 tháng Ba năm 1860, làm Vua Tự Đức reo mừng!. 


Trong thời gian này, ông Hiệp đã củng cố được sự phòng, 
thủ Kỳ Hòa một cách hết sức vững chắc, và cuộc bao vây của 
ông ta trở nên có hiệu quả hơn. Ý thức được tầm quan trọng của 
Chợ Lớn, bây giờ ông định cô lập nó khỏi Sài Gòn bằng những 
cuộc tập kích không ngớt. Tuy nhiên đội quân chiếm đóng, 
Pháp, tuy luôn luôn bị tập kích, cũng đã làm cho ông thất bại, 
và ngày 4 tháng Bảy họ đã bẻ gãy một cuộc tấn công đặc biệt 
đữ đội ở ngay bìa của Đồng Mã Ngụy (Plaine des Tombeaux). 
Trong cuộc tắn công này ông Hiệp đã tử vong. 

Ông được thay thế, vào cuỗi tháng Bảy, bởi nhà quân 
sự lớn nhất nước Annam lúc bấy giờ, nguyên soái Nguyễn Tri 
Phương, đã từng là Kinh lược sứ Lục Tỉnh, và chỉ huy quân đội 
ở Tourane đối đầu với quân Pháp. 


Ông Phương củng cố hơn nữa và mở rộng thêm chiến 
tuyến Kỳ Hòa. Những công. trình rất lớn đã được thực hiện ở 
đây, làm cho căn cứ kiên cô này phục hôi lại được tầm quan 
trọng của ngôi thành lũy cũ. Đồng thời, ông Phương cũng đây 
mạnh sự huấn luyện quân đội, mà bây giờ có hàng ngàn người 
tình nguyện tới tham gia. 

Trong cái hồm bị bao vây của Pháp, không ai nghĩ đến 
việc có thê phải rút bỏ. Trái lại, người ta sắp đặt những kế 
hoạch cho tương lai. Có những công trình cũng đã được thực 
hiện. Trên cái vùng đất sình lầy sau này trở thành Sài Gòn hiện 


1 Tự Đức chào mừng sự rút khỏi Tourane của quản Pháp như sau: “Thế là 
chúng đã phải ra đi, những quân man rợ Tây Phương này, hung ác và tham 
lam, những con quỷ dữ ăn thịt người, lấy da người chúng ăn thịt làm quần 
áo mặc. Chúng đã bị những quân đội dũng cảm của ta đánh bại, và phải chạy, 
trốn như những con chớ? (4) 


"Hlps/Nielun hoploarg 


103 








đại, một đường phố còn đầy những ỗ gà lầy ội, được vạch ra, 
trong khi ở phía phải và phía trái của nó, những ngôi nhà bằng. 
gỗ đã xuất hiện. Một quân y viện được dựng lên ở chợ Quán, 
rồi đường xá, cầu công mọc ra. Trong một bức thư gửi cho một 
người bạn là hầu tước de La Grange, ngày 14 tháng Mười Hai 
năm 1859, Page viết: 





“Hiện nay tôi đang ở giữa tất cả những sự lộn xộn của 
việc sáng lập một thuộc địa, một tay chiến đấu, tay kia vạch 
ra những pháp luật, những quy định về hải quan và cảnh sát 
thành phó, những quảng trường, những pháo đài nơi đặt những. 
cỗ le những đội bảo vệ, và xét xử chung thâm những vụ án 

-") 

Tuy nhiên, theo truyền thối g, Hải Quân biết rằng không 
có một kết quả nào, nhất là lại kiêm được bằng vũ lực, có thê 
tồn tại lâu bền được, chừng nào người Pháp còn chưa chiếm 
được sự quý mến và sự giúp đỡ của dân chúng. Thiếu tá ở 
Ariès chỉ huy đội quân chiếm đóng ít ỏi ra sức tiếp xúc với 
người Annam, cố thuyết phục họ trở lại thành phố, để được 
hiểu biết về phong tục tập quán và những nguyện vọng của họ. 
Những kết quả thu được không có gì đáng khích lệ, dù rằng, 
nhờ vào một nhóm những người Thiên chúa giáo được đưa từ 
Tourane vào giúp làm thông ngôn và liên lạc viên, ông ta đã tập 
hợp được vài ngàn người Thiên chúa giáo trong vùng'. Nhưng 
những người này hoàn toàn không đại diện cho dân chúng, và 


1 Những người Thiên chúa giáo này hết sức quý báu trong thời gian bị bao vây 
năm 1859, Quản Pháp sở dĩ cầm cự được là nhờ số lương thực mà những 
người Annam này, bất tuân lệnh của nhà vua, đã liều mạng cung cấp cho 
họ (Vua Tự Đức đã cấm mọi sự đi lại với người Âu Châu, ai phạm tội sẽ bị 
chém đầu). Mặt khác, người Pháp cũng đưa tử Tourane về Sài Gòn vài trăm 
người Thiên chúa giáo, trốn chạy sự truy bức, đã đến ty nạn trong cải hôm 
của người Pháp. 





"Hlps/flelun hoploarg 


104 





bị dân chúng nhìn bằng con mắt rất nghỉ ky. Còn những người 
Annam khác mà ở Ariẻs tiếp xúc được, thì lại chính là cái thành 
phần hèn hạ nhất trong vững: tất cả những kẻ bị hấp ìn bởi cái 
mỗi đồng tiền kiếm được dễ dàng và nhanh chóng, tắt cả những 
kẻ ít nhiều có rắc rồi với chính quyền Annam, tất cả những kẻ 
bị làng xóm của họ từ bỏ và đuôi đi, từ các vùng lân cận, đến 
lần trồn tại Sài Gòn — Chợ Lớn. Thật tai hại, là những người 
Pháp, nhất là những quân nhân vả nhân viên hạ cấp đã dựa vào 
cái đám lưu manh đó đề xét đoán dân tộc Annam. 





TRẠN KỲ HÒA 


Ở Paris, đô đốc Rigault de Genouilly đã biện hộ thành 
công cho sự nghiệp Cochinchine. Ông đã chứng minh được 
cho chính phủ của Hoàng đề thấy lợi ích cho nước Pháp của 
vùng đất này, sự phong phú của nó về mặt nông nghiệp và 
thương nghiệp, vị trí không gì so sánh được của nó ở thêm của 
biên Đông. Sự quyết định đã không bị chậm trễ vì vào thời 
điểm này, cuộc viễn chinh sang Trung Hoa cũng đã ở vào giai 
đoạn sắp kết thúc (6), và điều hợp lý là có thể sử dụng íL nhất 
một phần của những lực lượng đã được rảnh tay để củng cố một 
cách vĩnh viễn cái höm của Pháp ở miền Basse-Cochinchine. 
Ngày 6 tháng Chín năm 1860 Hoàng đế Napoléon III quyết 
định đê dưới quyền chỉ huy của đô đốc Charner - tổng tư lệnh 
các lực lượng Hải quân Pháp ở Phương Đông, một bộ phận của 
đội quân viễn chỉnh ở Trung Hoa VỆ, và cho ông toàn quyền 
quyết định việc chiếm giữ vĩnh viễn căn cứ Sài Gòn. Ngay từ 
ngày 25 tháng Chín, Hoàng đề đã ra chỉ thị là: “đội quân chiếm 
đóng Sài Gòn phải được tăng cường, để bảo đảm giữ cho nước 
Pháp cứ điểm quan trọng này”. 





Đội quân đóng ở Sài Gòn, dưới sự chỉ huy của thiếu tá 
đ`Ariès, phải đôi phó một cách rât khó khăn với những cuộc 


"hlps/Nlelun hoploerg 


105 





tiến công liên tiếp của các lực lượng của ông Phương, có khi 
đã đánh thọc sâu được cả vào trong thành phô. Như trút được 
một gánh nặng lớn, đội quân này đã thấy hạm đội hùng mạnh 
của đô đốc Charner cập bền với 68 chiến hạm vào ngày 7 tháng 
Hai năm 1861. Ngày 6, Charner đã được phong chức tổng tư 
lệnh Cochinchine. Page sẽ ở lại dưới quyền chỉ huy của ông 
này. Đỗ bộ ngay tức khắc lên thành phó, Charner đi kiểm tra 
các công trình phòng thủ và nghiên cứu các dữ liệu của tình 
hình. Ngay ngày 10, ông quyết định một kế hoạch chiến đấu. 
Sau đó ít lâu, mặc dù có sự mắt thăng bằng quá rõ trong, tương 
quan lực lượng, ông cũng tiến hành một cuộc phản công. Ở 
trên bộ, ông chỉ có khoảng 8.000 người, Pháp và Tây Ban Nha 
(“kế hoạch Fourichon” trước đây chỉ yêu cầu “tối đa” có 2.600 
người, không biết cái kế hoạch này bây giờ sẽ nói gì !) với 
18 khẩu đại bác và súng cối (mà chỉ có 9 khẩu có được tầm 
bắn xa hơn 2.000 mét). Bên kia, ông Phương có 32.000 người 
(mà 21.000 là linh chính quy), 5.000 người được võ trang. bằng 
súng trường, 27.000 người bằng giáo mác. Ông, cũng có 200 
hỏa khâu với một tầm bắn trung bình từ 1.500 đến 2.000 mét. 
Ngoài ra, quân Pháp hoàn toàn không thích nghỉ với cuộc chiến 
đấu dưới một khí hậu như vậy. Ra trận họ mặc áo dài, quần dạ, 
mũ Shako, và đeo balô trên vai. 








Ngày 23 tháng Hai, sau khi đã xác định cho quân đội của 
ông là họ có nhiệm vụ phải tiêu diệt các lực lượng võ trang 
Annam và “bảo vệ dân chúng”, Charner tung ra một bố cáo 
nhằm vào số dân chúng này. Trong bố cáo ông nói, nước Pháp 
không đến đây để gây chiến tranh với dân chúng Annam, họ 
không có gì phải e ngại, sợ hãi. Nước Pháp chỉ đến đây đề tây 
rửa những sự nhục mạ của Hoàng để Tự Đức, và mở cửa nước 
này cho sự thông thương buôn bán làm cho đất nước này được 
thịnh vượng hơn. Nước Pháp hứa sẽ tự bảo vệ hoàn toàn cho 


"Hlps/flelun hoploarg 


106 





dân chúng và cho tất cả các vị quan nào chấp nhận quy hàng. 
Charner còn xác định khi kết luận: “đó là những lời hứa như 
đỉnh đóng cột”. 
Đó là cái mẫu thứ nhất của một thứ ` "văn chương chính 
trị”, và một thứ ngôn ngữ mà trong gần một thế kỷ, tạo nên 
“một triết lý lộ liễu của sự xâm chiếm”. 


Ngày 24 tháng Hai, vào Š giờ 30 sáng, sau một cuộc 
chuẩn bị bắn phá cấp tập và chính xác, quân đội được lệnh 
xung phong vào sườn Tây Bắc của chiến tuyến Kỳ Hòa. Phải 
mắt hai ngày chiến đấu thực sự ác liệt, mới chọc thủng được 
phòng tuyến Annam và chiếm được dinh lũy Kỳ Hòa, nơi cố 
thủ của ông Phương. Quân Annam đã chiến đấu hết sức mãnh 
liệt, cho đến khi hết đạn dược, thì họ dùng đến giáo mác, và 
nhựa đốt cháy. Quân Pháp phải mở đường bằng lựu đạn. Chi: 
ngày 25, ông Phương bị thương, phải cùng quân đội rút 
Hóc Môn, rồi về Biên Hòa. Cùng ngày, đô đốc Page, cùng với 
một hạm đội nhỏ những tàu cỉ và pháo thuyền, chiếm được 
chiến tuyến các pháo đài của Đồng Nai. 

Sự chỉnh phục được chiến tuyến Kỳ Hòa, nổi tiếng là 
không thê chiếm được, đã có một tiếng vang rất lớn trong xứ 
Bassc- Cochinchine. Thê lực của người Da Trắng, sự hơn hẳn 
về vũ khí của họ, đã gây một ấn tượng sâu rộng. Trong các 
nông thôn, tin tức được truyền đi, khăng định là mọi sự chống 
trả đều trở nên vô ích. 













Ngày 28 tháng Hai, các cuộc quy hàng bắt đầu đông đảo. 
Các làng mạc ở giữa hữu ngạn sông Đồng Nai và hai sông Vàm. 
Cỏ, xin được quân Pháp “bảo vệ”. Đến lượt Tây Ninh xin quy 
khi có một chiếc tàu hộ tống tới, và những người Cao. 
Miên trong tỉnh nôi dậy chống người Annam. Tỉnh Gia Định 
rơi vào tay người Pháp. 









"lps/flelun hoploarg 


107 





Charner, không chậm trễ, khai thác ngay tình hình. Ông 
tung vào trong toàn xứ những đội quân thám thính thủy bộ, tiếp 
XxÚc với các làng mạc, bảo đảm sự tôn trọng các luật lệ và tập 
quán, tuyên bố bãi bỏ quyền lực của các quan, tiến hành một 
cuộc chiến không khoan nhượng với bọn cướp. Một đầu cầu 
được thiết lập ở Thủ Dầu Một, hướng về phía Biên Hòa. Một 
lực lượng quan trọng được tung vào phía Tây theo hướng Mỹ 
Tho. Lực lượng này đã vấp phải những chướng ngại vật nhiều 
sông ngòi bị làm tắc ngẽn, các ô kháng chiến, 
lũ lụt, đầm lây,... Ngày 13 tháng Tư, khi đội quân này, cuối 
cùng, đến được Mỹ Tho thì đã thấy lá cờ Pháp tung bay trên 
nóc thành: Ngày hôm trước, Page, cùng với hạm đội nhỏ của 
ông đến đây bằng đường sông Mêkông, đã chiếm một thành 
phố bỏ không. 





Địa điểm chiến lược có tầm quan trọng vào bậc nhất, một 
mặt làm chủ được sự giao thông từ sông Mêkông ra biển và đến 
xứ Cao Miên, mặt khác với hai con sông Vàm Cỏ, và sông Sài 
Gòn, Mỹ Tho đã cho Charner những lợi thế hết sức to lớn. Mỹ 
Tho bị hạ đã đem lại một hiệu quả quyết định. 


CẢI TỎ HÀNH CHÍNH VÀ “SỰ VỤ BẢN XỨ" 


Trong một thời gian, cả nước như bị sững sờ kinh ngạc, 
trong khi vị Kinh lược sứ mới, Nguyễn Bá Nghi, còn đang do 
dự, chờ đợi những chỉ thị của Huế đề hành động, thì mọi thứ ở 
đây bị rạn vỡ ra từng mảnh. Tình trạng vô chính phủ. xuất hiện. 
Binh lính Annam tản đi khắp mọi phía, và bắt đầu cướp bóc 
để sống. Chính quyển tan rã, các quan lại bỏ trốn mang theo 
tắt cả những tải liệu lưu trữ, những số đăng bộ thuế. Người 
Cao Miên ở Sóc Trăng nổi loạn, tựa vào các vùng nông thôn, 
đốt nhà, cướp phá, hãm hiếp. “Còn những người Thiên chúa 


"hlps/Nlelun hoploarg 


108 





giáo... cùng với sự tiền quân thắng lợi của các tàu hộ tống làm 
cho sự trở lại của nền thông trị Annam ngày càng thêm khó có 
thể xảy ra, nay đã ra mặt, và đã dồn những người bên lương vào 
trong một thứ chế độ nô lệ”. (7) 

Tuy vậy, Charner cũng không phải thật sự đã làm chủ 
được cả đất nước. Mùa mưa đã bắt đầu, biến vùng Châu Thổ 
thành một đầm lầy mênh mông. Lụt lội sình lầy, cái nóng nặng 
nể, sự ẩm ướt dai đẳng, rôi những cuộc chiến đấu liên miên 
cả ngày lẫn đêm chống con người và thiên nhiên đã làm kiệt 
sức quân đội. Charner không có đủ người để hành quân và lo 
sợ những hậu quả của một sự thất bại. Ông viết thư cho. Bộ 
Trưởng Hải quân Chasseloup — Laubat: “Nếu tôi cỏ thêm 1.000 
người nữa, thì tôi sẽ lấy ba tỉnh miễn Tây, nhưng. rồi tôi có đủ 
người để giữ những tỉnh â ấy không? Tôi phải có gắng để không 
có một bước lùi nào về phía sau. Uy tín của chúng ta phụ thuộc 
vào đây”. (§) 

Vả lại vị tông chỉ huy xét thấy đã đến lúc phải chú ý đến 
việc cải tổ nền hành chính của miền đất đã chiếm được. Đó là 
một công việc rất khó khăn. Người Pháp đứng trước một dân 
tộc mà họ chẳng biết gì cả từ ngôn ngữ, đến luật pháp và tập 
quán'. Họ tưởng sẽ tìm thấy ở đây một dân chúng nóng lòng 
muôn rũ bỏ sự thống trị của quân sự, đặc biệt có lòng tin vào 
Thiên chúa giáo?. 








Bây giờ ngay những bước chân đầu tiên đi vào nội địa, họ 
đã phải công nhận rằng, dân chúng không hẻ tỏ ra bắt mãn đối 
với những chê độ chính trị và xã hội họ đang sông, và nêu xét 


1 Hội truyền giáo nước ngoài có những tư liệu rất phong phú về xã hội Annam. 
Dường như chúng đã không được sử dụng để thông tin cho bộ chỉ huy quân 
sự. 

Ủy ban Cochinchine đã tham gia rộng rãi vào việc loan truyền những ảo 
tưởng này trong các giới cao cấp ở Pháp. 


"lps/Nlelun hoploarg 


109 





đoán theo những lời nói của các dân làng, thì những quan chức 
Cochinchine “khác xa với những kẻ cai trị hèn nhát và nhũng, 
nhiễu của nước Tàu” (9). Thế mà sự tan rã của nên hành chính 
Quốc gia, việc trốn chạy của các quan, đe dọa sẽ dìm đất nước 
vào trong một sự hỗn loạn. 

Trong tất cả các thể chế, chỉ còn một thể chế duy nhất 
đứng vững: Đó là các xã, tế bào mẹ của đời sống Annam. Chỉ 
ở đó mới còn giữ được các số đăng bộ về người và thuế má. 
Khiếp Sợ trước sự cướp bóc, bây giờ xã đến yêu cầu sự bảo vệ 
của Pháp. Không thê nghỉ ngờ gì nữa, xã phải là hòn đá tảng để 
xây dựng sự hệ thống hành chính. Nhưng làm sao cai trị được 
khi không có những nhà cai trị? 





Charner phải làm những việc gấp rút trước đã. Giới quan 
lại, với một tỷ lệ tuyệt đối áp đảo. vẫn trung thành với Vua Tự 
Đức, và dưới sự lãnh đạo kiên quyết của ông Phương, đang 
đứng ở mũi nhọn của cuộc kháng chiến. Không thể hy Vọng 
chiêu tập được họ. Phải thay thế họ. Vì thể, khi chỉ định thiếu 
tá đ`Ariès làm giám đốc hành chính bản xứ, đô đốc Charner đã 
giao cho ông nhiệm vụ phải đào tạo và động viên một đoàn sỹ 
quan đặc biệt, những m đốc sự vụ bản xứ” (Directeurs des 
Affaires Indigènes) có nhiệm vụ thay. thể các quan lại ở những 
tỉnh đã bị chiếm đóng, giám sát dân chúng, xử án, nghiên cứu 
các phong tục và cơ cầu của đất nước. D" Ariẻs, mặc dù có nhiệt 
tình và khả năng, nhưng cũng phải ứng biến thôi. Ông rút ở các 
tỉnh về mấy chục sỹ quan. Nhưng những người nảy chăng hiểu 
biết gì về đất nước và dân chúng ở đó, đành cũng phải cô gắng 
áp đặt uy quyền của họ đề giữ gìn trật tự và trừng trị sự cướp 
bóc hơn là làm công việc cai trị thực sự. Người ta có tuân theo 
họ thật, nhưng họ thường quá nhằm lẫn giữa sự vũ phu với sức 
mạnh, nên người ta sợ họ hơn là kính trọng họ. (10) 











"Hlps/flelun hoploarg 


110 





Mặt khác, những người phiên dịch thì rõ ràng là quá thiếu 
cả về số lượng lẫn chất lượng. L. Pallu ghi nhận là thường họ 
được tuyển mộ trong số những người lơ mơ đi dạy giáo lý, 
mang những cái tên họ bằng tiếng Latinh, và ít nhiều gì đó đã 
bị các giám mục của họ đuôi đi vì hạnh kiểm xấu (11). Những 
chứng cứ sai, những, cuộc tổ cáo liên tiếp của các tên này không 
phải là những điều tốt đẹp đê tạo ra sự tin cậy giữa dân chúng và 
những người cai trị mới. Để tạm thời giải quyết những nhược 
điểm này, Charner cho mở hai loại trường Ì học, một đề đào tạo 
những thông ngôn, và trường kia để dạy tiếng Pháp cho trẻ em. 











lúc đó, vẻ tiếng Âu châu, người Annam chỉ có học tiếng Latinh 
và tiếng Anh. Những người giảng đạo trong các tỉnh nói và viết 
bằng tiếng Latinh, mười lăm thanh niên mà Vua Tự Đức có 
thói quen hàng năm gửi sang Singapore là để học tiếng Anh ở 
đó (12). Một. người Thiên chúa giáo trẻ tuổi, vừa ở chủng viện 
của hội truyền giáo ở Penang trở về tự nhận dạy tiếng Pháp 
và làm phiên dịch: Đó là Ông Trương Vĩnh Ký (tự là Pétrus 
Ký). Vào mùa xuân năm 1861, ông bắt đầu như vậy ở Sài Gòn 
một sự nghiệp rất lâu dài và trở thành một trong những người 
“giao tiếp” đầu tiên giữa Annam và nước Pháp. 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA PHÁP. 


Bây giờ sự lạc quan ngự trị ở Sài Gòn. Đất nước dường 
như tìm lại được sự thanh bình. Charner thả các tủ binh, trao 


1 TrươngVinh Ký, sinh ngày 6 tháng Chạp năm 1837 ở Cái Mơn (tỉnh Vĩnh 
Long) đã kết thúc những khóa học của giáo hội ở trường trung học tổng 
hợp của hội truyền giáo ở Penang. Ở đây, ông đã học lén lút các thấy học của 
ông tiếng Anh và tiếng Pháp. Không cảm thấy có "thiên hướng làm thấy tu, 
ông rời bỏ hội truyền giáo, và ngày 20 tháng Chạp năm 1860, được những, 
nhà tryến giáo chỉ định làm thông ngôn cho chính quyền Sài Gòn (Võ Đức 
Hanh) 





"hlps/flelun hoploarg 


111 





những thuế má trong năm cho các làng mạc, cắm cả quân đội 
của ông không được giết trâu đẻ cho nông nghiệp có trâu cảy. 
Ông cho rằng chắc không lâu nữa Vua Tự Đức sẽ phải cam 
chịu một việc đã rồi, và ông cũng đã cho vua Cao Miên biết 
điều này!. Những đề nghị thương lượng liên tiếp của ông Kinh 
lược Nguyễn Bá Nghỉ, bao giờ cũng việt bằng những lời lẽ rất 
mơ hỗ, được phán đoán như một dấu hiệu của Sự Suy yếu. Để 
đây nhanh một sự kết thúc mà ông cho là đã gần kề rôi, ngày 
23 tháng Tư, Charner cấm mọi xuất khẩu gạo vào vương quốc 
Annam (đó là điều mà Rigault dự định làm từ tháng Ba năm 
1859). 


Đây là một đòn đau đối với Triều đình Huế. Như người ta 
các tỉnh miền Trung phải phụ thuộc rất nhiều về lương, 
thực nhập từ Basse-Cochinchine vào. Ngảy 3 tháng Năm, 
Nguyễn Bá Nghỉ phản đối đô đốc Charner, ông viết: 





*Từ ba năm nay các ông gây chiến với chúng tôi, không 
có gì trong vương quốc thảm thương nảy tránh được những 
đòn mà các ông đánh chúng tôi. Những kho tàng của chúng tôi 
bị đốt cháy, thành lũy của chúng tôi bị chiếm đóng và phá đồ, 
chiến hạm của chúng tôi bị đốt, nền thương mại của chúng tôi 
bị phá sản, những thuyền buồm chất đầy vải vóc quý của chúng 
tôi bị đánh chìm, quân lính của chúng tôi bị giết hại, nhà cửa 
của chúng tôi bị tàn phá. Các ông đòi hỏi chúng tôi tiền bạc, 
chúng tôi đã trở nên nghèo khỏ. Tắt cả những tai họa đó do các 








1 Trong một bức thư để ngày 24 tháng Ba năm 1861, gửi cho vua Cao Miền, 
Charner đã không giấu giếm những ý đồ của ông: *... Quân đội thù địch bị 
đánh bại đã phân tán đi khắp các ngả. Dân chúng trong vùng từ những nơi 
rất xa đã đến quy hàng và chấp nhận sự bảo vệ dành cho hợ? 

*Ý đồ của Pháp là sẽ giữ những đất đã chiếm được, lập ra ở Basse- 
Cochinchine một thuộc địa, và đem tới đỏ tất cả những sự tốt lành của nền 
văn minh Âu Châu... (13)” 





"hlps/flelun hoploarg 





ông gây ra có phải là một quang cảnh làm vui lòng Thượng để 
không. Bây giờ các ông lại ngăn trở cả gạo. Dân chúng, của 
chúng tôi sẽ phải chết đói hay sao? Bởi vì đây là biện pháp cuối 
cùng mà Ngài còn để lại cho chúng tôi, thế thì chúng tôi sẽ lại 
tìm được vũ khí, và chúng tôi sẽ đánh bại các ông” (14). 

Ngày 7 tháng Năm, đô đốc Chamcr trả lời “ông sẽ cố 
gắng đây lùi vũ khí bằng vũ khí". 

Đến tháng Tư, nội dung của những cuộc thương thuyết 
đã xuất hiện qua sự trao. đổi thơ từ giữa Charner và Kinh lược 
Nguyễn Bá Nghỉ. Charner cho biết, ông đòi hỏi tự do tôn giáo, 
tự do thương mại, mở cửa các bến cảng, sự kiểm soát của Pháp 
ở Tourane, cùng sự nhượng đứt ba tỉnh Gia Định, Biên Hòa, 
Mỹ Tho, và một số tiền bồi thường chiến phí là 4 triệu đôla. Dĩ 
nhiên là Nguyễn Bá Nghỉ đã bác bỏ tất cả những đòi hỏi đó. 





Ngày 7 tháng Sáu, không nhận được một phúc đáp chắc 
chắn của vị Kinh lược, Charner tóm tất lại những điều kiện của 
Pháp như sau: 

*1- Tự đo hành lễ Thiên chúa giáo 

2- Nhượng Sải Gòn và tỉnh ly của nó 

3- Nhượng Mỹ Tho và vùng đất bao quanh 

4- Nhượng Thủ Dầu Một ở tỉnh Biên Hòa 

§Š- Đi lại tự đo trên các con sông ở miền Tây 

6- Đi lại tự do cho người Âu châu trong nội địa của Vương, 
quốc, với điều kiện họ phải tôn trọng các luật pháp trong nước 





7- Trao những người Âu châu nảo bị cáo buộc là vi phạm 
pháp luật cho lãnh sự của bến cảng gần nhất 





§-Quyền đại diện của hai quốc vương Pháp và Cochinchine 
ở triều đình của mỗi nước. 


"lps/Nlelun hoploarg 


113 





9- Thiết lập những lãnh sự quán và tự do cho thương mại 
Âu châu ở các bền cảng chính 

10- Ân xá chung tất cả những sự việc có liên quan đến 
chiến tranh 

11- Bồi thường 4 triệu đôla (đồng bạc) 

12- Châp nhận đại sứ Tây Ban Nha tham gia vào hiệp ước. 

“Cho đến nay, Ngài đã không tính đến những sự kiện đã 
rồi, chỉ chuẩn y có hai điều khoản là sự tự do thờ cúng theo 
Thiên chúa giáo, và châp thuận cho đại sứ Tây Ban Nha tham 
gia hiệp ước. 

“Ngài luôn luôn kêu ca về sự quá đáng của những đòi hỏi 
của chúng tôi. Nhưng dù Ngài đã bảo đảm với tôi về sự mong 
muốn tha thiết hòa bình, cho đến nay, Ngài vẫn tránh né, không, 
phát biểu một cách chính xác về những sự nhượng bộ mà Ngài 
đông ý dành cho chúng tôi. 

“Đã mấy lần Ngài nhận xét rằng để đổi lại những lợi 
ích mà chúng tôi đòi hỏi, chúng tôi không đưa ra một sự đên 
bủ nào, sự nhượng tỉnh Sài Gòn cũng đã tương đương với sự 
nhượng tất cả các tỉnh miền Tây của xứ Basse-Cochinchine rồi. 





hân hạnh trả lời một lần nữa là hòa bình sẽ làm cho. 
Vương quốc Annam có thê buôn bán một cách chắc chắn vả có 
lợi, sẽ không phải chịu những cuộc tấn công mới của chúng tôi, 
sẽ có thể thông thương với các tỉnh miền Tây lúc này đang tuột 
ra khỏi sự cai trị của Ngài”. 





“Nếu ngược lại, chiến tranh vẫn kéo dài, thì tình hình của 
'Vương quôc sẽ không thẻ không nghiêm trọng hơn. Chắc chắn 
là Ngài cũng đã nhận thấy xu hướng này". (15) 

Đây là một thông tư quan trọng hàng đầu, lần đầu tiên, 
nói toạc ra một cách chính thức với chính phủ Annam quy mô 


"hlps/flelun hoploarg 


114 





những tham vọng của Pháp. Cho đến lúc này, Triều đình Huế 
vẫn tưởng rằng nước Pháp chỉ tìm kiếm những đặc quyền cho 
người Thiên chúa giáo, vả cho sự buôn bán, vả việc hải quân 
Pháp chiếm đóng Sài Gòn và Mỹ Tho, chỉ là một thứ bảo lãnh 
để có được những kết quả này. Bây giờ triều đình phải đứng 
trước một tối hậu thư thực sự, làm nguy hại đến sự toàn vẹn 
lãnh thô quốc gia, một sự nghiệp được vương, triều xây dựng 
từ hai thế kỷ. 

Liệu có phải và có thể tiếp tục chiến đấu không? Ở Huẻ, 
về điểm này ý kiến không thông nhất. Một phái khá quan trọng, 
đã nhận thức rằng vương quốc sẽ đi đến một thảm họa nếu ệp 
tục một cuộc chiến đấu không cân sức chống Pháp. Những 
Vị quan này mà đứng. đầu là quan Phó ngự sử (Vice - grand 
Censeur) Phan Thanh Giản và một nhà nho Thiên chúa giáo 
có uy thế, Nguyễn Trường Tộ, cho rằng phải thương lượng với 
người Pháp, đĩ nhiên là theo cách nào ít thiệt hại nhất, để tranh 
thủ thời gian hiện đại hóa các thể chế (như nước Xiêm đã làm, 
và nước Nhật đang làm), mở cửa Vương quốc cho nền thương 
mại với nước ngoài (và không chỉ với người Pháp thôi) và như 
Vậy sẽ củng cô được sự hùng cường của Quốc gia bằng cách 
loại bỏ tất cả những lý do cho sự can thiệp của nước ngoài. 
Một phái khác, đông hơn rất nhiều, chủ trương kháng chiến 
đến cùng. Đứng đầu phái nảy cũng là những người, từ 20 năm 
nay, chồng lại một cách mãnh liệt ảnh hưởng của Âu châu, đó 
là ông Trương Đăng Quế và Nguyễn Tri Phương. Các ông lên 
án quyết liệt mọi giải pháp thỏa . Đối với các ông không có 
gì nghỉ ngờ nữa: phải tiếp tục chiến đấu. Những kinh nghiệm 
Kỳ Hòa và Mỹ Tho đã chứng minh không thẻ tin vào hệ thống 
các thành lũy kiên cố nữa. Cũng không thê đương đầu với quân 
Pháp một cách ở ạt và ở nơi đất trống. Vì vậy phải làm cho 
chúng nản chí, làm cho chúng không thê ở yên trong các tỉnh 











"hlps/llelun hoploarg 


115 





chúng chiếm được bằng cách làm vườn không nhà trồng chung 
quanh chúng và luôn luôn quấy rỗi chúng bằng một cuộc chiến 
tranh du kích gây chết chóc. 

'Vua Tự Đức tham gia hết mình vào phái chủ chiến. Trong 
một bỗ cáo mật tung ra ngày 1 tháng Ba, một ngày sau khi thất 
trận Kỳ Hòa, nhà vua kêu gọi dân chúng Cochinchine vùng 
lên đông đảo chống lại kẻ xâm lăng. Ông tăng cường thêm sự 
truy bức những người Thiên chúa giáo và đặt giá cho những. 
cái đầu của quân Pháp và bọn phản quốc'. Tháng Bảy, một 
đoàn bốn mươi nhân vật cao cấp đến trình bày với nhà vua về 
thảm họa mà dân chúng phải chịu đựng vì bị phong tỏa gạo 
nếu không thương lượng với người Pháp. Tự Đức chê trách sự 
yêu đuối của họ và nói “họ phải chuân bị, phải trông chờ chiến 
đấu chứ không phải thương lượng, và chính bản thân ông, thay 
vì nhượng bộ, sẽ rút vào núi, ở với người Mọi và người Chàm 
(16)”. Và lại, cuộc chiến đấu, như ông đòi hỏi, cũng đã tiếp tục 
trở lại. 


CUỘC NÓI DẠY VÀ CHIẾN TRANH DU KÍCH 


Sau những ngày thất trận ở Kỳ Hòa và Mỹ Tho, tình 
trạng cướp bóc tăng lên một cách rất nguy hiểm. Xứ Basse- 
Cochinchine từ xưa đến nay vẫn bị trộm cướp nhũng loạn 
nhưng chưa bao giờ chúng lại nhiêu như trong hai tháng sau 
khi các đội quân chính quy và quân dân của ông Phương chạy 
tỏa đi khắp nơi. Binh lính đi lang thang, những kẻ vô gia cư, 
những tên đầu trộm đuôi cướp họp nhau thành từng nhóm nhỏ, 
hay có khi thành từng băng lớn hoành hành trên các con sông 








1 Bốn lạng bạc cho một tên Pháp bị bắt sống, hai lạng bạc cho một tên Pháp. 
bị giết, và một lạng bạc cho một tên Việt gian bị giết (chú thích: Việt gian là 
người Annam làm việc cho Pháp). 


"lps/flelun hoploarg 


116 





và ở nông thôn cướp bóc thuyền bè, nhà cửa, bắt các làng mạc 
nộp tiền chuộc. Kỳ hào và địa chủ hoảng sợ, thấy chính phủ 
đã tỏ ra bắt lực không thê bảo vệ họ. chống cuộc xâm lăng của 
nước ngoài nên càng ngày càng hướng về phía người Pháp đề 
được giúp giữ gìn trật tự và bảo vệ tài sản của họ. Đặc biệt, 
những kỳ hào muốn tìm lại được sự yên tĩnh đề có thể thu lợi 
được từ sự tăng giá các sản phẩm do việc mở bền cảng Sải Gòn 
tạo ra. Trước khi xảy ra sự kiện Kỳ Hòa, gạo lúc đó 40 lít giá 
có 1 quan tiền (khoảng 1 phrăng vàng), bây giờ bán tới 3 quan 
cho Hoa kiều và cho người Tây mua để xuất khâu sang Trung 
Quốc. (17) 

Trước những phản ứng đó, người Pháp càng ngày càng 
nghĩ rằng người Annam bàng quan đối với sự độc lập của quốc 
gia. “Đám đông hèn hạ, sợ sệt, cặn bã của xã hội, run rầy đi qua 
trước mặt người Pháp ở Sài Gòn, không có dấu hiệu của một 
hành động chồng trả” (Pallu). Vấn đề bây giờ chỉ còn là những 
hoạt động giữ gìn an ninh và một khi đất nưới này đã gột sạch 
được những bọn trộm cướp đó, thì việc phát triển thương mại 
sẽ rất nhanh chóng. 

Ảo tưởng. Sự tan rã đột ngột trật tự truyền thống đúng 
là có gây ra một sự suy sụp thật, sinh ra một sự bắt đầu tình 
trạng vô chính phủ thật, nhưng lại mở ra cho một vài người trẻ 
tuổi, có tham vọng và có nghị cơ hội đề khẳng định mình, 
bên ngoài những khuôn khô có lẽ đã xơ cứng của sự cai trị của 
quan lại, và truyền cho cuộc kháng chiến một tính cách thực 
sự nhân dân. 





Trong khi diễn ra tắt cả các cuộc thương thuyết, dân chúng 
vẫn yên bình, chỉ tích cực làm các công việc đồng áng. Nhưng 
khi mạ đã cấy xong, thì sự việc lại theo một chiều hướng khác. 
Vì không biết những yêu cầu đòi nhượng đất, người Annam 


"hlps/llelun hoploarg 


117 





đã thương lượng trong một ý thức chân thành muốn hòa bình. 
Nhưng từ tháng Năm, trái lại, khi đã quyết chống trả, họ chỉ 
tiếp tục thương thuyết đề tranh thủ thời gian tổ chức cuộc chiến 
tranh du kích, là giải pháp mà các vị chỉ huy quân sự ở phương 
Nam đều tán thành. 








Vào đầu tháng Sáu, một vị chỉ huy trẻ tuổi của Đồn Điền', 
tên là Định, trước đã từng chiến đấu ở Kỳ Hòa, đến ra mắt vị 
Kinh lược sứ ở Biên Hòa. Ông thuộc một gia đình giàu có ở 
Gò Công (18), ít nhiều có họ hàng với gia đình của mẹ Vua Tự 
Đức, và nghe đâu là con một vị võ quan cao cấp ở triều đì 
ông Thiệu Văn Sâm (19). Ông xin được phục vụ và nói chắc 
là sẽ làm cho cả xứ nôi dậy. Được chấp nhận, ông được giao 
những ấn tín để có thể phong chức cho các vị chỉ huy quân dân, 
ông được vỗ về khuyến khích. Có nghị lực, có khả năng, lại 
tháo vát, chỉ trong vài ngày Định đã tập hợp được 600 người, 
đều là những binh lính và vệ binh cũ, và tô chức một trận đánh. 

Ngày 22 tháng Sáu năm 1861, ông bất ngờ tấn công một 
đồn Pháp ở Gò Công, là một trong năm đồn thường trực do 
Charner cắm ở đó. Trận đánh thực hiện rất tốt, như một mũi 
nhọn. Một cuộc chiến đấu ác liệt đã diễn ra trong nhiều giờ 
liền. Cuối cùng Định bị đánh bại, phải rút lui trước một đoàn 
quân được phái đến cấp tốc đề cứu nguy đồn bị bao vây. 









Rõ ràng là cuộc chiến đấu đã nhanh chóng bước vào một 
giai đoạn mới. Đồn Điền, lính chính quy, vệ binh được tập 
hợp lại cấp tốc dưới sự chỉ huy của những tướng tá cũ. Được 
tổ chức thành những nhóm nhỏ rất cơ động, đối phương đã sử 


1 Đồn Điển (viết bằng tiếng Việt trong nguyên bản) là một trại quân sự, vừa 
làm lính vừa cày ruộng, đã được các chúa Nguyễn xây dựng nên từ hàng thế 
kỷ nay ở miền biên giới để dung nạp những kẻ vỏ gia cử, tội đồ, cho họ tham 
gia vào việc khai khẩn miền Nam. 


"lps/flelun hoploarg 


118 





dụng một chiến thuật mới. Bây giờ họ liên tiếp tiến hành những 
cuộc tập kích bất ngờ, những cuộc đánh thọc sâu, với quân số 
thay đổi nhiều ít. Lúc thì họ đánh vào điểm này, lúc lại đánh 
điểm kia, cướp phá, đốt làng mạc, bắt cóc hoặc giết chết các kỳ 
hào và cá nhân tham gia vào việc cai trị của Pháp, bắt giữ hoặc 
đánh chìm thuyền bè,... rồi rút ngay. Nhưng những hành động 
vũ trang này lại được kèm theo một công tác chính trị còn hiệu 
quả hơn nhiều. Các quan Phủ hay Huyện, đi đến các làng Xóm, 
nhắc lại cho dân chúng nhớ những việc có ích họ đã làm, thuyết 
giảng sự kháng chiến đến cùng, mộ dân quân, thậm chí thu cả 
thuế nữa. Những phái viên của Huế cho tung tin đồn là * "một 
quốc gia hùng cường” sắp đến hỗ trợ Annam, và quân Pháp sắp 
buộc phải rút khỏi xứ Basse-Cochinchine. 

Những hoạt động này không phải là không có kết quả. 
Dân chúng ở các làng coi sự có mặt của người Pháp chỉ thuần 
túy là tạm thời thôi, như một hiện tượng tai hại vì không tránh 
được nó thì phải kiên trì chờ đợi sự kết thúc. Nhưng thái độ thụ 
động này thực ra là một thái độ ác cảm đối với người Pháp. 

“Lúc đó không có một người Annam nảo lại không coi 
những người lính bản xứ và những người thị trưởng làm việc 
cho chúng ta như những đứa con giết cha mẹ. (20) 

“Cuộc tập kích Gò Công... đã làm ngạc nhiên tất cả mọi 
người. Người ta cứ tưởng là người Annam hãy còn bị chìm 
đắm trong sự tê mê, sững SỜ, bị chính phục bởi sức mạnh kỳ 
diệu của người Da Trắng (!), nhưng rồi phải thấy được sự thật 
hiển nhiên: một ý thức độc lập quốc gia vẫn tồn tại trong dân 
chúng Annam này, mà trước đây và ngay cả bây giờ người ta 
vẫn cho là họ không cần biết ai làm chủ, sẵn sàng chấp nhận 
bất cứ người nào đề cho họ cày cấy đất đai và thu hoạch gạo. 
Đã biết bao lần người ta nhắc đi nhắc lại những sai lầm như thế 


"Hlps/lelun hoploarg 


119 





trong các bộ chỉ huy quân sự, nên mọi hành động nỗi dậy đều 
bị coi là hành động cướp bóc”. (21) 

Cần thiết phải xác định rằng hậu quả tức thời là làm cho 
thái độ của những kẻ đi chinh phục cứng rắn thêm. Ai là người 
biết đọc ý nghĩa bên dưới những câu chữ, chắc sẽ hiểu ý nghĩa 
của đoạn sau đây trích trong báo cáo của một sỹ quan tham 
mưu của đô đốc Charner. Vì ý nghĩa đó, mà bản báo cáo này đã 
được đặc biệt giữ bí mật: 





“Sự không biết ngôn ngữ, các bằng chứng giả, sự cần 
thiết phải tự vệ, sự bắt chước những tập quán của người Anh và 
một tâm địa hung ác đã trỗi dậy trong một số người, làm phải 
nhớ lại cái ý thức phá hoại đã thúc đây người Tây Ban Nha 
tiêu diệt những người Da Đỏ, đây chính là những nguyên nhân 
đã ngăn cản ta không thê phân biệt được những người Annam 
chống lại chúng ta. Có biết bao nhiêu người mà chúng ta coi 
là cướp thực sự chỉ là những người lính được võ trang yếu ớt. 
Trong cuộc chiến tranh đàn áp diễn ra trong hai tứ giác, những 
lệnh được ban ra thật khủng khiếp. Nhưng chúng không bao. 
giờ tàn nhẫn: "Các vị sẽ ngăn cản việc hành hạ dân chúng vô 
tội” (chỉ thị cho các vị chỉ huy các đoàn quân cơ động)”. (22) 





Tuy nhiên không ở nơi nảo, cuộc chiến tranh du kích lại 
có những quy mô của một cuộc chiến tranh thực sự. Những 
cuộc đi chuyển quân của phía Annam không theo bất cứ một 
kế hoạch tổng hợp nào. Cuộc kháng chiến, không có sự phối 
hợp nên diễn ra mỗi nơi một khác. Trong tứ giác miền đông, 
ở phía đông kênh Bi (Arroyo de la Poste), cuộc nổi dậy là tự 
phát, được gây ra bởi chính sự ngặt nghèo của cuộc đàn áp 
“'sự cướp bóc”. Ở tứ giác miễn tây, thì trái lại, nó được chỉ huy 
từ các làng chưa bình định được ở bờ kênh Thương (Arroyo 
Commercial). Ở khắp nơi, những người nồi đậy được chỉ huy 


"Hlps/lelun hoploarg 





bởi các lý trưởng cũ, các quan lại hoặc những người trẻ tuổi, 
không có cấp bậc gì, nhưng giàu có, cuông tín và thường là 
rất có bản lĩnh. Ở vùng Đông Bắc Mỹ Tho, người thúc đây 
chính của cuộc chiến đấu là một tỉnh trưởng (Préfet de Cercle) 
nổi tiếng về sự tàn bạo, ông Phủ Cao. Ở những nơi khác, như 
trong vùng Tây Bắc Mỹ Tho là ông Phủ Thiên Hộ Dương, ở 
Tháp Mười (Plaine des Jones) là ông quản Tư lãnh đạo của 
Đồn Điền, nồi tiếng là dũng cảm, ông quản Tuân, rất được kính 
trọng vì cai trị giỏi và nhất là Định, được đề bạt làm quản, sau 
trận tập kích ngày 22 tháng Sáu vào miễn tây Gò Công. Từ các 
tỉnh miền tây, họ được tiếp tế súng. ống đạn dược, đại bác và cả 
gạo nữa. Từ Biên Hòa, họ nhận được các bằng cấp, ấn tín và 
những lời động viên khuyến khích. Thậm chí, cả từ Sài Gòn, là 
nơi mà Hoa kiều và những kẻ phiêu lưu thuộc đủ quốc tịch đã 
đến trú ngụ, họ còn nhận được cả tiền và đạn dược đưa lậu vào. 

Đôi với quân đội Pháp, cuộc chiến đấu hết sức gian nan. 
Mùa mưa làm cho các cuộc hành quân hết sức vất vả và nguy 
hiểm chết người. Mưa gió và địa hình đặc biệt của xứ này, 
không cho phép mở các chiến dịch có quy mô, và chỉ còn hạn 
chế ở mức độ của những cuộc đi tuần tiểu trên các con sông. 
Đối phương, liên tục tránh né và ân nấp, làm cho quân Pháp 
có cảm giác lúc nào cũng bị chồng trả và chỉ đánh vào khoảng 
không. Những cuộc tập kích vào các đòn vẫn tiếp tục, các làng, 
đã quy thuận vẫn bị đốt cháy, những người Thiên chúa giáo, 
muốn bảo toàn tính mạng phải trồn chạy đến các trung tâm lớn. 
Những đội quân cơ động phải đi giải cứu cho những làng mạc 
bị vây hăm có mang lại được đôi chút yên tĩnh cho những vùng 
họ đi qua, nhưng khi họ vừa rút đi thì các cuộc đốt phá và ám 
sát lại tiếp tục. 





Tuy thế các cuộc thương thuyết vẫn tiếp tục. Nhưng vào 
tháng Tám năm 1861, chúng đột ngột bị cät đứt sau khi tìm 


"Hlps/llelun hoploarg 


121 





thấy trong ba người Annam, bị bắt ở Trảng Bàng, bản bố cáo 
của Vua Tự Đức phát lệnh một cuộc. tổng khởi nghĩa. Sài Gòn, 
từ trước vẫn không biết rằng cuộc khởi nghĩa là do lệnh của 
Huế, bây giờ tỏ ra rất phẫn nộ... 

Tuy vậy cuộc bình định đã có những tiến bộ rõ rệt. Quân 
đội Pháp và đội bảo an binh Annam phục vụ cho họ càng ngày 
cảng tỏa ra chung quanh Sài Gòn và Mỹ Tho, đi tuần tiểu không 
ngơi nghỉ trên các con sông lạch, đã bảo đảm cho các làng mạc 
một sự an toàn cảng ngày càng vững chắc, làm cho việc buôn 
bán được phục hồi trở lại một cách thuận lợi. Đến tháng Mười, 
sự yên tĩnh đã trở lại hoàn toàn \ trong tỉnh Gia Định, và gần 
như hoàn toàn trong tứ giác miền đông. sự giao thông buôn 
bán phát triển tập nập giữa Mỹ Tho và òn. Trên các sông. 
đào, có lúc có đến hai trăm chiếc thuyền buồm cùng đi thành 
một đoàn. Chỉ trong. một năm, những cuộc giao dịch buôn bán 
của Chợ Lớn đã tăng gấp mười lần. Cuộc kháng chiến chỉ còn 
tiếp tục ở một vài điêm đơn độc, phía kênh Thương (Aroyo 
Commercial) và với ông Định ở khu vực Gò Công. Uy quyền 
của Pháp, nhờ sự nỗ lực của các viên chức phụ trách các Sự vụ 
Bản xứ, dường như được củng có nhanh chóng. 





“Sự yên tĩnh này là một sự thật. Niềm hy vọng không rời 
bỏ trái tìm người Annam. Họ chờ đợi một sự kiện nào đó mà họ. 
không xác định được, sẽ làm cho. chúng ta nản lòng và nới lỏng 
bàn tay đang nắm giữ họ. Nhưng nếu những niềm hy vọng của 
họ vẫn còn sống mãi, thì sau khi vật lộn, bao giờ, họ cũng phải 
chịu vào tròng” (23). 








Thời đại của những chiến dịch lớn chống nước Annam 
có thê coi như đã kết thúc. Phó đô độc Charner cho răng sức 


1 Charner, bằng một nghị định ngày 24 tháng Ba năm 1861, đã thành lập 
những đơn vị Annam đầu tiên phục vụ trong quân đội pháp. 


"Hlps/lelun hoploarg 





mạnh quân sự của Annam đã bị đánh gục, và sự chỉnh phục 
bây giờ chỉ mang tính cách của một “cuộc bình định”, sử mệnh 
của ông như thể là đã trọn vẹn. Ngay từ đầu mùa hạ, ông đã 
xin được triệu hồi về. Bộ trưởng Hải quân, bá tước Prosper 
de Chasseloup — Laubat có một tầm nhìn bao quát đối với xứ 
Cochinchine. Ông không muốn tạo lập một “thuộc địa theo 
quy chế" (une “colonie réglementée' ”) như Algerie hay đảo 
Réunion, mà một vương quốc kia... Ngày 19 tháng Tám năm 
1861, Napoléon III chỉ định phó đô đốc Bonard' sang thay 
Charner. Sắc lệnh xác định rõ là Hoàng để muốn “thấy phục 
hồi và củng có thêm sự quan hệ tốt và hữu nghị đã bị ngưng 
trệ giữa đề quốc. Pháp và vương quốc Cochinchine, và vì thế 
đã cử đến địa điểm một trong những sỹ quan cao cấp xuất sắc 
nhất của Hải quân Hoàng gia, đã được chỉ thị rõ ràng về những 
ý định của Trầm..." (24) 

Đô đốc Bonard được phong làm "ủy viên toàn quyền” 
(commissaire plénipotentiaire) với sứ mệnh “uốn nắn lại những 
lời phàn nàn” (*redressement des griefs”) của nước Pháp đối 
với nước Annam và "có sự sửa chữa thích hợp đối với những 
sự truy bức chống các nhà truyền giáo, cùng một sự quy định 
bền vững và vĩnh viễn về các lợi ích tôn giáo, chính trị và 
thương mại” của nước Pháp. Nhưng ngoài ra, ông cũng phải 
iến hành việc thiết lập chế độ bảo hộ của nước Pháp đối với 
xứ Cochinchine”. 





Như vậy Paris lại chỉ căn cứ vào những mục tiêu bốn năm 
trước đây của Uy ban Brenier. 


1 Bonard sinh năm 1805, tốt nghiệp trường Đại Học Bách Khoa, vào quân đội 
năm 1821, đã bị quản Barbaresques ở Alger bắt làm tù binh vào năm 1830. 
Ông đã có một thời gian dài ở Châu Đại Dương (1842 - 1852), đã làm toàn 
quyến ở Guyane (1854 -1855) trước khi được phong chỉ huy trưởng hạm đội 
Thái Bình Dương. 


"lps/flelun hoploarg 


123 





Đô đốc Bonard đến Sài Gòn vào ngày 27 ' tháng, Mười 
Một. Ngày 30, Charner chuyển giao cho ông quyền chỉ huy. 


CHÉ ĐỘ BẢO HỘ THEO ĐÔ ĐÓC BONARD. 


Ngay từ đầu tháng Mười Hai, Bonard lại đây mạnh hơn 
nữa các chiến dịch. Tin chắc rằng cuộc chiến tranh du kích, 
được Triều đình Huế và nhất lả ông Kinh lược Nguyễn Tri 
Phương khuyến khích và nâng đỡ (ông này đã trở lại đóng quân 
ở Biên H òa) Bonard tập trung mọi nô lực tấn công vào các cứ 
điểm cuối cùng của quân đội miền Nam Annam. Và lại, Bonard 
thấy cũng cân thiết phải dựng lên được ở phía bắc một biên 
giới có thể bảo vệ được dễ dàng hơn chiến tuyến Đồng Nai mà 
người Annam vẫn vượt qua một cách hét sức dễ dàng. 

Ngay ngày 9 tháng Mười Hai, Bonard chiếm đảo Côn 
Lôn. Rồi ông ra lệnh tiến lên Biên Hòa. Cứ điểm này được bảo. 
vệ rất vững chắc, nhưng trọng pháo của hải quân đã dành được 
lợi thê cho quân Pháp. Những chướng ngại vật được dựng trên 
sông Đồng Nai bị phá hủy và vượt qua, các pháo đài bị vô hiệu 
hóa. Biên Hòa bị chiếm đóng ngày 16 tháng Mười Hai, Bà Rịa 
ngày 8 tháng Một năm 1862, và Vũng Tàu vài ngày sau đó. 
Quân đội của Nguyễn Tri Phương, sợ bị cắt đứt con đường ra 
Huế, chạy dồn một cách hỗn loạn về phía bắc, qua các triền 
núi, đánh dấu cuộc rút lui này bằng sự tàn sát những người 
Thiên chúa giáo!. Chiến dịch đã phải trả giá bằng sinh mạng 
của hai người Âu. 





Bây giờ Bonard hướng về phía tây. Từ hai tháng nay, 
cuộc bình định không có một bước tiến bộ nào. Nhờ vào những 
đội dân binh tuyển mộ một cách rất khó khăn trong các làng 


1 Ở Bà Rịa, đã lôi ra được 450 xác chết của người Thiên chúa giáo bị quản của 
ông Phương khi tháo chạy thiêu sống trong một nhà tù. 


"hlps/Nlelun hoploarg 


124 





mạc, người Pháp bây giờ có thê hành động nhanh chóng hơn và 
hiệu quả hơn. Họ họp thành từng nhóm nhỏ cả Pháp lẫn Annam 
khoảng từ 10 đến 30 người, rất cơ động, được võ trang tốt, và 
chủ yếu là đi tìm những vị chỉ huy Annam. Nhưng theo 
một số người thì chế độ chính trị do Bonard thiết lập đã làm tồn 
hại đến những kết quả thu được. 





Theo P.Vial, thì vì chịu ảnh hưởng những ý kiến của 
Hoàng để về Vương quốc Ả Rập (Algérie) và rất ngưỡng mộ 
hệ thống của người Hà Lan thực thi ở Java, Bonard cho rằng ở 
Cochinchine chỉ duy nhất có một hệ thống cai trị kiểu sau đây 
là có thê dùng được: Ủy nhiệm cho những thủ lĩnh lớn bản xứ 
trông coi việc giám sát và kiểm soát trực tiếp dân chúng trong 
khi những người Âu, không phải can thiệp vào những chỉ tiết 
của sự cai trị hàng ngày, sẽ phụ trách việc thúc đây sự phát 
triển thương mại và sự tạo lập những cơ sở lớn về nông nghiệp 
và công nghiệp. Nếu dân chúng nỗi dậy hoặc nếu các thủ lĩnh 
không thực hiện một cách trung thành các bổn phận của họ, thì 
các đội quân cơ động sẽ đến trừng phạt họ. (25) 

Nhưng người ta lại đang ở xứ Cochinchine, trước một 
cơ cấu chính trị - xã hội hoàn toàn khác với của xứ Algérie, 
Án Độ hay Java. Ở đây không có bắt cứ một đẳng cấp hay nòi 
giống quý phái nào, mà chỉ có những quan lại và công chức, 
đo sự đào tạo và phong tục tập quán, đều là những đại diện tin 
cậy của nhà vua. 








Bonard tưởng có thể đổi mới được. Ông thay thể các giám 
đốc Sự vụ bản xứ do Airès đặt ra bằng những ông phủ, ông 
huyện Annam đặt dưới quyền kiểm soát của các sỹ quan Pháp, 
một vải người gọi là “thanh tra sự vụ bản xứ”. Ông thử nghiệm 
hệ thống này trong tỉnh Biên Hòa (lệnh ngày 30 tháng Một năm 
1862). Nhưng người ta không tìm được ở đó một người nào có 


"lps/flelun hoploarg 


125 





đủ phẩm cách đề trao quyền hành. Theo Silvestre thì những 
tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng, được chọn lựa một cách hú họa, 
được trao những quyền hành do các quan bỏ lại (đó là điều mà 
Ủy ban Brenier, hay những nhà truyền giáo được tham khảo ý 
kiến, khuyến cáo nên làm). Những người này, trừ một vài ngoại 
lệ, đều tỏ ra không xứng đáng với ân huệ mà họ nhận được. 
(26). Theo Vial thì “những người tốt nhất trong. số họ được đưa 
ra thử thách, đều sống co mình lại trong những đồn được phòng 
thủ, để mặc dân chúng vật lộn làm sao thì làm chống chọi lại 
những đòi hỏi của chính quyền quân sự, và những sự kêu gọi 
của quân phiến loạn (27). Cuộc thí nghiệm được nhân rộng ra 
các tỉnh khác. Những ông phủ, ông huyện này không có uy tín 
và quyền lực và tỏ ra không thê tin cân được. Tóm lại, đó là 
một bộ máy vô ích, thậm chí còn có hại nữa. 

Những sáng kiến chính trị này làm tổn hại đến các kết 
quả thu được. Lễ ra phải giữ được một sự có mặt tích cực và 
liên tục bên cạnh dân chúng để khuyến khích họ trong việc 
chống lại ngày càng tăng đối với những sự lộng hành và sự xúi 
giục bao giờ cũng có kèm theo hù dọa của các thủ lĩnh “pl ến 
loạn” thì đô đốc lại ưng tập trung lực lượng và dựa hẳn vào. 
các công chức Annam trong việc cai trị. Vì thế, ông đã cho rút 
một số đồn như Gò Công, Cái Bè, Tân An... Hậu quả đã thấy 
ngay không phải chờ đợi lâu. Sau khi quân đội rút đi, các phủ 
ly, huyện ly lập tức bị quân nỗi dậy chiếm đóng ngay, và dân 
chúng phán đoán đây là một sự từ bỏ của người Pháp. đối với 
việc chiêm đóng đất đai trong xứ. Ở Gò Công, trong số 600 dân 
chúng của huyện ly, thì 400 người vì có thái độ thân Pháp và 
sợ bị trừng phạt nặng nể, đã chọn con đường theo chân ngay 
người Pháp về ân náu tại Sài Gòn. 

Ông Định cho đến bây giờ vẫn bị thua trận, nay đã trở 
lại phản công dũng mãnh. Ông “cho phá hủy nhà cửa của tất 


"lps/Ölelun hoploarg 


126 





cả những người nào đã sống bên cạnh người Pháp, san phẳng 
các chùa chiền nào đã có quân đội của chúng ta cư ngụ, và xây 
dựng trên những địa điểm đó những pháo đài nhỏ được phòng 
thủ vững chắc... Từ đó, các thủ lĩnh của quân nôi dậy, công 
khai đến đóng ở một vài địa điểm quan trọng, đi lại tự do trong. 
các làng mạc với những đoàn tùy tùng đông. đáo. Họ công khai 
tổ chức những đại đội, những trung đoàn, căm những phân đội 
trên các đường xá có nhiều người đi lại, thu các khoản đóng 
góp, và tuyên bố khắp nơi là chúng ta sắp ra đi” (28) 

Trung tâm thần kinh của tất cả sự náo loạn này, trung 
tâm từ đó tung vào nông thôn những khâu lệnh và những đặc 
phái viên, người ta đoán là ở Vĩnh Long. Ngày 20 tháng Ba 
năm 1862, mười một chiếc pháo thuyền và tàu hộ tống chở 
1.000 người đến trước mặt thành Vĩnh Long. Ngày 23, sau bảy 
tiếng đồng hồ bị pháo kích, thành bị hạ. Người ta tìm được ở 
đó những kho quân cụ và những kho gạo cực lớn. Đồng thời, 
những toán trinh sát có võ trang đánh lui những đám quân đã 
lọt được vào tận Chợ Lớn và đốt phá một phần thành phó. 

Tự Đức, cuối cùng, lúc đó mới chịu thương lượng. Theo 
Vial thì: 

“Chính phủ Annam... cuối cùng đã tự khẳng định được 
về sự không thể có một cuộc trường kỳ khán; lên. Dù rằng 
đức vua ở Huế có một quyền hành tuyệt đối, nhưng trong 
những hoàn cảnh nghiêm trọng, ông không hành động gì mà 
không tham khảo ý kiến của những trọng thần trong Vương 
quốc. Thậm chí, người ta có thê nói rằng, ông không ra một 
quyết định quan trọng nào mà không bị lôi kéo bởi sức ép của 
dư luận quản chúng, một sức ép không thẻ hiện ở đám dân hạ 
lưu, mà ở trong số các nhà nho. và quan lại các câp. Những biêu 
hiện của các tầng lớp trên muốn chủ hỏa, không lọt khỏi mắt 











"lps/llelun hoploarg 





của những thương gia Hoa kiều và bản xứ. Họ đã tiếp tục buôn 
bán giữa các tỉnh Annam và những tỉnh chúng ta chiếm đóng, 
loan truyền từ chợ này sang chợ khác, từ bến cảng nảy sang 
bến cảng kia, những tin tức hết sức trái ngược nhau. Ngay từ 
tháng Năm, tin đồn đức vua đã băng hà .và sắp có hòa bình lưu 
truyền dai dẳng trong xứ. Người ta nói rằng người Annam đồng. 

ý nhượng cho chúng ta sáu tỉnh miễn Nam và trả cho chúng ta 
số tiền chiến phí”.(29) 

HIỆP ƯỚC SÀI GÒN 

Triều đình ngỏ ý qua sự trung gian của viên chỉ huy chiếc 
tàu hộ tống được phái đến chẹn cửa ra vào của con sông ở. Huế. 
Ngày 24 tháng Năm, hai phái viên đặc mệnh Phan Thanh Giản, 
Bộ trưởng Bộ Lễ và Lâm Duy Hiệp, Bộ trưởng Bộ Binh, từ 
Tourane vào Sài Gòn với đã í lá 
những cuộc đối thoại đầu tiên, họ đã tuyên bố rất thắng thắn 
rằng Vương quốc đang ở trong một tình thế tuyệt vọng và Đức 
Vua, muốn giữ được ngai vàng, đã giao cho họ trách nhiệm 
phải thương lượng những điều kiện hòa bình có thể chấp nhận 
được”. (30) 

Những cuộc đàm phán đã bắt đầu ngay từ ngày 26, và 
trong bầu không khí mới này những cuộc thương lượng trở nên 
dễ dàng. Trong thực tế, người Annam chấp nhận tắt cả. Ngày 5 
tháng Sáu năm 1862, hiệp ước được ký kết. 


Vua Annam cho phép tất cả mọi người, Annam và ngoại 
quốc, được tự do thờ cúng theo Thiên chúa giáo, trong cả lãnh 
thổ của Vương quốc. Ông nhượng cho nước Pháp “chủ quyền 
hoàn toàn” ba tỉnh miên Đông, Biên Hòa, Gia Định (Sải Gòn). 
và Định Tường (Mỹ Tho) cùng đảo Côn Lôn, và bảo đảm sự 
tự do thương mại và giao thông trên tất cả các nhánh của sông 





"hlps/Nlelun hoploarg 


128 





Mêkông. Ngoài ra, ông còn cho mở cửa ba cảng Tourane, Balat 
và Quảng An cho người Pháp và người Tây Ban Nha ra vào 
buôn bán. Ông cam đoan sẽ không cho những cường quốc khác 
được hưởng những lợi ích về buôn bán cao hơn là của Pháp 
và Tây Ban Nha. Ông chấp thuận trả trong 10 năm số tiền bồi 
thường chiến tranh là 4 triệu đô la. Ông hứa sẽ bàn bạc với 
nước Pháp trong trường hợp có một cường quốc nào tìm cách 
sở hữu một phần lãnh thô Annam. 

Mặt khác hai bên đồng ý có một sự ân xá chung (31) 
cho tắt cả những ai đã “bị dính líu vào chiến tranh” trong khi 
phục vụ đối phương, và hợp đồng cùng cộng tác trong việc 
tiểu trừ giặc cướp. Vĩnh Long sẽ bị quân đội Pháp chiếm đóng 
cho đến khi có lệnh mới và sẽ chỉ được trả lại khi Hoàng đề 
Annam "đã cho ngừng sự phản loạn vẫn tồn tại theo lệnh của 
ông trong các tỉnh Gia Định, Định Tường và khi các thủ lĩnh 
của quân nồi loạn đã rút đi nơi khác, đề trong xứ được yên tĩnh 
và phục tùng”. Cuối cùng, những sự chuyên quân, vũ khí, đạn 
được, lương thực trong ba tỉnh miền Tây, chỉ được đi theo các 
đường biển. Tuy nhiên người Annam có thể sử dụng Cửa Tiền 
ở Mỹ Tho để đi vào sông Mêkông với điều kiện tuyệt đối là 
phải báo trước. 

Đây là một thắng lợi lớn cho đô đốc Bonard. Ông ta thực 
tế đã hành động theo những sáng kiến riêng của mình. Ông 
không nhận được bắt cứ một chỉ thị chính xác nào để đòi hỏi 
một sự nhượng đất. Đánh giá hoản cảnh là thuận lợi, lúc đầu 
ông đã nghĩ đến việc đòi phải nhượng cả sáu tỉnh. “Nhưng biết 
răng ở Paris ý nghĩ chỉnh phục và chiếm giữ xứ Cochinchine 
không có nhiều người ủng hộ... nên ông chỉ giữ lại ba tỉnh 
miền Đông thôi (32)”. Chỉ thị của Hoàng đề là thiết lập một chế 
độ bảo hộ trên toàn cõi vương quốc Annam. 








"lps/flelun hoploarg 


129 





Thực tế, nếu Tự Đức tỏ ra có thái độ hòa giải đến thế, đến 
mức nhượng cả cái kho lúa gạo và cái nôi của gia đình ông thì 
chính bởi vì ông bị bắt buộc không thể cưỡng lại được. 

Một người Thiên chúa giáo gốc gác ở Tourane, tên là Lê 
Phụng, năm 185§ đã chạy ra được miền Bắc sau cuộc truy bức, 
tự nhận là con cháu hoàng tộc nhà Lê và đã kích động được 
cả Tonkin nổi dậy. Năm 1859, khi bắt đầu làm việc kích động, 
Lê Phụng đã có đề nghị với đô đốc Rigault de Genouilly cùng 
thực hiện một hành động chung, nhưng ông này đã bị thu hút 
bởi Sài Gòn và không muốn dấn thân vào miền Bắc nên đã 
bác bỏ những đề nghị của Phụng. Trở thành kẻ bị tình nghỉ, 
Phụng đã biến mắt. Lợi dụng hoàn cảnh bối rối của Triều đình 
Huế, vào cuối năm 1861, ông này lại hoạt động trở lại, nhưng 
lần này trên một quy mô lớn hơn rất nhiều. Khai thác sự ngờ 
vực đối với bọn nhà Nguyễn “tiếm ngôi”, và lợi dụng lòng còn 
tưởng nhớ những vị vua Lê của người dân Tonkin, Phụng đã 
thành công trong việc làm cho các tỉnh miền duyên hải cùng 
nồi dậy. Ông đã đánh bại những lực lượng do Tự Đức phái 
chống lại ông, và đã được những bọn cướp người Hoa giúp 
đỡ, tiếp tế cho đạn dược và đánh tan tác một số tàu biển của 
hoàng gia dám qua mặt những đội tuần tra của hải quân Pháp. 
Đầu năm 1862, theo sự xúi giục của những nhà truyền giáo, 
Phụng đã cử một phái viên vào Sài Gòn yêu cầu sự giúp đỡ và 
bảo vệ của nước Pháp, hứa nếu được giúp đỡ sẽ tô chức dưới 
sự bảo hộ của Pháp “một thứ vương quốc thần quyền” (33). 
Nhưng đô đốc Bonard, mặc dù có những ý kiến ủ ủng hộ của đại 
tá Palanca, chỉ huy các lực lượng Tây Ban Nha, đã từ chối việc 
dấn nước Pháp vào những sự kiện ở Tonkin. Tuy vậy, Phụng 
vẫn tiếp tục chiến thắng. Vào tháng Năm, khi các phái viên đặc 
mệnh Annam đến Sải Gòn thì Phụng cũng chuẩn bị với 20.000 
người tấn công vào Hà Nội. Bắt buộc phải chọn lựa giữa hai kẻ 








"hlps/llelun hoploarg 


130 





thù không thể cùng đánh đồng thời được, Tự Đức đã thương 
lượng với kẻ thù đáng sợ nhất. Hiệp định Sài Gòn đã 
ông được rảnh tay. Ngay tức khắc. 
tung những đội quân thiện chiến nị 
nhất Nguyễn Tri Phương, vào chiếi 







lu chống lại Lê Phụng. 


KHỞI NGHĨA, TÓI HẬU THƯ VÀ PHÊ CHUẢN 





Đô đốc Bonard vẫn còn những ảo tưởng lớn là đã kết thúc 
được cuộc kháng chiến của người Annam. ll oại hiệp ước 
như Hiệp ước ngày Š tháng Sáu, chỉ có giá ¡ nó được thực 
hiện một cách chặt chẽ và không có ấn ý gì bởi cả hai bên ký 
kết. Trong trường hợp. này người Annam chỉ nhượng bộ trước 
sức mạnh, và rõ ràng là thế nào họ cũng "tìm mọi cách để lần 
tránh việc thực thi những cam kết của họ, nhất là bằng những 
cách nào không gây phương hại cho chính phủ của họ”. (34) 








Đô đốc Bonard vì thế cũng sớm phải xuống nước. Tin về 
việc ký hiệp ước hòa bình đã được cấp tốc truyền đến: 

“Những điềm bị đe dọa nhất trong. phần đất đai của chúng 
ta để cho ngừng ngay chiến sự. Trái với sự mong đợi của chúng 
ta, các vị thủ lĩnh quân nôi dậy không chấp nhận hàng phục, 
thậm chí không đòi trở về phần đất Annam nữa. Họ vẫn ở lại 
trên phần đất của chúng ta, thu tiền đóng góp của dân chúng, 
cướp bóc các đoàn công voa, và tắn công những người Âu đơn 
độc khi có cơ hội thuận lợi. Ở giới hạn của quận Tân Hòa là 
nơi Định đóng quân, họ còn bắn vài phát súng trường và súng, 
bắn đá vào những người Pháp đến báo tin kết thúc chiến sự... 








ô Bonard, khi bãi bỏ những quan chức làm nhiệm 
vụ giám đốc các Sự vụ bản xứ trong dân chúng, đã tự tước bỏ 
đi những phương tiện đề hiểu biết được chính xác tâm trạng, 
của người Annam. Ông đã tự cách ly mình vào lúc mà những, 
đối thủ cũ của chúng ta, không muốn sử dụng sức mạnh công, 


"lps/Ölelun hoploarg 


131 





khai nữa, đang thay đổi chiến thuật bằng cách âm thằm khích 
động các tâm hồn chống lại nước Pháp, đê làm cho sự cai trị 
của chúng ta không thê đứng vững được” (35). 

Chính phủ của Vua Tự Đức, không mắt mát một chút nào. 
hy vọng sẽ nhờ vào sự chán nản của chúng ta mà bắt chúng ta 
phải trả lại ba tỉnh. Tính cách do dự của chính sách Pháp và 
nhất là việc đô đốc Bonard không xuất trình ra được bất cứ một 
chỉ thị nào của chính phủ Pháp ra lệnh cho ông đòi nhượng đất, 
lại cảng củng, cố thêm hy vọng này. Chính phủ nghĩ rằng bằng 
cách tô chức và nâng đỡ một cách không công khai sự nôi dậy 
và chiến tranh du kích, cuối ủng sẽ làm cho người Pháp phải 
nản chí, bỏ lại một vùng đât nước độc, ở đó những cô gắng, 
của họ vừa tốn kém vừa vô ích và uy quyền của họ rất mong, 
manh. Nhưng dù sao cũng phải hành động một cách thận trọng, 
để tránh chiến sự trở lại, sẽ làm cho vương quốc gặp khó khăn 
trong việc chống lại sự nôi loạn của Lê Phụng. 





Chính Phan Thanh Giản, người đứng thương. thuyết Hiệp 
định Sài Gòn, được Tự Đức ủy nhiệm thực hiện công việc khó 
khăn này. Ông được phong làm tông đốc Vĩnh Long, kinh lược 
ba tỉnh miễn Tây!. Ngay khi mới đến miền Nam, ông đã khân 


1 Sinh ở Cochinchine vào năm 1790, con của một nhân viên sơ cấp chính 
quyền, bị thất sùng, Phan Thanh Giản đã vươn lên tới những chức vụ cao 
nhất chỉ nhờ vào giá trị của bản thân. Sau khi đã trải qua một cách xuất 
sắc tất cả các kỳ thi văn học, ông đã trở thành vị tiến sĩ đấu tiên mà xứ 
Cochinchine sản sinh ra. Vua Minh Mạng đã để ý đến ông, lấy ông vào làm 
việc gần cận, và nhanh chóng đưa ông lên hàng quan nhị phẩm. Khi còn rất 
trẻ đã được phong làm phó ngự sử, ông đã sớm làm cho nhà vua phật ý vì 
sự thẳng thần của ông. Bị cắt hết chức tước, ông đã phải xung làm một chân 
lính trơn trong một đơn vị tiên phong chiến đấu ở Quảng Nam chống các bộ 
lạc thiểu số. Ở đó ông đã làm cho tất cả mọi người phải kính phục, và Minh 
Mạng, sau cơn giận nghĩ lại, đã gọi ông về làm việc bên cạnh mình. Thiệu 
'Trị và Tự Đức sau đó đã đưa ông lẻn đến những chức vụ cao nhất. Lúc này, 
ở tuổi 72, ông giữ được một sự sáng suốt kỳ lạ, một nghị lực ít thấy, ộ 
nhận thức cực kỳ sắc bén về thực tế. 











"Hlp/Nlelun hoploarg 


132 





cầu đô đốc Bonard, lúc đó đang giận dữ vì thái độ của những, 
người khởi nghĩa, là không nên làm tăng thêm các sự kiện và 
gây ra những cì máu vô ích. Ông sẽ chịu trách nhiệm can 
thiệp những “quân nồi loạn” để đưa họ đến chỗ hợp tác và trao 
nộp vũ khí (36). Những người nồi dậy từ chối không nộp vũ 
khí cho những viên quan phủ và quan huyện do người Pháp chỉ 
định. Ông Giản chấp nhận việc sẽ phái người đi nhận. Hơn thế 
nữa, ngày 9 tháng Chín năm 1862, ông còn ra lệnh cho quản 
Định phải ngưng cuộc chiến tranh du kích. Tuy nhiên, những, 
tuần lễ cứ qua đi, và kết quả của cuộc bình định là rất mỏng 
manh. Ông Định vẫn ở lại Gò Công và dường như muốn tranh 
thủ thời gian. Được đức vua phong làm tướng ở An Giang, ông 
thoái thác là những dân quân của ông không muốn đề cho ông 
đi. Thực sự ra, ông đang củng cố lực lượng ở Gò Công, đặt các 
cỗ pháo lớn trên tắt cả các sông lạch đi từ sông lớn vào địa bàn 
của ông. Các toán quân của ông vẫn tiếp tục ngược xuôi trên 
các đồng ruộng. 

Cuối tháng Mười, Triều đình Huế, khăng định là đất nước 
đã thanh bình, đòi trả lại tinh Vĩnh Long (37). Bonard từ chị 
chừng nào Định và những toán quân của ông ta còn giữ các 
vùng nông thôn, thì địa điêm này sẽ chưa được trao trả lại. Ông 
Giản trả lời là trong những điều kiện như vậy, thì phải tính ít 
nhất là một năm để Huế phê chuẩn hiệp định. 











Tuy nhiên Bonard vẫn cảm thấy lạc quan vì tưởng rằng, 
Huế có ý muốn thực thi bản hiệp ước. Ông không tin vào những 
bản báo cáo của các nhà truyền giáo tố cáo sự nham hiểm của 
người Annam, và khuyến cáo nên nâng đỡ những người phò 
nhà Lê, nổi dậy ở Tonkin. Thậm chí, Bonard vào cuối tháng 
Bảy và vào tháng Mười còn cảnh giác Paris phải đề phòng 
chống lại những manh động của những người truyền giáo, 
đang muốn lật đô Tự Đức, và lật đô cả triều nhà Nguyễn. (38) 





"Hlps/Nlelun hoploarg 


133 





Tuy vậy, dần dần, bầu không khí trở nên nặng nẻ hơn. Ở 
tất cả mọi nơi, những quân cướp và những người nôi dậy cũng. 
gây gồ hung hãng hơn. Ngay ở Sài Gòn sự bắt mãn cũng càng 
ngày càng lan rộng. Sự đầu cơ gạo đề xuất khâu của bọn con 
buôn Hoa và Âu châu làm cho đời sống đất đỏ hơn. Gạo 
bây giờ giá tới Š tiền, năm lần đắt hơn trước khi Xảy ra trận Kỳ 
Hòa. Sự náo động ở nông thôn làm cho việc tiếp tế thêm khó 
khăn. Để chống lại sự lầm than ngày càng tăng, đô đốc Bonard 
đã cho tiến hành những công trình lớn, nhất là việc tạo một con 
sông đào rộng làm một vành đai bao quanh Sài Gòn. Nhưng 
những người nồi dậy đã cho loan truyền trong số 40.000 công. 
nhân làm việc tại đó những khẩu hiệu chống đối. Có nhiều 
dấu hiệu cho thấy sẽ có một cuộc nồi loạn, được hỗ trợ bởi 
một mạng lưới tiếp tay rộng khắp trong tắt cả các tầng lớp dân 
chúng. (39) 

Tuy vậy, vào ngày 2 tháng Mười Hai, chính quyền Huế 
cũng đã trả khoản chiến phí đầu tiên trả định kỳ mỗi nửa năm. 
quy định trong Hiệp ước. Đô đốc Bonard vẫn tiếp tục tin tưởng 
ở sự thực thi Hiệp ước ngày 5 tháng Sáu, nhưng ông mắt cả 
kiên nhẫn khi không nhận được của Paris sự phê chuẩn Hiệp 
ước đó, trong khi phía Tây Ban Nha thì đã được chính phủ của 
ận sẽ ra một bản bố cáo mới và 
cuối cùng đối với những người nôi dậy, và chuẩn bị trả lại tỉnh 
'Vĩnh Long. Giữa lúc đó, thì vào ngày 12 tháng Mười Hai, ông 
nhận được một bức điện tín đề ngày 2 tháng Mười Một (?) từ 
Huế đánh vào, báo rằng chính phủ Annam yêu cầu xét lại cơ 
bản bản hiệp ước và nhất là xóa bỏ điều khoản nhượng ba tỉnh 
miễn Đông (40). Rất tức giận, Bonard trả lời là ông chỉ thuận 
cho người Annam một hạn định là một tháng đẻ phê chuẩn hiệp 
ước, kẻ từ khi ông sẽ nhận được của Paris những phương tiện 
cần thiết. 
























"hlps/flelun hoploarg 


134 





Bốn ngày sau, ngày 16 tháng Mười Hai, cuộc nổi dậy nỗ 
ra ở khắp nơi. Tất cả các đồn trong các tỉnh Sài Gòn và Biên 
Hòa đều đồng thời bị tấn công bởi những " "quân cướp” đánh 
phá. Nhưng tất cả những cuộc tiến công đó đều bị đánh lui. 

Tuy nhiên, tỉnh Biên Hòa đã thực sự bị quân Annam và 
quân Mọi (nguyên văn) chiếm đóng. Dân chúng cũng nỗi dậy. 
Tất cả các đồn đều bị phong tỏa. Đồng thời, các phái viên từ 
Gò Công tới, tỏa đi khắp trong ba tính, kêu gọi nhân dân lại 
nôi lên, khơi cao ngọn lửa căm thù. Các toán quân, mà những 
người thủ lĩnh bây giờ có đầy đủ bằng sắc phong cho họ làm 
chí huy, tấn công vào các làng mạc, và các đồn lẻ, cướp bóc 
và đốt phá tài sản của tất cả những người bị nghỉ ngờ là “thân 
Pháp”. Nhiều toán cướp lợi dụng sự náo loạn này đã bắt giữ 
các thuyền bè. 

Ngày 14 tháng Một năm 1863, đô đốc Bonard viết thư 
cho Bộ trưởng: 





“Thấy không thê chống lại được một cuộc chiến tranh 
chính quy, chính phủ Annam đã tỏ chức - trước khi có hòa bình 
thì một cách công khai, và sau khi ký kết hòa bình thì một cách 
âm thầm lén lút - một cuộc nồi đậy thường trực trên toàn bộ 
lãnh thổ Cochinchine, tuy bị đánh lui ở khắp mọi nơi, nhưng 
không ở nơi nào ta áp đảo được vì thiếu thốn các phương tiện 
hành động. Tất cả dân chúng ở đây, xưa nay vẫn quen phục 
tùng và tôn trọng chính quyên, nay bị khích động và xáo trộn 
trong các tầng lớp, bởi một chính phủ, do căm thù người Âu, 
và muốn chẳng thả được ăn cả ngã về không, đã dìm cả xứ 
Cochinchine vào trong một tình trạng vô chính phủ. Họ đã gieo 
rắc những tham vọng quá trớn bằng những cuộc thăng chức 
cho quan lại một cách hoàn toàn trái ngược với các tập quán 
cũ. Họ đã gây ra những cuộc giết chóc, đốt phá. Nếu chúng ta 


"lps/llelun hoploarg 





có trả lại cho họ đất nước này, thì họ cũng không làm chủ được. 
nữa tình trạng vô chính phủ đang diễn ra”. (41) 

Vào tháng Mười Hai, Bonard có nhận được một ít quân 
tăng cường: Đó là một tiểu đoàn bộ binh người Algerie và 
Philippine!'. Rồi đầu tháng Hai năm 1863, sư đoàn hải quân 
của phó đô đốc Jaurès từ Trung Quốc trở về, đã cho Bonard 
có cơ hội giành lại thế chủ động ở khắp nơi. Chỉ sau đó vài 
ngày, Biên Hòa được giải vây, con đường Bến Lức được chiếm 
đóng. Họ quyết định tiền lên Gò Công. Chiến dịch được chuẩn 
bị rất chu đáo đề có thể trong một thời gian ngắn nhất vượt qua 
được những đầm lầy, đồng ruộng và sông ngòi. Ba mươi chiếc 
tâu bọc : sắt được điều động tham gia chiến dịch. Chỉ trong một 
ngày, tắt cả các chướng ngại vật do Định dựng lên từ nhiều 
tháng nay đều bị vượt qua. Ngày 26 tháng Hai, Gò Công, trái 
tìm của cuộc kháng chiến Annam bị chiếm đóng. Nhưng quản 
Định, một lần nữa lại trốn thoát. 

Cuộc thắng trận này dù sao cũng đem lại cho Bonard uy 
tín để thương thuyết trên thế mạnh. Người thay ông tạm thời, 
phó đô đốc La Grandière? cũng vừa đến trên một chuyển tàu 
mang bản phê chuẩn hiệp ước của chính phủ Pháp. Bonard cho. 
Triều đình Huế bị ông đòi hỏi một sự phê chuẩn tức khắc, nếu 
không ô ông sẽ cho. tiếp tục lại chiến sự, sẽ chiếm đóng các tỉnh 
miền Tây, và sẽ ủng hộ hết sức cho quân phiền loạn ở Tonkin°. 





Thống đố, 
Philippine. 

Sinh năm 1807, La Grandière đã giảng đạy ở Navarin, tại Hy lạp năm 1827, 
được phong đại úy hải quản năm 1849, đã tiến hành cuộc chiến chống nước 
Nga (1854 - 1856) trong bể Okhotsk, hoạt động ở Liban (1860 - 1862) và ở 
đó được phong phỏ đỏ đốc. 

Đánh lá bài hai mặt, Paris đã giao cho một gã trung sỹ Charles Duval nào đó 
sứ mệnh (bi mật) tổ chức và giúp đỡ quân nổi đậy ở Tonkin. 





Ban Nha ở Manille có phái đến Sài Gòn những đơn vị lính 


"hlps/flelun hoploarg 


136 





Huế phải tuân theo. Đô đốc Bonard, cùng đi theo có 
thuyền trưởng Aubaret, đại tá Reboul và đại tá Tây Bạn Nha 
Palanca, xuống tàu đi vào Tourane, rồi 
14 tháng Tư năm 1863, trong Thành Nội, cuối cùng Hi 
đã được chính phủ Annam phê chuân. Trong buô 
dành cho đô đốc Bonard, Tự Đức tuyên bố ý định sẽ cử một 
phái đoàn sang Paris. Như vậy là chưa có chuyện gì xong cả.V 








Bonard thấy Huế dơ bân và đỗ nát, khác xa với thành phố 
thịnh vượng mà Gia Long đã tái tạo, và trong nhiều thập kỷ đã 
nhận được từ Trung Hoa trà thơm, lụa là, đồ sứ,... Theo ông, 
Triều đình Huế sống trong một cái bình kín mít. Nhà vua và các 
cố vấn của ông không nhận thức được một cách chính xác sự 
hơn hẳn về quân sự của người Âu châu. (42) 

Trở về Sài Gòn vào ngày 22 tháng Tư, đô đốc Bonard, 
vừa được Paris phong chức “thống đốc”, bày tỏ ý muốn về 
Pháp để phục hồi sức khỏe đã bị suy giảm nhiều. Ngày 30 
tháng Tư, sau khi đã bản giao. chính quyền và quyền chỉ huy 
cho đô đốc La Grandière, ông xuống tàu về Pháp. 


Chính trong suốt mười bảy tháng ông nắm giữ số phận 
của cuộc viễn chỉnh của Pháp ở Cochinchine, mà những hướng 
quyết định đã được vạch ra. Được Napoléon III ủy nhiệm “tiền 
hành việc thiết lập chế độ bảo hộ của Pháp ở Cochinchine” 
(đúng theo những hướng dẫn của Ủy ban Brenier), cuối cùng 
ông đã chọn một hiệp ước tạo dựng cho nước Pháp một sự xâm 
chiếm đất đai thường trực trên đất nước Annam, bảo đảm sự 
tự do tôn giáo trong vương quốc này, và tạo thuận lợi cho một 
sự mở cửa buôn bán. Dường như trong tất cả các cuộc thương, 
lượng không hề nói đến việc bảo hộ, và trong các văn bản ký 
kết không hề có dấu vết của ý tưởng này. 








"hlps/flelun hoploarg 


137 




















MẤT XỨ COCHINCHINE 


N‡ 'Vua Tự Đức, một lần nữa có vì bị ép buộc mà phải 
chịu khuất phục, thì ông cũng vẫn không cho là đã 
bị thua trận. Nhất là khi đó ở miền Bắc, bằng cách làm cho dân 
chúng khiếp sợ bởi những cuộc hành hình hàng loạt, rồi lợi dụng 
những sự bất hòa đã xuất hiện giữa những kẻ nỗi loạn, Nguyễn 
Trí Phương đã mở các cuộc chiến đấu hết sức ác liệt, cô lập được. 
Lê Phụng, và đây lui được ông này về phía Đông - Bắc. Dù Vua 
Tự Đức có muốn thành thực chấp nhận một sự việc đã rồi, thì 
ông cũng không thê làm thế được. Danh dự của ông đang phải 
đối mặt với triều đình, với các quan, với dân chúng. 





Đất Cochinchine, Basse — Cochinchine, là đất tổ tiên của 
ông!, là vùng, đất màu mỡ và phong phú nhất của vương quốc. 
Với ý thức về sứ mệnh làm để vương của mình, Tự Đức không 
thể nào chịu được cái ÿ nghĩ ông sẽ là người đầu tiên của triều 
Nguyễn truyền lại cho con cháu một lãnh thô, nhỏ hơn là lúc 
ông được giao phó khi thân sinh của ông mất. Mặc dù tình 
cảm. riêng của ông là thế nào đi nữa, thì ông cũng không thể 
nào chấp nhận được điều này. Tuy nhiên, ông cũng phải thừa 
nhận là những phương pháp ông đã dùng từ trước đến nay để 
đưa người Pháp đến chỗ từ bỏ các đất đai xâm chiếm được, 
đều không mang lại kết quả gì. Về chiến thuật phải theo ,bây 
giờ thì ý kiến của triều đình rất không thống nhất. Một số thì 


1 Mẹ và bà của vua Tự Đức là người Cochinchine. Mẹ thì ở Gò Công, bà thì ở 
"Thủ Đức. 


"Hlps/flelun hoploarg 


138 





chủ trương tiếp tục chiến đầu đến cùng, hỗ trợ hết sức cho cuộc 
chiến tranh du kích của Định. Một số khác thì khuyên nhà vua 
nên thay đổi chiến thuật: Họ nói, nếu vũ khí đã thất bại, thì 
ngoại giao có thê thành công, nhất là nếu những cuộc thương, 
thuyết có thể được đưa sang tận Âu châu. Những người đối 
thoại, ít hiểu biết về đất nước Annam, lại bị thu hút bởi những, 
lo lắng khác, chắc chắn sẽ có thái độ dễ hòa giải ở Paris hơn là 
ở Sài Gòn. Cũng không phải vô lý khi hy vọng là nước Pháp 
đang gặp những khó khăn ghê gớm về tải chính! sẽ chấp nhận 
việc vua Annam xin chuộc lại ba tỉnh. 


MỘT PHÁI ĐOÀN ANNAM Ở PARIS 


Chính phương thức cuối cùng này đã được Vua Tự Đức 
chọn theo. Ông quyết định cử đi Paris một phái đoàn đê đê nghị 
với Napoléon III chuộc lại ba tỉnh. Làm như vậy, thì tuy là gián 
tiếp, ông cũng thỏa mãn được phái chủ chiến, bởi vì đã rõ ràng, 
là khi tin tức loang ra về việc cử một phái đoàn sang Pháp và 
nhất là khi biết mục đích của phái đoàn này, thì dân chúng ở ba 
tỉnh, không biết rằng mấy tháng nữa có sẽ trở lại thành người 
Annam không, sẽ giữ gìn không dính líu với người Pháp nữa, 
và sẽ làm cho các hoạt động du kích thuận lợi hơn. Việc trao 
trả lại Vĩnh Long, là nơi Phan Thanh Giản đã trở lại vào ngày 
25 tháng Năm đã làm lung lay lòng tin vào sự cương quyết 
của người Pháp. Tất cả mọi người Annam đều chắc chắn rằng 
người Pháp sẽ rút hết ra khỏi các thành trì của tỉnh Gia Định. 

Phái đoàn được thành lập ngay không chậm trễ. Phan 
Thanh Giản là người đã nhiều lần thương thuyết với người Pháp 


1 Dường như qua con đường Bangkok (là nơi người Anh và người Mỹ rất có 
ảnh hưởng) và cũng qua con đường những người Hoa ở Hồng Kông, mà 
những thông tin về nước Pháp đã đến tai vua Tự Đức. 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


139 





sẽ dẫn đầu phái đoàn. Ông sẽ được phụ tá bởi hai quan chức cao 
cấp là Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản và có một đoàn tùy 
tùng rất lớn gồm 65 quan chức cố vấn và thư lại. Ông Giản sau 
khi ra Huế lĩnh chỉ thị với một bức thư của Vua Tự Đức gửi cho 
Napoléon III đã trở về Sải Gòn vảo cuối tháng Sáu. Thực tế ra 
là phải thảo luận lại ở Paris toàn bộ bản hiệp ước. 

Một bút ký rất sống động về cuộc hành trình sang Pháp 
của phái đoàn này sau đó ít lâu đã ra đời. Với rất nhiều chỉ tiết 
lý thú, nó đáng được trích dẫn dài dòng ra đây. Phái đoàn có 
đại úy hải quân Rieunier, là sỹ quan tùy tùng của thống đốc, đi 
tháp tùng, đã khởi hành từ Sài Gòn đi trên: 





"Chiếc tàu 7.'Européen nhô neo ra khơi ngày 4 tháng Bảy 
năm 1863; đến Alexandrie, được chuyên sang tàu Le Labrador 
và ngày 10 tháng Chín, phái đoàn vào đến cảng Toulon. Người 
ta cô ý muôn dành cho phái đoàn sự đón tiếp long trọng của 
một cảng quân Sự: và ý kiên rất hay này đã mang lại kết quả: 
Người ta nghĩ rằng, cảnh tượng về sự hùng cường của chúng ta 
chắc chắn là hơn cả cảnh tượng về sự văn minh của chúng ta, 
cả hai cảnh tượng này được diễn ra trước mắt con người lỗi lạc 
tượng trưng cho nước Annam ở nước chúng ta vào giờ này, sẽ 
để lại trong ông ta một ấn tượng... 





“Khi chiếc Labrador vào đến cảng Toulon, nó được đón 
tiếp bởi 17 phát đại bác đề chào mừng các vị đại sứ, và tất 
cả các chiến hạm trong cảng đều trưng cờ của vương quốc 
Annam. Ngảy hôm sau, lúc 10 giờ sáng, phái đoàn Annam tiếp 
cuộc thăm viếng của chính quyền hải quân ở trên tàu. Đại tá 
thuyền trưởng Aubaret, được sự ủy nhiệm của Bộ trưởng Ngoại 
giao, phụ trách việc phiên dịch. Ngay sau đó, các vị đại sứ lên 
bờ và đã được những sỹ quan mặc lễ phục, quân đội làm hàng 
rào bồng súng chào đón tiếp ở cầu tàu Arsenal, trong khi một 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


140 





khẩu trọng pháo trên bờ chào mừng bằng một loạt 17 phát đại 
bác nữa. Sau đó họ được mời đi thăm những xưởng máy, kho 
tàng, những công trường xây dựng hải quân, những bãi pháo 
lớn v.v... Rồi xe chở họ về dinh tỉnh trưởng vùng biền, và sau 
bữa tiệc trưa, vào lúc 2 giờ, họ lại được chở ra cảng đi thăm 
chiếc du thuyền * *Aigle” của Hoàng để Pháp, và một chiến 
hạm, chiếc '°Ville-de-Paris”. Ngay chiều hôm đó, họ lại lên tàu 
Labrador đề đi Marseille. 

“Những cuộc biểu lộ tình cảm mới lại chào đón họ ở 
Marseille vào ngày 11... Khi họ đặt chân lên bờ, quân đội bồng 
súng chào, đại bác bắn 17 phát và một đội ky mã đi hộ tống xe 
chở họ đến dinh thự đã có chuân bị sẵn các buồng cho họ, và ở 
đó họ tiếp các vị trong chính quyên dân sự, quân Sự và duyên 
hải đến chảo mừng. Sau những cuộc thăm viếng và đáp lễ, các 
vị đại sứ được mời đi du ngoạn trong thành phó, và người ta 
phải tự hỏi là, không biết cái quang cảng của một thành phố 
giàu có, đông dân cư, nhộn nhịp này có gây được ấn tượng 
bằng những cuộc | biểu diễn quân sự ở Toulon dành cho những 
người Á Đông vốn chỉ quen thuộc với những nhà cửa khiêm 
tốn trong các khu dân cư đông đúc của họ không? Họ kết thúc 
buổi tối hôm đó ở Nhà Hát Lớn. 





“Ngày 12 là cuộc khởi hành đi Paris, và đây là lần đầu 
tiên họ được biết những đường sắt. “Trong hành trình này, họ tỏ 
ra ngạc nhiên trước những cảnh đẹp diễn ra với một tốc độ cao: 
Sự đa dạng của các phong cảnh, của các thành phố, làng mạc, 
và nhất là sự trật tự và phong phú của các đất đai trồng trọt đều 
làm cho họ ngạc nhiên và khen ngợi. Sự tin tưởng vào thắng lợi 
của cuộc thương lượng mà họ sắp tiễn hành có lẽ cũng vì t 
mà bị lung lay, và cũng có lẽ để chuẩn bị trước những tình tiết 
giảm tội nêu sau này có bị thất bại nên họ đã không ngừng ghi 
chép trong những cuốn sô hành trình của họ. 








"hlps/llelun hoploarg 


141 





Ngày Chủ nhật 13, vào khoảng 5 giờ chiều, họ vào ga ở 
Paris. Ông Feuillet de Conches chờ đón họ và chuyên tới họ 
những lời chúc mừng của Hoàng để Napoléon III. Những chiếc 
xe của triều đình cùng một đoàn long ky binh hộ tống đưa họ 
về một dinh thự đã được chuẩn bị trước ở số 17, phố Lord — 
Byron gần Khải Hoàn Môn. 








“Hoàng để lúc đó không ở Paris, mà chỉ từ Biarritz trở 
về vào những ngày đầu tháng Mười. Nhưng các đại sứ Annam, 
vào ngày 18 tháng Chín đã được chính thức tiếp kiến với Bộ 
trưởng Tài chính. Phan Thanh Giản, rất xúc động, nói vài lời 
hết sức có phẩm cách và sau đó là một cuộc. đối thoại dài, trong 
đó ông đã cho thấy tất cả sự tỉnh tế và thông minh của ông... 
Ở đây cũng vẫn ông Aubaret làm phiên dịch. Từ lúc này trở đi 
cuộc thương, thuyết đi vào những tranh luận trái ngược nhau 
giữa Bộ và Phái đoàn, những tranh luận chỉ còn đi vào định 
suất của số tiền chuộc và vải vấn đề chỉ tiết, vì dường như đã rõ 
ràng là ông Drouin de Lhuys, Bộ trưởng Ngoại giao đã quyết 
định kỷ một bản rút quân gần như toàn bộ ra khỏi xứ Basse- 
Cochinchine... 

*Trong khi chờ đợi Hoàng đề trở về, người ta đưa các vị 
quan Annam đi chơi Paris: Họ thăm các tượng đài kỷ niệm, 
các công trình lạ mắt, các nhà hát. Nhà Bảo tàng Nghệ thuật và 
công nghiệp, xưởng Gobelins, những nhà máy khí đốt, Sở thú 
làm cho họ đặc biệt chú ý, cho họ có nhiều đề tài đề ghi chép 
vào trong những cuồn “cảm tưởng du lịch” của họ, những cuốn 
được ghi chép hàng ngày. Phan Thanh Giản có tiếp một người 
đồng hương bây giờ mang quốc tịch Pháp: Đó là bà Varnnier, 
vợ góa của viên sỹ quan mà chúng ta đã thấy vào đầu thế kỷ 
này, cùng với Đức ông D'Adran, giúp đỡ rất đắc lực cho sự 
thành công của Gia Long. Ở Pháp, từ năm 1826, bà Varnnier 
đã muốn có niềm vui được thấy lại những đứa con của nước 


"hlps/llelun hoploarg 


142 





Annam, được nghe lại iếng mẹ đẻ mà bà vẫn không quên, và vì 
thế bà đã đi từ Lorient, là nơi bà cư ngụ, lên Paris. Phan Thanh 
i cách niềm nở nhất, và theo những phép 
tắc lịch sự như kiểu Pháp, đã giới thiệu với bà các thành viên 
của phái đoàn. Bà Varnnier khóc nức nở vì vui mừng, trong khi 
những người Annam thì hết sức thán phục sự thoải mái, duyên 
đáng và tao nhã của vị phu nhân và người con gái của bà đi theo, 
cô này cũng nói được tiếng Annam một cách hết sức trơn tru. 








“Mấy ngày sau, hôm mùng 9, ở dinh của phái đoàn, có 
tổ chức một bữa tiệc chính thức nhân địp kỷ niệm ngày sinh 
của Vua Tự Đức. Đến dự có bà Vamnier và cô con gái, có ông 
Feuillet de Conches đã nâng cốc chúc mừng cả hai vị Hoàng để 
Annam và Pháp, có ông Aubaret, chúc mừng ông Phan Thanh 
Giản...(2).” 

“Thực ra hoàn cảnh là Ất thuận lợi cho những người Annam, 
và họ cũng sớm nhận ra điêu này. Dư luận Pháp đang xúc động. 
trước những thất bại ở Mexico nên hết sức chia rẻ, và càng ngày 
cảng tỏ ra lo ngại về những cuộc viễn chinh ở quá xa. Ngay cả 
Hội Đồng Lập Pháp cũng lo lắng về sự thiếu hụt ngân sách và 
vạch ra cái giá phải trả cho xứ Cochinchine là quá đất: 60 triệu 
vào năm 1860, 57 triệu vào năm 1861!, chưa kể đến số 2020 tử 
vong của quân đội viễn chỉnh. Thế mà, cùng ngày khi phái đoàn 
đến nơi, một tờ báo hàng ngày ở Bruxelles tờ Lindependance 
belge đã đăng một thông tin được tất cả báo chí Pháp đăng tải 
lại: Thông tin nói rằng Tự Đức đề nghị trả cho nước Pháp 85 
triệu để chuộc lại ba tỉnh, ngoài ra còn chấp nhận việc nhường 
dứt Sài Gòn. 











1 Những chỉ phí cho chiến dịch ở Cochinchine lúc đó, trong ngân sách của hải 
quân là tính gộp cả với cuộc viễn chinh ở Trung Hoa, cho nên mới có những, 
con số quan trọng như vậy. 


"lps/flelun hoploarg 


143 





Thông tin này không đầy đủ nhưng là sự thật. Phan Thanh 
Giản quả là có đề nghị “mua lại” ba tỉnh với một số tiền bồi 
thường hàng năm là 2 hay 3 triệu, trong một thời gian từ 30 đến 
50 năm, hoặc là số tiền 40 triệu trả làm một lần. Ông bảo đảm 
cho người Pháp quyền được cư trú trong ba hải cảng ở bờ biển 
Annam, được tự do thương mại trong nội địa và cuối cùng là 
quyền sở hữu Sài Gòn. Những đề nghị như vậy đặc biệt làm vui 
lòng Achille Fould, Bộ trưởng Tài chính. 

Chính phủ Pháp cũng đã được trình bày một kế hoạch 
tương tự bởi một trong những nhà thương thuyết Hiệp ước Sài 
Gòn và bây giờ là nhà phiên dịch, đại úy hải quân Aubaret. 
Ông này đã nghiên cứu rất kỹ các thể chế Annam, đã dịch Bộ 
luật Gia Long và cuốn “Gia Định thành Thông Chí” và đã đi 
đến kết luận là người Pháp không thê thích nghỉ được ở đây, 
và phát biêu ý kiến phản đối tắt cả mọi kế hoạch thiết lập, chỉ 
trừ thương mại, ở Cochinchine. Ông đã biên soạn một bản báo 
cáo khoa học, chỉ in ra có 50 bản được gửi đến các thành viên 
của chính phủ và một vài nhân vật cao cấp. Bản báo cáo: này đã 
gây một ấn tượng rất mạnh, và dường. như cũng đã thuyết phục 
được cả Hoàng để. Trong một diễn văn của Hoàng, để (Discours 
du Trône), đọc vào ngày 6 tháng Mười Một, tức là hôm trước 
ngày tiếp kiến phái đoàn Annam, Hoàng đề Napoléon III nói: 





“Những cuộc viễn chính xa xôi, bị phê bình rất nhiều, 
không phải là sự thực hiện một kế hoạch có chủ ý; áp lực của 
các sự việc đã dẫn đến những cuộc viễn chinh này, tuy nhiên 
chúng cũng không phải là đáng tiếc. Chúng ta đã chiếm được 
ở Cochinchine một vị trí không buộc chúng ta vào những 
khó khăn của chính phủ địa phương. mà cho phép chúng ta 
khai thác những nguồn lợi hết sức to lớn của những vùng này, 
và khai hóa các vùng đó băng thương mại. Vậy chúng ta hãy 
tin tưởng ở những sự nghiệp của chúng ta ở hải ngoại. Được 





"lps/flelun hoploarg 


144 





bắt đầu để phục thù cho danh dự của chúng ta, những cuộc 
viễn chỉnh đã kết thúc bằng sự thắng lợi về những lợi ích của 
chúng ta”. 

Silvestre tiếp tục kê lại: 

“Ngày 7 tháng Mười Một đã diễn ra cuộc tiếp kiến công 
khai ở Điện Tuileries. Được củng cố bởi sự cam kết công khai 
và long trọng (ngày hôm trước) của Hoàng để là chỉ giữ lại sự 
chỉnh phục từ xứ Basse-Cochinchine những lợi ích thương mại 
mà thôi; được cho phép hứa hẹn mọi số tiền chuộc mà Hoàng 
để muốn áp đặt, phái đoàn đi tới cuộc tiếp kiến Hoàng để với 
một tắm lòng tin tưởng... 

Hoàng đề, Hoàng | hậu, Hoàng tử nhỏ tuổi được bao quanh 
bởi các đại thần của triều đình, các Sỹ quan và các vị phụ nhân 
cận thần. Bộ trưởng Ngoại giao cũng có mặt trong buöi lễ. Phan 
Thanh Giản, trong bộ lễ phục lạ mắt và lộng lẫy của mình, tiến 
lên và bằng một giọng nói trằm, che giấu một cảm xúc thật sự, 
đọc một bài diễn văn nghe gần như một khúc hát nói. Bài iễn 
văn đã được ông Aubaret phiên dịch ngay. Tất cả đều rất hoàn 
hảo để tạo nên một ấn tượng sâu sắc. Hoàng để đáp lại bằng 
vài câu, mà chắc Hoàng để muốn trong hình thức cũng như nội 
dung, những câu này phải chứng tỏ một sự hiền từ nhưng cũng, 
không kém phần cứng cỏi. Khi thông qua những lời phiên dịch, 
thì những câu nói đó lại mang một sắc thái bất ngờ trở thành 
những lời đe dọa, làm phái đoàn kinh hãi”. 





_Napoléon 1H đã chẳng nói rằng: '“Nước. Pháp có thiện chí 
với tất cả các quốc gia, và bảo vệ những kẻ yếu, làm tỏa ra mọi 
phía nền văn minh ôn hòa hướng thiện của mình, nhưng nước 
Pháp cũng nghiêm khắc với những kẻ nào ngăn cản đường đi 
của mình.”? Tự xét thấy như vậy lả bị đe dọa, “những người 
Annam, đã chờ đợi cuộc tiếp kiến này trong sự lo lắng hơn một 





"lps/flelun hoploarg 





tháng nay, giờ đây ra về với tâm trạng rụng rời... họ tưởng rằng. 
mục đích của họ không đạt được”. Nhưng người ta vội trấn an 
họ bằng cách tuyên bố với họ là lời phúc đáp quyết định cho. 
những sự ngỏ ý của họ sẽ được trao cho Huẻ, trong thời gian 
một năm (3). 

Thực sự ra, mặc dầu bề ngoài như vậy, nhưng phái đoàn 
Annam cũng đã ghi được một số điểm. Bất chấp những cố 
gắng chống lại của bá tước Chasseloup-Laubat, Bộ trường hải 
quân, sự từ bỏ xứ Cochinchine trong thực tế đã được phần 
đông các thành viên của chính phủ quyết định rồi. Trong dự 
thảo ngân sách cho năm 1864, không có một khoản nào dành 
cho thuộc địa. 

Lúc đó có một người phát hiện ra sự thiểu sót này, 
tiến hành ngay một việc mà sau này ông ta gọi là “một cuộc 
viễn chỉnh chính quy” chống lại những đối thủ của một xứ 
Cochinchine thuộc Pháp: Đó là Rieunier, sỹ quan tùy tùng 
của de La Grandière, tháp tùng phái đoàn Annam. Dưới bút 
danh H.Abel, ông ta cho xuất bản một cuốn sách được coi 
như một bản biện hộ thực sự “Vấn đề Cochinchine trong quan 
điểm những quyền lợi của Pháp”. Ông ta “huy động" những 
tòa soạn báo LUnion, La Gazette de France, Le Monde, Le 
Constitutionnel, La Patrie, La Revue đes Deux Mondes (nhưng 
không có Le Journal des đébats), rồi đi gặp hết người này, 
người nọ, và được cả ông Thiers, vốn có ác cảm với các cuộc 
viễn chỉnh xa xôi, cũng hứa là sẽ không nói gì về việc từ bỏ xứ 
Cochinchine. Được nam tước Brenier cho biết là “tất cả mọi 
chuyện đều bị những cận thần của Hoàng đề giấu không cho 
Người biết"!, Rieunier đã tìm được một con đường chắc chắn 





1 Sự chính xác của thông tin này là đáng ngờ, vì các giới Thiên chúa giáo và 
các Hội truyền giáo, đã theo đõi rất sát vấn để này, và qua trung gian của 
Hoàng hậu, được tiếp xúc để dàng với Hoàng đế. 





"lps/flelun hoploarg 


146 





đưa vào đến tận tay Hoàng đề cuốn sách của ông ta cùng một 
bản báo cáo. 

Cho tới lúc đó Hoàng đề chưa ngả về phía nào một cách 
rõ ràng. Những chỉ thị cho đô đốc Bonard vào tháng Tám năm 
1861, sắc lệnh ngày I6 tháng Một năm 1863 tô chức thuộc địa 
này, và sắc phong La Grandière làm toàn quyền thực thụ (vào 
tháng Mười), thực ra là chứng tỏ ý chí mạnh mẽ muốn chiếm 
hữu đất nước Annam. Nhưng ý chí này bị lung lay bởi những 
sự tấn công của phe đối lập. 

Vào giữa lúc đó, phái đoản Annam ra đi. Tuy không có 
được một phúc đáp vừng chắc, nhưng phái đoàn đã nhận được 
những lời khuyến khích, thậm chí cả sự bảo đảm sẽ có những sửa 
đối quan trọng trong bản hiệp ước theo hướng yêu cầu của chính 
phủ Annam. Quả là chỉ sau đó không lâu, chính phủ Pháp chấp 
nhận một dự thảo theo đúng những gợi ý của Aubaret, và cử viên 
sỹ quan này đi Huế thương thuyết một hiệp định mới trong đó 
chủ yêu có các điều khoản trả một số tiền bồi thường 100 triệu 
trong 50 năm, sự công nhận chế độ bảo hộ trong toàn lãnh thổ xứ 
Basse-Cochinchine, Sự: chiếm đóng một vài địa điểm, và sự mở 
cửa toàn bộ Vương quốc Annam cho nên ngoại thương. 


SỨ MỆẸNH AUBARE 


Trong khi Aubaret đang trên đường đi sang phương đông, 
thì ở Paris, một cuộc đấu tranh diễn ra giữa những người chủ 
trương và người chống lại sự bành trướng thuộc địa. Những 
người đánh giá cao các khả năng của xứ Cochinchine, những 
người đã chiến đầu và chịu đựng đau khô ở đó, không thể quan 
niệm hay chấp nhận được rằng tất cả những hy sinh đó là vô 
ích, và rằng vì thế nước Pháp lại từ bỏ một cách có suy nghĩ 
mọi hy vọng mà cuộc chinh phục này mở ra cho ảnh hưởng của 


"hlps/flelun hoploarg 


147 





Pháp ở Viễn Đông. Cuộc vận động của Rieunier bắt đầu có kết 
quả. Bị rung động bởi cuốn sách, Napoléon III, vào cuối năm 
1863, đã yêu câu Bộ trưởng Hải quân phải làm một báo cáo về 
vấn để xứ Cochinchine từ nguồn gốc của nó, và thành lập một 
Ủy ban mới gồm những quan chức cao cấp đề trình bảy mọi 
việc cho ông rõ. Các phòng thương mại, báo chí ở địa phương 
bắt đầu thảo luận vấn đề. Nhưng mặc dù dư luận có sự náo 
động như vậy, Quốc hội, vào tháng Một năm 1864 vẫn không 
biểu quyết bắt cứ một ngân sách nào cho xứ Cochinchine. Đã 
có những tiếng nói cất lên đề nghị Chính phủ hủy bỏ sứ mệnh 
Aubaret, và trong bất cứ trường hợp nào cũng không thương 
thuyết một hiệp ước mới. Đền tháng Ba, chính phủ thảo các chỉ 
thị mới cho Aubaret. 

Sau khi thăm viếng nước Tây Ban Nha, và được nữ hoàng. 
Isabelle đón tiếp long trọng, phái đoàn Annam rời Valence ra 
đi vào cuối tháng Mười Một. Bão tố, rồi tàu hỏng máy làm cho. 
phái đoàn bị chậm lại. Đi qua Civitavecchia', Naples, Messine 
và Alexandrie (23 tháng Một năm 1864), đến ngày I8 tháng Ba 
thì phái đoàn về đến Sài Gòn, được đám đông dân chúng. phấn 
khởi đón tiếp. Những người Pháp ở Sài Gòn thì không khỏi 
kinh ngạc khi thấy “dáng đi đứng thoải mái, bình dị mà những 
người Viễn Đông của chúng ta đã bị nhiễm phải sau cuộc hành 
trình này, và cả sự yêu thích rượu sâm banh và các món ăn 
Pháp nữa”. P.Vial viết: “Những người nảy, mà một vài nhà văn 
mô tả là những người chỉ hay bám lây những cái mặt đáng nực 
cười của các tập quán của họ, thực ra đã hoàn toàn rũ bỏ những 
mặt ấy mà chăng cần phải nhờ đến sự can thiệp của chúng ta" 
(4). Quả là có thế, Phan Thanh Giản đã tiếp đãi các sỹ quan 


1 Vị quan Thiên chúa giáo Nguyễn Trường Tộ, thành viên của phái đoàn có đi 
thăm Rome và được tiếp kiến Giáo Hoàng Pie IX. 


"lps/llelun hoploarg 


148 





Pháp đi hộ tống ông ở cửa hàng Café de Paris, và ông đã đi bộ 
thăm Chợ Lớn, không có những nghĩ thức thông thường khi có 
một nhân vật cao cấp đi lại, nhưng phong thái mãn nguyện của 
các vị sứ thần làm dây lên sự lo ngại. 

Người ta bắt đầu nghĩ rằng họ sang đấy chỉ để thưởng 
thức các thú vui của Paris mà thôi. Tờ Le Courrier de Sài Gòn, 
tháng Ba năm 1864 viết, “Cuộc hành trình của họ, không phải 
là một cuộc du ngoạn đơn giản như người ta tưởng. Họ đã làm 
việc liên tục và đã viết một báo cáo chỉ tiết về tất cả những gì 
họ đã trông thấy". -Tuy Vậy mọi người bị lạc trong những phỏng 
đoán. Phái đoàn, rất kín đáo và vội vã về báo cáo, đã khởi hành 
đi Huế ngay từ ngày 28 tháng Ba. 

Được phong làm lãnh sự ở Bangkok ở Huế, đại úy hải 
quân Aubaret, mang bản dự thảo mới về hiệp ước lẽ ra phải đến 
trước phái đoàn Annam. Nhưng do phải ngừng lại ở Singapore vì 
tàu bị hỏng máy, nên ông đã tranh thủ thời gian này đi Bangkok 
và ở đó ông đã giải quyết được một số khó khăn do vấn đề thiết 
lập chế độ bảo hộ trên lãnh thô Cao Miên'! làm nảy sinh ra, và 
tạo được những liên hệ tốt với triều đình nước Xiêm, mà theo 
một số người là ông, đang muốn chơi khăm người Anh. Ngày 
15 tháng Tư, ông được tiếp kiến vua Mongkut. Nhưng sự chậm 
trễ này đã để cho đô đốc La Grandière có thì giờ nhận được 
từ Paris những điều xác định về nội dung sử mệnh Aubaret. 
Không biết rằng những chỉ thị mới đang trên đường đi tới, ông, 
đã tức khắc tỏ ra phản đối các điều xác định này. 








1 Bởi một hiệp ước kỷ ngày 11 tháng 8 năm 1863 ở Oudong, nước Pháp đã 
thiết lập chế độ bảo hộ trên xứ Cao Miên của vua Norodom. Hiệp ước này 
đã thay thế Hoàng đế Annam bởi Hoàng đế Pháp trong việc bảo hộ Cao 
Min. 


"hlps/flelun hoploarg 


149 





Mãi ngày 21 tháng Năm ông mới tới Sài Gòn và bị đón 
tiếp lạnh nhạt, Aubaret không ở đó lâu. Đến Huế vào ngày 16 
tháng Sáu, ông được Vua Tự Đức tiếp trong một buỗi tiếp kiến 
đặc biệt với tất cả sự trọng vọng. 

Theo Aubaret, Tự Đức có một diện mạo dễ mến, cái nhìn 
sâu sắc, giọng nói trầm và tiếng nói bình tĩnh. Ông không ‹ để 
râu và nước đa trắng nhờ (5). Theo Vial, Tự Đức có vẻ mềm 
yếu ủy mị, nhưng ông nói năng một cách rõ ràng và với một 
uy quyền chứng tỏ chính ông mới là người cai trị thực sự (6). 
Pallu, theo một nguồn tin Annam, nói Tự Đức có một vóc dáng 
hơi cao hơn vóc dáng bình thường của những người Annam: 





“Lưng hơi còng, ông có một nước đa lợt và đều, ánh nhìn 
bình tĩnh, biểu hiện đều đều, không bị xáo động bởi cái nỗi lo 
hiện đang vương trong ánh mắt của người Annam. Bộ răng của 
ông nhuộm đen, tóc thì búi tó củ hành và được giữ lại bằng một 
cây trâm vàng. 


“Trước đây và cả bây giờ nữa, người ta đã miêu tả ông 
như một thứ người vũ phu hung bạo và khát máu, bởi vì đây 
là cái cách của những kẻ tiêu nhân ưa dùng và những người dễ 
tính ưa nhái theo, để hạ thấp kẻ thù. Nhưng đối với nhân đân 
hoàng cứng rắn và bất 
n dịu đễ hòa hợp của ông 






Annam, ông không 
nhân. Trái lại, dường như tính nết 
đã sớm làm cho vua cha, Hoàng đề Thiệu Trị chú ý đến ông, và 
dẫn đến việc gạt bỏ người con trưởng nỗi tiếng với những hành 
động biểu lộ sự nóng giận và thị uy. Cái người Annam đã sống. 
trong Triều đình Huế và cung cấp những chỉ tiết nêu trên đã kê 
lại chúng bằng tiếng Latin, là ngôn ngữ thông thường vào thời 
đó, và ông ta đã tóm tắt dư luận của người Annam về Hoàng 
để của họ như sau: pertinax et tenax, sáng suốt và kiên trì (7)”. 











"lps/flelun hoploerg 





Pallu cho biết thêm, hoàng để không phải là một nhà vua 
chuyên chế, và những có vấn của ông có được một sự tự do 
phát biểu rất lớn. Aubaret thấy chính phủ Annam biết rất rõ 
những điều do dự của Pháp. Dù rằng bản dự thảo mà ông mang 
đến là phù hợp với những đòi ủ đình Huế, nhưng, 
thay vì chấp nhận nó ngay (và điều này sẽ làm cho chính phủ 
Pháp phải cực kỳ thì triều đình lại tranh luận từng 
điểm một, hy vọng sẽ đòi được thê . Triều đình phản đối 
nhất là mọi ý kiến hoặc mọi câu chữ về vấn đề “bảo hộ”. Từ sự 
mặc cả này đến sự mặc cả khác, những nhà thương thuyết đi 
đến một văn bản khác xa với văn bản thứ nhất. 









Trong khi bản dự thảo của Aubaret dự kiến một chế độ bảo 
hộ trên sáu tỉnh và một sự đóng góp vĩnh viễn hàng năm. từ 2 
đến 3 triệu, thì Tự Đức chỉ chấp nhận một nguyên tắc rất chung 
chung về quyên bá chủ của Pháp, nhưng không chấp nhận bất 
cứ một ý nảo về vấn đề làm chư hầu. Lấy cớ đất nước bị 
nghỏo | nàn vì chiến tranh và trộm cướp, ông chỉ chịu trả một số 
tiên bồi thường mỗi năm 2 triệu, và trong 40 năm thôi. Ngoài 
ra, thay vì chấp nhận sự mở cửa toàn bộ vương quốc cho nên 
thương mại, ông chỉ thuận cho người Pháp khả năng đi xuyên 
qua nước Annam. Những thương lái phải ngay tức khắc trở về 3 
hải cảng mở cửa, và chỉ được vào nước Annam khi được phép rõ 
ràng của các quan. Cuối cùng, trong bản dự thảo thứ nhất có nói 
rằng những người Annam đã đi theo Pháp sẽ không bị truy nã 
và tài sản của họ không bị tịch thụ, thì trong bản thứ hai này, chỉ 
thuận cho họ, như đối với những kẻ phạm tội, một sự ân xá, và 
chỉ dự kiến trả lại cho họ những tài sản nêu những tài sản này còn 
nằm trong tay chính phủ Annam. Nhưng chính phủ này, vì coi tất 
cả những người Annam sống trong các vùng đất đã nhượng mà 
không chiến đấu hay di tản đi nơi khác đều là những kẻ thủ nên 
đã lẫy những tài sản đó đem cho hết, bán hết. 











"Hlps/Nlelun hoploarg 


lã1 





Đã giành được sự “bảo hộ” của Pháp lên sáu tỉnh xứ 
Basse-Cochinchine, Aubaret chịu nhượng bộ về vấn đề đi lại 
tự do, cũng như vấn đề tiền đóng góp (ở Paris người ta nói với 
ông: Dù rằng ông chỉ đạt được vài triệu phrăng, như thế là cũng 
đủ rồi (8)"). Nhưng ngày 15 tháng Bảy, ngay khi đã ký xong 
bản thỏa thuận mới này thì ông lại tuyên bố không thể chấp 
nhận lời diễn dịch của phía Annam về chế độ bảo hộ, và yêu 
cầu được đi tham khảo ý kiên của chính phủ của ông. Khi ông 
về tới Sài Gòn, tắt cả mọi người ai cũng lo lắng, vì tin tức của 
cuộc thương thuyết đã lọt tất cả ra ngoài. Theo một bản thông. 
báo của hãng Havas ngày 26 tháng Bảy, tóm tắt bản thỏa thuận 
đã ký, thì nước Pháp chỉ còn giữ được Sài Gòn, Chợ Lớn, Mỹ 
Tho và Thủ Dầu Một, với một đãi đất rộng từ 4 đến 5 kilômét 
dọc các con sông giữa các thị trấn nói trên và bờ biển. Tắt cả 
những phần còn lại, đều phải trả lại để lấy tiền bồi thường). 
Tắt cả những người Pháp ở Sải Gòn đều tin chắc rằng một 
giải pháp như vậy chỉ có thê là một thảm họa. Nó không giảm 
bớt đi một chút nào những gánh nặng quân sự mà lại không 
đem lại được bất cứ một sự bảo đảm nào cho tự do thương mại 
Và sự an toàn của những người Annam thân Pháp. Nhất là, nó là 
một sự mắt mặt khủng khiếp của nước Pháp. Tốt hơn cả là nên 
buông tất cả, rồi ra đi vĩnh viễn. Đô đốc La Grandière, đối với 
vị bộ trưởng, là người phát ngôn cho cảm xúc của những người 
Pháp quân sự và dân sự ở Cochinchi 

















Ngay từ đầu, Bộ trưởng Hải quân P. de Chasseloup- 
Laubat đã bày tỏ sự phản đôi của ông đôi với tât cả những 
giải pháp nào về việc từ bỏ xứ Cochinchine. Với sự kiên trì và 


1 Nội dung của bản hiệp ước đã được đăng tải trong tờ Le Moniteur Universel 
ngày 7 tháng 9 theo một thông báo của hãng Havas. Theo Silvestre, thì bản 
thông báo này chứa đựng “những điều sai lầm to lớn” 


"Hlps/flelun hoploarg 





thuyết phục, ông có gắng tranh thủ Hoàng đề. Ông đã yêu cầu 
được Hoàng để ra một phản lệnh về sứ mệnh Aubaret, nhưng 
những chỉ thị mới phát đi từ giữa tháng Sáu và đến Sài Gòn 
vào ngày 18 tháng Bảy, chỉ đến day Aubaret ở Huế vào ngày 
21, hôm trước ngảy tiếp kiến cuối cùng với Tự Đức, nghĩa là 
quá chậm mắt một tháng. Tuy nhiên, bản “chống dự thảo” của 
phía Annam bây giờ trở thành hiệp ước do Aubaret mang về 
cho phép xét lại tắt cả vấn đề. 

Ngày 4 tháng Mười Một năm 1864, Chasseloup- Laubat 
trình lên Napoléon III bản báo cáo quan trọng được yêu cầu 
một năm trước đó (9). Ông nhắn mạnh vào tầm quan trọng 
hàng đầu của xứ Cochinchine trong việc bành trướng của Pháp 
ở Á Châu. Sau khi đã thuật lại lịch sử của vấn đề từ năm 1857, 
sự sâu rộng của những kết quả đạt được, sự cải thiện không 
ngừng của nền cai trị và tình trạng kinh tế, ông làm một cuộc 
so sánh giữa dự thảo của Aubaret và bản hiệp ước ký kết ở 
Huế. Ông nói không phải chỉ xét đến bản hiệp ước mà trước 
hết là phải xét đến quyền lợi của nước Pháp. Sài Gòn và Mỹ 
Tho không phải là những điểm thông thương bắt buộc. Chúng 
không có vị trí làm những kho bãi như Singapore hay Thượng 
Hải. Người Annam rất có thể thông thương bằng đường khác 
— mà chắc chắn là họ sẽ đưa đi nơi khác, nêu chúng ta lập ra 
những thuế má. éu muốn giữ được việc buôn bán, thì chúng 
ta phải từ bỏ cái nguồn lợi thuế má đó đi. Nếu chính phủ và dân 
chúng Annam tỏ ra ác cảm, thì những thương điểm đó dần dần 
Ì và chắc chắn sẽ bị phá sản. Đô đốc La Grandière đã 
tới điều này: bị ép vào trong các giới hạn đó, “chúng ta 
sẽ thấy sự trống rỗng được tạo ra quanh chúng ta, nền thương 
mại đi ra ngoài những con đường của chúng ta, một sự phong 
tỏa ngầm bao quanh chúng ta ở mọi phía". 









"hlps/llelun hoploarg 


153 





Ông Bộ trưởng viết tiếp, dĩ nhiên là Tự Đức sẽ dùng mọi 
cách đê triệt tiêu giá trị của những gì mà ông ta đã phải bỏ cho 
chúng ta. Ông ta sẽ tạo sự trống rỗng quanh chúng ta, sẽ tìm 
cách làm cho chúng ta phải ra đi vì bị nghẹt thở. Chúng ta sẽ 
không thu được một nguồn lợi nào từ các ngoại ô chật hẹp đó, 
và các thành phố của chúng ta sẽ thấy nền thương mại trượt 
khỏi tay đi nơi khác. Vì vậy chúng ta cần phải có toàn ứ 
này dưới sự cai trị của chúng ta, hoặc chúng ta phải có thê chỉ 
đạo được nền thương mại ở đó. 





Về mặt quân sự, một sự chiếm đóng hạn hẹp cũng đòi hỏi 
những hy sinh không kém một sự chiếm đóng toàn bộ, trong 
khi đó, những lợi nhuận của chúng ta thì lại càng ngảy càng ít 
đi. Thêm nữa, chúng ta phải bỏ lại các pháo đài Biên Hòa, Bà 
Rịa, Tây Ninh, Gò Công, phải phá đi - vì không thể bỏ lại được 
~ mạng lưới điện tín, mạng lưới bưu chính, phải bỏ lại những 
người bạn của chúng ta cho sự trả thù của quan lại!. Bản hiệp. 
ước mới này buộc chúng ta phải phá hủy tắt cả những gì chúng 
ta đã xây dựng được từ năm năm nay. Mặt khác, chắc chắn rằng 
bản hiệp ước này rồi cũng như các bản khác sẽ bị vi phạm, và 
chúng ta lại phải bắt đầu lại cuộc chiến tranh, nhưng lần này 
thì sẽ không có một người nào. trong, đân chúng dám ủng hộ 
chúng ta nữa và chúng ta sẽ phải chiến đầu trong những điều 
kiện tôi tệ nhất. Từ bỏ sẽ là một trách nhiệm rất nặng nê. Sẽ là 
một sự xâm phạm rất nghiêm trọng đến uy tín của nước Pháp, 
và Hải quân sẽ phải cảm nhận sự xâm phạm này một cách tàn 
nhẫn. Trong tám ngày liền, Hoàng để im lặng. Tương lai của xứ 
Cochinchine đang ở trên một cán cân. 


1 Đây là một lý lẽ sau này cứ được đưa ra mỗi khi đi chiếm cứ một vùng đất 
mà không được chỉnh phủ cho phép. 


"hlps/flelun hoploarg 





Ở Sài Gòn, tất cả mọi thứ đều bị tê liệt. Nhưng ngày 29 
tháng Một năm 1865, chuyến thư đem lại biết bao tin tức mong 
đợi: Chính phủ Hoàng gia từ chối vĩnh viễn đề nghị của phía 
Annam về vần đề chuộc lại ba tỉnh, và vào ngày 10 tháng Mười 
Một, đã quyết định giữ nguyên hiệp ước 1862. Đối với Tự Đức 
thì đây là sự chứng minh rằng, mặt ngoại giao cũng đã thất bại. 


CHIẾN TRANH DU KÍCH TIẾP TỤC 


Có vẻ như cuối cùng rồi cái thuộc địa mới (10) này cũng 
sắp được hưởng một chút yên tĩnh và đi vào việc khai thác 
những nguồn lợi của mình. Quả là những tháng cuối cùng này 
cũng đã đem lại một sự thay đôi gần như cơ bản trạng thái tỉnh 
thần và các điều kiện sinh hoạt trong ba tỉnh. 


Những viên chức của Huế đã tìm mọi cách làm cho. miền 
Đông Cochinchine không thể nào cai trị được, kích động ở 
khắp nơi sự bất mãn, liên tục vận động nhân dân chống lại bằng 
bắt cứ giá nảo, nhưng rồi cuối cùng họ cũng phải nản lòng. Uy 
tín của chính quyên nhà vua bị lung lay một cách nghiêm trọng. 
Từ thuở nào đến giờ nếu các làng mạc vẫn phải tự mình chống 
lại bọn trộm cướp, thì chính phủ có nhiệm vụ phải gạt bỏ những. 
mối nguy hiểm từ bên ngoài tới. Nhưng từ năm năm nay, sự bất 
lực của chính phủ đã quá rõ ràng. Sự cướp bóc càng ngày càng 
hoành hành đã khiến cho các làng mạc càng ngày cảng tìm đến 
sự bảo vệ của người Pháp. Kỳ hào và dân quê thấy răng dường 
như người Pháp có thể | bảo đảm được vững chắc sự an toàn về 
tài sản và con người, nếu họ có thể trông cậy được vào. các làng 
mạc để có thông tin và được giúp đỡ. “Đối với một số đông 
người Annam, chúng ta không còn là những kẻ áp bức và xâm. 
lãng dã man nữa” (11). Sự cấp phát tiền bạc cho những làng 
mạc bị tàn phá, việc trả lương đều đặn cho dân quân, sự tăng 


"hlps/llelun hoploarg 


155 





cường kỷ luật trong quân đội Pháp và việc xóa bỏ dần những 
hành động tàn bạo điền hình của những năm đâu, tắt cả những 
cái đó đã tác động làm nhụt đi sự ngờ vực và ý chí chống đối, 
thậm chí ở một vài nơi còn làm nảy sinh cả tình cảm nữa. 

Trong một bản bố cáo, Định nồi giận khi thầy "thiện cảm 
của dân chúng đã đổi chị .u” ” và người ta càng ngày càng ít giúp. 
đỡ ô ông. Doô ông đòi hỏi công nộp quá nhiều. Ông đã tạo ra cho 
mình rất nhiều kẻ thù riêng. Một trong những người linh của 
ông tên là Tắn, đã đũng cảm chiến đầu ở Kỳ Hòa, bị ông lăng 
mạ, đã chạy sang làm việc cho Pháp. Những cuộc tổ giác cũng 
bắt đầu ngày càng tăng thêm. 

Từ nhiều tháng nay, Định đã bị một vài sỹ quan kiên trì 
theo dõi sát và tróc nã. Hai lần bị dồn vào một nơi, ông vẫn trồn 
thoát, nhưng đến tháng Tám năm 1864, một toán biệt kích do. 
Tấn dẫn đi đã thành công hơn. Bị nhiều làng tố giác, ngày 20 
tháng Tám, ông Định đã bị bao vây và bị giết. Cái chết của vị 
thủ lĩnh cương cường không thể khuất phục được này, mà người 
Pháp đã phải mệnh danh là Abd-el-Kader của xứ Cochinchine, 
đã gây một ấn tượng hết sức sâu sắc trong cả nước. Những tài 
liệu tìm thấy ở tông hành dinh của ông đã cho phép không đầy 
một tháng tiêu điệt được bộ chỉ huy của cuộc ni đậy. Vào cuỗi 
tháng Mười Hai năm 1864, miền Đông Cochinchine coi như đã 
thực sự được bình định. 

Sau thất bại về ngoại giao, Triều đình Huế lúc đó bị bắt 
buộc phải khuất phục. Dù đã thám nhuần những thành kiến của 
tầng lớp các nhà nho, nhưng chính phủ cũng không nhận thức 
được một cách chính xác trạng thái tinh thần trong nông thôn. 
Lễ ra họ phải rút ra được những bài học từ sự đẻ nát này và 
sự kết thúc cuộc nổi ậy. Lẽ ra họ cũng phải tính đến việc là, 
người Pháp, sau khi đã thiết lập một sở nội vụ ở Sài Gòn vào 








"hlps/Ölelun hoploarg 





tháng Mười Một, bây giờ nắm trong tay việc cai trị trực tiếp ba 
tỉnh và có thê bẻ gãy mọi cuộc nôi dậy mới nhanh chóng hơn 
trước nhiều. 

Tự Đức dường như ý thức được những lỗi lầm đã mắc 
phải. Ông tỏ rõ sự bắt mãn đối với các vị cô vẫn đã làm cho ông, 
bác bỏ các đề nghị của Aubaret. Ông có vẻ có thái độ tốt hơn. 

Thực sự ra, năm 1865 đã qua đi một cách yên tĩnh!. Tuy 
rằng một vài nhóm “quân nỗi loạn” vẫn còn tồn tại ở Đồng 
Tháp Mười, một vài đám lưu manh, từ An Giang tới vẫn còn 
thỉnh thoảng tấn công vào các làng mạc ở dọc sông Mêkông, 
nhưng nói chung tình hình ở mọi nơi là yên tĩnh. 

Lần này, những khó khăn lại từ Cao Miên tới... Những 
cuộc nồi loạn, ít nhiều được Xiêm khuyến khích, đã nô ra ít lâu 
sau khi hiệp ước về bảo hộ được ký kết vào tháng Tám năm 
1863 giữa nhà vua Ronodom và một đại điện của đô đốc de La 
Grandière. 











Đầu năm 1866, mặc dầu có sự có mặt ở Vĩnh Long của 
Phan Thanh Giản (ông được tái xác định ngày 20 tháng Một 
làm kinh lược ba tỉnh tây), mặc dù có những ý kiến phát 
biểu với các vị tông đốc các tỉnh Annam, “nhưng những hoạt 
động của “quân phiến loạn" ở Đồng Tháp Mười cảng ngày 
càng táo bạo. Họ đã máy lần tấn công những đồn lẻ trong tỉnh 
Mỹ Tho. Đầu tháng Ba, họ tung ra một bố cáo kêu gọi dân 
chúng cầm vũ khí và hứa có sự hỗ trợ của nước Nhật chồng lại 
nước Pháp. Ở Cochinchine, nước Nhật được coi là một cường 
quốc quân sự rất đáng sợ, và những người phiến loạn được tin 
có một phái đoàn Nhật, lần đầu tiên sang Âu châu, đã đi qua 
Sài Gòn vào ngày 25 tháng Hai năm 1866. trên một chiếc tàu 





1 Đầu năm 1865, Tự Đức có gửi một thông điệp tới tổng thống Mỹ Abraham 
Lincoln 


"lps/flelun hoploarg 


157 





chở khách của Pháp. Có lề qua Triều đình Huế, họ cũng có 
biết những chuyện xích mích khó khăn giữa một số hoàng thân 
Nhật Bản và các hạm đội Âu châu, nên họ đặt một vài hy vọng 
vào một sự đánh lạc mục tiêu xa xôi sau này (12)”. 

Sự bắt ồn lan rộng. “quân phiến loạn” bây giờ tấn công 
cả những đồn Pháp ở vùng Sài Gòn, thọc sâu vào cả đến cửa 
ngõ của Chợ Lớn và tìm thấy ở đây, trong đám dân nghèo, 
những người phụ tá và đồng lõa. Vào tháng Bảy, một trận tắn 
công thắng lợi vào Củ Chỉ, do con trai của ông Định chỉ huy 
400 người, đã gây nên một sự tín tưởng, đến mức họ tiến thẳng 
đến tận Sài Gòn. Sự báo động ở đây nghiêm trọng đến mức 
người ta đã phải phát vũ khí cho cả những người bệnh trong 
nhà thương. Ở tất cả mọi nơi, chiến tranh du kích đều tăng 
cường độ. Các làng mạc, gần như bao giờ cũng được cấp cứu 
quá chậm, bắt đầu quay về với các nhà yêu nước. Kết quả của 
bốn năm nỗ lực của Pháp cứ tan biến dần dẫn. 


SỨC ÉP CỦA ĐÔ ĐÓC DE LA GRANDIÈERE 


Tình trạng nguy hiểm này không thể kéo dài mà không 
đe dọa toàn bộ vị trí của Pháp. Sài Gòn phải trần an đân chúng 
và phải không những đánh lui những cuộc tắn công mà còn 
làm cho những cuộc tấn công này không thể thực hiện được 
trong tương lai. Những chiến dịch tảo thanh mới lại được thúc 
đây. Bắt kế có một khi hậu nóng như thiêu, sình lầy, đỉa, muỗi, 
Đồng Tháp Mười đã bị các nhóm cơ động ''càn quét” một cách 
có hệ thống. Các băng phiến loạn bị phản tán nhưng rất hiếm 
khi bị tiêu diệt, có những thủ lĩnh bị giết, nhưng cũng có những 
người khác trốn thoát. Đến tháng Tám, cuộc. nổi dậy bị đè bẹp 
ở Tây Ninh, nhiều hang ỗ và kho vũ khí bị triệt phá. Nhưng 
những người nỗi dậy đã tìm thấy nơi ân náu ở Cao Miên. 





"Hlps/Nlelun hoploarg 





Dường như các tình miền Tây vẫn là trung tâm của mọi 
sự bạo loạn, nơi mà tất cả những “người phiến loạn” đến nhận 
chỉ thị và được tiếp tế. Các quan chức ở những tỉnh này làm 
ngơ trước một loạt liên tục các cuộc tắn công, và đẻ mặc cho 
phát sinh ở vùng biên giới một tâm trạng ác cảm và căm thù 
đến mức chính quyền Pháp không thể nào còn chấp nhận được 
nữa một sự ở gần nguy hiêm như vậy. 


Đô đốc de La Grandière đã có cho ông Phan Thanh Giản 
biết rằng ba tỉnh miền Tây rồi cũng sẽ là của Pháp, vì chính 
quyền ở Huế, do quá dung túng đối với những người nôi dậy, 
nên đã làm cho việc thôn tính này là không thê tránh khỏi. Phan 
Thanh Giản căi lại là ông rất có thiện chí. Ông cũng đã cách 
chức cả nhiều vị quan ở tỉnh An Giang. 

Ở Sài Gòn, tâm trạng chung lả phải bằng mọi cách kết 
thúc tình trạng này. Tuy nhiên, trước khi sử dụng đến vũ lực, de 
La Grandière muôn tìm kiếm tắt cả mọi khả năng hòa giải với 
Huế, cố gắng giải quyết vấn đề một cách thân thiệt Giám đốc 
Sở Nội Vụ Paulin Vial được cử ra Huế để đề nghị Ví ¡ Vua Tự 
Đức nhường lại ba tỉnh miễn Tây lấy một sự đèn bù công, bằng. 


Vial đến Hị vào ngày I6 tháng Mười năm 1866. Ngay 
tức khắc, ông biết rằng Triều đình Huế đang ở trong một tỉnh 
trạng khủng hoảng. 








“Một tháng trước đó, một phe phái có thế lực và cuồng 
tín, thù địch với những người ngoại quốc đã muốn hạ bệ Tự 
Đức, họ coi ông là đã có tội liên hệ quá thân thiện với một 
cường quốc Âu châu. Phe phái nảy được sự ủng hộ của các 
quan và các công chức đã bị cách chức sau những. thất bại trong 
cuộc chiến chống Pháp, và bởi những vị chỉ huy quân sự vừa 
thắng được các cuộc nôi loạn ở Tonkin'. Những người mưu 





1 Những chiến dịch chống Lẻ Phụng đã được tiến hành một cách nghiệt ngã. 
Bị tróc nã, ông ta đã phải trốn đi ẩn náu ngoài biển trên những chiếc thuyền 


"Hlps/lelun hoploarg 


159 





phản đã muốn thay Tự Đức bằng chính người cháu ruột của 
ông. Họ đã dự định vào ngày 16 tháng Tám, với sự tiếp tay của 
hàng trăm thợ thuyền đang xây lăng tâm của nhà vua, chiếm 
lấy hoàng cung, đánh đồ Tự Đức và tôn người cháu ông Đỉnh 
Đạo, con trai của Hồng Bảo lên làm vua (13). 





Âm mưu phản loạn vừa bị thất bại và một không khí căng. 
thắng đang bao trùm lên Huế. Triều đình của Tự Đức không 
muốn thương thuyết trên những cơ sở do Sài Gòn đưa ra và đề 
nghị hãy chờ đợi. Đến tháng Mười Hai, ông cho biết là Phan 
Thanh Giản đã được ủy nhiệm hành mọi thương lượng liên 
quan đến tình hình ở các tỉnh miền Tây. Tuy vậy, đến tháng Hai 
năm 1§67, một phái đoàn mới lại được cử ra Huế để yêu cầu 
một lần nữa sự nhượng đứt ba tỉnh miền Tây. Phái đoàn này 
đã bị từ chối thăng thừng. Triều đình Huế còn đưa ra một đề 
nghị mới chuộc lại ba tỉnh miễn Đông, lấy cớ dân chúng ở đó. 
thương tiếc vị vua của họ. 





Sài Gòn thấy cần phải hành động ngay không thể chậm 
trễ được nữa, nhất là khi thấy các quan 4 ở ba tỉnh miền Tây 
đang có những sự ( chuẩn bị rõ ràng để tiếp tục lại cuộc chiến 
tranh có vẻ như sắp nô ra. Chính phủ. bên chính quốc, cứ do 
dự mãi về đường lỗi phải theo, lại lo lắng Về sự chống đối của 
dư luận, đến bây giờ mới quyết định. Vị Bộ trưởng Hải quân 
vừa mới thay Chasseloup-Laubat vào ngày ` 19 tháng Một năm 
1867 là đô đốc Rigault de Genouilly. Tuy rằng chủ trương giữ 
Cochinchine, nhưng ông vẫn muốn nương nhẹ đối với Huế và 
tránh việc dùng vũ lực. Đê thắng được phái lập ở Hội Đồng 
Bộ Trưởng, ông cử người sỹ quan tùy tùng của ông là trung úy 








buồm của bọn cướp bể vốn là những đồng minh của ông. Với sự giúp đỡ của 
chúng, ông đã định đổ bộ ngay vào Huế, nhưng bị một cơn bão đẩy lùi ra 
khơi, cuối cùng ông đã bị bắt và bị hành hình một cách khủng khiếp (1865). 


"hlps/flelun hoploerg 


160 








hải quân Varannes đi Sài Gòn kiểm tra ¡ tình hình. Báo cáo 
thuận lợi của ông này đã đưa chính phủ đến chỗ cho phép mở. 
chiên dịch (14). 


ÔNG PHAN THANH GIẢN TỰ SÁT 


Đô đốc đe La Grandière chờ đợi thời điểm mà dân chúng 
chấp nhận sự chiếm đóng như một cuộc giải phóng. Những sự 
chuẩn bị của ông cho nên cai trị cũng như cho các chiến dịch, 
được tiến hành một cách tỷ mỹ đến kỳ lạ, và trong một sự bí 
mật tuyệt đối. 

Chiến dịch được mở màn ngảy 19 tháng Sáu, vào giữa 
mùa mưa. Trong đêm tối, các lực lượng Pháp bao vây Vĩnh 
Long mà không ai hay bỉ Đến sáng, Phan Thanh Giảm đột 
ngột nhận được đòi hỏi phải nộp thành phó và ba tỉnh. Các điều 
kiện là “trong danh dự”. Người Annam được giữ lại các súng, 
thần công và cờ của họ, còn các quan nào chịu phục vụ những 
người chủ mới sẽ được giữ nguyên phẩm trật và lương bồng. 
Dân chúng thì sẽ được yên ôn. La Grandiẻre tung ra cho họ một 
bản thông báo, cũng lại là một văn bản điển hình khác của giai 
đoạn thuộc địa (15). 

Mặc dù không ngừng đấu tranh kiên quyết chống ảnh 
hưởng của Pháp, nhưng Phan Thanh Giản cũng đã làm tất cả 
những gì có thê được đề thuyết phục đồng bào của ông tránh 
mọi khiêu khích có thê tạo cho Sài Gòn cái cớ đề tiến hành các 
cuộc chỉnh phục mới. Từ mấy năm nay, ông đã nhận biết được 
sự hơn hắn về vật chất của Pháp và đã có gắng tìm cách tránh 
tai họa xảy ra. Ông biết rằng mọi sự chống lại bây giờ là vô 
ích và chỉ kéo đài thêm những bắt hạnh và lầm than của nhân 
dân. Ngày 20 tháng Sáu, ông chấp nhận những điều kiện của 
Pháp. Sau đó ông nói với người Annam, mà một số đã hoan hô 











"lps/flelun hoploarg 


161 





người Pháp. Ông nói rằng mặc dầu có sự kiện này, hai nước sẽ 
vẫn là anh em (trong nguyên bản viết anh em bằng tiếng Việt) 
và trong tương lai sẽ không có gì bẻ gãy được sự liên hợp này. 

Trở về nhà, Phan Thanh Giản viết các chỉ thị cho tông 
đốc Châu Đốc và Hà Tiên, thông tin cho các vị này biết về sự 
đầu hàng của Vĩnh Long, về những lời hứa của Pháp, nhưng 
không nói đến chuyện là ai muốn phục vụ nước Pháp sẽ giữ 
được những chức vụ của mình. Ông kết thúc bằng việc yêu cầu 
họ hãy khuyên dân chúng giữ bình tĩnh *vì lệnh nổi dậy vẫn 
chưa được ban ra”. 

Đại tá Reboul, chỉ huy cao cắp của quân đội và được ủy 
nhiệm chỉ huy ba tỉnh, đã hành động rất nhanh chóng. Với hạm 
đội nhỏ những chiếc pháo thuyền, ông chiếm Châu Đốc, trung 
tâm của sự kháng chiến ở miền Tây vào ngày 21, và ngày 24 
thì chiếm Hà Tiên. 

Trong vòng một tuần lễ, cả ba tỉnh đều bị chiếm đóng, 
không gặp một sự chống đối nào ngoài sự phản kháng của 
những nhóm nhà nho cao cấp và một vài vị quan trẻ của 
Bắc. Sự cai trị, được chuân bị từ lâu, tức khắc được thiệt lập 
ngay. Các báo cáo của Pháp. ghí lại rằng ở khắp mọi nơi chỉ 
thấy có sự bỏ bê công việc và mắt trật tự. Quan lại chỉ bận rộn 
lo lắng chiến đấu, đã “không chú ý gì đến thương mại và nông 
nghiệp”, và dân chúng quá mệt mỏi vì bị cướp bóc hoành hành, 
bị chính quyền vét tiền, bắt lính, đã đi đến chỗ mong mỏi khát 
khao sự kết thúc của một chế độ từ năm năm nay đã tỏ ra không 
hoàn thành được nhiệm vụ của mình nữa. Ngày 25 tháng Sáu, 
đô đốc de La Grandiẻre tuyên bó sự sáp nhập ba tỉnh miền Tây 
vào xử Cochinchine thuộc Pháp. 

Thái độ của Phan Thanh Giản đã bị các đại thần chỉ trích 
gay gắt. Trước những cuộc tấn công vào danh dự của ông như 

















"Hlps/Nlelun hoploarg 


162 





vậy, ngày mùng 3 tháng Bảy, vị kinh lược họp toàn thể gia đình 
lại. Sau khi đã long trọng khuyên bảo các con ông không được 
ra làm việc cho Pháp, hãy rút về sống yên Ôn trong làng quê, 
nhưng hãy nuôi dạy các con của họ như người Pháp đã làm, 
ông tự đầu độc mình bằng thuốc phiện. Một bác sỹ Pháp, được 
cấp tốc gọi đến, nhưng chỉ có thê kéo đải được cơn hấp hối của 
ông. Ngày 5 tháng Bảy, Phan Thanh Giản tắt nghỉ ở tuổi 77, 
sau cả một đời hoàn toàn dành đề phụng sự nhà vua, với một 
nhân cách đáng lấy làm gương sáng. Đám tang của ông được 
cử hành với những nghỉ lễ danh dự của quân sự. 

Trong các thư từ của ông, Phan Thanh Giản rất khen ngợi 
đô đốc Bonard. Ông đã thực sự kết thân với đô đốc, là người 
cũng có mặt ở Paris khi phái đoàn Annam tới đó. Phái đoàn đã 
trông cậy vào đô đốc để có được một giải pháp thuận lợi. Chính 
phủ Annam vẫn tin rằng việc giữ lại thuộc địa là ý muốn của 
một đảng phái chính trị mà người đại diện ở Cochinchine là đô 
đốc de La Grandière (Vial). 

“Ông đã có những mối liên hệ thường xuyên và hoàn 
toàn thân mật với ông de La Grandière và ông Vial. Đã nhiều 
lần, ông nói với các ông này là ông tin chắc rằng cách cai trị 
của họ đã làm cho vua Annam mắt đi những trái tìm của người 
dân xứ Cochinchine. Ông đã cô gắng chống lại sự nghiệp của 
họ bằng mọi cách có thể, nhưng ông không thể nảo giấu họ sự 
nản lòng của ông. Tuy rằng vì bồn phận, ông phải làm theo mọi 
chỉ thị của chính phủ của ông, nhưng ông cảm thấy rằng cuỗi 
cùng rồi xứ Annam cũng phải chịu sự đô hộ của Pháp và một 
ngày nào đó, những đứa cháu của ông có thể làm việc với nước 
Pháp trong danh dự. 

Ông đã hy sinh mình cho những truyền thống của đất 
nước với sự tin tưởng sâu sắc là tên tuổi của ông sẽ được tôn 


"hlps/llelun hoploarg 


163 





kính như của một người đã góp phần cứu văn những lợi ích và 
những sự tỉn tưởng của nòi giống của ông”. 

Cha Legrand đe la Liraye, nhà phiên dịch chính thức, đưa 
tin về cái chết của ông Giản ra Huế. Tin này đã gây ra những sự 
lo ngại sâu | sắc, và một sự bất bình gay gắt. Các vị quan ở miền 
Nam trở về Huế đều bị cách chức, và tên tuổi của Phan Thanh 
Giản bị chính thức phi báng. Do đó, bôn phận hiếu đễ đã buộc 
những người con của ông phải phục hỏi lại danh dự cho cha, và 
làm tất cả mọi chuyện đề sửa chữa lại tai họa đã gây ra. 

Như vậy chưa phải là đã có hòa bình. Ngay từ tháng Tám 
năm 1867, do những sự tố giác, người ta biết răng những người 
con trai của ông Giản, rất được dân chúng trong xứ tin yêu, 
đang sắp sửa động viên nhân dân nỗi dậy. Quả là ngay từ đầu 
tháng Chín, các cuộc bạo. động đã nô ra. Những người nổi loạn 
họp thành từng toán từ 50 đến 300 người, hành động riêng rẽ 
nhưng rất sắc bén * "chứng tỏ những dân quân được đào. tạo 
trong các tỉnh cũ là rất vững vàng (16)". Nhưng sự thiếu phối 
hợp giữa các vị thủ lĩnh làm cho sự đàn áp được dễ dàng. Trung 
tâm của cuộc kháng chiến được chuyển xuống phía nam, vào 
vùng Bến Tre. Các toán quân bị những đội quân cơ động tróc 
nã qua rừng, qua ruộng, qua các đầm lây, cuối cùng bị đây lui 
dần dẫn vào những vùng hẻo lánh đầy cỏ lác và nước đọng ở 
chân dãy núi Thất Sơn. Nhiễu người phiến loạn bị bắt, một 
số bị đày ra Côn Đảo, một số khác được thả ra để mang bản 
tuyên bố của Phan Thanh Giản đến cho những đồng bào của 
họ. Nhưng những người con trai của ông Giản tuyên bố là họ 
sẽ tiếp tục chiến đầu cho đến khi nào quân Pháp bị đuôi ra khỏi 
đất nước. Đến tháng Mười Hai năm 1867, cuộc nổi dậy được 
coi như đã kết thúc. Ngay từ ngày 13 tháng Tám, Napoléon III 
đã cho đô đốc de La Grandière được toàn quyền thương thuyết 
một bản hiệp định mới. 


"hlps/flelun hoploarg 


164 





VUA TỰ ĐỨC KHÔNG CAM CHỊU 


Vua Tự Đức rất bức xúc. Trong vương quốc, tại họa xảy 
ra dồn dập: chỗ này hạn hán, chỗ kia bão lụt, rồi chiến tranh 
và thất trận. Mới 47 tuổi, mà tóc đã bạc hết, trông ông như một 
ông già, bị bao vây tắn công bởi biết bao điều lo nghĩ, biết bao 
điều hối tiếc, ân hận đã không xứng đáng với tổ tiên. Ông công. 
nhận là đã “giao phó công việc cho những kẻ bắt lực”. Kêu gọi 
nhân dân đoàn kết lại t phù hộ cho ông, và mong 
đợi những người tài giỏi có thê hiện kế cho ô ông (ngày 9 tháng 
Mười năm 1867). 

Trong một đạo “dụ” ngày 22 tháng Mười năm 1867, ông 
lại tự buộc tội mình: '°Việc mất sáu tỉnh là do Trẫm không biết 
tiên liệu trước. Trẫm tự trách mình một cách cay đẳng là đã 
lựa chọn những người lẽ ra không nên dùng”. Ông khiên trách 
không phân biệt cả Nguyễn Tri Phương, Tôn Thất Hiệp (là 
người chỉ huy Kỳ Hòa sau khi Sài Gòn thất thủ) và nhất là Phan 
Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp, Phạm Phú Thứ và các tông đốc 
ở miền Nam đã quá nhu nhược. Ông lăng nhục tất cả những 
người nào đã nhượng bộ (17). Ngay từ cuối năm 1867, Tự Đức 
lại kêu gọi dân chúng chuân bị cho một cuộc. tổng khởi nghĩa 
đề đánh đuôi quân Pháp, và hy vọng sẽ có sự giúp đỡ của nước 
ngoài. Tuy nhiên, nếu người Pháp có bắt được những lệnh ban 
ra cho các quan chức theo hướng đó, thì họ cũng lại được biết 
viên tổng đốc ở Bình Thuận cho rằng nều ủng hộ những người 
hoạt động bí mật trong các khu vực chiếm đóng của Pháp thì 
sẽ là một điều đại đột và nguy hiểm. Theo. ông ta, những sự 
manh động này sẽ lại chỉ có hại cho nhân dân Annam, và trong 
những điều kiện như vậy, thì tốt hơn hết là không nên hành động 
gì cả. Thực sự ra vào năm 1868 một phong trào nỗi dậy ở vùng 
Thượng Sông Bé đã nhanh chóng bị khống chế. Đô đốc Ohier, 

















"lps/llelun hoploarg 


165 





có chứng cớ là phong trào này đã được Huế “làm tham vấn”, nên 
đã kháng nghị, và Vua Tự Đức, công nhận sự kháng nghị này 
là chính đáng, tuyên bó đã cho hành hình những người tô chức 
cuộc khởi nghĩa. 

Ý thức được sự yếu kém của mình, Tự Đức lại tìm cách 
sửa chữa các sai lầm bằng con đường. ngoại giao. Vào tháng Một 
năm 1868, nhà vua cử vào Sài Gòn một phái đoàn do quan Phó 
ngự sử kiêm Thượng thư Bộ Công Trần Tiển Thành dẫn đầu 
đê thương. thuyết về những cơ sở cho một hiệp ước mới. Phái 
đoàn này không được toàn quyền hành động, và chỉ được thăm 
dò thôi. Khi có điều kiện, một phái đoàn khác sẽ đi sang Pháp 
thương thuyết. Lần này ở Sải Gòn, người Pháp đưa cả những 
quan chức cao cấp Annam đã phục tùng vào bên phía họ để tham 
gia thảo luận. Người phiên dịch là Huỳnh Công Tấn, phó của 
Trương Định, người đã bị hắn 





Đầy cay đắng, các phái viên Annam, nêu lên chủ yếu vấn 
đề ba tỉnh, nhưng mở rộng ra thành sáu tỉnh. Ông Thành nhắn 
mạnh: 

*#Đây là một lời cầu xin mà chính phủ Huế chuyên đến ngài 
đô đốc — thống đốc (La Grandière). Chúng tôi biết rằng Pháp là 
một nước mạnh và hùng cường. Chúng tôi hiểu rằng tất cả sự 
chống lại của chúng tôi là điên rồ. Chúng tôi chỉ xin đô đóc hãy 
chấp thuận cho chúng tôi một sự đền bù về những tai hại mà 
người ta vừa gây ra cho chúng tôi, để chúng tôi khỏi trở thành 
một trò cười cho tất cả các quốc gia, và đê người ta khỏi dị nghị 
là sau hiệp ước 1862, người ta đã lấy thêm của chúng tôi ba tỉnh, 
mà chẳng chấp thuận cho chúng tôi một sự đền bù nảo”. (19) 





Nhắn mạnh rằng nhà vua là cha của thần dân, phái đoàn 
xin nước Pháp, trong sáu tỉnh hãy chỉ chiếm đóng một vải điểm 
bằng quân sự, và trả lại sự cai trị cho các quan Annam. Người 


"Hlps/flelun hoploerg 


166 





Pháp sẽ quy định các mức thuế, và các quan Annam sẽ thu 
những thuế này. Người Pháp chỉ phải chỉ thị cho một số nhỏ 
các quan. Ngoài ra phái đoàn còn để nghị xóa bỏ hoàn toàn 
số tiền bồi thường chiến tranh còn nợ lại, lấy lý là năm 1863, 
Bộ trưởng ngoại giao Drouin de Lhuys đã bảo đảm rải lg nước 
Pháp sẽ trả giá một cái gì đó đề trao đôi lấy các tỉnh miền Tây. 





Đô đốc de La Grandière bác bỏ toàn bộ tất cả các yêu 
cầu của phía Annam. Ông nói, nước Pháp không tìm kiếm ở 
Cochinchine những lời lãi bằng tiền bạc (Nước Pháp phải chỉ 
ra gấp 5 lần số thu lại được) *Nước Pháp muốn đưa chính SỰ 
văn mỉnh và các thể chế vào cho dân chúng trong sáu tỉnh để 
làm tăng thêm sự sung túc của họ”. Không thẻ đề cho các quan 
trở lại, và trong xứ này lại có hai chính quyền khác nhau cùng 
đồng thời cai trị. Vả lại, trong hệ thống của Pháp cũng đã có 
các quan cai trị Annam. La Grandière đồng ý giảm 50% món 
nợ của Annam, nhưng bác bỏ mọi sự trao đôi. 





Ngày 26 tháng Một năm 1868, ông xác định là ông không 
có gì để trách cứ các quan trong ba tỉnh miền Tây là có sự tham 
gia trực tiếp vào cuộc nổi loạn nhưng chỉ trách cứ là đã dung 
túng, hay ít nhất cũng không bao giờ chịu trần áp cho đủ mạnh 
những mưu toan của những người nỗi loạn. Vì thế ông phải 
hành động để loại bỏ nguyên nhân ban đầu của chiến tranh và 
sự hỗn loạn. Trần Tiển Thành trả lời ông rằng ở Huế người ta 
biết là không thẻ nào giữ được ba tỉnh miền Tây, vì những tỉnh 
này cần thiết cho nước Pháp trong việc canh chừng xứ Cao 
Miên. Bây giờ là chuyện đã rồi. nhưng chính phủ Annam muốn 
phải có một sự đền bù. 

Ông Thảnh yêu cầu ít nhất là sự trả lại các tỉnh Gia Định 
và Biên Hòa (vì ở đó có các lãng tâm của nhà vua). Như thế 
sông Đông Nai sẽ là một biên giới tự nhiên. 


"lps/flelun hoploarg 


167 





La Grandière lại từ chối: Biên giới tự nhiên và chiến lược 
của tỉnh Bình Thuận đủ bảo đảm hòa bình. Ông muốn trấn an 
Huế. Nước Pháp sẽ chỉ giữ những nơi chiếm đóng hiện nay 
thôi. (20) 

Thế là người Annam từ chối việc mở cửa các hải cảng 
Balat, Tourane và Quảng Nam, lấy lý do là những người ngoại 
quốc đến đó sẽ gây rồi loạn. Họ cũng từ chói đề nghị của Pháp 
về việc bảo. vệ vương triều và sự giúp đỡ của hải quân Pháp 
trong việc chống lại bọn cướp l biên người Trung Hoa. Nhưng 
Triều đình Huế dù sao. cũng vẫn mong muốn được trông cậy 
vào sự giúp đỡ của nước Pháp ở trong nội địa cũng như ở bên 
ngoài nước. Cuộc thảo luận như thế là bề tắc. 

Thực ra, ông Thành đã biết từ trước là hai đề nghị của 
ông sẽ không được chấp nhận. Ông phải tuân theo các lệnh 
của bề trên, nhưng chính bản thân hoàng đề cũng không có ảo 
tưởng về việc này. Nhà vua chỉ mong có được một sự. đền bù 
nào đó, dù nhỏ thôi bằng bắt cứ cái gì đó cũng được, để khỏi 
bị bẽ mặt. 





Ở Huế, người ta cảm thấy cay đẳng. Tuy vậy, ngảy 31 
tháng Ba năm 1868, Đức ông Gauthier, Giám mục Huế thông 
báo cho Hội Truyền Giáo Nước Ngoài, là Vua Tự Đức rất chú 
ý đến việc thiết lập ở Huế một trường Khoa Học (một đề nghị 
của Pháp) và trong năm nay các máy móc sẽ được chở đến Sài 
Gòn. Mặt khác nhà nuôi trẻ mồ côi do Đức ông Sohier lập ra 
năm 1867 ở kinh thành có kết quả tốt, và ngay cả con của các 
hoàng thân cũng đến đó đề xin chữa bệnh và học tập. Những 
quan hệ Pháp ~ Annam như vậy có vẻ là rất đứng đắn (21). Tuy 
nhiên ở Tonkin, việc sáp nhập miễn Tây của Cochinchine đã 
gây ra một sự phản đối dữ đội của các quan chức và các nhà 
nho, thấy cần thiết phải chuẩn bị để chống lại những hoạt động 





"lps/Nlelun hoploarg 


168 





của Pháp có thê xảy ra ở Tonkin. Những người Thiên chúa 
giáo bị nghỉ ngờ là có thông đồng với người Pháp lại bị đe dọa, 
và ngay ở Cochinchine, cuộc tấn công đồn Rạch Giá ngày 16 
tháng Sáu năm 1868 với sự thảm sát những người Thiên chúa 
giáo, chứng tỏ là sự bình định chưa phải đã hoàn toàn. 

Sau năm năm giữ chức vụ và hoạt động đã ảnh hưởng sâu 
sắc đến đời sống ở Cochinchine, đô đốc de La Grandière xin 
trở về Pháp. Tháng Tư năm 1869, Paris bổ nhiệm đô đốc Ohier 
sang thay thế ông. Napoléon II trao cho Ohier toàn quyền đề 
thương thuyết một hiệp ước mới với Huế. Thực ra, từ tháng Ba 
năm 1868, Triều đình Huế vẫn chờ đợi phúc đáp của Paris về 
đề nghị đền bù đã đưa ra cho La Grandière. 

Mãi đến tận tháng Mười Hai năm 1869, Tự Đức mới nhận 
được phúc đáp của Napoléon III về những đề nghị của ông, và 
ngày 30 tháng Mười Hai ông đã hồi đáp, nêu lên “hai vương. 
quốc anh em chúng ta”. Sau khi đã nhắc lại lịch sử của những 
quan hệ Pháp - Annam và tiếc rằng đô đốc de La Grandiẻre 
ại mọi sự trao đổi ông đã đề nghị xin trả lại các tỉnh 
và xin nộp thêm một triệu đô la nữa. Ông vạch ra rằng đất 
Cochinchine không có nghĩa lý gì đối với nước Pháp, trong khi 
đó nó là lẽ sống còn của nước Annam (23). Nhưng vào cuối 
tháng Mười Hai năm 1869, Ohier rời khỏi Sài Gòn, và được bá 
tước Cornulier — Lucinière thay thế làm thông đốc tạm quyền, 
chỉ huy các lực lượng hải quân ở Trung Hoa và Nhật Bản. 








Tự Đức lại đề nghị với viên thống đốc mới sự trao đôi: 
Ông chấp nhận nhường cho nước Pháp ba tỉnh miền Tây, để lấy 
lại ba tỉnh miền Đông mà ông rất thiết tha mong muốn, hay ít 
nhất cũng trả lại cho ông tỉnh Biên Hòa. 

Lời phúc đáp của Napoléon III vào ngày 6 tháng Tư 
năm 1870 vẫn là không chấp nhận. Hoàng đề của người Pháp 


"lps/flelun hoploarg 


169 








tuy gọi Tự Đức là “Bạn tốt và rất thân thiết”. nhưng từ chối 
không trả lại tỉnh Biên Hòa, và cũng từ chối không xóa hơn 
một nửa số nợ mà nước Annam còn phải trả (24). Hoàn cảnh 
của những người Thiên chúa giáo lại trở nên đáng lo ngại trong. 
một số vùng, và ngày 14 tháng Tư năm 1870, đô đốc Cornulier 
~ Lueinière viết công văn cho Bộ trưởng Ngoại giao ở Huế về 
việc những người Thiên chúa giáo bị quấy rồi: 

*Tôi biết rằng sự rối loạn đó chỉ là do một số phần tử ngỗ 
nghịch gây ra, nhưng chính phủ của nhà vua phải bắt chúng 
không được tác hại. Nếu ngài để mắt xem lại dịch Sử của các 
ngài, thì ngài sẽ thấy ngay rằng việc các cố vấn thúc đây nhà 
vua truy bức tôn giáo đã nguy hại biết là chừng nào” (25). 








Ngày 4 tháng Năm, đô đốc cũng nhận được ủy quyền 
toàn quyền đẻ thương thuyết với Huế. Cũng vào ngày này, 
Napoléon III lại viết thư cho Tự Đức: 

“Bạn tốt và rất thân thiết, 

“Chúng tôi đã nhận được bức thư của ngài viết cho chúng 
tôi ngày 30 tháng Mười Hai, và chúng tôi xin cám ơn ngài về 
những lời chúc mừng của ngài cho sự thịnh vượng của chúng 
tôi, và cho sự tiếp tục tình bạn tốt đẹp đã có giữa chúng, ta. 
Cũng như Bệ hạ, chúng tôi tin rằng phương cách tốt nhất đẻ 
giữ gìn được tình bạn này là giải thích với một sự chân thành 
hoàn toàn về những vấn đề mà cả hai vương quốc chúng ta đều 
quan tâm. Năm ngoái, chúng tôi đã ủy nhiệm cho ông đô đốc 
Ohier thông báo cho chính phủ của Bệ hạ những sự dàn xếp 
mà chúng tôi nghĩ là công bằng đề đền bủ sự chiếm lĩnh ba tỉnh 
Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên, mà vị thống đốc tiền nhiệm, 
đô đốc de La Grandière, bắt buộc phải chiếm đóng đề chấm 
dứt các hoạt động nguy hiểm cho sự an toàn của thuộc địa của 
chúng tôi. Đô đốc Cornulier — Lueinière được ủy nhiệm để - 


"hlps/flelun hoploarg 


170 





cùng với các quan Thượng thư của Bệ hạ những cuộc thương. 
thuyết đã được bất đầu với ông Ohier. Chúng tôi không nghĩ 
rằng có gì phải thay đổi trong bản dự thảo của hiệp ước. Nó 
đã được soạn thảo một cách có suy nghĩ kỹ và chúng tôi thấy 
nó hợp với lẽ công bằng. Nó giảm đi cho chính phủ của Bệ hạ 
phân nửa những gì còn phải trả đề bồi thường chiến tranh như 
quy định năm 1862, chúng tôi không thê đi quá tÌ é được nữa. 
Còn việc từ bỏ tỉnh Biên Hòa, thì Bệ hạ sẽ hiểu ra một cách 
dễ dàng là chúng tôi không thể nào chấp nhận được vì lại phải 
Xây dựng ở phía đó một đường phân biên giới mới, hình thành 
ra một nguôn rôi loạn mới. Chúng tôi rất tiếc là về các điểm 
này, chúng tôi không thê đáp ứng được những mong muốn của 
Bệ hạ, nhưng Bệ hạ cũng sẽ nhận ra rằng trong các điều khoản 
khác của hiệp ước, chúng tôi đã cô găng thể hiện sự thiện chí 
và sự ân cần của chúng tôi đối với những quyền lợi của Bệ hạ. 











"Chúng tôi xin Bệ hạ hãy tỉn chắc vào sự chân thành của 
những tình cảm trong tâm hôn chúng tôi đôi với Bệ hạ. Đên 
đây, tôi cầu xin Đức Thượng Đề ban cho Bệ hạ mọi sự tốt lành. 

*Viết ở Cung Điện Tuileries của chúng tôi, ngày 4 tháng 
Năm năm 1870. 

“Bạn của ngài, Napoléon (26). 





XỨ ALSACE HAY LÀ XỨ COCHINCHINE? 


Đầu tháng Tám, trước khi biết rằng chiến tranh đã nỗ 
ra giữa nước Pháp và nước Phô, Tự Đức đã trả lời là nhà vua 
không chấp nhận thương thuyết trên những cơ sở trình bày 
trong bức thư ngày 4 tháng Năm, các cuộc hội đàm không được 
tiếp tục hơn nữa. 

Vào ngày Š tháng Tám, ở Sải Gòn người ta nhận được 
tin về việc tuyên chiến. Đô đốc Cornulier — Lucinière lập tức 


"lps/lielun hoploarg 


171 





cho giám sát các nhà của người Đức ở Sài Gòn. Ngày 25 tháng 
Chín ở Sài Gòn, người ta biết tin chế độ quân chú đã bị hủy bỏ, 
nhưng đô đốc - thống đốc, đợi sự xác định chính thức thông tin 
này đề tuyên bố trong thuộc địa vào ngày 20 tháng Mười, chế 
độ Cộng hòa ở nước Pháp. 





Có những tin đồn xuất phát từ Bangkok, nêu lên vấn đề 
có thể xứ Cochinchine sẽ phải nhượng cho nước Đức. Thực ra, 
vào cuối tháng Mười, cựu hoàng hậu Eugénie đã bí mật tiếp 
xúc với thủ thướng Bismarck và vua nước Phỗ đề thăm dò xem 
nếu đổi xứ Cochinchine thì họ có chấp thuận việc không sáp 
nhập xứ Alsace không. Bismarck đã nói răng, '*Cochinchine là 
một miếng to quá đối với chúng tôi”, nhưng cả thủ tướng và 
nhà vua đều chỉ trả lời là không thê từ bỏ xứ Alsace được. (27) 





Cuộc nỗi loạn lớn ở Tonkin, từ năm 1868 vẫn khuấy động 
mấy tỉnh phía Bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên 
Quang) làm cho Vua Tự Đức không lợi dụng được hoàn cảnh 
khó khăn của nước Pháp. 


Tháng Mười Một năm 1870, nhà vua đề nghị nước Pháp 
hãy “tạm thời” trao trả lại sáu tỉnh đề được rảnh tay. chiến đầu 
tốt hơn với nước Phổ (28). Nhưng có một số nhà nho lại cố gắng 
thuyết phục ông là hãy lợi dụng sự yên tĩnh trong các quan hệ 
với Pháp đê tiến hành những cuộc cải cách sâu rộng (29). 

Đô đốc Cornulier — Lueinière xin trở về Pháp, chính phủ 
Bảo Vệ Quốc Gia của Gambeta (mà Bộ trưởng Hải quân là 
đô đốc Fourichon!) bồ nhiệm ngày 8 tháng Một năm 1871, đô 
đốc Dupré, sang làm thống đốc Cochinchine'. Ngày 1 tháng 


1 Sinh năm 1831, đô đốc Jules Duprẻ đã phục vụ ở Trung Hoa (cho đến năm 
1844) rồi ở Sébastopol, ở Madagas và đã là thống đốc ở Réunion từ 1864 đến 
1869, Ông chỉ huy các lực lượng hải quản ở Trung Hoa và Nhật Bản và năm 
1870 đã thẳng lợi trong việc phong tỏa các chiến hạm của nước Phổ ở Viễn 
Đông. 


"hlps/flelun hoploarg 


172 





Tư, Cornulier — Luciniẻre bàn giao lại quyền chỉ huy và các cơ 
quan cho Dupré. 

Tình bạn Pháp — Annam, được mong ước ở Paris và ở 
Huế, bởi hai vị quôc vương, cuôi cùng có được nước Cộng Hòa 
non trẻ Pháp găn bó chặt chẽ không? 





"hlps/Ölelun hoploarg 


173 




















ERANCIS GARNIER CHIẾM HÀ NỘI 


Mỹ dù người Pháp và người Anh đã có nhiều thành 
công ở Cochinchine và Miễn Điện, nhưng nước 
Trung Hoa vẫn là cái đích lớn của họ. Người Anh, người Pháp, 
người Mỹ coi Thiên triều là thị trường tiêu thụ mơ ước cho 
nên công nghiệp còn trẻ và năng động của họ, một thị trường 
mênh mông mà họ phải chỉnh phục. Ngay từ trước năm 1860, 
Thượng Hải đã trở thành một kho chứa hàng rất quan trọng ở 
cửa ra hay cửa vào của sông Dương Tử, con đường xâm nhập 
không gì so sánh được. Ngay lúc đó một người Pháp táo bạo đã 
có mặt ở đấy: Jean Dupuis, 32 tuôi, sau khi đã thu thập được 
nhiều kinh nghiệm vẻ thương mại ở Ai Cập, đến lập nghiệp ở 
Thượng Hải, mở một hãng xuất nhập khâu. 

J. Dupuis có một ý tưởng lảm cho ông ta bức Xúc: Ông 
muốn đi vào trái tìm của người Trung Hoa. Ông nghĩ rằng miền 
trung và miền tây nước Trung Hoa mà người ta vẫn tán dương 
với ông là rất giàu có, chắc là có thê nói được với các cơ sở 
mới chiếm được của Pháp ở Cochinchine bằng một con đường 
ngắn hơn là sông Dương Tử và Biển Đông. Ít lâu sau ông tìm 
được một cơ hội: vào tháng Bảy năm 1861, ông xin được tháp 
tùng hạm đội Anh của đô đốc Hope sắp ngược sông Dương Tử 
để lên buộc chính phủ Trung Hoa phải thực hiện các điều cam 
kết. Như vậy ông đến được Hán Khẩu và trụ lại ở đó. Chỉ trong 








"Hlps/ielun hoploarg 


174 





ít năm, ông đã tạo dựng được ở đó một vị trí thương mại vững 
chắc. Ông học tiếng Trung Hoa, và nói thông thạo được nhiều 
thổ ngữ, và ông cũng chiếm được lòng tin của chính quyền. 
Ngay từ 1866, Dupuis đã trở thành chẳng những một nhả cung 
cấp lớn về súng đạn cho các quan ở miền trung nước Trung 
Hoa, mà còn là một người được các quan ủy nhiệm giao thiệp 
với các nhà cung cập. Âu châu. Ông được hưởng những. quyền 
miễn thuế hải quan. 

Tuy vậy, ông không thể đi xa hơn về miền Tây vì tình 
hình ở Vân Nam lúc đó. Từ mười năm nay chiến tranh đã gây 
tang tóc cho tỉnh nảy do một cuộc xung đột nỗ ra vào năm 1855 
giữa những người Hồi Giáo và những người dân khác ở đây vì 
việc tranh chấp các mỏ vàng. Cuộc nôi dậy của người áo 
đã lan ra khắp xứ. Nhưng người của Hoàng triều đã thắng và 
“quy hàng” được một trong những thủ lĩnh của quân nỗi dậy, 
Mã Hiền, và ông nảy được phong làm thống soái, đặc trách 
việc đàn áp cuộc ni \y nên cần nhiều vũ khí. Dupuis tiếp xúc 
với ông ta. Vấn đề là làm sao chở được vũ khí vào Vân Nam. 











GARIER VÀ DUPUIS THĂM DÒ SÔNG HỎNG 

Vấn đề khả năng giao thông trên sông Mêkông từ mấy 
năm nay đã làm cho một số sỹ quan trong các lực lượng quân đội 
Pháp ở Cochinchine như Luro và Francis Garnier phải say mê. 








Trong một cuốn sách nhỏ, nhan đề *Xứ Cochinchine 
thuộc Pháp năm 1864”, một trung úy hải quân trẻ tuôi, Francis 
Garnier, dưới cái bí danh lộ liễu G. Francis, đã biện hộ cho một 
cuộc thăm dò xuất phát từ nội địa Đông Dương. Từ tháng Sáu 
năm 1863, ông ta bảo vệ ý kiến sông Mêkông phải bắt nguồn 
từ miền trung nước Trung Hoa và nếu có khả năng tàu bẻ qua 
lại được thì sẽ là một con đường thâm nhập không kém gì sông 





"lps/flelun hoploarg 





Dương Từ. Điều đó sẽ tăng giá trị của Sài Gòn lên bội phần, 
làm cho Sài Gòn trở thành một kho hàng ở mức độ ngang với 
Thượng Hải. 

Phải chờ hơn hai năm sau kế hoạch thăm đò mới được 
hình thành và vào năm 1866, đô đốc de la Grandière đã thuyết 
phục được mọi người nên ngày Š tháng Sáu năm 1866, một đội 
viễn chỉnh do đại úy thủy quân Doudart de Lagrée chỉ huy, có 
trung úy thủy quân Francis Garnier phụ tá, rời Sải Gòn ra đi. 
Đội quân phải đi ngược dòng sông Mêkông, có nhiệm vụ, bổ 
sung bản đồ, thăm dò độ nông sâu, nhận định các thác ghềnh 
và đồng thời nghiên cứu các nguồn tài nguyên và dân chúng ¿ ở 
các vùng trên bờ sông. Những nhà thám hiểm không phải mắt 
nhiều thời gian để nhận ra rằng sông Mêkông không phải là 
con đường xâm nhập lớn như họ tưởng. Ngay bất đầu từ Kratié, 
họ đã phải bỏ những chiếc pháo thuyền của họ đề xuống những 
chiếc thuyền độc mộc. Nhưng cả những thác Khône, những 
ghềnh Kemmarat, lam sơn chướng khí và những tình huống 
khó khăn trong đối xử với người Lào, người Xiêm cũng không 
làm cho họ nản lòng. Sau mười lăm tháng kiên trì cỗ găng, 
ngày 16 tháng Mười năm 1867, đội quân nhỏ này đã tới được 
Szemao, ở biên giới Trung Hoa... Ít lâu sau, họ lại đứng trước 
một con sông mà độ dốc và hướng chảy làm cho họ nghĩ rằng 
có thể nó sẽ đồ xuống Biển Đông. Garnier được Doudart de 
Lagrée cử đi thăm thú, thấy đi xuống phía hạ lưu một chút, từ 
Mạn Hảo trở đi thì con sông này có thê cho phép thuyền bè đi 
lại được cho đến tận cửa sông. Như thế con đường thâm nhập 
mơ ước không phải là sông Mêkông, mà chính là con sông này, 
sông Cái hay còn gọi là sông Hồng. Ngày 12 tháng Ba năm 
1868, Doudart de Lagrée chết vì sốt do nhiễm lạnh gây ra. Trở 
thành trưởng đoàn, Ganier đi tới Vân Nam phủ rồi Suifou và từ 
đây lên tàu ở sông Dương Tử. Ngày 12 tháng Sáu năm 1868, 








"lps/Ölelun hoploarg 


176 





ông đến Thượng Hải sau khi đã trải qua 10.000 cây số từ Kratié 
đi, trong hai năm. Ngày 2 tháng Sáu, Garnier gặp Dupuis ở 
Hán Khâu và thông báo cho ông nảy biết những kết quả chính 
thức của cuộc thăm dò. Sông Mêkông, thuyền bè không thẻ đi 
lại được. Chính sông Hồng mới cần phải thăm dò, bởi vì theo 
các lời tuyên bố đã thu thập được, thì nó là cái cửa ra biên của 
xứ Vân Nam. 


CỜ ĐEN VÀ CỜ VÀNG 


Không chậm trễ, Dupuis đi ngay Vân Nam và đến nơi 
vào ngày II tháng Ba năm 1869. Ông ta đề nghị với nguyên 
soái Mã sẽ giúp ông này trấn áp sự nỗi dậy của đám người Hồi 
Giáo. Ông ta hứa sẽ cung. cấp vũ khí, đạn được và người huấn 
luyện. Mã hỗ hởi nhận lời ngay. Nhưng Dupuis vạch. ra rằng 
việc chuyên chở bằng sông Dương Tử sẽ chậm và mắt nhiều 
thời gian. Người ta có nói với ông ta về con sông Hồng. Ông 
muốn đi thăm đò dòng chảy của con sông này. Mã khuyên ông 
không nên: Xứ này đầy rây trộm cướp, và hoàn toàn bắt an. 
Trong một hay hai năm nữa, khi đã dẹp xong cuộc nôi loạn, thì 
có thê thực hiện cuộc phiêu lưu đó, và Mã hứa là sẽ hết lòng 
ủng hộ. Dupuis phải nghe theo. Năm 1870, ông ta trở lại. Hoàn 
cảnh bây giờ có khá hơn trước. Dù rằng Mã lại tìm cách can 
ngăn, nhưng Dupuis vẫn đi về phía Đông Nam, và sau một vài 
chuyện rắc rôi với những bộ lạc địa phương, vào tháng Ba năm 
1871, thì đến được Lào Cai là căn cứ của những quân cướp 
Trung Hoa mệnh danh là "Cờ Đen” (1). Ông phải từ bỏ ý định 
đi xa hơn nữa, vì người ta nói với ông rằng, nếu đi xa nữa, ông 
sẽ bị các quan Annam bắt. Ông đành trở về Vân Nam và được 
đón tiếp nôn/ hậu. Nguyên. soái Mã bây giờ quyết định là sẽ 
ủng hộ sự có gắng “giải tỏa” xứ Vân Nam, là điều sẽ cho phép 
ông ta có thể nhập khâu và xuất khâu với giá cả rất tốt (nhất 





"hlps/Ölelun hoploarg 


171 





là để bán ra ngoài những sản phẩm của các mỏ trong xứ với 
giá đắt). 

Dupuis đã chứng minh được cho chính quyền Vân Nam 
là lợi ích của họ cũng hoàn toàn phù hợp với những lợi ích của 
ông ta. Ông đã nhận được ở đây những sự ủy quyền chính thức 
không những để mua ở Âu châu những vũ khí và đạn dược 
cần thiết cho sự đè bẹp kết thúc cuộc nổi loạn, mà còn mua cả 
những trang. thiết bị, và mộ những nhân sự cần thiết (kỹ sư, đốc 
công...) cho các công việc khai mö. Người ta hứa với ông một 
phần chia lớn trong lợi nhuận của việc khai thác mỏ. Nhưng 
vì lần này, việc chuyên chở. phải ‹ đi qua xứ Tonkin, nên Dupuis 
được phép tô chức một đoàn viễn chỉnh, dĩ nhiên là mang cờ 
Trung Quốc, và đề đề phòng những chuyện khó khăn rất có thể 
xảy ra, ông được trao cho những văn thư ủy nhiệm ông, đối với 
vua Annam - chư hầu của Trung Quốc. Đề bảo đảm mọi chỉ 
phí, ông nhận được một số tiền mặt và 10.000 tạ kẽm (khoảng 
600 tấn). Ông còn được giao trách nhiệm bán hộ cho những, 
nhà câm quyên ở Vân Nam 12.000 tạ đồng (khoảng 720 tắn). 
Người ta cho ông toàn quyền hành động. Thần tài dường như 
đang mim cười với Dupuis. 

Khởi hành ngày 9 tháng Mười năm I§71 từ Vân Nam 
Phủ, Dupuis về đến Pháp đầu năm 1872. Ông muốn lưu ý 
chính phủ Pháp vào công việc của ông. Ông là người đầu tiên 
nhận được những ưu đãi của các nhà cằm quyền Trung Hoa, 
ông muốn những ưu đãi này sẽ có lợi cho nước Pháp, cho nền 
thương mại của Pháp. Con đường › âm nhập vào. Trung Quốc 
mà có thể ông sắp mở ra, ông muốn rằng trước hết nó sẽ phải 
có lợi cho Sài Gòn, cho nên thương mại Pháp. Nhưng trong 
cái mùa xuân năm 1872 này, hoàn cảnh không thuận lợi lắm 
cho những toan tính đó. Nước Pháp chỉ mới vừa hồi phục lại 
sau cuộc thất trận năm trước. Một bộ phận lớn của lãnh thổ 





"hlps/flelun hoploarg 


178 





vẫn còn bị quân Đức chiếm đóng. Chính phủ của ông Thiers, 
cũng như dư luận quần chúng, bị hoàn toàn thu hút bởi những. 
vấn đề tải chính và quân sự hoặc bởi những âm mưu chính trị 
trong nội địa, không chú ý đến những gì xảy ra ở Viễn Đông. 
Tuy vậy, vào đầu tháng Tư năm I§72, Dupuis cũng xin được 
vào yết kiến Bộ Trưởng Hải quân, đô đốc Pothuau, và xin được 
đi sang Huế trên một chiếc tàu của chính phủ, nhưng phải trả 
mọi tiền cước phí của chuyến đi. Nhưng ô ông Bộ trưởng cũng 
không giấu giễm và nói thăng cho Dupuis biết là do hoàn cảnh 
hiện nay, nước Pháp không thê làm gì hơn được nữa, và ông 
Dupuis chỉ có thê trông cậy vào chính bản thân ông ta mà thôi: 
“Chúng tôi không thể can thiệp vào công việc nảy. Ông phải 
hoàn toàn hứng chịu lấy mọi trách nhiệm và hậu quả của nó”, 
ông Bộ trưởng tuyên bố như vậy. Trở về Sài Gòn vào ngày lŠ 
tháng Năm, Dupuis gặp ở đây đại úy hải quân Senez và phiên 
địch viên chính thức là linh mục Legrand de La Lirage. Cả hai 
người này đều biết rành rẽ về hoàn cảnh lúc đó, và đều nhấn 
mạnh về sự ngạo mạn của người Annam từ khi xảy ra những sự 
kiện 1870. Senez khuyên Dupuis không nên xin xỏ gì ở Huẻ, vì 
chắc chắn sẽ bị từ chối, nhất là khi lại đến bằng một tàu chiến 
Pháp và mang theo những lời giới thiệu của Pháp. Rõ ràng tốt 
hơn cả là Dupuis nên cứ giữ cái địa vị hiện có của ông ta, nghĩa 
là một đại diện của Trung Hoa, và trực tiếp dắn thân vào xứ 
Tonkin. Dupuis nghe theo những lời khuyên hợp lý này, từ bỏ 
ý định đi ra Huế, mà đi sang Hồng Kông đề chuẩn bị cho cuộc 
thám hiểm. Ngày 26 tháng Mười năm 1872, ông ra đi cùng với 
một hạm đội nhỏ. Hai tuần lễ sau, vào ngày 9 tháng Mười Một, 
ông bỏ neo ở Cửa Nậm hai chiếc tàu chạy bằng hơi nước, một 
thuyền buồm Trung Hoa đề chở hàng, 25 người Âu, 125 người 
Mã Lai và Trung Hoa. 














"lps/flelun hoploarg 


179 





Xứ Tonkin, mà người Annam gọi là Bắc Kỳ (xứ miền 
Bắc) lúc đó là điểm yếu của vương quốc nhà Nguyễn. 

Sự thất bại của Lê Phụng vào năm 1§6S cũng không 
đem lại hòa bình. Cuộc nôi dậy bị đè bẹp thì nay là cướp bóc 
thay thế vào đó. Vào cuối năm 1865, những tỉnh ở phía Bắc 
Tonkin bị những toán quân phiến loạn từ Quảng Tây chạy sang. 
xâm chiếm (tông số từ 3.000 đến 4.000 người). Đó là những 
toán quân của phong trảo Thái Bình bị quân đội của triều Mãn 
Thanh đánh cho tan nát. Chúng tràn lan trong các miền thung. 
lũng, cướp bóc, đốt phá trên đường chúng đi qua, bắt cả đàn 
bà trẻ con đi theo, Chúng đã tàn phá như vậy sáu tỉnh ở miền 
Bắc. Tất cả những đội quân của nhà vua phái đi đẹp chúng vào 
những năm 1868 và 1869 đều bị đánh bại. Vô phương chống 
lại bọn phiến loạn. Huế yêu cầu Tổng đốc lưỡng Quảng, Trung 
Hoa, giúp chống lại bọn phiến loạn này. 

Quân đội chính quy của Trung Hoa vào xứ Tonkin, nhưng 
người ta nhận thấy ngay rằng những toán quân này không có sự 
lo lắng nào khác ngoài việc tìm chỗ đóng quân một cách thoải 
mái nhất, và hết sức tránh. những cuộc đụng độ với bọn cướp. 
“Thậm chí, một phần quan trọng của các đơn vị lại còn nhập bọn 
với chúng, và cùng với chúng đi cướp bóc dân chúng. Chính 
phủ Huế lại cố gắng làm sao đê những toán quân Trung Hoa 
này ra đi càng sớm càng tốt nhưng cũng chỉ thành công được 
một phần, các đơn vị của thiên triều vẫn đóng rải rác trong tỉnh 
Bắc Ninh. Vào tháng Mười năm 1870, Triều đình Huế bắt mãn 
đã thay thế viên tổng chỉ huy ở Tonkin bằng vị tông đốc Nghệ 
An, Hoàng Kế Viêm. 








Bọn phiến loạn Trung Hoa rút lên vùng Thượng Du. 
Chúng chia thành hai băng nhóm: Băng Cờ Đen (Hắc Kỳ) gồm 
những tên cướp hung hãn nhất Lieu Yuan Fu (tiếng Annam gọi 


"lps/flelun hoploarg 


180 





là Lưu Vĩnh Phúc). Tên này nguyên là một tên ăn cắp ở Quảng 
Tây. Khi tỉnh này nồi dậy, thì nhờ vào sự táo bạo và tàn ác mà 
hắn trở thành một thủ lĩnh. Băng Cờ Vàng (Hoàng Kỳ) ít tàn 
ác hơn, và trong số đó có nhiều quân lính cũ của Quảng Tây 
sang tìm cách làm giàu ở Tonkin. Thủ lĩnh của chủng là Hoang 
Tsong In (Hoàng Sùng Anh) cũng chưa bao giờ tham gia vào 
cuộc nổi dậy của phong trào Thái Bình. 

Ngay từ đầu cuộc xâm nhập của chúng vào. cuối năm 
1868, bọn Cờ Đen và Cờ Vàng đã chiếm Lào Cai, trên sông 
Hồng, và Lưu Vĩnh Phúc đặt tông hành dinh trong thành phố. 
Còn Hoàng Sùng Anh, thì đi quá lên phía Đông và lập căn cứ 
ở Hà Giang trên sông Lô (Rivière Claire). Hai băng đã thỏa 
thuận với nhau sẽ chia nhau số thuế thu được. Nhưng Lào Cai 
thu được nhiều hơn, Phúc không chịu chia hai phần bằng nhau, 
mà muốn giữ lại tắt cả phần mình. Thế là giữa hai băng nhóm 
nảy sinh ra một sự hận thủ sâu sắc. Để trả thù, bọn Cờ Vàng 
lên đóng quân ở vùng thượng lưu của Lào Cai trên sông Hồng 
và cắt đứt sự thông thương buôn bán giữa xứ Tonkin và Trung 
Quốc. Đông quân hơn bọn Cờ Đen, vào năm 1871 bọn Cờ 
Vàng đã phong tỏa được Cờ Đen trong tỉnh Lào Cai. 








Mặt khác, bọn cướp Trung Hoa vẫn tiếp tục quấy phá 
vùng biến phía Bắc Annam. Những thuyền buồm có vũ trang 
của chúng đi ngược dòng lên các sông ngòi kênh rạch. Dân 
chúng tay không phải bỏ chạy nhưng các làng mạc thường bị 
tấn công một cách bất ngờ, dân chúng bị bắt cóc đưa sang 
Trung Quốc, con trai và đàn ông bị đem bán làm cu li sang đến 
tận Cuba và Peru. Phụ nữ và con gái thì bị bán vào những nhà 
thổ ở phía Nam Trung Hoa. 

Tin tức về những hành động bạo ngược của bọn chúng 
được các nhà truyền giáo đưa về Sài Gòn. Năm 1868, trong khi 


"hlps/flelun hoploarg 


181 





dự thảo bản hiệp ước, đô đốc de La Grandière đã đề nghị với 
'Vua Tự Đức là sẽ : giúp ông trừ khử bọn cướp quấy phá vùng bờ 
cõi vương quốc. Ông dự định sẽ phái những tàu chiến Pháp đến 
vịnh Tonkin. Nhưng kế hoạch này không thể thực hiện được vì 
bị Huế từ chối sự giúp đỡ và vì cuộc chiến tranh Pháp - Đức. 

Tháng Chín năm 1872. Thống đốc tạm quyền Cochinchine 
lúc đó là tướng d'Arband phái chiếc tàu hộ tống Boưayne đi 
thám hiểm bờ biển vịnh Tonkin, dưới sự chỉ huy của đại úy hải 
quân Senez. Senez thăm đỏ vùng Cửa Cấm, các đường vào và 
những lối đi quanh co của vùng châu thỏ, rồi ngược lên dòng 
sông Hồng, tức là vào hẳn trong nội địa nước Annam. Ngày 6 
tháng. Mười Một năm 1872, ông tới Hà Nội. Bourayne là chiếc 
tàu Âu châu đầu tiên đến đây nên đã gây ra một sự xôn xao 
trong dân chúng. Sencz tỏ ra rất cương quyết tuyên bố rằng 
người Pháp cũng muốn được hưởng những quyền lợi giông 
như của Hoa kiểu, những kẻ lúc đó đang nắm giữ toàn bộ nền 
thương mại trong vùng châu thổ. Rồi, với chiếc 8owrayne ông 
đi thăm dò các dòng sông khá vào sông Đuồng, ngược 
sông Cầu. Lúc ông đang ở Bắc Ninh thì nhận được tin Jean 
Dupuis đã tới Cửa Nậm. 














DUPUIS BỊ CHẠN LẠI Ở HÀ NỘI 


Người ta biết Dupuis ngày 9 tháng Mười Một đã đến trước 
Cửa Nậm. Ông ta không chờ đợi và tiền ngay vào sông Hồng, 
nhưng không biết con “lạch” nào là tốt nhất. Được Senez đến 
nhập bọn, hai người bản cách làm thế nào để có được phép di 
chuyển. Họ lên Quảng Yên, tìm đến quan kinh lược các tỉnh 
Hải Dương và Quảng Yên là Lê Tuấn. Vị quan nảy là một người 
có tỉnh thần cởi mở, tin chắc vào sự cần thiết phải hiện đại hóa 
đất nước. Ông đặc biệt lưu tâm đến vấn đẻ hải quân. Tuy nhiên, 


"hlps/flelun hoploarg 


182 





ông không công nhận giá trị của những giấy tờ ủy quyền của 
Trung Hoa, và từ chối không cho phép Dupuis đi qua. Ông nói 
là ông còn phải xin chỉ thị của Huế. Senez và Dupuis cố thuyết 
phục ông là mọi sự chồng trả của ông sẽ vô ích. Vào cái năm 
1872 này, nước Annam không thể hy vọng có thể tách mình ra 
khỏi thế giới văn minh. Hôm nay là Dupuis nhưng, ngày mai sẽ 
là một người khác, Pháp, Anh, Đức hay Mỹ. Lê Tuần thấy có 
lý, và trong khi hai người lối thoại với ông làm lắp lánh trước 
mắt ông những nguôn lợi mà vương quốc có thê thu được từ 
nền thương mại ở Tonkin, ông hứa là sẽ cố biện hộ ở Huế đề 
xin phép cho họ đi. Dupuis chấp nhận chờ đợi các chỉ thị của 
Huế trong mười lãm ngày. Senez vui mừng vì đã tránh được 
mọi sự có, lên đường trở về Sải Gòn. 











Các quan cứ lần lữa, khát lần, cắm không cho ai liên hệ 
với Dupuis và bắt ông ta phải trả giá rất đắt để mua các đỗ tiếp 
tế, nhưng không cho công ta mua củi. Mười lăm ngày qua đi. 
Lời phúc đáp của Huế, cứ nay hứa mai hẹn, nhưng không thấy 
đến. Dupuis, không chịu được nữa, cứ ngược dòng sông tiến 
lên. Các quan đã cho chuẩn bị những đập cản trên sông, cắm 
nhân dân không được bán lương thực, và điều động quân dân 
canh phòng hai bên bờ. Mặc dù có những sự ngăn trở đó, ngày 
22 tháng Mười Hai, Dupuis vẫn đến được Hà Nội. 

Ty không còn là nơi đóng đô của nhà vua nữa, nhưng 
Hà Nội vẫn là "thành phố đứng đầu của vương quốc về nghệ 
thuật, công nghiệp, thương mại, về sự giàu có, vê dân số, vê 
sự thanh lịch và học vấn. Phải nói rằng trong cả vương quốc 
không ở đầu có công nghiệp như ở Kẻ Chợ (Hà Nội). và cả xứ 
Tonkin, xứ Cochinchine không thể nào thiếu nền công nghiệp 
này được. Chính từ đó mà sản sinh ra các nhà văn, những người 
thợ giỏi, những nhà buôn lớn. Chính từ đó mà sản xuất ra các 
đồ vật dành cho nhu cầu thiết yếu, những đỗ mỹ nghệ cho sự 








"hlps/llelun hoploarg 


183 





sang trọng, và cuối cùng đó cũng là trái tim của quốc gia” (Báo 
Le Courrier de Sài Gòn do Luro trích dẫn). 





Người ta ước lượng lúc đó dân số của Hà Nội là 120.000 
người Annam và từ §.000 đến 10.000 Hoa kiều. Thành phố 
được cai trị bởi một thành trì hùng mạnh xây dựng theo kiểu 
Vauban vào năm I§15, và trong đó, cũng như ở mọi thành trì 
khác, tập trung các cơ quan chỉ »v các chính quyền của tỉnh, 
quân đội, các cửa hàng, kho bạc... 

Sự có mặt của Dupuis đã gây Tả một sự hoảng sợ ở Hà 
Nội. Những người giàu có tin chắc rằng sắp có đánh nhau, nên 
bỏ thành phố ra đi. Dãn chúng thì sợ hãi rủ nhau đi trồn. Tuy 
nhiên các quan không dám gây ra sự cố, chỉ giữ một thái độ 
hoãn binh. Các vị khăng định lại những lệnh cắm không được 
tiếp xúc với Dupuis và người của ông ta. Đề trả lời cho tất cả 
những đề nghị và kháng nghị, các vị chỉ trả lời là chưa nhận 
được lệnh của Huế. 

Dupuis tức giận, không chờ đợi các lệnh của Huế nữa. 
Ngày 29 tháng Mười Hai ông ta thông báo cho tổng đốc đòi 
10.000 lạng bạc (80.000 phrăng) bồi thường mỗi tháng vì 
những phí tôn mà người Annam gây ra cho ô ông khi giữ ông lại 
ở Hà Nội, đó là chưa kể, số tiền mà các nhà cảm quyền ở Vân 
Nam có thể đòi hỏi cho phía họ. 








Tuy nhiên, dần dân, sự hoảng sợ cũng địu đi ở Hà Nội. 
Dân chúng không tỏ ra có thái độ ác cảm, ngược lại là khác. 
Dupuis có thể tiếp xúc với những nhà buôn Hoa kiều lớn trong 
tỉnh, những người đã đứng về phía ông ta. Do đó, ông ta đã 
tìm được những thuyền buổm. Nhưng, những nhà câm quyền 
Annam vẫn giữ nguyên thái độ đe dọa. Dupuis đi tìm 
người chỉ huy quân đội Trung Hoa ở Bắc Ninh, người nảy nói 
“Không thê chờ đợi được gì tốt ở người Annam đâu, phải đối 





"lps/flelun hoploarg 


184 








xử với người Tonkin như những tên nô lệ mà thôi”. Bọn Trung 
Hoa còn đe dọa là chính họ sẽ bảo vệ cho Dupuis đi được: Bị 
rung động, tông đốc Hà Nội quyết định nhắm mắt làm ngơ. 

Dupuis rời Hà Nội ngày 18 tháng Một năm 1873. Ngày 
25 đến Hưng Hóa, 20 tháng Hai đến Lào Cai. Đến Mạn Hảo, 
thì lên đường đi bộ. Ngày 16 tháng Ba thì đến Vân Nam Phủ. 
Như thế là vấn đề đi lại trên sông Cái đã được giải quyết. 
Dupuis đã nhận thấy sông Hồng có thể đi lại được trên cả lãnh 
thổ Việt Nam với chiều dài 675 cây số, cho những tàu có mớn 
nước 3,5 mét. 

Người Vân Nam “điên lên vì vui mừng”. Các quan lại và 
nhất là viên phó vương thấy sự thắng lợi của Dupuis đã làm 
cho những ước mơ làm giàu của họ bằng việc khai thác những 
mỏ kẽm đồng, trở thành hiện thực. Dupuis trình bảy với họ về 
những trở ngại do người Annam gây ra. Ông ta được Vân Nam 
hứa sẽ hết sức giúp đỡ đề chống lại các trở ngại này, nhưng 
cuối cùng Dupuis chỉ nhận có một đội tùy tùng 150 người thôi. 

Đối với Dupuis, trước đây việc thăm dò sông Hồng chỉ 
coi như một thành tích có tính gần như thể thao thôi, thì bây giờ 
thành ra ý định phát triển một con đường giao thông vĩnh viễn. 
Thái độ của Vân Nam là hết sức thuận lợi. 

Một trong những khó khăn nghiêm trọng nhất mà Dupuis 
vấp phải là việc chính quyền Annam bác bỏ không công nhận 
giá trị của những giấy tờ Trung Hoa xuất phát từ các nhà cầm 
quyên Vân Nam. Người Annam chỉ biết đến vị phó vương ở 
Quảng Đông thôi; vì từ xưa đến nay các việc giao dịch với 
Trung Hoa là chỉ qua vị này, do đó nhất thiế phải có những 
giấy tờ của vị đó. Chính quyền Vân Nam viết công văn lên xin 
sự ủng hộ của vị phó vương đó. 





"lps/flelun hoploarg 


185 





Dupuis ký kết với các nhà cầm quyền Vân Nam một hợp 
đồng sẽ cung cấp cho Vân Nam sáu triệu phrăng vũ khí, trả 
bằng kim loại mà ông ta hy vọng sẽ thu được lãi lớn khi đem 
bán ở Luân Đôn. Một vị quan bạn của ông ta, được nhượng 
một trong những vùng mỏ giàu có nhất trong xứ. Nhưng thực 
tế vị này chỉ là người cho mượn tên thôi, và đằng sau ông ta là 
Dupuis và những nhà cầm quyền khác cùng chia nhau lời lãi. 
Nhân công thì đã được bảo đảm rồi. Theo những lời kêu xin 
của Dupuis, chính phủ Trung Hoa đã chấp nhận ân xá cho bọn 
Cờ Vàng. Bọn này sẽ được dùng đê khai thác mỏ. 

Ngày 30 tháng Tư năm 1873, Dupuis trở lại Hà Nội. Ông 
ta nhận thấy ngay một thái độ trở nên cứng rắn rõ rệt của chính 
quyền địa phương. Trong khi ông vắng mặt, những Hoa 
đã đề cho ông sử dụng những thuyền bẻ của họ đều ũ 
Nhận được tin này, Dupuis lập tức buộc vị tổng đốc phải thả họ 
ra. Vị này từ chối và thế là Du| cho bắt viên cảnh sát trưởng. 
Hà Nội và đem ông này lên chiếc pháo thuyền, nhờ đó đã lấy 
lại được tự do cho những Hoa kiêu bị bắt. Cả thành phố náo: 
loạn lên vì cuộc diễu võ dương oai này, nhưng dân chúng càng 
ngày càng công khai đứng về phía Dupuis. 

Ngày 25 tháng Năm, nguyên soái Nguyễn Tri Phương đến 
Hà Nội. Ông vừa được Tự Đức bô nhiệm làm Kinh lược các 
tỉnh miền Bắc. Nhiệm vụ của ông theo người ta nói là để quét 
ra khỏi đất nước bọn cướp Trung Hoa. Nhưng người ta cũng 
sớm thấy ngay là ông chỉ có một mục đích: xua đuôi Dupuls. 
Ngay từ đầu, ông bác bỏ mọi sự giới thiệu của chính quyên 
Trung Hoa. Gần đây, ông đã có ban hành một số lệnh, dường 
như không được tuân thủ. Ông nói, ông ra đây là đẻ bắt thực 
hiện các lệnh này. Một bản tuyên bố đã nói rõ những ý định của 
ông. Trong bản tuyên bố này, ông nói sẽ ngăn cản người Pháp 

















"Hlps/flelun hoploarg 


186 





không được đi ngược dòng sông Hồng, và nếu chúng không đi 
khỏi nơi đây, thì ông sẽ cho “cát chúng ra thành những mảnh 
nhỏ”. Còn những người nào. giúp đỡ cho chúng, thì ông “sẽ 
tiêu diệt gia đình họ đến tận gốc rễ". Ngay buồi chiều hôm đó, 
Dupuis cho xé và đốt tờ tuyên bố này. Ngày 2 tháng Sáu, ông 
cho kéo cờ Pháp trên các pháo thuyền vốn vẫn treo cờ Trung 
Hoa. Ông Phương cho ngăn sông ở phía thượng lưu và lệnh 
cho Hoàng Kế Viêm lúc đó đặt tông hành dinh ở Sơn Tây là 
phải chống lại mọi mưu toan của bọn Pháp. Ông cũng cắm dân 
chúng không được tiếp xúc với Dupuis, không được bán muối 
và hàng hóa, không được cung câp thuyền bè cho hắn. Ông đe 
dọa nếu Dupuis không đi, ông sẽ cho đốt hết thuyền bè của hắn. 





Nhưng Dupuis khống chế được thành phó. Ông đã nhận 
được từ viên chỉ huy quân Trung Hoa ở Bắc Ninh một số viện 
binh 150 người, và cho đi tuần trong thành phố. Ông thuê nhà 
của Hoa kiều ở Hà Nội và mở các cửa hàng, mua được cả muối 
và định chở muối về Vân Nam. Các thuyền buồm của Dupuis 
đi ngược sông Hồng thì bị Hoàng Kế Viêm, tuân theo lệnh, cho 
nã đại bác từ trên bờ xuống, phải quay trở lại Hà Nội. 

Ngày Š tháng Sáu, Dupuis tạm thời bỏ ý định ngược sông 
Hồng, phái người phó của ông ta là Ernest Millot mang hai 
chiếc tàu chở đầy kim khí đi Hồng Kông. Ông ta cũng giao 
trách nhiệm cho Millot đi Sài Gòn để thông báo cho đô đốc 
Dupré biết về tất cả những sự khó khăn do người Annam gây 
ra và đê nói rõ vê tình hình Tonkin lúc đó. Dupuis nói với đô 
đốc: “Dân chúng chìa tay về phía chúng ta - xin ngải thống 
đốc hãy quyết định”. Nhưng Dupuis cũng nói thêm: ớ 
khi cuộc chiến đầu và mang một tính chất kịch liệ 
tôi muốn được biết rõ những ý định của. chính phủ Pháp”. Ông 
ta khẳng định là tất cả dân chúng đã đứng về phía ô ông ta, sẵn 
sảng để xua đuôi những quan chức của Huế, phục hồi lại nhà 





"lps/flelun hoploarg 


187 





Lê, và sẽ dễ dàng đặt xứ Tonkin dưới quyền bảo hộ thực sự của 
nước Pháp. Theo ông ta, chỉ cần hai trăm người là đủ bao vây 
đội dân quân Tonkin. 

Millot đến Hồng Kông thấy mọi người đang náo động về 
“Vụ việc Dupuis”. Các giới kinh doanh thì đang mê say về việc 
mở con đường mới vào nước Trung Hoa. Ông ta tiếp các nhà 
buôn nước ngoài, nhất là người Đức, nhận được những. đề nghị 
đầu tư, hợp tác, nhưng ông đều từ chối trước khi báo cáo cho 
đô đốc Dupré. Ngày 12 tháng Bảy, Millot tới Sài Gòn và được 
viên thống đốc cho tiếp kiến ngay. 





NHỮNG THAM VỌNG CỦA VIÊN THÓNG ĐÓC 


Millot thấy một môi trường đã được chuẩn bị sẵn. Từ hơn 
6 tháng nay, đô đốc Dupré chỉ nghĩ đến xứ Tonkin. 

Từ tháng Mười Hai năm 1872, đại tá Senez từ Tonkin trở 
về đã báo cáo với thống đốc. Theo ông ta, vị trí của nước Pháp 
ở Cochinchine bao giờ cũng vẫn bắp bênh chừng nảo chưa có 
“một hiệp ước đúng thê thức, buộc vương quốc Annam vào nền 
chính trị của chúng ta”. Hiệp ước này, mà các thống đốc trước 
đây đòi hỏi (và "thương lượng”) từ bao lâu nay, chỉ có thể có 
được bằng cách chiếm đóng nốt cái vựa thóc khác của Vương 
quốc là xứ Tonkin. Senez nghĩ rằng việc chiếm đóng này sẽ dễ 
dàng; chỉ cần chiếm lấy các thành phô Nam Định, Ninh Bình, 
Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Yên là những nơi 
khống chế các đường sông ngòi huyết mạch chính trong xứ. 
Như vậy người ta sẽ cắt rời được ra khỏi phần còn lại của đất 
nước, những tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Hưng Hóa và Sơn Tây, và những tỉnh này chăng chóng. 
thì chày, cũng sẽ phải nằm dưới sự cai trị của chúng ta. Senez 
lúc đó không nghĩ rằng đã phải cần đến hơn 18 đại đội lính thủy 








"hlps/lelun hoploarg 


188 





đánh bộ đề chiếm đóng sáu chiến lũy ấy và lập nên những đội 
cơ động có các xà lúp chạy bằng hơi nước hỗ trợ. 


Senez khuyến cáo là nên thu phục lòng dân chúng và các 
thị trấn mà sự giúp đỡ là rất cần thiết, và ngược lại, phải tiêu 
diệt bọn cướp Trung Hoa, và “cuối cùng cô găng bắt được các 
quan và các nhà nho với số lượng càng nhiều bao nhiêu càng 
tốt, để chở họ ra Côn Đảo giữ làm con tin” (3). Cũng phải giữ 
lại vài nhân vật lớn có tên tuôi, đối xử các vị này một cách kính 
trọng đề có thể thương lượng sau này. 


“Đó là giải pháp cho vấn để Annam mà Senez kiến 
nghị. Trong phần kết luận, ông ta khẩn khoản xin thống đốc 
Cochinchine là hãy chiếm lấy xứ Tonkin°. Và ông ta nhấn 
mạnh là phải xúc tiễn nhanh lẹ ngay đi, vì Tự Đức có thể cho 
củng cố phòng thủ Tonkin, và cũng sợ cả những âm mưu 
dòm ngó của người Đức nữa. 

Trong hai bức điện đánh đi vào những ngày 29 tháng Tư 
và 19 tháng Năm năm 1873, đô đốc Dupré khẩn thiết muốn biết 
những ý định của chính phủ Pháp về vấn để Tonkin, và thúc 
giục chính phủ. cần có một lập trường. Trong bức điện ngày 19 
tháng Năm, ông nói: 








*Việc thiết lập vị trí của chúng ta ở trong vùng đất giàu 
có này, giáp giới với Trung Hoa, và là đầu ra tự nhiên của các 
tỉnh giàu có Tây — Nam, theo tôi là một vấn đề sống còn cho 
tương lai của sự thống trị của chúng ta ở Viễn Đông. Chúng 
ta phải bám trụ vào đó, hoặc như một đồng minh của Vua Tự 
Đức, để lập lại ở đó quyền hành của ông ta, làm cho mọi người 
phải kính trọng ông ta, hoặc bằng một cuộc chiếm đóng quân 
sự, sẽ được biện minh đầy đủ vào cái ngày mà Triều đình Huế 
cho chúng ta chứng cứ về ác ý và sự bác bỏ không muốn ký kết 
với chúng ta một sự dàn xếp cuối cùng (Š)”. 


"lps/flelun hoploarg 


189 





Vào lúc này, nước Pháp đang có ác cảm với mọi mưu 
toan về thuộc địa. Quốc Hội, và nhất là phe hữu bảo thủ chiếm 
một đa số mạnh, đang lo lắng trước hết là hàn gắn lại những, 
thảm họa của chiến tranh. Nội các của Broglie' tìm cách giữ 
vững một chính sách thận trọng và tĩnh tâm, bác bỏ những 
quan điểm của đô đốc Dupré. 

Ngày Š tháng Sáu, đô đốc lại trở lại vấn đề: “Cần thiết 
phải bám trụ được vào Tonkin, trước khi đất nước giàu và đẹp 
này bị tước hoàn toàn ra khỏi quyền lực của người Annam”, và 
ông kiến nghị “mặc dù có những khó khăn hiện tại, nhưng phải 
dùng vũ lực mà chiếm đóng vĩnh viễn châu thỏ sông Cái nều 
Triều đình Huế cứ khăng khăng kéo dài việc ký kết một hiệp 
ước lẽ ra đã phải được làm từ nhiều năm nay rôi”, 





Âm mưu dùng một hành động bạo lực Hước đại tá Senez 
rất khuyến khích. Ông này, đi qua Sài Gòn vào đầu tháng Sáu 
năm 1873, và biết rằng, nước Pháp. trong hoàn cảnh lúc đó, 
không thể nào tổ chức được một cuộc viễn chỉnh theo kế hoạch 
của Dupré, nên đã trình bày với đô đốc một kế hoạch nôi dậy 
của dân chúng Tonkin. Người ta sẽ đưa một người muốn ngâp 
nghé ngôi vua lên cầm đầu đám nỗi dậy "và một nhà ở Sài Gòn 
sẽ nhận trách nhiệm, với sự bảo đảm bí mật về tài chính của 
chúng ta, cung cấp cho người này những vũ khí”. Senez nói: 
“Những người nỗi dậy năm 1872 đã gục ngã vì thiếu vũ khí. 
Vào năm 1873 này, được trang bị tốt hơn, họ sẽ có nhiều hy 
vọng. phục hồi được nền độc lập của họ và sẽ chấp nhận, như 
họ vẫn mong muốn, ở dưới chế độ bảo hộ của nước Pháp” (6). 


1 Thiers là thủ tướng ngày 6 tháng Mười Một năm 1872 trao cho Dupré toàn 
quyền để thương thuyết đã bị lật đố ngày 24 tháng Năm năm 1873. Công 
tước đe Broglie lên cầm đầu chính phủ mới, với đô đốc Dompierre ở Hornoy 
làm Bộ trưởng Hải quân. 


"hlps/Nlelun hoploarg 


190 





Senez xin nhận và đã được đô đốc Dupré đồng ý giao 

cho việc thực hiện kế hoạch này. Nhưng lúc đó vì tình trạng. 
sức khỏe bắt buộc ông phải về Pháp nghĩ, nên đô đóc trao trách 
nhiệm cho ông sẽ thuyết phục Bộ trưởng cho thực hiện kế 
hoạch nói trên. 
*Vấn đè Tonkin như thế đã trở thành vấn đề sinh tử cho 
thuộc Sài Gòn của chúng ta. Nó làm cho dư luận công 
chúng rất lo lắng. Vì vậy, vị thống đốc đã chú ý tìm một cơ hội 
để can thiệp vào những công việc của xứ này. Cơ hội đó đã sớm 
đến với ông (7)”. 







Chả là Triều đình Huế thầy không thê đuôi được Dupuis, 
đã đề nghị với đô đốc Dupré can thiệp. Triều đình buộc tội 
Dupuis đã liên minh với bọn phản loạn và quân cướp, cung cập 
vũ khí cho chúng, và tự tạo cho mình một cái thế độc lập 
không trả một lệ phí nào cho hải quan của nhà vua. Vì vậy 
đình đề nghị với đô đốc ra lệnh cho Dupuis phải rút đi, với lý 
do là sự có mặt của hắn ở Hà Nội là vi phạm vào những điều 
khoản của hiệp ước 1862 cắm không cho những người Âu châu 
được trú ngụ trong nội địa của vương quốc. 






Đô đốc lúc đó không hay biết gì về những chuyện ân khúc 
trong vấn đề Dupuis cũng như về tình hình ở Tonkin, nhưng, 
thấy ngay có thê có lợi trong để nghị của chính phủ Annam. 
'Việc này sẽ cho phép ông có thê nối lại các cuộc thương thuyết 
về bản hiệp định (ông có thê bắt phải trả tiền cho việc rút lui 
của Dupuis) mà không làm cản trở gì đến việc thực hiện kế 
hoạch đã hoạch định. Ngày 23 tháng Sáu, qua đường liên lạc 
của phía Annam, ông gửi cho Dupuis một bức điện, nhắc lại 
cho hắn rõ là hiệp ước 1§62 cắm không được cư ngụ trong 
nội địa, lệnh cho hắn phải rời khỏi Tonkin, và nếu hắn không. 
tuân theo, thì sẽ để cho người Annam quyền tự do dùng “bất 





"lps/Nlelun hoploarg 


19] 





cứ phương cách gì mà họ thấy cần làm đề đuổi hắn đi”. Trong 
trường hợp cực đoan nảy, Dupuis sẽ là người duy nhật phải 
chịu trách nhiệm về những sự cô có thê xảy ra. 





Hai ngày sau, đô đốc báo bằng điện tín cho Paris 
Triều đình Huế vừa đề nghị ông giúp đỡ đề đuôi Dupuis vì hắn 
đã xử sự ở Hà Nội như ở một nước bị chiêm đóng. Ông cũng 
nhấn mạnh cho Bộ trưởng thấy là Triều đình Huế phải suy yếu 
lắm mới đi đến một đề nghị nhục nhã như vậy (10). 

Kế hoạch của Senez đang chín mùi trong trí óc ông. Ngày 
7 tháng Bảy Senez mang về Pháp một bản báo cáo mới của 
Dupré trong đó ô ông lại khân khoản chính phủ lồng ý với kế 
hoạch của ông: Bồn đại đội bộ binh, một đội pháo, ba tàu hộ 
tống, vài ba pháo hạm nhỏ và xà lúp "là đủ đê chiếm đóng thủ 
đô của Tonkin, đồng bằng của sông Cái, và khúc trên của con 
sông ở thượng lưu thủ đô”. 


E.MIllot, phụ tá của Dupuis đến Sài Gòn vào lúc mà 
trong tâm trí của đô đôc, việc can thiệp của quân Pháp, thực tế 
đã được quyết định. Chỉ còn phả định thời điểm. 





Millot nói rõ cho đô đốc biết nguồn gốc cuộc thám hiểm 
của Dupuis, những liên hệ của hắn với người Trung Hoa, và 
những đẻ nghị của chính quyền Vân Nam đối với hắn. Ông 
ta cũng kể lại cho đô đốc biết những sự ngăn cản của chính 
quyền Annam và sự biến chuyền của tình hình ở Hà Nội. Ông 
báo cho đô đốc biết là một cuộc nồi dậy của những người phò 
nhà Lê đang được chuẩn bị. và những người phiến loạn đã đề 
nghị Dupuis liên minh với họ đề chống Triều đình Huẻ, nhưng 
Dupuis đã dứt khoát từ chi vì không muôn làm chính trị. Cuối 
cùng Millot trình bày với đô đốc tình trạng khủng hoàng về 
kinh tế của Dupuis. Nếu nước Pháp khöng giúp đỡ hắn, thì hắn 
sẽ bắt buộc phải nhận những đề nghị rất có lợi của một số hãng 
nước ngoài 














"hlps/flelun hoploarg 


192 





Tất cả những thông tin này lại càng làm cho đô đốc Dupré 
thêm cương quyết trong ý định của mình. Bây giờ như thế là 
đã tìm thấy cái cớ để can thiệp rồi. Chỉ còn việc phải tạo ra tình 
huống nữa thôi. Ông phúc đáp bản báo cáo của Millot bằng, 
những chỉ thị sau: 

“Khuyến cáo ông Dupuis phải sử dụng tất cả ảnh hưởng 
của mình để ngăn lại mọi vận động nổi dậy của dân chúng 
Tonkin. Nhất thiết không được gọi quân đội Trung Hoa sang 
Tonkin. Giữ nguyên tình trạng trong ba tháng đề đô đốc, đã 
quyết định can thiệp, có thể chọn được thời điểm thích hợp”. 

Với nội dung này, đô đốc tuyên bố ý định của ông là đến 
tháng Mười sẽ cử ra Tonkin một phái đoàn đề mở cửa xứ này ra 
cho việc buôn bán. Mặt khác, ông cũng nhận trách nhiệm, một 
cách không chính thức, đòi Huế phải trả cho Dupuis số tiền bồi 
thường mà hắn yêu cầu do những sự chậm trễ mà các quan gây 
cho hắn. Và ông ứng trước cho Dupuis 30.000 đô la, trên số 
tiền bồi thường đang đòi. 

Đã quyết định hành động, ngày 22 tháng Bảy, đô đốc 
Dupré gửi cho Franeis Ganier, lúc đó đang công tác tại Trung 
Hoa và vừa mới đi thám hiêm sông Dương. 'Tử, một bức điện: 
“Hãy đến chỗ tôi - tôi có việc quan trọng cần nói với ông”. 














SỰ PHỦ QUYẾT CỦA PARIS 


Ngày 28 tháng Bảy, ông dùng điện tín gửi về Paris một 
bức điện (có kèm theo một bản báo. cáo) trong đó, một lần nữa, 
ông nhắn mạnh về Sự cân thiết tuyệt đối phải chiếm đóng thật 
nhanh xứ Tonkin, đề đi trước những hành động. sắp Xây ra của 
Đức và Anh, và để mở đường vào Trung Hoa. 

Trong bản báo cáo, đô đóc khẳng định là xứ Tonkin đang 
ở trong một tình trạng vô chính phủ tới mức người ta phải lo 


"hlps/flelun hoploarg 


193 





ngại cho chính quyền của Tự Đức, và sợ rằng xứ này sẽ rơi vào 
tay một quyền lực nước ngoài. Điều này sẽ làm cho nước Pháp 
mất hết những lợi lộc của hiệp ước 1862 và sẽ cực kỳ nguy 
hiểm cho 500.000 người Thiên chúa giáo. 








Đứng trước một tình huống như vậy, đô đốc xét thầy cần 
thiết phải có những đảm bảo và phải chiếm đóng thành Hà Nội, 
và một địa điểm ở bờ biến. Ông tiếc là phải dùng các biện pháp 
này mà không được sự đồng ý trước của triều đình Annam, 
nhưng theo những báo cáo nguy ngập mà ông nhận được: thì 
ông bắt buộc phải hành động, không được chậm trễ nữa. "Ông 
nhắc lại là những dự tính của ông với Tri đình Huế vẫn là 
hữu nghị, và việc chiếm đóng này sẽ chỉ tồn tại đến khi có một 
bản hiệp ước đúng cách làm cho ông được yên tâm đối với 
những tình huống mà ông lo ngại. 

Ông kết thúc bản báo cáo bằng lời tuyên bố sau đây: 

*Nếu trong tâm trí của ông và của chính phủ còn một sự 
nghỉ ngờ nảo nữa, thì tôi sẵn sàng hứng chịu tắt cả trách nhiệm 
về những hậu quả của cuộc hành quân mà tôi dự định, chịu sự 
lên án, sự triệu hồi, và mắt một câp bậc mà tôi nghĩ rằng tôi có 
quyền được hưởng. Tôi không đòi hỏi cả sự tán thành lẫn sự 
tăng cường. Tôi chỉ xin ông hãy đê cho tôi làm và sẽ lên án tôi 
nếu những kết quả mà tôi thu được không đúng như những gì 
mà tôi đã làm cho ông nghĩ sẽ có”. 





Ông thêm một phân tái bút: 

“Nhờ những thắng lợi trong công việc của Dupuis, xứ 
Tonkin thực tế đã được bỏ ngõ. Hiệu quả vô cùng to lớn cho. 
việc buôn bán của Anh, Đức, Mỹ. Cần thiết tuyệt đối phải 
chiếm đóng xứ Tonkin, trước khi xảy ra sự xâm lăng của cả 
những người Âu châu và người Trung Hoa vào xứ này, và bảo 
đảm cho nước Pháp con đường độc đạo đó. Không yêu cầu một 


"hlps/flelun hoploarg 


194 





sự viện trợ nào, sẽ làm bằng những phương tiện riêng của tôi. 
Thắng lợi bảo đảm." (12) 

Nhưng việc này đã mang những quy mô quốc tế. Cuộc 
thám hiểm của Dupuis đã làm cho người Anh thấy tức giận. Họ 
nhìn thấy nước Pháp đang trên đà muốn chiếm giữ con đường 
giao thông tốt nhất với miền Nam Trung Hoa. Đại sứ Anh ở 
Paris đã có những sự tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao de 
Broglie. 

Điều đó đã làm cho vị này càng thấy phải thận trọng hơn 
nữa. Ngày 8 tháng Chín, Bộ trưởng Hải quân, đô đốc Dompierre 
ở Hornoy, nhắc lại bằng điện tín cho đô đốc Dupré “lệnh phải 
tránh hết mọi chuyện trong lúc này, mặc dù tình hình chính trị 
và các hành động dự định có đưa đến những nhận xét như thế 
nào đi nữa”. 

Như thế là dứt khoát. Ngày 11, đô đốc Duprẻ trả lời là 
ông sẽ tuân thủ "đối với những chỉ thị của Bộ, chừng nào các 
sự kiện còn cho phép” nhưng *có thê là chính Triều đình Huế 
sẽ yêu cầu sự can thiệp của chúng ta, và như vậy tránh nhịn 
sẽ là một sự thú nhận bất lực, có thê gây cho ta những thiệt 
hại không thể sửa chữa được nữa”. Ông báo cáo có một sứ bộ 
Annam đến Sài Gòn trên đường đi sang Pháp. Ông đã bắt giữ 
họ lại và phải khó khăn lắm thuyết phục họ ở lại Sài Gòn để 
tiến hành với ông một cuộc thương thuyết trên một số điểm. 





Trong thời gian này, tình hình không ngừng trở nên 
nghiêm trọng ở Hà Nội. Cuỗi tháng Sáu, hàng đám đông lính 
Annam cải trang thành những cu ly định tắn công một cách 
lẻ tẻ vào các thành viên của đoàn thám hiểm. Phải ra lệnh là 
từ nay đi ra ngoài phải đi nhiều người và có võ trang. Người 
Annam đáp lại bằng cách treo giá đầu của Dupuis và những 
người của ông ta. Ngày 2 tháng Bảy, sau khi hai trong số những, 





"lps/flelun hoploarg 


195 





thủy thủ Trung Hoa của ông ta bị bắt cóc và mắt tích, Dupuis 
tuyên bố là bất cứ ai tấn công vảo những người của ông ta sẽ 
bị giết như những con chó, và tất cả những người nào có mang 
vũ khí, hay có những huy hiệu của quan, hay mặc sắc phục lính 
bị bắt trong thành phố buôn bán sẽ bị giải lên trên các thuyền. 

Ông Phương đáp lại bằng cách ra lệnh cho những người 
Pháp phải ở trên thuyền của họ để chờ các chỉ thị, kẻ nào. 
không nghe sẽ bị bắt giữ và giải vào thành. Tuy nhiên, Ông 
Phương không còn làm chủ ở Hà Nội nữa. Dân chúng, mặc 
dâu bị cấm đoán, vẫn cung cấp lương thực cho Dupuis, và 
không khó khăn gì, ông ta vẫn tự mỉnh giữ được an ninh trong 
thành phó buôn bán. 

Nhưng rồi vào ngày 13 tháng Bảy, bức điện của đô đốc 
Dupré đánh đi ngày 23 tháng Sáu, ra tới Hà Nội. Đó là bức điện 
trong đó, đô đốc, với những ý đồ như ta đã biết, mời Dupuis rời 
bỏ Tonkin và để người Annam được tự do “dùng bất cứ phương 
tiện nào họ thấy cần đề đuôi hắn đi”. 

Bức điện này bị bưu chính Annam mở ra xem. Ngay tức 
khắc tin tức này loan ra trong thành phố, và gây nên một sự xôn 
xao to lớn. Các nhà cầm quyền lại khăng định sự chính nghĩa 
của mình và nhấn mạnh là Sài Gòn đứng về phía họ. Không 
chậm trễ, Dupuis trả lời vị tổng đốc: Nếu ông ta ở lại Hà Nội 
là vì người Annam ngăn cản không cho ông ta đi lên Vân Nam, 
thực hiện hợp đồng của ông ta. 

Ngày 2 tháng Tám, Dupuis bí mật tiếp một người cầm 
đầu phái nhà Lê. Ông này đến thông tin cho ông ta biết là ông 
này đã bố trí sẵn cho Dupuis 3.000 người và 30 chiếc thuyền 
buồm. Có những người phò Lê khác cũng đến để nghị với 
Dupuis giúp đỡ họ trong cuộc nôi dậy mà họ đang chuẩn bị. 


"lps/flelun hoploarg 


196 





Bản báo cáo mà ông ta nhận được sau đó của E.Millot 
làm cho ông ta bối rối. Việc đô đốc khuyến cáo phải chờ trong 
ba tháng đề chọn giờ hành động là ý nghĩa làm sao? Ông ta, 
Dupuis, không thê chờ thêm được nữa. Đối với ông ta thì không 
có gì phải do dự nữa. Phải “phục hồi lại triều Lê, và khi chiếm 
lại được xứ Tonkin mới, thì họ sẽ tự đ: ình dưới nên bảo hộ 
Pháp”. Năm 1898 sau đó Dupuis có viết lại rằng: "Dân chúng 
Tonkin trông đợi ở sự giúp đỡ của tôi để chiếm lại nên độc lập 
của họ và tôi coi như một bổn phận là phải trả lại cho họ nên 
độc lập này (13). 

Tuy nhiên những sự quấy nhiễu lại tiếp tục: Phục kích, 
tìm cách đốt thuyền, v.v... Ngày 19 tháng Chín, Millot đã trở 
về. Ông ta vừa đi Hồng Kông để xác định lại sự hỗ trợ toàn 
diện của vị phó vương Quảng Đông. Vị này có viết cho ông 
Phương một bức thư xin hãy đề cho Dupuis làm việc. Nhưng 
bức thư này chăng có kết quả gì. Ông Phương gạt bỏ hết mọi 
yêu cầu của phía Trung Hoa. Ông tuyên bố chờ lệnh của nhà 
ng Dupuis cũng nhận được phép chở đi Vân Nam 
một chuyên hàng 2.000 tạ muối (muối giá 3 phrăng một tạ ở 
Hà Nội, sẽ thành 120 phrăng ở Vân Nam). Dupuis khởi hành 
ngày 8 tháng Mười và lên tô chức một căn cứ trung chuyển ở 
Yên Bái. Ngày 27 tháng Mười, khi ông ta trở về Hà Nội thì 
được biết có một phái đoàn chính trị Pháp do trung úy hải quân 
Francis Garnier dẫn đầu đã vào đến hải phận Tonkin. 














NHIỆM VỤ NHẠPNHÀNG CỦAFRANCIS GARNIER 
'Vừa từ miễn trung Trung Hoa trở về tới Thượng Hải, thì 
Franeis Garnier nhận được bức điện của đô đốc Dupré mời trở 
về Sài Gòn gấp. Ngày 27 tháng Tám. ông về đến Sài Gòn và 
được đô đốc bàn bạc ngay về kế hoạch phái ra Tonkin một đoàn 


"lps/Nlelun hoploarg 


197 





quân khoảng một ngàn người và vài pháo hạm nhỏ. Garnier 
cho rằng một hành động như vậy là có nhiều bát trắc. Ông cũng 
được biết là Bộ của Broglie hoàn toàn không ủng hộ Dupré. 
Một cuộc viễn chỉnh võ trang như vậy chắc chắn sẽ có những 
nguy cơ mà phần lớn là không lường trước được. Trong điều 
kiện có thể, thì nên tránh những cuộc viễn chỉnh đó. Ông cho. 
đô đốc biết là có thể phải sợ một cuộc can thiệp của người 
Trung Hoa, vì họ đã được người Anh cầu rồi. Và nhất là 
có thê sẽ bị chính phủ lên án. Và lại, với số nhân sự eo hẹp mà 
chúng ta có, liệu chúng ta có khả năng cai trị nổi xứ Tonkin 
không? Sau hai cuộc trao đôi, Garnier đã thuyết phục được đô 
đốc. Nhưng còn ông ta, thì ông ta có chủ trương một giải pháp 
nào không? 

Vì có hai hòn đá ngầm phải tránh thì một mặt là sự can 
thiệp của một cường quốc Âu châu được khuyến khích bởi sự 
yêu kém của Tự Đức trước Dupuis, Francis Garnier cho. rằng: 

“sẽ tất tốt nếu chúng ta tự đặt mình thành người bảo vệ những 
quyền lợi của Triều đình Huế, và để đánh đổi lấy sự bảo hộ 
chúng ta, ta có thể áp đặt cho họ sự mở cửa xử Tonkin cho. 
thương mại. Như vậy chúng ta sẽ ở trên một địa hạt ngoại giao 
không ai có thể tấn công được (14)”. 











Như người ta thấy, ý kiến cơ bản của Garnier là tuyệt đối 
ngược lại với ý kiến của Dupuis. Ông này thì chủ trương ủng 
hộ những người phò Lê, trong khi ý kiến của Gamier là nếu 
quyên hành của Tự Đức ở Tonkin bị tiêu tan hết, thì nước Pháp 
cũng chẳng còn có lý do gì để can thị ệp nữa. Vì vậy ở Tonkin 
cân phải thâm nhập vào với các nhà cầm quyền Annam, hòa 
hợp với họ, chứ không chống lại họ. Người ta có lý để hy vọng 
rằng vì phải đối mặt với tất cả những khó khăn đó (và người ta 
cũng sẽ có cách tạo ra các khó khăn này) thì Tự Đức, cuối cùng 
cũng sẽ phải chấp nhận một chế độ bảo hộ. Chế độ này sẽ mở 








"lps/flelun hoploarg 


198 





cho Pháp một cửa vào thị trường Trung Hoa dễ dàng, sẽ lập lại 
trật tự và sự thịnh vượng cho Tonkin, và nhờ vào một tổ chức 
thuế quan sao chép y nguyên như của Trung Hoa', sẽ đem lại 
một vải sinh lực cho nền hính kiệt quệ của Vương quốc. 





Dupré do dự, nhưng cuối cùng cũng bị thuyết phục. Tuy 
nhiên, chính Garnier sẽ phải cùng với sáu mươi người được 
chọn lựa kỳ, đi ra Tonkin “hoạt động theo cách nào có thể được 
nhất với chính phủ Annam” đề tháo gỡ tại chỗ tất cả những sự 
phức tạp do sự có mặt của Dupuis ở Hà Nội gây ra. Garnier 
nhận nhiệm vụ. 

Nhưng, đúng vào lúc này, ngày 31 tháng Tám, phái đoàn 
được Triều đình Huế báo trước, đến Sài Gòn. 

Triều đình Huế, bắt đầu nghỉ ngờ là vị đô đốc - thống đốc 
này có ý lợi dụng sự kiện Dupuis vào những ý đồ riêng của ông 
ta, nên vào tháng Bảy, quyết định dùng một phương cách mà 
mười năm trước đây, thiếu chút nữa thì đã thành công. Đó là 
cử một phái đoàn ngoại giao Sang, Âu châu và tiếp xúc trực tiếp 
với chính phủ của chính quôc, thậm chí với cả chính phủ của 
Tây Ban Nha nữa đề đòi hỏi phải giải quyết những điều thiệt 
hại và đê có được một hiệp ước vừa ý. 











Phái đoàn đổ bộ vào ngày 2 tháng Chín, đứng đầu là hai 
vị đại sứ: hứ nhất là Lê Tuấn, Thượng thư Bộ Hình, quan 
kinh lược quân sự của nhà vua ở Hải Dương và Quảng Yên, 
người đã cùng tranh cãi với Dupuis và Senez vào tháng Mười 
Một năm 1872. Người thứ hai là Nguyễn Văn Tường, Tham 
trí Bộ Lễ, kinh lược quân sự của nhả vua ở Sơn Tây, Tuyên 
Quang và Hưng Hóa. Cả hai đều bị nhà vua cho là phải chịu 
trách nhiệm về sự việc Dupuis bung ra to như thế. Bây giờ họ 





1 Từ 1860, thuế quan của Trung Hoa được tổ chức thành một cơ quan hành 
chính độc lập do một người Anh điều khiển. 


"lps/flelun hoploarg 


199 





phải đi “sửa chữa” lại. Dù rằng mục đích chính thức của hai 


ông là đi thương thuyết và ký kết với nước Pháp một hiệp ước 
“quyết định” để thay cho bản ước 1862 đã trở nên lạc hậu 
vì những cuộc thôn tính đất đai năm 1867, nhưng mục tiêu ưu 
tiên của sứ bộ là đạt được việc thống đốc trục xuất Dupuis. Nếu 
ở Sài Gòn bị thất bại, thì họ sẽ phải sang Âu châu, đến Paris 
hay nơi nào khác, đề đề nghị hỗ trợ. 





Khi được biết mục đích chính thức của sứ bộ, đô đốc 
Dupré đã nói cho sứ bộ hiểu rằng không phải đi đâu xa hơn, 
ông có đủ thâm quyền đê giải quyết một cách nhanh chóng 
và hữu hiệu tất cả các vấn đề hiện tại. Dưới sức ép được nhấn 
mạnh của đô đốc, phái đoàn “quyết định” ở lại Sài Gòn. Dupré 
thả họ ra và ngày 8 tháng Chín, chỉ định viên trung úy hải quân 
ngoại ngạch Paul Philastre, người đứng đầu tổ chức tư pháp 
bản xứ ở Cochinchine, và một nhà *Annam hóa” xuất sắc để 
cầm đầu đoàn đại biểu Pháp. Philastre' còn là một người bạn 
lâu năm của Garnier, người mà ông đã lếp đón ở nhà ông vào. 
năm 1872 khi ông này trên đường đi đến Thượng Hải. 





Cuộc thương thuyết bắt đầu. Dường như người Annam 
muốn trước hết đạt được sự trao trả lại ba tỉnh miền Tây và sự 
xóa bỏ những gì còn nợ lại của số tiền đên bù chiến phí. Nhưng 
phái đoàn cũng mong muốn đạt được nếu không được việc 
chuộc lại các tỉnh miên Đông nhượng vào năm 1862 thì ít nhất 
cũng được việc trao trả lại những vùng đất trên đó có phần mộ 
tô tiên của nhà vua. Cuối cùng, dường như Huế cũng sẵn sàng 
yêu cầu sự giúp đỡ của nước Pháp, trong nhiều lĩnh vực (15). 


1 Philastre lúc đỏ 36 tuổi, đã tham gia vào các cuộc viễn chỉnh ở Trung Hoa 
(1858 - 1860) và ở Nam Kỳ (1860 - 1861). Ông là một trong những người 
đầu tiên giữ chức vụ thanh tra các sự vụ bản xứ (1861). Ông rất thông thạo 
tiếng Trung Hoa và tiếng Annam và năm 1868 đã được cử đứng đầu tổ chức 
tư pháp bản xứ. 






"hlps/Nlelun hoploarg 


200 





Đô đốc Dupré, sau mấy lần trao đổi với các sứ thần (có 
Philastre làm phiên dịch) ngày II tháng Chín báo cáo với chính 
phủ về những gì mà ông cho là các tham vọng của Triều đình 
Huế. 

Về việc Dupuis, các sứ thần nhanh chóng thú nhận là 
nước Annam bắt lực đối với cuộc thám hiểm của ông ta. Các 
sứ thần nói: “Không phải chúng tôi cai quản ở Tonkin nữa, mà 
là hắn”. Vì vậy họ yêu cầu đô đốc một lần nữa lại ra lệnh cho 
Dupuis phái rời khỏi nước Annam, và lần này một cách dứt 
khoát. Ngày 5 tháng Chín, Dupré trả lời các sứ thần là nếu có 
gửi một bức thư mới nữa thì kết quả cũng không hơn bức thư 
thứ nhất và ông không thấy có cách gì khác là phải phái “một 
sỹ quan, có vài người hộ tống ra Hà Nội, đẻ ra lệnh cho Dupuis 
phải rút lui, và phải cưỡng chế hắn bằng vũ lực, nếu hắn không 
vui lòng tuân lệnh”. 

Ngay từ ngày 11 tháng Chín, trong một thông điệp gửi 
Bộ trưởng, đô đốc Dupré báo trước là “có thê chính Triều đình 
Huế sẽ cầu xin sự can thiệp của chúng ta”. Phái đoàn Annam, 
tuy phát biểu ý kiến lo ngại một sự can thiệp bằng vũ lực sẽ 
làm cho quan hệ giữa Annam và Trung Hoa trở nên xâu đi một 
cách nghiêm trọng, cuối cùng cũng chấp nhận nguyên tắc phái 
ra ngoài Bắc một số sỹ quan và một số người tủy tùng. Lúc đó 
cuộc thương thuyết về những điều khoản của bản hiệp ước có 
thể bắt đầu. 





Gamier đi Thượng Hải đề thu xếp mọi công việc của ông, 
ta, thăm bà vợ tên là Claire và con gái. Ngày 8 tháng Chín, từ 
Hồng Kông ông viết thư cho người em trai ở Pháp tên là Léon, 
trong đó ông nói chủ yếu 





ö đốc đã triệu anh về đẻ tham khảo ý kiến về những 
sự việc ở Tonkin. Ông ta đang đi sâu vào một con đường rât 





"lps/Nlelun hoploarg 





nguy hiểm, định tổ chức một cuộc viễn chinh võ trang, và anh 
đã may ăn làm cho ông từ bỏ ý định đó. Nhưng anh chỉ làm 
được việc Ấy bằng cách chấp nhận một sứ mệnh đi đến tận nơi 
gỡ những mỗi rôi do ông Dupuis gây ra, và phải ến hảnh việc 
đó theo cách nào được sự thỏa thuận cao. nhất với chính phủ 
Annam. 





*Vi vậy anh sẽ đi đến tận nơi làm một cuộc điều tra về 
những lời kêu ca của cả ông Dupuis và chính phủ Annam, và 
nhắc lại cho ông Dupuis phải thực hiện những bổn phận của 
ông ta. 

*Công việc nảy hết sức tế nhị, nhất là khi anh đang có 
trước mặt tất cả những thư từ và điện tín của ông de Broglie và 
Bộ của ông ở Pháp, chứng tỏ các ông ấy rất khó chịu trong việc 
này... Nhưng mặt khác, liệu anh có thê từ chối được không? 
Anh cảm thấy đây là một công việc làm cho đô đốc Dupré và 
cả anh nữa sẽ bị lên án. Anh đã gửi một bức điện vào Sài Gòn 
để báo trước sự nguy hiểm, và những do dự cuối cùng của anh 
đã chấm dứt; bây giờ sẽ là một SỰ. hèn nhát của anh nếu để đô 
đốc phải một mình chịu đựng sự. rắc rồi này.. 


*Anh vẫn không từ bỏ các dự án khoa. hức của anh. Công 
việc ở Tonkin sẽ chỉ chiếm một thời gian rất ngắn (15). 

Trên tàu, Garnier đã gặp E.Millot. Ông này đã báo trước 
cho Gamier biết là không có hy vọng nào giải quyết công việc 
này với sự đồng ý của Triều đình Huế. Tình trạng ở Hà Nội 
căng thăng đến mức phải sợ những cuộc đụng độ giữa người 
Annam và người Pháp có thê nô ra bất cứ vào lúc nảo. Sự phát 
động một phong trào khởi nghĩa ở Tonkin xảy ra đến nơi rồi. 
Thay vì chú tâm đến những quyền lợi của Triều đình Huế, thì 
tốt hơn hết là ngay từ bây giờ phải dự kiến trước việc cung cấp 
nhanh chóng vũ khí cho những người nỗi dậy (16). 





"hlps/llelun hoploarg 


202 





Millot nói với Garnier: 

“Ông sẽ thành công, nhưng với điều kiện là phải dựa vào 
kinh nghiệm của giám mục Puginier và vào ảnh hưởng của ông 
Dupuis. Với 80 người của ông và sự tiếp tay của đoản quân viễn 
chinh của chúng ta, ông có thể dễ dàng làm cho xứ Tonkin trở 
nên độc lập. Nhưng sẽ phải tổ chức một đội tự vệ Tonkin” (17). 

Thể là Garnier đặt hàng với Millot những vũ khí mà ông 
sẽ mang ra Tonkin. Trở về tới Sài Gòn ngày 7 tháng Mười, 
Gamier báo lại cho Dupré biết những tin tức này, làm cho 
Dupré đã thay đổi đi một cách đáng kê cái hướng của những 
chỉ thị của ông. Tình thế không còn như người ta tưởng trước 
đây nữa. Đô đốc xác định cho Garnier hiệu là sự xử sự của ông 
này sẽ tùy thuộc vào thái độ của những vị quan ở Tonkin đối 
với ông ta, của Triều đình Huế đối với Sài Gòn, và của ý thức 
của người dân ở Tonkin. Nếu Triều đình Huế tỏ ra có thái độ 
hòa giải và trung thực, thì người Pháp sẽ giúp họ một tay và 
Garnier sẽ giải quyết Sự xung đột với Dupuis, mở cửa sông 
Hồng Hà, tô chức thuế quan. Nếu người Annam tỏ ra thù địch, 
thì đô đốc "sẽ để cho các sự kiện cứ diễn ra", ,„ nghĩa là ông ta sẽ 
trở về kế hoạch của Senez. 


GIÀNH LÂY BẢN HIỆP ƯỚC KỊP THỜI 


Trong tư tưởng của đô đốc Dupré không còn chuyện bước 
đi cùng với những nhà cằm quyền Annam nữa. Phải gây sức ép 
đối với họ để nhanh chóng đạt được một bản hiệp ước có lợi. 
Dupuis và cuộc thám hiểm của ông ta, sau khi đã là một cái cớ, 
thì bây giờ chỉ còn là một phương tiện. Công việc mà hắn đã 
khơi mào sẽ mở ra cho hắn khả năng yêu sách “sự bảo vệ hoàn 
toàn các lợi ích thương mại đã đầu tư, và sự quản lý độc quyền 
việc giao thông trên sông Hồng dưới sự kiểm soát của chúng, 


"hlps/llelun hoploarg 





ta". Tuy nhiên sự ký kết bản hiệp ước là ưu tiên hơn tất cả, và 
sự tạm thời gạt Dupuis ra xa có thể giúp vào việc này. 

Bây giờ phải báo tin trước cho Paris và Huê. Ngay từ ngày 
7tháng Mười, Dupré báo cho Paris biết là ô ông ta đang chuẩn bị 
một cuộc viễn chỉnh ra Tonkin sẽ do F. Garnier cằm đầu. Ông 
nói rằng ông đã cử sỹ quan này ra Bắc với sự đồng ý ý của Huề, 
và Huế đã có sự yêu cầu giúp đỡ. Đây là cuộc điều tra về những. 
sự việc người ta trách cứ Dupuis. Ngày mùng 8, quả là các sứ 
thần Annam có đề nghị với Dupré phái hai chiếc tàu ra Hà Nội 
để bắt Dupuis. Ngày mùng 10, Garnier đã có đến thăm họ trước 
khi ra đi định vào ngày 11. Nhưng đô đốc cũng nói thêm đây là 
địp tạo dựng vững chắc ở phía Bắc tại một địa điểm có thể sau 
này khi cần thiết thì dùng làm một căn cứ hoạt động. 





Đô đốc Dupré thảo ra những chỉ thị cho Garnier, chỉ 
thị rất thoáng để cho Garnier có thê có những sáng kiến lớn. 
Garnier, có thể đã bị quyền rũ bởi ÿ tưởng là đối với hậu thế, 
mình sẽ là người đã mở cửa sông Hồng *'cho nền thương mại 
và sự văn minh” (ông ta là người luôn luôn tìm kiếm “sự nôi 
tiếng” ”) nên tỏ ra rât sung sướng. Ngày § tháng Mười, ông ta 
viết thư cho em trai: *Đây là một cuộc viễn chỉnh nhỏ như anh 
vẫn thường ưa thích. Vậy hãy tiến lên vì cái nước Pháp già nua 
này. Các chỉ thị cho phép anh toàn quyền hoạt động. Đô đốc 
dựa hoản toàn vào anh”. 





Chính Garnier là người được đô đốc trao cho trách nhiệm 
thảo tất cả các văn thư gửi đi Paris, Bắc Kinh, Quảng Đông, 
Vân Nam Phủ và Huế đề chuẩn bị và giải thích sứ mệnh của 
ông. Ông cũng đã viết thư cho các vị Khâm mạng tòa thánh ở 
miền Bắc. Và bức thư gửi cho Đức ông Sohier linh mục ở Huề, 
ngày 9 tháng Mười, đã vạch ra hoàn toàn rõ những "ân ý có thể 
thú nhận được” của vị thông đốc. Vì lý do đó bức thư này đáng 
được nêu toàn văn ra đây. 





"Hlps/flelun hoploarg 


204 





% hính phủ Annam bị đe dọa là sẽ mất Tonkin trong một 
thời điểm rất gần đây. Ngay cả sự tôn tại của chính phủ này 
cũng sẽ bị thương tồn, nếu cái tỉnh giàu có và đông dân cư này 
vuột khỏi tay họ. Một nhóm nhỏ những tên phiêu lưu đang làm 
cho họ thất bại. Những tên cướp tàn phá ngoài bờ bề, bất cóc 
thuyền bè ngay trước mắt nhà vua, cướp bóc trong các vùng, 
nông thôn. Sự bất lực của chính phủ trong việc lập lại 
bắt tôn trọng pháp luật giờ đây đã thể hiện rõ. Họ cỉ 
làm được những việc ây bằng cách xin chúng ta giúp đỡ, và 
nếu chúng ta đồng ý, thì đó sẽ là một gánh nặng rất lớn đè lên 
chúng ta. Vậy thì để đổi lại, họ có những đền bù gì cho chúng 
ta? Có những bảo đảm gì cho chúng ta đê đề phòng sự quay trở 
lại những ác ý của họ trong quá khứ. 

“Những đền bù vả những báo đảm đó, tôi đã sẵn sàng để 
phát biêu ra, khi nào. Triều đình Huế quyết định bắt đầu thương 
thuyết trên những cơ sở. đứng đắn bằng cách trao cho những 
sứ thần của họ những quyên hành cân thiết. Tôi đã hết sức chú 
tâm đến việc thuyết phục các vị sử thần này về những thiện chí 
của tôi đối với chính phủ và nhân dân Annam (và tôi tin là họ 
không còn nghỉ ngờ gì về vấn để này), làm cho họ hiểu những 
lợi ích mà đất nước của họ có thể rút ra được từ một sự liên 
mỉnh chặt chẽ và trung thực với nước Pháp, một sự liên minh 
mà lợi lộc lớn nhất là về phần họ, còn phần lớn những gánh 
nặng là đành cho chúng ta. Tôi là một người kiên nhẫn, và tôi 
chờ đợi kết quả của những cô gắng của tôi. 











*Tình trạng ở Tonkin dường như khá nghiêm trọng đối 
với chính Triều đình Huế, đến mức họ phải xin tôi can thiệp, 
và yêu cầu tôi ra lệnh cho Dupuis phải đi khỏi đất nước nảy. 
Sự yêu cầu đó là chính đáng. Vị trí của Dupuis là không hợp 
pháp. Tôi đã có giấy mời ông ta phải rút lui. Ông ta coi thường 
lời mời đó. Có những lời đòi hỏi câp bách mới của Bộ Ngoại 


"hlps/flelun hoploarg 





Giao. Tôi không chấp nhận việc cho một tên phiêu lưu một cơ 
hội mới đề chà đạp dưới chân những mệnh lệnh của tôi nữa, và 
tôi đã đề nghị phái đi một sỹ quan, với một lực lượng đầy đủ, 
để bắt phải tôn trọng các lệnh này. Những đề nghị của tôi đã 
được chấp thuận và các vị đại sứ hôm nay đã khẩn thiết yêu âu. 
là vị Sỹ quan cần đi càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Tôi 
nghĩ rằng đoàn viễn chỉnh nhỏ này có thể lên đường vào ngày 
11, dưới sự chỉ huy của ông Garnier, là người mà tôi hoàn toàn 
tin tưởng vào sự thận trọng. 





“Ông Gamier đã nhận lệnh phải mời ông Dupuis tạm thời 
từ bỏ công việc kinh doanh của ông ta, để tiếp tục lại sau này 
trong, những điều kiện hợp pháp hơn, và trong trường hợp ông 
ta từ chối thì sẽ phải cưỡng chế ô ông ta, và tức khắc đuôi ông ta 
đi. Lệnh cũng sẽ là mở cửa sông Hồng cho thuyền bè của người 
Annam, người Pháp, người Trung Hoa đi lại, với một mức thuế 
vừa phải khi đi xuôi đi ngược, làm cho tôn trọng những điều 
khoản bảo vệ người Thiên chúa giáo và sẽ đóng lại ở Tonkin 
cho đến khi ký kết được hiệp định. 

“Những ý định của tôi là trung thực; mục đích của tôi 
là dẫn dắt cho chính phủ và nhân dân Annam đến với nền văn 
minh Thiên chúa giáo, là làm chỗ dựa và chỉ đường, giúp đỡ 
họ cải cách nền hành chính và tiền tệ của họ, tạo dựng lại cho 
họ một quân đội và một hạm đội, và cuối cùng đề trả lại sự an 
ninh cho xứ Tonkin đã từ bao lâu nay bị tàn phá bởi nội chiến 
và sự cướp bóc. Nếu Triều đình Huế thành thật muốn đi vào 
con đường tôi mở ra cho họ, thì nước Pháp sẽ làm tròn một 
cách trung. thành tất cả những cam kết của mình. Nếu cho đến 
cùng h họ vẫn không nhìn nhận những ý đồ thực sự vì Chúa của 
tôi, vẫn ngoan cô trong sự mù quáng, gây cho chúng ta những 
khó khăn, tìm những cách thoái thác để lẫn tránh những cam 
kết của họ, thì chúng ta sẽ rút ra khỏi họ bàn tay bằng hữu mà 





"hlps/flelun hoploarg 


206 





chúng ta đã chìa ra, và số mệnh của họ sẽ được thực hiện một 
cách không thể tránh khỏi, chúng ta không bị bắt buộc phải 
làm cho sự thực hiện nảy đến nhanh hơn bởi sự cường bạo. Tôi 
không nghỉ ngờ gì thưa Đức ông, trong con đường mà tôi dự 
định đi theo, là sẽ nhận được sự giúp đỡ chân thành của Đức 
ông và của tất cả những đồng sự kinh mến của Người. 

Dupré — Thống Đốc” (19) 

Ngày 11 tháng Mười, Garnier rời Sài Gòn trên chiếc tàu 
D Estrẻ¿es, cùng với vài sỹ quan, 56 người trong thủy thủ đoàn, 
30 lính bộ binh của hải quân được lựa chọn rất kỹ, và hai chiếc 
pháo hạm. Ông mang tước “phái viên chính trị và tư lệnh quân 
sự ở Tonkin”. Ông cũng mang theo một bức thư đề ngày II 
trong đó đô đốc Dupré báo cho Triều đình Huế là phái đoàn 
sẽ tới Tonkin, và bảo đảm với triều đình là việc đầu tiên của 
Garnier “phải là quyết định của ông Dupuis phải rời khỏi xứ 
sở và tuân thủ các luật pháp”, nhưng ông Garnier cũng được 
lệnh phải ở lại. Hà Nội cho đến khi nảo việc đi lại trên sông Cái 
được giải quyết, và phải nhắn mạnh với các nhà cằm quyền địa 
phương là đồng thời, bến cảng của Hà Nội phải được mở tự 
do cho nền thương mại của chúng tôi đã phải chờ và đòi hỏi 
từ nhiều năm nay việc đi vào tự do trong một bến cảng của xứ 
Tonkin"” (20). 

Ngày 15, chiếc D 'Es/zées bỏ neo ở Tourane. Bức thư của 
đô đốc được chuyển về Huế. Garnier yêu cầu có hai vị quan, 
được trao đầy đủ quyền để giải quyết vấn đề Tonkin, sẽ đi theo 
ông. 








Nhà vua hài lòng. Sứ bộ ở Sài Gòn đã báo cho nhà vua 
biết rằng viên trung úy hải quân Garnier không có mục đích 
nào khác là tống khứ Dupuis đi. Vì vậy, ngày 19 nhà vua đã 
chỉ định hai đại thần, trong đó, có Tham tri Phan Đình Bính, đi 


"hlps/flelun hoploarg 





cùng với viên sỹ quan Pháp. Nhưng Huế cũng xác định: Nếu 
Garnier có một mục đích khác, thì việc ông ta đi ra Tonkin 
là vô ích, vì người Annam có thể tự thỏa thuận với Dupuis. 
Gamier đáp lại rằng ông ta có nhiệm vụ đi ra Tonkin, thì ông ta 
sẽ đi ra. Thượng thư Bộ Lễ ở Huế, ngày 2Š tháng Mười buộc 
trả lời với đô đốc Dupré yêu cầu ông nảy triệu hồi Garnier về. 
Chính phủ Huế không đồng ý cho phép những người Pháp ở 
lại Tonkin sau khi đã đuôi được Dupuis đi. Chính quyền sẽ giải 
quyết lũ cướp trên sông. 

**Vả lại tại sao đô đốc - thống đốc lại quan tâm nhiều như 
vậy đến những công việc nội bộ của chúng tôi. Quyền của tất 
cả các dân tộc trong vũ trụ này là khi hai quốc gia đang có hòa 
bình mà không có một hiệp ước nào về những chuyện thường 
vụ, thì quốc. gia này không được chú tâm đến những công việc 
nội bộ của quốc gia kia... Tôi e rằng sẽ không thích hợp dùng 
vũ lực vào những sự cần thiết nào đó trái với những quy. tắc của 
quyền con người. Huống chỉ nếu đề bàn cãi và thương, lượng 
những điều khoản của một hiệp định thương mại thì tuyệt đối 
phải ký kết một hiệp ước hòa bình đã. Chỉ lúc đó thôi người 
ta mới có thể nói đến việc đó... Chắc chắn không phải là một 
quan chức hạ cấp chỉ có một nhiệm vụ tạm thời ngắn ngủi có 
thể giải quyết được tất cả... (21)” 














Ngày 31 tháng Mười, Dupré cám ơn Triều đình 
về cung cách không thẻ chê trách được khi đón tiếp phái viên 
của ông. 

Nhưng cũng trước lúc này, ngay từ ngày 23 tháng Chín, 
Dupré đã báo cáo cho vị bộ trưởng Pháp là ông hy vọng sẽ đạt 
được việc người Annam "xin hưởng chế độ bảo hộ của nước 
Pháp” (một chế độ bảo hộ mà ông nêu rõ các chỉ tiết) và để 
đổi lại, việc trả lại ba tỉnh miền Tây có thê được thỏa thuận. 


"lps/llelun hoploarg 


208 





Ngày 22 tháng Mười, Dupré nhận được phúc đáp, cho phép 
ông thương lượng trên những cơ sở đó. 

“Cho phép thương lượng trên những cơ sở của bức thư 
của ông đề ngày 11 tháng Chín. Chế độ Bảo hộ, được chấp 
thuận đề đổi lấy sự phục hồi việc cai trị ba tỉnh, trong thực 
tế, cũng phải nói rõ rằng là một sự nắm vững lấy vương quốc 
Annam. Điều kiện này là tuyệt đối và các ông sẽ chỉ ký nhận 
vào nếu nhận được tất cả mọi bảo đảm về vấn đề này”. 

Tiếp ngay sau đó là một bức thư đề ngày 23 của Bộ trưởng, 
gửi cho. Thống đốc: 








**Tôi hân hạnh xác nhận với ông bức điện ngày 22 tháng 
này của tôi”. 

“Bức điện này, nội dung của nó đã được bàn tính với ngài 
Phó chủ tịch Nội Các, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, có sự hiện 
diện và đồng ý của ngài Tông Thống nước Cộng Hòa, chứa 
đựng thực chất ý tưởng của Chính phủ đối với những cuộc 
thương lượng mà ông sắp tiền hành với phái đoàn của Vua Tự 
Đức, lúc này đang ở Sài Gòn. Những chỉ thị này chỉ có mục 
đích là phát triên ý tưởng đó theo đúng những ý muốn của ông 
đã phát biểu, và đề vạch ra cho ông một đường lỗi ứng xử có 
thể đạt được một kết quả vừa đồng thời làm thỏa mãn được 
lòng tự hảo chính đáng của nước Pháp, vừa thỏa mãn được 
những lợi ích của nền tài chính, nền thương mại của chúng ta, 
cũng như sự phát triển ảnh hưởng của chúng ta ở Viễn Đông. 

“Những thông báo liên tiếp mà gần đây tôi nhận được của 
ông, nói về tầm quan trọng càng ngày càng lớn của một cuộc 
can thiệp của Pháp vào Tonkin, những lý lẽ ông dựa vào đó đẻ 
yêu cầu cấp bách cho phép ông tác động vũ trang vào xứ nảy, 
đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ, và nếu tôi đã chống lại 
những lời khẩn nài được phát biêu quyết liệt như vậy, chính là 


"lps/lelun hoploarg 








vì tôi cảm. thấy, một mặt, oàn cảnh của chúng ta buộc chúng ta 
phải hết sức dè đặt về vẫn đề này, mặt khác, một kết quả tương, 
tự có thê đạt được băng những phương tiện hòa bình. 





“Những cuộc thương lượng lúc này đã được tiến hành, 
sẽ mở ra cho chúng ta con đường thứ hai này, và chính phủ 
cũng không do dự gì đi theo ông vào con đường đó, nếu sự 
chấp nhận một thứ chế độ bảo hộ trên vương quốc Annam có 


thể thực sự tạo cho chúng ta, không khó khăn gì, một địa vị nỗi 
trội, bảo đảm cho màu cờ của chúng ta một con đường trực tiếp 
và tương đối dễ dàng đến Vân Nam đề chúng ta có thê chiếm 
được một phần rộng lớn trong nên thương mại của cái tỉnh giàu 
có này. 

*Một kết quả như vậy là có tính chất đáng để về phía 
chúng ta có lý do có một vài nhượng bộ, và chính phủ cho phép 
ông xem xét nếu có thê được, bằng cách trả lại cho Tự Đức sự 
cai trị ba tỉnh Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên, đạt được của 
ông ta những lợi ích xứng đáng đền bù lại được một sự hy sinh 
như vậy. Nếu ô ông đạt đến được việc quy định ra những điều 
kiện của một thứ chế độ bá chủ giống như đã tồn tại ở một vài 
nơi tại Viễn Đông, thì chính phủ sẽ sẵn lòng đi theo những ý 
kiến của ông về các vấn đề tài chính, quân đội và thuế quan. 





*Trong bức thư này, tôi không thể đi vảo nhiều chỉ tiết 
hơn nữa... Nhưng ngay từ bây giờ ông đã có thê hứa với nước 
Annam sự hỗ trợ của chúng ta chống lại nước Trung Hoa. 

Chúng ta coi như họ đã trả xong cái phần tiền bồi thường 
còn chịu của nước Pháp” (22). 


GARNIER TUYÊN BÓ MỞ CỬA SÔNG HỎNG 


Ngày 23 tháng Mười, Garnier vào dòng Cửa Cắm ở trước 
Hải Phòng. Ông ta hỏi thăm đường để đi Hải Dương. Ngày 25, 


"lps/flelun hoploarg 


210 





ông ta đến Kẻ Mắt, trung tâm của những đoàn truyền giáo của 
giòng tu Dominique Tây Ban Nha. Những người tu hành ở đây 
đón tiếp ông niềm nở nhưng cũng cho ông hay là từ khi có hiệp 
ước 1862, thì các quan Annam đã đề cho những người Thiên 
chúa giáo được yên. Những người Tây Ban Nha chuyền những 
bức thư mà ngày 26 Garnier viết cho Dupuis (để báo tin cho 
hắn biết và trần an hắn) cho đức ông Puginier và cho nguyên 
soái Phương. 

Đi qua sông Đuống, Gamier, sau khi đã trao đổi với 
Dupuis - ông này đến gặp Garnier trên sông, đã đến Hà Nội 
Vào ngày Š tháng Mười Một. 

Chính quyền Annam không ngờ đội quân lại đông đến 
thế và quán trọ dành cho Garnier có vẻ quá tôi tàn. Ông ta 
đi ngay vào trong thành đê đòi hỏi nguyên soái Nguyễn Tri 
Phương phải cho ông ta ở một cách tốt hơn. Ông ta sông sộc 
xông vào dinh của nguyên soái, nhưng theo Silvestre, thì sau 
khi nghe Garnier trình bày lý do, sự tiếp đón của nguyên soái 
là “tuyệt đối đúng đắn và lịch sự. 
nước giải khát cho 15 người đi hộ tống Garnier, 
xin cáo từ, thì ông Phương bảo ông ta hãy viết lại trên giấy 
nội dung của buổi tiếp xúc thứ nhất này”. Ông Phương ra lệnh 
hãy tức khắc trao cho phái đoàn Pháp những tòa nhà trong khu 
Tràng Thi (23). Ngay ngày hôm sau, Garnier bắt đầu hội đàm 
với Phan Đình Bình và cho vị này biết là ô ông ta đến đề ký kết 
một hiệp định thương mại và để mở cửa sông Hồng cho thuyền 
bè đi lại. Ông Bình trả lời là ông không có quyền thương thuyết 
một hiệp định như vậy. Ngay từ khi mới đến ông Bình đã nói 
rõ tất cả với ông Phương và ông này từ chối dứt khoát không 
thảo luận với Garnier về bất cứ vẫn đề nào, ngoài số phận của 
Dupuis, và cắm tên này không được vào trong thủ đô. Garnier 
không kề gì đến lệnh cấm này và với sự tiếp tay của Dupuis 






"hlps/flelun hoploarg 





cùng những người đi theo hắn (khoảng 500 người) đã đến ở Hà 
Nội, và gọi hai chiếc pháo hạm từ Hải Phòng lên. 

Sau khi đã ra lệnh cho binh lính của mình phải tránh tất 
cả mọi hành động vũ phu, cường bạo, mọi chuyện vô kỷ luật và 
vô điều độ, mà ông ta tự hứa là sẽ quyết định “trừng trị không, 
thương tiếc”, ngày 7 tháng Mười Một, ông tung ra trong dân 
chúng một tuyên bố như sau: 

*Người đại diện cho vương quốc cao quý Pháp là Garnier 
cho mọi người dân biết rằng các quan của vương quốc cao quý 
Annam đã vào Sài Gòn xin giúp đỡ, nên đô đốc đã phái chúng 
tôi ra Tonkin đề xem sự thể như thế nào. Thêm nữa ở Tonkin 
này, các bờ biên phải chịu đau buồn vì nhiều bọn cướp tàn phá 
nặng, nề. Chúng tôi có ý định sẽ đánh đuôi những tên cướp này 
đề cho dân chúng ở những nơi đó có thể làm ăn trong hòa bình. 
Còn như quân lính của chúng tôi, nếu có kẻ nào trong số họ 
làm điều gì đáng chê trách, hãy đến khiếu nại với chúng tôi và 
chúng tôi thế nào cũng sẽ xử lý. 

“Mọi dân tộc đều bị thu hút một cách dễ đàng bởi các 
gương đạo đức. Đối với chúng tôi, khi nói với dân chúng, 
chúng tôi chỉ có trước mắt vấn đẻ đạo đức thôi. Hỡi dân chúng 
Tonkin, hãy tin chắc một điều là những quan và lính Pháp đều 
đoàn kết với quan và lính Annam như anh em với nhau. Vì 
vậy chúng tôi muốn đem lại cho xứ Tonkin những sự dễ dàng 
trong việc buôn bán, và do đó, mang lại sự giàu có và hòa bình. 
Những ý định của chúng tôi là như vậy. Chúng tôi nói cho tắt 
cả mọi người quan, lính và dân chúng Tonkin được biết (24). 

Cuộc bàn cãi được tiếp tục giữa Garnier và Phan Đình 
Bình: Garnier đòi phải chú tâm trước tiên đến vấn đề thương 
mại. Ông Bình thì muốn người ta phải xử Dupuis đã. Ông sẽ 
chỉ báo cáo lên Triều đình Huế về vấn đề thương mại (ông 





"Hlps/flelun hoploarg 


22 





không có thẩm quyền đề quyết định vấn đề này) sau khi Dupuis 
đã được xét xử. Tóm lại, đây là một cuộc đối thoại của những 
người điếc. Trong một bức thư gửi cho ông Phương vào ngày 
7, Garnier nói với ông phải giải quyết không chậm trễ vấn đẻ 
mở cửa sông. Nguyên soái Phương liệu có hay không có quyền 
quyết định vấn đề này? Nếu ông có, thì chúng ta sẽ bản bạc. 
Nếu ông không có, thì một mình Garnier sẽ giải quyết SỰ VIỆC, 
Dupuis cũng phải công nhận đây quả là một tối hậu thư. 





Để đáp lại bản tuyên, bố của Garnier, ngày § ô ông Phương 
cũng tung ra bản tuyên bố của ông: *Garnier chỉ đến đây đề 
xét xử và đuôi Dupuis đi. Hành động này làm xong, ông ta sẽ 
phải rút lui, vì ông ta không có một thứ quyền nào can thiệp 
vào công việc của đất nước ta". Garnier phản kháng, ra lệnh 
phá bỏ bản tuyên bố của ông Phương. Tình hình đột ngột trở 
nên căng thăng. Người Annam cô lập phái đoàn Pháp, cắm bắt 
cứ sự liên hệ nào của dân chúng với họ. Một khoảng không 
được tạo ra chung quanh những người Pháp. Những nhà buôn 
và những người Thiên chúa giáo không dám đến gần họ nữa. 
Người ta đã tìm cách đầu độc nước uống của người Pháp, đốt 
trại của họ hay những kho hàng của Dupuis. Vị trí của Gamier 
bé dẫn đi. Ngay từ ngày 8 tháng Mười Một, ông ta đã thầy rằng 
chỉ có “một cuộc đảo chính” mới phục. hồi được tình thế. Ngày 
10, ông viết thư cho người em: “Ngày 15 tháng Mười Một, anh 
sẽ tấn công thành, sẽ bắt ông nguyên soái và gửi ông ta vào Sài 
Gòn. Anh sẽ chính thức tuyên bố mở cửa đất nước này cho nền 
thương mại, và thuế quan sẽ đem lại cho anh những gì để tồn 
tại như một chính phủ”. 





Ngày 9, Garier lại gửi một tối hậu thư nữa cho nguyên 
soái. Ông ta cho nguyên soái hai ngày đề tuyên bố mở cửa đất 
nước cho sự buôn bán. Ngày 11, ông Phương không động tĩnh 
gì cả, Garnier báo rằng sẽ bảo vệ các nhà buôn chống người 


"hlps/llelun hoploerg 





Annam và sẽ thu thuế hải quan. Thực sự ra, do vấp phải sự thù 
địch của các quan mà đô đốc Dupré đã dự đoán trước, ông ta 
đã phải đi đến chỗ sử dụng một chính sách vũ lực. Như vậy có 
còn ủng hộ những người phò Lê nữa không? 

Bây giờ Dupuis tỏ ra rất không đồng ý với lập trường của 
Garnier. Theo ông ta, bản tuyên bố ngày 7 tháng Mười Một 
đã gây nên một sự thất vọng sâu sắc. Như vậy Garnier đến để 
tiếp tay cho các ông quan, mà thậm chí, ông ta còn coi họ như 
những người anh em nữa! Thế là bỗng dưng, ông ta đã gây ra 
một sự e dẻ cho dân chúng, đặc biệt là cho những người Thiên 
chúa giáo. Dupuis đứng về phía nhà Lê. Theo ông ta, trước 
thái độ thù địch của những người Annam, lẽ ra Garnier phải 
đứng trung lập, tránh mọi sự can thiệp " "đề cho các sự kiện nó 
tự xảy ra”, nghĩa là để cho Dupuis muốn làm gì thì làm. Nếu 
biết rằng được ủng hộ thì dân chúng Tonkin sẽ biết cách trong 
vài ngày tây trừ cho đất nước hết bọn quan lại Annam và phục 
hồi lại triều đại quốc gia của nhà Lê với sự trợ giúp của người 
Trung Hoa ở Tonkin. Xứ Tonkin được giải phóng tất nhiên sẽ 
xin nước Pháp bảo hộ. 

Ngày 12 tháng Mười Một, Đức ông Puginier, Khâm 
mạng Tòa Thánh ở miền Tây Tonkin, linh mục tại Kẻ Sở, đến 
Hà Nội từ ngày hôm trước do Garnier mời, đã khuyên ông này 
phải thận trọng. Đức ông nói là triều nhà Lê đã bị hạ bệ từ lâu, 
và bây giờ khó lòng mà tìm được một người nào có khả năng 
chấp chiếm được ngôi vua. Vì vậy Garnier nên từ bỏ hết mọi 
kế hoạch phục hồi. Puginier cũng chỉ ra cho Gamier thấy tất cả 
những sự nguy hiềm mà những người Thiên chúa giáo sẽ phải 
hứng chịu nều có một hành động vũ lực. Garnier vì thể cũng 
từ bỏ luôn cả việc tấn công vào. Thành vào ngày 1Š như ông ta 
dự tính. Ông quyết định là sẽ c: lất này, bên cạnh các quan, 
và tự ông sẽ mở cửa cho việc buôn bán. nâng cao sức ép đê đạt 
được việc ký kết hiệp ước. 











"Hlps/Nlelun hoploarg 


214 





Ông viết thư cho ông Phương: Nếu Triều đình Huế đã 
phải yêu cầu sự giúp đỡ của Pháp là bởi vì Triều đình bất lực 
không thể đuôi được Dupuis đi. Vậy để đánh đôi lấy sự giúp 
đỡ này, nước Pháp có quyên được hưởng những sự nhượng bộ, 
mà việc đầu tiên là mở cửa sông. Garnier nhắn mạnh răng “việc 
của ông Dupuis và việc mở cửa đất nước để buôn bán là có 
quan hệ mật thiết với nhau, và việc thứ nhất sẽ không thể giải 
quyết được nếu việc thứ hai không được cho phép. Tôi chấp 
nhận việc ra lệnh cho ông Dupuis phải ra đi, nhưng ngay sau 
đó tôi sẽ tuyên bố cho việc tự do thương mại”. Ông viết thêm 
là không có "*'bãât cứ một ý định nào can thiệp vào việc cai trị 
dân chúng”, mà trái lại ông muốn giúp đỡ các nhà cầm quyền 
Annam trong việc thực hiện các chức năng nảy, cũng như trong 
sự tiêu diệt các băng nhóm phản loạn...”. Garnier yêu cầu có 
sự phúc đáp trước ngày 18. Nếu ô ông Phương không có quyền 
để giải quyết, thì Garnier xác định là sẽ hoạt động một mình. 

Ngày 18 tháng Mười Một, Garnier cho niêm yết ở Hà Nội 
bản tuyên bố đề ngày 1Š. Những quyết định của ông ta được 
thảo ra thành mười điểm và sau đây là những điểm chính: 

1 ~ Bắt đầu từ ngày hôm nay, sông Hồng được mở cửa 
cho sự buôn bán của người Pháp, người Tây Ban Nha và người 
Trung Hoa, từ biển đến Vân Nam. 








2 - Những bến cảng được mở cửa sẽ là Hải Phòng và 
Thái Bình. 

3- Thuế hải quan sẽ là 2% đánh theo giá trị hàng hóa cả 
cho nhập khâu và xuất khẩu (trung chuyên là 1%). 

§ - Những nhà buôn Trung Hoa và những nhà buôn khác 
có liên ¡quan sẽ được cờ Pháp bảo vệ và không phụ thuộc bất cứ 
một điều gì vào các nhà cầm quyền Annam. 


"hlps/Nlelun hoploarg 





9— Những thương nhân của tất cả các quốc gia đều có thể 
mua đât đai và nhà cửa ở Hà Nội đê thiết lập cơ sở. 

10 — Tắt cả thuế quan Annam đã có từ trước, bây giờ và 
sau này sẽ bị bãi bỏ. (27) 

Trong ngày hôm đó, các quan cho xé các tờ niêm yết của 
Garnier và chuân iến đầu. Ông Phương đã xin chỉ thị Huế 
đề chiên đầu hay rút lui. 








Ngày 19, Garnier lại viết cho ông Phương một bức thư 
dài. Ông phản đối thái độ của người Annam. Mặc dù đã có 
những lời hứa, bản tuyên bố của ông Phương vẫn không được 
rút lại, những lời buộc tội có tính cách căm thù đối với người 
Pháp vẫn tiếp tục, những nhà buôn và những người Thiên chúa 
giáo vẫn bị cảm không được đến với họ. Nhưng Garnier đến 
đây chủ yếu là để bàn luận về những biện \ pháp nhằm hợp thức 
hóa tình trạng thương mại, tránh Sự tái diễn những, điều rắc rối 
của “sự cô Dupuis”. Garnier nhấn mạnh là Triều đỉnh Huế đã 
chấp nhận nhiệm vụ này, và không có gì phản đối cả hai nội 
dung của nó. Garnier đến đây không phải để trừng phạt Dupuis 
mà để xem xét các hành vi của hắn... 














Gamier tự tuyên bố quyết sẽ không tha thứ những 
lời đe dọa và sự khủng, tôn tuổi tác cao và lòng 
yêu nước của ngài. Tôi không hài lòng về tính chất căm thù 
mù quáng chống lại người Pháp trong các hành động của ngài. 
Trách nhiệm về những hậu quả này sẽ rơi trên đầu ngài" (28). 
Và Garnier lại gửi cho ông Phương một tối hậu thư mới, dựa 
trên ba điểm của bức thư: 








- Giải giới trong thành 
.~ Cho phép ông Dupuis đi một cách tự do đến Vân Nam 
băng đường sông 


"Hlps/flelun hoploarg 


216 





- Ra lệnh cho các thủ trưởng các tỉnh và cho dân chúng 
phải tuân thủ theo những quyết định về thương mại của người 
Pháp. 

Gamier yêu cầu có lời phúc đáp trước 6 giờ chiều, ngày 
19 tháng Mười Một hôm đó. Ông Phương không trả lời. Thể là 
Garnier quyết định tấn công. 


CHIẾM THÀNH HÀ NỘI 


Hành động của Garnier thật chớp nhoáng. Ông ta cho vẽ 
bản đồ của thành và những vùng phụ cận. Ở trong thành, ông 
Phương có 7.000 người, nhưng vũ khí thì rất tôi tệ: giáo, gươm 
và súng tôi. ái thành này, xây dựng theo kiêu Vauban, chu vỉ 
khoảng 5 cây số. Garnier tắn công vào lúc bình minh ngày 20, 
với ba đội xung phong, hai đội 30 người, một đội 73 người dựa 
vào những quân Trung Hoa của Dupuis và nhất là vào trọng 
pháo của hai chiếc pháo hạm mả kết quả là rất lớn: Đây là ằ 
đầu tiên, người Annam được thấy đạn nô. Sau một giờ đông hồ, 
thành bị chiếm, Garnier không có một người chết, một người bị 
thương. Người Annam bỏ chạy, nguyên soái Phương bị trọng 
thương bởi một viên đạn trúng vào bụng dưới khi ông trèo lên 
bờ thành đê động viên các binh lính đang nâp sau các lan can 
thành. Ở trong thành, quân Pháp bắt vị phái viên của Huế, ông. 
Phan Đình Bình, hai vị tướng ` và hai con trai của ông Phan 
Thanh Giản, từ sáu năm nay vẫn là linh hồn của những cuộc 
nổi dậy ở xứ Basse-Cochinchine. Ông Phương chạy đi được, 
nhưng sau cũng bị nhận ra và 














Trong ngày Garnier cho niêm yết bản bố cáo sau: 

“Người đại diện cho vương quốc cao quý Pháp, đại quan 
Gamier, tư lệnh của đoàn quân viễn chỉnh, cho tắt cả dân chúng 
biết rằng: được đô đốc phái ra Tonkin để mở đường cho thương, 


"Hlps/flelun hoploarg 





mại vì lợi ích và sự giàu có của nhân dân nước này, chúng 
tôi không có một ý định nào xâm chiếm đất nước, và đặt nó 
dưới sự đô hộ của chúng tôi, những điều đã gây ra sự nghỉ ngờ 
nghiêm trọng đôi với chúng tôi. Nhưng các quan ở Hà Nội, 
không lo lắng gì lợi ích của dân chúng, không ngừng đặt 
những cạm bẩy, và hoạt động một cách thiếu trung thực trên 
rất nhiều điểm đối với chúng tôi, chúng tôi không thề tha thứ 
lâu hơn nữa cho những hành vi của họ... Sau khi đã xem xét 
kỹ lưỡng và đã dùng hết các phương cách khác, chúng tôi đã 
chiếm thành, đã đuôi hết các quan lại không có một chút nào 
lòng yêu dân và không có một lo lắng nào khác ngoài việc 
chiếm lấy tài sản của dân chúng bằng cách hút máu dân đến tận 
xương tủy. Sự trừng phạt mà chúng tôi dành cho họ còn chưa 
SHe Y với những tội ác của họ. 








.. Chúng tôi như vậy là đến đây theo lệnh của đô đốc, 
để kéo. các người ra khỏi tình trạng cô lập trong đó các người 
đang sống mòn mỏi. Chúng tôi không có ý định thay đổi những, 
tập quán hay để chiếm lấy tài sản của các người. Chúng tôi coi 
các người như những anh em, và chúng tôi sẽ đem hết sức mình 
ra để mang lại niềm hạnh phúc cho các người. Đối với những 
nhà buôn, hoặc ở trong vương quốc hoặc ở nước ngoài, họ có 
thể yên tâm và sẽ không còn phải lo sợ bị hành hạ, vì sẽ có một 
hiệp ước hòa bình, mà cả hai bên sẽ phải cam kết. Sắp đặt mọi 
chuyện như vậy, chúng tôi chỉ nhắm vào những lợi ích của các 
người, vì cho. đến nay các người đã bị nô lệ hóa dưới một cái 
ách độc tải, và chúng tôi đã giải phóng cho các người khỏi cái 
ách đó. 

“Bây giờ, những người có khả năng cai trị nhân dân hãy 
đến đề nghị được phục vụ. chúng tôi sẽ chấp nhận họ và sẽ giao 
cho họ những chức vụ. Những chức vụ ấy rất quan trọng nhưng 
cũng dễ dàng đảm nhiệm được. Sau khi chúng tôi đã chỉ định 





"Hlps/lelun hoploerg 


218 





những người đảm nhiệm các chức vụ đó, thì một nền hòa bình 
hoàn toàn sẽ ngự trị giữa các người. 





“Chúng tôi sẽ giữ nguyên tại chỗ tất cả những quan lại 
của các tỉnh, huyện đến quy thuận với chúng tôi. Đối với những 
người nào không muốn công nhận chúng tôi và muốn rút lui, 
chúng tôi sẽ thay thế họ bởi những người thận trọng và biết giữ 
gìn lợi ích cho nhân dân. 





“Chúng tôi không hề có ý định chiếm lấy xứ Tonkin và 
đuôi các quan lại đi. Chúng tôi chỉ lựa chọn những người trong 
xứ đề đứng đầu nhân dâi chúng tôi sẽ khuyến cáo nhà vua, 
và các vị quan phải đối xử với nhân dân như một người cha đối 
với các con. Chúng tôi sẽ tưởng thưởng một cách xứng đáng 
cho những người đã có đôi chút công trạng. 

*Tất cả các vị quan mả chúng tôi đã chỉ định bây giờ sẽ 
vào các chức vụ của mình và sẽ không bị bất cứ một đe dọa 
nào. Tất cả các quan đầu tỉnh và huyện hãy chăm lo đề không 
có gì làm rồi loạn sự bình yên của công chúng... Tất cả các nhà 
nho hãy ở yên trong làng mình và đừng có nghĩ đến sự nỗi loạn. 
Ở trong các chợ búa, mọi người hãy tiếp tục buôn bán như cũ, 
và đừng đê ở đâu có những sự rồi loạn. 











“Sau khi công bố chỉ dụ nảy, nếu băng nhóm nảo còn 
dám đe dọa và cướp bóc dân chúng, thì chúng tôi sẽ dành cho 
họ một hình phạt đề làm gương” (29). 

Tình hình tức khắc bị phá hỏng ngay. Thực ra, Garnier có 
thể khen ngợi quân lính của ông, nhất là về sự đúng mực của 
họ, tính nhân đạo, sự tôn trọng các sở hữu tư nhân. Ông đã chặn 
đứng được trong thành sự cướp bóc của những quân Trung Hoa 
của Dupuis. Tuy nhiên ông cũng phải nhận thấy những sự phá 
hoại to lớn do các tên trộm cướp Annam gây ra. Quanh Hà Nội, 
tình trạng vô chính phủ lan rộng. Phần đông các quan đã bỏ 


"lps/lelun hoploarg 





trốn, một số khác bắt đầu tô chức sự chống lại, trong khi những 
băng cướp được mộ trong số người chạy trốn gieo rắc sự kinh 
hoàng ở nông thôn. Đột nhiên xứ Tonkin bị dìm trong một tình 
trạng gần như hỗn loạn. 


"Hlps/flelun hoploarg 


220 





"hlps/lelun hoploarg 

















[s] 


SỰ RÚT KHỎI TONKIN 
VÀ BẢN HIỆP ƯỚC LIÊN MINH 1874 


arnier tự cho là mình đã không bị bắt ngờ. Trong 

khoảng thời gian trước khi quyết định hành động, 
ông đã bí mật tạo những cơ sở cho một tổ chức lãnh thổ, đã 
chỉ định những tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng (phủ và huyện 
- viết tiếng Việt trong nguyên bản) để thay thể những người 
vẫn trung thành với Triều đình Huế và những vị quan đã bỏ 
trồn. Ông đã bắt đầu tuyển mộ một đội tự vệ, chỉ định và đào 
tạo những nhân sự khung, đặt các giao liên để thông tin liên lạc 
với các tỉnh (1). Ông hứa sẽ bảo vệ các nhà truyền giáo, kể cả 
những người Tây Ban Nha.! 

Đóng ở trong một ngôi chùa của nhà vua, được gọi là 
*Điện của Tỉnh thần của Nhà Vua” (Temple de I°Esprit du Roi) 
ở ngay trung tâm trong thành, ngay từ ngày 20 tháng Mười 
Một, ông đã phát đi những chỉ thị cho tất cả những nhà cầm 
quyền trong tỉnh Hà Nội, và trong khi Dupuis phụ trách công 
việc giữ an ninh trong thành phố buôn bán, thì ông chú tâm tô 


1 Thơ để ngày 24 tháng Mười Một của Garnier viết cho Đức ông Colomer. 
Ngày 26, ông này trả lời xin cám ơn nhưng cũng nói thêm: “Cho đến nay, 
chúng tôi vẫn được hưởng sự yên ốn khá tốt, nhờ ở Thượng Đế và chúng tôi 
không có gì phải lo ngại là sự yên ổn này sẽ bị hủy hoại đi trong thời gian tới” 





"lps/flelun hoploarg 


222 





chức đội tự vệ đề giữ gìn trật tự. Ông nói là muốn bảo đảm tốt 
sự cai trị “nhân danh Vua Tự Đức bằng cách giữ nguyên các 
viên chức của nhà vua, ở nơi nào mà họ chấp nhận phục vụ”. 
Ngày 2l tháng Mười Một và ngảy mùng l tháng Mười 
Hai, ông báo cáo lên đô đốc việc chiếm Hà Nội và những kế 
hoạch của ông. Ông xin tiếp viện và xin phái Luro ra cho ông. 
Đáp ứng lời kêu gọi của Garnier, những người phò Lê, khoảng 
vài nghìn người đã quy tụ đến với ông. Tuy nhiên, Đức ông 
Puginier, dù tán thành Garnier nhưng vẫn khuyên ông phải thận 
trọng, đừng chỉ lấy những người Thiên chúa giáo đề giúp đỡ. 





SỰ CĂNG THÁNG GIỮA DUPUIS VÀ GARNIER 


Tuy vậy quan hệ giữa Garnier và các sỹ quan của ông. đối 
với Dupuis bắt đầu trở nên căng thăng vì những bất đồng trong 
việc tiến hành mọi việc và cũng vì một sự ghen ty lẫn nhau. 

Dupuis trách Garnier đã làm hoang mang dân chúng vì 
thái độ bất nhất của ông ta. “Giữa những ý định thực sự của 
Gamier, giữa những lời tuyên bố và những hành động của ông, 
ta, dân chúng không biết phải làm gì nữa”; Sau này Dupuis đã 
viết lại như vậy. Ngày 26 tháng Mười Một, những trưởng khu 
đã đến nói với Dupuis là họ không thể hiểu được chính sách 
của Garmier, vì ông này nói và nhắc đi nhắc lại là ông ta đến 
đây đề trừng phạt những vị quan chống lại nhà vua, chứ không 
phải để xua đuổi các quan đi. Dupuis tỏ vẻ ngạc nhiên: “Lúc 
nào ông Garnier cũng nói thương lượng với người 
Annam, phục hồi chính phủ của Huế ở Tonkin. Vì vậy các vị 
thân hào không dám cam kết và đi theo ông Garnier...”. Đó là 
điều mà chính Garnier cũng thừa nhận trong một bức thư đề 
ngày 2l gửi cho Luro: “Tôi đã giơ ra cho người Annam một 
cây sảo, trong thời gian lâu nhất có thể được. Tôi vẫn còn giơ 








"lps/Nlelun hoploarg 





ra cho họ cây sào đó. Nếu họ đồng ý với hiệp định thương mại 
của tôi, thì tôi sẽ trả lại Hà Nội cho nhà vua, đó là điều vẫn còn 
ời do dự, và nếu không có điều đó, thì họ đã 





Nhưng Dupuis khăng khãng bảo vệ ý kiến rằng chừng 
nảo Garnier còn chống lại Huế, thì ông ta sẽ có cả đất nước 
này đi với ông, và vì ông đã lâu những sự xung đột chống 
người Annam, thì ông phải "đây sự xung đột này đến cùng và 
bóp nghẹt ngay từ đầu sự kháng cự mà Huế đã tổ chức một 
cách rất tích cực chống chúng ta. Nguyên soái Nguyễn đang 
nằm trong tay chúng ta. Người duy nhất có thể tập hợp được sự 
phòng thủ là hoàng tử Hoàng Kế Viêm. Dựa vào những quyền 
hành quân sự, chức vị hoàng tử và hoàng thích! của ông, từ 
nay trở đi ông ta là người đại điện duy nhất cho triều đình ở 
Tonkin". Chỉ một mình ông ta có thể ra lệnh cho các vị tông, 
đốc. Ông ta đóng quân ở Sơn Tây: "Như vậy trước hết phải 
chiếm lẫy Sơn Tây, bất lấy hoàng tử, nghĩa là chặt đầu cuộc 
kháng cự...” (2). 

Nhưng Garnier, mà Dupuis nghỉ ngờ là đã quá nghe Đức 
ông Puginier, thì tỏ ra do dự. Trong khi chờ đợi viện binh, 
ông ta chủ yếu chỉ nghĩ đến các chiến dịch an ninh, nghĩa là 
chiếm đóng trong vùng đồng bằng một vài địa điểm có thể 
trong tương lai bảo đảm cho sự mở cửa sông Hồng. Nói tóm lại 
là thực hiện những gì Senez đã khuyến cáo. Bất kể những sự 
vận động khẩn thiết của Dupuis, ông ta vẫn gác lại mọi hành 
động về hướng Sơn Tây. Nhưng ông làm cho Hà Nội "thông 
thoáng” bằng cách, ngay từ ngày 20 tháng Mười Một, vào buôi 
tối chiếm đóng thành Phủ Hoài (cách Hà Nội 6 cây số) mà 








1. Hoàng Kế Viêm không phải là hoàng tử. Ông ta chỉ có lấy một người con gái 
của vua Minh Mạng. 


"lps/flelun hoploarg 


224 





không phải chiến đấu, rồi ngày 1 tháng Mười Hai, chiếm đóng 
Gia Lâm ở phía bên kia sông Hồng. 

Việc kiểm soát các thành trì của vùng châu thô sông Hồng 

Vì Hà Nội ở rất xa biển, nên Garnier và đoàn quân của 
ông ta chỉ có thể đóng ở đó an toàn nều bảo đảm có được những 
đường đi vào vùng châu thổ, nghĩa là nếu chiếm được những 
thành trì ở trên bờ các sông Hồng, sông Đáy, sông Thái Bình 
kiểm soát các đường đi ra biễn. 

Do đó, ông ta quyết định dùng những pháo thuyền đẻ 
chiếm lấy các địa điểm đó. Trước hết, vào ngày 22 tháng Mười 
Một, ông phái người phó của ông là viên thiểu úy hải quân 
Balny d`Avricourt cùng với bác sỹ Harmand đi Hưng Yên, cách 
Hà Nội 50 cây số về phía thượng lưu. Ngày 24, vị quan Tổng 
đốc đứng đầu thành này trao cho họ thành mà không kháng cự 
gì, chấp nhận mọi điều khoản của “hiệp ước thương mại mới", 
cam kết sẽ theo đúng các điều khoản đỏ, và quy hảng, ra lệnh 
cho phá các rào cản trên các dòng chảy (3). Balny bèn chuyển 
lên sông Đáy và ngày 26, với 15 người, sau một cuộc chiến đấu 
ngắn, đã chiếm Phủ Lý, dùng uy lực của pháo làm tan rã đội 
quân 700 người đóng ở đó. Ông ta cho phá các hàng rảo cản trên 
sông, phá sở thuế và chiếm kho bạc. Những lệnh của Garnier 
là đứt khoát. Theo Harmand (3), thì Balny “bằng mọi giá phải 
vào được Phủ Lý!, đuôi quan và lính ra khỏi cửa thành, kiểm kê 
các dự trữ quân sự, lương thực và tiền bạc tồn trữ ở đó, và cuối 
cùng đặt một người tông trần mới do Đức ông Puginier giới 


1_ Ngay tử ngày 18 tháng Mười Một, Garnier đã giao trách nhiệm cho Balny 
phải "chiếm lấy thành và chính quyển Phủ Lý” (xem thơ của Balny viết cho 
cha để ngày 19 tháng Mười Một). Như thế chứng minh rõ là hành động vũ 
lực rộng lớn lên vùng châu thổ này đã được âm mưu sâu biết chừng nào. Phủ 
Lý là ở gần kế ngay Kẻ Sở, nơi có tòa giám mục của Đức ông Puginier. 





"Hlps/flelun hoploarg 


k 
ờ 
b3 








thiệu”, r‹ giữ gìn mọi chuyện, cho đến lúc, cũng sắp thôi, tôi 
(Garnier) sẽ điều xuống cho ông một toán quân Annam do một 
tướng chỉ huy đẻ thay thế cho ông”. Thực sự, vào ngày 1 tháng 
Mười Hai, tướng Annam quy hàng Lê Văn Ba, được Garnier ở 
Hà Nội giao cho chức chỉ huy, đã dẫn đầu 600 người được võ 
trang tốt làm một cuộc “*vào thành long trọng”. Harmand viết 
tiếp “Điều rất dở là toán quân này gồm toàn là người Thiên chúa 
giáo. Trong con mắt người dân, việc đó làm cho họ nghĩ rằng 
mục đích thương mại và chính trị của cuộc can thiệp của chúng 
ta đã thoái hóa thành chiến tranh tôn giáo”. Balny phải “trần an 
viên tông trần mới, một con người chẳng có tính cách gì, hết 
sức rụt rè sợ hãi. Bây giờ hắn tuyên bố là đã bị chỉ định làm tỉnh 
trưởng mặc dù hắn không chịu...” (3). 

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Balny cùng với Harmand và Tren- 
tỉnian rời Phủ Lý ngày 2 tháng Mười Hai. Ngược dòng sông Đáy 
ông ta lên tới sông Hồng rồi qua sông Canal des Bambous vả sông. 
Thái Bình, đến Hải Dương vào ngày 3. Hải Dương là một thành 
phố có tầm quan trọng chiến lược và thương mại rất lớn. Sự bỏ 
neo đỗ tàu ở Cửa Cấm và Hải Phòng là phụ thuộc vào nó. 

Theo lệnh của Garnier, Balny phải đòi hỏi vị tổng trấn ở 
đó "tuyên bố dứt khoát về những quyết định thương mại của 
chúng ta và bảo đảm với ông ta tình hữu nghị của tôi nếu ông. 
ta chấp thuận việc không ngăn cản sự thực thi các quyết định 
đó” (4). 

Vị tổng trấn từ chối không bàn bạc với Balny. Ngày 4 
tháng Mười Hai, vào buôi sáng, với 25 người, Balny cho xung 
phong tắn công, và sau một tiếng đồng hồ chiến đấu, thì chiếm 
được cái thành vững mạnh này. Các quan và 2.000 quân lính 
bỏ chạy, Balny và Harmand, không có một người lính nào bị 
thương, chiếm được một chiến lợi phẩm rất lớn: Các thỏi bạc, 






"Hlps/lelun hoploarg 





200 súng đại bác, hàng tấn hàng tấn gạo và muối, v.v... Họ tự 
hỏi ngay, không biết với một quân số ít öi như vậy, liệu họ có 
giữ được một cứ điểm như thế không. Hai tuần lễ sau, Balny 
thận trọng cho phá hủy một phần số chiến lợi phâm cướp được. 
Đồ hết trách nhiệm của hành động vũ lực này cho sự “thiêu 
thiện chí và hỗn hảo của viên tổng trấn”, họ xác định là “tất cả 
những ai chấp nhận bản hiệp ước thương mại, là bạn của chúng 
tôi, và sẽ được giữ nguyên mọi quyên lực”. Họ. nhấn mạnh là ý ý 
định của Garnier chỉ là đạt được sự thỏa thuận của các vị tông, 
trấn đối với chế độ thương mại mới. 








Cả tỉnh có vẻ đã quy hàng. Các chánh tông, lý trưởng và 
kỳ hào, những nhà buôn Trung Hoa đến bày tỏ sự trung thành 
của họ, đề nghị lập những đội tự vệ đề bảo đảm trật tự và chiến 
đấu chống sự cướp bóc (nhất là ở Quảng Yên). Nhưng người 
ta đã nhận xét thấy rằng những người phò Lê và những người 
Thiên chúa giáo đang trả thù những quan lại của Tự Đức, trong 
khi ở khắp chung quanh, những vụ trộm cướp và đốt nhà ngày 
càng xảy ra nhiều hơn. 

Balny có gắng nói lại mối liên hệ với các quan qua trung 
gian là các giáo sỹ Tây Ban Nha, giòng Dominique. Không có 
kết quả gì. Ông phải công nhận “Đoàn truyền giáo Tây Ban 
Nha có thái độ thù nghịch với chúng ta”. Và rõ ràng là họ đang 
che giấu những vị quan bị đe dọa. 

Thực sự ra, những người Tây Ban Nha tự nghiêm cắm 
mình không tham gia vào các công việc chính trị. Họ khuyến 
cáo những người Thiên chúa giáo của họ là không được nhận 
bắt cứ một chức vụ nào của người Pháp. Họ cho răng việc đánh 
chiếm Hải Dương sẽ làm liên lụy tắt cả những người Âu trong 
mắt của những nhả cầm quyền Annam ở Tonkin và tương lai có 
thể sẽ đen tối (5). Ngày 4 tháng Mười Hai, linh mục Tây Ban 





"lp/flelun hoploerg 





Nha, Đức ông Colomer gửi cho Garnier một bức thư, lời lẽ rất 
lịch sự, hết sức tránh không làm cho ông này tự ái, nhưng cũng 
nói thăng không úp mở sự phản đối hoàn toàn của ông đối với 
việc Pháp dùng vũ lực trong địa phận tòa thánh của Ông, tại 
Gia Lâm và nhất là tại Hải Dương. 

“Các nhà cầm quyền trong tỉnh Bắc Ninh đã nhờ tôi nói 
cho ông biết rằng, họ. không dự định bắt cứ một hành động 
nào chống lại những người Âu châu, và nếu những người này 
có đến trong thủ phủ của họ, thì sẽ được họ tiếp đãi theo cách 
tốt nhất có thê được. Lo lắng cho sự hòa bình và yên ôn của 
những người tín đồ mới của tôi, và ¡ cũng chú trọng giữ sự vinh 
quang cho cái tên Âu châu, tôi tự trần an mình với hy vọng là sẽ 
không có một sự va chạm nào xảy ra trên của đoàn truyền 
giáo Tây Ban Nha, thì bỗng nhiên cùng cái ngày mà tôi đã ra 
sức báo với ông về những thái độ thiện chí của các quan trong 
tỉnh đối với người Âu châu, tôi buồn rầu được tin là những 
người Âu châu đã dùng vũ lực chiếm lấy huyện ly Gia Lâm, 
thuộc tỉnh Bắc Ninh này, và ở không xa nhiệm sở của chúng 
tôi. Sau đó, cũng với một nỗi đau lòng như vậy, tôi lại được biết 
có sự đánh chiếm thủ phủ của Miền Đông (Hà Nội). 











*,.. Những hành động thù địch đó chống những người 
bản xứ Annam, thì thưa ông Tư lệnh, tự nó rất có ý nghĩa và 
tôi e sợ rằng nó sẽ là khởi đầu cho những sự kiện quan trọng 
hơn. Tôi tự cho phép nói với ông rằng những hành động như 
vậy, làm mắt uy tín nghiêm trọng cho tôn giáo, cho tính chất 
của chúng ta, và cho cái tên Âu châu trong xứ này. Với lòng tin 
nào, với bộ mặt nào từ nay tôi sẽ đứng trước các vị quan đó đề 
nói với họ hãy tin tưởng vào những lời nói của những người 
Âu châu, và hãy tin tưởng là họ sẽ không phải lo sợ một cách 
Vô CỚ. Những người Annam Sẽ quan : niệm thế nào về các linh 
mục truyền giáo và về những người Âu châu khác, khi thấy họ 





"hlps/llelun hoploerg 


228 





hành động một cách vô ý thức đến như vậy? Họ sẽ nghĩ gì? Là 
từ nay họ sẽ phải nghỉ ngờ tất cả, không phân biệt người nào 
và Quốc gia nào. 

*,.. Sẽ là một sự quên lãng tính chất thiêng liêng của 
tôi, nếu trong những hoàn cảnh nguy kịch như thể này, tôi lại 
không có một thái độ trịnh trọng để chỉ cho ông thấy những 
điều bất lợi nghiêm trọng cho Thiên chúa giáo nếu ông cứ tiếp 
tục hành động với một cung cách như vậy...” (6). 

Đề chặn con đường có thê đi qua của những toán quân mà 
chắc chắn Huế sẽ phái ra Tonkin, và cũng để ngăn không cho 
những con đường huyết mạch của hạ lưu sông Đáy không bị cắt 
bởi những rào cản, ngày 2 tháng Mười Hai Garnier phái viên 
chuẩn úy Hautefeuille đi chiếm đóng Ninh Bình. Hautefeuille 
đến đó vào ngày 4 và nhận được ở đó một thông điệp của nhà 
vua đề nghị hòa bình. Ngày 5, hãn chiếm thành phó với 8 người 
lính, sau khi đã “thuyết phục” vị tông trần đầu hàng và hợp 
tác. Tự phong là “quan lớn”, hẳn kêu gọi nhân dân hãy quy 
tụ theo hắn. Và được sự giúp đỡ của những người Thiên chúa 
giáo của Cha Sáu, một cô đạo ở Phát Diệm, trong 4 ngày, hắn 
cải tạo lại toàn tỉnh, phong các chức tước, nhưng cũng đe dọa 
sẽ thiêu cháy hết những làng nào có che giấu các nhà nho hay 
quân lính của Huế. Hắn báo là có “hàng trăm tên cướp đến đốt 
phá các làng mạc” mà hắn phải truy bắt và hành hình. Từ Ninh 
Bình, Hautefeuille có thể theo dõi được cửa sông Đáy (gần 
Phát Diệm) và cả biên giới của Thanh Hóa (7). 














Tuy nhiên, ở Hà Nội, sự tin tưởng dần dân trở lại. Những 
nhân viên của các văn phòng trong thành đã trở lại 
việc, các cửa hàng lại mở cửa. Mặc dù vẫn sợ 
ngày càng có nhiều người tỏ ra có cảm tình với sự nghiệp của 
Pháp, nhưng phần đông cũng vẫn chỉ là những người phò Lê, 





"hlps/flelun hoploarg 





những người Thiên chúa giáo hay những người “nghịch đạo” 
mà Garnier cử vào không biết bao nhiêu chức vụ. 

Ngày 3 tháng Mười Hai, Garnier viết thư cho Dupré. 

“Tinh Hà Nội lúc này đã được hoàn toàn bình định. Tất 
cả nền cai trị đã ở trong tay chúng ta và bắt đầu hoạt động đều 
đặn. Tuy rằng những người Thiên chúa giáo là những người 
đầu tiên đến xin hợp tác, nhưng tôi đã hết sức tránh việc chỉ 
chuyên dùng có họ. Bằng một bản tuyên bồ, tôi đã mời các 
nhà nho đến tìm tôi để cho họ không nghĩ rằng có thành én 
chống lại họ. Tôi đã giữ tại chức tât cả những người cầm quyền 
ở thành phố và ở các tông. Tôi đã nhận được sự quy thuận vả đã 
giữ nguyên cấp bậc cho những nhà cầm quyền cao hơn đã đến 
với tôi. Sau hết tôi đã dùng những biện pháp quyết liệt nhất để 
đẹp cướp bóc. Các làng mạc, bây giờ chắc chắn có được sự hỗ 
trợ của tôi, đã truy đuôi và bắt những tên gian phi. Cả xứ đang 
trở lại yên bình một cách rö ràng xung quanh tôi”. 

Tuy nhiên Garnier đã được Đức ông Puginier báo tin cho. 
biết có một cuộc nôi dậy của các nhà nho đang được chuẩn bị 
trong vùng Nam Định, và những người Thiên chúa giáo ở đó 
đang bị đe dọa trả thù. Bị ¡nh mục thúc ép phải hành động 
nhanh chóng, Garnier thay đổi kế hoạch. 














Trước khi hành quân lên Sơn Tây theo lời khẩn khoản 
của Dupuis, Garnier quyết định xuôi xuống Nam Định để hoàn 
thành việc bảo đảm kiểm soát hoàn toàn những con sông ở 
phía nam vùng Châu thô, bằng cách hủy diệt ngay từ trong 
trứng sự kháng cự đang được tổ chức trên các bờ sông và sự 
đe dọa những người Thiên chúa giáo. Đề lại Hà Nội viên trung 
úy hải quân Bain de La Coquerie cùng với 34 lính thủy, ngày 
4 tháng Mười Hai. ông ta cùng viên trung úy hải quân Esmez 
đi Ninh Bình rồi ra Nam Định, trung tâm của những nhà nho 


"lps/flelun hoploarg 


230 





thù địch với ảnh hưởng Pháp — Thiên chúa giáo đang sắp sửa 
tàn sát những người Thiên chúa giáo. Ngày 10, với 30 người, 
sau một trận đánh ác liệt, ông ta xung phong chiếm được ngôi 
thành trong thành phô. Theo Romanet, dân chúng (chắc chắn là 
những người Thiên chúa giáo) đã hoan hỗ quân Pháp và thậm 
chí còn giúp đỡ cho toán quân đỗ bộ. Garnier tung ra một bản 
tuyên bố, báo tin về một chế độ thương mại mới, và kêu gọi 
sự hợp tác của tất cả mọi thiện chí. Do thấy tầm quan trọng về 
chính trị và chiến lược của thành phố, trái tìm của một tỉnh có 
gần 2 triệu dân, Garnier quyết định ở lại đó vài ngày để tô chức 
việc cai trị và ngày 12, ông cho Esmez củng chiếc pháo hạm 
trở về Hà Nội (8). 

Sự nôn nóng của Gamier bây giờ đã lên đến cực điểm. 
Ông ta cho mình là kẻ thắng trận và có thể đề ra các điều kiện. 
Dù rằng đã được Dupré cảnh giác chống “sự say men thắng 
lợi", nhưng chính vì những chỉ thị cuối cùng của ông này (đề 
ngày 4) vẫn làm cho Garnier thấy mình là kẻ mạnh, nên ngày 
13 tháng Mười Hai, ông gửi cho Huế một bức thư mà thực chất 
là một tối hậu thư. Sau khi đã nhắc lại những đòi hỏi, ông kết 
luận: “Nếu ông không chấp nhận những điều kiện của tôi (chế 
độ bảo hộ), thì ngày 7 tháng sau, tôi sẽ tuyên bố nền độc lập của 
xứ Tonkin dưới sự bảo hộ của Pháp”. 








Mấy tiếng đồng hồ sau, nhận được giấy báo có các quan 
của Huế phái ra sắp đến nơi, có Đức ông Sohier cùng đi theo, 
Garnier viết cho đô đốc một bản báo cáo đải và kết luận: 

“Tôi xin tóm tắt tình hình trong đôi ba chữ. Lúc này chúng, 
ta đã chiếm đóng vững vàng tứ giác gồm Hà Nội, Hải Dương, 
Nam Định và Ninh Bình. Dân chúng còn do dự chỉ là bởi sự 
còn do dự trong chính sách của chúng ta. 'Vấn đề chặt đứt vĩnh 
viễn sợi dây ràng buộc họ với Huế là thuộc về một mình ông”. 


"lps/flelun hoploarg 





Tái bút: Suy nghĩ về điều này, tôi tin rằng chế độ bảo hộ 
chung cho cả vương quốc Annam sẽ là kết quả tốt nhất chúng 
ta có thể rút ra được ở hoàn cảnh hiện tại. Liệu Triều đình Huế 
có sẽ hiểu được điều này không? (10)”. 

Về bức tối hậu thư gửi cho Huế, Garier xác định với đô 
đốc là sẽ chỉ tiếp tục cứu xét sau khi nhận được những chỉ thị 
chính thức. 


Tuy nhiên đối với Garnier các sự kiện bắt đầu xấu đi. 





Tư lệnh trưởng đội quân Annam ở phía Bắc, ông Hoàng 
Kế Viêm, hoàn toàn không ở thế phòng thủ, mà đã kéo quân về 
Hà Nội. Bây giờ ông ta đã hiệp. đồng với quân Cờ Đen, mà theo. 
nguyên tắc thì ông phải đánh đuôi. Quân Cờ Đen cảm nhận 
thấy ngay. là những kế hoạch chồng cướp bóc của Garnier chủ 
yếu là nhằm vào họ. Ông Viêm cũng nhanh chóng nắm lấy cơ 
hội này, và đã ngỏ ý với Lưu Vĩnh Phúc, đề nghị sẽ trả tiền rộng 
rãi cho hắn, quy tụ quân linh của hắn vào trong các lực lượng 
của ông, và Phúc đã lên Sơn Tây xin phục vụ. Ngày 2 tháng 
Mười Hai, lần đầu tiên, quân Cờ Đen nô súng chồng lại quân 
Pháp. Từ Sơn Tây đi ra, đến sông Đáy, Hoàng Kế Viêm gặp 
quân Cờ Đen và tất cả đã bắt đầu làm một cuộc vận động quân 
bao vây Hà Nội, tấn công vào Phủ Hoài và Gia Lâm. Cuộc vận 
động này càng ngày càng rõ rệt, và đến ngày 9 tháng Mười Hai, 
các lực lượng của Viêm chỉ còn cách Hà Nội vài cây số. Bain 
de La Coquerie và Đức ông Puginier phải gửi một thông. 
khẩn cho Garnier, đề nghị ông này trở về ngay, vì cuộc chiến 
đầu ác liệt đang diễn ra ở Phủ Hoài. 








Nhận được bức thư này, Garnier đã gọi Balny và Harmand 
từ Hải Dương về Nam Định đề đón ô ông ta cùng trở về Hà Nội. 
Ngày 16, ông để Harmand ở lại 1” Nam Định, sau khi đã 
viết thư cho Bain chuẩn bị cuộc tiếp đón phái đoàn Annam ở 





"hlps/flelun hoploerg 


232 





Hà Nội. Rồi ông đi Ninh Bình đón Đức ông Sohier và cùng trở 
về Hà Nội vào ngày 18. Những “sứ thần Annam” thì đi đường 
bộ và ngày 19 thì mới tới vào lúc Š giờ chiều. Giờ của sự thật 
liệu có sắp điểm đối với Garnier chưa? 





SỨ MỆNH PHILASTRE 


Hành động của Garnier ở Hà Nội đã làm cho Huế thêm 
một lần nữa, quay về đô đốc Dupré. 

Ngày 22 tháng Mười Một, Triều đình Huế lại yêu cầu 
Duprẻ ra lệnh cho Garnier phải trở. về Sài Gòn sau khi đã trục 
xuất Dupuis, vì cho. rằng “chắc chắn Garnier đã vượt quá các chỉ 
thị”. Ngày 23, được về bản tuyên gày 15 của Garnier, 
triều đình lại cực lực tô cáo ông này là đã “làm những việc quá 
quất, tự dùng quyền của mình để mở cửa sông Hồng, và tung 
ra một bản tuyên bồ với dân chúng: '°Những hành động của ông 
ta, so sánh với của Dupuis còn vô cùng quan trọng hơn”. Tuy 
nhiên bức thư cũng có tính cách hòa giải. Triều đình đồng ý với 
một số điều kiện nào đó, thiết lập ở Tonkin chế độ thương mại 
do Garnier đề ra, nhưng cũng nói thêm là việc chiếm đóng Hà 
Nội càng kéo dài bao nhiêu, thì càng làm cho việc ký kết khó 
khăn bấy nhiêu. (13) 

Ngày 29 tháng Mười Một, thuyền trưởng Testard đến Sài 
Gòn, chở theo trên chiếc tàu hộ tống của ông những vị quan 
đã bị Garnier bắt làm tù binh trong thảnh Hà Nội (trong số 
đó có ông Hoàng Đình Bình) và một bản báo cáo thứ nhất 
của Gamier về việc đánh chiếm thành Hà Nội, cùng những gì 
xảy ra ngay sau đó. Dupré lập tức viết thơ cho Triều đình Huế 
(ngày 1 tháng Mười Hai). Ông nhắn mạnh là Garnier “bị đe 
dọa tắn công bởi những lực lượng mạnh hơn rất nhiều, đã buộc 
phải tấn công thành Hà Nội”. Ông ta có chỉ thị là sau khi làm 





"lps/llelun hoploarg 








cho Dupuis phải ra đi, thì sẽ ở lại Hà Nội đề “giải quyết tạm 
thời ,việc thương mại, trong khi chờ đợi ký kết một hiệp ước 
quyết định”. Nhưng nguyên soái Nguyễn Tri Phương có thái 
độ rất thù địch, chăng những không muôn bàn bạc gì, mà còn 
dùng nhiều cách để hăm dọa Garnier vả người của ông ta. Ông, 
ta bắt buộc phải phản ứng lại. Dupré tự nghĩ sẵn sàng chỉ thị 
cho Garnier hãy gác vấn đề thương mại lại, nhưng theo ông, 
thì phải mau chóng ký kết bản hiệp ước. Và Dupuis cũng đã có 
những lời lề đe dọa: 

*Rất tiếc là, nếu như lần nảy, mặc cho những cố gắng 
lớn lao của tôi, những lời cầu xin khân nài của tôi, chính phủ 
Huế vẫn không nghe tiếng nói của tôi, vẫn không chịu nhanh 
chóng ký kết bản hiệp ước, thì sự ở lại xứ Tonkin của chúng tôi 
sẽ còn kéo dài: chúng tôi bắt buộc phải hoặc là bồ sung cuộc 
chiếm đóng của chúng tôi để trực tiệp cai trị xứ này, hoặc tìm 
trong hoàng tộc cũ, một thành viên nào có nhiều quyền nhất để 
cai trị, sẽ lập người này lên và ủng hộ ông ta bằng vũ lực của 
chúng tôi. Không có gì dễ dàng hơn điều này nữa: một số đông. 
dân chúng đã đến với chúng tôi, họ sẽ đồ xô đến khi biết rằng. 
chúng tôi sẽ đặt cơ sở vĩnh viễn ở đây. Những người Trung 
Hoa cũng yêu cầu sự bảo vệ của chúng tôi để được tự do buôn 
bán.” (14) 

Nhưng bây giờ chính quốc lại phản ứng càng ngày càng 
kiên quyết hơn. Khi được đô đốc Dupré báo tin ngày 7 tháng 
Mười là có một đội viễn chỉnh đang được chuẩn bị dưới sự 
chỉ huy của Garnier, thì Bộ trưởng Hải quân, ông phó đô đốc 
Dompierre d`Hornoy đã lập tức đánh điện trả lời ngay: 











*Tôi hy vọng lả cuộc viễn chinh của Garnier sẽ không có; 
nêu việc xuât phát của nó không được ngưng lại, thì tôi buộc 
phải xác định với ông những mệnh lệnh chứa đựng trong bức 


"lps/flelun hoploarg 


2344 





điện ngày § tháng Chín của tôi. Chính phủ không chấp nhận 
việc chiếm đóng Tonkin. Chính phủ muốn tránh mọi sự rắc 
rồi có thể xảy ra khi cần gửi quân sang Cochinchine và gây ra 
những sự tốn kém mà Quốc Hội sẽ không thông qua.” (15) 

Trong một bức thư đề ngày 20 tháng Mười Một, ông Bộ 
trưởng này phát triển một cách cương quyết lệnh phải ngưng 
hoạt động. 

*Với bất cứ cớ nào, ông cũng không được phép chiếm 
giữ một điểm của xứ này như ông đã nói, càng không được 
dự định trong hiện tại hay trong tương lai một sự chiếm đóng 
lâu dài. Thậm chí cả trong trường hợp nền Bảo Hộ được chấp 
thuận và thừa nhận', chúng ta cũng không được nghĩ đến việc 
chiếm đóng xứ Tonkin. 

*Tôi không cần phải lưu ý ông rằng chiếm đóng một điềm 
ở Tonkin, với số người mà ông Garnier mang đi theo, sẽ dẫn 
đoàn quân, một cách không cần thiết, đến chỗ bị tắn công, bắt 
buộc ông sớm hay muộn cũng phải tăng cường cho nó và như 
thể là đi vào con đường chiếm cứ lâu dài mà ông bị cắm tuyệt 
đối không được nghĩ đến. Như thể là sẽ dẫn chúng ta vào một 
khớp răng cưa mả chính phủ muôn tránh bằng mọi giá” (15). 

Bằng điện tín, ngày 1 tháng Mười Hai, Dupré trình bày 
với chính phủ rằng việc đánh chiếm Hà Nội là một sự cần thiết 
tối hậu mà Garnier bắt buộc phải làm trước sự nguy hiểm gần 
kể bị ném ra sông. 


1 Chúng tôi xin nhắc lại rằng qua bức thư số 622, để ngày 22 tháng Mười, 
Dupré đã nhận được từ Paris sự cho phép tiến hành những cuộc thương, 
thuyết với phái đoàn trên các cơ sở sau đây: Thiết lập một nền bảo hộ “hữu 
hiệu” của nước Pháp trên toàn cõi Annam, đổi lại, nước Pháp sẽ trả lại, sau 
một thời gian nào đó, ba tỉnh miến Tây. 





"Hlps/flelun hoploarg 





Trả lời bức điện này, Bộ trưởng Hải quân điện cho thống 
đốc là phải cho bắt ngay Garnier và đưa hắn ra xử tại tòa án 
binh, trả lại cho người Annam tất cả những gì đã lấy của họ ở 
Tonkin, thu hồi quân lính về Sải Gòn và xúc tiến việc ký kết 
bản hiệp ước. 

Dupré lúc đó cho rằng cần phải hối hả thúc đây mọi sự 
kiện. Ông ta không muốn từ bỏ tất cả. Ông hy vọng, bằng ngoại 
giao, đạt được một giải pháp hòa bình mà chính phủ Versailles 
có thể chấp nhận được. Ngày 4 tháng Mười Hai, ông báo cho. 
Garnier biết phải mau chóng đi đến một giải pháp hòa bình để 
làm cho dịu đi sự nóng giận của Paris. Ông khuyến cáo Garnier 
là phải “tránh tất cả những gì có thể giống như một sự chiếm 
hữu hay một sự lạm quyền. Tôi đã cam kết là sẽ gác lại, để đi 
cho nhanh hơn, vấn đề thương mại mà người ta sẽ chỉ thảo luận 
sau vấn đề chính trị 





Dupré nhắc lại là Garnier phải xúc tiến nhanh hơn nữa 
việc ký kết bản hiệp ước, nhưng ông vẫn sợ vấp phải sự kháng 
cự của Triều đình Huế. Vì trong tình huống đó, không thể trông. 
cậy vào bất cứ sự hỗ trợ nào của Pháp, đô đốc đề nghị với 
Gamier “tích cực tìm kiếm” những người muốn chấp chiếm 
ngôi vua ở Tonkin, xem xét "những quyền của mỗi người, giá 
trị và sự nồi tiếng của họ trong nhân dân, đê nếu chúng ta có bị 
dồn vào biện pháp cuối cùng này, thì có thể tôn lên người nào 
có cơ may nhất tập hợp được với họ số đông dân chúng”. Đây 
có phải là bước đầu đi đến sự “ly khai” xứ Tonkin? Dupré kết 
luận: “Đầy tin tưởng ở ông, nhưng tôi chỉ lo sợ cho ông trước 
Sự say men thắng lợi và những cám. dỗ mãnh liệt của nó. Hãy 
đủ khôn ngoan đề chống lại nó và đề tuân thủ đúng mức các 
mệnh lệnh của chính phủ” (17). 





"lps/flelun hoploerg 


236 





Tin chắc rằng sự chiếm đóng thành phố Hà Nội đã đưa 
ông ta lên thế mạnh, đô đốc đề nghị với Huế ký kết bản hiệp 
ước, mà soạn thảo đã tiến sâu. Tức khắc ngay sau đó, ô ng 
triệu hồi Garnier. Và khi ô ¡ ông gây sức ép thêm với Lê Tuấn và 
Tường, thì đến phút cuối cùng mới biết rằng các vị sứ thần 
này chẳng có quyền hành gì cả. Họ nói rằng phải vào Huế mà 
tìm sự thỏa thuận, mà chắc rằng cũng chỉ có thể có sự thỏa 
thuận có được những chứng cứ rõ ràng về thiện chí của đô 
ó àn “đau buôn và phần nộ trước các hoạt động của 
Duprẻ rằng: “Tốt hơn hết là nên cho một sỹ 
quan nảo đó có thể thuyết phục được Tì đình về sự thực tâm 
của Pháp đi theo ông bộ trưởng trở về Huế" (18). Đô đốc Dupré 
đã chọn Paul Philastre vào sứ mệnh này. 















Nhưng chính vào lúc đó, con người này từ hai tháng nay 
đã nhân danh Dupré và nước Pháp tiến hành các cuộc thương 
thuyết, lại rắt mạnh mẽ tuyên bồ sự bất đồng của mình. Trong 
một bức thư đề ngày 3 tháng Mười Hai, ông đã cho đô đốc hay 
là ông không thê “thương thuyết" trong những điều kiện như 
thế nữa, và xin được rời khỏi các nhiệm vụ của ông (19). Ông 
u ra rằng, Dupré sử dụng hành động vũ lực của Garnier 
đê giật lấy của Huế một hiệp ước “bất bình đăng”. Những gì 
ông vừa được Ì biết về cách đánh chiếm Hà Nội đã làm cho ô ông 
bất bình sâu sắc. Vì vậy ông muốn được rút khỏi công việc này. 
Nhưng đô đốc ra lệnh tuyệt đối cho ô ông phải đi ra Huế. Đô đốc 
chỉ có thể thuyết phục được ông bằng cách đưa cho ông xem 
tất cả thư từ ở chính quốc gửi sang, những mệnh lệnh dứt khoát 
của Bộ trưởng và khẩn nài ông hãy cứu vớt một tình thế mà 
một mình Garnier phải gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cuối 
cùng Philastre chấp nhận. Trong một bức thư đề ngày 6, mà 
ông viết cho Garnier, vốn là một người bạn của ông, ông chỉ rõ 
sự thất vọng sâu sắc của ông. Bức thư này không đến được tay 
Gamier khi ông này còn sống. 









"lps/Nlelun hoploarg 





Phái đoàn Annam lúc đó mới đưa ra các đòi hỏi. Đại sứ Lê 
Tuấn vì không được khỏe sẽ ở lại Sài Gòn và chỉ có ông Tường 
đi ra Huế với Philastre. Ông Tường đòi hỏi Pháp chứng tỏ thiện 
chí của mình, và được Pháp chấp nhận thả hết những vị quan 
bị Garnier bắt ở Hà Nội (trong đó có Phan Đình Bình và những 
người khác) và để cho họ cùng đi về Huế. Cuối cùng ông đòi 
hỏi phải chấp nhận nguyên tắc là hiệp ước chỉ có thê được ký 
kết một khi Dupuis bị trục xuất, và quân đội đã hoàn toàn rút 
khỏi Tonkin. Bị đây vào chân tường, lần này Dupré chấp nhận 
tất cả. Ngày 5 tháng Mười Hai, ông viết cho Huế hai bức thư, 
một bức thư cho Bộ trưởng Ngoại giao và bức kia cho nhà vua! 
yêu cầu họ hãy trao cho các vị đại sứ đầy đủ quyền hành đề ký 
bản hiệp ước. Ông khân cầu vị Bộ trưởng Ngoại giao: 

"Hãy dùng ảnh hưởng của mình để đạt được kết quả rất 
được mong muốn đó. Đây sẽ là một niềm vinh quang bắt diệt 
của ngài đã gÓP. phần vào việc bảo đảm cho hai dân tộc hùng 
mạnh sinh ra để sống với nhau như những người anh em, có 
được những điều lợi ích vô giá của một sự liên minh và một 
tình bằng hữu vô tận”. 

Trong bức thư kia thì ông hy vọng Bệ hạ sẽ thông báo cho 
ông "cái tin dịu ngọt là không còn gì chóng lại sự thương thuyết 
bản hiệp ước gắn bó sự liên minh không gì làm tan vỡ được và 
tình bằng hữu bất diệt giữa nước Pháp và nước Annam” (21). 





Ngày 6 tháng Mười Hai, ông ra các chỉ thị cho Philastre. 
Đồng thời trong một bức thư cho Garnier đề ngày 6, ông bảy 
tỏ sự không hải lòng sâu sắc của ông đối với những việc manh 
động của Garnier ở Tonkin. Và ông viết thêm: 


1 Trong bản bảo cáo ngày 3 tháng Mười Hai, Garnier đã nói với Duprẻ là 
những kết quả ông ta thu được có thế cho phép ông ta "đem tất cả sức mạnh 
đè lên những quyết định của chính phủ Annam”. 


"hlps/lelun hoploarg 


238 





“Ông đã đọc tất cả những thư từ mà tôi đã trao đôi với 
ngài Bộ trưởng về vấn đề xứ Tonkin và ông biết rằng tôi bị tuyệt 
đối cắm không được đưa nước Pháp vào can thiệp ở Tonkin. Vì 
vậy tôi ra lệnh cho ông một cách dứt khoát là phải tức khắc rút 
khỏi tắt cả những thành trì mà ông đã chiếm đóng, kề cả thành 
Hà Nội, và trao lại sự cai trị xứ sở nảy cho những quan chức 
của chính phủ Annam” (22). 








Cũng không quên cả việc trục xuất Dupuis. Đối với đô 
đốc, bây giờ là phải thương lượng một bước ngoặt: tiền hành 
việc rút khỏi Tonkin để đổi lấy sự ký kết bản hiệp ước. Chiếc 
tàu hộ tống Đecrès, do Testard chỉ huy, rời Sài Gòn ngày 7 
tháng Mười Hai, chở ông Tường và ông Philastre đến Tourane 
vào ngày 13. Những ngày hôm sau, một chiếc tàu khác đi ra 
Tonkin chở theo. quân tăng viện do Garnier yêu cầu. Được đón 
tipp với đầy đủ lễ nghỉ, ngày 16 ở Huế, là nơi ông được quý 
mến, Philastre hết sức bày tỏ những thiện chí của đô đốc — 
thống đốc. Triều đình nói sẵn sảng ký kết bản hiệp ước, nhưng 
trước hết đô đốc phải cho rút hết quân ra khỏi Tonkin. 
đình đề nghị Philastre cùng với ông Tường ra Tonkin để giải 
quyết thật tốt công việc khó khăn này. Chính phủ Huế muốn 
cho xong mọi chuyện ở Tonkin trước khi ký kêt. Chính phủ 
vừa được tin có một cuộc nỗi dậy vừa bùng nỗ ở miền Bắc có 
mức độ rất lớn, được “Garnier bảo vệ và khuyến khích". Nếu 
ông này có thê làm dịu được nó đi, thì ông Duprẻ có sẽ giúp đỡ 
Triều đình không? Ngày 18 ông Tưởng đưa cho ông Philastre 
xem bức tối hậu thư mà Garnier vừa gửi từ Nam Định vào cho 
Huế. Nó được đánh giá là “một sự quái gở" (23). Ông Tường 
cũng báo thêm là nhà vua vừa phái hai quan chức cao cắp ra Hà 
Nội để thương thuyết với Garnier, một trong hai vị đó được chỉ 
định làm kinh lược (tiếng Việt trong nguyên bản) của Tonkin. 
Đó là hai ông Trần Đình Túc và Nguyễn Trọng Hiệp, một vị 











"lps/flelun hoploarg 





thư ký của nhà vua. Để tránh những việc hiểu nhằm, nhà vua 
cũng đã yêu cầu vị linh mục ở Huế, Đức ông Sohier, đi theo 
hai vị đại thần đề làm thông ngôn cho họ. Triều đình cũng đã 
báo tin cho Garnier biết. Dù rằng yêu cầu của Triều đình là 
vượt quá sứ mệnh được đô đốc giao cho, nhưng Philastre thấy 
không thẻ từ chỗi được, vì ông được biết những chỉ thị mới cho. 
Garnier. Ông báo tin cho Dupré bằng một bức thư mà ông gửi 
từ Tourane đi'. Ngày 20, Philastre và Tường: rời Huễ, đi đến 
Tourane trong một thời tiết rất xấu, và ngày 22, thì xuống tàu 
ra Tonkin. 





GARNIER BỊ QUÂN CỜ ĐEN GIẾT 

Trở về Hà Nội, phải đối đầu với mối đe dọa to lớn về quân 
sự đang đè nặng lên thành phố, Garnier quyết sẽ tức khắc thực 
hiện kế hoạch tấn công đội quân ở Sơn Tây. Nhưng do người 
phó Balny của ông bệnh, nên ông phải hoãn cuộc tấn công đến 
ngày 21. Vừa lúc này thì các phái viên của Huế đến nơi, và ngay 
từ ngày 20 tháng Mười Hai, ông đã bắt đầu thương thuyết với 
họ. Ông nhắc lại với họ những gì ông đã phúc đáp với Huế khi 
ông nghe tin sẽ có một sứ đoàn đến; rằng ông không có ý định 
chiếm xứ này, ông sẵn sàng trao lại quyền cai trị cho những vị 
quan của nhà vua, nhưng thái độ của dân chúng đối với các vị 
quan này làm cho ông phải nói rằng nước Annam phải thành 


1. Trong bức thư này để ngày 18 tháng Mười Hai Philastre viết: “Nhà vua muốn 
vị đại sứ và tôi đi ra Tonkin để giải quyết vụ việc Garnier. Trước sự khẳng 
định đút khoát là hiệp ước chỉ cỏ thể được tiếp tục lại sau khi đã giải quyết 

ấn để Tonkin, tôi nghĩ rằng tôi phải tự nhận lấy trách nhiệm là chấp. 

nhận", và ngày 19, ông kết thúc bức thư gửi cho đô đốc như sau: “Trong lúc 

ày, điều phải tránh xảy ra ở Tonkin là một cuộc nổi loạn. Nó sẽ là do chúng 
ta gây ra, và chúng ta sẽ bắt buộc phải đánh đẹp làm đồ máu một cách rất vô 
ết tay của bức thơ này, ở lế có một điều ghỉ lại của 











"hlps/Ölelun hoploarg 


240 





thực chấp nhận sự bảo hộ của Pháp. Hy vọng sẽ đạt được một 
sự thỏa thuận, Garnier ngưng kế hoạch tấn công. Thậm. chí ông 
còn bàn với Dupuis về việc trưng thầu độc quyền thuốc phiện 
và muối. Ông cũng trần an những. người đã bị liên lụy. Những 
người này càng ngày càng cảm thấy bị đe dọa, ông đã bảo đảm 
với họ là họ sẽ không bị bỏ rơi. '"Tât cả những quan cai trị mới 
đều được giữ nguyên và sự bảo vệ của nước Pháp sẽ vĩnh viễn 
mở rộng cho toàn thê dân chúng Tonkin” (24). 





Tuy nhiên Garnier vẫn quyết định bẻ gãy sự bao vây Hà 
Nội trước khi nó hoàn thành. Trong ngày 20, Lưu Vĩnh Phúc 
tung ra cuộc tấn công đầu tiên. Ông nảy bị đẩy lùi tới Phủ 
Hoài (Hoài Đức). Ngày Chủ nhật 21, vào lúc 10 giờ, trong 
khi Garnier đang ngồi thương thuyết với phái đoàn Annam, thì 
người ta đến báo tin cho ông biết là có một cuộc tắn công của 
quân đội Sơn Tây do quân Cờ Đen dẫn đầu. Cuộc xung phong, 
đầu tiên của toán quân này vào pháo đài phía Tây Nam đã bị 
đây lui, nhưng Garnier quyết định sẽ truy đuôi. 

Trong bản báo cáo ngày 4 tháng Một, Balezeaux là người 
sẽ lên thay Garnier tường thuật ngắn gọn sự kiện như sau: 

“Quân phiến loạn Trung Hoa... đã bị đây lui một cách 
dễ dàng, nhưng ông Garnier quyết định truy đuôi chúng. Ông 
đi ra cùng với 6 người tình nguyện, trong khi ông Balny. vê 
phần mình cũng làm như vậy. Quân Trung Hoa bỏ chạy đẳng 
trước họ, và bị họ giết nhiều người. Nhưng khi đến cách thành 
1.500 thước, thì chúng quay lại, giết và làm bị thương một vài 
người trong số những người đuôi theo chúng một cách lộn xộn. 
Ít lâu sau, chỉ còn lại một mình ông Garnier với một người 
lính bộ binh của hải quân. Ông ta bị thương ngã xuống, và chỉ 
một loáng đã bị đâm chết bằng các mũi giáo. Một lát sau, ông. 
Balny cũng phải chịu chung số phận. Cả hai người đều bị cắt 


"hlps/Nlelun hoploarg 





đầu. Ông Garnier là nạn nhân của một sự hãng say thiếu suy 
nghĩ" (25). 
Garnier bị 





iết ở một địa điểm có tên là “Cầu Giấy) 








Tạm thời giữ quyền tông chỉ huy, Bain de La Coquerie, 
sau khi có ý định rút lui không chậm. trễ về Cửa Cấm. (26). đã 
theo lời khân c 
biết rằng quân tiếp viện sắp đến. Một trong những phái viên 
của Huế chấp nhận việc đi gặp Hoàng Kế Viêm để đề nghị một 
cuộc hoãn binh và trao trả lại đầu của Garnier và Balny. Ngày 
24, đại sứ trở về. Ông đã thất bại. Viêm không công nhận quyên 
hành của sứ bộ?, và đòi hỏi phải rút lui tức khắc khỏi Hà Nội. 

Ngày 25, quân tiếp viện đến nơi. Hạm đội nhỏ của 
đ°Esmez đã ngược dòng sông. Hồng "trong tiếng hoan hô của 
dân chúng”. Bây giờ với hơn 200 chiến binh mới người Âu 
trong thành phố, lòng tin đã trở lại. 






Trong khi Bain vẫn giữ sự chỉ huy quân đội, thì Esmez 
đảm nhận việc lãnh đạo: chính trị. Ông ta không chậm trễ nối 
ngay lại cuộc thương thuyết với những nhà ngoại giao Annam. 


SÓ PHẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI THIÊN CHÚA GIÁO 


Được Đức ông Sohier cho. biết về một sự rút lui đã gần 
kể, Đức ông Puginier hoảng sợ, và ông đã nêu lên một vấn đề 
đã nhiều lần đè nặng lên lịch sử thuộc địa của Pháp, từ những, 
người Thiên chúa giáo ở Tonkin năm 1§73 đến những người 
Harkis ở Algerie năm 1962. 


1 Nguyên soái Nguyễn Tri Phương, sau một thời gian hấp hối dài, đã mất ở Hà 
Nội vào ngày 20 tháng Mười Hai. 
2_ Ngày 6 tháng Giêng, đầu của Garnier và Balny đã được Viêm cho trao trả. 


"lps/Nlelun hoploarg 


24 





Trong một bức thư đài gửi cho đô đốc Dupré, viết vào 
ngày lễ Giáng Sinh, Puginier nhắc lại răng “Sự trồn chạy chung 
của các quan” đã đưa Garnier đến chỗ phải: 





“Cải tổ lại Xứ sở mà ông ta chiếm đóng. Theo lời kêu gọi 
của ông ta, một số đông người đã đến tự ngu ện giữ những 
chức vụ khác nhau, thành lập một đội tự cần thiết, vì đội 
quân cũ đã bỏ đi hoàn toàn. Vì những ây, những người 
này cùng một phần lớn dân chúng đã bị liên lụy dưới mắt của 
chính phủ Annam. Nhất là những người Thiên chúa giáo, bị sự 
ác ý của những vị quan và các nhà nho buộc tội sai là đã thúc 
đây người Pháp xâm chiếm xứ này. Họ đã trở thành đối tượng 
của một sự căm thù sâu sắc của tất cả những ai ghét bỏ cái 
tên nước Pháp. Nhiều làng mạc của họ đã bị cướp bóc và đốt 
cháy. Những lảng khác thì bị đe dọa một cách nghiêm trọng là 
sẽ phải chịu chung số phận. Tất cả những sự hỗn loạn này là 
đo các nhà nho và những vị quan cũ đã thuê những băng trộm 
cướp đề chúng gây ra sự kinh hoàng và thực hiện những ý đỗ 
nham hiêm của họ. Việc này đã làm cho ông Garnier quyết 
định cam kết là những vị quan mới do ông ta chỉ định sẽ được 
giữ lại trong cấp bậc của họ, ngay cả khi trao trả các tỉnh cho 
chính phủ Annam, và sự bảo vệ của nước Pháp sẽ vĩnh viễn tỏa 
rộng ra cho toàn bộ dân chúng Tonkin. 






“Phần đông dân chúng đã chào đón với niềm hạnh phúc 
lá cờ của nước Pháp, báo hiệu một kỷ nguyên hòa bình và thịnh 
vượng. Uy tín của nước Pháp trước đây là lớn lao, và bây giờ 
vẫn thế, nhưng muốn bảo tồn được uy tín này, thì sự bảo vệ 
phải được bảo đảm một cách không gì có thể quay ngược trở 
lại được đối với toàn thẻ dân chúng bị di lụy. Tôi không hề có 
ý định thúc ép ông đến những ý tưởng chỉnh phục; việc đó sẽ 
không xứng với tính cách tòa thánh của tôi. Mục đích duy nhất 
của tôi là trình bày với ông tình thế hiện nay ở Tonkin: Tình thế 


"hlps/flelun hoploarg 





này rất là nguy kịch. Nếu nước Pháp rút lui, hay không hành 
động theo những sự đòi hỏi của tình thế, thì việc này sẽ mang 
lại sự tan hoang cho tất cả những người Thiên chúa giáo, và 
gây ra một sự hỗn loạn to lớn trong xứ sở này. Tất cả những 
dân chúng trước đây cảm thấy vui ¡ mừng khi phái viên của ông 
đến, bây giờ sẽ mắt hết sự quý mến đối với nước Pháp. Và tất 
cả cảm tình của họ sẽ dễ dàng chuyển thành sự căm thù, nếu 
lòng tin của họ đặt vào nước Pháp đã kết thúc một cách thảm 
hại bằng một sự thất vọng khủng khiếp. 

“Từ nay trở đi, chỉ có một điều có thể làm bảo tồn được 
cảm tình của người dân Tonkin đối với tổ quốc chúng ta, là 
sự bảo vệ hữu hiệu và lâu dài mà nước Pháp bảo đảm cho họ. 
Sẽ không cần thiết phải làm chiến tranh, hay làm một cuộc 
chỉnh phục để bảo đảm sự bảo vệ này. Nó có thể rất phù hợp 
với những ý tưởng của nước Pháp. Nhưng. trong tình trạng hỗn 
loạn và đe doạ như Ù trong xứ hiện nay, muốn cho SỰ, bảo vệ 
này hữu hiệu, cần thiết là nó phải được dựa vào một số lượng 
đáng kể quân đội, khoảng một nghìn người và hai chiếc tàu 
chạy bằng hơi nước nhỏ nữa. Mục đích của những đội quân này 
không phải đê làm chiến tranh, mà chỉ để trừng phạt những kẻ 
làm rôi loạn hoà bình. Vả lại chỉ riêng sự có mặt của những đội 
quân này, nếu nó không ngăn cản được hoàn toàn mọi sự rôi 
loạn, thì cũng tham gia mạnh mẽ vào việc làm cho những rối 
loạn đó giảm đi...” (27). 

Một mặt khác của tắn bi kịch đang được chờ đợi xảy ra 
này là cách cư xử của những người Thiên chúa giáo Tonkin. 
Trong một bản báo cáo thảo ngày 15 tháng Một 1874, khi từ 
Nam Định trở về, Harmand ghi lại là sau khi có bản tuyên bố 
của Garnier tung ra lúc chiếm được thành, có những người 
đến xin vũ khí hay tự nguyện phục vụ. muốn được phong làm 
huyện, thậm chí làm phủ (tiếng Việt trong nguyên bản). 


"lps/llelun hoploarg 


244 








ất cả hay gần như là thế đều là những người Thiên 
chúa giáo, và một số lớn là từ tỉnh Ninh Bình tới, do những 
linh mục của họ cử đi. Trong hầu hết trường hợp, những người 
Thiên chúa giáo đều tỏ ra tham lam một cách vô liêm Sỷ, vừa 
vụng về vừa ích kỷ. Vì chính lợi ích của họ, tôi luôn luôn làm 
dịu bớt sự hãng hái này. Tôi muốn phong chức càng nhiều càng 
tốt cho người ngoại đạo hơn là những người Thiên chúa giáo 
trước hết là đề khỏi gây ra một sự bất bình tự nhiên trong xứ, 
và sau nữa là vì hầu hết những người Thiên chúa giáo đều ở các 
tầng lớp xã hội thấp kém, bị chính phủ Annam gạt ra, không am 
hiểu công việc, và là những người hoàn toàn mới trong việc cai 
trị. Thêm nữa, trong sô họ. rất hiểm có người biết chữ nghĩa. 





“Chắc chắn là những người Thiên chúa giáo đã giúp 
cho chúng ta được nhiều việc lớn và đã làm cho nhiệm vụ của 
chúng ta được dễ dàng hơn nhưng họ cũng gây cho tôi nhiều 
Sự e ngại. 

“Về phần chúng ta, vì đã có một sự thúc đây như vậy, thì 
chúng ta ở trong tình trạng là chỉ có dựa được duy nhất vào họ 
mà thôi. Nhưng họ tỏ ra hết sức vụng về. Họ coi việc chúng ta 
đến đây như một cơ hội trả thù của họ, và họ đã để lộ quá lộ 
liễu việc này...”. 

Harmand kẻ lại về “một cố đạo Annam đã đốt một số 
chùa tuy không có sự khiêu khích nào” hay “một nhà truyền 
giáo Pháp có những ÿ nghĩ đơn giản đến mức cầm đầu một 
nhóm 300 người để làm một cuộc chiến tranh thực sự chống 
những người ngoại đạo” (28). 

Ngày 20 tháng Mười Hai, Harmand đã báo cho Garnier 
biết về một nhà truyền giáo “đã bị sự cuồng tín của mình lôi 
kéo, đi tập hợp những binh linh mà trong số đó, như chính ông. 
ta đã thú nhận, phần lớn là những tên ăn trộm cũ và những tên 


"hlps/flelun hoploerg 





cướp thực sự”. Ông nói tiếp “tôi chỉ còn nhìn thấy những thầy 
tu. Dân chúng nghĩ rằng chính những vị này là các chúa tẻ 
tuyệt đối, và tôi đã thấy ló ra một sự bất bình, phải coi là chính 
đáng”. Ngày 22 tháng Mười Hai, Harmand chưa biết là Garnier 
đã chết, báo cáo thêm với Gamnier về những “sự tàn bạo. 
khủng khiếp” của những người Thiên chúa giáo đối với những 
người ngoại đạo bị thương, và sự tàn phá hoàn toàn các ngôi 
chùa. Trong một bản báo cáo khác ngày 23 tháng Mười Hai, 
ông kết luận bằng câu sau đây: “nếu chúng ta đến đóng ở đây 
một cách vĩnh viễn, thì những người Thiên chúa giáo sẽ đem 
lại cho những vị thanh tra đáng thương của Tonkin rất nhiều lo 
lắng" (29). 

Ngay trước khi Garnier chết, những sỹ quan chỉ huy các 
toán quân Pháp đã ý thức được việc các lực lượng mỏng manh 
của họ bị phân tán quá mỏng trong vùng châu thổ trước một 
địch thủ càng ngày cảng tỏ ra nguy hiểm: Đó là những quân 
Cờ Đen, rồi đội quân của Sơn Tây và những lực lượng mà Huế 
đang tập hợp ở Thanh Hóa. Bain và Esmez ở Hà Nội cho rằng 
việc co cụm lại là cần thiết và có ý định thuyết phục Garnier 
công nhận điều này. Ngay khi vừa biết tin về cái chết của thủ 
lĩnh, ngày 23 tháng Mười Hai Harmand đã viết thư cho Bain và 
ngày 24 cho Trentinian (lúc đó còn ở lại Hải Dương): 











cũng nghĩ như các ông, quyết định khôn ngoan nhất 
hiện nay là phải tạm thời rút khỏi toàn bộ xứ này - Đề về đóng 
hoặc ở Cửa Cấm, hoặc tốt hơn hết, theo tôi lả về tập trung lại 
ngay ở Hà Nội này. 

*Về phần tôi, ý kiến dứt khoát của tôi là phải rút khỏi 
tất cả các tỉnh và về tập trung cả ở Hà Nội để giải quyết mọi 
việc trong thành hiện đang năm trong tay chúng ta, ngăn cản 
sự cướp bóc ở thủ đô, và không bỏ rơi hoàn toàn những người 


"hlps/flelun hoploarg 


246 





đã bị liên luy với chúng ta. Một sự rút lui hoàn toàn sẽ là một 
điều hèn nhát. 

“Hoàn cảnh của tôi khó khăn kinh khủng. Garnier đã đẻ 
tôi ở đây với 20 người giữa một cái tỉnh có hai triệu dân, tắt cả 
đều đã được võ trang, Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ phải đi 
với cả một đạo quân”. 








Harmand cũng như Hautefeuille và Trentinian đều 
rằng chỉ một thời gian ngắn nữa, họ sẽ thiếu cả đạn dược, quần 
áo và lương thực. Dường như ý thức được đầy đủ tình hình 
này, và có thể với ý muốn thầm kín là cứu vớt những gì còn có 
thê cứu được nhưng lại chưa được biết một tí gì về những chỉ 
thị cuối cùng của đô đốc Dupré nên ngày 25 tháng Mười Hai, 
Esmez đã tiền hành thương lượng với những phái viên của Huế. 
Ông dựa vào một kế hoạch do chính Garnier đã lập ra. Sau hai 
ngày, với sự giúp đỡ của Đức ông Sohier, người ta đi đến được 
một văn bản. Văn bản này nói rằng đô đốc - thống đốc, được 
thúc đây bởi những ý định hết sức hòa bình, chỉ muồn đạt đến 
một hiệp ước thương mại, mở cửa miền Nam Trung Hoa, “một 
thị trường tiêu thụ ai cũng có thể tới được”. Thái độ thù địch 
của nguyên soái Nguyễn Tri Phương đã gây ra một tình trạng 
có thể ngày cảng nghiêm trọng hơn cùng với sự tiến lại gần của 
đội quân Sơn Tây. Người Pháp đề nghị với người Annam giải 
quyết sự xung đột một cách hữu hảo, yêu cầu, và nếu bị bắt 
buộc, thì sẽ đỏi hỏi, mở cửa xứ Tonkin cho việc buôn bản, sự đi 
lại bình yên cho các tàu thuyền trên các con sông, sự rút lui của 
tất cả các quân đội của nhà vua ra khỏi vùng châu thô ra đến tận 
sông Đáy. Vùng châu thô sẽ chỉ được canh gác bởi các đội tự vệ 
bản xứ, còn các toán quân Pháp sẽ đóng ở trong thành cho đến 
khi có sự ký kết quyết định bản hiệp ước giữa Huế và Sài Gòn. 





"lps/flelun hoploarg 





Esmez cũng đòi hỏi là không một quan chức nào do 
Garnier chỉ định sẽ bị thay đôi nếu không có một sự điều tra 
chung, và những dân chúng *do quân Pháp trưng tập” sẽ không. 
bị đe dọa. Đê đáp lại, ông hứa sẽ có sự hỗ trợ cho các tỉnh bị 
các quân cướp và quân nôi loạn tản phá, hỗ trợ cho sự canh 
phòng trên sông “đê luôn luôn bảo đảm sự đi lại tự do”. Dưới 
một sức ép mãnh liệt, và cũng bởi lo sợ các thành trì sẽ rơi vào. 
tay bọn trộm cướp, ngày 3l tháng Mười Hai, các sứ thân đã 
ký vào bản “điều ước chế” (Diktat), thì vừa lúc đó có giao liên 
đến báo tin có một đại sứ toàn quyên khác sắp đến. Những đại 
sứ cũ như vậy là không còn quyền hành gì nữa, cũng. đồng thời 
Esmez nhận được lệnh ngưng hế mọi cuộc thương thuyết của 
một phái viên mới của Pháp đến tiếp tục công việc chính trị 
của Garnier. 








RÚT LUI SAU MỘT *SỰ HIỂU NHÀM” 


Ngày 24 tháng Mười Hai, vào khoảng 6 giờ sáng, Philastre 
thả neo trước Đồ Sơn, kế đến là ở Cửa Cấm. Ngày hôm sau, 25, 
vào khoảng 2 giờ sáng, ông được tin về cái chết của Garnier: 
Đó là một sự kiện, bắt buộc những người cầm quyền Pháp phải 
có những quyết định tức thời. Tư lệnh hải quân ở Viễn Đông, 
đại úy thuyền trưởng Testard, chỉ định ngay Philastre làm “phái 
viên chính trị ở Tonkin” và trung úy hải quân E.Balezeaux làm 
“tư lệnh quân sự của đoàn quân viễn chỉnh”. Ông đã báo những 
quyết định này cho đô đốc Dupré vào ngày 29 và nói thêm là đã 
giao nhiệm vụ cho Philastre tiếp tục những cuộc thương thuyết 
đang bỏ dở giữa những nhả cầm quyền Pháp và Annam, nói rõ 
là “phải theo đúng những chỉ thị của đô đốc”. (32) 





Đi ngược lên con sông cùng với ông Tường, ngày 28 
Philastre và Balezeaux tới Hải Dương và ở đó họ tìm thây 


"hlps/flelun hoploarg 


248 





những bức thư đề ngày 6 và I1 tháng Mười Hai của đô đốc 
Dupré ra lệnh dứt khoát cho Garnier phải rút khỏi các thành 
trì ở Tonkin. Không còn một nghỉ ngờ nảo nữa về ý muốn của 
thống đốc và cả của chính phủ bên chính quốc (33), ông đồng ý 
với ông Tường là phải tức khắc rút ra khỏi Hải Dương và giao 
lại thành này cho chính quyền Annam (30 tháng Mười Hai). 

Lệnh sẽ được thi hành ngày 31, các đơn vị tự vệ và du kích do 
Balny và Trentinian tuyên mộ đều bị giải thể. Toán quân Pháp 
sẽ rút lui về Hà Nội. Đồng thời Philastre viết thư cho Esmez 
ngừng ngay tức khắc cuộc thương thuyết với người Annam, 
và Balezeaux lệnh cho Bain phải rút lui ngay khỏi Ninh Bình 
và Nam Định, không cần đợi ông đến. Những vị quan mà các 
tu sĩ giòng Dominique người Tây Ban Nha che giâu đã trở lại. 

Philastre và Tường biêu dương các tu sĩ vì những có gắng của 
họ trong việc ngăn chặn các cuộc vận động của dân chúng ủng 
hộ Garnier. 








Philastre, Balezeaux và Tường rời Hải Dương vào trưa 
ngày 31 trên một chiếc xà lúp chạy bằng hơi nước, và sau một 
vài sự có, vào buổi sớm tỉnh mơ ngày 3 tháng Một về đến Hà 
Nội, cũng vào ở trong ngôi chùa của nhà vua (Hành Cung - viết 
tiếng Việt trong nguyên bản). Trong cùng ngày, họ thỏa thuận 
là Ninh Bình và Nam Định mà Bain đã đề cho Hautefeuille và 
Harmand tự xét có cần phải rút không, thì nay sẽ phải rút hét, 
Ninh Bình vào ngày 8. Nam Định ngày 9 và trao lại cho quân 
đội Annam. Hiệp định được ký vào ngày Š tháng Một (34). Về 
phía mình, chính phủ Annam cam kết dứt khoát “ngay khi các 
địa điểm trên được trao trả, sẽ tuyên bố một sự ân xá hoàn toàn 
và đầy đủ cho tất cả những thần dân của Hoàng thượng” đã 
được những người Pháp sử dụng. Ngày 7 tháng Một cũng thỏa 
thuận là chính quyền Annam sẽ được phục hỏi lại ở Hà Nội 
trong một thời hạn là Š ngày (trừ trong thành). 


"lps/lelun hoploarg 





Philastre và Balezeaux đã nhanh chóng đánh giá những 
hiểm nguy của tình thế, và nêu nồi bật chúng trong các bản báo 
cáo của mỗi người vào ngày 4 tháng Một. Balezeaux viết thư 
cho Testard như sau: 

“Xứ này đang bị hỗn loạn một cách sâu sắc: Ở tất cả mọi 
nơi người ta đã hành động vì cho rằng chúng ta đã thực sự 
chiếm lấy xứ này, và chỉ để lại cho triều đình Annam một thứ 
chủ quyền hình thức thôi. 

"Ngay ở trong xứ, khi người ta nghe tin rằng chúng da 
thực sự muốn chiếm đóng, và các quan đã bỏ. trồn hết, quyền 
lực của nhà vua đã bị lật đô, thì các đảng phái bất đâu cựa 
quậy. Tắt cả những người bị gạt xuống các tầng lớp thấp, tất 
cả những tên cướp mà một chính quyền bình thường tạm giữ 
được trong vòng trật tự, bây giờ cũng nhân danh các đảng phái 
đó mà manh động. 











“Ông Gamier đã nắm được trong tay quyền hành trong 
các tinh Hà Nội, Nam Định và Ninh Bình. Chi riêng danh sách 
những công chức dân sự, và quân sự do ông ta chỉ định ở Hà 
Nội cũng đủ đề làm một cuốn sách. Đức ông Puginier cũng đã 
để ông ta tùy lợi dụng trong việc phong những chức vụ một 
cách quá vội vã. Từ khi đến đây, chúng tôi đã hết sức tuyên bố 
bằng tất cả các lời lẻ là ý định dứt khoát của đô đốc là bảo vệ ở 
khắp cả mọi nơi quyền hành của nhà vua. 








"Nhưng phải xét đến việc chúng tôi ở đây, cách bờ biển ít 
nhất là hai ngày đường, bị chìm ngập, có thể nói như vậy, giữa 
quần chúng bị đảo lộn, và quy tội cho chúng ta về tất cả những 
tai họa của họ. Tất cả những tên trộm cướp đều lấy lá cờ Pháp 
để che đậy mình.” (35) 

Balezeaux còn nói thêm về một hiểm nguy nữa được tạo 
nên bởi từ 1200 đến 1500 quân lính phụ tá Annam do Garnier 


"Hlps/flelun hoploarg 





tuyển mộ đang ở chật cả trong thành vả “có một lòng trung, 
thành đáng nghỉ ngờ, có nguy cơ nổi loạn đề về theo với địch 
thủ” (nghĩa là đội quân của Viêm và quân Cờ Đen). 

Philastre, về phần ông cũng viết cho đô đốc Dupré như sau: 

“Kết quả của việc lảm liều lĩnh điên rồ này xét về mặt nào 
cũng thật thảm hại. Đối với tôi, phương thuốc duy nhất và ít 
may mắn nhất, lương thiện nhất và có phẩm cách nhất, là phải 
với tất cả sự cố găng của chúng ta làm sao đề chính phủ Annam 
có thê phục hồi lại được quyền hành của mình. Đó là đường lỗi 
mà những chỉ thị của ông đã đề ra cho tôi một cách tuyệt đối, 
và tôi đã làm theo, đã tuyên bố nó trong một thông tư mà tôi đã 
thảo ra và công bố cùng với ông đại sứ”. (36) 

Khi những toán quân từ Ninh Bình (Hautefeuille) và Nam 
Định (Harmand) đã được rút về Hà Nội, và sự an ninh của tỉnh 
thành này ít nhiều được bảo đảm, thì phải nghĩ đến việc giải 
quyết các vấn đề khác. Trước hết là phải bắt Dupuis đi khỏi xứ 
này. Philastre đã phải có những cuộc cãi cọ đữ đội với hắn (37) 
và để cho hắn lựa chọn: Hoặc là đi Vân Nam, hoặc đi ra Hải 
Phòng. Hắn lựa chọn Hải Phòng. Ngày 20 tháng Một hắn lên 
đường đi Sài Gòn và ngày 27 đến nơi, rồi ngày 10 tháng Hai, 
thì toàn bộ bầu đoàn của hắn phải rút về Hải Phòng (38). 

Nhưng tình trạng vô chính phủ trong các tỉnh vẫn là vấn 
đề chính yếu. Ngày 4 tháng Một, Philastre viết cho Dupré: 
“Các quan chức cũ và quân đội của các tỉnh đã biến hết, trong 
xứ đầy những băng nhóm hoạt động riêng rẽ...”. Băng nhóm 
của các nhà nho, của những người phò Lê, của những tên cướp, 
và cả của những người Thiên chúa giáo nữa (38). 








Ngày 15 tháng Một, Philastre còn vẽ nên một bức tranh 
đen tối hơn nữa: 


"lps/flelun hoploarg 





“Khi sự rút ra khỏi Nam Định và Ninh Bình vừa xong, 
thì những băng nhóm mà người ta gọi là băng nhóm của những 
nhà nho, đã xông ngay vảo những vùng Thiên chúa giáo để 
tàn phá và đốt cháy. Chính quyền Annam trong hai tỉnh này 
bị hoàn toàn bất lực... Ác thay, những người Thiên chúa giáo 
cũng hành động trả thù”. (39) 

Đức ông Puginier van nài Philastre can thiệp, phái quân 
đội đi bảo vệ các giáo xứ. Ngày 17, Philastre trả lời là ông ta 
không có lực lượng đề làm việc đó và nói thêm: 

“Chắc Đức ông không lạ gì dân chúng Tonkin bị chia rẽ 
bởi rất nhiều đảng phái, và có một số đảng phái thất vọng khi 
thấy sự lập lại hòa bình giữa hai chính phủ, vì nền hòa bình này 
làm tan vỡ những hy vọng thầm kín của họ” (40). 





Nhưng ở khắp mọi nơi các quan cũ của nhà vua đã lấy 
lại các chức vụ mà Garnier đã trao cho những người bây giờ bị 
coi như những tên phản bội. Và bây giờ chỉ thấy diễn ra những. 
cảnh tan nát, cướp bóc, đốt phá, trả thù... 

Ngày 10 tháng Một, Philastre ký với ông Tường một hiệp 
định là chính quyền Annam sẽ được phục hôi trong tỉnh Hà Nội 
(trừ ở thành phó và trong thành) trong thời gian 5 ngày. Đồng 
thời, Philastre cũng tung ra trong dân chúng một bản tuyên bố 
rất đáng chú ý bởi cách nó đã giữ thể diện cho cả hai bên: 





“Ông trưởng sở tư pháp bản xứ của xứ Basse-Cochinchine 
đi công cán ở Tonkin thông báo cho mọi tầng lớp nhân dân 
trong các tỉnh Hà Nội. Nam Định. Hải Dương, Ninh Bình biết 
rằng những sự hỗn loạn xảy ra trong các tỉnh đó lả hậu quả của 
một sự hiểu lầm giữa vài quan chức Annam với người phái 
viên cũ của Pháp ở Hà Nội và không vì thế mà làm hại đến 
những quan hệ bằng hữu đã gắn bó hai nước. Sự hiểu lầm này 
đã hoàn toàn chấm dứt, vì thế chính quyền Pháp, chỉ chiếm 





"lps/Ölelun hoploarg 





đóng các thành phố hay tỉnh một cách tạm thời để thay thế 
những quan chức Annam đã bỏ đi và trao trả lại chính quyền 
Annam tỉnh Hải Dương, rôi tinh Ninh Bình, và cuối cùng tỉnh 
Nam Định vào ngày 10 tháng Một. 





Toàn bộ tỉnh Hà Nội cũng sẽ được trao trả lại, và quân 
đội Pháp ở Tonkin sẽ chỉ còn đóng trong Thành Hà Nội, là nơi 
phái viên của nhà vua và các quan chức Annam trong tỉnh cũng 
đóng ở đó. Sự chiếm đóng này sẽ chấm đứt ngay khi nào có thê 
cung cấp được cho các toán quân Pháp chỗ ở, tại một địa điểm 
khác an toàn... Các nhà cầm quyền Annam và Pháp đã ký kết 
nhiều hiệp định bảo đảm một sự ân xá hoàn toàn và đầy đủ cho 
tất cả mọi người... 

Cho đến khi một hiệp ước cuối củng được ký kết giữa 
Triều đình Huế và đô đốc thống đốc ở Sài Gòn, thì tổng trần 
tinh Hà Nội hứa là sẽ cho thực Ì một cách trung thành các 
thỏa thuận có liê 
huy quân đội Pháp công bó... Vị tông trấn sẽ 
tỉnh dưới danh nghĩa của nhà vua và sự bảo vệ của chính quyền 
Pháp. Ông cam kết sẽ không xây dựng một rào cản nào, không. 
mộ quân, không xây dựng. những công sự mả không có sự thỏa 
thuận của chỉ huy Pháp...” (41) 

Ngày 6 tháng Một, thâm quyền của đại sứ Nguyễn Văn 
Tường, được đội quân Sơn Tây công nhận. Ngay sau khi tỉnh 
được Pháp trao trả lại, ông Tường đã cho ban bố một chỉ dụ ân 
xá, và chỉ dụ này đã được Huế xác nhận. Bản tuyên bố và chỉ 
dụ nảy chứng tỏ là sự căng thăng đã chùng. xuống đo việc có sự 
thỏa thuận giữa ông Philastre và ông Tường ngay khi hai ông 
này tới Tonkin. Trong tình trạng này, quan hệ cá nhân giữa hai 
ông là cực kỳ quan trọng. 














Tuy nhiên, cuộc “nội chiết \" vẫn không ngừng tiếp diễn, 
Philastre thúc ép ông Tường châm dứt hành động của những 


"lps/llelun hoploarg 





nhà nho (thơ viết vào những ngày 20, 21 và 24 tháng Một). 
Dường như ông Tường đã làm hết sức mình, nhưng bản thân 
ông cũng có những vấn đề. Mặt khác, không biết ông có thành 
thật không! Trong một bức thư mật đẻ ngày 19 tháng Một, gửi 
cho đô đốc Dupré, ông Philastre nêu lên tình trạng của những 
người Thiên chúa giáo: 

*Tối nay Đức ông Colomer có đến thăm tôi. Ông khẳng 
định thiện chí của tất cả các quan chức Annam. Tôi cũng đã có 
tiếp Đức ông Sohier và ông này cũng tin chắc ở thực tâm của 
chính phủ Annam và sự mong muôn giữ hòa bình của chính 
phủ. Các nhà tu hành này phán xét vấn đề một cách bình tĩnh 
và íLbị kích động hơn nhiề so với Đức ông Puginier. Vị trí của 
ông này đã trở nên rất tồi tệ. Sở dĩ như vậy phân lớn là do sai 
lầm của ông ta và của những người Thiên chúa giáo của ông.. 

Đức ông Puginier cũng biết vai trò không thận trọng và 
có khi đã man của những người Thiên chúa ở những vùng 
sau này bị những nhà nho ngoại đạo tàn phá vì họ quá đổi bực 
tức trước những sự đốt nhà, giết người ở Tam Đang và Lăng 
Ngoại” (42). 

Lại bắt buộc phải tổ chức những cuộc hành qu: 
gắng tách các băng nhóm thù , đe dọa những kẻ 
khống chế những bọn cướp, bảo vệ những người Thiên chúa 
giáo, và động viên những nhà cầm quyền Annam. Những cuộc 
hành quân này do đại uý Dujardin chỉ huy được thực hiện với 
sự hợp tác của các quan. Nhưng, như Harmand đã báo cáo 
trong bức thư đề ngày 24 tháng Một: *Ngay khi những người 
“Thiên chúa giáo cảm thấy mình mạnh hơn, là lập tức họ cũng 
hành quân đi trả thù một cách không thương xót, đốt phá chém 
giết trong các làng mạc của những người ngoại đạo”. (43) 








Tiếp lời đó, Philastre ngày 28 tháng Một cũng báo cáo. 
với Dupré: 


"hlps/flelun hoploarg 





“Mỗi một hành động của chúng ta nhằm bảo vệ cho những 
người Thiên chúa giáo thì lại là cơ hội cho một vải người trong 
số họ phạm những sai lầm mới. Điều này sẽ là nguyên nhân 
của những sự trả thù mới của những nhà nho mỗi khi chúng ta 
quay lưng đi”. (44) 

Chính ở tỉnh Nam Định là nơi cuộc khủng hoảng trở nên 
tàn bạo nhất, đặc biệt trong những ngày từ 20 đến 26 tháng 
Một. Đã từ lâu ở đây những người Thiên chúa giáo và những 
mục sư của họ bị đản áp, hành hạ, thậm chỉ bị tử vì đạo. Khi 
Garnier đến, họ thấy đó là một cơ hội bất ngờ để trả thù. Vào 
cuối tháng Một sự yên tĩnh mới trở lại dần dần. 


Tuy nhiên vấn đề không thuần tuý chỉ là chuyện tôn giáo. 
Với cái cớ ủng hộ phe phái phò nhà Lê, nhiêu tập đoàn đã tập 
hợp lại, và mang vũ khí, thậm chí còn được khuyến khích nhật 
là bởi cuộc hành quân của Dupuis, trưng cờ Pháp lên rồi bắt 
đầu cướp bóc, đánh phá tất cả những gì đại diện cho sự cai trị 
của nhà vua. Ngày 15 tháng Một, Philastre đã gửi cho đô đốc 
một bản phân tích độc đáo. về hiện tượng nảy. 

“Không thể chối cãi được rằng một vải linh mục Pháp 
khăng khít nhiệt tình với những sự ghen tức và hẳn thù trong, 
môi trường mà họ đang sống đã làm tôn hại một cách nghiêm 
trọng đến quyền lợi của những người Thiên chúa giáo của họ, 
vì họ đã lao những người này vào một cuộc nôi loạn chống 
chính phủ Annam. Ở bên ngoài thì cuộc hành quân của Pháp 
là một cái cớ, còn thực chất bên trong thì là một sự tranh giành 
giữa các phe phái. Phải ghi nhận là một vải cuộc nôi dậy do 
những người tự nhận là dỏng dõi nhà Lê để mưu chiêm ngai 
vàng khơi lên, lại lu những thủ lĩnh là những người Thiên 
chúa giáo cầm đầu.. 





"lps/flelun hoploarg 


tk 
» 
bở 





Và ông cũng nhắc lại trước đó đã có những người định 
tạo nên ở Tonkin một chính phủ Thiên chúa giáo sẽ cầu xin sự 
bảo vệ của nước Pháp: 

“Những người Thiên chúa giáo bản xứ lại phóng đại các 
ý kiến này lên và thúc ép những linh mục và mục sư của họ 
hành động đề gây ra một sự tan vỡ mới giữa hai chính phủ. 

“Họ không phải là những người duy nhất đã hành động 
theo hướng này. Một số những người ngoại đạo cũng chia sẻ 
với họ mong. muốn làm nhiễu loạn mọi việc, có lẽ với những 
ý đồ thầm kín khác. Cuối cùng đại đa số dân chúng đã nồi lên 
chống lại chúng ta, và được các nhà nho lãnh đạo!. Những 
người này trả thù những lời thóa mạ mà họ đã nhận được. Họ 
lợi dụng sự yếu kém của những vị tông trắn Annam không có 
những quân đội đáng kẻ. Họ lên án những người Thiên chúa 
giáo đã gọi quân Pháp vào. Họ tuyên bó hành động vì nhà vua 
và làm theo một đạo dụ mật. Nhưng sự thật là họ gây cho chính 
phủ Annam một nỗi sợ hãi to lớn và đối với chính phủ này họ 
hoàn toàn không có thiện chí. Họ chắc cũng có những người 
nói dõi nhà Lê cũng không kém tính chất thật như những người 
khác, sẵn sàng để xuất hiện vào lúc tốt đẹp nhất. Ít nhất người 
ta cũng tin như thế và cũng sợ thế. Thực ra những gì xảy ra 
trong tám ngày qua cũng chỉ là sự tiếp tục những gì đã xảy ra 
vào ngày tôi đến đây, nhưng những nhà nho đã lợi dụng sự ra đi 
của chúng ta ở Ninh Bình và Nam Định, và bây giờ họ ở vị trí 
thắng thể, còn những người Thiên chúa giáo thì lại kêu cứu... 





1 Ngày 28 tháng Một, Philastre nêu lên cho Dupré thấy là các quan chức 
Annam "đối xử nể nang với những nhà nho Tonkin, rất có thế lực và ảnh 
hưởng, đe doạ sẽ nổi loạn” và ngày 2 tháng Hai "một vài nhà nho có liên 
quan nhất (...), thì lại là những người có một ảnh hưởng rất lớn, ngay chính 
phủ cũng phải e sợ hợ: Ông cũng nói thậm chí có cả một "ph đảng quốc 
gia Tonkin" và điểu này phản bác lập luận là xứ Tonkin bị đàn áp bởi những 
người tử Huế ra. 








"Hlp/flelun hoploarg 





“Sự rút lui khỏi Nam Định đã diễn ra vào ngày 10, cách 
nay năm ngày. Sự hỗn loạn là không thể tránh khỏi. Hiển nhiên 
là mối quan tâm của chính phủ Annam là phải bằng mọi giá 
làm cho chấm dứt sự hỗn loạn này. Vị đại sứ cũng tin như thế, 
và tôi cũng chắc chắn là ông ta có thật tâm. Phần đông các 
quan chức khác cũng nghĩ như vậy, và điều này cũng được 
Đức ông Colomer chứng nhận với tôi. Trong tỉnh Bắc Ninh 
mọi việc đều yên ồn. Ở tỉnh Hải Dương, nơi chúng ta đã không 
can thiệp vào việc “tổ chức” lại tỉnh, thì cho đến nay mọi việc 
vẫn tốt lành. 





*Vị đại sứ chưa có quân đội. Ở Ninh Bình cũng như vậy 
hay gần như vậy. Chúng ta có nên chờ đợi thêm nữa không và 
trong khi đó thì thúc đây chính phủ Annam phải hành động. 
một cách cương quyết vỉ đó là lợi ích hiển nhiên của họ, hay là 
chúng ta sẽ tự dấn mình vào một mê hồn trận mà chúng ta chỉ 
có thể thoát ra được bằng một sự đi giật lùi âmĩ hay dẫn nước 
Pháp vào một cuộc viễn chỉnh lâu dài và tốn kém đến phá sản? 


“Sự hỗn loạn này là đo chính chúng ta và nhất là chính 
những người đang phải đau khô vì nó gây nên. Dù tình trạng có 
đau buồn đến đâu đi nữa, thì tôi vẫn tin rằng, chỉ có đến mức 
cuối cùng chúng ta mới đảnh lòng phải can thiệp. Và để làm 
việc ấy phải có quân đội và phải có tiền. 


“Thưa ông Thống Đốc, ông không thể nảo hình dung 
được một cách chính xác những môi hận thù đang chia rẽ tất 
cả mọi người ở đây. Từ khi đến đây, tôi đã thấy sự có sức của 
tất cả mọi người nhằm gieo rắc SỰ hận thù và sự nghi ngờ giữa 
chúng ta và những nhà cằm quyền Annam. Tâm trí của mọi 
người đều trở nên căng thăng và lo sợ. Điều này tạo ra một sự 
nguy hiểm nghiêm trọng là sẽ đem lại những điều khó khăn 
mới”. (45) 





"lps/Ölelun hoploarg 





Ngày 16 tháng Một, hôm sau ngày gửi bản báo cáo trên 
đi, Philastre nhận được của đô đốc Dupré những chỉ thị và 
những giấy ủy quyền mà ông đã chờ đợi rất sốt ruột đề giải 
quyết cho xong vấn đề Hả Nội (46). 


Tin tức về cái chết của Garnier đến Sài Gòn vào ngày 3 
tháng Một qua một bức thông điệp của thuyền trưởng Testard: 
Đô đốc Dupré đã báo tin cho Versailles bằng một bức điện 
tín vào ngày 4 (47). Nhưng ngay ngày 5, trong khi vừa xác 
nhận Testard làm phụ trách * “Đất và Biển” các chiến dịch ở 
Tonkin, ông cũng phê chuân Dujardin, tiêu đoàn trưởng các 
toán bộ binh của hải quân, chịu trách nhiệm về cuộc bình định, 
và xác nhận những quyển hạn chính trị của Philastre, người 
được ông ủy nhiệm cho tiến hành việc rút lui nhanh chóng ra 
khỏi Tonkin. Ông xác định rõ là xứ Tonkin phải đóng cửa đối 
với việc buôn bán của người nước ngoài cho đến khi ký kết bản 
hiệp ước hòa bình, và bản này sẽ được ký kết ở Sài Gòn trước. 
ngày 16 tháng Ba là ngày ông lên đường về Pháp. Sau khi đã 
cùng hợp tác đê ¡ quyết các vấn đề còn tồn đọng, Philastre 
và Tường sẽ phải trở về Cochinchine đề tiếp tục thương thuyết 
bản hiệp ước. Dupré nói thêm là quân đội phải được tập trung 
ở một căn cứ có đường thông ra biển, và phải dự kiến trước sự 
rút phần lớn quân đội về Sài Gòn ngay sau khi hiệp ước được 
ký kết. (48) 

Như vậy những ý định của đô đốc cũng đã trở nên mềm 
dẻo đi rất nhiều từ khi Philastre rời Sài Gòn. Ông được biết 
rằng: “những ủy quyền chính thức cần thiết cho các đại sứ" (để 
ký kết bản hiệp ước) đã được Huề gửi cho họ từ ngày 1 tháng 
Mười Hai”. Vì vậy ông đã báo tin ngay cho Philastre bằng một 
bức thư đề ngày 11 tháng Mười Hai: 








"lps/Nlelun hoploarg 





“Philastre thân mến 

“Tôi phái chiếc D 'Es/róes đi đón ông đại sử thứ hai vả ông, 
để có thể làm không chậm trễ công việc thảo các điều khoản của 
bản hiệp ước. Chiếc tàu cũng mang theo những lời cắm ơn của 
tôi đối với Huế và một bức thư cho Garnier mà tôi báo tin cho 
biết là chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới, khuyên cáo ông 
ấy là từ nay phải tỏ ra dễ tính và có thái độ hòa giải hết mức có 
thể được, cho ngừng lại và nếu cần thì xóa bỏ mọi biện ph liên 
quan đến vấn đề thương mại, bắt Dupuis phải ra đi, v.V.. 

“Sự trao trả lại thành (Hà Nội) sẽ phải thực hiện ngay 
khi người ta đã cho rút hết các toán quân (Annam). không cân 
thiết cho việc giữ gìn an ninh, việc bảo vệ các nhà cầm quyên, 
thành cách thành phố 100 dặm (1 dặm = 576 mét) và xứ 
giữa thành phó này và biển, và ngay khi người ta đã tuyên bố 
một sự ân xá chung cho tất cả mọi việc liên quan đến những sự 
kiện cuối cùng. 














*Vị đại sứ thứ nhất vừa ở chỗ tôi đi, với một tâm trạng làm 
cho tôi hy vọng là việc thảo bản hiệp ước sẽ không phải chờ đợi 
mỏi mòn. Vậy ông hãy nhanh chóng trở về. Chúng tôi chỉ chờ 
có ông nữa đê bát đâu, và xin ông hãy tin ở sự hệt lòng quý mên 
của tôi. 

*Tái bút - Tôi cũng gửi theo chuyến thư này một bức 
thư cho Garnier. Xin hãy làm sao đê nó được chuyên đi nhanh 
chóng” (49). 

Đô đốc thống đốc, lúc đó vẫn còn tin là mọi chuyện đều tốt 
lành đối với Garnier (50). Ngày 22 tháng Mười Hai, ông viêt cho. 
Garnier bức thư sau đây. 

“Nội các Annam cho tôi biết là đã phái từ Huế đi một vị 
phó vương mới cho xứ Tonkin cùng với một vị tông trân mới của 


"hlps/Nlelun hoploerg 





Hà Nội và những nhà cằm quyền khác nữa, có Đức ông Sohier 
cùng đi theo. Nội các cho rằng sở dĩ xảy ra những sự xung đột 
vừa qua một phần cũng là do sự yếu kém hay sự không trung 
thành của những người thông ngôn, và Đức ông Sohier khi vui 
lòng nhận sứ mệnh hòa giải này, sẽ cho chúng ta mọi bảo đảm là 
không có các sự hiểu nhằm mới. 

Tôi thấy rất khó có thê nghỉ ngờ những ý định của Triều 
đình Huế. Triều đình sợ rằng sự náo động và ý thức nồi loạn có. 
thể lan rộng trong những tỉnh mà Triều đình muốn thấy sự cai 
trị trực tiếp sẽ được trao lại cho những quan chức do nhà vua 
cử đến. Tôi thấy lợi ích của Triều đình là một bảo đảm đây đủ 
cho những ý định hòa giải của nó. Nếu tôi còn một chút nghi 
ngờ nào về việc này, thì nó sẽ bị đánh tan đi bởi sự có mặt của 
một vị linh mục Pháp” (S1). 

Và Dupré lại nhắc nhở lại những mệnh lệnh của ông là 
phải “trao lại sự cai trị đất nước và thành Hà Nội vào tay những 
nhà cầm quyền mới, cho ngưng tất cả các biện pháp liên quan 
đến vấn đề thương ì mại, thậm chí xóa bỏ tất cả những biện pháp 
mà có thể ông muốn đề ra, xua đi những tàu từ Hồng Kông đỗ 
đến bằng cách tuyên bố rằng mọi việc phải được giữ nguyên 
trong tình trạng hiện nay cho đến khi có những quy định chính 
thức của một hiệp ước đang được thương thuyết ở đây”. Và 
cuối cùng phải bắt Dupuis rời xa đi... 

*Tôi đã cho ông biết những ý định đứt khoát của chính 
phủ của chúng ta, và ý chí cương quyết của tôi là tuân theo. 
Ông sẽ phải chịu một trách nhiệm lớn nếu không thi hành 
những mệnh lệnh của tôi mà không có một sự cân thiết tuyệt 
đối và một sự bất khả được chứng minh đầy đủ” (52). 









Như vậy không được phép có một sự nghi ngờ nào nữa. 
Chắc chắn là sự ký kết bản hiệp ước sẽ được thực hiện trong 


"lps/flelun hoploarg 


260 





một thời gian rất gần, đô đốc Dupré ra mệnh lệnh dứt khoát 
phải rút khỏi xứ Tonkin. 

Ông lại càng kiên trì đi theo con đường này, khi vào ngày 
7, ông nhận được bức điện sau đây của Bộ trưởng trả lời cho 
bức điện ngày 4 tháng Một của ông: 

“Sự kiện buồn thảm mà ông báo cho tôi đã chứng thực 
cho những mối lo ngại mà tôi đã phát biểu với ông về phái 
đoàn ông gửi ra Tonkin, điều mà tôi đã không thể ngăn lại 
được. Đứng trước một việc đã rồi, tôi chỉ còn có hy vọng là 
cái chết của những sỹ quan của chúng ta nay đã được trả thù, 
những lợi ích và danh dự của chúng ta, cũng như ảnh hưởng 
của chúng ta đã được bảo vệ, bởi một sự trừng phạt nhanh 
chóng và nghiêm khắc. 

“Tôi khuyến cáo ông, là trong mọi hoàn cảnh phải hành 
động cùng với những người đại diện của Triều đình Huế. Hãy 
bằng mọi phương tiện đi nhanh đến việc ký kết bản hiệp ước 
sẽ đưa đến việc rút lui khỏi thành Hà Nội, vì tôi nhắc lại cho 
ông rõ là chính phủ đòi hỏi một cách tuyệt đối nhất là không 
có chuyện chiếm đóng kéo đài, càng không có chuyện chiếm 
đóng vĩnh viễn bất cứ một phần đất nào của xứ Tonkin”. (53) 





Dupré gửi ngay cho Philastre những uỷ quyền và ông này 
đã nhận được ở Hà Nội vào ngày 16 tháng Mộ Rồi bằng một 
thông tư ngày 19, ông phê chuẩn những quyết định rút lui khỏi 
Hải Dương, Ninh Bình và Nam Định. Chi còn có việc hoản 
thành và tiến hành một cuộc rút lui trong trật tự. 


RÚT KHỎI HÀ NỘI, NHƯNG CHIẾM GIỮ HẢI PHÒNG 


Philastre có khó khăn khi bắt buộc những sỹ quan trẻ, 
mà những thắng lợi nhanh chóng và dễ dàng đã có phần nào 
làm cho say sưa hay ngây ngất, nay phải chấp nhận việc rời bỏ 


"lps/flelun hoploarg 





những nơi này và bỏ lại những người mà họ đã làm cho bị liên 
lụy. Nhiều người trong số sỹ quan trẻ đó đã mang một lòng 
hiểm thù mạnh mẽ và đai dăng đối với ông. 

Nhưng người Annam, về phần họ, cũng chỉ tỏ ra có một 
sự vội vàng tương đối thôi. Ngay từ ngảy 4 tháng Một, Philastre 
đã báo cáo rằn; ¡ đại sứ (ông Tường) cũng như những quan 
chức từ Huế phái ra cầu xin và van nài là hãy để cho họ có thời 
gian trước khi đưa quân đội ra vì họ e sợ sự cướp bóc những gì 
còn lại, và nhất là sợ những quân nôi loạn nào đó chiếm đóng 
các thành trì.” (54) Một sự ra đi hấp tấp của những người Pháp. 
sẽ làm tôn hại nghiêm trọng đến việc phục hồi quyền hành của 
nhà vua. Về phía mình, Philastre và Balezeaux cũng muốn có 
một khoảng thời gian để trước hết bảo vệ cho những người 
Pháp ở Hà Nội chống lại với mọi sự bắt ngờ từ phía Hoàng Kế 
Viêm hay Lưu Vĩnh Phúc, và sau nữa là đê có một sự công bố 
ân xá cho tất cả những người đã đứng về phía họ, và cuối cùng 
để có một căn cứ trú quân và trung chuyên thích hợp được bố 
trí cho những toán quân từ Hà Nội ra. Thế là có một cuộc 
mặc cả rất bác học, và cuố cùng đã thành công. Ngày 6 tháng 
Hai, Philastre và Tường đã ký hết một hiệp định trao trả thành 
Hà Nội cho chính quyền của nhà vua Annam. Điều khoản 2 
quy định một việc chính yếu: 








“Quân đội Pháp sẽ rút khỏi thành Hà Nội và thành này 
được trao trả lại cho chính phủ Annam. Quân đội sẽ về đóng 
tại Cửa Cắm, trong cảng Hải Phòng và sẽ chiếm đóng ở đó cho 
đến khi có một hiệp định mới giữa hai quốc gia. Đề thực hiện 
việc này, chính phủ Annam sẽ cho dựng lên một cách nhanh 
chóng nhất có thê được những nhả ở và nơi đóng quân tạm thời 
cho quân đội Pháp. 





Mục đích của việc cÌ À êm đóng Hải Phòng là để đề phòng 
sự tái diễn lại các mưu đồ trái với những quy định của phía 


"Hlps/flelun hoploarg 


262 





Annam, cũng như cuộc hành quân của Dupuis, trong khi chờ 
đợi có một hiệp ước cuối cùng giải quyêt những điều kiện mở 
cửa các con sông ở Tonkin cho nền thương mại của Âu châu”. 


Mặt khác, một mảnh đất thích hợp ở Hà Nội sẽ được dành 
cho một vị công sứ Pháp và đoàn tùy tùng của ông ta. Các nhà 
cầm quyền Annam có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho nơi cư 
trú này. Ngày 6 tháng Hai, vị công sứ do Philastre chỉ định, ông 
E.Rheinart đến Hà Nội. 

Điều khoản 5 nói về việc ân xá và những việc truy bức: 

*Theo đúng đạo dụ ân xá ngày 29 tháng Mười Một năm 
Tự Đức thứ 20 (14 tháng Hai năm 1874), chính quyền Annam 
cam kết sẽ không truy nã các thần dân Annam, đã với bất cứ 
danh nghĩa nào, được chính quyền quân sự Pháp sử dụng, sẽ 
bảo vệ cho họ chống lại mọi phản ứng phiền hà đối với họ, 
và sẽ tùy khả năng của mỗi người tìm những công việc thích 
hợp trao cho những ai đã được chính quyền Pháp tạm thời chỉ 
định vào những chức vụ nào đó. Hành vi của những thần dân 
Annam này không thê được coi như phạm tội vì chính quyền 
Pháp luôn luôn xác định công khai rằng Pháp chỉ hành động 
vì chính phủ Annam, lúc đó đã không còn được đại diện trong. 
các tỉnh đó. 

“Ngoài ra chính phủ Annam cũng cam kết là sẽ truy nã 
và trừng phạt tắt cả những kẻ nảo, sau khi những phái viên của 
chính phủ đã cho ban ra những bản công bó báo tin hòa bình và 
ra lệnh một sự giải giáp chung, mả vẫn phạm vào các tội ác của 
luật dân sự, tàn sát người Thiên chúa giáo, đốt cháy các làng 
mạc. Hình phạt sẽ kèm theo sự phải đền bù thiệt hại được công 
nhận của những nạn nhân.” (5S) 

Công việc xây dựng các lán trại ở Hai Phòng đã được 
bắt đầu ngay từ ngày 5 tháng Một. Testard theo dõi sát và xúc 


"Hlps/flelun hoploarg 





tiến công việc. Ngày 24 tháng Một Philastre đã cho chuyển đi 
Hải Phòng Trentinian với một toán quân. Ngày 26, Testard lên 
Hà Nội đề nhận định tình hình cùng với Balezeaux và vị phái 
viên chính trị. Ông đã nhận được của Dupré tất cả những chỉ 
thị cần thiết. 

Việc chọn Hải Phòng là kết quả của những quyết định 
của Philastre và Balezeaux. Cửa Cấm hiễn nhiên là cửa biển 
duy nhất mà những tàu bè có một mớn nước nào đó có thể vào 
được. Một hải cảng cho các tàu buôn chỉ có thê được xây dựng, 
ở Cửa Cấm và địa điểm tốt nhất cần chọn là Hải Phòng. Đó là 
nơi thả neo đậu tốt nhất, và một khi đã vượt lên được bùn lầy, 
cải thiện lại các pháo đài, thì nó sẽ trở thành nơi an toàn nhất. 
Chỉ có ở đấy là người ta có thể bốc và dỡ hàng cho các tàu bẻ, 
lập một bưu điện và một kho than. Philastre kết luận, không 
nên chọn Hà Nội, “một nơi không phải là một hải cảng hay 
không thê trở thành một hải cảng được”, để rôi đội quân đóng 
tại đấy * *sẽ luôn luôn bị phơi ra, khó tiếp tẾ, và thường bị thiếu 
đường thông thương ra biên trong thời gian nước rút xuống” 
(56). Còn về phía ông Tường, ông biết rằng bản hiệp ước dự 
kiến sẽ có sự ủng hộ của Pháp trong trường hợp có rồi loạn, nên 
ông hiệu rằng cần phải để cho quân Pháp có một căn cứ ở Hải 
Phòng (Ninh Hải), vả chính do yêu cầu của ông mà điều khoản 
nhượng Hải Phòng đã được đưa vào, mọi chuyện như thế là đã 
được giải quyết. 








Ngày 14 tháng Hai, quân đội Annam vào trong thành và 
lá cờ Pháp đã được hạ xuống. Ngày hôm sau lá cờ Annam đã 
được kéo lên. Ngày 16, những toán cuối cùng của đội quân 
viễn chỉnh Pháp rời thành phố đề đi xuống Hải Phòng, trong 
khi Rheinart đến đóng trụ sở trong ngôi nhà của Dupuis (57). 
Dự định là Philastre và ông Tường sẽ qua Huế, trước khi về Sài 
Gòn để tiếp tục thảo bản hiệp ước ở đó. 


"lps/flelun hoploarg 


264 





NHỮNG CHỈ THỊ CƯƠNG QUYÉT CỦA PARIS 


Ngày 16 tháng Hai, ông Philastre cũng rời Hà Nội cùng 
với ông Tường, đi đường bộ, qua Bắc Ninh và Hải Dương rồi 
xuống Hải Phòng đề lên tàu 7 'Esrées. Ngày 22, hai ông đồ bộ 
lên Thuận An, và đến Huế vào trước ban đêm. 

Ông Tường bỗng “bị bệnh khá nặng” và không, thể cùng 
đi với ông Philastre vào 'Sài Gòn được. Mà ông này, biết rằng 
đô đốc rất nóng ruột muốn biết chính xác việc rút khỏi Tonkin 
đã diễn ra như thế nào, nên không thể chờ đợi thêm được 
nữa, muốn ra đi vào ngày 26. Ông yêu cầu có người thay ông 
Tường. Nhà vua tiếp ông Philastre vào ngày 27 và đề nghị ông 
đợi thêm cho ít ngày nữa. Ông Philastre nhận lời. Cuối cùng, 
Ông Tường khỏi bệnh và có thê lại ra đi với ông. Ngày 3 tháng 
Ba thì hai ông về tới Sài Gòn (59). Nhưng ông Tường biết rằng 
nhà vua thấy bản hiệp định Hà Nội là quá lợi cho Pháp và cho 
rằng nó không thê dùng làm cơ sở cho bản hiệp ước. 

Lúc đó quả là Vua Tự Đức đang phải chịu những SứC ép 
mãnh liệt. Những nhà nho ở ngoài Bắc đòi cho phép giết hết 
những người Thiên chúa giáo bị coi như những tên phản bội. 
Một kiến nghị của các quan khân khoản yêu cầu nhà vua từ 
chối mọi sự thành lập cơ sở của những phái viên hay công sứ 
Pháp, vì theo họ những nơi này sẽ trở thành các ô âm mưu. Mặt 
khác, Lưu Vĩnh Phúc cũng cho biết là sẽ ngăn cản sự đi qua của 
quân Pháp, và muốn rằng những toán quân này sẽ phải đi khỏi 
Hà và Hải Phòng. Đề xoa dịu hắn, nhà vua phong cho hắn 
chức tướng trong quân đội Annam (60). 

'Về phần mình, ông đô đốc = thống đốc, không còn một 
con chủ bài nào nữa, và ông nằm trong tay của Philastre, người 
đã nhìn thấu hết những quân bài của ông. Ông đã phải chấp 
nhận một sự rút lui vô điều kiện và toàn bộ khỏi xứ Tonkin, và 








"Hlps/flelun hoploerg 





Philastre đã hoàn thành cuộc rút lui này. Như vậy, ông không 
còn có một vật bảo lãnh nào nữa. Mặt khác, ông Bộ trưởng 
Bộ Hải Quân, đã tức khắc lên án hành vi của đô đốc trong 
những hành lang của Quốc Hội và không muốn có “với bắt 
cứ giá nào, một sự chiếm đóng quân sự nhỏ nào ở Tonkin”. 
Trong một bức thư đề ngày 22 tháng Một ông lại "Khuyến cáo 
phải xúc tiến giải pháp của hiệp ước mà phải dẫn đến việc rút 
lui khỏi thành Hà Nội, và toàn bộ lãnh thổ Tonkin” (61). Một 
thông báo phê bình đã được đăng trên tờ Công Báo ngày 13 
tháng Hai, và một cuộc tranh luận sóng gió đã diễn ra ở Quốc 
Hội vào ngày 22. Đô đốc nhận được lệnh của chính phủ phải 
trở về Paris ngay tức khắc đề giải thích về hành vi của mình. 
Nếu Garnier quả thật đã có vượt quá những chỉ thị của ông, thì 
dường như chính ông đã cho những chỉ thị trái với các mệnh 
lệnh của chính phủ. Thé mà bây giờ, sau khi Pháp đã rút khỏi 
Tonkin, các đại sứ Annam lại nêu lên những điều phản bác mới 
chống lại sự ký kết. Họ đòi hỏi những nhượng bộ mới, trong 
khi những điều khoản trong bản hiệp ước mới cơ bản đã được 
quyết định từ đầu tháng Mười Hai, khi ông Philastre và ông 
Tường đi vào Huế. 

Tuy nhiên, từ những cuộc bàn cãi vào những ngày 24 và 
27 tháng Hai, người ta đã rút ra cái ý là, theo đúng những chỉ 
thị của Paris, đô đốc Dupré có thể trả lại ba tỉnh miền Tây cho. 
nước Annam, với điều kiện là nước này chấp thận sự bảo hộ 
của nước Pháp, mở cửa sông Hồng vả trả số tiền bồi thường 
chiến tranh còn nợ lại. Nhưng chính phủ Annam, nói rằng 
“hiện nay đang rất nghèo”, xin với nước Pháp xoá món nợ 
bổi thường này. Philastre và Tường lại tiếp tục thương thuyết. 
Ngày 8 tháng Ba, vẫn chưa có sự thỏa thuận. Ngày 9, ông 
Tường không muốn ký vào văn bản đã được ông Lê Tuấn (62) 
phê chuẩn. Mọi người tiếp tục bàn cãi sát sao trong những ngày 

















"Hlps/Nlelun hoploarg 


266 





9, 10 và 11 tháng Ba. Nhưng trong ngày I1, thì ông Philastre 
thăng. Nước Pháp sẽ giữ lại ba tỉnh miên Tây, được đặt cơ sở 
ở Hải Phòng, và nước Annam chấp nhận sự bảo hộ của Pháp. 
Về phần mình, nước Pháp xóa cho nước Annam chỗ nợ tiền bôi 
thường chiến tranh còn thiếu (63). 


HIỆP ƯỚC NGÀY 15 THÁNG BA NĂM 1874 

Đô đốc ngày nào cũng hồi thúc việc ký kết. Sức khỏe của. 
ông bị Suy SỤP và ông. đã xin được phép nghỉ. Ngày 15 tháng. 
Ba, mặc dầu hai bên đều có những nhượng bộ, nhưng bản hiệp 
ước vẫn chưa được ký kết. Người Annam không chịu sự ghỉ 
từ "bảo hộ” vào trong bản hiệp ước. Mà ngày mai thì đô đốc 
đã phải ra đi r . Ông nôi giận, đe dọa sẽ có một hành động 
dùng hải quân chống lại Huế. Ông ép buộc sự đồng ý của ông 
Tường về bản hiệp ước, nhưng người ta gạch bỏ chữ "bảo hộ” 
đi. Tuy nhiên lúc đó, ông Lê Tuân ôm rất nặng, sắp chết. Dupré 
dự đoán ngày sắp lỉa đời của vị đại sứ thứ nhất, ra lệnh cho 
Philastre đên bên giường ông ta đê mời ông ký vào bản hiệp 
ước — ông Philastre tuân theo. - Sau khi nghe đọc bản dự thảo, 
Lê Tuấn nói với ông này: rằng cái chết đang đến rất 
gần. Nhưng tôi không có một người thông ngôn nào ngoài ông, 
và tôi không thê triệu được một người thông, ngôn khác từ Huế 
vào, vậy ông hãy cho tôi lời thẻ danh dự của ông là trong bản 
hiệp ước này chỉ có những gì mà ông nói với tôi, rồi tôi sẽ ký”. 

Philastre nói lời thể danh dự và Lê Tuấn ký (64). Hai 
ngày sau ông trút hơi thở cuôi cùng. 








Như vậy bản hiệp ước được ký, về phía Annam bởi các 
ông Lê Tuấn và Nguyễn Văn Tường, về phía Pháp bởi đô đốc 
Duprẻ. Vì vậy, bản hiệp ước sẽ hoàn toàn không đúng, như 
người ta vẫn thường làm, và bị gọi là “hiệp ước Philastre”". 


1 Lúc đó Erancis Garnier, trong chính quyền Sài Gòn cũng như trong các câu 
lạc bộ của chính phủ ở Paris, bị mọi người nhất trí chê trách về sự thất bại ở 


"lps/Nlelun hoploerg 





Ngày 16, như đã dự định, tàu bưu chính của Pháp nhổ 
neo có chở theo đô đốc Dupré. Trong lúc vội vàng hồi hả, ông 
đã không, để lại cho người tạm quyền thay ông, viên phó đô đốc 
Krantz đến Sài Gòn từ 6 tháng Ba, những ủ ủy quyền cần thiết để 
ký hiệp ước thương mại. Lại phải mật đên hàng tháng nữa mới 
ký kết được hiệp ước này. 

_ Điều thứ nhất của bản hiệp ước 15 tháng Ba 1874 đó 
kháng định “sẽ có hòa bình, hữu nghị và liên minh vĩnh cửu 
giữa nước Pháp và vương quốc Annam”. Nước Pháp “công 
nhận chủ quyền của Vua nước Annam, và sự độc lập hoàn toàn 
của nhà vua đối với tắt cả các cường quốc bắt cứ đó là cường 
quốc nào, hứa giúp đỡ vả tương trợ, cam kết, khi có yêu, câu 
của nước Annam, sẽ cung cấp miễn phí sự ủng hộ cần thiết để 
giữ gìn trật tự và sự yên bình trong vương quôc, bảo vệ vương 
quốc chống lại mọi sự tân công, và tiêu diệt sự cướp bóc đang 
tàn phá một phần bờ biển của vương quốc". 


Để biết ơn sự bảo vệ này, Vua nước Annam cam kết sẽ 
hướng chính sách đối ngoại của mình theo đúng chính sách đối 
ngoại của nước Pháp và sẽ không thay đổi gì trong những quan 
hệ ngoại giao hiện tại. 

Nước Pháp sẽ nhượng miễn phí cho nước Annam những, 
tàu thuyền, đại bác và súng trường, sẽ để cho nước Annam sử 
dụng các huấn luyện viên quân sự, các kỹ sư, các chuyên gia, các 
giáo sư, v.v... Nước Annam công nhận chủ quyền hoàn toàn của 
nước Pháp trên toàn bộ lãnh thô xứ Basse-Cochinchine. Nước 
Pháp xóa tắt cả những khoản bồi thường chiến tranh còn nợ lại. 




















'Tonkin, và bằng những lời lẽ nhiều khi rất nặng nề. Nếu ở Sải Gòn, những 
kiểu đân (ủng hộ Dupuis) có tôn vinh ông, thì các sỹ quan Hải quân lại 
không dự bất cứ một buổi lễ truy điệu nào. Vào tháng Năm 1876, nắm tro 
thiêu xác ông được chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, thống đốc Cochinchine, 
đô đốc Dupré ra lệnh cấm các sỹ quan không được tới dự buổi hạ huyệt của 
ông ở nghĩa địa Sài Gòn. 


"lps/flelun hoploarg 


268 





Điều 9, rất dài, nói về tự do tôn giáo: '*Vua nước Annam 
công nhận đạo thiên chúa dạy con người làm việc thiện, huy 
bỏ mọi điều cắm chỉ chống tôn giáo này và cho phép tất cả các 
thần dân được tự do theo đạo và hành đạo. Những người Thiên 
chúa giáo sẽ không phải chịu bất cứ một sự kỳ thị nào. Chính 
phủ Annam cam kết sẽ mở hai hải cảng cho buôn bán, mở cửa. 
thành phố Hà Nội, và việc đi lại trên sông Hồng đến Tân Vân 
Nam. Một hiệp định phụ lục sẽ quy định những điều kiện để 
thực thi việc thương mại: Hiệp ước cũng còn quy định những. 
nguyên tắc để các kiều dân Pháp có thể đi lại trên lãnh thổ 
Annam, và cách xét xử khi có những tranh chấp, v.V... 

Nước Pháp "sẽ chỉ định một công sứ có hàm Bộ trưởng 
bên cạnh Vua nước Annam”, và nhà vua cũng có thể, để đối lại, 
chỉ định những vị công sứ ở Paris và ở Sài Gòn (66). 

Như vậy, mặc dầu có nhiều sự cố đã đánh dấu những 
ngày tháng cuối cùng, đây là một thắng lợi lớn của nước Pháp. 
Bằng một đạo luật được ban bố ngày 4 tháng Tám 1874, Quốc 
Hội Pháp, ở Versailles, phê chuẩn hiệp ước, và ông Philastre 
là người kiến tạo chủ chốt (và cũng là người sẽ thi hành các 
quyết định của chính phủ) được tuyên dương và tưởng thưởng. 
Bằng một sắc lệnh ngày 21 tháng Tám “căn cứ vào đề nghị 
của Bộ trưởng Hải quân và thuộc địa”, ông được tặng thưởng 
huân chương Bắc Đâu Bội Tỉnh vì “sự phục vụ đặc biệt ở 
Cochinchine và ở Tonkin”. Theo bà Philastre, thì “đó là một sự 
trọng thưởng rất hiểm có vảo lúc bấy giờ” (67). 





Sau khi các điều thỏa thuận đã được ký kết, những mối 
quan hệ giữa Sài Gòn và Huế có đỡ căng thăng. Cũng lại là 
ông Nguyễn Văn Tường đi thương thuyết, và lần này thì ký kết 
với đô đốc Krantz bản hiệp ước thương mại và bản thỏa ước 
thương mại. Bản hiệp ước được ký ở Sài Gòn ngày 31 tháng 


"Hlps/llelun hoploarg 





'Tám và bản thỏa ước ngày 29 tháng Mười Một. Trong một thời 
gian nào đó, hải quan Annam sẽ do những công chức Pháp tỏ 
chức và chỉ huy: các thuế nhập, xuất và trung chuyển ở nước 
Annam sẽ là 5% trên giá trị (ad valorem). 

Tuy nhiên, ở Tonkin, những ngày sau khi bản hiệp ước 
ra đời cũng không phải là một thời kỳ dễ đàng. Mặc dù đã có 
những đạo dụ về ân xá, nhưng những cuộc truy bức chống 
người Thiên chúa giáo vẫn tiếp tục, và những khiếu nại của 
Rheinart không được trả lời. Vị kinh lược mới (tiếng Việt trong. 
nguyên bản), ông Nguyễn Chánh, theo Rheinart, có một thái 
độ gần như thủ địch. Trước thái độ đe dọa của dân chúng trong 
thành phố, Rheinart muốn gọi toán quân ở Hải Phòng lên Hà 
Nội để bảo đảm sự an ninh cho ông. Nhưng Testard, được 
đô đốc Krantz và Bộ bên Pháp tán thành đã bác bỏ đề nghị 
của Rheinart. Thấy tình tÌ hông thê chịu đựng được nữa, 
Rheinart phải bỏ Hà Nội, về trốn tránh ở Hải Phòng (ngày 26 
tháng Năm) và xin được rời khỏi xứ Tonkin. Đức ông Puginier, 
khiếp sợ về việc bỏ nhiệm sở này, đã vào Sài Gòn xin một lực 
lượng 150 người, nhưng đã vấp phải một sự từ chối dứt khoát 
(ngày 3 tháng Sáu). Rheinart trở về Sài Gòn (68). Còn thiểu tá 
Dujardin, thì vẫn ở lại làm nhiệm vụ chỉ huy quân sự ở Tonkin. 

Những nhà nho ở Nghệ An và Hà Tĩnh không thẻ tha thứ 
cho Tự Đức việc đã đầu hàng trước “những quân man rợ Âu 
châu”, ngày 19 tháng Ba đã tung ra một “tuyên bố khởi nghĩa”. 
Quân nỗi loạn chiếm thành Hà Tĩnh, các tỉnh Nghệ An, và đánh 
đuổi quân đội của nhả vua. Những vị quan của nhà vua, trong. 
bước đường cùng, phải cầu xin sự cứu giúp của những người 
Thiên chúa giáo: Những người này, tuyệt vọng nhưng cũng nỗi 
xung, đánh bại các nhà nho, giải tỏa thành phố Vinh. Sự nổi 
loạn bị đè bẹp bởi những đội quân mới, điều từ Tonkin vào và 








"Hlps/flelun hoploarg 


270 





do Tôn Thất Thuyết cầm đầu. Nhưng những người Thiên chúa 
giáo không thể thu hị được những tài sản của họ. 








Sự phê chuẩn các ước được thực hiện trong năm 
sau ngày ký kết. Việc trao đôi sự phê chuẩn bản hiệp ước thứ 
nhất (bản ngày 15 tháng Ba 1874) được tiền hành một cách rất 
long trọng ở Huế ngày 13 tháng Tư năm 1875. Paris đã cử một 
phái viên đặc biệt, đại úy hải quân Brossard de Corbigny. Ông, 
này được Vua Tự Đức đón tiếp ngày 14 tháng Tư trong một 
buổi tiếp kiến long trọng và đã dâng lên nhà vua huân chương 
Bắc Đâu Bội Tỉnh. Hai bên trao đồi với nhau những tặng phẩm 
và thỏa thuận về những cuộc viếng thăm chính thức. Rheinart, 
được phong là công sứ thứ nhát, đến Huế vảo tháng Bảy 1875. 

Ngày 26 tháng Tám, hai bên trao đôi sự phê chuân bản 
hiệp ước thương mại, và trong khi những lãnh sự của Pháp tới 
Hà Nội (Kergaradec) và Hải Phòng (Ture) thì ngày 15 tháng 
Chín một chế độ mới ở Tonkin được ban bố: Sông Hồng được 
tuyên bố mở cửa cho việc đi lại buôn bán. 

Nhưng cuộc nỗi dậy vẫn tiếp tục ở Tonkin trong các tỉnh 
miền Đông-Bắc, nhất là ở Hải Dương. Những người đã từng 
dính dáng tới Garnier và Harmand đã nêu cao ngọn cờ khởi 
nghĩa, và với sự hỗ trợ của bọn cướp biên Trung Hoa đã làm 
chủ được vùng Đông Triều. Theo một linh mục người Tây Ban 
Nha, Đức ông Colomer, thì cuộc nồi dậy đã có những quy mô 
“không lề". Các đội quân của các quan của Huế đã lần lượt bị 
đánh bại. Sau khi phê chuẩn hiệp ước và theo đúng những điều 
quy định, vào tháng Tư 1875, nhà vua đề nghị người Pháp giúp 
đỡ đàn áp cuộc nôi loạn. Một số đông những người phò Lê 
đến bao vây Hải Dương, các quan đề nghị với Dujardin bảo vệ 
thành phó. Dujardin đòi quân nị phải rời bỏ Hải Dương. 
Họ tuyên bồ là không muốn chiến đấu chồng người Pháp và họ 


















"hlps/flelun hoploarg 





sẽ rút lui nếu có lời hứa là dân chúng trong các làng mạc đã ủng. 
hộ họ sẽ không bị đe dọa. Nhưng lời hứa này không được các 
quan giữ đúng, và cuộc chiến đấu lại tiếp tục. “Lúc đó người ta 
thấy ba chiếc pháo thuyền của chúng ta nô súng vào những người 
du kích trưng cờ Pháp và cuộc nồi loạn chống vị vua hợp pháp. 
của họ đã được kích động bởi một bản tuyên bố của Garnier". 
Dujardin gọi những người phò Lê này là bọn cướp, triệt phá đội 
thuyền bè nhỏ của họ (ngày 24 tháng Chín), truy đuôi họ và trao 
những tù binh bắt được cho chính quyền Huế. “Phải có sự can 
thiệp của Đức ông Colomer mới hãm lại được cuộc truy đuổi đã 
biến thành cuộc tàn sát” (70). 

Những người nôi loạn phản kháng dữ dội. Họ bảo đảm 
rằng từ xưa đến nay họ vẫn là những đồng minh và bạn hữu của 
nước Pháp. Họ không thê hiều nôi được sự phản bội này. Người 
chỉ huy của họ khăng định "Sự phản bội này không thể không bị 
trừng phạt, và một ngày nảo đó ông ta sẽ đốt cháy Hải Phòng”. 
Sau đó ít lâu, những người nổi dậy rời bỏ Đông Triều và 
náu trong các dãy núi ở Quảng Yên. Nhưng họ cũng muôn đầu. 
hàng nếu người ta bảo đảm cho họ sự ân xá. Nhưng Dujardin 
từ chối mọi s bảo: đảm của Pháp. Sau _ này Romanet viết lại 
rằng: từ ngày đó “đối với những người nồi đậy ở Tonkin, người 
Pháp là những kẻ bât tín và bỉ ôi”. Và trong một bức thư gửi cho. 
Dupré, người thư ký của Gamier (Lasserre) nói với ông rằng “từ 
nay trở đi những người phò Lê thà chịu chết chứ sẽ không bao 
giờ tin vào những lời hứa lừa dối của người Pháp nữa." (71) 


























Còn Dupuis, do hắn mà mọi việc đã xảy ra, thì bị coi như 
một tên phiêu lưu, bị mọi người ruồng bỏ, bị vỡ nợ vả phá sản. 
Trong nhiều năm in đã buộc phải hoàn trả các món nợ và 
bảo vệ một cái gì giông như một chính nghĩa: mở bằng vũ lực, 
xuyên qua lãnh thô Annam, một con đường ngắn hơn đề vào đất 
Trung Hoa. 






"hlps/flelun hoploerg 


22 





Những hậu quả về nhân mạng của cuộc phiêu lưu thảm 
hại của Garnier sẽ còn đè nặng lên lương tâm người Pháp 
trong một thời gian dài. Rất nhiều người Annam, nhất là những, 
người Thiên chúa giáo đã “tin như điên vào những lời hứa của 
nước Pháp”. Cũng như, vào năm 1880, Romanet du Caillaud, 
đã viết với đôi chút cường điệu: “phần đông những người dân 
Tonkin đã đón tiếp chúng ta như những người đến giải phóng. 
Sau cuộc rút lui, chúng ta đã bị tắt cả mọi người nguyễn rủa và 
khinh bỉ. Đối với những người theo chúng ta lúc trước, bây giờ 
chúng ta chỉ còn là những tên phản bội. Đối với những kẻ thù 
của chúng ta, thì chúng ta là những kẻ chiên bại” (72). 


MỘT CÁI KHUNG MỚI 


Đối với những người Pháp, ở chính quốc và nhất là ở 
Cochinchine, ý thức về sự thất bại đã che đi hết ¡những mặt tích 
cực của bản hiệp ước mới và làm tổn hại sâu sắc bản hiệp ước 
này. Nước Pháp đang phải đối đầu với những vấn đề chính trị 
nội bộ, không cảm thấy sẵn sàng thi hành nó. Cuộc phiêu lưu ở 
Tonkin đã làm tốn kém quá nhiêu và cuối cùng đã bị 
Đó chỉ đơn giản là kết quả của sự bắt tuân kỷ luật của vài viên 
sỹ quan táo bạo. Vả lại, liệu xứ Tonkin, có xứng đáng để phải 
chú ý đến nhiều như thế không? 








Sự việc dù sao cũng đã để 
tiềm tảng nguy hiêm, và không còn nghi ngờ gì nữa. tình trạng. 
này chắc chắn sẽ còn kéo đài ở Tonkin. Cuộc nội chiến đang 
được â ấp ở đó. Người Thiên chúa giáo và những người phò Lê 
vẫn tiếp tục chồng lại quyền hành của Huế, một sự chống đối 
được các giới Pháp có thẻ lực không giầu giếm cảm tình. Rồi 
sớm hay muộn Paris cũng phải có sự chọn lựa: ngay từ ngày 4 
tháng Một năm 1874, Philastre đã đặt ra cái thế đứng giữa hai 
con đường: 


một tình trạng xung đột, 





"hlps/llelun hoploarg 


273 





“Nếu chính phủ Annam tỏ ra bất lực không thẻ phục hồi 
được quyền hành của mình, thì bản hiệp ước bắt buộc chúng 
ta phải bước vào chiến đấu chống những người chỉ nỏi lên là 
vì chúng ta. 

“Như vậy, người ta có muốn giải phóng xứ Tonkin hay 
chiếm lấy nó? Sẽ là sự bắt đầu của một cuộc viễn chinh cực 
kỳ tốn kém. Trong trường hợp thứ nhất, quân đội của chúng 
ta cũng không thể đẹp yên được cuộc nội chiến. Trong trường 
hợp thứ hai, tám phần mười dân chúng là chống lại chúng ta. 
Phải mất hàng nhiều năm nỗ lực và từ 6.000 đến §.000 quân 
linh mới có được sự kết thúc” (73). 

Trong cả hai trường hợp, cuộc viễn chỉnh không có một 
mục tiêu thực sự nào khác là bảo đảm có được một con đường. 
thương mại đễ hơn đến Trung Hoa. Thế mà Philastre không có 
một ảo tưởng nào về giá trị của con đường này và rö ràng là 
nghỉ ngờ sự ích lợi của những cố gắng như vậy đề khai thông 
nó, 





“Mục đích mà người ta tìm cách đạt được, có lẽ cũng 
không đẹp đề như người ta vẫn nói. Phần lớn thời gian trong 
năm, việc đi lại trên các con sông này rất khó khăn, và như 
tôi nghĩ, con đường thương mại tới Trung Hoa chỉ có một giá 
trị rất tầm thường. Và trong bất cứ trường hợp nào, những tàu 
chạy bằng hơi nước cũng không thể đi qua lại được”. (74) 

Nhưng bản hiệp ước Sài Gòn đã thiết lập giữa nước Pháp 
và nước Annam một cái khung quan hệ chỉnh trị và kinh tế 
hoản toàn mới. Bản hiệp ước nảy chẳng những đã giải quyết 
vấn đẻ tranh chấp đất đai (sự nhượng cho nước Pháp ba tỉnh 
miền Tây Cochinchine), tranh chấp tôn giáo (sự thừa nhận tự 
do tín ngưỡng), nó còn quy định các điều kiện trong đó sẽ phát 
triên những quan hệ ngoại giao và thương mại giữa hai nước, 


"hlps/lelun hoploarg 


274 





“'sự hợp tác kỹ thuật” (để nước Annam sử dụng các kỹ sư, cố 
vấn, chuyên gia, v.V... và cả trang. thiết bị quân sự), sự đi lại của 
các nhà buôn và các hành khách khác, sự xét xử các vụ tranh 
chấp có thê xảy ra. Cuối cùng sự mở cửa sông Hồng cho việc 
đi lại, và mở cửa hải cảng đã được bảo đảm. Cũng như là Huế 
được Paris bảo đảm về mặt quốc phòng, sự toàn vẹn lãnh thổ, 
và sự bảo vệ chế độ chống các cuộc nôi loạn. Giữa nước Pháp 
và nước Annam như vậy không những chỉ có nền hòa bình, mà 
như điều một đã nói, còn có cả "tình bằng hữu và sự liên minh”. 
Philastre cũng đã lưu ý đô Dupré là các vị đại thần cùng 
thương thuyết với ông, trước hết là ông Nguyễn Văn Tường, và 
cả những người đã đối thoại với Garnier như Trần Đình Túc và 
Nguyễn Trọng Hiệp, cũng đều tán thành một sự đồng minh với 
nước Pháp. Nói về ông Tường, Philastre lí iết: “Ông ta hoàn toàn 
tin vào sự bức xúc của tình thế và nhu cầu bách của chính 
phủ Annam về sự giúp đỡ và ủng hộ của nước Pháp”. Ông kết 
luận: 

“Nếu sự giúp đỡ và ủng hộ này được cung cấp một cách 
khôn ngoan và các hành động của chúng ta không tiếp tục mang, 
hình thức của những. sự phiề nhiễu, cường bạo và lãng mạ, thì 
chúng ta có thê đi đến một kết quả hòa bình trong xứ này. Nếu 
không, chúng ta sẽ tiếp tục làm cho không thê tránh khỏi một 
cuộc chiến tranh xâm lược hay một cuộc nội chiến trong ít năm 
nữa”. 








Đây sẽ là lập trường lâu bền của tắt cả những người “thân 
Annam” (*annamitophiles”), một danh từ, mà từ một thế kỷ 
nay, những người đối thủ dùng để làm mất uy tín của họ. Từ 
1874 đến tận ngày nay, ở Pháp chỉ cần bị liệt, một cách đúng 
hay sai, vào loại “thân Annam”, là sẽ bị gạt ra khỏi các “phạm 
vi quyết định” (“cercles de đécision") bị khinh miệt, bị nghỉ ngờ 
là hèn yếu một cách tội lỗi, là ngây thơ, thậm chí là phản bội. 





"lps/Nlelun hoploarg 




















XỨ COCHINCHINE 
DƯỚI NỀN CAI TRỊ QUÂN SỰ 


INke>e III đã tặng xứ Algérie, xem như đất phong 
cho Quân đội. Dù có coi đó là '*Vươn; ARập” 
dưới “sự bảo hộ quân sự” hay một sự giao thời đê tới một 
chế độ thuộc địa, thì sự thật là từ nhiều năm nay, Quân Đội đã 
biến xứ Algerie thành tài sản, lãnh thô độc quyền riêng của họ. 
Để bù lại Hải quân cũng có gắng biến xứ Cochinchine thành 
một “đất săn bắn riêng” của mình (“*chasse gardée"), để biểu 
diễn ở đó sự tỉnh thông và sự thành thạo của mình. Những tham 
vọng về đất đai đã hiện hiện ngay từ thời đô đốc Charner, mặc 
dù lúc đó người ta còn đang phải tự hỏi công thức tốt nhất cho. 
một chế độ bảo hộ là như thể nào. 

Ngày 19 tháng Tám 1861, được chỉ định làm “Uy viên 
toàn quyền”, đô đốc Banard có nhiệm vụ chính là “tiến hành 
việc kiến lập chế độ bảo hộ của nước Pháp trên xứ Cochinchine”, 
cũng như Ủy ban Brenier đã khuyến cáo trong phần tông kết 
tháng Năm năm 1857. Nhưng Bộ trưởng Hải quân, Bá tước 
Chasseloup — Laubat lại đã xác định rõ là ông không muốn biến 
Cochinchine thành “một thuộc địa được quy chế như AIgerie 
hay Réunion, mà là một vương quốc” kia. 





Trong cái khuôn khổ chung được quy định như vậy, 
Bonard có những ý kiến riêng của ông ta về chính trị. Ông đặc 


"hlps/flelun hoploarg 


271 





biệt ưa thích những công thức của người Hà Lan đã dùng ở 
Java hay của người Anh ở Ấn Độ với các vị rajahs!. Ông cho 
rằng ở Nam Kỳ, hệ thống cai trị duy nhất thích nghỉ với một 
chế độ là ủy nhiệm “cho những thủ lĩnh người bản xứ 
giám sát và kiểm tra trực tiếp dân chúng”. Vả chăng, ở Algérie, 
các sỹ quan cũng kiểm tra như vậy những thủ lĩnh của các bộ 
lạc. 





Bonard thực lòng muốn tôn trọng những luật pháp, tập 
quán và các thê chế Annam, và trong mọi trường hợp chỉ muốn 
đụng chạm vào đó theo cách nào ít nhất có thể được. Mục đích 
của ông ta không phải là một sự đồng hóa, mà là sự phát triển 
một xã hội mà bản sắc của nó được bảo tồn, dưới sự bảo vệ và 
đỡ đầu của nước Pháp. Ở đây, người ta đứng trước, không phải 
những bộ tộc dã man hay nguyên thủy, mà là trước một dân 
tộc cô xưa, có một nền văn minh hàng nghìn năm và ì những thể 
chế vững chắc. Vì vậy phải hành động một cách hết sức thận 
trọng, trước hết phải biết và hiểu, nương nhẹ những thành kiến 
và những điều nhạy cảm, và chỉ đưa ra rât từ từ những cải cách 
mà ông đang suy nghĩ trù tính cùng với bộ tham mưu của ông. 


VƯỢT LÊN SỰ NGỜ VỰC 


Xác lập được sự tiếp xúc với dân chúng là đòi hỏi cấp 
bách đầu tiên. Phải phá vỡ được bầu không khí yên lặng vả ngờ 
vực. Kỷ luật của các đơn vị được sửa đôi vì mục đích này. Các 
toán quân cơ động phải cảng ngày càng sống cùng với nhân 
dân. Làm theo những ý kiến trước đây của d`Ariès, Bonard ra 
những mệnh lệnh nghiêm ngặt: Tô chức của xã phải được hoàn 
toàn tôn trọng, cũng như các tài sản của người dân. Ông hứa 
là sẽ chăm lo đề những người dân “hiền hậu” sẽ không phải lo 





1 Lãnh chúa, vương hầu (Ấn Độ). 


"lps/flelun hoploarg 





sợ. Cuối cùng ông yêu cầu các nhà nho hãy cộng tác với ông vì 
hạnh phúc của nhân dân. 

Thực tế là nhìn chung Bonard muốn gìn giữ những thể 
chế Annam mà ông cho lả hết sức phù hợp với tâm lý của người 
dân, chỉ sửa chữa những bất công, và chỉ hiện đại hóa những 
chức năng nhưng không, làm tôn hại đến tỉnh thần. Ông cũng 
đánh giá vê mặt lý thuyết là phần lớn các sự bắt công, nhũng 
nhiễu là từ trên xuông, từ các quan chức cao: cấp và những, 
người phụ tá trực tiếp của họ, nên ông quyết định đánh vào đó, 
cải cách sự cai trị theo hướng đó. Các kỳ hào ở xã, các chánh 
tổng sẽ được chỉ định vào các chức vụ của họ, các ông phủ 
và huyện, nếu có thể được, cũng sẽ được giữ nguyên. Nhưng 
phải làm gì ở các cấp cao hơn? Sau ngày chiến thắng Kỳ Hòa, 
Charner chắc là được các nhà truyền giáo gợi ý, đã tuyên bố 
xóa bỏ quyền hành của các quan. Vì thế, các vị này đã né tránh 
mọi sự tiếp xúc, và trung thành với những lệnh của nhà vua, đã 
rút lui, mang theo với họ tất cả những tài liệu lưu trữ. Thế là 
các cơ quan hành chính của Pháp phải đứng trước một khoảng 
chân không tuyệt đối. 

Lúc đó, Bonard nghĩ rằng mình có thể đổi mới được. Vào 
cuối năm 1861, ông đã cho thay thế những giám đốc của các 
cơ quan Sự vụ bản xứ do d`Ariès sáng lập bởi những "'chỉ huy 
cao. cấp Pháp” được giao nhiệm vụ kiểm soát các quan phủ và 
huyện. Như: thế là họ đứng vào vị trí và địa vị của các quan đại 
thần Annam, và trong nhiệm vụ này họ sẽ được phụ tá bởi các 
“thanh tra Sự vụ bản xứ” được chọn lựa trong SỐ các sỹ quan 
của đội quân viễn chinh. Ông thử nghiệm hệ thống này trong 
tỉnh Biên Hòa vừa mới chiếm đóng được (quyết định ngày 30 
tháng Một 1862). 

Trong một bản “khóa luận về trạng thái chính trị ở 
Cochinchine”, niên hiệu tháng Hai 1852, viên đại úy hải quân 





"hlps/lelun hoploarg 


278 








Aubaret nhắn mạnh vào. không nên thay đổi 
trị của Annam. Ông nói, “Tốt hơn hết là nên có g: g nâng cao 
người Annam hơn là thay thế họ bằng những người Â! 








“Người Pháp phải chỉ nên bằng lòng với sự chiếm đóng, 
các thành trì, và thúc đây người Annam tự cai trị họ và ngày 
cảng trồng trọt thêm. Sự phế truất các ông quan là việc đầu tiên 
phải làm” (1). 

Nhưng phải tìm cho được các ông “quan Pháp” đã. 

Aubaret có ý kiến là nên đề cho người Annam được hoàn 
toàn tự do, và chỉ để cho vài viên thanh tra kiểm soát họ, để 
nhắc nhở họ ' là người chủ của họ không còn ở Huế nữa. Mặt 
khác, cũng cần thiết phải giữ lây bộ luật Trung Hoa', mà theo 
ông ta là “hoàn toàn thích hợp với người Annam”. Cũng theo 
hướng này, ngày 27 tháng Hai 1862, Bonard việt thư cho Bộ 
trưởng nói chế độ cai trị của Annam là tốt nhất, vì khi người 
Pháp thay nó bằng các sỹ quan, thì đã tạo ra một khoảng trồng 
văng chung quanh họ ở tỉnh Gia Định. “*Người ta không biết 
một tí gì về những gì xảy ra bên ngoài các pháo đài của chúng 
ta, và những kẻ thù của chúng ta thì lại biết tất cả”. Trái lại, 
trong tỉnh Biên Hòa “với vài toán quân đi động, và một số 
người Annam làm việc chung với chúng tôi, một sự yên tĩnh 
hoàn toàn đã ngự trị từ hai tháng nay” (2). 

Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn là phải biết Paris có muốn hay 
không muốn củng có quyên lực của Pháp ở ba tỉnh miền Đông 
của xứ Basse-Cochinchine, hay chỉ dùng ba tỉnh này như một 


1 Một bản của bộ luật Trung Hoa (bộ luật Gia Long) đã tỉnh cờ được tìm thấy 
lột quan phủ bị bỏ hoang. Aubaret lúc đó đang dịch bản đó. Một 
ch sử và mô tả xứ Basse-Cochinchine" của Trần Hải Đức, một đại 
thần thời Minh Mạng, cũng được tìm thấy. Aubaret cũng địch cuốn này và 
xuất bản vào năm 1863. Đây thực sự là một nguồn tư liệu về xứ này. 





"hlps/llelun hoploarg 





thứ “vật bảo lãnh” để buộc Vua Tự Đức phải chấp nhận sự bảo. 
hộ của Pháp, sự tự do tôn giáo, và mở cửa toàn bộ vương quốc 
cho thương mại. Bonard không nhận được bất cứ một chỉ thị 
he xác nào về vấn đề này, đành phải tạo nên “một việc đã 

b ". Bằng một bản hiệp ước Sài Gòn ngày Š tháng Sáu 1862, 
5y đạt được của Huế việc nhượng ba tỉnh miền Đông Gia 
Định, Biên Hòa và Mỹ Tho. Ngày 1Š tháng Sáu, khi phong cho 
đô đốc chức vụ ““Thống đốc Nam Kỳ", dường như Paris đã có 
sự lựa chọn rỒi. 


NHỮNG *VỊ QUAN MỚI” CỦA ĐÔ ĐÓC BONARD 


Ngày 2 tháng Mười Một, Chasseloup - Laubat trao các 
sự vụ của xứ Cochinchine vào trong tay của một viên “Giám 
đốc các Thuộc địa” trong bộ của ông và chuyển quyển hành 
thực sự ở Sài Gòn cho chỉ huy trưởng và thống đốc Bonard. 
Ông cũng đã tán thành là người Annam sẽ tự cai trị họ, dưới 
sự kiểm soát xa của một vài quan chức hành chính Pháp. Sự 
phân chia xứ sở ra thành tỉnh được giữ nguyên. Thống đốc, 
đóng ở Sài Gòn, chỉ trực thuộc Bộ trưởng Hải quân. Ông có 
được những quyền hành to lớn về dân sự và quân sự. Đặc biệt, 
ông có thể chỉ định người vảo tất cả các chức vụ mà không, 
phải tham khảo ý kiến của Paris. Ông được phụ tá bởi một Ủy 
ban Quốc Phòng (tập hợp các chỉ huy quân sự) một ban giám 
đốc các Sự vụ dân sự, và một Ủy ban tư vấn các Sự vụ bản xứ. 
Ban này sẽ thông báo cho đô đốc biết vẻ tâm trạng, các nguyện 
vọng và những nhu cầu của dân chúng, và kiến nghị các biện 
pháp để thỏa mãn những nhu. cầu này. 

Đô đốc Bonard, đề khuyến khích những sỹ quan tốt nhất 
của ông ở lại trong xứ, đã xin được cho họ những lợi lộc quan 
trọng và những điều bảo đảm: lương cao không tương đương 


"hlps/llelun hoploarg 


280 





với cấp bậc mà với chức vụ (ba bậc 10, 12 và 5 ngàn phrăng, 
năm), bảo vệ quyền được nâng bậc, được tự do quyết định. 
Nhưng ngay từ đầu người ta cũng đòi hỏi ở họ một công vi 
cực nhọc, một sự hiểu biết sâu sắc về xứ sở, về dân chúng, vê 
các phong tục và ngôn ngữ (lúc đó viết bằng chữ Hán). Ngày 
7 tháng Một 1863, những viên thanh tra đầu tiên của các Sự 
vụ bản xứ, tổng số là 19 người, đã được chỉ định. Mỗi khu ba 
người, người thứ nhất có quyền đối với hai người kia, và còn 
được giao nhiệm vụ xử án. Người thứ hai giữ các số sách về 
thu thuế và ký các bản chỉ tiêu, và người thứ ba phụ trách đặc 
biệt về vấn đề pháp lý và địa chính. Aubaret được chỉ định làm 
trưởng thanh tra các Sự vụ bản xứ (3). 





Nhưng vào tháng Mười Hai 1862, cuộc khởi nghĩa lại 
bùng cháy ở khắp nơi tại Cochinchine, làm phải xét lại toàn 
bộ “hệ thông Bonard”. Thực sự ra, đô đốc chưa đi sâu và cũng 
chưa thấu hiểu cơ cấu nội tại của xã hội Annam. Gạt các vị 
quan lớn ra (vả lại các vị này đã trốn đi hếU, ô ông đã đặt lòng tin 
vào các vị quan nhỏ, mà không nắm bắt được vấn để là những 
quan nhỏ. cũng như quan lớn, trong tối đại đa số họ đều vẫn 
cảm thấy gắn bó bởi sự cam kết và lòng trung thành với nhà 
vua đã phong chức cho họ. Về mặt đạo lý, họ thấy không thể 
hợp tác với một chính quyền nước ngoài được. Đối với những 
người ít nhân cách, thì họ chỉ có thể hợp tác là đẻ lợi dụng trục 
lợi cho bản thân mà thôi. 

Cái số phủ và huyện đã chấp nhận cộng tác thì đều ở dưới 
mức mà người Pháp hy vọng. Lại phải tìm kiếm những người 
khác có thể đảm nhiệm được các chức vụ của họ: “những sự 
chọn lựa của chúng ta thường là rất kỳ lạ dưới mắt của người 
bản xứ”, một viên quan chức hành chính, J.Silvestre đã phải 
công nhận như vậy. “Ngoài một vài trường hợp ngoại lệ, các 
tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng được phong chức vào thời kỳ 


"lps/flelun hoploarg 





này đều tỏ ra ít xứng đáng với ân huệ to lớn đã kéo họ ra khỏi 
hàng ngũ của dân chúng” (4). 

Về phần Vial, ông này cũng nhận định, “các quan phủ 
và huyện do chúng ta phong chức đều không có quyền hành 
và chăng được ai kính trọng. Trong mắt của dân chúng, những 
người có học mà chỉ ngày trước ngày sau đã bỏ chính quyền 
quốc gia của mình đê đi kiếm một chỗ làm tốt, nhiều bồng lộc 
hơn, thì như vậy còn có uy tín gì nữa. Dư luận chỉ có thê tha thứ 
vai trò bạc bẽo này cho những người Annam Thiên chúa giáo. 
mà thôi. Họ đã cung cấp cho chúng ta hai hay ba công chức, 
mà ít nhất sự hãng hái của họ là không thê nghỉ ngờ được” (5). 

Còn Luro, thì ông này cũng thừa nhận một cách chân 
thật: “Trong năm đầu của một cuộc chỉnh phục, người ta lấy 
những người có thiện chí mà người ta có trong tay. Lúc đó sự 
trung thành quan trọng hơn là khả năng. Do đó, những công 
chức bản xứ mới đầu chỉ là những người có thể là khôn ngoan, 
nhưng rất ít học thức, mà nhiều người trong số họ trước đây sẽ 
không bao giờ được nhận làm một chân thư lại trơn trong các 
văn phòng. Chúng ta bắt buộc phải lấy những con người rất ít 
được học hành trong một tầng lớp rất kém về đạo đức... Bởi vì 
cần phải có những người theo chúng ta, nên chúng ta đã phong 
những chức quan huyện cho những người rất tâm thường, mù 
chữ và đã gây nên một sự tồn thương rất lớn về đạo lý cho nền 
cai trị của chúng ta” (6). 

Sự lựa chọn như vậy của những người Pháp có trách 
nhiệm, mặc dù có những ý định tốt, đã làm mắt uy tín của. chế 
độ Bonard. Dưới mắt dân chúng, chế độ này là sự dựng lên 
quyền hành “của những người Thiên chúa giáo hay những tên 
đều giả”, như lời của đô đốc Rieunier đã nói sau này. Bị những 

“quan thân Pháp” đẻ ép và bóc lột mà không có một sự kiểm 


"lps/flelun hoploarg 


282 





soát thực sự nào, dân chúng sẵn sàng đề tai nghe theo những, 
lời kích thích nỗi loạn của những phải viên của nhà vua, được 
các quan và các nhà nho vẫn trung thành với nhà vua ủng hộ. 
Không phải chờ lâu, người ta đã thấy hậu quả nhỡn tiền. Ở 
nơi nào mà những đồn bốt quân sự rút đi, thì lập tức các quan 
đến gia nhập ngay với “những quân nỗi loạn”. Những người 
tỏ ra “trung thành với người Pháp” đều bị tàn sát. Cuối cùng, 
cuộc nôi dậy đã bị khống chế vả bản hiệp ước được phê chuẩn, 
nhưng có một số người khẳng định, như vậy hệ thống Bonard, 
rât bị các nhà truyền giáo phê bình, đã được chứng minh rõ 
ràng là phần nào đã thất bại. 

Ngày 30 tháng Tư 1863, đô đốc Bonard trao lại quyền 
chỉ huy cho đô đốc de La Grandière. Thực sự ra, “Công thức 
Bonard” chỉ có ý nghĩa và có hy vọng trong chừng mực nào mà 
bản hiệp ước găn bó nước Pháp với nước Đại Nam không phải 
chỉ bằng một chế độ bảo hộ, mà ít nhất cũng phải trong một 
sự hợp tác chặt chẽ và một sự phân công nhằm mục đích hiện 
đại hóa vương quốc. Lẽ ra vua của nước Đại Nam phải tiếp tục 
cai trị các tỉnh thành của ông bằng những vị quan trung thành 
của ông, nhưng với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các "chuyên gia” 
Pháp, như Pigneau de Béhaine đã biết cách làm với Gia Long. 
Như vậy sẽ không có những khoảng không trồng rỗng về hành 
chính, và nước Đại Nam, trong đời sống xã hội và kinh tế của 
nó, sẽ dần dần được “tưới” bởi một dòng máu mới, và sẽ hòa 
nhập vào quỹ đạo thê giới. Nhưng như vậy sẽ đòi hỏi (hay bao 
hàm) một sự thay đổi cơ bản của vũ trụ Annam. Liệu có thể có 
điều này không? 





TIỀN TỚI MỘT NÈN CAI TRỊ TRỰC TIẾP 





La Grandière đã rút được bài học từ các sự kiện trên. Bởi 
vì chính bản thân những người Annam cũng đã chứng minh 


"lps/Nlelun hoploarg 





rằng, dựa vào những nhà nho cương quyết không thỏa hiệp là 
một điều vừa nguy hiểm vừa hão huyền, cũng như ở các thuộc 
địa lâu đời, toàn bộ nền cai trị phải là của Pháp, mặc dù người 
ta có thể, khi cần thiết, nhờ đến sự cộng tác của những người 
bản xứ mà lòng trung thành đã được thử thách. 

Tuy mở đầu cho một chính sách mới, nhưng La Grandière 
cũng đợi vài tháng rồi mới thay đổi. Mãi đến ngày 16 tháng 
Mười 1863, ông mới được thực thụ giữ chức vụ (vì Bonard hy 
vọng còn có thê được trở lại). Ngày 6 tháng Mười Một, ông 
viết thư cho Chasseloup Laubat về vấn để “tổ chức đạo sắc 
lệnh về chính phủ Cochinchine°. Ông đồng ý giữ lại ở mức địa 
phương, tô chức xã Annam, nhưng ở mức cao hơn, ông chỉ có 
thể dùng các công chức Pháp, vì ông “không tìm thấy những 
nhà nho Cochinchine nảo có thê ngang tầm với công việc, trừ 
ba người Thiên chúa giáo” (7). Ngày 3 tháng Tư 1864, d'Aris 
báo răng ở tinh Mỹ Tho "được tô chức với những người Annam 
và người Pháp ở các chức vụ cao. cấp” mọi việc đều tốt lành. 
Vậy Pháp có thẻ để cho những người Annam tự cai trị, và giữ 
nguyên hệ thống hành chính địa phương, những luật pháp và 
những tập tục của họ. Nhưng i nên thương mại thì chỉ có thể phát 
triên được bằng cách cung cấp vốn liếng Âu châu. 





Cho đến tận cuối nãm 1864, sự cai trị xứ này là hoàn toàn 
quân sự, tập trung vào trong tay của hai viên thống đốc (với 
người ủy quyền, giám đốc các Sự vụ dân sự). Trong các tỉnh, 
các viên chỉ huy quân sự thống trị, họ được trao những quyền 
dân sự, được phụ tá bởi các viên thanh tra Sự vụ bản xứ, có 
nhiệm vụ hành chính là kiểm soát những hành động của các 
công chức Annam. Những người này là những người duy nhất 
tiếp xúc với dân chúng, có thê phạm rất nhiều việc làm sai trái 
mà không có sự kiểm soát. Vì vậy một quyết định vào ngày 9 
tháng Mười Một 1864 đã cho thành lập một Sở Nội Vụ được 


"Hlps/Ölelun hoploarg 


284 





giao cho một sỹ quan biết rõ xứ này, Paulin Vial. Sở bắt đầu 
hoạt động ngay từ ngày I tháng Mười Hai. Vial chỉ huy các 
thanh tra Sự vụ bản xứ, và cả đội tự vệ. 

Ngay từ tháng Ba 1861, Charner đã bắt đầu tuyển mộ 
các đơn vị lính du kích bản xứ. Lần này, ông quyết định tuyển 
trong các làng cứ 14 dân đỉnh lấy một người lính (dưới chế độ 
của nhà vua, tỷ lệ này là một trên bảy), và thành lập các đại đội 
50 người. Kinh phí hàng năm cho một người ước khoảng 260 
phrăng. Họ lúc nào cũng phải sẵn sàng hành quân để tái lập 
trật tự hay đê dùng làm quân trinh sát. Người ta đã theo đúng 
những gì là thực tiễn trong chế độ Annam, và từ nay đã có một 
tô chức quân sự địa phương rất thích hợp với nhân dân. 








Giám đốc Sở Nội Vụ, chỉ trực thuộc thống đốc, và nhận 
“lương chức vụ” là 18.000 phrăng năm, từ nay sẽ chỉ huy và 
liên kết tất cả các cơ quan hành chính trong thuộc địa. Dưới 
quyền trực tiếp của ông có cảnh sát, dân quân, các sở Cầu 
đường và sở Điện tín. Ông chịu trách nhiệm lập ngân sách và 
kiểm soát các chỉ tiêu ở địa phương (8). 

Đô đồ de La Grandière và Paulin Vial sẽ lập một nhân sự 
có chất lượng cao. Họ tỏ ra còn nghiêm khắc hơn Bonard trong, 
việc tuyên mộ. Trong tập. thể những thanh tra Sự vụ bản xứ đã có 
được những người mà trong những năm tiếp đó, sau khi Aubaret 
bị thất bại trong việc dự thảo bản hiệp ước 1864 và rời khỏi xứ, 
đã giữ một vai trò hàng đầu trong những quan hệ Pháp - Annam. 
Đó là Vial, Boresse, Luro, Philastre, Garnier, Champeaux, 
Rhienart, v.v... Điều đặc biệt đáng lưu ý là có những người trong, 
số họ đã học ập vả sử dụng thành thạo được tiếng Annam và cả 
ằng Hán tự một cách hết sức dễ dàng và nhanh chóng. 
Được tô chức như vậy, nên cai trị Pháp bắt tay vào việc phát triển 
thuộc địa, và trước hết là thủ đô của nó. 








"lps/flelun hoploarg 





SÀI GÒN CÁT CÁNH 





Ngay từ khi mới tới ở Sài Gòn, người Pháp đã chú tâm 
đến việc tô chức và phát triển “lãnh thổ” của họ. Một bệnh viện 
quân đội rộng rãi đã được thành lập vào. cuối năm 1859, và 
những trại lính được xây dựng trong thành. Nhưng như người 
ta đã thấy, việc đô đốc Page thiết tha nhất là “tạo” nên một 
thành phố. 

Ngày 11 tháng Tư 1861, đô đốc Charner đã ấn định những. 
giới hạn của thành phố bằng một nghị định. Thành phố sẽ rộng 
rãi (khoảng 2.500 hécta) và được thiết kế để một ngày nào đó. 
sẽ có 500.000 người sinh sống ở đây. Khu hành chính sẽ được 
bố trí trên một bình nguyên, phần còn lại thì dành cho thương 
mại và nhà ở. Trung tá Coffÿn chỉ huy công binh của đội quân 
viễn chinh được giao nhiệm vụ phác thảo bản đồ án khối cộng 
đồng dân cư mới này. 

Bản đồ án đó, được trình lên đô đốc Bonard, và được ông 
này phê chuẩn, đã được công bố vào này 13 tháng Năm 1862, 
bến tuần lễ trước khi ký kết bản hiệp ước. Thành phố tương lai 
Sẽ bao gồm cả Sài Gòn và Chợ Lớn. Coffyn đã dự tính những 
con đường giao thông lớn cắt nhau theo góc vuông, đề đi lại 
được dễ dàng và thông thoáng. Đề có thê bố trí một cách tự do 
không gian của thành phó, ngay từ ngày 20 tháng Hai, Bonard 
đã cho quy định việc bán các khoảnh đất trong lãnh vực thành 
phó. Các nhà cằm quyền Pháp thì chiếm các mảnh đất không 
có chủ đến đòi. Vì đại đa số dân chúng Annam và Hoa kiều đã 
rời bỏ Sải Gòn, nên chính quyền Pháp đã chiếm được những 
vùng đất đai được gọi là “vô chủ” mà không phải trả một khoản 
tiền đền bù nào. Thể rồi, một quy định tiếp theo đó lại cho phép. 
bán đi thật nhanh các đất đai chiếm được đó. Sau đó không lâu, 
từ những bản kê vẽ địa hình, người ta bắt đầu mở những đại lộ. 








"lps/flelun hoploarg 


286 





san phẳng đỉnh bình nguyên, dẫn lưu và làm khô các đầm lầy 
ngăn cách bình nguyên với con sông. Cơ quan “Cầu đường” 
mới thành lập, tiền hành dần dần việc quy định giới hạn của các 
con đường. Sau những công thự của Ban Tổng tham mưu, của 
Ngân Khó, của Cầu Đường, của Nhà In Chính phủ, vào năm 
1862 Bonard khánh thành dinh thống đốc, một công thự bằng 
gỗ rộng rãi thuê làm ở Singapore. (9) 

'Vào năm 1864, ở dọc sông, người ta tạo ra một kho vũ 
khí lớn của hải quân, một công trường đóng tàu có cầu tàu nổi 
và biển sửa chữa tàu. Bên cạnh cảng quân sự, cảng thương mại 
được phát. triển thuận lợi nhờ có những tàu lớn của Âu châu 
đến cập bền ở cái thành phó cách bờ biên 85 cây số này. Ngày 
23 tháng Ba 1864, La Grandière ra nghị định cấp 5 heeta đất ở 
đọc con kênh Thị Nghè đê xây dựng một thảo. cằm viên. 

Nhiều nhà ở của kiều dân đã được xây dựng và có những 
nhả buôn từ Hồng Kông, Singapore và cả ở Thượng Hải nữa đã 
đến đây lập cơ sở. Số nhà được xây dựng, từ 40 nhà vào năm 
1862, lên đến 108 năm 1864; 200 năm 1865 và 427 năm 1866. 
Vào năm 1865, số công nhân làm các công trình công cộng là 
2.000 người ở Sài Gòn. Và ở đây đặc biệt là người ta xây một 
cái nhà tù. Ngày 6 tháng Sáu 1865, đô đốc Roze tách Chợ Lớn 
ra khỏi Sài Gòn, và đến tháng Mười, thì thành lập ở thành phố 
Hoa kiều này một tô chức thị chính. Thị trấn này, được xây 
dựng lại theo một đỗ án chính thức, với những nhà cửa có lầu, 
sẽ phát triển rất nhanh (10). 

Bộ mặt của Sài Gòn đã thay đôi hắn đến không còn nhận 
ra được nữa. 





Năm 1866 Coincy viết như sau: 


“Khi một mặt người ta nghĩ đến một Sài Gòn như thế 
nào cách nay bôn năm, đên những đâm lây bao phủ một phân 


"Hlp/flelun hoploarg 





đất, những nghĩa địa chiếm nốt phần kia, đến những làn khí 
đáng sợ bóc lên từ các đồng cỏ, đến những túp lều, những nhà 
lá dùng làm nhà ở cho tất cả những người Pháp; và ở mặt kia, 
người ta so sánh với những con kênh mới được đào, những 
đồng cỏ được làm cho hết độc, những con đường lớn được mở 
ra, những công trình xây dựng vững chãi được dựng lên khắp 
nơi, cộng đồng dân cư càng ngày càng lớn lên, thì người ta 
không thể không nhìn nhận sự hoạt động của chính phủ” (11). 

Sự liên lạc giữa Sài Gòn với bên ngoài bằng đường 
biển đã được thiết lập. Hãng "*Compagnie des Messageries 
Impériales”, theo một đạo luật ngày 3 tháng Bảy năm 186, 
đã được nhượng quyền trong một thời gian 12 năm, chạy một 
đường tàu chở khách từ giữa Suez và Hồng Kông, có đỗ lại ở 
Sài Gòn. Trong thành phó, hãng đã được sở hữu một khoảnh 
đất ở cửa Kênh Tàu Hủ, với điều kiện là phải xây dựng ở đó 
một cây cầu quay, và phải phát quang Và san bằng những kè 
và đường đi đến cây câu này. Cây cầu này chính thật được xây 
dựng bởi một hãng khác có tên là '*Edmond et Delphin Henry", 
hãng sẽ thành lập một tuyến đường tàu thủy chở khách giữa 
Bordeaux và Sài Gòn. 

Con đường tàu biển từ Marseille đi Hồng Kông đã được 
khánh thành vào ngày 18 tháng Mười 1862, và chiếc tàu chở 
khách đầu tiên tới Sài Gòn là vào ngày 24 tháng Mười Một. 
Cây hải đăng ở Cap Saint — lacques (Vũng Tàu bây giờ) được 
đưa vào hoạt động ngày 5 tháng Tám. Hành trình từ Marseille 
đến Sài Gòn trước đây phải đi qua Mũi Hảo Vọng (Bonne — 
Espérance), kéo dài trong suốt 13 tuần lễ, nay thu ngắn lại chỉ còn 
có 5 tuần lễ (35 ngày) từ khi có sự trung chuyên từ Alexandrie 
đến Suez. Rồi sau khi mở cửa kênh đào Suez vào năm 1869, 
hành trình này chỉ còn có 32 ngày. Ở Sài Gòn, việc xây dựng 
các văn phòng, cửa hiệu kho hàng của hãng “Compagnie des 


"lps/flelun hoploarg 


288 





Messageries Impériales° được bắt đầu ngay từ tháng Năm 
1863. Dịch vụ Điện tín, được thành lập năm 1§61, phát triển 
các đường dây trên ba trục Cap Saint — Jacques, Tây Ninh và 
Mỹ Tho. Năm 1867 đã có hơn 400 cây số đường dây, và cũng, 
trong năm này Sài Gòn được nối với đường dây cáp (chìm) mà 
người Anh đã xây dựng từ Singapore đi Hồng Kông (13). 


MỘT CHÉ ĐỘ MỚI 


Đê chính thức hóa sự tự trị của Cochinchine, một sắc lệnh 
công bồ ngày 10 tháng Một 1863 đã bắt thuộc địa phải chịu tất 
cả mọi món chỉ tiêu trừ các món của quân đội và hải quân. Một 
viên thủ quỹ chỉ ngân đã được chỉ định ở Paris, chỉ trực thuộc 
các bộ trưởng Tài chính và Hải quân. Chính quốc chỉ còn đảm 
nhận các “món chỉ tiêu về chủ quyền”, còn thuộc địa phải tự 
trang trải lấy các món chỉ tiêu của mình. Nhưng chính quyền 
quân sự không đợi đến năm 1863 đề đề ra một số biện pháp. Họ 
đã ứng biến bằng cách đánh thuế vào tất cả những gì ở trong 
tầm tay của họ, trong các vùng thành phố họ kiểm soát được ở 
Sài Gòn, Chợ Lớn và Mỹ Tho. 

Ngay từ khi mở cửa bên cảng Sài Gòn vào năm 1860 một 
sự thông đồng giữa người Pháp và những nhà buôn Trung Hoa 
đã hình thành, và một bản thỏa thuận đáng ghi nhớ đã được ký 
kết năm đó, giữa hai nhóm, để phân chia những lợi nhuận của. 
việc xuất khâu gạo (14). 

Những thuế xuất khẩu đã được đặt ra cho việc xuất khẩu 
thóc và gạo. Đó là nguồn thu thuế đầu tiên của những kẻ xâm 
lược người Pháp. 

Sự đi lại của những người Trung Hoa cũng sớm mang 
lại những hậu quả khác. Những thủy binh của cuộc viễn chỉnh 
sang Trung Hoa đã nhận xét thây từ khoảng hai chục năm nay, 


"Hlps/flelun hoploerg 





sự sử dụng thuốc phiện đã lan rộng như thế nảo trong Thiên 
Triều. Ở nước Đại Nam thì sự sử dụng thuốc phiện bị luật pháp 
cấm tuyệt đối. Một vị quan bị bắt quả tang hút thuốc phiện sẽ 
bị cách chức ngay tức khắc, và một gia đình Annam nào có một 
thành viên nghiện hút sẽ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Nhưng 
có những Hoa kiều, những người con lai, và một vải người 
Annam giàu có, vẫn hút lén lút. Do yêu cầu của Hoa , ngay 
từ ngày 20 tháng Một 1861, người Pháp đã lần đầu tiên cho 
trưng thầu độc quyền thuốc phiện với cái giá là 91.000 lượng 
bạc (khoảng 500.000 phrăng). Một nhóm thương gia Hoa kiều 
giàu có đã trúng thầu (15). Đến năm 1869, đô đốc Ohier đã quy 
định chính thức việc thầu này. 

Luật pháp Annam nghiêm cắm cờ bạc. Theo Aubaret thì 
“dân chúng rất ham mê cờ bạc, nhưng nếu có một tô chức đánh 
bạc tốt ở Cochinchine thì sẽ là một điều hoàn toàn không hợp. 
với việc cho phép đánh bạc ăn tiền" (16). Nhưng để kiếm tìm 
các nguôn tài chính, cũng trong năm I§61 này chính quyền 
Pháp lại cho phép thành lập cơ sở cờ bạc. Những Hoa kiều giàu 
có lại bỏ ra chừng vài chục ngàn lượng bạc và được phép mở 
những sòng bạc để thu lợi nhuận. 





Một vài nhà người Âu đến lập nghiệp ở Sài Gòn, năm 
1865 phải đóng thuế môn bài, đánh vào hoạt động chính của 
họ, là những quán rượu, mà những khách hàng đầu tiên là binh 
lính trong quân đội Pháp. Rồi từ 1862 trở đi, việc bán những 
mảnh đất trong vùng đô thị đã mang lại cho chính quyền những, 
nguồn thu nhập rất đáng kẻ. 

Dần dẫn theo những bước tiễn bộ của cuộc bình định và 
sự hảng phục của các kỳ hào trong các xã nông thôn, ngư 
bắt đầu dựng lên một hệ thống thuế má, được gợi ý trực tiếp 
từ hệ thống cũ. Những nguồn thu nhập trước đây của chính 





"lps/flelun hoploerg 


290 





quyền nhà vua chủ yếu là ở thuế ruộng đất đánh vào các đất 
trồng trọt và ở thuế thân đánh vào dân *đỉnh” trong mỗi làng. 
Những người ngoại quốc (Hoa kiều) thì phải nộp một thứ thuế 
thân đánh vào mỗi đầu người. Ngoài ra, dân làng còn phải cung 
cấp cho chính quyền khoảng 30 ngày công lao động đề làm các 
công trình tập thê có lợi ích chung. 


Việc thu các thuế má không phải do Nhà nước đảm nhiệm, 


mà xã phải làm việc này. Xã phải nộp trọn gói số tiền thu được 
cho những công chức của nhà vua ở tỉnh. Như thế chỉ một nhân 
viên có thể thu được tiền thuế của cả một tỉnh. Luro đã vạch ra 
những ưu điểm của một hệ thống như thế, nhưng người Pháp 
thì lại không biết tiết kiệm nhân sự. Ông nói trong mỗi vùng 
thanh tra có từ 40 đến 50 làng, từ 20 đến 25.000 khoảnh đất 
phải đóng thuế điền địa, và khoảng 5.000 dân đỉnh phải đóng 
thuế thân, như vậy tông cộng tắt cả là khoảng 30.000 suất. Với 
hệ thống Pháp, thì phải có 4 viên thu thế cho mỗi vùng thanh 
tra, trong khi đó trước đây chỉ một nhân viên của nhà vua cho 
mỗi tỉnh (17). 

Chính quyền cũ của nhà vua cần có gạo để trả lương cho 
các công chức mà lương chính được tính bằng các đơn vị cân 
đong gạo!. Vì vậy thuế điền địa được trả chủ yêu bằng hiện vật: 
Đối với những ruộng bậc nhất phải đóng một hộc thóc (khoảng, 
1 tạ, nghĩa là 60kg) mỗi mẫu (62 ares). Đối với những loại cây 
trồng khác hay các ngành sản xuất khác, số lượng hiện vật phải 
đóng cũng được tính khác. Người Pháp vì không cần gạo đề trả 
lương cho công chức của họ quyết định thuế điền địa sẽ phải 








1 Các công chức của nhà vua được trả lương rất ít. Theo Luro, một vị tổng 
đốc được lĩnh mỗi tháng 25 quan tiền (25 phrăng) và chừng 200kg gạo. Một 
quan phủ được 4 tiến, và quan huyện 3 tiến, và khoảng 100kg gạo. Người 
Pháp đặt ra những mức lương chính thức cho những công chức làm việc với 
họ. 


"lps/flelun hoploarg 









đóng bằng tiền mặt chứ không phải bằng hiện vật nữa. Một 
nghị định ngày 2 tháng Mười 1§64, đã quy. đôi ra tiền só hiện 
vật đóng thuế, thuế từ nay phải đóng, bằng tiền. Đến năm 1865, 
thì chế độ đóng thuế bằng hiện vật hoàn toàn bị bãi bỏ. Nhưng 


mức đóng của người phải đóng thuế đã trở nên nặng hơn nhiều. 





Một hộc thóc, vào lúc cải cách này, giá khoảng 4 phrăng. 
Với hệ thống thuế khóa mới phải trả bằng tiền, thì một mẫu 
ruộng loại nhất phải trả 5,50 phrăng, cộng thêm 0,30 tiền lệ 
phí, tất cả là 5,80 phrăng, và một mẫu loại hai là 5,39 phrăng. 
Thế nhưng, bây giờ người ta lại tính một hecta là bằng 2 mẫu, 
trong khi trước đây, 2 mẫu tương đương với 125 ares, tức là 
1,25 hecta. Như thế tổng cộng lại, thuê điền địa bị tăng lên 
khoảng 20%, và đến năm 1865, thì mỗi hecta ruộng bậc nhất 
phải đóng tới 11,60 phrăng. 

Còn về thuế thân, thì trước đây, du di từ 1,20 đến 1,50 
phrăng mỗi năm, bây giờ lên đồng loạt là 2 phrăng và từ 1872 
trở đi cộng thêm với nhiều thứ lệ phí và tiền thế chấp các ngày 
công lao động, tất cả lên tới 12 phrăng. 








Theo Luro, thì thu nhập của thuộc địa vào năm 1864 là 
6.291.000 phrăng, đến năm 1874 đã lên tới hơn 14 triệu phrăng. 
Dưới chế độ cũ, toàn bộ thuế má là vào khoảng 3 triệu phrăng. 
Với số tiền đó, các tỉnh được cai trị và được bảo vệ. Có thê là 
các quan có thu thêm I triệu nữa. Nhưng ngày nay, theo sự 
ghi chép của Luro, thì 14 triệu không đủ cho những nhu cầu 
“hiện đại” của chúng ta trong việc cai trị. Sở Nội Vụ, SỞ Sự vụ 
bản xứ, và đội quân bản xứ 3.000 người tiêu tốn bằng tất cả số 
tiền mà trước kia xứ nảy “làm ra” được. Số đôi thừa, I1 triệu 
phrăng, là đề dành cho các đòi hỏi và các thói quen của chúng 
ta “quá bác học đối với một dân tộc nghèo” (19). Kết luận và 
phải giảm đáng kể các phân chỉ tiêu công cộng, và như vậy là 
phải giảm bớt sức nặng của thuế khóa. 














"lps/flelun hoploarg 


292 





Mặt khác chính quyền còn bán đất nữa. Chính quyền 
đã vội vã định chính thức việc bán những mảnh: đất không có 
người ở từ năm 1862 được coi như tài sản công cộng của Quốc 
gia. Ngày 30 tháng Ba 1865, đô đốc Roze ký một nghị định 
cho phép bán công khai những đất đai này, đặt giá là 10 phrãng 
một hecta, cộng thêm Š phrăng tỉ ên trước bạ. Đó là một cái giá 
không cao, thêm nữa lại có tỈ được trả trong hai năm, mỗi 
năm một nửa, và chỉ có thê bị yêu cầu đòi lại sau ba năm sở 
hữu. (20) 

Tuy nhiên, những điều kiện thuận lợi này cũng chỉ kích 
thích một số ít kiều dân, vì sự khai khân đất đai đòi hỏi phải 
có nhữn; vốn quan trọng trong nhiều năm, và cũng sẽ 
gặp nhiều bất trắc. Những nhà tư bản thích đầu tư tiền của họ 
theo cách nào có lợi nhất và hoản vốn nhanh nhất vào thành 
phó, ở Sài Gòn và Chợ Lớn, hoặc là họ đầu tư vào mua đất, 
hoặc là vào xây dựng, hoặc làm các giao dịch thương mại, hay 
tài chính. Hoa kiều cũng đạt được những lợi nhuận chắc chắn 
hơn, nhanh chóng hơn trong các dịch vụ XUẤT, nhập. khẩu. Cuối 
cùng thì chỉ có những người Annam là được lợi trong việc mua 
những mảnh đất cực kỳ màu mỡ, mà họ khai tác trực tiếp hay 
cho lĩnh canh lại. Những người làm nghề thông ngôn, người 
'Thiên chúa giáo, đã xin được của chính quyền những đồn điền 
rộng lớn, và họ thuê những tá điền và công nhân nông nghiệp 
đến bắt đầu trồng trọt (21). 











NGÂN HÀNG ĐÔNG DƯƠNG 





Tiền vốn rất ém có ở Cochinchine, vì sự tích lũy ở đây 
rất yếu. Dân chúng sống ngày nào biết ngày Ấy. Pháp luật câm 
cho vay nặng lãi, nhưng chấp nhận một mức lãi suất hợp pháp 
là 36%. Nhưng thật ra giữa các tư nhân, tiền thường được cho 


"Hlps/llelun hoploarg 





vay với lãi suất từ 50% đến 60%/năm. Và như Luro đã nhận 
xét, Hoa kiều là những chủ cho vay chính: 

“Sự đất đỏ về tiền bạc là một nguyên nhân không thể 
tránh được của sự cùng khô của người vô sản. Khi một người 
nghèo ngã bệnh, thì người đó bắt buộc phải đi vay, và không 
trủ tính trước được tương lai của mình, không biết sẽ phải dẫn 
mình trong bao nhiều năm vảo công việc cực nhọc không có 
năng suất, bạc bẽo và tuyệt vọng đê hoàn lại số nợ. Trừ phi 
là có được một sự may mắn trong cờ bạc, trong trộm cắp hay 
buôn lậu đến cứu giúp, nều không, một người Annam ở tầng 
lớp thấp sẽ bị dìm vào trong tại họa và sự khốn cùng. Vì vậy 
những người giàu, rất có quyền thế đối với đám khách nợ của 
họ, có một ảnh hưởng rất lớn ở Annam. Điều này giải thích 
hoạt động nôi trội của các tầng lớp giàu có trong việc xử lý các 
sự việc ở xã.” (22) 

Vào quãng năm 1866, ở Cochinchine có 350.000 hecta 
đất trồng trọt, trong số đó có khoảng 300.000 hecta ruộng. 





'Vial tán dương: 

"La Grandière làm những cuộc kinh lý trong các tỉnh. Cái 
cảnh những cánh đồng phì nhiêu và được trồng trọt ở phía nam 
và phía tây, cảnh làng mạc đông đúc với dân chúng thanh bình 
làm Tiông nghiệp bên trong, cảnh những con sông rất đẹp đầy 
thuyền bè, cho ta một ý niệm về xứ này, mà người ta không thể 
hình dung được nêu chỉ ngôi ở Sải Gòn - một thị trần hãy còn rất 
nhỏ, mà vùng ngoại vi trồng vắng, còn mang những dấu tích mới 
vừa đây của những sự tàn phá từ một cuộc chiến ác liệt.” (23) 





Chợ Lớn lại trở thành một kho gạo lớn. Hoa kiểu tham 
gia tích cực vào việc phát triển những nguồn lợi của xứ Basse- 
Cochinchine, cho nên người ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy 
họ hết lòng chấp nhận sự cai trị của người Pháp đã cho phép họ 


"hlps/lelun hoploarg 


294 





có một sự tự do không hạn chế trong thương mại, mà họ không 
bao giờ có được dưới thời của các vị xua xứ Đại Nam. Một 
sự liên minh được tạo dựng trên tiền bạc từ nay sẽ gắn bó một 
cách bền vững họ với người Pháp. 

Đồng tiền bản xứ trong toàn cõi Annam lúc đó là đồng 
tiền kẽm (đồng, tiếng Việt trong nguyên bản), 600 đồng là một 
tiền. Nhưng đồng tiền được dùng phô biến trong vùng là đồng, 
bạc Mễ Tây Cơ (Mexico) bằng bạc, được lưu hành giữa người 
Âu và người Trung Hoa ở tắt cả các nơi trong vùng Viễn Đông. 
Đồng bạc này, bằng bạc ròng nặng 24,3gr, tương đương với 
6,25 phrăng vào năm I§64'!. Ngay từ trước khi được phong 
làm thống đốc, vào năm I§61, đô đốc Bonard đã xin với Bộ 
trưởng Chasseloup ~ Laubat cho phép mở ở Sài Gòn một chỉ 
nhánh của Ngân hàng Chiết Khẩu (Comptoir d`Escompte) của 
Paris, để nhập các nguồn thu của địa phương. Chỉ nhánh này 
được khánh thành vào ngày 24 tháng Chín năm 1863. Đã có hai 
ngân hàng của Anh được thành lập ở đây: Đó là Hongkong and 
Shanghai Bank và Chartered Bank of India. Vai trò của chúng 
chủ yếu là để làm cho thuận tiện những dịch vụ có liên quan 
đến ngoại thương của thuộc địa. 

Phải nhiều năm sau nữa, với sáng kiến của Comptoir 
National đ'Escompte và của Crédit Industriel et Commercial 
ở Paris, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Paris và Hà Lan, một sắc 
lệnh ký ngày 21 tháng Một năm 1875 mới cho phép thành lập 
một "Ngân hàng Đông Dương” có nhiệm vụ câp vôn cho nên 
kinh tế thuộc. địa, và sự phát triển của nó. Ngân hàng này được 
cấp đặc quyền, trong 20 năm (có thể gia hạn) để phát hành 
tiền bạc, có hoạt động cho vay và chiết khấu lại cho các thuộc 


1 Đồng “trade dollar" của Mỹ cũng nặng 24.3gr bạc cũng được lưu hành 
nhưng ở một mức độ kém hơn rõ rệt so với đồng bạc Mễ Tây Cơ. 





"lps/Nlelun hoploarg 





địa ở Cochinchine và ở Ấn Độ thuộc Pháp. Ngân hàng Đông 
Dương đã cho phát hành các giấy bạc và đồng bạc. Năm 1886, 
Ngân hàng được phép phát hành một đồng bạc Pháp (piastre 
francaise) bằng bạc, nặng 24.3gr. Đến năm sau thì đồng bạc 
này trở thành đơn vị tiền tệ của Đông Dương. Sự dao động 
của giá vàng và bạc sẽ gây nên những rối ren sâu sắc. Sự mắt 
giá của kim loại bạc làm cho giá trị của đồng bạc bị giảm dẫn, 
từ 6,25 phrăng năm 1§64 xuống còn 5,30 phrăng năm 1875, 
rồi 4,20 phrãng năm 1886, gây nhiều hậu quả đối với ngân 
sách của thuộc địa và lương bồng của những công chức người 
Âu. Những đồng bạc Mễ Tây Cơ và đồng bạc Pháp, cũng như 
đồng tiền kẽm vẫn tiếp tục được lưu hành song song. Đã có 
nhiều thử nghiệm muốn đưa đồng phrăng của chính quốc sang 
Cochinchine làm đơn vị tiền tệ nhưng đều bị thất bại. 


SỰ TRUYỀN THÔNG VÀ PHIÊN DỊCH 


Ngay từ đầu, vào năm 1859, người ta đã thấy hết sự khó 
khăn giao tiếp với người Annam, “tìm hiểu” họ và để làm cho 
họ hiều mình. Cũng lại ở việc này nữa, vào năm 1857 các nhà 
truyền giáo đã đánh lừa chính phủ của Hoàng để, làm cho chính 
phủ tin răng, tất cả những người theo đạo đều nói tiếng Latinh, 
thậm chí, nhiều người trong số họ, còn nói cả tiếng Pháp nữa. 
Trước hết, đây là một điều không đúng sự thật, và thêm nữa, chỉ 
có một tỷ lệ rất nhỏ những sỹ quan trong đội quân viễn chỉnh 
(và cả các sỹ quan hải quân) mới có thê thực hiện được một 
cuộc đối thoại bằng tiếng Latinh. Như vậy cả người Pháp và 
người Annam, muốn giao tiếp với nhau đều cần phải có những 
thông ngôn, và người ta chỉ tìm thấy những người này (trừ một 
vài trường hợp ngoại lệ rất hiểm) trong sô những người Thiên 
chúa giáo. Chính họ là những người trong những năm 1856, 
1857, 185§ đã phiên dịch những thông điệp của Paris gửi cho. 








"lps/flelun hoploarg 


296 





Triều đình Huế, và vào năm 1858, dịch những bản tuyên bố 
và những thông điệp của các đô đốc cho dân chúng Sài Gòn. 
Nhưng ai có thể kiểm tra sự chính xác của những bản 
này. Chúng càng đáng nghi ngờ hơn nữa vì những thành 
chống quan lại, chống Tự Đức, thái độ thù địch của những 
người Thiên chúa giáo chống các nhà nho, chống người ngoại 
đạo, là một điều ai cũng biết rõ. 





Một vài sỹ quan hải quân có biết tiếng Trung Hoa (tiếng 
nói và chữ viết) và trong số họ thì nôi lên hàng đầu phải kể đến 
đại úy hải quân Gabriel Aubaret. Trong số các nhà truyền giáo 
thì xuất sắc hơn cả là vị thông ngôn chính thức, Cha Legrand 
đe La Liraye. Aubaret đã tham gia làm phiên dịch trong các 
cuộc thương lượng giữa đô đốc Charner và những vị đại diện 
của Vua Tự Đức vào mùa xuân năm 1861. Còn cha La Lirage 
thì ngay từ 1858, đã hoạt động trong mọi tình huồng. 

Ngay từ ngày 29 tháng Mười 1861, Charner đã tỏ chức 
một đoàn phiên dịch viên người Âu, được tuyển một trong số 
các hạ sỹ quan của Bộ binh và Hải quân. Nhưng đến ngày l 
tháng Mười Hai sau đó, thấy đoàn này không đáp ứng được 
những nhu cầu của công việc, Bonard lại tạo lập một “đoàn 
thông ngôn và nhà nho bản xứ”, bằng, những cuộc thỉ tuyển, 
trước một hội đồng giám khảo. Họ phải “ “viết theo lời đọc một 
bài tiếng Latinh, và một bài tiêng Annam bằng. chữ Âu châu, 
địch một bài tiếng Latinh ha g Pháp sang tiếng Annam, và 
làm một bài viết về một vẫn đề của nên cai trị Annam”. Nếu 
được vào kỳ thi tiếp, trong kỳ vấn đáp thí sinh sẽ phải làm 
phiên. dịch trong một cuộc thắm vấn một người Annam về một 
vấn đề nào đó. Cuối cùng muốn được tuyên vào làm việc trong 
Sở sự vụ bản xứ, người xin việc phải Ì biết “viết rõ ràng, biết các 
quy luật của chính tả Pháp, có thể viết một bản thảo bằng tiếng 
Pháp, và biết những kiến thức đầu tiên của môn số học”. Sẽ 








"lps/flelun hoploarg 





có ba bậc thông ngôn mà lương bồng hàng năm từ 3.300 đến 
4.260 phrăng. Những người phụ tá thông ngôn chỉ được lĩnh 
2.333 phrăng (25). 

Từ hàng chục năm trước các nhà truyền giáo đã chuyển 
biên được tiếng Annam sang mẫu tự Latinh, gọi là Quốc ngữ 
(tiếng Việt trong nguyên bản). Nhưng tương đối còn rất Ít người 
“Thiên chúa giáo biết đọc và sử dụng nó đê viết. 


Trong thực tế, ở xứ nảy, tất cả “chữ viết" — sự sản xuất ra 
các văn bản — dù là các văn bản chính thức, các đạo luật và các 
quy định, tài liệu đủ các loại (số sách điền địa, thuế khóa và các 
số khác), sách của tất cả các môn học, đều bằng mẫu tự Trung 
Hoa, loại chữ viết ghi ý (idéo-graphiques). Tất cả nền giáo dục 
được các nhà nho đảm nhiệm, từ ở tận cùng các làng mạc (bậc 
"Sơ đẳng”) đến những kỳ thi để ra làm quan, đều bằng những 
con chữ đó, và chứa đựng mội lung đạo lý rât sâu sắc, vì 
mỗi chữ là gắn liền với một khái niệm, một ý kiến, một nguyên 
tắc, mà đứa bé phải noi theo. 











Điều hiển nhiên - và bình thường - là những người Pháp 
đi chinh phục rồi xâm chiếm bị thu hút bởi những “con chữ 
Latinh” của Quốc ngữ, đối với họ, nó có vẻ có thể đọc được dù 
có những giọng, những âm, những dấu phụ,v.v... Họ thấy như 
vậy học tiếng Annam dễ hơn rất nhiều so với ph: 
chữ Hán trước. Nhưng về phía Pháp có hai quan 
đối chọi với nhau. Đô đốc Bonard thì có thái độ tôn trọng một 
cách hoàn toàn các phong tục tập quán của dân chúng và như 
vậy là cả thói quen của họ như sử dụng chữ Hán trong tất cả 
mọi việc. Ngay từ đầu, những sỹ quan mà ông giao cho nhiệm 
vụ về “Sự vụ bản xứ" đã đi học tiếng nói và cả chữ Hán và chữ 
Quốc ngữ. Đặc biệt đó là trường hợp của Luro và Philastre. 
Ông Philastre còn có cả một vị “giáo sư dạy chữ Hán” là người 








"hlps/flelun hoploarg 


298 





Thiên chúa giáo, ông Trần Bá Lộc. Ông thấy rằng chỉ có tiếp 
tục dùng chữ Hán mới làm cho dân chúng cảm thấy “thoải 
mái” dưới sự chỉ huy của người Pháp, vì họ vẫn tiếp tục được 
dạy học và giáo dục trong truyền thống của họ, và truyền thống, 
này được các người chủ mới tôn trọng. Bonard cho phục hồi 
nền giáo dục trên những cơ sở cũ, thậm chí cả những kỳ thi lớn 
của các nhà nho ở Sài Gòn. (26) 

Chính sách này của Bonard hoàn toàn không hợp với 
khẩu vị của các nhà truyền giáo. Lúc đầu, các vị này đều tin 
chắc rằng việc làm cho toàn thể dân chúng Cochinchine quy 
đạo là có thể được, chỉ cần chính quyền ủng hộ và khuyến 
khích công việc đó. Họ nhắn mạnh rằng đó là cách tốt nhất và 
chắc chắn nhất để vĩnh viễn bảo đảm cho nước Pháp sự hợp tác 
của người Annam, vì một khi đã trở thành người Thiên chúa 
giáo, thì họ chỉ còn có quay về Phương Tây. Và cuối cùng vì 
những nhà truyền giáo lúc đó năm giữ một thứ độc quyền về 
phiên dịch, nên hy vọng có thê hoàn toàn hướng chính quyền 
Pháp vào việc lựa chọn những người phụ tá Annam theo ý kiến 
của họ.! (27) 

Dưới sự thúc đây của Đức ông Lefebvre, linh mục thứ 
nhất của Sài Gòn (1860-1864), những nhà truyền giáo này đã 
làm hết mọi chuyện đề phát triển việc dạy chữ Quốc ngữ trong 
các trường học của họ và đề thuyết phục ông thống đốc cùng bộ 
tham mưu của ông cũng làm như vậy trong các trường học mà 
họ có thê mở ra. Charner thì tán thành nhưng Bonard thì không. 
Vì làm luật sư biện hộ cho một sự tôn trọng hoản toàn các thể 
chế Annam, và bảo đảm với dân chúng ý muốn của ông là đề 


1 Những đặc ân mà nhiều người thông ngôn được hưởng là do chỗ họ đã 
kiếm những người vợ An Nam hay Hoa kiểu, và cả những người tôi tớ cho 
các sỹ quan và các quan cai trị. 


"lps/flelun hoploarg 





mọi người có được sự tự do hoàn toàn về tín ngưỡng, Bonard 
đã làm phật ý một cách sâu các hội truyền giáo vẫn trông 
cậy vào một sự ủng hộ tuyệt đối của chính quyền cho những 
hoạt động lôi kéo cuồng tín của họ, cho việc đòi hỏi những đặc 
ân lộ liễu nhất, thậm chí cho việc luôn luôn đòi coi trọng những 
người Thiên chúa giáo Cochinchine hơn tắt cã. Các Hội Truyền 
giáo muốn có một chính quyền tiếp tay một cách công khai cho. 
sự nghiệp truyền bá Phúc Âm, mà theo họ, nước Pháp, “Con 
gái trưởng của Nhà Thờ”, phải đảm nhiệm. Bonard, được nhiều 
sỹ quan của ông ủng hộ đã chống lại những khuynh hướng này. 
Ông là người tán thành một sự khoan dung tôn giáo lẫn nhau, 
nên sau khi đã làm chấm dứt được mọi sự truy bức tôn giáo đối 
với người Thiên chúa giáo, ông cũng không cho phát triên ra 
một sự trả thù chống đạo Phật và đạo Nho. Ông cương quyết 
bảo vệ sự tự do tín ngưỡng và đối xử '“một cách không thiên vị 
với tất cả những ai mà ông tự coi như mình là một thứ Phụ Mẫu 
của họ” (Silvestre). Ông thường tuyên bố một người ngoại đạo. 
mà là người lương thiện thì cũng có những quyền như của một 
người Thiên chúa giáo trong những điều kiện như nhau, và 
chính phủ không ép buộc bất cứ người nào trong vấn đề tôn 
giáo. Silvestre khăng định '*Những lời tuyên bố này đã làm nảy 
sinh trong những người bản xứ một tình cảm kính trọng và yêu. 
quý đối với vị đỏ đốc, người đã có cách hành xử rất cảm động. 
bên giường tử biệt của Phan Thanh Giản vào năm 1867." (28) 








Bonard đã dành cho nền giáo dục bản xứ vị trí rất 
quan trọng, không muốn làm tồn hại đến nó bằng việc bắt buộc 
phải dạy chữ Quốc ngữ. Nhưng dù không cho người Thiên 
chúa giáo những đặc qu) Šn và sự coi trọng mả họ chờ đợi, ông. 
cũng đã, bằng những “số tiên tặng rất lớn”, xây dựng ba trường 
học Thiên chúa giáo ở Sài Gòn: Đó là Trường Chủng viện của 
Hội truyền giáo, Tu viện Saint-Enfance, và cuối cùng vào năm 





"Hlps/flelun hoploarg 


300 





1861, trường Collège d`Adran, mà ở đó các cha cô giảng dạy 
không phải chỉ có hạn chế trong việc dạy đọc và viết chữ Quốc 
ngữ. Tuy nhiên những nhà văn của những Truyền giáo 
nước ngoài, vẫn phê bình nghiêm khắc đường lối chính trị 
chung của đô đốc, nhất là sự tôn trọng mà đô đốc không ngừng 
thể hiện đối với bản sắc dân tộc Annam. Vào thời đó, họ đã làm 
tất cả mọi việc để làm mắt uy tín của ông, để liệt ông vào loại 
người vô tôn giáo chống giáo quyền, thậm chí buộc tội ông đã 
cản trở một cách có hệ thống hoạt động truyền giáo. 





Lúc đó xuất hiện một con người sẽ giữ một vai trò lớn 
trong việc giao tiếp giữa người Pháp và người Annam: Pétrus 
Trương Vĩnh Ký. Sinh năm 1837, con của một vị võ quan mất 
lúc cậu bé mới lên 9 tuổi, ông đã được những thầy tu Thiên 
chúa giáo Pháp và Annam nuôi dạy. Ông đã học chữ Hán, rồi 
chữ Quốc ngữ, mới đầu ở Cochinchine (trong thời kỳ truy bức 
tồi ở trường đòng ở Pinhalu bên Cao Miễn. Năng khiếu của 
ông về ngoại ngữ đã khiến các nhà truyền giáo cử ông sang học 
ở chủng viện Penang, và ông đã ở đây trong sáu năm từ 1852 
đến 1858. Chính ở Penang, ông bắt đầu khai tâm học tiếng 
Pháp, và đã làm chủ được thứ ngôn ngữ này đến mức, khi ô ông 
trở về Cochinchine vào năm 1859, ở tuôi 22, ông đã được Hội 
Truyền. Giáo giới thiệu làm một trong những người thông ngôn 
thứ nhất trong chính quyền Pháp. Ông bắt đầu làm công việc 
này từ năm 1860, và với danh nghĩa đó, năm 1863 đã đi cùng 
sứ đoàn Annam sang Pháp. Từ bỏ tư cách giáo sỹ, ông quyết 
định hoàn toàn chuyên tâm vào việc dạy học'. 

Một trong những tham vọng lớn của Pétrus Ký là làm cho 
người Pháp hiểu biết về lịch sử nước Annam, những phong tục, 


1 Cũng vào năm 1860, một người Thiên chúa giáo khác, ông Paulus Huỳnh 
Tịnh Của (Paulus Của) đã bắt đầu làm thông ngôn cho chính quyển Pháp. 


"hlps/Nlelun hoploarg 


301 





tín ngưỡng và các thê chế, v.v... của nước này, tóm lại là giải 
thích cho người Pháp nước Annam. Ông là người Annam 
đầu tiên đã soạn thảo một cuôn lịch sử Annam băng tiêng Pháp. 





TRƯỜNG HỌC, CHỮ VIẾT VÀ ĐẠO LÝ 


Hệ thống học đường cũ đã bị bít lại vì sự bỏ trồn và thái 
độ thù địch dai đẳng của các nhả nho đối với chính quyền Pháp 
và những nhân viên của họ. Ở đây đô đốc la Grandière cũng đã 
rút ra những kết luận về tình trạng này. Ông hoàn toàn đồng ý 
với việc thay thế hăn chữ Hán bằng chữ Quốc ngữ, không phải 
chỉ vì những lý do thực tiễn (đọc, dịch và dạy dễ dàng) mà nhất 
là vì ông cho rằng cần thiết phải giải phóng hoàn toàn và vĩnh 
viễn các thần dân mới của nước Pháp ra khỏi ảnh hưởng của 
những nhà nho ở Huế và của nên văn minh Trung Hoa - Không 
giáo. Là người chủ chốt trong việc đồng hóa, ông muốn đánh 
một đòn chí tử vào quan trường và tầng lớp của các nhà nho. 
Đối với ông, sự áp đặt dùng chữ Quốc ngữ sẽ là bước đầu tiến 
tới việc dạy học bắt buộc tiếng Pháp cho toàn thê nhân dân 
trong thuộc địa. 

Theo một quyết định công bố ngày 16 tháng Bảy năm 
1864, trong mỗi trung tâm quan trọng của thuộc địa sẽ có một 
viên thông ngôn đảm nhiệm việc dạy cho giới trẻ Annam đọc 
và viết tiếng Annam bằng “các con chữ Âu” cùng vài kiến thức 
về số học và hình học. Cuối năm đó, đã có khoảng hai mươi 
trường được mở ra, và La Grandiẻre cho rằng 300 học sinh 
đã học đọc chữ Quốc ngữ. Bốn năm sau, vào tháng Ba 1869, 
thống đốc Ohier đã nói đến 104 trường học với 3.200 học sinh. 
Vào năm 1873, thống đốc Dupré phải thừa nhận rằng sự thành 
công của các trường công lập này là còn rất hạn chế, vì người 
ta chẳng có gì đề dạy ngoài việc “đọc và viết”, và vẫn phải trả 





"Hlps/lelun hoploarg 


302 





tiền cho các phụ huynh để họ cho con em họ đến trường, vào 
khoảng từ 3 đến 4.000 trẻ em (29). 

Trong khóa giảng về nền cai trị Annam vào năm 1873 ở 
Trường Tham biện (Collẻge des Stagiaires), Luro đã nhận xét 
nghiêm khắc: 





*Xuất phát từ cái ý kiến có vẻ rất hấp dẫn là không có gì 
đơn giản hơn sự thay thể những chữ tượng hình bằng những 
chữ phiên âm, chúng ta đã bãi bỏ các Vị giáo sư quốc gia của 
nền giáo dục trung học, và đã bãi bỏ gần hết các trường tiểu 
học tự do. 

“Để thay thế các vị giáo sư và những thầy giáo, chúng 
ta đã dùng những đứa trẻ, được đào tạo trong những năm đầu 
chiếm đóng, chỉ biết đọc vả viết ngôn ngữ thông thường và 
làm bốn phép tính. Rồi chúng ta áp đặt cho mỗi làng phải gửi 
bao nhiêu học sinh đến những trường học do các vị giáo sư kỳ 
lạ này chủ trì. Kết quả là làng mạc phải tuyển mộ học sinh đến 
học trong các trường Quốc ngữ của chúng ta, như tuyển mộ 
binh lính, bằng cách phải chỉ tiên cho các gia đình, và như thế 
việc giáo dục bắt buộc của chúng ta đã trở thành một thứ thuế 
thêm nữa cho dân chúng. 





*Còn về kết quả, các học sinh học trong các trường của. 
chúng ta một hay hai năm, được học đọc thứ ngôn ngữ thông 
thường. bằng con chữ Latinh, dưới sự chỉ dẫn của một thằng 
nhóc gần bằng tuổi chúng. Học đọc và viết theo âm là một trò 
chơi. Khi người ta biết đọc và viết, người ta cũng vẫn chăng 
biết gì cả. Người ta ở trong trạng thái của một con vẹt biết viết. 

“Biết đọc và viết, trong tiếng Trung Hoa, có nghĩa là đã 
trải qua vài năm ở tuổi thanh niên trên những sách đạo lý, lịch 
sử, đã nghiên cứu và hiểu sách đó. Như vậy nói cho đúng hơn, 
là đã nhận được cả học vấn và sự giáo dục, vì các thây không 


"lps/flelun hoploarg 


303 





coi thường mục đích sau này. Với hệ thống của chúng ta, đứa 
trẻ học đọc và viết trong vài cuốn sách ngụ ngôn mà ông giáo. 
sử sẽ rất lúng túng không rút ra được một bài học đạo lý nảo. 
Đứa trẻ ra khỏi trường mà chăng có một chút học vấn đạo lý, 
một chút giáo dục nào. 

*Về nhà, đứa trẻ làm cho gia đình kinh ngạc về sự dốt 
nát của nó và nó vứt ngay vào sọt rắc cái mớ hành trang vô ích 
đã học được, nhưng không dùng được trong những công việc 
hàng ngày của nó. Đã tiêu phí mắt một thời gian quý báu cho. 
việc học hành như thế, nó lại trở lại học chữ Hán nêu chưa đến 
tuổi bị công việc đồng á áng gọi đi làm. 


“Nói thật ra, kết quả của những trường học của chúng ta 
gần như không có gì cả.” (30) 

Luro sẽ biện hộ cho một cuộc cải cách hệ thống, cho việc 
bãi bỏ sự bắt buộc đưa trẻ em đến trường như vậy, cho sự tự do. 
dạy chữ Hán trong các làng mạc, và cả cho việc đòi hỏi những 
nhà nho trong làng cũng phải học các con chữ Latinh. Như 
vậy dần dần, người Annam sẽ được học về những tư tưởng và 
những khoa học của Phương Tây, nhưng do những nhà nho của 
họ, những người tỉnh thông và được kính trọng, giảng dạy. 

“Nguyên nhân của tất cả những sai lầm này là ở chỗ 
người ta tưởng tượng rằng có thê dạy cho một dân tộc quên đi 
ngôn ngữ và những phong tục của họ chỉ bằng cách không đếm 
xia đến những thứ ấy trong vài năm. Người ta bảo vệ ý kiến là 
bắt buộc hai triệu dân chúng học tiếng Pháp còn đơn giản hơn 
là đòi hỏi 50 quan cai trị phải học tiếng Annam'. Dường như 
1 Vào năm 1867, sau khi Aubaret đã về hưu với cấp bậc đại úy hải quản, ông 


đã cho xuất bản một cuốn văn phạm Annam và một cuốn từ vựng Pháp - 
Annam và Annam - Pháp. 


"hlps/Ölelun hoploarg 


304 





người ta không hiểu rằng có thể dạy các chữ Hán trong các 
trường bản xứ của chúng ta. Người ta không ngờ rằng, bằng 
các quan điểm chật hẹp đó, người ta đã làm xa lánh các kỳ hảo, 
và con em của tất cả các gia đình.” (31) 

Sau khi thôn tính các tinh miên Tây vào năm 1§67, các 
thống đốc đều do dự. La Grandière, cũng như người kế tục 
quyền nhiệm của ông là đô đốc Ohier, đều tán thành chính sách 
đồng hóa. Nhưng những lời phê bình về hệ thống học đường 
cũng đụng đến các ông. Ohier muốn tham khảo ý kiến các kỳ 
hào trong các làng, nên năm 1868, ông tô chức một thứ hội 
nghị nhỏ với các vị kỳ hào, một thứ *“États Généraux” (32). 

Hai vị thống đốc và viên Giám đốc Nội vụ, Paulin Vial, 
đều nhận thức được sự tầm thường của phần lớn các công chức 
Annam đã được đưa vào các chức vụ. Phải mãi đến năm 1864 
thì Collège đ°A dran, trường học duy. nhất có thể đào tạo được 
những thanh niên Annam trở thành những cái gì cao hơn là làm 
một viên thông ngôn ở cấp thấp nhất, mới bắt đầu cung cấp 
được những học viên có chất lượng, có thể đảm nhiệm được 
một chức vụ nào đó trong chính quyên. Nhưng cũng còn phải 
để cho sự thực hành giúp họ vận dụng những kiến thức đã đạt 
được của họ. Cũng ở đây, vài năm sau, vào năm 1873, Luro 
lại tỏ ra rất nghiêm khắc theo ý ông, việc đào tạo những người 
“làm công” này rõ ràng là còn thiêu sót: 











*Người ta đã có thể thấy, qua những viên chức trẻ của 
chúng ta hiện nay, những người được đào tạo từ trước đến giờ 
đã tồi tệ đến thế nào, vì chẳng có gì ngăn giữ được sự tham lam 
của họ, mà sự tham lam này cũng ngang tầm với sự dốt nát của 
họ. Có thể rút ra được gì ở một con vẹt? Cái ông huyện này là 
một người như thế nảo, mà nói thì như lột da tiếng Pháp, lại 
không biết một tý gì về đạo lý, triết lý, lịch sử, luật pháp, các 





"Hlps/Nlelun hoploarg 


305 





phong tục, cũng chẳng được những người bà con thân thuộc 
của ông ta coi như một người có học nữa? Người Annam nhận 
định thấy rất nhanh ông ta chỉ là một viên thông ngôn rất tôi, 
nghĩa là một người chăng biết nghĩ ngợi cũng như phát xét. 
Một người thông ngôn dốt nát giống một chiếc cồng không tự 
mình phát ra tiếng. Là một người thông ngôn không phải thế là 
đã có học. Chúng ta không bao giờ được quên điều này” (33). 

Những nhà truyền giáo đã xin được gửi sang Pháp một 
vài người Annam xét ra có năng khiếu, đẻ được học sâu hơn. 
Trường trung học nhà dòng Đức Bà La Seyne có tiếp nhận một 
số. Nhưng năm 1873, đô đốc Dupré cho biết là trong số 42 
người từ Pháp về, chỉ có từ 8 đến 10 người là có khả năng làm 
được việc (34). 

Để thuận lợi cho việc bành trướng sử dụng chữ Quốc ngữ, 
năm 1864, đô đốc La Grandière cho thành lập một tờ báo. viết 
bằng thứ “ngôn ngữ” đó, có nhiệm vụ vừa giáo dục vừa thông 
tin. Nhưng phải đến thời người “tạm quyền” của ông là đô đốc 
Roze, ngày 15 tháng Tư 1865, số đầu tiên của tờ Gia Định Báo 
(lournal de Gia Định) mới được phát hành. Mới đầu ra mỗi 
tháng một kỳ, và tiếp tục như. thế đến 1874, mới ra mỗi tháng 
hai kỳ. Báo được dùng để phỏ biến trong dân chúng bản xứ 
những tin tức có thể làm cho họ lưu tâm, lẻ hướng dẫn họ tới 
những kiến thức có ích cho việc cải thiện nền nông nghiệp hay 
nên thủ công. Báo không chỉ đăng tải những thông tin chính 
thức (sắc lệnh, quyết định, v.v...) mà còn có những bài tvề 
các đề tài khác nhau, về xứ sở, về nước Pháp và thế gì ề 





. về 
tỉnh hình các thị trường, v.v... Dĩ nhiên là người ta nhắn mạnh 
vào sự cần thiết phải hợp tác với chính quyên Pháp, và người 
ta làm nỗi bật lên những người xuất sắc trong lĩnh vực này. Hai 
nhà ngôn ngữ học chính người Annam là Pétrus Ký và Paulus 
Của (35) có tham gia vào tờ báo này. 


"hlps/llelun hoploarg 


306 





MỘT TRƯỜNG HỌC CAI TRỊ 


Có lẽ lợi dụng sự ra đi về Pháp của viên Giám đốc Nội 
vụ Paulin Vial vôn là một người gây dựng chủ yếu chính sách 
đồng hóa của La Grandière, đô đốc Dupré đến Sài Gòn vào 
đầu năm 1871, bắt tay vào một cuộc cải cách sâu sắc để đáp 
ứng sự phát triển của nên cái trị trực tiếp. Bằng một quyết định 
ngày 10 tháng Hai 1873. ông chỉ định một lúc 64 viên chức cai 
trị vào Sự vụ bản xứ, chia ra làm 3 lớp gần đều nhau. Nhưng 
nhất là ông đã quyết định một biện pháp cơ bản đề đào tạo họ. 
Ngày 20 tháng Hai, ông thành lập một trường học cai trị, gọi 
là *Collẻge đes Stagiaires” (Trường Tham Biện). Ai muốn vào 
đấy phải trải qua một kỳ thi tuyên, chỉ những ai đã đỗ tú tài, 
cử nhân luật, hay lả sỹ quan mới được miễn. Người ta sẽ dạy ở 
đó, dưới sự chỉ đạo Luro, tiếng Annam, chữ Hán, lịch sử, cÌ é 
độ cai trị Annam, kinh tế chính trị học, khoa xây dựng và thực 
vật học. Sau hai năm học, một kỳ thi nghiêm khắc sẽ chọn lựa 
những viên chức cai trị tập sự. Lại phải qua một kỳ thi khác để 
được chuyền từ một lớp này lên lớp khác. Luro đã giảng dạy ở 
đó một "Khóa trình cai trị Annam” rất xuất sắc, trong đó ông cô 
đọng lại tất cả kinh nghiệm của ông. Pétrus Ký dạy ở đó lịch sử 
Annam, tài liệu được vi: g tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ, và 
sau đó đã được xuất bản để “sử dụng trong các trường học của 
xứ Basse-Cochinchine” ở Sài Gòn trong những năm từ 1875 
đến 1877 (36). Mặt khác Pétrus Ký cũng soạn thảo những cuốn 
văn phạm, từ vựng và bài đọc cho hệ thống học đường. Còn 
Paulus Của, thì bắt đầu soạn thảo các từ điền. 











Dưới sự gợi ý của nhóm này, hệ thống học đường đã 
được cải tổ, và người ta không tìm cách bắt buộc các gia đình 
phải quay lưng lại với nền học vấn truyền thống nữa. Cũng vào 
lúc này: chính sách học đường của La Grandière và Vial, khi 


"Hlps/flelun hoploarg 


307 





ở Huế và ở Tonkin người ta biết được, đã làm củng cố ở tất cả 
mọi nơi quyết tâm của những nhà nho chống lại bằng tắt cả các 
phương tiện. Chính sách của Pháp được xem như một sự phá 
hoại bản sắc quốc gia và những tập quán của một dân tộc có 
lịch sử hàng ngàn năm. Sức mạnh kháng cự ở Tonkin chống 
Francis Garnier một phần cũng là do sự nhận thức được mối 
nguy hiểm này. Vài tháng sau khi đô đốc Dupré đã ra đi, một 
quyết định khác lại làm tồn hại đến hệ thống học dường: một 
loại trường Sư phạm đã được thành lập ở Sài Gòn, bằng một 
sắc lệnh ngày 17 tháng Mười Một 1874. Cái trường '“Trung học 
bản xứ” này có một trình độ “Cao đăng tiểu học” chứ không 
phải trung học, đến năm sau, năm 1875, sẽ trở thành trường 
*Collège Chasseloup ~ Laubat”. Khoảng 100 học sinh Annam, 
được tuyên chọn từ các trường hàng tông, mỗi năm sẽ được vào: 
đó học trong ba năm bằng tiếng Pháp, do chính quyền thuộc 
địa đài thọ kinh phí. Nhưng ở đây nữa, "chương trình” của nó 
cũng sẽ bị phê bình vì đã không theo đúng hướng của những 
tập quán quốc gia, và nội dung rất yếu về mặt “đạo lý" (37). 

Nhận thức được thời gian cần thiết để có thể đạt tới một 
nên cai trị có chất lượng, các thống đốc đều chú tâm đến việc 
nâng cao những trách nhiệm của Pháp. Vial, trở về Pháp, đã 
không do dự viết như sau vào năm 1874: 





“Sự cai trị phải có một tác động trực đến dân chúng 
qua trung gian của những công chức người Âu có học thức và 
có khả năng, được trả lương một cách thích hợp. Họ đại điệ 
cho chính quyền chủ quyền đối với người dân, bảo vệ tài sản 
của họ, làm cho mọi người phải tôn trọng trật tự, và giữ quyền 
công lý. Những công chức bản xứ phải được hạ xuống vai trò 
những nhân viên phụ tá cho các quan tòa người Âu, chừng 
nào mà học vấn và những ý nghĩ của họ còn khác biệt với của 
những công chức Pháp.” (38) 








"lps/flelun hoploerg 


308 





Ngày 9 tháng Mười 1875, đô đốc Dupré, thống đốc của 
thuộc địa ra một quyết định có ý nghĩa. Danh từ “tỉnh” có lẽ 
còn mang cái mùi của chế độ cũ, ông quyết định vào ngày hôm 
đó bãi bỏ sáu tỉnh lịch sử của xứ Basse-Cochinchine, và ngày 
5 tháng Một 1876, thay thế nó bằng bốn hạt (eirconscriptions): 
Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Bassac. Mỗi hạt sẽ gồm có từ 
bốn đến sáu quận (arrondissement) tông cộng là 20 quận, đứng 
đầu là một viên chức cai trị của Sự vụ bản xứ đóng ở châu 
thành. Đó là một bộ máy hứa hẹn sẽ rất tốn kém. 

Ở hàng đầu của những người Annam cộng tác hoàn toàn 
với chính quyền Pháp, trong các lĩnh vực khác nhau, ngoài 
Pétrus Ký và Paulus Của, còn có người Thiên chúa giáo Trần 
Bá Lộc (sinh năm 1§39 ở Long Xuyên). Ngay từ 1860 ông này 
đã xung vào đội tự vệ trợ thủ của Pháp, và nhờ tỏ ra có những 
đức tính nghị lực, đã trở thành người đứng đầu của các đội tự 
vệ ở thuộc địa. Mặt khác, Đỗ Hữu Phương, tuy không phải là 
người Thiên chủa giáo, nhưng cũng đã tỏ ra xuất sắc, khi đứng 
đầu các đội tự vệ trong sự nghiệp bình định. Người ta đã đưa 
những ông này lên các chức tước cai trị quan trọng, và thường 
được hỏi ý kiến về những việc thường vụ. 


TỔ CHỨC TƯ PHÁP VÀ BỘ LUẬT ANNAM 


'Vào năm 1862, tất cả các quan tòa của nhà vua đã rút lui 
khỏi xứ Cochinchine nên hải quân Pháp đã phải đảm nhiệm 
chức năng tư pháp đồng thời với việc cai trị. Một viên thanh 
tra của Sở Sự vụ bản xứ phải xử án trong phạm vi của ông. 
Ông ta làm việc này bằng cách áp dụng những quy định trong 
Bộ luật Gia Long đã được Aubaret dịch ra tiếng Pháp. Nhưng 
các thủ tục và tiên trình của vụ án hệt sức phức tạp, vì không 
thể tin cần được ở các viên thông ngôn. Tuy nhiên trong năm 
1866 người ta cũng đã thành lập một sở Tư Pháp bản xứ. Việc 





"Hlps/flelun hoploarg 


309 





lãnh đạo sở này được giao cho một vị thanh tra xuất sắc là Paul 
Philastre vào năm 1§68. Ông này, cùng với những người khác, 
đã tham dự vào cuộc viễn chỉnh sang Trung Hoa trong những, 
năm 1858-1860, và cuộc viễn chỉnh ở Cochinchine từ 1860 
đến 1862. Ông nói và viết thành thạo tiếng Trung Hoa và tiếng 
Annam. Được chỉ định vào tháng Một 1963 làm thanh tra Sự 
vụ bản xứ ở Mỹ Tho, ông đã chú tâm tìm hiểu sâu về những 
sắc thái và phương sách của luật pháp Annam, và trở thành một 
chuyên gia được công nhận. 

Những nguyên tắc của bộ luật này đã được đô đốc Bonard 
đánh giá là cơ bản có giá trị, và phù hợp với ý thức của dân 
chúng. Tuy nhiên, những người Pháp được các nhà truyền 
giáo thông tin cho biết về những phương pháp áp dụng bộ luật 
Annam này thì cho rằng các luật này là tàn ác. Vì vậy người ta 
cương quyết sẽ bãi bỏ các việc lạm dụng, nhất là đối với những 
hình phạt thẻ xác, và một số hình phạt khác. Đạo Sắc lệnh ngày 
25 tháng Bảy 1864, trao cho. các quan chức cai trị trong Sở Sự 
vụ bản xứ quyền được biết về các sự vụ đân sự và hình sự liên 
quan đến người Annam, nhưng cũng lệnh cho họ là khi quyết 
định phải dựa theo những quy định của luật pháp Annam, và 
những quyết định của họ chỉ có thể bị xét lại bởi g đốc. 
Ông nảy có những quyên hạn cao. nhất , đặc biệt là quyền ân xá. 
Như vậy trong xứ có hai loại pháp lý, những tòa án cho người 
Pháp, và tòa án cho người bản xứ. Những người có thiện chí 
thì thấy những quyết định của tòa án bản xứ thường mang một 
tính cách độc đoán. Đối với các hình phạt thể xác, Luro đặt vấn 
đề một cách tương đối: 








**Tra tắn đề thâm vấn pháp lý vẫn được sử dụng ở Trung 
Hoa và Annam nhưng người Annam không biết một cách tra 
tấn nào khác ngoài dùng gậy hay những roi mây rât mỏng. Nếu 
cần thiết, chỉ cần có một dấu hiệu của quan tòa là những dụng 








"hlps/Nlelun hoploarg 


310 





cụ này sẽ được dùng để đánh vào bị cáo. Việc tra tấn như vậy, 
đối với người Annam không có gì đáng đẻ chê trách là tàn ác 
và đã man như ở bền nước ta vẫn nghĩ như vậy trước cuộc Đại 
Cách mạng. Thêm nữa, bản tính lạnh lùng của dân tộc này 
làm cho những quan tòa của quốc gia này dùng phương cách 
đã man nảy với một sự đúng mức kỳ lạ, và một sự khôn khéo 
hoàn toàn. 

Trong những thời gian đầu chiếm đóng, các quan tòa 
Pháp trong Sự vụ bản xứ cũng sử dụng cách thảm vấn nảy, 
nhưng bản tính thiểu kiên nhẫn và nóng nảy của dân tộc chúng 
ta đã làm cho một phương cách như vậy vào trong tay chúng ta 
thì trở thành độc ác một cách vô ích. Bắt buộc là phải bãi bỏ nó 
đi. Sau này nữa, một quyết định của thống đốc bắt bãi bỏ hoàn 
toàn các hình phạt thê xác." (40) 

Quả là ngoài những đòn roi mây, những hình phạt này 
còn có những thứ khác: đòn bằng các cây gậy lớn, v.v... 

Việc giảm bớt các hình phạt đĩ nhiên là rất được hoan 
nghênh nhưng còn nhiều người Pháp vẫn tiếp tục dùng các “cả 
đui” (*cadouille"). Sở Tư pháp bản xứ bảo đảm được tiếng, tốt 
là tỉnh tường, đúng mực và công bằng. 


SÀI GÒN, MỘT *XÃ PHÁP” (COMMUNE FRANCAISE) 


Cũng như các “thành phố” khác trong thuộc địa này, ngay 
từ đầu, Sài Gòn đã được cai trị bởi những quân nhân, cụ thể ở 
đây là thiếu úy hải quân Boresse. Vào năm I§63, ông này trở 
thành một thanh tra Sự vụ bản Xử. Đứng trước sự phát triên của. 
thành phố, La Grandière quyết định thành lập một Hội đồng 
Thị chính, để có thê lôi kéo được sự cộng tác của các kiều 
dân và các nhà buôn. Từ năm 1§63, những người này đã được 
phép thành lập một “Câu lạc bộ” (cercle). Cuối năm 1866, La 


"lps/flelun hoploarg 


311 





Grandière nghiên cứu một kế hoạch hội đồng thị chính, và đến 
tháng Tư 1867, thì nâng Sài Gòn lên thành một xã, được cai 
y ban thị xã” (*Commission municipale”) 
thị xã và 12 tư vấn: Ông ủy viên sẽ được 
chỉ định bởi thống đốc, cả những vị tư vấn cùng vậy, được lựa 
chọn trong các công chức (ít nhất là một phần tư) và trong số 
các thân hào cả người Pháp và người nước ngoài. Ngày § tháng 
Năm 1867, Bác sỹ Louis Turc được chỉ định làm ủy viên thị 
xã, là một chức vụ ông giữ mãi đến năm 1871. Ủy ban bắt đầu 
hoạt động từ tháng Bảy, gồm có 4 công chức, 6 nhà buôn và hai 
người nước ngoải. Trong danh sách của 575 người Âu cư ngụ ở 
thuộc địa trước năm 1865, người ta thấy có tên của Blancsubé 
(luật sư) và Emile với Alfred Denis, nhà buôn. (41) 

Vào cuối năm 1867, cái Ủy ban thị xã này xin thành lập 
một Phòng thương mại và điêu này đã được thực hiện ngày. 24 
tháng Chín 1868. Rồi bắt đầu từ ngày 28 tháng Sáu 1869, thống 
đốc sẽ chỉ còn chỉ định một nửa số tư vân, số còn lại sẽ do các 
thân hào chỉ định. Nhưng vẫn không bao giờ có một người Á 
Đông nảo vào được đây. Vào tháng Mười Hai 1870, những 
người Âu xin được quyên chỉ định các đại diện của họ ở Hội 
đồng bằng phô thông đầu phiếu, vả ở đó, người Annam được 
hai ghế tư vấn, bầu theo chế độ bầu cử đóng định suắt thuế bầu 
cử (suffrage censitaire). 

Thành phố được xây dựng nhiều dinh thự lớn: từ năm 
1867, một khoảnh đất rộng 1 5 hecta, đã được dành để xây dựng 
một dinh thống đốc mới. Công trình được bắt đầu từ tháng 
Hai 1868 và mãi đến 1873 mới thực tế hoàn thành dưới thời 
của đô đốc Dupré. Kinh phí xây dựng đã làm tốn cho thuộc 
địa 4.409.390 phrăng chứ không phải 12 triệu như có người 
khẳng định. Dinh trông vĩ đại thật, nhưng giá thành của nó là 
tương đương với một phần tư số thu nhập hàng năm của thuộc 




















"lps/flelun hoploarg 


312 








địa. Vào năm 1§77, trong khi người ta đặt viên đá đầu tiên xây 
dựng nhà thờ, thì thành phó được công bó là “xã Pháp” với một 
viên thị trưởng và hai phụ tá do thống đốc chỉ định, và mười 
lãm tư vấn thị xã, trong số đó có bón người bản xứ. Ngân sách 
thị xã, năm 1878 lên tới 437.000 phrăng.(42) 





NÊN CAI TRỊ DÂN SỰ VÀ SỰ THANH LỌC 


Ở chính quốc, lịch sử chính trị đã đi đến một bước ngoặt 
quyết định. Sau bốn năm đấu tranh không rõ ràng giữa những 
người Quân chủ và những người Cộng hòa, mà đứng giữa là 
Thượng Viện giữ một vai trò hàng đầu, những cuộc bầu cử 
thượng viện ngày Š tháng Một 1879 đã đưa lại cho những 
người Cộng hòa thắng lợi đến mức mả tông thống là nguyên 
soái MacMahon, và chủ tịch nội các là Dufaure đã phải xin 
từ chức cả hai. Ngày 30 tháng Một, Jules Gréry đã được bầu 
làm tổng thống, với một nội các mới được thành lập vào ngày 
4 tháng Hai, do Waddington (phái trung tả) làm chủ tịch. Bộ 
trưởng Hải quân, chịu trách nhiệm về xứ Cochinchine là đô đốc 
Jauréguiberry, khi còn là một sỹ quan trẻ tuổi đã từng. chiến đấu 
ở Cochinchine những năm 1859-1860. 

Thể là lập tức khơi mảo cái mà Hanotaux, người cũng đã 
từng có vị trí trong nhân sự chính trị trước khi trở thành nhà sử 
học của thời kỳ này — gọi là cuộc thanh lọc (43). Những người 
Cộng hòa thắng thế bây giờ muốn gạt bỏ một cách vĩnh viễn 
ra khỏi phần lớn các vị trí then chốt những người vì những xu 
hướng hay những phương pháp của họ, đã là hiện thân của trật 
tự đạo lý, hay đã thi hành một chính sách được xem như thiểu 
dân chủ. Sự nỗi trội của quân đội trong nhiễu lĩnh vực là một 
điều đặc biệt bị tranh cãi, và người ta đã nhanh chóng quyết 
định chấm dứt những “chế độ quân sự” ở những nơi nảo nó còn 


"lps/flelun hoploerg 


313 





tồn tại. Đó là trường hợp của xứ Cochinchine. Đô đốc Lafont 
sẽ là người cuối cùng trong một dọc những đô đốc - thông. đốc 
từ gần hai mươi lăm nay vẫn chỉ đạo ở thuộc địa. 

Ngày 14 tháng Năm 1879 chính phủ Waddington chỉ 
định Le Myre de Vilers sang làm thống đốc Cochinchine. Ông 
này nguyên là một tỉnh trưởng, chuyên gia xuất sắc về sự vụ ở 
Algéria, là nơi mà chế độ quân sự cũng đã được thay thế bằng 
một chế độ dân sự. Vị thống đốc mới nhậm chức vào ngày 7 
tháng Bảy. 

Những sự thay đôi đến sớm nhất là trong lĩnh vực tư 
pháp. Ngày 8 tháng Mười, một cấp xét xử phúc thâm đã thay 
thế cho cấp ân xá của thống đốc. Một sắc lệnh ngày 7 tháng 
Mười Một quyết định là từ nay các bản án sẽ không phải do 
những quan chức cai trị của Sở Sự vụ bản xứ quyết định nữa, 
mà phải do những quan chức chuyên trách của Sở Tư pháp. 
Chế độ mới cương quyết áp dụng một cách triệt đẻ nguyên tắc 
phân quyền giữa hành pháp và tư pháp. Sắc lệnh ngảy 25 tháng. 
Năm 1880, bãi bỏ các tòa án bản xứ và giao trách nhiệm cho. 
các quan tòa Pháp áp dụng những quy định của luật pháp! của 
họ đối với người Annam. 

Năm 1876, Philastre đã xuất bản ở Paris một bản dịch 
mới của bộ luật Annam, đầy đủ hơn và chính xác hơn, nhưng 
các quan tòa Pháp sắp đi sang Cochinchine lại không bắt buộc 
phải học tiếng Annam, nên sẽ nhanh chóng, ít hay nhiều, trở 
thành những món đồ chơi trong tay các viên thông ngôn. Mặt 
khác vì nằm trong đoàn thâm phán thuộc địa, nên họ bị định kỳ 


1 Một khóa học về luật An Nam, sẽ được đưa vào trường Tự do Khoa học 
Chỉnh trị ở Paris năm 1886. Quan cai trị Silvestre, người cũ ở Cochinchine 
và từ Tonkin vừa trở về, đã được giao đảm nhiệm khóa học. 


"hlps/flelun hoploarg 


314 





thuyên chuyển phải đi đảm nhiệm chức vụ ở Réunion, Guyane, 
ở Antilles hay ở Sénégal. Điều này làm tốn hại đến sự quan tâm 
của họ đối với nơi họ đến làm việc. Vì thế mà sau đó ít lâu, từ 
năm 1888 đến 1889, Gaston Doumergue, một luật sư của đoàn 
luật sư ở Nimes, khi vào đoàn thâm phán thuộc địa, đã được 
cử làm thâm phán ở Cochinchine. Sau này ông ta đã trở thành 
Tổng thống của nước Cộng Hoà Pháp (1924 - 1931). Bắt đầu 
từ năm 1882, bộ luật hình sự Pháp sẽ được đưa sang và dần dần 
thay thế bộ luật hình sự Annam (44). Như vậy, trong lĩnh vực tư 
pháp, sự đồng hóa đã được nhanh chóng triên khai. 





MỘT NGHỊ SŸ CHO 1142 CỬ TRI 


Nhưng trong lĩnh vực chính trị, sự đồng hóa còn có một 
tầm vóc rộng hơn nữa. Từ 1877, từ khi một thị trưởng ở Sài 
Gòn cầm đầu một hội đồng thị xã được bầu cử, thì trong số 
những Pháp kiều ở thành phố đã có những đảng phái được 
hình thành, và những người Cộng hòa cùng những người tiền 
bộ khác đã đòi hỏi phải có những sự. “thay đôi”. Cũng như một 
ngày nọ, Silvestre đã phải than thở. răng chẳng còn đâu nữa cái 
sự đồng tâm của những người Âu gắn bó với sự phát triển của 
một thuộc địa cần “văn minh hóa”, mà bây giờ chỉ là những 
cuộc vận động để chiếm lấy quyền lực ở địa phương, trong đó, 
vận mệnh của những người Annam, còn lâu mới là sự lo lắng 
của chính họ (45). 

“Theo hình ảnh những hội đông trung ương ở chính quốc, 
sắc lệnh ngày § tháng Hai năm 1880 cho thiết lập ở Cochinchine 
một hội đồng được bầu ra gọi lả hội đồng thuộc địa (Conseil 
colonial), từ nay sẽ bản bạc về ngân sách địa phương, những 
nguồn thu cũng như những chỉ tiêu của nó. Nó gồm 16 thành 
viên, 6 công dân Pháp được bầu theo chế độ trực tiếp, 6 người 











"lps/flelun hoploarg 


315 





Annam được bầu bởi những đại biểu của các kỳ hào ở xã, 2 đại 
biểu của phòng thương mại, và 2 thành viên nữa được chỉ định. 
Nhà trồng trọt và thầu khoán các công trình công cộng, Paul 
Blanchy, trở thành chủ tịch của khóa đầu tiên. Cuối cùng, một 
đạo luật ngày 28 tháng Bảy 1881, phân cho Cochinchine một 
ghế nghị sĩ trong Quốc hội Pháp. Trong cuộc phỏ thông đầu 
phiếu của 1.142 công dân Pháp ở thuộc địa, luật sư Blancsubé 
đã trúng cử, để lần đầu tiên đại diện cho họ ở Paris. 








Nhưng đấy không phải là những dấu hiệu duy nhất của 
một cuộc. đồng hóa ngày càng rộng lớn. Chính quyền ở thuộc 
địa theo đuôi một cách ngoan có những ý đồ của họ. Luro mắt 
vào năm 1877, và sau khi ông không còn nữa, thì người ta thấy 
việc đòi hỏi ở những quan cai trị phải biết tiếng Annam là một 
điều quá đáng. Năm 1878, chính quyền quyết định là từ 1882 
trở đi, chỉ chấp nhận những văn bản viết bằng chữ Quốc ngữ 
hay bằng tiếng Pháp, những văn bản viết bằng chữ Hán sẽ bị 
loại bỏ (46). Vào năm 1879 thiết lập một ngành giáo dục “Pháp 
— bản xứ”, theo mẫu của những trường công ở Pháp. 

Toàn bộ chính sách đồng hóa này đều được biết rõ ở Hué, 
và làm các nhà nho dù có xu hướng bảo thủ hay không đều tức 
giận. Người ta than phiền là như VẬY, ' đân chúng phía "¬ đã 
dần dần bị “cắt đứt khỏi những gốc rẽ hàng nghìn năm", › phải 
chịu đựng một chế độ học đường mả đạo lý và triết lý bị dần 
dẫn gạt bỏ hay làm cho rất hời hợt. Người ta cũng chê trách 
là chế độ thuê khóa của Pháp vẫn tiếp tục rút ra được những 
nguồn thu nhập rất quan trọng từ độc quyền thuốc phiện, và đã 
để rất lâu mới bãi bỏ độc quyên cờ bạc, mà người ta biết rõ ràng 
nó góp phải để cho những Hoa kiều vô lương tâm rút đi hết 
những tiền tiết kiệm ít ỏi của dân chúng. Sự nghiêm khắc của 
luật pháp Annam đối với cờ bạc và những sỏng bạc đã được. 
giữ nguyên. 





"lps/llelun hoploarg 


316 





Vua Tự Đức buồn rầu sâu sắc vì đã mất hết các tỉnh phía 
Nam của ông. Năm 187§, những vị đại sứ ông cử đi Paris 
để chào tông thống MacMahon và thăm Hội chợ Quốc tế có 
mang theo một bức thư. Trong đó, một lần nữa, nhà vua lại đề 
nghị với chính phủ Pháp xét trả lại xứ Cochinchine cho 
nước Đại Nam. Rõ ràng là vân đề này đè nặng lên việc thực 
hiện hiệp ước liên minh ký năm 1874. Dù vào năm 1877, bá 
tước Decaxes đã tuyên bố là nước Pháp từ bỏ mọi sự bảo hộ 
trên đất Annam, nhưng hai vị đại biện lâm thời mà Paris đã 
chỉ định ở Huế từ khi phê chuẩn bản " hiệp ước là Rheinart và 
Philastre thì đã mấy lần vẫn bày tỏ nỗi thất vọng của họ trước 
sựi hủy hoại tỉnh thần hữu nghị mà người ta ước mong sẽ thắng 
thế vào năm 1875. 

Chính vào năm 1879, chỉ ít ngảy trước khi vị thống đốc 
dân sự đến Sài Gòn, Philastre đã xin trở về chính quốc, vì lý do 
sức khỏe, nhưng cũng có cả sự cay đắng trước một chiến dịch 
báo chí chỉ trích chính sách hòa hợp với nước Đại Nam mà ông. 
đã cùng với đô đốc Dupré làm cho thắng thế vào năm 1874, và 
sau đó được giữ vững bởi các đô đốc Krantz và Duperré. Trong, 
một thế giới đang tiến hóa nhanh chóng về kinh tế, mà ở đó Âu 
châu công nghiệp đang cần tìm những thị trường mới và Paris 
đang chú ý đến sự “bành trướng thuộc địa” thì những quan hệ 
Pháp — Annam khó lòng có thể bảo toàn được trong một khuôn 
khổ đã được các đô đốc và những chính phủ bảo thủ của họ có 
định từ 1862 đến 1877. 











"hlps/flelun hoploarg 





Phần thứ hai 


TRIỀU ĐẠI 
CỦA CÁC 
THÔNG SỨ 














"lps/Nlelun hoploarg 


318 





"lps/flelun hoploarg 


319 











HUẾ CHẤP NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HỘ 


\onkin vẫn là điểm nhạy cảm của bán đảo Đông Dương. 
Sự hấp dẫn của thị trường Trung Hoa đối với những 
nhà xuất khâu của thế giới công nghiệp hóa vẫn duy trì sức ép 
đối với việc mở cửa thực sự và hoàn toàn sông. Hồng cho thương 
mại quốc tế. Vào năm 1878 Hội nghị quốc tế về địa lý đã đề ra 
nguyện vọng muốn “nước Pháp có các biện pháp đề bảo đảm sự 
thực thi hiệp ước 1874”. 
Thế nhưng đất nước này vẫn tiếp tục bị rồi loạn và ítan toàn. 
Tuy rằng với sự giúp đỡ của các lực lượng của Trung Hoa, Huế 
cũng đã khống chế được sự kéo sang ô ạt của những toán quân 
nôi loạn từ phương Bắc tới, nhưng mặc dù có những chiến thắng. 
đó, những toán quân Thiên triều này vẫn dai dng đóng trong 
vùng châu thô, trong khi quân Cờ Đen vẫn trụ lại ở sông Hồng cả 
ở thượng lưu và hạ lưu Hà Nội. Chúng cướp bóc một cách bi ổi, 
bắt cóc đàn bà trẻ em để đem bán sang Trung Quốc. Chúng chặn 
đứng việc giao thông thương mại, đến mức vào tháng Tư 1880, 
những thương gia ở Hải Phòng, cả Hoa kiều và người Âu (gồm 
cả người Đức), không thẻ chịu nổi những khó khăn liên tục do 
các quan và bọn cướp gây ra, đã gửi cho thống đốc Cochinchine 
một kiến nghị yêu cầu cho quân đội Pháp chiếm đóng thực sự xứ 
Tonkin. Vào tháng Bảy 1880, 267 Pháp kiêu ở Sài Gòn cũng đã 
có một kiến nghị tương tự (1). 








"lp/Nlelun hoploarg 


320 





Paris đã bắt đầu thấy động lòng. Những phòng thương 
mại của Marseille, Lyon, Bordeaux đòi mở cửa xứ Tonkin - 
được xem như một thị trường tiêu thụ lớn. Ngày 1 tháng Mười 
năm 1879, đô đốc Jauréguiberry, lúc đó là Bộ trưởng Hải quân 
trong nội các Waddington đã chủ trương một cuộc can thiệp 
quân sự, muốn phái sang Tonkin một đội quân viễn chỉnh 6.000 
người nhằm mục đích thiết lập trong xứ “một chế độ bảo hộ 
hữu hiệu” bây giờ trở nên cần thiết, vì tình hình ở đó luôn luôn 
nghiêm trọng. Nhưng đề xuất của ông ta không được hưởng 
ứng. Ngày 20 tháng Tư 1880, cũng vẫn đô đốc này, nhưng bây 
giờ là Bộ trưởng trong nội các Freycinet, dựa vào bản kiến nghị 
đã nói trên, xin Quốc Hội cấp cho 477.000 phrăng đề vũ trang. 
cho hai tàu hộ tống và hai pháo hạm có nhiệm vụ đi tuần tiểu 
trên các cửa sông ở Tonkin và bảo đảm sự an toàn trên sông 
Hồng. Nhưng lần này cũng không được hưởng ứng, chính phủ 
bỏ qua luôn. Một chiến dịch báo chí được bắt đầu để chứng 
minh là nước Pháp có nhiệm vụ phải chiếm đóng Tonkin, giải 
phóng cho dân chúng ở đó khỏi sự thông trị của Huế, bằng 
cách, như Dupuis đã khuyến cáo vào năm 1873, ủng hộ những 
người trong họ Lê muốn chấp chiếm ngôi vua. 

Chiến dịch này được khởi đầu vào năm 1§77, khi tạp chí 
*Vòng quanh thế giới” (Le Tour du Monde") đăng tải, dưới tên 
ký của E. Romanet du Caillaud, một bút ký sống động về "Sự 
tích anh hùng của Francis Garnier” được đánh dấu, như ta thấy, 
bởi những chiến thắng chớp nhoáng ban đầu, nhưng theo tác 
giả, đã bị những sỹ quan thấp kém, coi thường những quyền lợi 
tối cao của nước Pháp, đánh chìm đi, sau cái chết bi thảm của 
vị anh hùng. Đó là những dấu hiệu đầu tiên của mưu toan của 
Léon, em trai của Francis Gariner, muốn khôi phục danh dự 
cho anh mình vì những hoạt động của ông nảy vào năm 1873. 
Mưu toan này cũng đã được Dupuis, Millot, và tất cả những kẻ 


"lps/flelun hoploarg 


321 





thù của Philastre ủng hộ bằng những cách khác, trong các môi 
trường khác. 

'Vào năm 1880, E. Romanet du Caillaud lại cho xuất bản 
một trước tác quan trọng “Lịch sử can thiệp của Pháp ở Tonkin 
từ 1872 đến 1874”, phát triển rộng rãi lập luận trên vả cung 
cấp một công tác tư liệu phong phú và nhiều “tải liệu chứng 
minh”. Những kết luận của ông ta rất sắc bén. Ronanet khẳng 
định là nước Pháp phải trở lại Tonkin. Theo ông ta, rất cần 
thiết là phải loại trừ bọn Cờ Đen ra khỏi vùng thượng lưu sông 
Hồng và chiếm đóng Lào Cai. Nhưng người ta không được 
củng cố quyền lực của Huế trên dân chúng vùng núi, và ngay 
cả ở Tonkin nữa. Lần này, không thể để lọt mất cơ hội phục hồi 
triều Lê. 





“Đối với chúng ta, điều quan trọng là phải dồn 
Triều đình Huế vào thế bắt lực, vì chúng ta sẽ không bao giờ 
có thể có được một nên hòa bình thật sự với họ. Làm sao chúng 
ta có thể giả thiết được rằng họ đã hoàn toàn từ bỏ ý định thu 
hồi lại xứ Basse-Cochinchine, là nơi có những mồ mả tô tiên 
của nhà vua? 

„ Không có một sự thành thật nào, một sự thân tình nào có 
thể tồn tại trong những quan hệ giữa Triều đình Huế và chúng 
ta. Nhưng cũng không có gì tương tự như vậy ở Tonkin này với 
xứ Basse-Cochinchine, chưa bao giờ có quan hệ gia đình. Vì 
vậy, đối với họ sự có mặt của chúng ta ở Sài Gòn không có gì 
là bỉ ôi. Nếu xứ Tonkin phục hồi được quyền tự trị của họ, thì 
chúng ta có thể tìm thấy ở vị vua của xứ đó, một đồng minh 
đáng kẻ... Giữa Tonkin và Cochinchine, vị vua ở Huế sẽ bị dồn 
vào sự bất lực”. (2) 





Lúc đó, Huế định phái một sứ bộ sang Pháp, nhưng Paris 
cho biết là lúc này không thích hợp. Bị thất vọng vì sự từ chối 


"hlps/flelun hoploarg 


322 





này, vào tháng Mười 1880, Huế cử một sứ bộ sang Bắc Kinh, 
để làm cho nước Pháp hiểu rằng nước Annam vẫn giữ vững 
mối dây lịch sử ưu tiên với Trung Quốc. Ngày 3 tháng Ba 1881, 
Paris được báo cho biết về sáng kiến này (3). 

Cuối cùng, vào tháng Bảy 1881, những kinh phí đã được 
cấp cho nội các Jules Ferry, vả trong khi người ta nói đến việc 
thành lập một đoàn quân viễn chỉnh, thì đường như phái chủ 
trương việc chiếm đóng Tonkin đã trở nên mạnh hơn trước. 
Những sỹ quan từ Annam trở về, như Dutreuil de Rhins, nhấn 
mạnh răng, xứ này yếu đuối đến mức chỉ cần 6.000 người là có 
thê thắng được. 





Trung Hoa lo ngại. Vào tháng Mười I§§1, Tsongli 
'Yamen! được các tông đốc các tỉnh phía nam báo cho. biết về 
những ý đồ của Pháp đối với xử Tonkin. Ngày 6 tháng Mười 
Hai, Triều đình Bắc Kinh triệu tập các nhân vật cao cấp để hỏi 
ý kiến: Nước Trung Hoa phải làm gì để củng có tỉnh thần cho 
chính phủ Annam và can ngăn nước Pháp không được mở rộng 
sự thống trị lên phía Bắc? Đối với nhân vật số một của Trung 
Hoa, ông Lý Hồng Chương, thì hiệp ước 1874 là một việc đã 
rồi, không thể coi nó là không có giá trị gì. Thậm chí, Trung 
Hoa còn có thể công nhận nó nhưng với điều kiện là nước Pháp 
phải từ bỏ việc xâm chiếm Tonkin và thôn tính cả nước Annam. 
Ngày 12 tháng Mười Hai 1881, ông nhận được của đại sứ Pháp 
ở Bắc Kinh, ông Bourrée, một bản cải chính dứt khoát là nước 
Pháp không có những ý định như vậy (4). Tuy vậy, vào tháng 
Một 1882, ông Chương \ vẫn cử một tô công tác bí mật đi Huế 
và Hà Nội để thăm dò về những quan hệ Pháp — Annam. 





1 Tsongli Yamen (Hội Đồng Ngoại Giao) của chính phủ Trung Hoa, thành lập 
năm 1861, dưới sự chỉ đạo của tế tướng, lãnh đạo nền ngoại giao của Trung, 
Quốc. 


"lps/flelun hoploerg 


323 





Thế nhưng, trước thái độ càng ngày càng đáng ngờ vực 
của Triều đình Huế, thống đốc Cochinchine, Le Myre de Vilers, 
cho rằng bây giờ đã đến lúc phải phản ứng lại. Sau khi về nghỉ 
ở chính quốc và được khuyến khích bởi những gì mà ông tin 
là những ý đồ của Gambetta (chính phủ của ông này mới được 
thành lập ngày 14 tháng Mười Một), vào tháng Mười Hai 1881, 
Vilers đề nghị với Paris “cho lập cơ sở ở Hà Nội, nắm lấy sự 
cai trị thành phố và vùng ngoại ô, và trừng phạt nghiêm khắc 
bọn Cờ Đen”. Theo ý ông, hải quan có thẻ cung cấp những 
nguồn tài chính đáng kể, và sau đó người ta có thê chiếm đóng 
một phần vùng châu thổ (5). Trước mắt, ông thấy cần phải phái 
ngay một chiếc tàu hộ tống ra Tonkin và tăng gấp đôi số quân 
Pháp đóng ở Hà Nội và Hải Phòng. 

Nội các Gambetta bàn luận, nhưng Bộ trưởng Hải quân, 
trung tá hải quân Auguste thấ rằng, chuyền từ hành động ngoại 
giao sang một kiểu viễn chỉnh quân sự như vậy mà không có 
một sự nghiên cứu, chuẩn bị trước với những lực lượng rõ ràng 
là thiếu thốn, thì sẽ chỉ là đi vào một sự nguy hiểm nghiêm 
trọng (6). Vì vậy, ông ra lệnh. cắm mọi sự vận động quân đội và 
tàu bè, và báo trước sẽ có một tông chỉ huy mới. Nhưng ngày 
25 tháng Một 1882, nội các Gambetta bị đỏ, làm cho quyết 
định trên bị thu hồi. 





SỨ MỆNH RIVIERE 


Ông Bộ trưởng “mới” lại vẫn là đô đốc Jauréguiberry 
(trong nội các thứ hai của Freycinet) lại nắm lại kế hoạch viễn 
chinh. Đã từ lâu, vẫn là người theo chủ trương hành động cương. 
quyết, trong lúc nảy, ông chấp nhận kế hoạch ''vừa phải” của 
Le Myre de Vilers. Ngay từ tháng ông đã chọn người cằm 
đầu cuộc viễn chinh mà ông đề nghị là trung tá Hải quân Henri 





"lps/Nlelun hoploarg 





Rivière, người chỉ huy hải quân Sài Gòn từ 18§1. Viên sỹ quan 
này, một nhà văn quen thuộc, trong những năm 1878- I 879 đã tỏ 
ra xuất sắc trong việc đàn áp cuộc nỗi dậy của người Canaque ở 
Tân - Calédonie và đã được biêu dương khen thưởng. 

Ngay từ ngày L7 tháng Một, ông này đã nhận được những 
chỉ thị của Le Myre de Vilers. Thấy sự đe dọa của bọn Cờ Đen 
dường như trở nên nghiêm trọng hơn chung quanh trung tâm 
của Tonkin, mà Huế thì không có phản ứng gì, Vilers cho rằng 
“cần thiết phải bảo đảm cho quân đội của chúng ta khỏi một sự 
bắt ngờ nên tôi đã quyết định là phải tăng gấp đôi số quân đóng 
ở Hà Nội...”. Nhưng ông cũng xác định với Rivière: 

“Ông đã biết những quan điểm của chính phủ nước Cộng, 
hòa. Chính phủ không muốn, với bắt cứ giá nào, ở một nơi cách 
xa nước Pháp 4.000 dặm, tiền hành một cuộc chiến tranh chỉnh 
phục sẽ kéo đất nước vào những sự vụ rắc rối nghiêm trọng. 
Chúng ta phải mở rộng và củng có ảnh hưởng của chúng ta ở 
Tonkin và ở Trung Kỳ, chỉ ằng cách chính trị, hòa bình và 
hành chính: Vì vậy biện pháp mà chúng ta tiến hành hôm nay 
chủ yếu là phòng ngự. Ông chỉ được sử dụng đến vũ lực trong 
trường hợp cần thiết tuyệt đối và tôi tin cậy ở sự thận trọng 
của ông để tránh tình huống nảy, có lẽ cũng ít có khả năng 
Xây ra. 











“Ông phải kiểm soát con sông... Ông không được có một 
sự liên hệ nào trực tiếp hay gián tiếp với bọn Cờ Đen. Đối với 
chúng ta, chúng chỉ là những tên cướp, và ông phải đối xử 
với chúng như vậy, nếu thấy chúng ở trên đường của ông đi. 
Nhưng, vì chúng ta phải tỏ ra là coi trọng mạng người, nên thay 
vì xử tử chúng, ông hãy chuyển chúng vào Sài Gòn đề tôi đem 
chúng ra giam tại Côn Đảo. Trong trường hợp, ít có khả năng 
xảy ra, ông gặp những toán quân của Hoàng đề Trung Hoa, ông 
hãy cân thận, tránh đừng đề xảy ra xung đột. 


"lps/llelun hoploarg 


325 





“Cũng có thể là chỉ riêng sự có mặt của ông cũng gây ra 
một biên động nôi dậy trong dân chúng. Ông phải hết sức thận 
trọng không được tham gia vào bât cứ việc gì mà không đệ 





*Tôi trông cậy ở lòng yêu nước và sự khôn ngoan của 
ông đề không đưa Chính phủ Cộng hòa vào một con đường mà 
chính phủ không muốn đi theo. Tắt cả ý của tôi có thể tóm tắt 
trong câu này: Hãy tránh những phát súng - chúng không dùng 
được vào việc gì, ngoài việc tạo cho ông những sự rắc rồi.” (8) 

Như thế là tám năm sau thảm họa do Garnier gây ra, ông 
thống đốc Cochinchine không muốn phải chịu trách nhiệm về 
một cuộc can thiệp quân sự, đã cặn kẽ ngừa trước cho người 
phái viên của mình ra Tonkin. 

Ngày 4 tháng Ba 1882, đô đốc Jauréguiberry chấp thuận 
đề nghị của thống đốc, nhưng vẫn nhận xét là ông này còn chưa 
thật thận trọng. Ngày 13, Le Myre de Vilers thông báo quyết 
định của ông cho Hoàng để Annam, Tự Đức: 

*Thưa Bệ hạ, Người biết những tình cảm của tôi đối với 
sự uy nghiêm của Người. Ngư lôi là một con người của. 
hòa bình và từ hai năm nay, tôi đã có gắng hết mình đề bảo tồn 
đưa nước Pháp và nước Annam, những quan hệ bằng hữu mà 
tôi tin là cần thiết cho những lợi ích của hai quốc gia. Vì vậy, 
tôi xin Bệ hạ đừng nghĩ xâu về ý kiến mà lương tâm của tôi ra 
lệnh cho tôi phải trình lên Người. 








“Thưa Bệ hạ. người ta đang đưa triều đại của Người đến 
chỗ diệt vong. Luật pháp không được thi hành nữa, cướp bóc 
và rối loạn lan rộng ở khắp nơi giữa thanh thiên bạch nÌ 
Dân chúng bị bóc lột bởi những người mà bồn phận là phải 
bảo vệ họ. Các nguồn tài nguyên của đất nước bị tiêu tan, và 
sự cùng khô trở thành tình trạng chung. Ở Tonkin, những hành 





"lps/flelun hoploerg 


326 





khách Pháp có giấy thông hành chính thức cũng bị tấn công bởi 
những tên lính đánh thuê Trung Hoa. Chúng thực sự là những 
tên cướp... và những nhà cằm quyền địa phương đều bất lực 
không thê bảo vệ cho những người dân của quốc gia chúng 
tôi. Lưu Vĩnh Phúc, tên cầm đầu bọn cướp Trung Hoa đã ngăn 
cản và hãm dọa ông de Champeaux, lãnh sự Hải Phòng và ông 
Fuchs, kỹ sư trưởng hằm mỏ, không cho các ông tiếp tục đi 
đường. Chính phủ nước Cộng hòa không thể chấp nhận một 
tình trạng như vậy, và tôi lấy làm tiếc bắt buộc phải thi hành 
những biện pháp phòng ngừa đê bảo vệ sự an toàn cho những 
người dân của chúng tôi. Nhưng tôi xin được nhắc lại với Bệ 
hạ: Nước Pháp không muốn có chiến tranh, và chúng tôi sẽ chỉ 
sử dụng đến vũ khí khi nào chúng tôi bị cưỡng bức. Tóm lại, 
chúng tôi sẽ quy định hành vi của chúng tôi dựa trên hành vi 
của chính quyền Annam cai trị ở Tonkin". 

Khởi hành từ Sài Gòn ngày 25 tháng Ba với hai chiếc tàu 
và từ 3 đến 400 quân lính, Rivière đến Hải Phòng vào ngày Ï 
tháng Tư, và hôm sau thi đồ bộ lên Hà Nội - Ông đóng quân 
trên đất nhượng địa của Pháp, nơi đã có hai đại đội bộ binh 
của hải quân. Các quan cho. hỏi ngay số viện binh này đến đây 
để làm gì. Rivière tuyên bố sẵn sàng để tiến hành mọi cuộc 
thương thuyết. Ngày 4 tháng Tư, ông trình bảy với vị tổng đốc 
Hà Nội là ông Hoàng Diệu nội dung sứ mệnh của ông, và nhân 
mạnh về những ý định hòa bình của ông. Nước Pháp phái quân 
đội đến Hà Nội là đề "ở trong một hoàn cảnh tốt nhất bảo vệ 
những kiều dân và những người du hành chống bọn Cờ Đen", 
và "trong hành động này không có gì khác là tình bằng hữu và 
đúng với sự liên minh với chính phủ Annam.” (10) 





Nhưng Rivière nhận xét thấy ngay rằng, có lẽ rút kinh 
nghiệm từ sự kiện của “người tiên nhiệm Garnier”, vị tông độc 
đã tức khäc bô trí Thành Hà Nội trong thê phòng thủ, đã cho 


"Hlps/flelun hoploarg 


327 





tiến hành ngay nhiều công trình quan trọng theo hướng nảy, và 
gọi thêm các toán quân mới. Sau khi đã bày tỏ sự lo ngại của 
mình (sau này ông ta nói rằng đó là “một lời cảnh báo bằng. 
hữu”, Rivière đã sớm kết luận “tình trạng này không thể kéo 
dài” và đối với ông ta “Cái Thành đã trở thành một mối nguy 
hiểm cần phải tiêu diệt đi”. Ông cho rằng mình bị đe dọa bởi 
một đòn vũ lực, và ngày 25 tháng Tư, sau khi nhận được viện 
binh tăng, cường từ Hải Phòng lên đã cho gửi đến vị tổng đốc 
một bức tối hậu thư. Ông “đề nghị” là phải giao thành cho ông, 
sau khi đã rút hết quân đội ra khỏi thành (không mang theo vũ 
khí) và chính vị tổng đốc phải đến xin đầu hàng cũng Với sáu 
viên chức hàng đầu. Người Pháp sẽ chiếm thành, sẽ "vô hiệu 
hóa” nó, và sau đó trao trả lại cho chính quyền Annam. Rivière 
xác định: nêu đến 8 giờ sáng ngày 25, vị tổng. đốc không đến 
lãnh sự quán đích thân “giao thành”, thì cuộc tiến công thành 
sẽ được bắt đầu ngay tức khắc. 











Ông tông đốc không trả lời. Ba chiếc pháo thuyền bắt đầu 
oanh kích thành làm kho đạn nỗ tung. Rồi hai đội quân leo lên 
các lũy thành, và trong hai tiếng đồng hồ, vào cuối buổi sáng. 
ngày 25 tháng Tư, Rivière làm chủ được thành. Vị tổng đốc 
Hoàng Diệu tự sát. Người ta đã tìm thấy ông thắt cô trên một 
cây ôi gần một ngôi chùa. Quân Rivière chỉ có năm người bị 
thương (11). Những khẩu đại bác trên lũy thành bị vứt xuống 
hào. Ngay từ ngày 29, Rivière đã cho kéo cờ Annam lên thành 
và đê nghị với quan An (chữ Việt trong nguyên bản) sẽ trao trả 
lại thành vào đầu tháng Năm, với những kho tảng và đồ tiếp tế. 
“Còn cái thành đơn độc, vẫn là thuộc sở hữu của các ông, nhưng 
sẽ không còn là một vấn đẻ ngờ vực đối với chúng tôi nữa”. 

Cũng như Gariner vào năm 1873, Rivière đồ tất cả trách 
nhiệm của những gì vừa xảy ra cho thái độ ác ý và ương ngạnh 
của vị tông đốc, mặc dầu ông đã hứa với vị này là sẽ không có 


"hlps/llelun hoploarg 


328 





gì thay đổi trong sự cai trị của Annam, “vẫn tiếp tục thuộc về 
chính phủ của Hoàng đê vua xứ Annam” (12). 





Tin tức về sự chiếm thành Hà Ni 
lên một sự xúc động lớn ở. Triều đình Huế. Tự Đức tham khảo 
ý kiến các vị đại thần trong triểu, số đông đều đồng ý một sự 
cắt đứt công khai các quan hệ với Pháp và một sự đề kháng vũ 
trang ở Tonkin. Rheinart về phần mình cũng rất chê trách hành 
vi của Rivière; nhất là vì ông đang thương thuyết và sắp đạt 
được một sự thỏa thuận rất tốt, trong đó có điều khoản giải giáp 
thành Hà Nội, và một hành động chung trên sông Hồng. Ông 
đã tìm được cách giải thích cho Triều đình, đây không phải là 
một hành động có toan tính trước, và cũng lúc đó, một vị quan 
án ở địa phương Hà Nội, một người thân thích của nhà vua, 
báo cáo với vua là ông chê trách thái độ thù địch của Hoàng 
Diệu đối với Rivière. Sự trao trả lại phần lớn của ngôi thành 
vào ngày ] tháng Năm cũng góp phần làm dịu đi mọi ý nghĩ, 
đến mức mà vị quốc vương, vì cương quyết muốn giữ hòa bình 
trong thời gian còn lại của triều đại mình, đã bác bỏ không theo 
những lời khuyến cáo hiểu chiến của các quan (13). 











Không chậm trễ, chính phủ Annam cử ngay hai ph 
ra Hà Nội với sử mệnh chính thức là ra lệnh giải tán tât cả 
những nhóm tập hợp chống Rivière, và tiền hành những cuộc 
thương thuyết với ông này. Nhưng dù sao thì cũng không thẻ 
phủ nhận được việc là vì “thiều kiên nhẫn” (14), Rivière đã làm 
đảo lộn cả những kế hoạch của thống đốc Cochinchine. Cũng, 
như người ta đã thấy, ông này là người theo một chính sách 
thâm nhập từ từ, và lấn dần với sự thỏa thuận của Triều đình 
Huế. Le Myre de Vilers bực bội vì thái độ của Rivière đã gửi 
cho ông này những lời cảnh báo và cảnh giác đề phòng. Thậm 
chí, sau khi đã nghĩ cả đến việc triệu Rivière về, cuối cùng ông, 
chỉ còn cho Rivière một chỉ thị duy nhất là phải tránh mọi cuộc 


"Hlps/flelun hoploarg 


329 





xung đột và “tranh thủ thời gian”. Nhưng, những phái viên của 
nhà vua đến Hà Nội đã bác bỏ mọi đòi hỏi của Rivière như: chấp 
nhận nguyên tắc chế độ bảo hộ, nhượng cho nước Pháp thành 
phố Hà Nội và sự quản lý hải quan, đấu tranh chung chống bọn 
Cờ Đen. Huế đo lường được quy mô quá lớn của những tham 
vọng của Pháp. Các phái viên cắt đứt thương thuyết với ông ta 
(tháng Sáu), và ở Huế, các quan đại thần lại khuyến cáo việc 
vũ trang đề kháng — các quan lại cho răng chiến tranh du kích 
sẽ làm cho nước Pháp kiệt quệ về kinh tế, và trước sự bất an 
thường trực, sẽ buộc Pháp phải rời bỏ xứ này. 





Le Myre de Vilers lại nhắc cho Ri 
Ngày 17 tháng Sáu, ông viết cho Rivière: 

*Nước Pháp đang bị dấn vào những vấn đề phức tạp 
nghiêm trọng ở Ai Cập', và chúng ta bắt buộc phải có những sự 
kiềm chế lớn, để khỏi làm tăng thêm những khó khăn cho nước 
ta. Sự kiểm chế nảy không được để thoái hóa đến thành Sự yếu 
đuối đối với nước Annam. Vì vậy, phải chuẩn bị để hành động 
chống lại bọn Cờ Đen. 

“Không thể giấu giếm với ông rằng ở Pháp, người ta rất ít 
chú ý đến xứ Tonkin. Một vài nhân vật có một vài ý kiến phỏng, 
chừng về vấn đề đều có quan điểm khác và không ủng hộ chính 


re phải thận trọng. 





1 Từ 1878, một chế độ "quản lý chung” (Condominium) Anh - Pháp đã được 
áp đặt trên một nước Ai Cập bị nợ nấn rất nhiều. Vào đầu năm 1881, một 
phong trào quốc gia đã có một lực lượng rất mạnh trong nước, và một cuộc 
nổi đậy võ trang đang phát triển chống lại sự can dự của nước ngoài. Vào. 
tháng Một 1882, "đảng quốc gia” trở nên nổi trội ở Cairo. Ngày 11 tháng Sáu 
1882, một cuộc nổi dậy nghiêm trọng nổ ra ở Alexandrie. Khoảng 60 người 
Âu đã bị giết chết. Đầu tháng Bảy, đô đốc Anh cho tấn công thành phố, 
nhưng nước Pháp, sau khi đo dự đã không tham gia vào chiến dịch. Sau khi 
đổ bộ, quân Anh đã chiếm đóng Cairo, rồi cả xứ Ai cập. Chính vì Quốc hội 
không cấp cho Freycinet kinh phí cho chiến dịch Ai Cập đã làm cho ông này 
phải từ chức (29 tháng Bảy). 





"Hlps/flelun hoploarg 


330 





phủ: chỉ riêng tin tức về việc tần công Hà Nội đã suýt nữa đưa 
đến một cuộc chất vấn, nếu như phái đối lập biết rõ phải nói 
gì...” (15) 

Tuy nhiên, ngày 20 tháng Sáu, đô đốc Jauréguiberry cũng, 
tán thành đã xử lý sự cố Hà Nội một cách “mạnh mẽ và hãng 
say”, nhưng ông nói không có khả năng ng hộ về quân 
sự và tài chính cho một sự nghiệp ở Tonkin. Đang giữa cuộc 
khủng hoảng Ai Cập, ông lo ngại những biến động phức tạp, 
và trong một thời gian đứng về phía quan điểm của Le Myre 
de Vilers. Ông cũng nghĩ như Vilers, chỉ cần có một hành động 
giới hạn ở sự tuần cảnh chặt chẽ trên các con sông, sự quản lý 
hải quan là đủ để đưa Huế đến chỗ phải thỏa hiệp. 











Nhưng Rivière, cho. đến nay, chỉ mới làm vài cuộc trinh 
sát trên sông Lô (Rivière Claire), thì lại phán xét một cách 
nghiêm khắc chính phủ. Trong một bức thư gửi cho bạn đề 
ngày 11 tháng Bảy, ông viết: 

*Tất cả mọi việc được làm ở đây, là sự chiếm đóng và 
phá vỡ bức thành, đến sự nắm lấy hải quan, v.v... đều là không 
có lệnh và chỉ do sự khởi xướng của tôi. Theo tôi nghĩ, đó là 
những việc phải làm, nhưng ở Paris người ta có thể nghĩ khác, 
và ít nhất, ở Sài Gòn người ta cũng đã không nghĩ như vậy. Ông, 
thống đốc muốn thành công bằng ngoại giao chậm chạp với 
Huế. Ông ta đã ném tôi ra khỏi mạn tàu, và lên án mọi chuyện. 
Tuy đã làm thế, ông ta cũng chẳng đi đến đâu.” (16) 





Những diễn biến phức tạp đã thực sự bắt đầu. 


NHỮNG LỜI CẢNH CÁO CỦA TRƯNG HOA. 

Ngay sau khi vừa được biết tin Hà Nội bị Rivière chiếm 
đóng, Trung Hoa đã tỏ ra xúc động. Đại sứ Trung Hoa tại Paris, 
hầu tước Tseng Ki-Tseu, ngày 6 tháng Năm đã có làm một cuộc 


"lps/flelun hoploarg 


331 





vận động ở Quai d°Orsay. Ông yêu cầu sự rút quân Pháp khỏi 
Tonkin, cũng như “chính phủ Pháp đã làm vào năm 1873 một 
cách trung thực và tự động, khi một sỹ quan trẻ và dũng cảm, vì 
bị thúc đây bởi sự sốt sắng quá mức, cũng đã chiếm thành phố 
này, trong thời hòa bình và không được phép” (17). Ngày 31 
tháng Năm, Freycinet trả lời ông Tseng là nước Pháp ở Tonkin 
chỉ tìm cách bảo đảm sự thực thi hiệp ước 1874, và vụ việc này 
chỉ có liên quan đến hai chính phủ Pháp và Annam. Ông Tseng, 
lại đáp lại răng Trung Hoa có quyên quan tâm đến vấn đề này, 
vì những lợi ích của Trung Hoa ở Tonkin là rất lớn. 

Chỉ ít ngày sau khi Thành Hà Nội bị hạ, vào ngày 12 
tháng Năm, chính phủ Bắc Kinh (cơ quan Tsongli Yamen) đã 
chỉ thị cho các tổng đốc của những tỉnh biên giới phải có những 
biện pháp. ,phòng thủ. Nhiều gợi ý của nhiều nhân vật khác 
nhau đã dồn dập tấn công vào chính phủ: một số thì bảo vệ 
ý kiến phải tiên hành một cuộc chiến đấu cương quyết chống 
Pháp, một số khác thì khuyến cáo nên thận trọng, lập luận là 
chắc chắn nước Pháp sẽ tránh một cuộc chiến tranh với Trung 
Hoa. Nhưng nhiều tông đốc thì chủ trương phái quân đội sang 
Tonkin, lấy cớ đề đấu tranh chống bọn cướp. Ngày 30 tháng 
Năm, Bắc Kinh ra lệnh cho những toán quân đội có mặt ở phía 
bắc Tonkin phải củng cố các vị trí đóng quân, và thậm chí tiến 
về Hà Nội, nêu có những tình huồng bắt buộc. 










Ngay từ ngày 30 tháng Sáu, vị tổng đốc Vân Nam tuyên 
bố là quân của ông sẽ tiền vào xứ Annam đề truy đuôi bọn 
Cờ Đen, với sự thỏa thuận của Triều đình Huế. Đến tháng Tám, 
đoàn quân tiên phong này xuôi dòng sông Hồng và sông Lô 
đến đóng ở gần Tuyên Quang và Sơn Tây. Đồng thời, nhiều 
lực lượng khác, từ Quảng Tây tới, đến chiếm đóng toàn bộ tỉnh 
Lạng Sơn, xuống đóng quân ở Bắc Ninh, và tiền đến tận vùng. 
ngoại ô, phía Bắc Hà Nội. Cũng vẫn trong tháng Tám, Tsongli 





"hlps/flelun hoploarg 


332 





'Yamen báo tin cho ông Bouverée, đại sứ Pháp ở Bắc Kinh là 


iên 


và 


Trung Hoa bắt buộc phải “tăng cường đội quân bảo vi 
giới”. Bourrée xét thấy thái độ của Trung Hoa là hòa gị 
báo về Paris ( 18). 

Được báo tin về sự có mặt của các lực lượng Trung Hoa 
ở phía bắc sông Hồng, ngày 27 tháng | Bảy, Le Myre de Vilers 
viết thư cho Rivière. Ông không muốn có sự cắt đứt, nhưng 
cũng nhận xét: 





“Cũng như tắt cả các chính phủ yếu đuối, Triều đình Huế 
đi từ thái cực này sang thái cực khác, từ một sự thất vọng sâu 
sắc Sang một sự tin tưởng không bờ bến. Ngày hôm qua họ còn 
sẵn sảng chấp nhận mọi hy sinh, hôm nay, với sự có mặt của 
quân đội Trung Hoa ở biên giới, họ trở thành ương ngạnh...'. 

“Không nhượng bộ, vì bắt cứ một nhượng bộ nào đối 
với họ cũng là một dấu hiệu của sự yếu kém, nhưng cũng phải 
tránh không đi đến một cuộc đỗ vỡ hay một cuộc chiến đấu 
công khai. Hơn „ ông tư lệnh thân mến của tôi, bởi sự cao 
cả trong tỉnh thần, sự thận trọng trong bản tính, SỰ đúng mức 
trong những ý kiến, ông là người có thể theo đuôi cái chính 
sách vừa hòa bình vừa cương quyết này. ,Băng cách ,không từ 
bỏ những ưu điềm đó, ông có thể chắc chắn đi đến thắng lợi và 
bảo đảm cho nước Pháp có được sự ảnh hưởng và chính quyền 
mà nước Pháp quyết tâm đạt được ở Tonkin."(19) 





1 Rivièi 





không bằng lòng. Ngày 29 tháng Tám, ông viết thư cho một người 


bạn: "Sau ngày chiếm thành Hà Nội, chỉ cấn thêm một chút cương quyết 
nữa là người ta đã có thể đạt được của Huế những gì mà người ta muốn... 
Ông thống đốc, không nhận được tin tức gì của Bộ, không biết người ta nghĩ 
gì ở đó, đã chọn một chính sách lần khân và hòa giải. Trong khi đó, người 
Annam đã định thần lại sau sự sợ hãi. Họ đã yêu cấu sự ủng hộ của Trung, 
Hoa, và được nước nảy đã gần như hứa với họ. Và họ vừa phản ứng lại hầu 


như tất cả những đòi hỏi của ông thống đố. 





"lps/flelun hoploarg 


333 





Ngày 31 tháng Tám ở Huế, và ngày § tháng Chín ở Hà 
Nội, nhiều vị đại quan đã lưu ý người Pháp về sự có mặt về 
quân sự của Trung Hoa, và khuyến cáo tránh hết mọi sự diễn 
biến phức tạp (20). Ngày 29 tháng Bảy, Tự Đức đã thông tin 
cho Kinh về những gì đang xảy ra, kết quả là có một sự 
trao đôi các công hàm giữa Annam và Trung Hoa. 





Thế nhưng lúc đó Paris đang chìm ngập trong cuộc khủng. 
hoảng Ai Cập và Tonkin chỉ là một chuyện thứ yếu. Le Myre 
đe Vilers hoàn toàn không nhận được một chỉ thị nào. Nội các 
Ereycinet từ chức vào ngảy 29 tháng Bảy, nội các kế nhiệm của 
Duelerc, do dự trước mọi sự dấn thân vảo Tonkin, e ngại một 
cuộc xung đột công khai với Trung Hoa, trong khi những sự 
việc ở Ai Cập thì đáng lo ngại hơn rất nhiều. Ông bác bỏ mọi 
hành động quân sự, chỉ thị cho Sài Gòn và Hà Nội phải giữ 
vững những mối liên hệ thân thiện với các quan Annam. Đồng 
thời, Paris giao trách nhiệm cho Bourrée phải thông tin cho. 
chính phủ. biết về những chuyên động của các toán quân Trung 
Hoa, và tìm hiểu xem có phải là do lệnh của cấp trên mà các lực 
lượng Trung Hoa đã tiền đến tận ngoại ô Hà Nội hay không. 
Ngày 17 tháng Mười, Bourrée đã nộp một bản công hàm theo. 
hướng này thì ngày 18 nhận được phúc đáp đó là quân đội của 
Vân Nam, chứ không phải là quân đội của Triều đình Trung 
Hoa. Quân đội này sẽ không tiến lên nữa, nhưng cũng không 
rút đi. Thực sự một cuộc thử sức đang được hình thành (21). 

Đô đốc Jauréguiberry, vẫn ở lại làm Bộ trưởng Hải quân 
trong nội các mới. vẫn nằn nỉ đỏi một sự tăng cường hữu hiệu 
cho đoàn quân viên chỉnh của Rivière. Ngày 21 tháng Mười, 
ông đề nghị một ngân sách quan trọng cho Tonkin. Nhưng 
Le Myre de Vilers phản đối sự cứng rắn này. Ông bị “gọi về" 
vào ngày 7 tháng Mười Một, và được thay thế bởi một đại 





"hlps/flelun hoploarg 


334 





biểu trẻ của Constantine, ông Ch.Thomson', một tay chân của 
Gambetta, có khí chất “năng động” hơn. 

Ở Paris, tổng thống Cộng hòa lules Gréry buộc 
đJauréguiberry phải giảm bớt những đòi hỏi của ông ta. Tuy vậy, 
vào cuối tháng Mười Hai, Jauréguiberry cũng đạt được việc 
chính phủ cho gửi ngay tức khắc 700 người sang cho Rivière 
để ông này có thể đối đầu được với mọi sự bất trắc. Toán quân 
này rời Toulon vào ngày 29 tháng Mười Hai. 

Ở Huế, thất bại của sự có gắng tác động đến Paris bằng 
việc cử sang đó một sứ bộ đã làm cho phái không nhân nhượng 
thắng thế, và khi phúc đáp yêu cầu của phó vương Quảng Đông 
giải trình về sự tranh chấp giữa Pháp và Annam, Huế đã quay 
hướng thêm về Bắc Kinh. 

Sự cứng rắn lại dần dần gia tăng và thê hiện rất rõ trong 
thái độ của Trung Hoa đã làm cho Bourrée lo ngại (có lễ ông 
này đã chịu ảnh hưởng của Le Myre de Vilers và Yiybnkh 
Ông ta đã tăng cường những cuộc tiếp xúc với các phần tử “ 
hòa” trong chính phủ Trung Hoa. ở hàng đầu là ông Lý 
Hồng Chương. Bourrée, e sợ một trận “tuyết lở” của các lực 
lượng Trung Hoa xuống Tonkin, đã soạn thảo một giải pháp 
thỏa hiệp và vận động được Lý Hồng Chương chấp nhận. Ngày 
20 tháng Mười Hai, từ Thượng Hải, ông báo tin cho Paris biết 
lệp định” này: Đê đôi lại sự rút các lực lượng Trung 
Hoa ra khỏi lãnh thổ Tonkin, nước Pháp sẽ trao cho. Bắc Kinh 
một bản tuyên bồ trong đó nói dứt khoát là “Pháp không theo 
đuổi ở xứ này bất cứ một ý định chinh phục hay một mưu toan 
nảo chống lại chủ quyền lãnh thổ của vua Annam. Nước Pháp 
chỉ tìm kiếm việc mở một đường sông lên Vân Nam”. Lào 








1 §inh năm 1848, ở Oran, Thomson đã được bầu làm đại biểu của Constantine 
vào năm 1877. 


"hlps/flelun hoploarg 


335 





Cai có thể là một địa điểm đề tổ chức hải quan Trung Hoa. Để 
thanh lọc Tonkin khỏi những băng bất lương và tạo cho đất 
nước một nền cai trị chính thức, hai chính phủ sẽ: 

“Thỏa thuận vạch một đường phân chia được sự chấp 
thuận chung, trong một vùng ở giữa sông. Hồng, tại Lào Cai và 
biên giới của Trung Hoa ra đến tận biển. Những. vùng lãnh thổ 
ởvề phía bắc của đường này sẽ được đặt dưới quyền kiểm soát 
của Trung Hoa, trong khi những vùng trải rộng về phía nam sẽ 
được đặt dưới quyền của Pháp. 

*Nước Trung Hoa và nước Pháp cùng cam kết với nhau 
là sẽ giữ nguyên hiện trạng (statu quo) đã thỏa thuận và nếu 
cần sẽ bảo vệ sự toàn vẹn của Tonkin trong những giới hạn hiện 
nay chống lại mọi mưu toan của bên ngoài có tính chất xâm 
phạm vào đó” (22). 

Bourrée, rất bằng lòng, điện cho Paris: 

"Chiến tranh với Trung Hoa trước đây có vẻ không tránh 
được. Tôi tin rằng điều nguy hiểm này đã được gạt ra. Trung 
Hoa đồng ý rút quân đội của họ ra khỏi Tonkin. Lệnh đã được 
gửi đi bằng văn thư hỏa tốc." (23) 

Nhưng ở Huế, triều đình không biết một tí gì về những 
cuộc mặc cả giữa Pháp và Trung Quốc. Lý Hồng Chương 
muốn tham khảo ý kiến của Triều đình Hué, yêu cầu cử những 
phái viên sang Quảng Đông đề cho biết ý kiến. Huế nhận được 
thông trí vào ngày 16 tháng Một 1883. Tự Đức chỉ định ông 
Phạm Thận Duật, Bộ trưởng Tư Pháp và ông Nguyễn Thuật 
làm phái viên và ngày 26 Tự Đức lại gửi cho Bắc Kinh hai bản 
“thỉnh cầu” mật. 

Trong một bức thư đề ngày 16 tháng Một viết cho vị tông 
đốc Trung Hoa ở Quảng Đông, lần đầu tiên Tự Đức gửi đi toàn 


"hlps/flelun hoploerg 


336 





bộ các văn bản về những hiệp ước Pháp - Annam tháng Ba và 
tháng Tám 1874 và phác họa lại diễn tiền của những quan hệ 
giữa Pháp và Annam từ thời điểm đó. Trong bản “thỉnh cầu" 
ngày 26, ông kêu gọi sự hỗ trợ của Trung Quốc (24). Tự Đức 
yêu cầu chính phủ Trung Hoa, hãy bằng một sự có gắng không. 
mệt mỏi, tìm những phương cách thích hợp để giúp chính phủ 
Annam trong cuộc đấu tranh chống Pháp một cách có hiệu quả 
hơn, kêu gọi dư luận thế giới đề yêu cầu một sự trọng tài của 
các cường quốc. Vua Tự Đức giải thích, cuộc xâm lãng của 
phương Tây là tôi tệ nhất mà xứ này phải chịu đựng từ xưa đến 
nay, và dân tộc Annam, quá hòa không đủ sức để chống 
lại được với những mưu đồ tắn công của Pháp. Trung Hoa có 
nhiều phương tiện hơn, có thẻ tác động vả như vậy sẽ xứng 
đáng với danh hiệu là cường quốc anh cả ở châu Á. 











Nước Annam đứng trước trường hợp phải chọn giữa hai 
con đường sau: làm chiến tranh có nghĩa là phải chịu nhiều 
thương vong, nhiều thiệt hại và nhiều đau khô; ký kết hòa bình 
thì sẽ chí càng kích thích thêm lòng tham vô đáy của Pháp. Vì 
vậy đức vua cho. rằng không có phương cách nào khác là phải 
đề nghị sự giúp đỡ của Trung Hoa để thắng được Pháp mà 
không phải dùng đến vũ khí. Trung Hoa có thê làm giảm nhẹ 
gánh nặng cho Annam trước mắt, và có những biện pháp sau 
này để bảo đảm tương lai. Tự Đức nói muốn tiến hành việc 
phục hưng Annam, đề nghị Trung Hoa thuê mướn và gửi sang 
cho những nhà kỹ thuật ngoại quốc (trong số đó có người Mỹ), 
những huấn luyện viên quân sự và cả những trang thiệt bị dân 
sự, đảo tạo người Annam trong mọi bộ môn, và nếu cần thì gửi 
họ đi học ở nước ngoài (25). 








Sứ bộ Annam đến Thiên Tân vào ngày 17 tháng Ba và đã 
bị thất vọng ngay. 


"lps/Nlelun hoploarg 


337 





Tsongli Yamen trách Tự Đức là đã hoàn toản coi thường 
không kêu gọi sự giúp đỡ của Trung Hoa, và đi ký kết bản 
hiệp ước 1874, làm cho người ta ngờ vực những quyền về chủ 
quyền của Trung Hoa trên nước Annam. Họ nhấn mạnh, việc 
ký kết bản hiệp ước 1874 này làm cho việc giúp đỡ của Trung 
Hoa trở nên rất khó khăn. Họ lẩn tránh mọi lập trường cứng 
rắn và né tránh mọi hứa hẹn. Dần dẫn Huế cũng nhận thức thầy 
sự bất lực của Trung Hoa không thể giúp gì được minh. Trong 
thực tế, Trung Hoa chỉ muôn tìm kiếm một sự thỏa thuận với 
Pháp, và hy vọng sẽ cùng với Pháp chia sẻ xứ Tonkin. Sứ bộ 
Annam đã phải trở về nước với hai bàn tay không. 


NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA JULES FERRY 


Những bản báo cáo chỉ tiết của Bourrée về tới Paris vào 
ngày 3l tháng Một 18§3. Người ta lại đang đi vào một cuộc 
khủng hoảng nội các mới, thành thử việc xem xét bản dự thảo. 
hiệp định phải gác lại. Nhưng, những lời đồn đại đã lan rộng 
ra ở Paris là chính phủ đã bí mật thương lượng với Trung Hoa 
để chia sẻ xứ Tonkin; Nước Trung Hoa sẽ lấy hết tả ngạn sông 
Hồng, và chỉ còn để lại cho Pháp phần hữu ngạn (điều này 
là sai). Thế là cuộc luận chiến bốc lửa lên ngay và được tất 
cả những người về phe phái của Dupuis và Millot vun vào. 
Đã có những lợi ích hùng mạnh được hình thành để tới lập 
cơ sở ở Tonkin. Thế mà cái người ta trách Bourrée nhất là đã 
từ bỏ vùng “Tonkin hằm mỏ”, vùng Tonkin của than và vàng 
(“những cục vàng thiên nhiên to tướng” mà Dupuis đã nói đến 
trước đây), chỉ còn đê lại cho nước Pháp vùng “Tonkin gạo” 
vừa nghèo vừa quá đông dân. 

Cuộc khủng hoảng nội các đã được giải tỏa, và ngày 2l 
tháng Hai 1883, Iules Ferry lại trở lại làm thủ tướng. Ông ta là 


"lps/flelun hoploarg 


338 








tình chủ trương sự bảnh trướng thuộc địa và 
là người bảo vệ cho chính sách cứng rắn đối với nước Annam 
và xứ Tonkin. Ngay tức khắc, người ta cho biết là ông Bourrée 
không bao giờ được phép mở những cuộc thương thuyết với 
Trung Hoa về xứ Tonkin (26). Trong bất cứ trường hợp nào, 
cả Ferry và Bộ trưởng ngoại giao Challamel ~ Lacour của ông. 
cũng không đồng ý chấp nhận dù dưới hình thức nào đi nữa, 
một sự xâm nhập của Trung Hoa vào Tonkin. Không thể có 
vấn đề là công nhận cho Trung Hoa có một "*vùng kiểm soát”. 
Việc thiết lập một cơ sở hải quan ở Lào Cai, một sự “tham gia” 
chính thức của Trung Hoa vào việc đấu tranh chống cướp bóc, 
và sự tạo lập một **vùng trung lập” là xét thấy không thể chấp 
nhận được. Người ta lập tức thông báo cho Bắc Kinh biết, và 
ngày 5 tháng Ba, Bourrée bị lên án và cách chức!. 





Sức ép để có một hành động cương quyết ở Tonkin tức 
khắc tăng lên. Thống đốc mới của Cochinchine, Thomson, đến 
Sài Gòn vào ngày 12 tháng Một. Ngày 21 tháng Ba ông ta cũng. 
đòi hỏi có viện binh tăng cường... và xin phép chiếm lấy Huế 
(7). 

Về phần mình, Rivière, ngày 24 tháng Một, cũng đã nhận 
được 750 người tăng cường mả đô đốc Jauréguiberry gửi sang 
cho ông. Có tin đồn một công ty Anh - Hoa "China Merchant's 
Navigation Company" đã điều đình với Triều đình Huế đẻ 
được nhượng một via than ở trên vịnh Hạ Long?, Riviẻre bẻn 
nhận được lệnh phải tức khắc chiếm lấy Hòn Gai. Ngày 12 
tháng Ba, ông ta đã làm việc này không khó khăn gì (28). Rồi 





1 Bourrée giải thích sự triệu hối ông là do sức ép của những người đã có 
những lợi ích tài chính tại Bắc Kỷ. 

2 Theo Thureau, thì Le Myre đe Vilers được biết những kết quả khảo sát của 
kỹ sư mỏ Fuchs đã thử điều đình với Huế một hiệp ước nhượng cho nước 
Pháp vùng Hòn Gai. 


"lps/flelun hoploarg 


339 





mở rộ ng chiến dịch, và để khỏi bị phong tỏa, ngày 27 tháng Ba, 
đã chiêm luôn cả Nam Định, ở gần những làng Thiên chúa giáo 
chính trong vùng châu thô (29). 





Ông ta lại phải cấp tốc trở về Hà Nội. Được Hoàng Kế 
Viêm khuyến khích, quân Cờ Đen đã tiến đến gần trung tâm 
Tonkin, và ngày 26, 27 tháng Ba đã tấn công các vùng ngoại 
ô. Chúng đã bị đây lui, nhưng Rivière cũng đã về đến Hà Nội 
vào ngày 2 tháng Tư. Một thời gian yên tĩnh trở lại. Nhưng, có 
một điều rất có ý nghĩa là Rheinart, bị hãm dọa, đã rời bỏ Huế 
cùng với nhân sự và những tài liệu lưu trữ, trở về đến Sài Gòn 
vào ngày 6 tháng Tư. 

Cương quyết muốn làm tan biến mọi sự lập lờ, nước đôi, 
bây giờ Jules Ferry ra tay. Ngay từ ngày 10 tháng Mười Hai 
1882, Bộ trưởng Hải quân Jauréguiberry đã báo cho Hạ viện 
biết ý định của ông ta trình lên một dự luật "có mục đích khẳng 
định và tô chức sự bảo hộ của chúng ta lên Tonkin." (30) 

Ngày 26 tháng Tư 1883, trong khi dùng điện tín cho phép 
Rivière chiếm lấy Sơn Tây và Bắc Ninh, chính phủ của Ferry 
trình lên Quốc Hội một bản dự thảo luật đề nghị một ngân 
sách 5.300.000 phrăng đê tăng cường các lực lượng quân sự 
của Pháp ở Tonkin. Dự luật này được xem xét bởi một ủy ban 
đã chỉ định vào chức chủ tịch Paul Bert, một cựu bộ trưởng 
giáo dục của Gambetta và một báo cáo viên là Jean Blancsubé, 
một đại biểu của Cochinchine. Ủy ban nhất trí tán thành bản 
dự luật và có bổ sung một điêu khoản xác định sự cai trị ở cấp 
cao xứ Tonkin sẽ được ủy nhiệm cho một tổng tủy viên dân sự 
(commissaire général civil) có trách nhiệm tô chức chế độ bảo 
hộ. Bản báo cáo do Blancsubé trình bày ngày 10 tháng Năm 
quy định mục tiêu phải đạt tới. Theo vị đại biểu này khẳng 
định, xử Tonkin đã bị nhà Nguyễn áp bức từ tám mươi năm 
nay, thì: 





"lps/Nlelun hoploarg 


340 








ân chúng Tonkin than thở mong được giải thoát. Chúng, 
ta sẽ đên với họ không phải như kẻ thù mà như những người 
đi giải phóng. Chúng ta không ở giữa một dân tộc thù địch, mà 
giữa một dân tộc yêu mền chúng ta và đang chờ đợi chúng ta... 

“Mối quan tâm của chúng ta chính là bảo đảm cho chúng, 
ta trong xứ nảy một vai trò quan trọng. Những người dân 
Tonkin cũng sẽ được lợi trong việc đó. Họ cũng muốn thế và 
kêu gọi chúng ta. Các quốc gia văn minh, và nền thương mại 
của toàn thế giới cũng sẽ không bị mắt mát gì. Chúng ta sẽ trả 
lại cho nhân loại những sự phong phú bị mất đi. Chúng ta sẽ 
mở ra một con đường ngắn và đi lại dễ đảng vào nội địa Trung 
Hoa. Chúng ta sẽ trả lại sự tự do và nên độc lập cho một dân 
tộc đang bị đau khô dưới sự áp bức. 

“Ở đây, lợi ích của chúng ta cùng đi thuận chiều với bồn 
phận của chúng ta.” (31) 

Ngày 15 tháng Năm, dự luật được đưa ra thảo luận. 
Delafosse (đại biểu phái hữu) khai hỏa, đòi hỏi giải thích về 
“hiệp định Bourrée”. Georges Périn tiếp lời, nêu lại luận 
của Philastre: Theo ông ta, những lợi ích của một sự chiêm 
đóng Tonkin là rất mơ hồ. Sông Hồng không thẻ đi lại được. 
Khí hậu ở xứ này rất độc, cho nên phải rút quân về đóng ở Hải 
Phòng thôi. Bộ trưởng Ngoại giao Challamel-Lecour đáp lại, 
nhấn mạnh vào sự bức thiết phải lập cơ sở ở Tonkin một cách 
bền vững và vĩnh viễn. Sự trình bày những lý do của dự luật 
là rất rõ: 








ặc biệt đối với xứ Tonkin, chính phủ tin rằng chúng ta 
cần thiết phải đóng chốt ở đó với một danh nghĩa quyết định đề 
làm cho trật tự và yên bình ngự trị tại đó, và chỉ chúng ta mới 
có thể bảo đảm được sự phát triển thương mại và công nghiệp 
của vùng này. Bây giờ đã đến lúc phải tạo cho dự luật này một 


"Hlps/flelun hoploarg 


341 





hình thức chuẩn xác và xin các vị cấp cho những phương tiện 
cần thiết để bảo đảm sự thực thi nó.” 

Và trong quá trình thảo. luận ông Bộ trưởng còn nói rõ 
hơn nữa: "Điều mà chúng ta muốn là sự bảo hộ hiệu quả và 
không thê chôi cãi trên toàn cõi Annam và đặc biệt ở Tonkin. 

Thế nhưng, vì Huế đã cực lực phản đối, danh từ “bảo. hộ” 
đã không thê được đưa vào trong bản hiệp ước 1874. Trong 
thời kỳ hòa bình, bây giờ nước Cộng hòa Pháp lại dùng hình 
thức lập pháp, đơn phương tuyên bồ sẽ áp đặt chế độ bảo hộ 
nảy cho một quốc gia “đông minh và băng hữu”. 

Dự luật đã được Hạ viện thông qua ngày 1Š tháng Năm 
với 355 phiếu thuận, 77 phiếu chống và chuyên lên Thượng 
viện. Ở điều 2, có câu: 


*Nến cai trị ở cấp cao sẽ được ủy nhiệm cho một Tông 
Ủy viên dân sự của nước Cộng hòa, chịu trách nhiệm tổ chức 
chế độ Bảo hộ”. 

Đến lượt Thượng viện cũng bỏ. phiếu thuận (209/4). nhưng 
vì một lý do hành chính đã bác bỏ. điều 2. Văn bản được trả lại 
cho Hạ viện sẽ thảo luận vào ngày 24 hính trong buôi thảo. 
luận này đột nhiên người ta được tin ái chết của Rivière. 








RIVIÈRE BỊ CHẠT ĐÀU 


Sự kiện này đã gây nên một sự xúc động sâu sắc. Một 
chương trình nghị sự được chuẩn bị, và trong một sự hãm hở 
thực sự của cả nước, Hạ viện đã nhất trí với tất cả 507 phiếu 
bằu, cấp 5.500.000 phrăng đòi hỏi cho Tonkin, và thông qua 
đạo luật về chế độ bảo hộ cho xứ nảy (31). 

Đúng lả tình hình ở Tonkin đã trở nên nghiêm trọng một 
cách bỉ thảm. Đầu tháng Năm, quân Cờ Đen lại tiếp tục tấn 


"hlps/flelun hoploerg 


342 





công. Ngày 8 tháng Năm, chúng nỗ súng vào nhượng địa Pháp 
ở Hải Phòng, và càng ngày càng đe dọa Hà Nội. Có những tên 
cướp đã xâm nhập cả vào trong thành phố và gây nên những 
đám cháy. Sự báo động là thường trực, Rivière nhận được lệnh 
chính thức phải chiế lấy Sơn Tây, Ninh Bình và Bắc Ninh, 
ông ra khỏi thành phô vào ngày 19 tháng Năm, mà không được 
bảo vệ đầy đủ. Ông rơi Vào. một ổ phục kích trên đường đi phủ 
Hoài, bị bắt và bị chặt đầu gần Cầu Giấy, ngay ở chỗ Garnier 
đã ngã xuống vào năm 1873 (32). 





Hà Nội bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Quân Cờ Đen 
đã gần kể ngay đó. Yêu cầu tiếp viện nhanh chóng đã được 
gửi vào Sài Gòn. Được phong từ ngày 30 tháng Năm làm tư 
lệnh cao cấp của đội quân viễn chỉnh, tướng Bouet, lúc đó 
đang chỉ huy các lực lượng của Cochinchine, đến Hải Phòng 
vào ngày 7 tháng Sáu. Ông đặt ngay Hải Phòng vào tình trạng 
phòng thủ, và ngày 16, ông tiến lên Hà Nội với 500 quân lấy 
ở Cochinchine đi. Viện vào hiệp ước 1874, chính phủ Pháp 
tuyên bố phải can thiệp đẻ “giữ vững trật tự ở Tonkin” và xúc 
tiến việc xuất phát của các lực lượng tăng cường mới: 700 lính 
bộ binh của hải quân và ba đội trọng pháo của hải quân xuống 
đầu tàu ở Toulon, có bố sung hai đại đội bộ binh hải quân của 
Tân ~ Calédonie. 





TÔ CHỨC CHẺ ĐỘ BẢO HỘ 


Đạo luật ngày 25 tháng Năm định ra một sự chỉ huy tay 
ba: một Tổng Ủy viên dân sự, một tư lệnh cao cấp quân đội trên 
bộ, và một đô đốc chỉ huy các lực lượng hải quân. Đạo sắc lệnh 
ngày 7 tháng Sáu trao nhiệm vụ lãnh đạo hải quân cho phó đô 
đốc A.Courbet, các chiến dịch ở trên bộ cho tướng Bouet, và 


"lps/flelun hoploarg 


343 





việc coi sóc đường hướng chính trị cho bác sỹ Jules Harmand, 
tổng lãnh sự Pháp ở Bangkok' (33). 

Những chỉ thị ra ngày 8 tháng Sáu đặt vị trí của Tổng 
Ủy viên dân sự trên tướng Bouet vả đô đốc Courbet, các ông 
này sẽ: “đại diện cho tư tưởng của chính phủ bên cạnh quyền 
lực quân sự. Ông được giao nhiệm vụ ngăn cản không cho các 
hoạt động quân sự đi trật hướng và mở rộng ra ngoài vòng tròn 
do những chỉ thị này vạch ra... Ông phải sử dụng tất cả các 
phương tiện mà ông có thể có, để đề phòng sự can thiệp của 
Trung Hoa, đê lôi kéo chính phủ Annam trở lại với chúng ta, 
bẻ gãy mọi liên hệ bí mật đang tồn tại giữa Huế và Bắc Kinh, 
và để nếu có cơ hội, kéo bọn Cờ Đen về phục vụ cho Annam. 

"Ông ta được giao nhiệm vụ tô chức, trong những giới 
hạn đã được định ra, sự bảo hộ của chúng ta lên xứ Tonkin. Sự 
bảo hộ này trước tiên hãy chỉ hạn chế trong những biện pháp 
cần thiết để bảo đảm sự hoạt động đều đặn trong đời sống, xã 
hội ở những vùng c| đóng, và đê thu cho chúng ta các loại 
thuế má. Cuối cùng, khi thời điểm thuận lợi xuất hiện, ông 
ta sẽ phải tiến hành những cuộc thương thuyết để hợp thức 
hóa những quan hệ mới giữa Pháp và Annam do việc chúng 
ta thành lập cơ sở vĩnh viễn ở Tonkin tạo nên, hoặc bằng cách 
đưa những điều sửa đổi vào trong hiệp ước 1874, hoặc thậm 
chí bằng một hiệp định mới. 











Cái phần duy nhất của xứ Tonkin mả chúng ta chủ 
trương chiếm đóng là đồng bằng sông Cái. Chúng ta không 


1 Bắc sỹ Jules Harmand, 37 tuổi, từng là một bạn chiến đấu chính của Garnier 
vào năm 1873. Trước đó ông là bác sỹ phụ tá trong hải quản ở Cochinchine 
(1866-1868). Bác sỹ y khoa vào năm 1875, tử đó ông đã tích cực đi khảo sát 
xứ Cao Miễn và Lào. Ông là lãnh sự của Pháp ở Bangkok từ tháng Mười 
năm 1881. 





"Hlps/Ölelun hoploarg 


344 





định vượt qua Bắc Ninh và Hưng Hóa... tuy nhiên, không kể 
đến những địa điểm ở bờ biển mà nếu thấy cần thiết phải chiếm 
đóng...” (34) 

Cuối cùng Harmand được “trao những quyền cần thiết 
để có thể thương thuyết với chính phủ Annam” thay cho. thống 
đốc Cochinchine, từ nay công việc của ông này chỉ còn hạn chế 
trong sự cai trị thuộc địa và quan hệ với xứ Cao Miên. Nhân dịp 
này, thấy Rheinart đã rời khỏi Huế, Thomson quyết định đóng 
cửa lãnh sự quán Annam ở Sài Gòn. 





Trong khi tướng Bouet hoàn thành việc phòng thủ Hà 
Nội, Hải Phòng và Nam Định thì đô đốc Courbet đến, cùng với 
một phần hạm đội của ông, gồm 25 tàu. Bây giờ người Pháp có 
ở Tonkin khoảng 3.000 quân lính. 





Vấn đề từ nay trở đi là phải biết dồn sự nỗ lực vào việc 
Ngay từ ngày 10 tháng Bảy, tướng Bouet tung ra một trận chiên 
để phong tỏa Nam Định. Ông do dự không hành động tiếp theo 
hướng Sơn Tây, như đề nghị của Harmand. 

Từ 1880 Rheinart đã khăng định cái nút thắt của vấn đề 
Tonkin là ở Huế chứ không phải ở Hà Nội. Theo ông ta tác 
động chính phải là vào trung tâm. Được lặp đi lặp lại và ủng hộ 
bởi Thomson, Harmand, Courbet và Tricou (đại sứ Pháp ở Bắc 
Kinh), những kiến nghị phải can thiệp vào Huế cuối cùng cũng 
đã ảnh hưởng đến Paris. Ở đó Leroy-Beaulieu, một trong những, 
người khởi xướng lớn nhất chủ trương bành trướng thuộc địa, 
cũng nhắn mạnh về hướng này. Sau khi đã thảo luận ở nội các, 
chính phủ Ferry quyết định. Bộ trưởng Hải quân Ch.Brun ngày 
19 tháng Bảy trả lời cho Harmand: “Tôi cho phép một hành 
động ở Thuận An, dưới sự chỉ huy của đô đốc Courbet, với điều 
kiện là ông này phải chắc rằng chiến dịch này thắng lợi” (35). 





"hlps/flelun hoploarg 


345 





Ở Sài Gòn và Hà Nội cũng đúng ngày hôm đó (19 tháng 
Bảy) người ta biết tin về cái chết của Vua Tự Đức ở Huế xảy ra 
vào ngày 17. Thời điểm thuận lợi đề hành động một cách mạnh 
mẽ chống lại nước Annam đã đến rồi hay sao? 


CẢI CHẾT CỦA TỰ ĐỨC 


Sau 36 năm ở ngôi, Vua Tự Đức, mới ở tuổi 55 đã tắt nghỉ 
vào ngày 17 tháng Bảy. 

Tuy có nhiều vợ nhưng không có con, Tự Đức đã lần lượt 
nhận làm con nuôi ba trong số những người cháu của ông, là 
con trai của hai trong só những người anh em của ông: người 
nhiều tuổi nhất là Ưng Chân (hay Dục Đức) sinh năm 1851 
thông minh nhưng trác táng, rồi Ưng Cơ hay Mệ Triều, Hoàng 
tử Chánh Mông, và cuối cùng Ưng Đăng hay Mệ Miên, Hoàng, 
tử Dưỡng Thiện, anh em cùng cha khác mẹ với Mệ Miên!. 





Hai ngày trước khi hết, Tự Đức đã triệu p Nguyễn Văn 
Tường, cố vấn thân thiết của ông, cùng Trần Tiễn Thành và 
Tôn Thất Thuyết, những thượng thư trong triều đình và tuyên 
bố với họ là ông chỉ định Hoàng tử Dục Đức, người anh cả 
trong các cháu của ông sẽ là người kế vị ông, và ông chỉ định 
cả ba ông làm phụ chính cho vị quốc vương mới. Ông đưa cho 
họ hai tờ di chiếu, một tờ chính thức đề bố cáo với nhân dân, 
và một tờ riêng, dành cho Dục Đức. Ngay hôm sau nhà vua 
mắt, Dục Đức được đưa lên ngôi: “Để bảo đảm sự tôn trọng 
những quyền hành của ông, ông đã cho 14 cận thần của ông 
tháp tùng theo, hai người trong số đó là người Thiên chúa giáo. 
Hai ngày sau, bản di chiếu được tuyên đọc trước Triều đình. 


1 “Dục Đức, Chánh Mông và Dưỡng Thiện là tên của những dinh thự, nơi các 
hoàng tử được dạy dỗ. Khi các hoàng tử chưa lên ngôi, người ta dùng tên 
những dinh thự đó để chỉ họ” (Thọ, tranh 185). 


"Hlps/flelun hoploarg 


346 





Một câu trong bản này đã bị cắt đi. Người ta ấn định vào ngày. 
24 tháng Sáu âm lịch (24 tháng Bảy dương lịch) thì sẽ làm lễ 
đăng quang.” (36) 

Tuy nhiên, cho đến lúc bấy giờ người ta vẫn cho là người 
kế vị Tự Đức sẽ là Hồng Dật, Hoàng tử Văn Lang, em ruột của 
ông (con trai thứ I1 của Thiệu Trị). Ông này được bả Hoàng 
thái hậu! và ông Tôn Thất Thuyết ủng hộ. Tôn Thất Thuyết 
muôn áp đặt việc này. Lấy cớ Dục Đức đã mạo bản di 
chiếu, ông cho đội bảo vệ của ông bắt Dục Đức rồi vận động 
và hô hào các hoàng tử và các vị đại thần ký: vào một bản phế 
truất Dục Đức. Chỉ có một vị đại thân phản đối: đó là ông Phan 
Đình Phùng (37). Dục Đức bèn bị đuôi ra khỏi cung vua, dẫn 
trở về nơi ở cũ và từ đó bị canh gác. Ông lên ngôi được đúng 
ba ngày, ngày 23 tháng Bảy, Văn Lang được bầu lên và đăng 
quang dưới cái tên triều đại Hiệp Hòa. 

Một cuộc đỗ bộ bằng vũ lực dưới con mắt của Loti 

Đứng trước những sự kiện đó, người Pháp do dự không 
biết nên có những quyết định tức khắc như thế nào. Ngày 30 
tháng Bảy, tướng Bouet cùng với Harmand và Courbet mở một 
hội đồng chiến tranh ở Hải Phòng. Các lực lượng tăng cường 
đã tới, bây giờ có thể tấn công vào Sơn Tây. Tuy nhiên, vì tình 
hình thời tiết, địa bàn này chưa thuận lợi. Cuối cùng, sau những 
cuộc tranh cãi sôi nỗi, người ta quyết định tác động đến Huế, đề 
lợi dụng tình hình chính trị lúc đó. Ngày 11 tháng Tám, Paris 
ra lệnh đánh vào Huế, chứ không phải vào Tourane. Ngày 18, 
đô đốc Courbet với hạm đội của ông (gồm hai thiết giáp hạm, 
một tàu tuần tiểu, hai pháo hạm và 600 lính) đến cửa sông ở 
Huế. Cùng đi với ông trên chiếc Bayard, có ông uỷ viên quân 
sự Harmand. 

















1 Bà mẹ của vua Tự Đức là bà Từ Dũ 


"lps/flelun hoploarg 


347 





Vị chỉ huy các pháo đài ở Thuận An lúc đó hỏi về lý do 
của sự tập hợp này. Courbet trả lời, đòi hỏi phải giao nộp các 
pháo đài, trong vòng hai tiếng đồng hồ, nếu không sẽ bị bắn 
phá. Không có lời phúc đáp. Cuộc bắn phá bắt đầu vào thời 
điểm đã chỉ định và kéo dải trong ba mươi sáu tiếng đồng hồ. 
Ngày 20 tháng Tám, quân Pháp đỏ bộ, chiếm các pháo đài và 
truy đuôi những người bảo vệ chúng (38). Họ chỉ có 11 người 
bị thương. Người Annam có hơn một nghìn người chết. 

Một bài tường thuật “hiện thực” về cuộc chiếm các pháo. 
đài, do Pierre Loti viết (tên thật là Julien Viaud, Trung úy hải 
quân), được đăng tải trên tờ Le Figaro ngày 17 tháng Mười 
1883. Julien Viaud không tham dự vào cuộc đồ bộ và cả những, 
hành động tiếp theo sau đó, chỉ ở lại trên chiếc thiết giáp hạm 
Atalante, „ nhưng ô ông đã nghe những câu chuyện của các thủy 
thủ trở về tàu kể lại, và ông đã tường thuật theo kiểu của ông, 
trong bài báo đăng trên tờ Le Figaro, rồi sau này rong một 
cuốn sách của ông. Ông đã tường thuật lại nhiều nhất là về cái 
cảnh những người Annam, quân lính và dân chúng, từ trong 
các pháo đài chạy đến những làng chung quanh bị tàn sát ra 
SaO. 





*Thể là một cuộc bắn giết lớn bắt đầu. Người ta bắn hàng. 
loạt... Rồi người ta thích thú chơi trò đếm người chết, 50 ở 
bên trái, 80 ở bên phải... Cùng với những người đã ngã xuống. 
trong các pháo đài ở phía Nam, con số có thể lên đến 800 hay 
một nghìn. Thủy thủ cãi nhau trên con số đó và đánh cuộc với 
nhau về số lượng... 

“Không còn ai để giết nữa... Thế là lính thủy từ trong các 
pháo đài đi ra và xông vào những người bị thương... Chúng, 
giết họ chết hăn bằng cách đâm nát người bằng những lưỡi lê, 
hay đập vỡ đầu bằng báng súng... 


"hlps/flelun hoploarg 


348 





“Những thằng bồi ở Sài Gòn, những tên tôi tớ người 
Annam ẻo lả như phụ nữ và hung bạo đi theo đám bộ binh, tỏa 
ra trong số lính thủy, khi tìm thấy một người khốn khổ đang 
nắp trong một xó xinh nào đó, liền đến gọi và kéo tay những 
'Thưa ông, còn một đứa ở đây, còn một 
đứa ở kia... Ông đến đây nhanh, và pằng, pằng, pằng nó” (Báo 
Le Figaro ngày 17 tháng Mười 1§§3). 





Trong ngày, Trần Đình Túc và Nguyễn Trọng Hiệp được 
triều đình cử đến, đi cùng với linh mục ở Huế, Đức Ông Caspar 
làm thông ngôn, xin đình chiến trong hai ngày. Harmand vào 
Huế cùng với Champeaux, để tiếp tục cuộc thương thuyết ở 
lãnh sự quán. Ngày 23, sau khi được tiếp kiến nhà vua, ông 
trao cho chính phủ Annam một dự thảo hiệp ước kèm theo một 
tối hậu thư. 

Sau khi đã kể ra không biết bao nhiêu điều phản nản về 
nước Annam mà nước Pháp đã tích tụ lại kê từ khi ký bản hiệp 
ước 1874 (âm mưu lật đồ ở Cochinchine, đóng cửa sông Hồng, 
khuyến khích bọn cướp, kêu gọi nước Trung Hoa, V.V...), 
Harmand nhắn mạnh vào quyết tâm của nước Pháp muồn thanh 
toán hết mọi chuyện: 


"Chúng tôi có thê, vì chúng tôi có các phương tiện, tàn 
phá triều đại của các ông từ trên xuống dưới, cho đến tận sốc 
rễ của nó, chiếm lấy tất cả vương quốc của các ông từ Bắc 
xuống Nam, từ Đông sang Tây, như chúng tôi đã làm đối với 
xứ Basse-Cochinchine. Các ông phải nhận thức rằng, công việc 
này đối với chúng tôi chẳng có gì là khó khăn. Các ô ông không 
thể chống lại quân đội của chúng tôi một cách cho ra hồn... 

“... Có một lúc các ông đã hy vọng có. thể tìm được sự 
ủng hộ của một vương quốc lân bang lớn đã nhiều lần tự nhận 
là bá chủ của các ông. Nhưng cái quyền bá chủ này, nếu có đi 


"Hlp/flelun hoploarg 


349 





nữa với những hậu quả mà người ta có thể rút ra được từ đó, thì 
cũng chỉ có một lợi ích mang tính lịch sử mà thôi... 





*... Các ông nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi có thể 
chiếm thủ đô của các ông và tàn phá nó, làm cho các ông sẽ 
bị chết đói hết. Các ông có hai con đường để theo: con đường. 
chiến tranh hay con đường hỏa bình... 

*,,. Chúng tôi không muốn chỉnh phục các ông, nhưng 
các ông phải chấp nhận chế độ bảo hộ của chúng tôi. Đó là một 
bảo đảm cho dân chúng của các ông có được sự hòa bình và 
giàu có. Đó là hy vọng duy nhất sống còn cho chính phủ vả cho. 
Triều đình của các ông... 

* Chúng tôi cho các ông, bắt đầu kẻ từ ngày mai, 48 giờ 
để chấp nhận hay bác bỏ toàn bộ và không có bàn cãi, những 
điều kiện mà chúng tôi đưa ra, bằng Sự cao cả của tâm hị 
với lòng tin sâu sắc là chúng không chứa đựng một điều gì có 
thể làm mắt danh dự của các ông. Những điều kiện này được 
thực hiện ở cả hai phía một cách chân thành sẽ mang lại hạnh 
phúc cho dân chúng Annam. Nếu các ông gạt bỏ chúng, thì các 
ông sẽ phải chờ đợi những tai họa lớn ni át. Các ông hãy tưởng 
tượng ra những gì là khủng khiếp nhất, và các ông sẽ còn ở 
dưới sự thật. Vương quốc Annam, triều đại của vương quốc, 
những Hoàng tử và Triều đình sẽ tự tuyên án cho mình. Cái tên 
Annam sẻ không còn tồn tại trong lịch sử nữa” (39). 














BẢN “HIỆP ƯỚC HARMAND” 


Các quan phụ chính, khiếp sợ bởi sự xâm nhập vào kinh 
đô quá bất ngờ của một lực. lượng Pháp mạnh đến như vậy, 
và bởi tính chất của những mối đe dọa nó mang tới, cũng như 
bởi sự bắp bênh của tỉnh hình chính trị lúc đó, không tìm cách 
xem xét về cơ sở đúng hay sai của những điều phàn nàn của họ 


"hlps/Nlelun hoploarg 


350 





đối với chính phủ mình. Harmand không đề cho họ có sự lựa 
chọn nào khác ngoài chiến tranh và hòa bình. Không có thương 
thuyết, các điều đề nghị đều đã được các sứ giả toàn quyên 
chấp nhận hết. Ngày 25 tháng Tám, Trần Đình Túc và Nguyễn 
Trọng Hiệp ký kết bản hiệp ước ấy với lãnh sự quán Pháp. 

Theo điều một, nước Annam chấp nhận chế độ bảo hộ 
của nước Pháp. Từ nay nước Pháp sẽ coi sóc các mối quan 
hệ của Annam với tất cả các cường quốc khác, “kể cả Trung 
Hoa."! Chính phủ Annam chỉ có thê liên hệ ngoại giao với các 
cường quốc đó, thông qua sự trung gian của nước Pháp. 

Tỉnh Bình Thuận sẽ được nhượng cho Cochinchine (Điều 
2). Theo các điều 4 và 5, Huế phải cho gọi quân đội ở Tonkin 
về, và lệnh cho các quan ở phía Bắc phải trở lại nhiệm sở. 
Nhưng bản hiệp ước cũng đặt những tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và 
Thanh Hóa dưới sự giám sát của chính quyền Pháp. Theo điều 
6, Huế sẽ giữ lại sự cai trị nội bộ miền Trung (đã bị cắt xén) 
và “không có bắt cứ sự giám sát nào của Pháp”, ngoài các việc 
thuế quan và những công trình công cộng. 











Một lực lượng quân đội Pháp từ nay sẽ chiếm đóng các 
pháo đài của Thuận An và những pháo đài ở cửa sông Huế. 
Ngoài Quy Nhơn, sẽ mở thêm hai hải cảng nữa cho thương mại 
Âu châu là Tourane và Xuân Đài (điều 7). Một ngọn hải đăng 
sẽ được xây dựng ở mũi Varella, đường sá được sửa sang lại, 
một đường dây điện tin được thiệt lập giữa Sài Gòn và Hà Nội. 
Nước Pháp sẽ đóng các đồn binh dọc theo sông Hồng, đề bảo 
đảm cho sự lưu thông được tự do. 








1 Harmand nghĩ rằng "lần này đã tránh tất cả mọi sự lập lờ nước đôi, và làm 
cho mọi lối thoát không thể có được nữa” Về những lý do sâu xa của ông ta, 
xin xem trong phần phụ lục, những ghi chép của ông ta ngày 15 tháng Bảy 
1883. 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


351 





Một đại diện cho chế độ bảo hộ Pháp sẽ đóng ở Huế và 
có “quyền tiếp kiến riêng vua Annam và với danh nghĩa cá 
nhân” (audience privée et personnelle auprẻs du roi) (điều 11). 
Ở Tonkin, người Annam sẽ giữ lại sự cai trị nội bộ, nhưng dưới 
sự giám sát của các công sứ Pháp đóng ở Hà Nội, Hải Phòng 
và huyện ly của mỗi tỉnh lớn (điều 12). Nước Pháp sẽ xử lý 
hoàn toàn theo ý mình các thuế hải quan, và sẽ trích ở đó một 
số tiền là 2,5 triệu phrăng làm phụ cấp hàng năm (liste - civile) 
cho nhà vua. 





Điều 23 xác định nước Pháp sẽ bảo đảm sự toàn vẹn lãnh 
thổ của vương quốc Annam, và bảo VỆ vương quốc chống mọi 
sự xâm lược từ bên ngoài, và sự nôi loạn từ bên trong. Cuối 
cùng, một loạt điều khoản khác được bố sung vào bản hiệp 
ước: giúp đỡ vẻ kỹ thuật, quy chế tư pháp của người Annam ở 
nước ngoài (nhất là ở Xiêm). nợ đã trả xong (bởi việc nhượng 
tỉnh Bình Thuận), đưa đồng bạc (piastre) vào, v.v... (40). 

Sau ngày ký kết những điều khoản bức chế (diktat) này, 
cả kinh thành ở trong một trạng thái SUy SỤP. Hai chữ “Bảo 
Hộ” đã gióng lên hồi chuông báo tử cho. nền độc lập quốc gia. 
Triều đình không còn biết phải làm gỉ nữa. Lúc đó bối rồi quá, 
Triều đình ưng chịu thỏa hiệp hơn là chuân bị tiếp tục chiến 
đấu. Ngay từ ngày 26 tháng Tám, Triều đình gửi công hàm cho. 
thống đốc Cochinchine Thomson đẻ nghị hoãn việc thôn tính 
Bình Thuận đê chờ sự phê chuẩn bản hiệp ước. Mất công vô 
ích, ngày 8 tháng Một 1884, Hội đồng Thuộc địa ở Sài Gòn sẽ 
thông qua ngân sách đề tô chức cai trị Bình Thuận. 





Sau khi đã đạt được kết quả chính trị xem như quyết định 
này, người Pháp lại phải đối đầu với những vấn để quân sự ở 
Tonkin. Harmand, rời khỏi Huế ngay từ ngày 26 tháng Tám, để 
viên lãnh sự Hải Phòng, Champeaux. ở lại làm đại sứ thường 


"hlps/flelun hoploarg 


352 





trú (ministre résident), trở về Hà Nội. Và theo. đúng các chỉ thị 
của Harmand, Champeaux bắt tay ngay vào việc tô chức nền 
cai trị. 

Trong khi vắng mặt Harmand, tướng Bouet đã hoạt động 
có hiệu quả. Ngày LŠ tháng Tám, từ Hà Nội Harmand đã phái 
đi ba đội quân, mỗi đội 500 người và đã nhanh chóng giải tỏa 
được các vùng phụ cận của thủ đô. Về phía Hải Phòng, quân 
đội của ông cũng đã đạt được những tiến bộ nhanh chóng. Hải 
Dương và Quảng Yên rơi vào tay ông trong những ngày 13 
và 20 tháng Tám. Các cuộc trinh sát bằng những pháo hạm 
trên sông Hồng đã được đây sâu đến tận chân thành Sơn Tây. 
Nhưng tướng Bouet vẫn chống lại sức ép của Harmand, muốn 
phát động ngay tức khắc một cuộc tắn công vào Sơn Tây đẻ đề 
phòng một sự tăng cường Hoa-Nam. 

Tướng Bouet, không thê chịu được vị trí làm cấp dưới 
của một người dân sự trẻ mới vừa 3§ tuổi, có một cấp bậc 
thấp kém, mà lại cứ luôn luôn ra cho ông các chỉ thị nên đã có 
xung đột với Harmand. Ngày 18 tháng Chín, Harmand đã cử 
vị tướng này “đi công cán ở Pháp” “do sự cấp thiết phải thông 
tin để chính phủ biết về những cuộc thương thuyết" và về tình 
hình ở đây. Ông chỉ định thay thế vào chỗ ông tướng, một đại 
tá, Bichot, đang chỉ huy những lính bản xứ ở Sài Gòn (41). 

Harmand, không chờ đợi sự phê chuân bản hiệp ước Huế, 
đã bắt phải công nhận là những điều khoản cơ bản liên quan đến 
Tonkin do ông đề ra phải được thực hiện ngay tức khắc, nhất 
là việc đê các công sứ Pháp tới đóng ở Hà Nội, Hải Phòng và 
trung tâm của các tỉnh lớn đề giám sát các quan cao cắp Annam 
và đê thu thuế. Để thực hiện điều 5 của hiệp ước (“chính phủ 
nước Đại Nam sẽ ra lệnh cho các quan ở Tonkin phải trở về 
nhiệm sở"), theo đề nghị của Champeaux, Huế cử ra Bắc một 


"hlps/flelun hoploarg 


353 





đoàn phái viên gồm có các ông Nguyễn Trọng Hiệp, thượng thư 
Bộ Lại (cũng là người ký hiệp ước), Trần Văn Chuẩn. thượng 
thư Bộ Công và Tôn Thất Hoàng, người trong hoảng tộc. Đoàn 
này phải báo tin chính thức sự văn hồi hòa bình và phải có 
được bản thỏa ước (hay quy thuận) của các vị tông đốc và bộ 
máy cai trị của các vị đối với quy chế mới. Ra đi từ ngày 22 
tháng Chín trên một chiến hạm Pháp, các phái viên của Triều 
đình đến Hải Phòng vào đầu tháng Mười và gặp lại Harmand 
ở đây. Ông ủy viên dân sự cố gắng làm họ an tâm về những 
hậu quả của bản hiệp ước. Gần như viết theo. những lời đọc của 
ông, các vị phái viên thảo ra một bản bố cáo để niêm yết trên 
khắp Tonkin thông báo về chế độ mới. Rồi sau khi đi một vòng 
đến Hưng Yên, Ninh Bình và ở vùng hạ lưu đồng bằng, họ tới 
Hà Nội. 

Khi đến nơi, các vị đại sứ được chào đón bởi một tràng 
mười lăm phát đại bác rồi được hộ tống về công thự của vị ủy 
viên dân sự. Người ta tô chức những cuộc đón tiếp, trong đó, 
lần đầu tiên, những quan chức Pháp và những quan cao cấp 
Annam, một tháng trước đây còn coi nhau như những kẻ thủ, 
bây giờ hòa đồng với nhau. Harmand hy vọng làm như vậy sẽ 
mở đầu cho một sự hòa hoãn trong các quan hệ Pháp-Annam, 
và nhờ phái bộ này của Huế, sẽ đạt được sự quy thuận nhanh 
chóng của Tonkin (42). Nhưng chuyện đã hoàn toàn khác hẳn, 
chỉ có tổng đốc Hà Nội, Nguyễn Hữu Độ chấp nhận quy phục 
chính quyền Pháp và hợp tác với Pháp trong việc bình định 
(43). Hoàng. Kế Viêm được Lưu Vĩnh Phúc ủng hộ đã công 
khai từ chối không tuân theo những mệnh lệnh của Huẻ, bác 
bỏ mọi sự bảo hộ của Pháp. mọi sự công nhận bản thỏa ước, và 
bản bức chế áp đặt lên đức vua của ông. Thế là người ta thấy 
ngay sự hình thành một cuộc chiến tranh du kích. Có lề là tuân 
theo một mệnh lệnh của Viêm, các quan ở đủ các hàng ngũ và 


"hlps/flelun hoploerg 





cấp bậc, vứt hết ấn tín của vua ban, tuyên mộ những người tình 
nguyện và tham gia vào quân đội Trung Hoa đê tiếp tục chiến 
tranh chống Pháp. 

Các vị thân hào của Hà Nội cũng đứng về phía Hoàng Kế 
Viêm và Lưu Vĩnh Phúc, đã gửi lên hai ông này một bản kiến 
nghị như sau: 

“Bọn Pháp tàn phá đất nước chúng ta... Tâm địa của chúng 
rất xấu xa.. . Chúng đây người ta vào cuộc chiến tranh để rôi sau 
đó giành lấy một bản hiệp ước có lợi cho chúng. Chúng rất nham 
hiểm và coi những người dũng cảm đấu tranh cho đất nước của 
họ như những kẻ cướp. Đề đánh lừa thế giới, chúng làm cho 
người ta tưởng những nhà yêu nước là những người nôi loạn. 

“Chúng tôi thuộc về vương quốc Đại Nam, nhìn thấy nước 
ta bị thảm hại như vậy, bị rơi vào tay bọn tàn bạo và man rợ đó, 
chúng tôi muốn róc da ăn thịt chúng. Vì vậy chúng tôi van xin 
các ông hãy cung cấp cho chúng tôi súng đạn, vì chúng tôi sẽ 
rất sung sướng được chiến đấu. Chúng tôi xin lập một đội quân 
30.000 người”. 

Cũng. như trong năm 1873, những "băng nhóm” có vũ 
trang tỏa về các vùng nông thôn, biến các làng mạc thành các 
chiến lũy nhỏ, tắn công các đoàn hộ tống Pháp, cướp phá và đốt 
các làng có quân Pháp đóng quân. Người ta tưởng lại bắt đầu 
một thời kỳ vô chính phủ. Nhưng ngày 12 tháng Mười Một, 
Hải Dương bị tấn công bởi những toán quân do một võ quan, 
Nguyễn Thiện Thuật, cầm đầu. 

Lại phải tuyên bố tình trạng giới nghiêm. Thế là tất cả 
quyền hành được chuyền vào tay của chính quyền quân sự do 
đô đốc Courbet làm đại diện. Ông này, ngày 25 tháng Mười đã 
được phong làm tông tư lệnh các lực lượng bộ binh và hải quân 
ở Tonkin. 








"lps/flelun hoploarg 


355 





Sứ bộ của Huề rất bực bội. Đầu tháng Mười Một, họ đã 
đề nghị với Harmand sửa đổi một số điều trong bản hiệp ước 
(bỏ chữ “bảo hộ”, trả lại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh 
Hóa, v.v...). Ngày 17 tháng Mười Một, Harmand bác bỏ tắt cả 
các đề nghị của phía Annam (43). 

Nhưng Harmand thực sự đã vượt quá những chỉ thị mà 
ông nhận được cả về chuyện bảo hộ, lẫn chuyện các tinh Bình 
Thuận hay Thanh Hóa. Chính phủ không tán thành bản hiệp 
ước, vì sẽ phải đối mặt với Trung Hoa, và không muốn dồn 
Triều đình Huế đến cùng. 


NHỮNG SỰ BÁT ĐỒNG Ở PARIS VÀ Ở HUÉ. 


Ít nhiều bị lên án, Harmand xin về Pháp “nghỉ phép”. 
Ngày 1 tháng Mười Hai ông nhận được phép ra đi, và ngày 24 
rời khỏi Tonkin. Courbet quyết định sẽ đảm nhiệm một cách 
nghiêm túc việc cai trị dân sự, đề nghị Sài Gòn phái ra cho ông 
ta những công chức có kinh nghiệm có thể chỉ đạo được các 
công sứ quán đã dự định. Ông cũng đòi hỏi có một viên chánh 
cai trị (administrateur principal) của Cochinchine để kế nhiệm 
cho Harmand và làm chức giám đốc Nội vụ và chính trị, tập 
trung tất cả các cơ quan lại. Jules Silvestre được Thomson chỉ 
định và đến Hà Nội vảo cuối tháng Mười Hai (44). 

Nhưng đối với đô đốc Courbet, việc ưu tiên bây giờ là 
quân sự. Xét thấy không thể làm gì được, chừng nảo chưa gạt 
được quân Trung Hoa ra khỏi Tonkin, và lợi dụng các chiến 
dịch tiếp cận của tướng Bouet, ngay từ khi nắm quyền chỉ huy 
các chiến dịch ngày 27 tháng Mười, Courbet đã cho chuẩn bị 
để chiếm lấy Sơn Tây. Những cuộc đàm phán với Trung Hoa ở 
Paris không đi đến đâu, chính phủ ra lệnh phải tiến lên Sơn Tây 
và Bắc Ninh. Lợi dụng sự bất động của những lực lượng đối 








"lps/lelun hoploarg 





phương, mặc dầu đông quân hơn rất nhiều nhưng không làm 
một cuộc phản công nào, và sau khi nhận được 4.000 người 
đến tăng cường vả hảng ngàn dân phu do Nguyễn Hữu Độ 
cung cấp, ngày I1 tháng Mười Hai, Courbet tiền quân. Ngày 
16, sau ba ngày chiến đấu ác liệt, Courbet chiếm được thành 
Sơn Tây, trung tâm chính của sự đồng minh Hoa - Annam, nơi 
đóng quân của Hoàng Kế Viêm và Lưu Vĩnh Phúc. Tuy nhiên 
cũng trong ngày hôm đó, dù ông đã được phong là phó đô đốc, 
nhưng lại bị tướng Millot thay thế vào chức vụ Tổng tư lệnh. 
Ngày 11 tháng Mười Hai, Jules Ferry đã cho bô sung 30 
triệu phrăng cho cuộc viễn chỉnh. Sự lo lắng bắt đầu dâng lên 
ở Pháp trước sự phát triên của tình hình. Phe đối lập càng ngày 
cảng tỏ ra bắt bình dữ đội. Clemenceau (cực tả) trách chính phủ 
đã kéo đất nước vào một cuộc chiến tranh mà không được sự 
cho phép của Nghị viện (Parlement) và cuộc chiến này có thể 
làm suy yếu nước Pháp ở Âu châu. Những người khác, theo 
nguyên tắc ít đối lập hơn, thì tự hỏi, nước Pháp có lợi ích gì khi 
dẫn thân vào một nơi xa xôi như vậy, hoặc hành động như vậy 
nhưng đã có một cái nhìn thật rõ ràng mục tiêu phải đạt được 
và có những phương tiện cân thiết để đạt được mục tiêu đó hay 
không? Ngày II tháng Mười Hai, Ferry khẳng định từ nay các 
phương tiện đã đầy đủ. Để bảo tồn được phe đa số của mình, 
ông chấp nhận những kiến nghị trước đây của tướng Bouet và 
cho thành lập đoàn quân viễn chỉnh thành một sư đoàn vững, 
mạnh gồm tắt cả các binh chủng. Nhưng hải quân không có lực 
lượng trù bị. Lực lượng tăng cường chỉ có thể được rút ra từ đạo 
quân bộ binh, bây giờ là thành phân lớn nhất trong đoàn quân 
viễn chỉnh. Tướng Campenon, Bộ trưởng, chiến tranh, và các 
tướng trong Bộ Tham mưu tỏ ra không bằng lòng khi thấy một 
đô đốc mà lại chỉ huy trên bộ, và chỉ huy những đội quân của 
Bộ Chiến Tranh, nên đã kiến nghị là tông chỉ huy phải trao cho 

















"hlps/flelun hoploerg 


357 





một vị tướng và kiến nghị này đã được thông qua. Vì vậy cũng 
đúng ngày Courbet chiếm được Sơn Tây thì ông được báo tin là 
tướng Millot sẽ thay thế ông và từ nay ông phải bằng lòng với 
việc chỉ chỉ huy các lực lượng hải quân thôi. Những lực lượng 
ồm lữ đoản Briẻre de I'Isle (hải quân) và Négrier (Bộ 
Chiên tranh), rời Toulon vào những ngày 2Š tháng Mười Hai 
1883 và 2 tháng Một 1§§4, với hơn 6.500 người tăng cường, sẽ 
đến cộng vào thêm với 10.000 người đã ở Tonkin (46). 





ĐẢO CHÍNH VÀ TỰ SÁT Ở HUÊ 


Trong thời gian này, ở Huế, Triều đình đang “rối ren". 
Trong giới các công chức và nhà nho ở kinh thành, có những. 
lời đồn đại được loan đi và người ta bắt đầu ngờ vực về sự 
chính đáng của việc đưa Hiệp Hòa lên ngôi. Ở Tonkin, Hoàng 
Kế Viêm cũng phản nàn về việc không được tham khảo ý kiến 
trong hoàn cảnh này, và ông phản đối việc chỉ trong có hai 
ngày, người ta đã dễ dàng xé bỏ tờ di chiếu của Tự Đức (47). 





Sự cứng rắn của bản hiệp ước do Harmand áp đặt, sự từ 
chối của ông này không chấp thuận một số nhượng bộ, và do 
đó dẫn đến sự thất bại của sứ bộ Nguyễn Trọng Hiệp đã làm 
mắt uy tín của “phái hòa bình”. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn 
Văn Tường bèn tuyên bố sẽ theo một chính sách đề kháng 
nhưng hai ông lại không thống nhất với nhau về các phương 
cách tiến hảnh. 

Tin chắc rằng Trung Hoa sẽ đánh bại Courbet, và tin chắc 
Hoàng Kế Viêm, liên hệ với quân Trung Hoa, có thể tác động 
ở Tonkin, Thuyết bèn bí mật tiến hành xây dựng trong những 
vùng núi Quảng Trị —- ở Tân Sở — một chiến lũy rộng lớn. 
Khoảng một chục ngàn người được huy động, làm việc suốt 
ngày đêm để đào các chiến hào, làm đường sá và xây dựng các 


"hlps/flelun hoploarg 





pháo đài. Những khẩu đại bác được khiêng trên lưng người qua 
rừng rậm, và một số lượng gạo rất lớn được tích trữ ở đó (48). 

Hai vị phụ chính cương quyết bẻ gãy mọi sự chống đối 
chính sách của hai ông. Hai ông cho bắt Nguyễn Trọng Hi 
ngay khi ông này mới ở Bắc về, kết tội phản quốc và “bỏ nhiệm 
sở”, lên án tử hình bằng thất cô. Vua Hiệp Hòa thấy các vị phụ 
chính ! càng ngày cảng tỏ ra lộng quyền, và Thuyết có một thái 
độ hiếu chiến, bèn bất ngờ chỉ định Tường làm thượng thư Bộ 
binh, còn Thuyết làm thượng thư Bộ Lại, để giảm bớt thế lực 
của vị này đối với quân đội. Dường như nhà vua cũng đã bí mật 
báo cho vị khâm sứ Pháp Champeaux biết về những gì đang đe 
dọa “phái hòa bình". 





Cảm thấy chính bản thân cũng bị nguy hiểm, nhưng lại 
đang cạnh tranh nhau sâu sắc về quyền hành thực sự, hai vị phụ 
chính quyết định gạt bỏ nhà vua. Vào tháng Bảy, khi Thuyết 
đưa Hiệp Hòa lên ngôi, Tường là phụ chính thứ nhất đã hết sức 
tức giận, vì ông hy vọng sẽ bầu ông Hoàng tử trẻ tuôi Mệ Men, 
một người chị của hoàng tử này đã lấy một người con trai 
của ông. Tường lúc đó cũng tưởng đã thu phục được Thuyết 
bằng cách cho một người con gái của mình sang làm dâu nhà 
Thuyết, nhưng cũng vô ích. 

Cuộc khủng hoảng nô ra trong đêm 29 rạng ngày 30 
tháng Mười Một. Triều đình cho đi tìm Hoàng từ Mệ Men ở 
'Văn Miều là nơi Hoàng tử đang ở với các bà vợ của vị hoàng 
để đã mất. Hoàng tử, run sợ. bị kéo đi, rồi được Triều đình và 
quân đội tôn lên làm vua, mặc đầu ông hết sức cự tuyệt. Thuyết 
cho huy động các làng mạc, để trong trường hợp cần thiết, sẽ 
đối đầu với viên khâm sứ Pháp và những người theo Hiệp Hòa. 





Hoàng Thái hậu cố gắng một cách vô ích chống lại sự 
đưa Mệ Men lên ngôi, vì bà thây vị Hoảng tử này còn quá trẻ 


"lps/lelun hoploarg 


359 





tuổi (lúc đó mới 15 tuổi). Rồi Thuyết dẫn đầu 400 quân ngự 
lâm, vào kéo Hiệp Hòa trong cung vua ra (49). Bị mọi người bỏ. 
rơi, Hiệp Hòa phải ký vào bản thoái vị. Khi rời khỏi cung vua, 
giữa hai hàng lính cầm vũ khí, theo truyền thống, ông nhận 
được thanh gươm, dải lụa và lọ thuốc phiện. Ông chọn thuốc 
phiện, hòa với giâm, và uống một lượng lớn. Khi về đến cung 
vua ông đã đi không vững. Người phụ tá của Thuyết, cùng với 
30 lính đưa ông về phủ, cho ông uống một ly rượu đẻ ịnh thần, 
và ông ngã xuông. Không cựa quậy nữa. Được khiêng về phủ, 
ông đã chết sau 24 giờ quản quại đau đớn. 

Hội đồng phụ chính bèn thảo ra một bản luận tội chống 
người đã chết, gồm chín điềm, chê trách nhất là các vấn đề trác 
táng, gia đình trị, biên thủ, v.v... (50). 

Ngày 2 tháng Mười Hai, Mệ Men, Hoàng tử Dưỡng 
Thiện được tôn làm vua, lấy tên triều đại là Kiến Phước. Theo. 
Gosselin, vị vua mới là một “thanh niên đáng yêu, thông minh 
và tao nhã”. 

Nhưng tất cả quyền hành bây giờ được tập trung vào: 
trong tay hai vị phụ chính. Họ chia nhau quyền hành. Thuyết, 
một con người tàn bạo, ai cũng sợ, lúc nào cũng đa nghỉ và sẵn 
sàng chém giết, nắm lấy lực lượng quân đội. Ngoài đội ngự 
lâm mà không do dự gì ông đặt ngay dưới quyền của ông, ông 
còn tuyển mộ những người tình nguyện đề làm một đội bảo vệ 
riêng của cá nhân ông. Ông Tường, một người có tài nhưng 
thối nát và tàn nhẫn, thì nắm quyền dân sự. 

Nhưng Champeaux từ chói không công nhận Kiến Phước. 
Tình hình ở Huế lại trở nên đe dọa, ông đề nghị đô đốc Courbet 
gửi quân tăng cường vào Thuận An. E ngại một cuộc tấn công 
mới của Pháp vào kinh thành, Thuyết cho lập những hàng rào 
chắn trên sông Hương, và hướng những khâu đại bác ở trong 


"hlps/flelun hoploarg 


360 





thành vào dinh khâm sứ Pháp. Ông hành động như người trông, 
cậy vào một cuộc thất trận sắp tới của Courbet ở Tonkin, trước 
quân Sơn Tây và quân Trung Hoa. 

Như vậy, về phía Pháp, mặc dầu có những lời bảo đảm 
mà Tường không ngừng đưa ra, nhưng dường như chẳng đạt 
được gì nữa. Việc thay đồi vua ở Huế, với sự nôi lên của Thuyết 
và sự thất súng của Hiệp không bảo đảm là hiệp định Harmand 
sẽ được Annam tôn trọng. Còn Trung Hoa thì nước này dường 
như không muốn rút quân trước sự tân công của Courbet. 

Cũng vào lúc đó, Tricou, một phái viên đặc biệt của chính 
phủ Pháp ở Bắc Kinh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sắp trở 
Âu châu. Ông cũng muốn nhân cuộc trở về này tự xét đoán về 
tình hình ở Tonkin. Ông nhận được của Jules Ferry lệnh cấp 
tốc vào Huế đề tăng cường cho Champcaux và cùng ông này 
bằng mọi giá phải bắt vua Kiến Phước chấp nhận bản hiệp ước 
bảo hộ. 





Đến Thuận An, Tricou tự giới thiệu là một phái viên đặc 
biệt của nước Cộng hòa Pháp, và tuyên ố ngay là sẽ chỉ tiếp 
xúc với chính phủ Annam sau khi đã bãi bỏ các công trình 
phòng thủ đang làm, và quay những khâu đại bác về một hướng 
khác. Triều đình, mà việc mắt thành Sơn Tây đã làm cho khôn 
ngoan hơn, phải đồng ý. Ngày 28§ tháng Mười Hai, Tricou vào 
kinh thành. Trong cuộc tiếp kiến đầu tiên, Tường tỏ ra “nhã 
nhặn đến mức quy lụy”, đề nghị có những sự “làm dịu đi” bản 
hiệp ước ngày 25 tháng Tám. Tricou xác định với ông rằng ông 
ta chỉ được giao nhiệm vụ làm cho nhà vua tán thành bản hiệp 
định đó, chứ không phải thương thuyết một bản mới, nhưng 
ông ta hứa là sẽ can thiệp giúp với chính phủ của ông theo 
hướng đó. Sau ba ngày do dự, ngày 1 tháng Một 1884, Tường 
trao cho Tricou một bản tuyên bố có mang dầu ấn của nhà vua. 


"lps/flelun hoploarg 


361 





“Hoàng để nước Đại Nam và Triều đình, bằng văn bản 
này, tuyên bố dứt khoát và long trọng chấp nhận đầy đủ và 
hoàn toàn bản hiệp ước ngày 25 tháng Tám 1883, và để chính 
phủ nước Cộng hòa Pháp tự ý quyết định những sự giảm nhẹ 
có sau đó được đưa vào hiệp ước. 

“Chỉ văn bản tiếng Pháp mới có giá trị” (51). 

Tricou xin được ân xá cho Nguyễn Trọng Hiệp. Dường. 
như sự can thiệp của ông đã làm cho việc xử án được treo lại. 
Tường hứa với Tricou là sau một thời gian nào đó, ông Hiệp sẽ 
được phục hồi vào các chức tước của ông. Cuối cùng, sau khi 
đã vượt qua được sự chống đối của Triều đình, ngày 5 tháng 
Một, Tricou đã thành công trong việc được tiếp kiến long trọng 

"một vị hoàng để trẻ tuôi bao quanh bởi hội đồng phụ chính 
của Ngài”. Kiến Phước trao trách nhiệm cho ông “chuyên đến 
chính phủ của nước Cộng hòa Pháp “lòng tận tụy hoàn toàn của 
nhà vua. Tôn trọng bản hiệp. ước, Đức Vua hy vọng là chúng ta 
có thể làm dịu bớt sự cứng rắn của nó. Tôi đã bảo đảm với Ngải 
về thiện chí và thiện cảm của chúng tôi..." và Tricou kết thúc 
bản báo cáo của ông với việc chỉ ra rằng vị phụ chính Tường 
"dường như sẵn sàng nghe những lời có vấn của chúng ta." 





Ngày hôm sau (6 tháng Một) Tricou xuống tàu đi Hải 
Phòng, đề nhận định tình hình trước khi trở về Pháp. Nhưng 
cũng ngày hôm đó, viên khâm sứ ở Huế, Champeaux, bất mãn 
vì thấy Tricou đã thay thế mình trong hoàn cảnh nảy, xin từ 
chức. Ông được thay ngay, người quyên nhiệm (ad interim) là 
Parreau, một đại úy bộ binh của hải quân vẫn giữ chức vụ tổng 
thư ký cho Harmand. 

Đối với Courbet như vậy dường như không có sự xung 
đột với Triều đình Huẻ, vả đẻ cho Triều đình có thẻ thực thi bản 
hiệp ước một cách tốt hơn. Ông đẻ nghị Triều đình chỉ định cho 





"Hlps/flelun hoploarg 


362 





một vị đại thần đề đại diện ở Tonkin. Vị này sẽ được ủy nhiệm 
những quyền hành rộng rãi để có thê hoạt động cùng với người 
Pháp. Courbet giới thiệu Nguyễn Hữu Độ vào chức vụ nảy, và 
được Triều đình đồng ý. Đề thi hành bản hiệp ước, những quan 
chức mới đã được phong chức đê cầm đầu nền cai trị ở các tỉnh, 
trong khi Courbet cũng nhận được một số thanh tra dân sự từ 
Sài Gòn. (52) 

Đến Tonkin vào ngày l2 tháng Hai 1884, trung tướng 
Millot được Courbet trao ngay quyền chỉ huy tối cao trong cùng 
ngày, đồng thời với những quyên hành dân sự và chính trị. Mùa 
mưa vừa kết thúc cho phép ông tiễn hành cuộc phản công. 

Phán đoán rằng những hành động đầu tiên là phải hướng 
chống lại quân Trung Hoa, ngày 20 tháng Hai ông cho đánh 
chiếm Báy-Chùa (Sept- Pagodes) và ngày 7 tháng Ba ông mở 
một chiến dịch về phía Bắc Ninh, chiếm được tỉnh này vào 
ngày 12. Nhưng những đơn vị du kích của ông Thuật lại i 
tục - và như vậy trong bảy năm liền - một. cuộc quây rối 
tục các lực lượng Pháp trong các tỉnh Bắc Ninh và nhất là 
Hải Dương. Sau đó không lâu, Thái Nguyên, rồi đến Hưng Hóa 
(13 tháng Tư) bị quân Cờ Đen chiếm giữ. Quân Trung Hoa rút 
lui một số theo hướng Lạng S ô khác theo hướng Tuyên 
Quang. Ở cả hai phía cuộc chi t sức mãnh liệt, thậm 
chí tàn bạo nữa. Một bài tường thuật vào thời đó đã chứng 
mỉnh điều này: 








*“Lẫy cái cớ tốt đẹp là khai hóa và bình định, chúng ta đã 
dìm cả một vùng, với những cánh đồng đẹp đẽ của châu thổ 
này vào trong máu vả lửa... 

“Dọc theo cuộc hành quân cấp tốc của chúng ta, những 
làng mạc bóc cháy, từng cột khói đen lớn bay lên không trung. 
Người ta có thê nhìn thấy những cánh đồng bị tàn phá bởi cuộc 


"hlps/flelun hoploarg 


363 





chạy trốn điên cuồng của người và súc vật, bò, lợn hoảng hốt 
trước ngọn lửa. Có những nơi những xác người Annam phủ 
đầy các đường đi... 

*Trước mỗi ngôi làng - có biết bao ngôi làng ở cái đất 
nước đông đúc dân cư này - cảnh tượng đều tương tự như vậy. 
Không có một phát súng nào bắn vào chúng ta. Bao giờ hay 
hầu như bao giờ cũng vậy, chỉ có một sự im lặng buồn bã, cho. 
chúng ta biết là toàn bộ dân chúng đã bỏ trốn hết.. 











"*Trong những ngôi làng hoang vắng, các phân đội, tiểu 
đội biến thành các băng cướp. Mỗi băng đi sục sạo riêng cho. 
mình... Cướp phá xong, chúng để lại đã ng sau những đám 
cháy thiêu rụi nôt những gì còn lại. Đôi với tât cả những người 
Annam bắt được, là một tràng súng, không thương xót...” (53) 


Sau khi đã đạt được những thắng lợi quân ‹ SỰ này, tướng 
Millot trở về Hà Nội đề giải quyết những vấn đề tồn đọng với 
Triều đình Huế, và đồng thời bắt tay vào tô chức việc cai trị đề 
chiếm đóng hoàn toàn xứ này vả tiêu diệt các băng cướp đang, 
tản phá nó. Theo một quyết định ngày 13 tháng Ba, hai tiểu 
đoàn lính tập Tonkin sẽ được chiêu mộ, theo cái mẫu đã được 
sử dụng ở Cochinchine. 





Vào đầu tháng Ba, một phái bộ gồm những vị quan cao 
cấp từ Huế ra để bảo đảm với tướng Millot ý muón của Triều 
đình là muốn cộng tác với ông này trong việc phục hồi một tình 
hình bình thường. Ngày 16 tháng Ba, Hà Nội nhận được một 
bức điện của chính phủ Ferry thông báo quyết cử đến Huế 
một đại sứ toàn quyên với một bản hiệp ước mị hà khắc hơn 
bản của Harmand, và người ta hy vọng là có thể lập lại được 
một nền hòa bình bền vững với nước Annam. 





Nhưng số phận của Nguyễn Trọng Hiệp vẫn chưa được 
giải quyết. Triêu đình đã đôi ông ta đi làm một chức vụ hạ câp 


"Hlps/lelun hoploarg 


364 





ở Thanh Hóa, trong những vùng rừng thiêng nước độc, đề ông, 
ta không thê sông sót được lâu. Millot thông báo cho các vị phụ 
chính biết rằng tất cả những gì xâm phạm đến tính mạng của 
ông Hiệp sẽ bị coi là một sự khiêu khích nghiêm trọng, và hai 
ông sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 














Những cuộc thất trận của quân đội Trung Hoa đã làm cho 
Bắc Kinh cảm thấy vô cùng nhục nhã, và “phái chiến tranh” 
dường như lại thắng lợi. Nhưng Jules Ferry đã cử sang Trung 
Hoa một sỹ quan, đại úy hải quân Fournier là người đã từ nhiều 
năm nay thắt chặt được những môi liên hệ bạn bè với Lý Hồng 
Chương. Hai người đạt được việc đồng ý với nhau trên một bản 
dự thảo hiệp ước được Thái hậu Từ Hy tán thành trước, rôi sau 
đó chính phủ Pháp cũng tán thành. Ngày 11 tháng Năm 1884, 
chữ ký của hai bên đã được trao đôi. 

Trong bản hiệp định Thiên Tân này, cơ sở của. một hiệp 
ước quyết định, nước Trung Hoa từ bỏ những quyền bá chủ 
của mình đối với nước Annam. Trung Hoa cam kết “tôn trọng, 
trong hiện tại và tương lai, các hiệp ước trực tiếp đã có hay sẽ 
có giữa nước Pháp vả Triều đình Huế" nhưng “với điều kiện 
là không được có gì làm tổn thương đến uy tín và danh dự của 
chính phủ Trung Hoa”. 

Trong điều 2, chính phủ Trung Hoa cam kết sẽ “rút hết" 
về biên giới những đội quân còn giữ lại ở Tonkin “ngay khi 
nào có thể được” (54). Ở Pháp, sự thỏa thuận này được đón 
nhận một cách hồ hởi tại Nghị viện. Nhưng người ta vẫn tự hỏi 
không biết những ô kháng chiến địa phương ở Tonkin có được 
thu hẹp lại không, và không biết Triều đình Huế, đơn độc như 
vậy, có sẽ giữ một thái độ tích cực hơn không. 





"lps/flelun hoploarg 


365 





BẢN “HIỆP ƯỚC PATENÔTRE” 





Chính phủ Ferry. nhạy cảm đi ói với bản báo cáo của 
Tricou, đã chọn lựa việc làm “dịu bớt” hiệp định của Harmand, 
và thực ra, ở một số điểm, điều nảy cũng bao hàm sự thỏa thuận 
của Thiên Tân. 








Ferry đã chỉ định Jules Patenôtre làm đại sứ đặc mệnh 
toàn quyên sang Trung Hoa với nhiệm vụ ký kết bản hiệp định. 
Ông này cũng được ủy nhiệm khi đi Bắc Kinh thì qua Huế để 
đề nghị một văn bản mới thay thế cho văn bản ngày 25 tháng 
Tám 1883 (55). 

Ngày 26 tháng Năm, Patenôtre tới Hải Phòng. 

Có Rheinart tháp tùng, Patenôtre, sau khi đã đề lại ở cửa 
sông Hương những lực lượng quan trọng, tới Huế vào ngày 30 
tháng Năm. Đầu tháng Sáu, ông gặp Nguyễn Văn Tường và 
thông báo cho ông này văn bản của hiệp ước mới. 

Đoàn hộ tống quân sự của phái viên, quy mô quan trọng, 
của những đội quân ở gân và những thăng lợi ngoại giao và 
quân sự mới đây của Pháp làm cho Triêu đình phải châp nhận 
những “ "kiến nghị” của Paris. Ngày 6 tháng Sáu bản hiệp ước 
mới được ký kết trong một buöi lễ đầy ý nghĩa. 





*Trước hết phái viên của chúng ta đòi hỏi phải trao lại 
ấn tín hoàng gia của Trung Hoa, do vị Thiên tử đã cấp cho Gia 
Long vào năm 1803, đề tước bỏ đi của người Annam những 
dấu hiệu cuối cùng của chế độ chư hầu của nước họ đối với 
Đề quốc Trung Nguyên (L'Empire du Melieu). Tường không 
dễ dàng chấp thuận sự nhượng bộ mà ông coi là rất quan trọng, 
này... Cuối cùng ông đạt được việc là quả ân này sẽ được nấu 
chảy ra, chứ không gửi đi Paris... 

“Đến ngày đã định mọi người ngồi quanh một chiếc bản 
trong phòng tiếp khách lớn của phủ khâm sứ. Cuộc họp rất 


"hlps/Nlelun hoploarg 


366 





đông người dự, vì đô đốc Courbet đã cử vào đó một số sỹ quan 
của ông, cùng những sỹ quan của đội quân đóng ở đó. Trên bàn, 
người ta trông thấy quả ấn của hoàng đề Trung Hoa: Đó là một 
khối bạc dát vàng mỗi bề 10 cm, nặng 5,9 kg, cái cán có hình 
một con lạc đà năm, tượng trưng cho sự thần phục. Người ta 
in một vài bản mẫu của dấu ấn này. Ông đại sử đọc bản mô tả, 
và kiểm soát lại ngay trên con dấu. Trong khi đó, những người 
trong đoàn tùy tùng đặt ở giữa phòng khách một cái bề lò rèn 
và một cái nôi nâu bằng đất. Người ta đót lò lên, và thời điểm 
cho nung chảy sắp tới. Một trong những người tham dự câm 
chiếc ấn và sắp vứt vào trong lò, thì Patenôtre ngăn người đó 
lại và quay sang nói với ông thượng thư: "Hãy còn kịp, chúng 
ta sẽ giữ lại con dấu này, và nó sẽ được gửi đi Paris...”. . Ông 
kia không trả lời ngay. Ông ghé vào tai người phụ tá của ông, 
rồi làm một cử chỉ lắc đầu không ưng thuận. Mẫy phút sau, tàn 
tích cuối cùng còn sờ mó được của một chê độ bá chủ kéo dài 
mà Trung Hoa áp đặt lên đất nước Annam đã biến mắt, chỉ còn 
lại một khối bạc không có hình thù. 

“Đại sứ của chúng ta tuyên bố đi vào việc ký kết. Ông bắt 
đầu trước rồi chuyên các giây tờ chính thức cho vị phụ chính. 
Ông này cầm lấy cây bút lông mà một trong những người thư ký 
của ông đưa lên và ký. Quay lại phía Patenôtre, nở một nụ cười, 
ông nói: “Đây là chữ tôi đã ký, và chữ ký này sẽ tồn tại."” (56) 








Như thế, về mặt pháp lý, nước Pháp đã đưa nước Annam 
ra khỏi quỹ đạo Trung Hoa. 

Bản hiệp ước gồm có 19 điều khoản, nói chung cũng 
theo những, quy ‹ định trong “hiệp định Harmand”. „ nhưng ở một 
số điểm trọng yếu nó lại khác đi. Trước hết nó bắt đầu một cách 
hòa bình. 


“Chính phủ nước Cộng hòa Pháp và chính phủ của 
Hoàng để vua nước Annam, muốn ngăn cản vĩnh viễn sự tái 


"hlps/llelun hoploerg 


367 





diễn những khó khăn vừa xảy ra gần đây, và mong muốn thắt 
chặt những quan hệ bằng hữu và lân bang tốt, đã quyết định ký 
kết bản hiệp định sau đây”. 

Nước Annam thừa nhận và chấp nhận sự bảo hộ của Pháp 
và nước Pháp sẽ đại diện cho nước Annam trong mọi quan 
hệ với nước ngoài. Lần này trong bản hiệp ước không có nói 
đến nước Trung Hoa nữa. Xác định là một lực lượng quân sự 
Pháp từ nay sẽ chiếm đóng vĩnh viễn Thuận An, và những bến 
cảng Quy Nhơn, Tourane và Xuân Đáy sẽ được mở ra cho 
thương mại. 

Nhưng điều 3 định rõ là các quan chức Annam, "từ ranh 
giới Cochinchine đến ranh giới tỉnh Ninh Bình", sẽ t ắp tục cai 
trị các tỉnh nằm trong hai giới hạn đó, trừ những vấn đề liên quan 
đến hải quan và các công trình công cộng. Như vậy có nghĩa là 
Pháp đã trao trả lại cho. Huế các tỉnh Bình Thuận, Hà Tĩnh, Nghệ 
An và Thanh Hóa mà Harmand đã lấy đi. 





Điều 5 định rõ là một viên “thống sứ đại diện cho chính 
phủ Pháp sẽ chủ trì các quan hệ với bên ngoài của Annam và bảo. 
đảm sự thực lều đặn chế độ bảo hộ nhưng không xâm nhập 
vào việc cai trị các tỉnh”. 





Nhưng ở Tonkin, Pháp sẽ đặt các viên công sứ, và các viên 
này sẽ "tránh không lo đến những chỉ tiết trong việc cai trị nội 
bộ các tỉnh. Các công chức bản xứ tiếp tục cầm quyền và cai trị 
dưới sự giám sát của các công sứ”. Ở Annam và Tonkin, việc thu 
thuế được thực hiện dưới sự giám sát của các công chức Pháp. 
Tuy nhiên, theo điều 16, “Hoàng đề vua nước Annam vẫn tiếp 
tục chỉ đạo sự cai trị nội bộ các xứ sở của nhà vua như trong quá 
khứ, trừ những điều hạn chế do bản hiệp định này đặt ra” (57). 
Về phía Pháp, ký hiệp ước là Jules Patenôtre, và về phía Annam, 
Nguyễn Văn Tường, Phạm Thận Duật và Tôn Thất Phan. 





"lps/flelun hoploarg 


368 





Nội dung của hiệp ước này là rất quan trọng (xem toàn 
văn trong phần phụ lục) vì nó là hiến chương của những quan 
hệ giữa nước Cộng hòa Pháp Và vương quốc Annam trong hơn 
sáu mươi năm, cho đến tận năm 1945. Sự diễn giải và thực hiện 
nó đã là đề tài của nhiều cuộc luận chiến, bàn cãi và chất vấn 
nhưng nó vẫn giữ nguyên tính cách là một hiến chương. 

Ở Pháp, như vậy là người ta đã thuận theo ý kiến bảo 
hộ và người ta nhận thấy rằng cả chữ này và công thức của nó 
cũng đã có được ghi trong “kế hoạch chỉnh phục” của Ủy ban 
Brenier trình lên Napoléon III ngay từ năm 1857. Thuần hóa 
nhà vua, rồi cai trị đất nước thông qua ông ta, qua trung gian là 
những “tông đốc và phó tông đốc” Annam, với một số tối thiểu 
công chức Pháp: Kế hoạch ấy là như vậy. Những có vấn của 
Tự Đức đã đoán đúng là Paris làm một công trình "dài hạn”. 
Về mặt chính thức, Paris không thừa nhận mình thực hiện một 
chế độ cai trị trực tiếp, nhưng lại nắm giữ trong tay sự giám 
sát “trực tiếp” nên cai trị trong lãnh thổ được chú trọng là xứ 
Tonkin. Nước Pháp đảm nhiệm sự giám sát trực tiếp tắt cả khu 
vực kinh tế hiện tại của Annam, các công trình công cộng, hải 
quan và tài chính. Trong một quốc gia mà người ta muôn làm 
thành một lãnh thô "sông được”, cơ cầu của sự thông trị sẽ có 
thê được kiên lập. 

Tuy nhiên tỉnh thần kháng chiến vẫn chưa chết hẳn ở 
Huế, và các vị phụ chính trong thâm tâm vẫn không thể nào 
chấp nhận được thảm họa vừa qua. Cả hai vị đều là những nhà 
thật tâm yêu nước, và ý thức được sự phán xét của lịch sử sẽ 
như thế nào đối với họ. Tường thì lần này muốn đi vào con 
đường hợp tác với người Pháp, nhưng, bất ngờ lại nổi lên 
căng thẳng giữa Pháp và Trung Hoa đã đem lại những mối hy 
vọng cho phái của ông Thuyết, “phái kháng chiến”. 








Sự ký kết hiệp ước Thiên Tân đã gây nên ở Bắc Kinh 
những sự rồi ren sâu sắc. Phân lớn các vị quan và các nhà nho 


"hlps/flelun hoploarg 


369 





muốn theo đường lối của một chính sách cương quyết đối với 
bọn "Man rợ Phương Tây”, và trong chính phủ Trung Hoa đã 
bị thay đôi thành phân, người ta cô gắng trì hoãn sự áp dụng 
bản hiệp định. Vả lại chính phủ Trung Hoa mới khi thấy nước 
Pháp vội vã tán thành bản hiệp ước thì coi đó là bằng chứng 
của một sự suy yếu. Do đó họ muốn đạt được những sự sửa đôi 
quan trọng, vì nước Trung Hoa không muốn để nước Pháp đến 
đóng ngay ở sát những tinh miên nam của nước họ. Sự kiện 
người Pháp phá bỏ ở Huế cái ấn phong lớn, dấu hiệu của sự bá 
chủ của Trung Hoa, đã làm phật ý chính phủ Bắc Kinh, cảm 
thấy đó là một sự lăng nhục và mắt thê diện. Bắc Kinh phản 
đối. Thậm chí, ngày 17 tháng Tám, Bắc Kinh tuyên bồ là nước 
Pháp “đã xé bỏ bản hiệp ước Thiên Tân” và phủ nhận là bản 
này có quy định sự rút khỏi Tonkin ngay tức khắc (58). 

'Về phần mình, tướng Millot được Fournier thông báo, đã 
làm mọi chuyện cần thiết đê chiếm đóng nhanh chóng các vị trí 
mà người Trung Hoa phải rút đi. Nhưng ngày 23 tháng Sáu, khi 
đội quân Pháp theo lệnh của ông tiên lên con đường đi Lạng 
Sơn, đến gân Bắc Lệ, thì bị những lực lượng Trung Hoa chủ 
chốt nỗ súng chặn lại, không cho tiến lên quá sông Thương. 
Quân Pháp phải rút lui với nhiều thương vong. Ở đây không 
như người ta nói là đã có một cuộc "mai phục”, nhưng bộ chỉ 
huy quân Trung Hoa, đòi hỏi phải có một thời gian để rút lui và 
không muốn bị xô đây. Có lẽ như thế cũng là đề đáp lại nguyện 
vọng của những người ở Bắc Kinh mong muốn xét lại chính 
bản hiệp ước “Lý-Fournier”. 











Sự cố này làm Pari tức giận cao độ. Ngày 12 tháng Bảy, 





dài đến ngày 19 tháng Tám). Nước Pháp đòi hỏi Trung Hoa 
phải rút lui ngay tức khắc khỏi Tonkin, và trả một số tiền bồi 
thường 250 triệu phrăng. Bắc Kinh phủ nhận mọi trách nhiệm 
về sự có, xác nhận nguyên tắc rút quân, nhưng bác bỏ mọi sự 








"lps/flelun hoploerg 


370 





đền bù thiệt hại (59). Liệu cuộc chiến tranh với Trung Hoa có 
lại tiếp tục không? 


CUỘC ĐĂNG QUANG CỦA HÀM NGHI 


Lúc đó, chuyện gì đã xảy ra trong Cắm Thành ở Huế? 
Không ai biết cả. Nhưng ngày 2 tháng Tám, ở Hà Nội, người 
ta nhận được tin vua Kiến Phước đã chết ngày 31 tháng Bảy, 
do, như người ta nói, uống nhằm thuốc. Ông chỉ mới ở ngôi 
được gần sáu tháng. Có tin đồn đại về một sự bắt hòa giữa ông 
và Tường, là bố chồng một người chị của ông. Theo nguyên 
tắc, ngai vàng lề ra phải thuộc về người con nuôi thứ hai của 
Tự Đức là hoàng tử Chánh Mông, nhưng các vị nhiếp chính sợ 
rằng với một nhân vật "có tuôi” như vậy (21 tuổi), thì quyền 
hành của họ sẽ bị tiêu tan hệt. Vì vậy họ đã chọn người em của 
ông vua mới mắt, là Ưng Lịch, 13 tuôi, và tôn lên làm hoàng, 
để với danh lệu triều đại là Hàm Nghỉ. Viện Cơ Mật thông báo 
cho Khâm sứ Rheinart, đại diện nước Pháp và ông này trả lời: 


. "Chính phủ Annam đã tiến hành việc chọn lựa một vị 
quốc vương mới, mà trước đó, không kiên nghị và được sự 
chấp thuận của chúng tôi... việc chọn lựa này coi như không có 
gii 'Triêu đình, sau khi được sự chấp. thuận trước của chúng, 
tôi, phải tiến hành một sự chọn lựa mới và làm lễ đăng quang, 
cho vị hoàng tử trẻ, em của nhà vua đã mật... Lễ đăng quang 
bao giờ cũng phải tiến hành trước mặt diện của nước 
Pháp và một toán lính Pháp sẽ làm đội quân đanh dự trong 
hoàng cung, cùng với quân bảo vệ Annam, trong một bụi lễ... 
Nếu chính phủ Annam không tuân theo ngay tức khắc tất cả các 
điều kiện này, thì chúng tôi sẽ dùng vũ lực.” (60) 

Rheinart đã cho. điều động từ Hà Nội vào 600 lính và 
súng đại bác đê dựa vào đó và làm cho mọi người phải tin. Khi 
các đơn vị này đến nơi, ông đòi hỏi các vị phụ chính, trước mọi 
cuộc lễ nghĩ, phải nộp cho ông một đơn viết bằng chữ Hán, xin 















"lps/flelun hoploerg 


371 





việc chỉ định và đưa Hoàng tử Ưng Lịch lên ngôi. Tắt cả những. 
điều này đều được làm thỏa mãn. 

Ngày 17 tháng Tám, viên khâm sai và viên chỉ huy quân 
sự Pháp long trọng bước vào hoàng cung bằng cửa giữa, từ 
xưa, theo nghỉ thức chỉ dành cho nhà vua hay những sứ thần 
của Bắc Kinh. Họ vào dự lễ đăng quang của nhà vua. 

Ngày I tháng Chín, Iules Ferry chỉ định Victor Lemaire 
thay Rheinart làm thống sứ (Résident Général) ở Huế — Lemaire 
vốn là lãnh sự Pháp ở Thượng Hải, đến nhận nhiệm vụ vào 
ngày 10 tháng Mười. Ngay ngày 23, ông đã đạt được của chính 
phủ Annam một bản tuyên bố dứt khoát, theo đó, từ nay về 
sau việc bầu chọn vị quốc vương và chỉ định những thành viên 
trong Hội đồng phụ chính chỉ được thực hiện với sự đồng ý của 
vị đại diện nước Pháp (61). Từ hàng thế kỷ nay các quốc vương 
Annam vẫn nhận sự thụ phong của Hoàng để Trung Hoa. Từ 
nay trở đi các vị sẽ nhận sự thụ phong này của Paris. 

Ở Hà Nội, ngay từ tháng Năm, tướng Milllot đã bắt đầu 
nghiên cứu những vấn đề chính trị và lập ra một "hội đồng cai 
trị” (conseil de Gouvernement) mà ông đảm nhiệm chức chủ 
tịch với người phụ tá là viên quan cai trị của Cochinchine, Jules 
Silvestre. Đồng ý ý với chính phủ Pháp, ông xét thấy không cần 
thiết phải mở rộng sự chiếm đóng ra ngoài vùng, đất màu mỡ 
của đồng bằng, như trước đây. vào tháng Sáu 1§§3, Harmand 
đã được chỉ thị. Ông có những quyết định như chính ông đã là 
thống đốc của một lành thô bị xác nhập. Một nhà in chính phủ đã 
được thành lập ở Hà Nội, và một tờ '“Thông báo chính thức của 
chế độ bảo hộ” (*Bulletin officiel du Protectorat”) bắt đầu được. 
xuất bản. Dịch vụ bưu điện và điện tín phát triển mạng lưới!, hải 


1 Từ tháng Một 1884, Sài Gòn, Thuận An và Hải Phòng đã được nối với nhau 
bởi một đường cáp điện tín. 


"hlps/Nlelun hoploarg 


372 





quan được tổ chức, một dịch vụ tiêm chủng được thành lập ở 
Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định. Millot quyết định mở những 
trường tiểu học trong các tâm và thành lập một “Ủy ban 
nông nghiệp và công nghiệp” đề tạo thuận lợi cho sự phát triển 
các doanh nghiệp Pháp. Như vậy mặc dù là hiệp định Harmand 
không được Paris phê chuẩn, nhưng Millot đã hành động ở 
Tonkin theo tỉnh thần của hiệp định này (thành lập một thứ cai 
trị trực tiếp) trong khi hiệp ước Patenôtre đã xác định rõ là Huế 
vẫn giữ sự cai trị nội bộ. 

Từ đó đã gây nên nhiều sự căng thắng. Hà Nội buộc tội 
Huế là đã kích động các quan lại ở Tonkin không tuân theo mệnh 
lệnh của Pháp và Huế (phần nào được viên Khâm sứ Lemaire 
úng hộ) thì trách Hà Nội là không áp dụng một cách chân thực 
hiệp ước ngày 6 tháng Sáu. Huế lợi dụng một cách khéo léo tình 
trạng này, gây tín nhiệm với những nhà ngoại giao Pháp, đưa họ 
đến chỗ chỉ trích sự hung bạo hay sự vụng về của các quân nhân 
ở Hà Nội. 














Cũng như bao nhiêu người khác, nạn nhân của khí hậu, 
tướng Millot xin được rời khỏi chức vụ, và ngày 8 tháng Chín, 
trước khi trở về Pháp, đã trao lại quyề chỉ huy, và những ủy 
nhiệm quân sự của ông cho tướng Brière de I'Isle. Ngày 12 
tháng Chín, những quyên hành chính trị của ông được trao cho 
Lemaire được chỉ định làm thống sứ ở Huế. Nhưng sự mâu thuẫn 
giữa phủ thống sứ và bộ chỉ huy đã trở nên trầm trọng đến mức, 
tướng Brière de l'Isle dứt khoát đề nghị với Paris là những. quyền 
hành về quân sự và dân sự ở Tonkin phải trao cho ông ít nhất 
là một cách tạm thời. Điều này đã được thực hiện vào ngảy 31 
tháng Mười Hai 1884. Kế từ ngày 7 tháng Một 1885, xứ Tonkin 
được gắn vào Bộ Chiến Tranh, trong khi phần còn lại của Đông. 
Dương thì tiếp tục trực thuộc Bộ Hải Quân (62). 


"hlps/flelun hoploarg 


373 





Thực sự, chiến tranh lại tái diễn và lần này tỏ ra rất khó 
khăn. Trung Hoa đã bác bỏ mọi sự đền bù sau sự có Bắc Lệ, 
Jules Ferry đã trao cho đô đốc Courbet, lúc đó đang bận phong, 
tỏa các bờ biên xứ Annam, quyền chỉ huy tất cả các lực lượng 
hải quân trong biển Trung Hoa, và lệnh cho ông phải hành động 
để làm chỗ dựa cho những yêu cầu đền bù của Pháp. Đô đốc 
đi nghiên cứu hạm đội Trung Hoa, đã gặp hạm đội quan trọng. 
nhất ở Fou-Tchéou, đánh chìm một phần lớn, phá hủy kho súng 
đạn và các pháo đài (ngày 25- 29 tháng Tám), rồi theo những 
chỉ thị của Paris cắm không được tiếp chiến ở phía Bắc Trung 
Hoa, đã đi chiếm Keelung (ngày 1 tháng Mười), để chiếm via 
than đá của Đài Loan. Các lực lượng của ông phải đối phó với 
những cuộc chiến ác liệt, phải chịu đựng những cơn sốt, bệnh 
tả và những cơn mưa liên tục. Năm tháng! ác liệt - và vô ích đã 
tiêu diệt một phần ba quân số tham chiến (63). 


LẠNG SƠN VÀ SỰ SỤP ĐÓ CỦA FERRY 


Tuy nhiên ở Tonkin, với viên tổng tư lệnh mới, các chiến 
dịch lại tiếp tục. Ngày § tháng Mười, Négrier chặn lại ở Kép. 
và Chủ một đội quân Trung Hoa từ Quảng Tây qua. Một đội 
quân khác của Vân Nam đe dọa Tuyên Quang, lúc đó do đại 
úy Dominé đóng giữ. Ông này còn phải bao bọc ở phía Tây 
cho cuộc tiến quân lên Lạng Sơn. Cuối tháng Mười Hai, vị Bộ 
trưởng Chiến Tranh mới, tướng Lewal, gửi sang Tonkin những 
lực lượng tăng cường mới, và bây giờ bộ của ông phải lãnh 
trách nhiệm chung về toàn bộ lãnh thô (7 tháng Một 1885). 
Hà Nội được tin Hoàng Kế Viêm, với sự gợi ý của Tôn Thất 
Thuyết, có thể tham gia chiến đấu cùng với quân Trung Hoa, 





1 Trung Hoa không lùi bước và vào cuối tháng Ba 1885, Paris ra lệnh rút lui 
đấn dần khỏi Đài Loan. 


"lps/flelun hoploarg 


374 





nên chuẩn bị một kế hoạch tác động vào Huế (19 tháng Mười 
Một) do Silvestre chịu trách nhiệm và thông tin cho chính phủ 
Pháp (64). 

Đầu tháng Hai 1885, Brière de I'Isle lại phản công. 
bảo đảm sự vận chuyền, theo lệnh của Nguyễn Hữu Độ, c¿ 
tỉnh đồng bằng phải nộp 6000 phu khuân vác "mà nhiều người 
không bao giờ trở về nhà họ nữa”. Quả có thế, sau này chính 
Négrier thú thật như sau: “Phải ép buộc là phương thức duy 
nhất có được phu. Họ bị ngược đãi và thường chết ở dọc đường 
vì mệt nhọc và kiệt sức. Vì vậy số đông ưng liều mạng chạy 
trốn dù có thể bị bắn chét.. - Trong những cánh quân của Chng 
tôi ở Bắc Ninh và Hưng Hóa, khoảng nửa số phu đã đảo ngũ... 
(65)”. 

Làng mạc cháy tan hoang - là những quang cảnh thường 
thấy - đánh dầu đường đi của các đoàn quân. Trước một chiến 
dịch, một thiểu tá ra những lệnh sau: 






“Cuộc trinh sát phải được bô 
cháy tất cả các làng không có ngư 
Ề bắn vào tât cả những người dân nào chạy trốn khi chúng. 
ta đến gần. ˆ" (Nhật lệnh của thiếu tá Godard, tháng Ba 1885 ở 
vùng Kép). 


sung bởi nguyên tắc đốt 
, chặt phá tật cả các cây 








Ngay từ ngày 13, Lạng Sơn đã bị chiếm, trong khi Tuyên 
Quang thì được giải tỏa (ngày 2 tháng Ba). Négrier theo lệnh 
của Paris muốn đè nặng lên những cuộc thương thuyết đang 
tiếp tục với Trung Hoa, xâm nhập vào lãnh thô Trung Hoa, 
nhưng không trụ lại được ở đó. vì gặp phải những lực lượng 
lớn hơn rất nhiều. Trong cuộc rút lui, ông ta bị thương, và người 
thay thế là viên thiếu tá Harbinger, mất tỉnh thần, cho rút lui 
quá nhanh, bỏ lại Lạng Sơn vào ngày 26 tháng Ba (66). 

Sự thất bại ở địa phương này, được báo chí thôi phỏng lên 
thành một “thảm họa” nặng nễ, đã gây nên một sự xúc động 


"lps/flelun hoploarg 





lớn ở Paris và kích thích ở điện Palais-Bourbon những phản 
ứng dữ dội. Ngày 30 tháng Ba, Jules Ferry đề nghị những ngân 
sách mới đề vực lại tình hình ở Tonkin. Nhưng Clemenceau và 
Delafosse nôi giận đùng đùng. Đề nghị xin thảo luận tức khắc 
về ngân sách bị gạt đi bởi 306 phiếu chống, chỉ có 149 phiếu 
thuận. Sau đó Ferry bị đây vảo tình trạng thiêu số với 152 phiếu 
so với 287 phiếu và đệ đơn xin từ chức. Tuy nhiên ngay ngày 
hôm sau, 31, Hạ viện cũng thông qua một khoản ứng trước là 
30 triệu trên ngân sách cho Tonkin. 





Tuy vậy, trước cả sự sụp đô của nội các Ferry, sự tiếp xúc 
ngoại giao đã được tiếp tục lại một cách bí mật giữa Trung Hoa 
và Pháp. Ngày 4 tháng Hai, Paris ra lệnh phong tỏa các bờ biên 
của Trung Hoa. Những phái lên của Bắc Kinh sang Âu châu 
đã làm cho Pháp hiểu rất rõ là họ đang tìm kiếm một hiệp ước 
mới trên cơ sở hiệp ước đã thỏa thuận ở Thiên Tân. Ferry đã từ 
bỏ ý định đòi bồi thường, thế là cuối cùng vào ngày 30 tháng 
Ba, chính bản hiệp ước đó đã được Tsongly Yamen phê chuẩn. 
Một nghị định thư đã nhanh chóng được ký kết ngày 4 tháng 
Tư ở Paris, (và đến ngày 9 tháng Sáu thì nó sẽ được Patenôtre 
và Lý Hồng Chương đổi thành một hiệp ước quyết định). (67) 

Các Ủy viên quân sự Trung Hoa đến Hà Nội từ ngày 24 
tháng Tư và đến ngày 29 thì quân đội Trung Hoa rút khỏi Lạng 
Sơn. Ngày 2 tháng Năm thì họ về đến Trung Hoa. Bắc Kinh 
cũng bắt Lưu Vĩnh Phúc rời bỏ Tonkin cùng với những người 
theo ông ta. Phúc trở về phục vụ cho Trung Hoa, được cấp cho 
đất đai và một tông ở Quảng Tây. Như vậy cuộc can thiệp quân 
sự của Trung Hoa vào Tonkin châm dứt. 








Chiến tranh dường như đã kết thúc, nội các mới của Pháp 
do Henri Brisson làm chủ tịch lại hướng về một chính sách 
cứng rắn đối với Annam và Tonkin. Ngày 15 tháng Tư, Brière 


"lps/flelun hoploarg 


376 





de I'Isle được thông báo là đoàn quân viễn chỉnh sẽ được đưa 
lên thành ba sư đoàn dưới sự chỉ huy của tướng Roussel de 
Courcy. Viên tướng này cũng đồng thời được chỉ định là thống 
sử ở Annam và Tonkin, trực thuộc Bộ trưởng chiến tranh. Brière 
phải cúi đầu tuân lệnh và trở về chỉ huy Sư đoàn thứ nhất (68). 


"Hlps/flelun hoploarg 


371 











MỘT ÔNG VUA TẬN TÂM VỚI NƯỚC 
PHÁP 





ối với chính phủ Brisson, từ nay trở đi u quan 

trọng là việc bắt tay vào tổ chức cuộc bảo hộ Annam 
(Trung Kỳ)1 và Tonkin. Từ ngày 12 tháng Tư, ông đã chỉ định 
trung tướng Philippe Roussel de Courcy làm chỉ huy trưởng 
quân đội, kiêm chức thống sứ ở Huế. Tướng de Courcy, 59 
tuổi, đã đề lại đẳng sau mình một đời binh nghiệp huy hoàng 
với những trận mạc ở Crimée, Ý, Mexique (1864), Lorraine 
(trong cuộc bao vây thành Metz 1870), Caucase (với người 
Nga ở Kars năm 1877). Nhưng chưa bao giờ ông ta tỏ ra xuất 
sắc với những đức tính của một nhà ngoại giao. Thậm chí 
người đại diện của ông ở Huế, tướng Prudhomme, vào năm 
1901 đã nhận định về ông như sau: “Ông không có đặc tính gì 
¡ giao tỉnh tế, Lẽ ra bên cạnh việc là một nhà 
c và cương nghị như ông vồn dĩ thế, ông phải 
đồng thời là một nhà ngoại giao giỏi.” (1) 





Trong khi đó quan hệ Pháp — Annam lại cảng ngày càng 
trở nên phức tạp và khó xử lý... Tướng Brière de I'Isle, kế 
nhiệm của tướng Millot ở Tonkin, xử sự như một viên toàn 
quyền thuộc địa, phong những người Pháp vào các chức công, 
sứ và phó công sứ, củng những tông đốc Annam mà ông cho là 


1 Từ đây trở đi, từ “Annam” sẽ có lúc chỉ "Trung Kỳ”, có lúc chỉ đất nước Việt 
Nam. 


"lps/flelun hoploarg 


378 





đáng tin cậy, ở tắt cả các tỉnh. Ông cũng ra nhiều quyết định về 
hành chính, tải chính và cả những quyết định khác nữa. Sự ăn 
ý đã được tạo lập giữa người có vấn chính trị Silvestre và viên 
kinh lược Tonkin Nguyễn Hữu Độ, làm cho các chính sách của 
ông được dễ dàng thực hiện. 

Huế vẫn tiếp tục chống lại sự chỉ phối của Pháp bằng 
tất cả sức mạnh của mình, tuy g một cách không lộ liễu, 
thậm chí lén lút nữa. Các vị nhiếp chính đã cô sức phản đối 
việc phong chức cho các quan lại thân Pháp ở Tonkin và ông 
Thuyết, trong một bức thư vào tháng Năm 1885, đã ra lệnh 
cho các quan không được cộng tác với Pháp, phải từ chối nộp 
những người phu cho họ, không được nộp thu: cho họ, và ngăn 
cản họ tuyên mộ lính. Hà Nội tố cáo s c ý” và sự “phản 
trắc” của Huế cảng ngày càng không thể chịu đựng được nữa. 
Nhưng về phần mình, thống sứ Lemaire ở Huế thì lại tố cáo 
với Paris, sự thù địch một cách có hệ thống của Hà Nội đối với 
Triều đình Huế, và ý thức phiêu lưu của những quân nhân Pháp 
đóng ở thủ đô này (2). 

Mặt khác ở Annam, ông Thuyết vẫn theo đuôi việc. chuẩn 
bị đề đến một ngày nào đó sẽ tiếp tục lại cuộc chiến đấu một 
cách thắng lợi. Với suy nghĩ này, ông đã dự tính, nhà vua và 
Triều đình sẽ bỏ lại Huế, và vào đóng trong núi ở Tân Sở, là 
một dinh lũy được củng cố, mả từ đó ông có thê chỉ huy một 
cuộc tông khởi nghĩa chống quân Pháp một cách an toàn hơn. 
Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay, tất cả những sự chuẩn bị này 
đều không qua mắt được những cơ quan tình báo của Pháp 
ở Tonkin cũng như ở Bắc Annam, và vào ngày 6 tháng Mười 
Một, chính Đức ông Puginier cũng đã thông báo cho chỉ huy 
trưởng biết. 

Ngay từ tháng Mười Một 1884, viên “cố vấn chính trị" 
Silvestre lúc đó đã trình bày với tướng Brière de I'Isle một kế 














"lps/flelun hoploarg 


379 





hoạch được ông này chấp nhận. Kế hoạch đó mấy tháng trước 
cũng đã được trình bày với tướng Millot, dự kiến một phương 
cách giải quyết “tận gốc” vấn đề chính trị ở Huế (3). Ở đó, Hàm 
Nghi vừa được tôn lên làm vua. 


Được báo trước về kế hoạch tiếp tục cuộc vũ trang chiến 
đầu và sẽ bất cóc nhà vua đem đi của ông Thuyết, chính quyền 
Pháp chủ trương cứ đê cho việc này xảy ra, nhưng sẽ cố gắng, 
một mặt nhanh chóng bóp nghẹt nó, mặt khác tìm cách ngăn 
cân sự ra đi của nhà vua. Vả lúc đó sẽ tuyên bó sự phế truất ông. 
ta, rồi đặt một ông vua khác lên ngôi, và lân nảy là một ông vua 
đã ở tuổi trưởng thành, đồng thời cùng với một chính phủ khác, 
dễ bảo hơn đối với những “gợi ý” của Pháp. Một thê chế mới, 
dưới dạng “một hiệp định bồ sung” cho hiệp ước Patenôtre sẽ 
được áp đặt cho nước Annam. Nhưng Paris không tán thành mà 
cũng không bác bỏ kế hoạch này. Vì thế nó chỉ nằm trong các 
ngăn kéo, và những sự tiếp xúc cần thiết cũng chẳng được tiến 
hành ngay ở Annam. 





Sự đe dọa tiềm tàng do các chuẩn bị của ông Thuyết gây 
ra (mà lúc đó người ta lại đang tiến quân lên Lạng Sơn) đã đến 
mức ngày 12 tháng Ba I§§5, tướng Brière de I'Isle lại đem kế 
hoạch của Silvestre trình bảy lại với chính phủ Pháp. Nhưng 
Ferry đã đồ, và bây giờ là Brisson sẽ trả lời. 

Bằng một bức điện đề ngày 21 tháng Năm 1885, Bộ 
trưởng Ngoại giao, Freycinet, cùng nhất trí với Bộ trưởng 
Chiến tranh, ra lệnh cho tổng chỉ huy phải buộc ông Thuyết từ 
bỏ những ý định của ông ta. 

*Tôi công nhận với ông là không thẻ không trừng phạt 
hành vi của ông thượng thư Bộ binh Annam. Một tiêu đoàn sẽ 
được điều động tới cho đại tá Pernot, và một lực lượng tăng 
cường 700 người nữa dường như đã đủ đề đối phó với mọi tình 





"lps/flelun hoploarg 


380 





huống. Khi các lực lượng tăng cường tới nơi, và trước khi có 
bất cứ một sự biêu dương sức mạnh nào, ông sẽ phải chính thức 
thông báo cho Triều đình Huế biết chúng ta không thể dung thứ 
việc ông Thuyết ở lâu hơn nữa trong Hội đồng phụ chính. Ông 
sẽ đòi hỏi việc phế truất ông ta, và đây ông ta đi xa. Điều quan 
trọng là cuộc vận động của ông sẽ không thê được coi như một 
sự đe dọa đối với toàn thẻ chính phủ Annam. Đề làm việc nảy, 
ông phải hợp đồng với đại tá Pemot đề quân đội của chúng ta, 
tuy sẵn sảng ngăn chặn nếu Triều đình muốn trốn chạy vào 
trong nội địa, nhưng vẫn không có một cuộc chuyển quân lộ 
liễu nảo, có thê gây lo sợ cho chính phủ ở Huế, và có nguy cơ 
sẽ làm những người mà chúng ta đang tìm cách liên kết tập hợp 
lại chống chúng ta. Chỉ sau một thời gian, nếu ông không nhận 
được một đáp ứng thỏa mãn, mới tiền hành những cuộc biêu 
dương quân sự mà ông đề nghị. 

“Trong mọi trường hợp, không một hành động vũ lực nào 
được thực hiện mà không xin ý lên trước của chính phủ Cộng 
hòa, trừ trường hợp thật bức thiết." (4) 

Lúc đó tướng de Courcy còn đang ở ngoài khơi, nên mọi 
hành động phải gác lại cho. đến khi ông này tới Tonkin. Viên 
thống sứ ở Huế, Lemaire, chắc chắn là không đồng ý với chủ 
trương trên, đã xin được trở về Pháp. 

Xuất phát từ Toulon ngày 30 tháng Tư, tướng de Courcy, 
cùng đi theo có trưởng ban tham mưu, là tướng Warnet, và các 
tướng Jauront và Prudhomne, những người này về sau sẽ trực 
tiếp chỉ huy các cánh quân, đã đến vịnh Hà Lầm vào ngày 31 
tháng Năm, và ngày 1 tháng Sáu thì lên Hà Nội nắm hết mọi 
việc. Trong ít ngày sau đó, ông đã tự làm một cuộc phân tích cá 
nhân về tình hình. Được Silvestre và Đức ông Puginier thông 
báo về các kế hoạch của ông Thuyết, mà chính ông Tường 


"hlps/llelun hoploarg 


381 





cũng đã có tâm sự với Nguyễn Hữu Độ, tướng de Courcy đã 
nhanh chóng quyết định thi hành các lệnh của chính phủ Pháp. 
Ngay trong ngày 4 tháng Sáu, ông điện cho P.de Champeaux, 
đại diện lâm thời ở Huế, thông báo ông sẽ đến kinh thành Huế 
trong một ngày gần đó. 

“Hiện nay, thái độ của Viện Cơ mật, và đặc biệt là của 
ông Thượng thư Bộ Binh Tôn Thất Thuyết, đã đưa những quan 
hệ của chúng ta với Triều đình Huế đến một mức bắt buộc phải 
có những lời giải thích hoàn toàn rõ ràng và sự chấp thuận một 
tạm ước nhằm chấm dứt những sự giằng co liên tục này. 

"Chúng ta không thê cho phép chính phủ Annam lại lôi ra 
bàn cãi các điều kiện của bản hiệp ước!. 

“Sự cần thiết của tình hình đã buộc tôi phải quyết định đi 
vào Huế với một đoàn tùy tùng từ 1.000 đến 1.200 người. 

*Tôi sẽ đến với những ý định hòa giải nhất, và sẵn sàng 
chấm dứt mọi sự tranh chấp tôn tại giữa chúng ta và chính phủ 

ằ ôn thỏa. Nhưng tôi không giấu ông 

ấu, và tôi lo ngại là sẽ gặp 
phải ở các vị nhiếp chính những thành kiên buộc tôi phải có 
những hành ông cứng rắn. Sự cố này phải được dự kiến, và 
chúng ta phải sẵn sàng đề hành động trong trường hợp này hay 
trường hợp khác. Vì vậy tôi muốn ông phải nghiên cứu các 
biện pháp phải ảnh, hoặc là chúng ta có thể đi tới được một 
cuộc thỏa thuận hòa bình, hoặc chúng ta phải can thiệp ảng vũ 
lực để thắng được những thành kiến thù địch đối với chúng ta. 












“Trong trường hợp sau, hành động của chúng ta chỉ có 


thể có hiệu quả nều nó được tiến hành tốt và một cách đột ngột. 





1 Chính phủ Pháp lúc đó mới nhận thấy bản hiệp ước ngày 6 tháng Sáu 1884 
vẫn chưa được phê chuẩn, vội vàng làm ngay việc phê chuẩn này vào ngày 7 
tháng Sáu ở Hạ nghị viện. 


"lps/lelun hoploarg 


382 





Vì vậy, cần thiết là trước đó chúng ta phải nắm được tắt cả các 
tin tức tình báo mà ta muốn biết về tình hình các địa điểm, các 
cá nhân, và các lực lượng có thể chống lại chúng ta. Với sự 
thỏa thuận chung với trung tá Pernot, ông phải chuẩn bị trước 
những điều kiện bảo đảm sự thành công, chọn những địa điểm 
phải chiếm đóng để ngăn cản Triều đình trốn chạy đi Cam Lộ, 
hay đến bát cứ địa phương nào khác ngoài phạm vỉ hoạt động 
trực tiếp của ông. Và cuỗi cùng, ông phải tập hợp quanh ông 
tắt cả những dữ liệu cho phép chúng ta có thê thay thế phái thù 
địch đã đứng lên chống lại nên Bảo hộ, bằng những nhân vật có 
thê liên kết được vào sự nghiệp của chúng ta và để chỉ huy hơn. 


nhiên, sự bí mật tuyệt đối phải được giữ cho. đến giờ 
phút cuôi cùng...” (5). 

Nhưng người ta sẽ th g sự bí mật thì bị lộ, và các 
vị trí căm quân thì được bô trí rât tôi. 




















NHỮNG SÁNG KIÊN CỦA TƯỚNG DE COURCY 


Tâm lý của tướng de Courey giải thích phần nào cho 
những hành vỉ của ông ta sau này. Gosselin viế 
một cách vô bờ bến, và bị say mê bởi mong muôn gỡ rối tình 
trạng như mớ bòng bong của những quan hệ Pháp - Annam 
trong nhiều năm nay, bằng một đòn vũ lực ngay ở Huế" (6). Ở 
Annam và Tonkin thì ông ta lại có tắt cả các quyền lực. Quả 
như vậy, vì chế độ giới nghiêm vẫn chưa được bãi bỏ, tắt cả 
chính quyền dân sự và chính trị đều phải phục tùng quyền phán 
quyết tối cao của tướng tư lệnh lãnh thổ. Tướng de Courcy đã 
nhắc lại cho tất cả mọi người điều này trong một quyết định 
đề ngày I1 tháng Sáu: Một chê độ cai trị quân sự sẽ được thiết 
lập (7). 

Ngày 26 tháng Sáu, Courcy điện cho Bộ trưởng Chiến 
tranh ở Paris: 








"hlps/llelun hoploarg 


383 





“Tôi xuống. tàu đi Huế với một tiểu đoàn lính zouave!. 
Tôi sẽ đến Thuận An vào ngày 1 tháng Bảy. Tôi đã yêu cầu tiếp 
kiến nhà vua vào ngày 3 tháng Bảy” (8). Ông viết thêm: '“Tôi 
có nhiều điều phàn nàn về các vị phụ chính. Sẽ hành động thận 
trọng nhưng cương quyết. Xin điện cho tôi ở Huế, nếu Bộ phản 
đối mọi đòn vũ lực.” (9) 





Ngày 27, ông rời Hà Nội đi Hải Phòng, và dự kiến là 800 
lính zouave sẽ đến đóng ở Huế. Ở Hà Nội, tướng Brière de 
I'Isles nói công khai cho tắt cả những ai muốn nghe: “Tôi vẫn 
cho rằng giải pháp duy nhất là phải bắt cóc những vị phụ chính 
hiện nay.” (10) 

Courcy đến Huế vào ngày 2 tháng Báy với đoản tùy tùng 
và được Champeaux và hai quan đại thân tiếp đón ở Thuận An. 
Đến đóng ở lãnh sự quán, ông triệu tập hai vị nhiếp chính tới 
để ấn định với hai ô ông này nghỉ thức của buôi tiếp. kiến để ô ông 
trình các ủy nhiệm thư. Chỉ có Nguyễn Văn Tường đến, Tôn 
Thất Thuyết lấy cớ đang có bệnh không đến và cũng từ chối 
á ¡ gửi tới thăm bệnh cho. 
bắt đầu: Courcy đòi hỏi đi vào cung điện 
cùng với toàn bộ đoàn tùy tùng cho đến tận người lính trơn, 
bằng Cửa Giữa, từ xưa tới nay chỉ tuyệt đối dành cho quốc 
vương và những khâm sai đặc biệt của Hoàng đề Trung Hoa. 
Đây là một đòi hỏi rõ ràng có mục đích biểu hiện sức mạnh của 
nước Pháp bây giờ đã thay Trung Hoa làm “bá chủ”, và cũng 
để hạ nhục Triều đình Huế: Triều đình chỉ chấp nhận cho một 
mình tướng de Courcy, thống sứ của Pháp. đại điện cho tổng 
thống Cộng hòa được đi vào bằng Cửa Giữa. Buồi sáng ngày 
4, Courcy cho Triều đình một ngày đề suy nghĩ và quyết định. 











1 Lính bộ binh thuộc địa ở Algerie - Đội bộ binh này được lập ra năm 1830. 


"hlps/Nlelun hoploarg 


384 





Theo Gosselin: 

“Tướng de Courcy đã có một sai lầm cực kỳ to lớn... 
là không hiêu biết một tí gì về nước Annam. Ông tỏ ra khinh 
thường một cách sâu sắc tính chất Annam, không tin rằng các 
vị quan có thê có được một hành động cứng răn, và nghĩ rằng 
đoàn tùy tùng hùng mạnh của ông có thê làm khiếp Sợ các quan 
phụ chính, triều đình và đân chúng. Thêm nữa, bản tính của 
ông ta là đa nghỉ, không nghe theo bắt cứ một lời khuyên nào, 
không chấp nhận bất cứ một ý kiến nào, và cũng chăng muốn 
nghe những điều chỉ dẫn mà những người đã từ lâu đã quá hiêu 
mọi việc trong xứ như Đức ông Caspar và ông de Champeaux, 
cố gắng nói với ông” (11). Tướng Prudhomre cũng xác nhận: 
Vị tướng “không tránh khỏi có một sự ngờ vực nào đó, chăng 
những đối với đoàn quân sự thân cận của ông được tập hợp vội 
vã khi ông từ Pháp ra đi, mà còn đối với cả đám nhân sự hành 
chính mà ông thấy tại chức khi ông đến Đông Dương” (12). 





Ông Thuyết tin chắc rằng lần này người Pháp cũng lại sẽ 
cố gắng chiếm lấy kinh đô, như họ đã từng làm ở Hà Nội vào 
những năm 1873 và 1882, nên chủ trương một thái độ cương 
quyết và sẽ tuyệt đối chống lại. Nhưng ông Tường t 
ý răng, trước sức mạnh của quân Pháp, thì tốt hơn cả là nên 
tìm kiếm một sự thỏa hiệp. Do đó, có một sự đối 
giữa hai người. Trong một lúc nào đó, ông Tường đã thắng thể. 
Trong buôi chiều ngày 4 tháng Bảy, để vượt qua được sự bế 
tắc, Viện Cơ mật xin tiếp kiến de Courcy. Ông này từ chối, vì 
một lần nữa ông Thuyết lại không chịu đến. De Courcy cũng 
gạt bỏ không nhận những tặng phẩm của bà Hoàng Thái hậu 
mà các quan mang tới một cách trịnh trọng. Đức Hoàng để, 
cùng cả Cung điện cảm thây đây là một sự lăng nhục. 








Champeaux và Đức ông Caspar được thông tin rõ về 
những chuân bị quân sự trong thành, đã cảnh giác vị tướng, 


"lps/flelun hoploarg 


385 





nhưng ông này không tin là có sự nguy hiểm. Ngay cả đại tá 
Pernot cũng không thẻm đề ý đến các tin tức tình báo. Trong 
khi ô ông Thuyết thì bây giờ đã quyết tâm. Đại úy Gosselin, sau 
này điều tra trong các giới biết rõ tin tức nhất, ở Triều đình Huế 
đã mô tả lại “quá trình tâm lý” dẫn tới tắm thảm kịch như sau: 








âu sắc đối với ông Tường, 
đại lại càng khơi sâu thêm 


Ông Thuyết có một sự căm thì 
và những sự thăng trầm trong 
mỗi hận thù nảy. Thê mà, bây giờ: 








"“Tường thì rao giảng sự trì hoãn còn Thuyết với bản tính 
nóng nảy và thiểu suy nghĩ thì muốn hành động ngay tức khắc. 
Thế mà ý kiến của ông đã thắng. Hành động quá đáng của ông, 
mà những người về phe ông cho là do một nhiệt tình hào hiệp. 
yêu nước thúc đầy, thực ra chỉ là hậu quả của sự căm thù chống 
Tường và chống chúng ta, và sự cô găng cuối cùng trong tham 
vọng của ông đang ở trong một tình thể tuyệt vọng. Nếu những 
ý kiến của ông Tường mà thắng thế, thì do bởi sức mạnh của sự 
việc, vị trí hàng đầu sẽ thuộc về ông ta. Ông Thuyết bị gạt ra sẽ 
thấy trước mặt mình sự thỏa thuận của người đối thủ của mình 
với nước Pháp. Ông không thê chịu đựng được điều đó, và cố 
gắng làm một cuộc phiêu lưu.” (13) 

Ông Thuyết biết không thể thắng được quân Pháp trong 
một trận đánh chính quy. Nhưng vì tin chắc người Pháp Sắp 
phát động một đòn vũ lực đề ngăn cản ông và chiếm lầy Huế, 
ông quyết định phải hành động trước. Ông hy vọng đạt được 
một kết quả quyết định bằng một đòn mạnh và đột ngột để loại 
trừ được đại bộ phận sĩ quan Pháp và thậm chí có thể cả tướng 
Courcy và bộ tham mưu của ông ta nữa. Như vậy sẽ đề phòng 
được mọi hành động sau này của quân Pháp ở Huế, làm cho 
đông đảo quần chúng nôi dậy và buộc Paris phải quyết định rút 
lui khỏi Annam. Đề đạt được mục tiêu nảy, ông đã tập trung 
khoảng 12.000 người trong thành là nơi quân Pháp vẫn đóng từ 


"hlps/Ölelun hoploarg 


386 





năm 1883. Ông cũng đã huy động những đội trọng pháo nhiều 
và mạnh khoảng 1.200 khâu đại bác. 

Tướng de Courcy, trong buỗi tối ngày 4 tháng Bảy sẽ mở 
một cuộc chiêu đãi lớn ở lãnh sự quán Pháp. Thuyết ra lệnh 
cho một toán nhỏ quân lính chiếm vị trí ở gần thành, từ 22 giờ 
sẽ tấn công Mang Cá vả lãnh sự quán Pháp, rồi sát hại tất cả sĩ 
quan Pháp, khi họ từ cuộc chiêu đãi đi ra để trở về Mang Cá. 

Trong cuộc chiêu đãi, được tổ chức trong một khu vườn. 
thắp đèn sáng trưng của lãnh sự quán Pháp, trên một khoảng, 
sân rộng nhìn xuống bờ sông, de Courcy đã mời tới tham dự 
ngoài những sĩ quan trong đoàn tùy tùng và của đội quân đóng 
ở địa phương, cả những quan chức dân sự Pháp. Ông hết sức 
vênh vang, và trong một lần chúc rượu, ông khẳng định: 

*#Tôi bao giờ cũng thành công trong cuộc đời sự nghiệp 
của tôi. Ở bắt cứ nơi nào tôi đến, ngôi sao của tôi cũng chưa 
bao giờ lu mờ. Tôi thấy ngôi sao đó lại sắp sáng chói lên với 
một luồng sáng mới...” (14) 





Người ta không biết, viên chỉ huy toán quân Annam có 
sợ hãi hay đã hiểu nhằm các biện pháp phải thi hành, nhưng 
khi cuộc chiêu đãi kết thúc vào khoảng sau 23 giờ, các sĩ quan 
Pháp đã trở về nơi đóng quân mà không bị trở nị ại gì. Đến nửa 
đêm, mọi chuyện đều như có vẻ êm ả. Thế ng nhiên, khi 
trăng lặn, vào khoảng một giờ sáng, những tiếng la hét nôi lê 
và một cuộc oanh kích dữ dội nô ra ở khắp các phía, tiệp theo 
với ánh lửa của nhiều đám cháy. Trọng pháo Annam nã đạn vào 
Mang Cá và lãnh sự quán Pháp. Các toán quân Annam, do ông 
Điệt là em ông Thuyết chỉ huy, tấn công vào các trại quân Pháp 
ở sát chân thành, và cả vào lãnh sự quán mà tư dinh bị trúng 
một trận mưa đạn trái phá. Những toán quân đốt nhà rải lửa ra 








"lps/flelun hoploerg 


387 





khắp nơi. Những nhà cửa, lều lá ở quanh lãnh sự quán bốc cháy 
rừng rực, trong khi súng nỗ ầm vang khắp nơi. 





Tuy nhiên những sự thận trọng đề phòng của đại tá Pernot 
đã tỏ ra hữu hiệu. Trong bóng tối, quân Pháp đối đầu với những 
cuộc tấn công của quân Annam, và vào khoảng 4 giờ sáng, thì 
bắt đầu phản công. Lúc rạng đông thì họ lao lên phía thành. Họ 
vào được bên trong thành, chiến đấu trong đó, bao vây cung 
điện. Từ 8 giờ, lá cờ Pháp đã tung bay trên cột cờ của ngôi 
thành và đến 11 giờ Courey điện về chính phủ Pháp: “Ngôi 
thành đã ở trong tay chúng ta cùng với 1.100 khâu đại bác. 
Quân đội chúng ta tuyệt vời. Thương vong không đáng kể". về 
phía quân Pháp có 11 người chết và 62 người bị thương, trong 
khi đằng trước mặt họ là từ 1.200 đến 1.500 xác người Annam 
phải chôn cất hay đem thiêu. Tướng Prudhomme báo cáo: 

“Xác của 1.500 người Annam cho thấy những thiệt hại 
của kẻ thủ ít nhất cũng phải gắp đôi thế, vì theo tập quán họ đã 
mang đi rất nhiều, và mang tất cả những người bị thương đi, vì 
họ sợ chúng ta sĩ cắt xẻo hay đối xử tàn nhẫn, vì họ tin là chúng 
ta cũng làm giống như họ vẫn thường làm. Do không thẻ chôn 
cất hết những người Annam chết, người ta đã vứt một phần vào. 
các kênh đào, và phần cỏn lại thì đêm hỏa thiêu. Nhưng sự thối 
rữa của một số lượng lớn xác chết như vậy, lại do thời tiết nóng 
làm cho thối rửa mạnh hơn, đã làm ô nhiễm cả thành phố, và 
trong một thời gian dài nữa, người ta đã phải hít thở một thứ 
không khí sặc mùi hôi thôi... "(15) 











CUỘC CƯỚP PHÁ HUẺ 
Mãi đến ngày 6 tháng Bảy, vào lúc bình minh, quân đội 
Pháp mới tiến vào trong hoàng cung. Ngày 7, Courcy điện về 


"lps/flelun hoploerg 


388 





Paris là tình hình yên tĩnh và quân đội Annam đã hoàn toản 
thua chạy. 

“Cung điện của các vua không bị đốt cháy và được quân 
đội tôn trọng. Trong cung điện có rât nhiêu tác phâm có giá trị 
nghệ thuật." 





Mấy giờ sau Courcy xác định thêm. 

“Hoàng cung vẫn nguyên vẹn, nhờ kỷ luật của tiêu đoản 
lính zouave đã chiêm được nó và đóng giữ. Cung điện chứa 
đựng rất nhiều của cải: 5 triệu bằng các thỏi bạc - Giá trị nghệ 
thuật vô giá. Tôi chờ chỉ thị”. 

Tướng Prudhomme về sau bồ sung: 

“Cung điện chứa đựng một số lượng rất lớn những đồ đạc 
rất đẹp và những đỗ trang sức quý báu, cùng với một kho tiền 
khoảng l2 triệu bằng những thỏi vàng, thỏi bạc.” (16) 

Một lần nữa, tướng Prudhomme lại tỏ ra yên tâm: 

“Trong đêm, tất cả Triều đình đã vội vã rời bỏ Huế, với 
tất cả những gì quý báu mà họ có thê mang theo đi được. Chỉ 
còn có việc phải chiêm đóng địa điểm, cung điện và thành phô, 
và tô chức ở đó một đội trật tự đề ngăn cản mọi sự cướp bóc và 
phá hoại mới. Vẫn còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh bì thảm 
của cuộc cướp bóc Cung điện Mùa hè của Hoàng đề Trung 
Hoa năm 1860, và chính vì lo lắng không đề cho quân đội của 
mình phạm vào một hành động tương tự, tướng de Courcy đã 
ra những lệnh nghiêm khắc nhất đề bảo tồn các công trình kỷ 
niệm, nhà cửa và những đồ vật quý báu, và những lệnh của ông 
đã được tuân theo một cách triệt đề.” (17) 

Thực ra, chuyện đã khác hăn như thế, và một cuộc cướp 
bóc điên cuông đã xảy ra rồi, theo một số người, thì cũng tương 
tự như cuộc cướp bóc Cung điện Mùa hè ở Bắc Kinh năm 


"lps/flelun hoploarg 


389 





1860. Năm sau, vào tháng Năm 1886, P.Pène Siefert, một nhà 
báo, bạn của Paul Bert kế lại như sau: 

“Họ (người Annam) làm cho chúng ta rất lúng túng khi 
họ nói rằng, theo những bản kiểm kê trước buôi sáng ngày 5 
tháng Năm, thì quân Pháp đã lây đi ở dinh gác Hoàng cung: 
113 lượng vàng, 742 lượng bạc. 27 quan tiền; lấy ở cung 
điện của bà mẹ Vua Tự Đức 228 viên kim cương, 266 đồ trang 
sức có nạm kim cương, ngọc trai, đá quý, 271 đồ vật bằng 
vàng, 1.258 đỉnh bạc, 3.416 lượng vàng; ở các nhà thờ Triệu 
Trị, Minh Mạng và Gia Long, đầy ấp những đồ vật cá nhân của 
các nhà vua lúc sinh thời, lấy đi hằu như tất cả những gì có thể 
mang đi được dễ dàng: mũ miện, đai thắt, thảm, nệm, áo châu, 
giường, và bàn độc chạm trô, bộ vũ khí, hộp trầu cau, ống nhỗ, 
lư hương, ấm pha trà với khay chén, tăm xia răng. Ở kho bạc 
của nhà vua, lấy mất 24 triệu phrăng bằng vàng và bạc. Một 
sự cướp bóc lạnh lùng kéo đài trong hai tháng, đã vượt trên rất 
nhiều tai ếng bị thảm của cuộc cướp bóc Cung điện Mùa hè ở 
Bắc Kinh, và chỉ có thể làm mắt tỉnh thần người lính...” (18) 

Ba năm sau, trong một bản báo cáo đề ngày 28 tháng Hai 
1889 gửi lên viên toàn quyền Richaud, viên thống sứ Rheinart 
ở Huế đã viết: 















*Người ta cảm thấy xấu hô khi nhớ lại những cảnh tượng. 
đã diễn ra lúc đó: Một con voi bằng vàng, một công trình tuyệt 
mỹ, có giá trị rất lớn đã bị cắt làm hai đề hai kẻ tranh nhau, đứa 
nảo cũng muốn lấy về phần mình chất nguyên liệu của đồ vật 
đó. Điều đáng buồn hơn cần phải nhắc lại, là ngay cả một sỹ 
quan cấp tướng, tướng Brudhomme, cũng không có một chút 
ngại ngùng nào lấy đi những đồ vật có giá trị rất lớn, và cũng, 
chăng có ai tìm cách làm thức tỉnh lương tâm đang ngủ say của 
ông ta. Báo chí không nêu lên việc gì cả. Người ta đã không 


"hlps/Nlelun hoploarg 


390 





mời ông ta trả lại cho Triều đình Huế một phần những đồ cướp 
bóc của ông.” (19) 

Đó chưa phải là tất cả. Ngay cả thành phố cũng đã bị 
cướp bóc, tàn phá và đốt cháy bởi những toán quân đội của de 
Courcy. Phần lớn các bộ, với những kho lưu trữ, thư viện Quốc 
gia, các văn phòng của những nhà phân tích, Nhà Án quán 
Quốc gia, đều bị đốt cháy cùng với nhà của ông Tường. Năm 
1887, Lanessan ghi lại việc “quân đội của chúng ta triệt phá 
các nhà dân trong thành trong Š ngày, những cuộc bắn giết kèm 
theo với đốt nhà, sự trục xuất 30.000 người bản xứ sinh sống ở 
quanh hoàng cung và các bộ." (20) 

Cuộc trốn chạy của nhà vua và sự về với chúng ta của 
ông Tường. 

Kế hoạch của ông Thuyết chủ yếu là mang vua đi khỏi 
tầm tay của người Pháp, vì vua là tượng trưng cho sự chính 
thống. Rất sớm vào buôi sáng ngày Š tháng Bảy, Thuyết và 
Tường đã xin với vua và các bà hoàng cho phép được tạm thời 
đưa xa giá lên lãng mộ của Vua Tự Đức, ở cách Huế § cây số. 
Từ 5 giờ sáng xa giá đã rời khỏi cung điện đi về phía chùa 
Thiên Mụ, có ông Tường tháp tùng. Đến Kim Long, theo người 
ta nói lại, ông này nhận được lệnh của Hoàng Thái hậu là ở lại 
Huế để “giải quyết các việc cấp thiết". Đến chùa Thiên Mụ thì 
ông Thuyết theo kịp đoàn người đang chạy trốn và cằm đầu 
tiến về phía Quảng Trị và Tân Sở. 

Thể nhưng cũng trong ngày Š tháng Bảy này, vào khoảng 
10 giờ, ông Tường vào yết kiến vị linh mục Huế, Đức ông 
Caspar ở Kim Long'. Gosselin đã tường thuật lại cảnh này 
như sau: 


1 _ Kim Long là một vùng ngoại ô, cách Huế một cây số. Ở đây có hội truyền 
giáo Gia Tô và tòa giám mục. 


"lps/flelun hoploarg 


391 





“Ngày 5, vào khoảng 10 giờ. một người đàn ông, mệt lử 
và đói khát, đến ra mắt Đức ông Caspar, và đề nghị cho chút gì 
ăn uống. Nhận thấy người trồn chạy nảy là vị phụ chính Tường, 
linh mục vội vàng cho phục vụ bữa ăn, và hai người đàm đạo. 
với nhau giữa những tiếng động kinh khủng của cuộc chiến. 
Vị linh mục cao thượng, hết sức ngạc nhiên về sự bình tĩnh lạ 
lùng và sự sáng suốt của ông Tường trong cuộc trao đổi, trong 
khi sự diệt vong của tô quốc ông đang bị giành giật ở cách đó 
vài bước chân. Đức ông Caspar hỏi '*Hoàng thượng hiện nay 
đang ở đâu?”. Vị phụ chính khăng định nhà vua đang có mặt ở 
Kim Long. Người đối thoại của ông van nài ông hãy hết sức nỗ 
lực giữ nhà vua ở lại, và ngăn không để cho người rời bỏ Huế. 
Ông Tường rất chăm chú nghe những lý lẽ của vị linh mục đưa 
ra. Rồi sau khi dùng bữa xong, và ngõ lời cảm ơn, ông rời khỏi 
tòa thánh, mà không đề cho ai đoán được là ông sẽ theo ý kiến 
nào. Chuyện gì đã xảy ra lúc này trong tâm hồn của con người 
đó? Liệu ông ta có theo lời khuyên : mà ông ta vừa nhận được, 
đi tìm đức vua và ông Thuyết, đề có gắng cản SỰ ra đi của nhà 
vua, và rồi sẽ vấp phải sự phản đối của vị đồng sự của ông? 
Hay là, như điều mà tôi cho là có thể hơn cả, ông sẽ không 
thực hiện sứ mệnh này, vì nghĩ răng, một khi nhà vua và vị phụ 
chỉnh của ông ta đã rời bỏ Huế, thì vai trò thứ nhất sẽ thuộc về 
ông? Tất cả mọi chuyện đều có thể... Có một điều chắc chắn 
là buổi chiều hôm đó, ông Tường đi một mình trở lại tòa thánh, 
yêu cầu vị linh mục dẫn ông ta đi gặp tướng de Courcy...” (21) 








Đức ông Caspar dẫn Tường đến lãnh sự quán. Champeaux 
đã được hay tin về sự đầu hàng của Tường (mà ông hy vọng là 
sẽ kéo theo sự đầu hàng của Hàm Nghị) khuyên de Courey nên 
chấp nhận sự đầu hàng này. Theo ý kiến ô ông, vị phụ chính hiện 
nay là người duy nhất có quyền hành cân thiết đẻ điều hành các 
sự vụ trong xứ. Thêm nữa, chữ ký của ông sẽ làm cho mọi hảnh 









"lps/flelun hoploarg 


392 





động công khai có giá trị. De Courcy, tuy làm chủ thành phố 
thật, nhưng rất lúng túng vì nhà vua thì đi rồi, không còn chính 
phủ, không còn sự cai trị nữa, không có một người nảo có thể 
bảo đảm sự thực hiện bản hiệp ước với Annam. Ông chấp nhận 
tiếp ông Tường. 

Ngày 6 tháng Bảy, sau khi đã được de Courey tiếp, 
Tường chấp nhận việc ký một bố cáo (de Courcy nói là một 
bản “tuyên ngôn”) cho dân chúng Annam, lên án cuộc tấn công 
bỉ ôi của Thuyết, kêu gọi những người theo Thuyết quy hàng 
trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày 9 tháng Bảy. Thuyết bị tuyên 
bố là tên nồi loạn. Một đạo dụ thứ hai giải tán quân đội chính 
quy Annam, chỉ còn giữ lại những lính lệ canh gác các phủ và 
huyện. Tông đốc các tỉnh đều được thông báo. Đồng thời bằng 
những lời lẽ hết sức cung kính, Tường xin nhà vua, bả Hoàng 
Thái hậu, các bà hoàng các hoàng thân trở lại kinh thành. Các 
hoàng thân sau khi trở về có thể thỏa thuận mọi việc với người 
đại diện của Pháp. De Courcy cho Tường một cái hạn hai tháng 
để bình định đất nước. 

Trong sự say sưa chiến thắng, de Courcy tưởng bây giờ 
có thể dễ dàng cai trị xứ Annam. Ngày 8 tháng Bảy, ông đề 
nghị với chính phủ Pháp mấy công thức phối hợp, mà công 
thức chủ. yếu là “tuyên bố sự phế truất triều đại, và sự sáp nhập. 
hoàn toàn và giản đơn xứ Annam. Ông tự cho là có thê cai trị 
với sự hỗ trợ của Tường “là người có một ảnh hưởng, rất lớn ở 
Annam, và hiện nay đang nằm trong tay chúng ta, sẽ cai trị cho 
chúng ta, và sẽ vẫn là tù nhân của chúng ta cho. đến khi nào sự 
tổ chức được hoàn thành". Để trả lời bức điện khen ngợi của. 
chính phủ về sự kiện ngày 5 tháng Bảy, de Courcy viết: 





“Sự nghiệp chinh phục xứ Annam được bắt đầu ngoài ý 
muốn của chúng ta, đang được tiếp tục không khó khăn gì. Về 





"hlp/flelun hoploarg 


393 





phương diện lợi ích của nước Pháp, thì đây là một cuộc chỉnh 
phục đễ dàng hơn và bảo đảm hơn là sự chỉnh phục Tonkin, từ 
nay sẽ chỉ có thể tiền hành sau. Tôi thấy dường như chỉ c 
mùa thu này chiếm lấy Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn đề vẫn 
không trái với những điều khoản của hiệp ước của chúng ta với 
Trung Hoa. Hải cảng và đảo Hòn Gai được xúc tiến mạnh mẽ, 
bờ biển và các hòn đảo sẽ về tay chúng ta, từ điểm này đến Sài 
Gòn." (22) 

Nhưng bằng một bức điện ngày II tháng Bảy, Bộ trưởng 
ngoại giao, trả lời kiến nghị sáp nhập xứ Annam của de Courcy. 
đã chỉ thị: *Chính phủ không chấp nhận điều đó, và muốn rằng. 
ông phải phục hồi bằng cách nào nhanh nhất có thể được, và 
giữ gìn chính phủ Annam dưới dạng thức bình thường.” (23) 











CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA CÁC NHÀ NHO 


Về phần mình, ông Thuyết cũng đã hành động. Trong 
đêm 5 rạng ngày 6 tháng Bảy, ông cùng nhà vua, Triều đình và 
một bộ phận quân đội nghi ở một doanh trại của các nhà nho. 
Từ nơi đó ông lên đường đi về phía Bắc, và đến tối ngày 6 thì 
“tất cả mọi người đến thành Quảng Trị” (24). Ngảy 7, nhân 
danh nhà vua, ông tung ra một bản tuyên bố, mà các phái viên 
sẽ đem đến tất cả các tỉnh. Bản tuyên bố nói rõ: 





*Trong cả vương quốc, mọi người chỉ được chủ tâm vào 
cơ nghiệp của nhà vua. Hãy tin tưởng ở Trời, chỉ muốn ban 
phúc cho vương quốc. Tất cả chúng ta hãy nỗ lực đề đoạt lại 
vương quốc trong tay kẻ thù.” (25) 

Ông Thuyết bây giờ bắt buộc phải chọn lựa. Ông định 
đi Cam Lộ với nhà vua. Nhưng bà Hoàng Thái hậu mẹ Vua 
Tự Đức, và phần lớn Triều đình không muốn đi về những nơi 
rừng thiêng nước độc của vùng thượng du và nghiêng về phía 





"Hlps/Ölelun hoploarg 


394 





trở lại Huế. Một cuộc họp lớn đã diễn ra ngày § ở Quảng Trị 
để có một quyết định cuỗi cùng. Số đông phát biểu muốn trở 
lại Huế. Nhưng ông Thuyết thì muốn tách Vua ra khỏi sự tiếp 
xúc với người Pháp và cùng với vua bảo tồn lấy quyền hành. 
Lập trường của ông Thuyết đã thắng thể. Cuối cùng, người ta 
thỏa thuận là nhà vua, ông Thuyết, một vài vị đại thần, và đội 
quân đã bị giảm đi nhiều, sẽ tiếp tục đi về hướng Bắc. Còn các 
bà hoàng, các hoàng thân, tât cả Triều đình, mà sự có mặt chỉ 
làm vướng víu cho cuộc chiến đấu đã định, sẽ trở về kinh thành 
(26). Buôi chia tay đã diễn ra trong ngày 9 tháng Bảy. 





Từ Quảng Trị, Thuyết cùng nhà vua, và những người 
theo ông đi về phía Cam Lộ và dinh lũy Tân Sở, được xây 
dựng và bố trí từ hàng tháng nay đẻ phòng trước các sự có, trên 
con đường ¿ dẫn từ Annam tới biên giới của nước Lào. Từ Tân 
Sở, cũng vẫn nhân danh nhà vua, ông Thuyết lại tung ra một 
bố cáo thứ hai cho các nhà nho và dân chúng trong toàn vương 
quốc, kêu gọi "người giàu hãy cung cấp tài sản, người hùng 
mạnh, cung cập lực lượng và sự hùng mạnh, người dũng cảm 
cung câp cánh tay của họ đề đoạt lại đât nước khỏi bọn xâm 
lăng” (27). '*Phúc của ngai vàng là phúc của toàn dân... Phải 
giúp Nhà vua!” (Cần Vương). Thể là toàn bộ thần dân đã nhận 
được lệnh nồi lên chiến đấu chống quân xâm lăng. 








Đáp lại hai hiệu triệu của quốc vương, và cũng theo 
gương đó, những nhà nho (Văn Thân) và hàng chục ngàn người 
yêu nước, trong gần như toàn bộ các tỉnh ở Annam đã nỗi dậy, 
tự vũ trang và hành động. Đây là một cuộc kháng chiến nhân 
dân vô cùng sâu rộng bỗng bất ngờ xuất hiện trong toàn cõi 
Annam. 


Các nhà nho. triệu tập những cuộc h p ở huyện ly cá 
tỉnh. Ở đó người ta thê nguyện sẽ tiêu diệt hết quân thù, người 
ta kêu gọi đứng lên câm vũ khí, người ta thành lập các đơn vị 








"hlps/flelun hoploarg 


395 





quân đội. Ở Quảng Ngãi ngay từ ngày 13 tháng Bảy, các nhà 
nho chiếm thành, nhưng đến ngảy 26 thì lại bị Nguyễn Thân, 
một viên quan chỉ huy phòng tuyến các đồn biên phòng chiếm 
lại được. Cuộc đàn áp cực kỳ tàn bạo. Những nhà nho trả thù, 
tàn sát các người Thiên chúa giáo, bị coi như những tên phản 
quốc, tay sai của quân Pháp (28). Ở uảng Nam cũng vậy, 
những nhà nho do Nguyễn Dung Hiếu cầm đầu nồi lên chiếm 
thành, nhưng bị những người Thiên chúa giáo, do một giáo sĩ 
chỉ huy chống lại một cách có hiệu quả... Phong trào lan rộng 
ra đến Bình Định là nơi không có quân Pháp. Sự căm thù tập 
trung vào những người Thiên chúa giáo, và hàng ngàn người 
đã bị tàn sát một cách kinh khủng. 

Tuy nhiên, Thuyết nhận thấy Tân Sở không thể là một 
“thủ độ” được. Ngày 18 tháng Bảy, ông ra lệnh đi về hướng 
về Thanh Hóa. Nhưng ngày 20 khi đoàn người đi tới địa 
giới Quảng Bình thì được tin quân Pháp đã đỗ bộ vào Đồng 
Hới, và con đường ra Bắc đã bị chặn lại. Thuyết và mọi người 
lại trở lại Tân Sở, đề rồi qua Lào. Đến đây người ta không còn 
tìm thấy dấu vết của họ nữa. 











HIỆP ĐỊNH 30 THÁNG BẢY 


Sau khi chia tay ở Quảng Trị, các bà hoàng, các hoàng. 
thân và đa số Triều đình trở về Huế, hay các vùng phụ cận. 
Ngày 15 tháng Bảy, de Courcy đã có thê điện về Paris: 

“Tất cả các hoàng thân trong hoàng tộc đã trở về và tập 
trung ở lãnh sự quán. Hoàng tộc đã chỉ định hoàng thân Thọ 
Xuân, chú của Vua Tự Đức làm nhiếp chính cho đến khi nhà 
vua trở về. Các hoàng thân sẽ về ở trong những dinh thự riêng 
của mỗi người, và bà Hoàng Thái hậu, ngày mai cùng trở về 
với các bả hoàng, sẽ đến ở tại đinh thự ở mộ của Tự Đức” (29). 


"lps/lelun hoploarg 


396 





Sự thay thế hội đồng phụ chính ba người, bằng một 
mình vị nhiếp chính Thọ Xuân, như vậy là đã được chấp nhận. 
Hoàng thân Thọ Xuân, người đứng ra cai trị với danh nghĩa của. 
nhà vua, năm đó đã 76 tuôi, là thành viên cao tuổi nhất trong 
hoảng tộc. Ông được mọi người nhất trí bầu lên và đã chấp 
nhận nhiệm vụ. Cũng ngày 15, theo kiến nghị của de Courcy, 
các hoàng thân trong hoàng tộc cũng chỉ định một Viện Cơ 
mật tạm thời. Tường được giao giữ chức chủ tịch Cơ Mật viện, 
nhưng ông ta sẽ được phụ tá bởi các phó chủ tịch thứ nhất là 
Nguyễn Hữu Độ, và thứ hai là Nguyễn Đình Bình. Viên khâm 
sứ Pháp Champeaux, trở thành Bộ trưởng Chiến Tranh... chỉ 
huy của một đội quân đã bị giải thể. Cái "hội đồng bí mật” 
này, loại trừ tất cả các hội đồng khác sẽ trở thành một hội đồng 
chính phủ thực sự. 











De Courey tuy chấp nhận Tường làm chủ tịch Cơ Mật 
viện nhưng vẫn nghỉ ngờ ông ta một cách sâu sắc. De Courcy 
dồn ông ta vào ở trong một nơi ở cung vua (Thương Bạc) vì 
nhà của ông ta đã bị đốt cháy, và cho một toán lính cùng những 
sĩ quan Pháp canh gác ông ta. Thể là người Annam xem Tường 
bây giờ chỉ còn là một tù nhân của người Pháp, và những lệnh 
ông ta ký là do người Pháp đặt ra cho ông (30). 

Phan Đình Bình, trước đó là tổng đốc Nam Định, cũng 
cảnh giác de Courcy về Tường, Bình tổ cáo Tường là một con 
người nham hiểm và độc ác, và tỏ ra không sẵn sảng cộng tác 
với Tường (31). 

Nhưng sự thiếu vắng của mọi uy quyền “chính thống” 
(nhà vua) làm cho de Courcy rất lúng túng. Ngày 22 tháng Bảy, 
ông quyết định điện triệu tập Silvestre, giám. đốc Sự vụ dân sự 
và chính trị vào Huế. Đây là người mả ông tưởng có thể không 
cần đến. 


"lps/Nlelun hoploarg 


397 





Silvestre, có Nguyễn Hữu Độ đi cùng, đi ngay từ Hà Nội 
đã tới Đồng Hới vào ngày 23. Ông được tin một toán quân 
sắp ra đi đê bất vua Hàm Nghỉ trong một nơi lần trồn gần đó, 
do Thuyết đưa vua tới. Ông lên bộ ngay, hy vọng sẽ đi cùng 
với toán quân tham gia vào việc bắt vua. Nhưng, như người 
ta đã thấy, Thuyết biết tin Đồng Hới đã bị chiếm đóng, không 
tiếp tục theo đường ra phía Bắc nữa, mà trở lại Cam Lộ. Tuy 
nhiên một phần của kho bạc của nhà vua cũng đã rơi vào tay 
quân Pháp (theo Silvestre thì có vàng và bạc với trị giá 4 triệ 
phrăng). Nguyễn Hữu Độ đề nghị gọi Thuyết đầu hàng và viết 
cho ông này một bức thơ bảo đảm là nếu đưa vua trở về Huế, 
thì việc đó sẽ được tính đến, mặc dù ô ông ta có một trách nhiệm 
rất lớn trong những sự kiện vừa xây ra (33). Không thể chờ đợi 
trả lời, Silvestre và Nguyễn Hữu Độ lại xuông tàu và sáng ngày 
28 thì tới Huế. 

Silvestre kế lại: 

"Tuy trận đánh ngày Š tháng Báy đã chấm dứt từ 23 ngày 
rỒI, nhưng kinh đô vẫn ở trong một tình trạng lộn xộn không 
thể tả được. Chính quyền và quân đội Pháp như đang đóng 
trại trước mặt kẻ thù, còn dân chúng bản xứ thì vẫn ở trong 
thành phó, lo lắng, sợ hãi và không có chính phủ. Vị phụ chính 
Tường, các hoàng thân đều đã về và quy hàng, nhưng họ bị 
nghỉ ngờ, và không có một quyền hành, chức vụ nào thực tế 
được trao cho họ.” (33) 

Ngay ngày 28, sau khi trao đôi với de Courcy, Silvestre 
đã tới Thương Bạc gặp Tường và thỏa thuận với ông này ngày 
hôm sau sẽ mở những cuộc hội thảo để giải quyết tình hình. 
Trong buôi chiều ngày 29, Silvestre lại gặp Tường, có sự hiện 
diện của Nguyễn Hữu Độ. Trước hết người ta bàn về việc “đặt 
những người đã được chọn lựa theo thỏa thuận chung vào vị trí 

















"lps/lelun hoploarg 


398 





đứng đầu các cơ quan đã bị bỏ trống, đề thành lập một chính 
phủ lâm thời”. Ngày hôm sau, lập trường của Pháp được bàn 
bạc giữa de Courcy, Silvestre, Champeaux và tướng Négrier 
(đến với tư cách “du lịch"). Cuối cùng một kế hoạch cải tô do 
SiIvestre trình bày đã được chấp nhận. Silvestre và Champeaux 
được ủy nhiệm toàn quyên thương thuyết Với người Annam. 
Cuộc thương thuyết bắt đầu ngay vào chiều hôm đó, lúc 16 giờ 
tại lãnh sự quán Pháp. Theo Silvestre thì: 


“Tường đã tìm lại được tất cả sự vững chắc của mình, bây 
giờ thương thuyết từng điêm một bản hiệp. định bồ sung đang 
được trình bày với ông ta. Cuộc tranh luậ rất sóng gió. Tường, 
tỏ ra trâng tráo một cách hiểm thấy, chối hết mọi sự kiện rô 
ràng nhất, muốn đảo ngược lại các vai trò. Trước sự cứng rắn 
không thê ép được của các thành viên Pháp, các quan, và chính 
Tường nữa cùng đã phải nhượng bộ, và mọi người đã không bỏ 
đi, trước khi tất cả đều ký vào văn bản bổ sung...” (34) 

Trong phần mở đầu, văn bản này nêu rõ các điều khoản 
mà vị Khâm sứ sẽ trình lên chính phủ chính quốc để xin phê 
chuẩn dưới dạng một hiệp định phụ lục của bản hiệp ước 6 
tháng Sáu 1884. 

Các “điều khoản chính” như sau: 











- Tất cả các tỉnh của vương quốc Annam (Trung Kỳ chính 
đanh và Tonkin-Bắc Kỳ) sẽ đặt dưới cùng một chê độ bảo hộ. 

~ Sẽ không có gì thay đôi trong hình thức của chính phủ. 
Bảo tôn nên pháp lý Annam, nhất là về mặt tư pháp, đây sẽ là 
một ngành tư pháp truyền thông. 

- Quân đội sẽ gồm có các toán quân bản xứ tuyển mộ 
trong vùng cùng với các viên chỉ huy người Pháp và sự tổ chức 
sẽ vạch theo tô chức của các tiểu đoàn Tonkin đã được thành 
lập. Ngoài ra, nó còn có một đội trù bị gồm toàn bộ là quân 


"Hlps/Nlelun hoploerg 


399 





Pháp, tất cả đều đặt dưới sự chỉ huy của một vị chỉ huy người 
Pháp. 

- Sự kiểm soát và điều hành tuyệt đối nhất về thu và sử 
dụng những nguồn thu nhập công cộng sẽ thuộc về nước Pháp, 
nhưng không có gì thay đôi trong thê thức hành chỉnh Annam. 





~ Ngân sách các chỉ tiêu sẽ được quy định bởi chính quyền 
Bảo hộ theo thứ tự sau: 1/ Phụ cấp hàng năm của nhà vua. 2/ 
Chỉ phí cho quân đội bản xứ, cho cả các cán bộ. 3/ Chí phí cho 
hành chính công cộng. 4/ Chỉ phí cho quân đội Pháp. 5⁄/ Các 
công trình công cộng. 

- Những thu nhập của hải quan và bưu điện sẽ nộp toàn 
bộ vào kho bạc của chính quyên Bảo hộ, và ở đây sẽ chịu mọi 
chỉ phí về các cơ quan này. 

- Các cơ quan hành chính trung ương của xử Annam 
sẽ được tái lập vĩnh viễn và trên những cơ sở sau đây - đã 
được thỏa thuận trong một cuộc hội thảo trước đó giữa các 
ông Silvestre và Champeaux, đại diện cho chính quyên Bảo 
hộ, Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Hữu Độ, đại diện cho xứ 
Annam." (35) 

Tắt cả các chức vụ và chức danh đều được nêu lên. Nhiếp 
chính của vương quốc là Hoàng thân Thọ Xuân, Viện Cơ mật 
có Chủ tịch Nguyễn Văn Tường, phó chủ tịch thứ nhất Nguyễn 
Hữu Độ, phó chủ tịch thứ hai Phan Đình Bình, v.v... Ngoài ra 
còn xác định Nguyễn Hữu Độ sẽ là “Khâm mạng của nhà vua 
ở Tonkin, với danh nghĩa là đại ngự sử của vương quốc, được 
ủy nhiệm điều hành xứ Tonkin dưới quyền lực chính quyền của 
ông. Với danh nghĩa này. ông sẽ giữ các chức năng của một vị 
kinh lược, và cũng mang chức tước đó”. “Các quan ở các tỉnh 
sẽ được chỉ định ở Tonkin một cách chính thức bởi một số sắc 
lệnh của vua, theo đề nghị của quan kinh lược và sự giới thiệu 
của Viện Cơ mật... `. 





"hlps/Nlelun hoploarg 


400 





lộ Tài chính và Bộ Chiến tranh, nếu sau này được lập 
lại, thì ở bộ sẽ có một kiểm soát viên người Pháp cũng 
tham dự Hội đông bộ trưởng. Trong tình huống nào Thống Sứ 
cũng đều có thể triệu tập hội đồng này, và trong trường hợp đó, 
sẽ chủ trì hội đồng. 











Biên bản kết luận: “Sau khi nghe thông báo và trao đổi 
các lời giải thích, Nguyên Văn Tường đã nhân danh các thành 
viên Annam phát biêu ý kiến tỏ lòng biết ơn của xứ Annam đối 
với những dấu hiệu của sự đúng mực và thiện chí của nước 
Pháp trong trường hợp cực kỳ nghiêm trọng này.” (35) 


PARIS CHÓNG LẠI SỰ SÁP NHẬP 


Văn bản được gửi về Paris, nhưng hành vi và nhất là 
những kiến nghị của de Courcy, (theo một số người) đã ảnh 
hưởng một cách đáng tiếc đến những quyết định của chính phủ. 

Sau khi đã kiến nghị với Paris cho sáp nhập Annam và 
bị từ chối, de Courcy đã “khăng khăng” giữ ý kiến của mình. 
Ngày 21 tháng Bảy, ông ta lại đề nghị: 

"Bỏ lại Tonkin, hay ít nhất tất cả những gì chúng ta đã 
có hay muốn có ở phía thượng lưu của vùng đồng bằng. này đề 
chiếm lấy Annam. Được cai trị tốt, với những tiền tiết kiệm 
mà chúng ta có thể thu được từ việc cho hồi hương quân đội, 
xứ Annam sẽ là một sở hữu thuộc địa có một giá trị lớn hơn 
nhiều. (36) 

Rõ ràng là xứ Tonkin không làm cho Courcy quan tâm 
lắm. Ngày 2 tháng Tám trong một bức điện dài gửi cho Bộ 
trưởng Chiến Tranh, ông ta lại viết 








___ *... Vì muốn chỉnh phục và chiếm đóng vững chãi những 
điêm xa trung tâm Tonkin như Lạng Sơn, Cao Băng, Tuyên 
Quang, chúng ta đã đô vào đó những khoản tiên cực lớn, hao 


"lps/Nlelun hoploarg 


401 





phí máu của người Pháp và làm tồn thương nghiêm trọng sức 
khỏe của binh lính chúng ta. Cứ tiếp tục hệ thông này, mở rộng 
Lào Cai với cái cớ đề mở con đường thâm nhập đã 
ng, mà chưa bao giờ có gì đi qua được cũng như 
sẽ không có gì đi qua được, chúng ta đã phạm một sai lầm 
quái gở, một sai lầm càng kinh khủng hơn và không thê tha 
thứ được khi ở đó, vừa qua đã có những bài học kinh nghiệm 
khủng khiếp để ngăn cản chúng ta. Những vùng thực sự có 
năng suất của Tonkin đã chính xác dừng lại ở những điểm xa 
nhất trên các dòng sông mà những pháo thuyền có mớn nước 
thấp của chúng ta có thê tới được. Đi quá đó là khoảng trống 
không, vì tôi không muốn nói đến những nguồn tài nguyên mỏ, 
mà tôi sợ rằng, chỉ có trong trí tưởng tượng quá phong phú của 
một số nhà thám hiểm nảo đó." (37) 

Sự chối bỏ chính thức các luận án đã cùng với Ferry làm 
cơ sở cho tất cả cuộc viễn chỉnh ở Tonkin, có một cái gì đó 
làm Paris phải lo ngại. Lúc đó chính phủ mới thấy trong bản 
hiệp định 30 tháng Mười Một có một sự chuẩn bị cho việc sáp 
nhập Annam, mà chính phủ với bất cứ giá nào cũng không 
muốn. Vì vậy, chính phủ không chấp nhận bản hiệp định này 
và ngày 13 tháng Tám, ở Huế nhận được một bức điện của Bộ 
trưởng Chiến tranh (tướng Campenon) triệt tiêu “thắng lợi” 
của Silvestre. 





“Chính phủ nghĩ rằng hiệp định của ông phải được thu 
¡ như sau: Giữa Hoàng thượng Đức vua Annam đại diện 
và Thông sứ của Cộng hòa Pháp, hành động dưới điều 
kiện có sự phê chuân của Tổng thống Cộng hòa, đã được thỏa 
thuận những điều sau đây: 






Điều I: Thống sứ có quyền chủ trì hội đồng chính phủ 
và triệu tập hội đồng này trong mọi tình huống. Khi vắng mặt, 
ông có thê được đại diện bởi một người được ủy quyền. 


"lps/flelun hoploarg 


402 





Điều 2: Không một sự phong chức hay cách chức một vị 
nhiếp chính, bộ trưởng, quan chức cao dân sự hay quân sự 
nào được tiền hành mà không có sự đồng ý trước đó của TỊ lông 
sứ. Thông sứ có thể đòi hỏi sự cách chức của bất cứ vị nhiếp 
chính, bộ trưởng hay quan chức cao cấp nào mà chính quyên 
Pháp có những vấn đề phải phàn nàn về người đó. 

Điều 3: Chế độ bảo hộ thiết lập ở Tonkin bởi hiệp ước 
ký kết ở Huế ngày 6 tháng Sáu 1884, có thê do quyết định của 
Thống sứ, mở rộng cho toàn bộ hay một phần những tỉnh của 
xứ Annam chính danh. 





Điều 4: Nước Pháp để vua Annam sử dụng một phái 
bộ quân sự, mà kinh phí sẽ do kho bạc của nhà vua đài thọ. 
Quân đội Annam cải tô sẽ không vượt quá quân số từ 8.000 đến 
10.000 người và sẽ được chỉ huy bởi một sĩ quan Pháp. 

Điều 5: Những tiêu đoàn Tonkin hiện nay đang phục vụ 
nước Pháp sẽ vẫn phân biệt với quân đội Annam. 

Điều 6: Hiệp định này sẽ tạm thời có hiệu lực không chờ 
đợi sự chấp thuận của chính phủ Pháp...” (38). 

Tướng de Courcy được đề tự do có đặt hay không những 
kiêm soát viên bên cạnh các Bộ trưởng Tài Chính và Chiến 
Tranh. Nói về vấn đề nguyên tắc, chính phủ khuyến cáo phải 
hết sức tôn trọng những phong tục tập quán của đất nước, đừng 
gây bất mãn cho giới quan lại vì làm mất những nguồn thu 
nhập và chức vụ thường có của họ, chỉ dùng rất ít nhân viên 
Pháp, đổi mới theo cách nào ít nhất có thể được, và chỉ hạn chế 
ở những gì cần thiết nhất đề đảm bảo trật tự và hòa bình cho 
đến khi hoàn tất sự tô chức chế độ bảo hộ. 

Hiệp định được thay thế nảy đã được thông báo đến 
tất cả các thành viên trong chính phủ Annam đã dự cuộc hội 
thảo ngày 30 tháng Bảy và các vị ấy đã ký kết nó ở cùng thời 
điểm đó. 


"hlps/llelun hoploarg 


403 





Như vậy Paris, với cá nhân của Bộ trưởng Chiến tranh 
Campenon, và bằng bản hiệp định mới này, chăng những đã 
giữ nguyên tính cách hai mặt của chế độ bảo hộ được quy định 
năm 1884, mà như J.L.de Lanessan đã nói sau này “còn đây 
nước Annam rơi vào một chế độ nghiệt ngã hơn là đã được quy 
định bởi bản hiệp ước.” (39) 

Ngay khi kiềm soát được Hué, tướng Courey xét thấy cần 
phải tăng cường những lực lượng mà ông có ở Annam (dưới sự 
chỉ huy của đại úy Pernot). Ông điều động từ Tonkin vào sáu 
tiểu đoàn bộ binh và ba khẩu đội trọng pháo, đặt toàn bộ quân 
đội Pháp ở Annam dưới sự chỉ huy của tướng Prudhomme ở 
Pháp sang cùng một lượt với ông và trước đó được điều động 
đến Bắc Ninh. Prudhomme trước đó đã tham gia chiến dịch ở 
Trung Hoa (năm 1860) và ở Cochinchine từ 1860 đến 1§62, và 
có lúc đã là trung úy đóng ở tỉnh Mỹ Tho. Ông ta huệnh hoang 
tự cho là hiểu biết nhiều về “phong tục tập quán của người 
Annam”, Ông ta tha thiết xin được vào Huế khi nghe tin đã 
chiếm được thành phó này, và đến đây vào ngày 17 tháng Bảy. 

Bản “Hiệp định bỏ sung” vừa ký kết xong là Courcy 
quyết định trở về Tonkin vảo đầu tháng Tám, dường như sự có 
mặt của ông ta ở đây là cần thiết. Quả là, theo lời hiệu triệu của 
ông Thuyết, cuộc khởi nghĩa đã bùng lên ở nhiều tỉnh, vả trong, 
một vùng đồng bằng người ta tưởng đã bình định được, thì nay 
lại rất cần phải có những biện pháp mới. Có tướng Négrier đi 
theo, ông ta đã gặp ở Hải Phòng các tướng Warret (tham mưu 
trưởng của ông) và Brière de I'Isle. Họ quyết định phải hành 
động ngay tức khắc về hướng nam. Đối với vị lông chỉ huy, từ 
nay trở đi, ưu tiên phải là xứ Annam. Nhất thiết phải bắt cho 
được nhà vua và ông Thuyết, mà chỉ trong tơ tóc người ta đã để 
lọt mất ở Đồng Hới. Bây giờ vẫn đề là phải chuẩn bị một chiến 
dịch lớn ở Annam. Đại tá Pemot phải rời khỏi Huế với 1500 








"Hlps/flelun hoploerg 


404 





người để truy đuôi Thuyết. Négrier, về phần mình phải xuống, 
Nam Định rồi qua Ninh Bình và vào Thanh Hóa, để gặp 
Pernot. Nhưng chính ông này, tiến rất nhanh, đã chiếm được 
một cách đễ dàng Vinh rồi Thanh Hóa (40). 

Về mặt chính trị, Courcy tỏ ra lạc quan. Ông điện cho. 
Paris là ông hy vọng “ở lại Huế, tỏ lòng săn sóc tôn kính bà 
Hoàng Thái hậu - là người rất có uy tín, và hoàng thân — nhiếp 
chính là người được lòng dân, thay thế những vị quan có thái 
độ thù địch bằng những người đi theo sự nghiệp của chúng ta”, 
thì sẽ mang lại được "trong một thời gian ngắn những thay đổi 
rất thuận lợi trong hoàn cảnh hiện nay.” (41) 

Courey đã cho. Nguyễn Văn Tường hai tháng, kể từ ngày 
6 tháng Bảy để cải tổ nền hành chính, đạt được sự quy hàng 
của các quan chức, dẹp được cuộc nổi loạn của Thuyết. Theo 
lời khuyến cáo của Champeaux, ông ta đã đặt cược vào. quyền 
lực mà Tường có trong “bộ máy Quốc gia". Ngay cả tướng 
Prudhomme là người theo chủ trương cai trị trực tiếp và sáp 
nhập cũng tán thành sự lựa chọn này. 

“Ông de Champeaux phản đối mọi ý kiến sáp nhập và chủ 
trương chỉ mở rộng chế độ bảo hộ của Tonkin lên xử Annam 
mà không thay đồi gì trong sự cai trị vương quốc. Ông tự cho 











là có thê sử dụng ảnh hưởng có thật của vị phụ chính Tường 
đề phục vụ chúng ta, giữ cho tắt cả các quan chức bản xứ phải 
tuân lệnh và bảo đảm sự cai trị trong xứ. Điều này là có thể 





được nhưng với điều kiện là phải để cho Tường có quyền rộng, 
rãi được hành động tự do, phải dùng tất cả các quyền lực của 
chúng ta đề tiếp tay cho ông ta, đồng thời cũng để canh chừng 
ông ta. Vả lại người ta có thể hoản toàn tin cậy ở nhân vật nảy, 
bây giờ đã gạt bỏ được người đồng phụ chính Thuyết, sung 
sướng được một mình hoạt động nôi trội trong chính phủ, sẽ 


"lps/llelun hoploarg 


405 





thấy hết lợi ích của mình là phải thực tâm làm vai trò của một 
người bình định, mà một kẻ chiên thăng được ông ta công nhận 
sự hơn hãn, đã giao phó cho ông ta." (42) 

Nhưng theo như người ta nói, Courey vẫn nghỉ ngờ 
Tường và vẫn cho canh gác ông ở Thương Bạc, tước hết của 
ông mọi phương tiện hành động "Như thế là tước của ông phụ 
chính thảm hại này mọi uy tín, mọi quyên hành và đặt ông vào. 
tình trạng không thê làm tròn được sứ mạng của mình.” (42) 

'Vả lại các sự kiện sẽ nhanh chóng làm cho ông bị liên lụy. 





NHỮNG CUỘC TÀN SÁT NGƯỜI THIÊN CHÚA 
GIÁO VÀ SỰ LƯU ĐÀY ÔNG TƯỜNG 

Ngày 17 tháng Tám, một bức thư của Đức ông Van 
Camelbecke, linh mục của Hiérocésarée, từ Quy Nhơn đã đến 
được Huế tường thuật một vụ tàn sát kinh khủng 7 giáo sĩ và 
hơn 16.000 người Thiên chúa giáo trong hai tỉnh Bình Định và 
Quảng Ngãi, tiêu diệt toàn bộ những người theo đạo Cơ đốc. 
Người ta tính chỉ riêng trong tỉnh Bình Định, số nạn nhân đã 
lên đến không dưới 20.000 người (43). 

Trong thư, vị linh mục tố cáo: 

“Tất cả các cơ sở của chúng tôi, nhả thờ, nhà nguyện, 
trường học, các sở hữu cộng đồng, cùng như các nhà dân 
thường đều bị cướp bóc và làm môi cho ngọn lửa. Cuộc nổi 
loạn được tô chức với một sự khéo léo hiểm thấy, một sự hợp. 
đồng tác chiến với một tốc độ kinh khủng, gôm những người 
tham gia là các ông quan ở các cấp bậc, các nhà nho, và dân 
chúng của tất cả các làng ngoại đạo. Lệnh chắc chắn phải được 
ban ra từ trên cao, và riêng tôi, tôi tin chắc rằng những thủ 
phạm hàng đầu và nguy hiểm hơn cả là nằm trong Triều đình 
Huế. Dù muốn nói gì thì nói, chính quyền Pháp vẫn tiếp tục, 


"hlps/flelun hoploerg 


406 





với một sự ngây thơ đáng tuyệt vọng, bị những kẻ thù giả đạo 
đức và không khoan nhượng ấy lừa gạt. 

Lần nảy là một sự tiêu diệt hoàn toàn những người Thiên 
chúa giáo trong các tỉnh đó. Trong quá khứ, chưa bao giờ có 
sự kịch liệt và tàn ác có thể so sánh được với những gì đang ở 
trước mắt chúng tôi. Ở khắp mọi nơi chỉ thấy máu, lửa và sự đỗ 
nát. Không có gì được chừa lại.” (43) 





Lần này Courcy bị phê bình vì "sự khoan dung” của ông, 
nên ông phải phản ứng lại “Muốn chính bản thân thấy rõ thực 
trạng của mọi việc, de Champeaux và tướng Prudhomme xin 
Thống sứ cho đi đến tận các địa điểm”. Họ phải công nhận tình 
thế ở Quy Nhơn là rất nguy kịch. 


Theo báo cáo của Prudhomme, Courcy quyết định phái 
một đoàn quân ra Quy Nhơn để giải vây và chiếm lấy thành 
Bình Định. 


Đến Quy Nhơn vào ngày 29 tháng Tám, hôm sau 
Prudhomme nắm lấy quyền chỉ huy đoàn quân. Được các giáo 
sĩ cung cấp cho những người phu Thiên chúa giáo để mang 
vác trọng pháo và các đồ tiếp tế, ngày 1 tháng Chín ông ta lên 
đường. Ông chỉ gặp rất ít sự kháng, cự và không có thương 
vong, Ngày 3, Bình Định đầu hàng. Tất cả các thủ lĩnh của 
quân nổi loạn đều bị xử tử. Tướng đe Courcy định từ Hà Nội 
vào đề chỉ huy chiến dịch, thấy thể đã đi vào Huế (44). 

Được thông báo, và chắc chắn là chịu sự tác động của 
§Silvestre', tức khắc ông cho là Tường phải chịu trách nhiệm 








1 Trong câu chuyện của ông ta, Silvestre kể lại rằng: "Cuối cùng, Courcy, do 
đã thấy rõ những hành động thật của con người độc địa này (Tường) và 
mặt khác do bối rối trước việc những cuộc chém giết này vang đội sang đến 
tân Pháp, đã quyết định ra lệnh bắt Tường. Người ta có thể thấy trong hành 
động này là sự thỏa mãn những mối hận thù chống một con người đã quyết 
liệt kháng cự lại nước Pháp năm 1874 và 1883, và không được bỏ lỡ địp để 
loại ông ta đi” 


"lps/flelun hoploarg 


407 





về cuộc tàn sát những người Thiên chúa giáo mà ông vừa thấy 
cảnh tượng khủng khiếp. Mặt khác, theo ông ta, trong hai tháng, 
qua Tường không đạt được bắt cứ một kết quả nảo trong lĩnh 
vực bình định. Trái lại, cuộc khởi nghĩa lại lan rộng ra trong 
tât cả các tỉnh. Người ta đã mất hết dấu vết của Thuyết và nhà 
vua, và hy vọng bắt được họ từ tuần lễ này sang tuần lễ khác cứ 
teo dân. đi. Courcy còn nghỉ ngờ là Tường có thông đồng với 
quân nôi loạn và thậm chí còn cung câp cho chính quyên bảo. 
hộ những tin tức sai lạc. Tắt cả những điều này đều không thực 
sự đúng như thế, nhưng Courcy cứ tung ra như vậy đề che giâu 
những thất bại của cá nhân ông ta. 

Courcy quyết định gạt bỏ Tường và sẽ cho bắt ông ta 
khi thời hạn 2 tháng chấm dứt “tôi gạt Tường ra, mặc dầu 
Champeaux khẩn khoản hết sức”. Ông này nhận xét thấy 
Tường còn có thể thực hiện được những gì mà người ta chờ 
đợi ở ông ta, nên phản đối quyết định của de Courcy và được 
Đức ông Caspar cũng ủng hộ. Thậm chí Đức ông còn van nài 
Courcy hãy vì lợi ích của nước Pháp mà thu hồi quyết định đó 
lại. Nhưng Courcy (chắc là được Silvestre tán thành) bỏ ngoài 
tai tất cả mọi lời khuyên. Vì thế ngày 6 tháng Chín, Tường bị 
bắt, tống giam ở Huế, gia sản bị tịch thu hết. Champeaux tức 
giận, báo tin xin từ chức. (45). 








MỘT ÔNG VUA MỚI 


Thế là vào lúc đó, hình ảnh của Silvestre hiện lên trong 
bóng tối. Sự bắt giữ Tường mở đường cho chiến dịch chính trị 
rộng lớn mà ông ta đã chuân bị tử một năm Tây. 

Trước hết, Nguyễn Hữu Độ, Phó viện trưởng thứ nhất Cơ 
Mật viện và đã trở thành kinh lược Tonkin, mà “sự trung thành 
và gắn bó với nước Phái ây giờ được công nhận, được chỉ 
định làm Viện trưởng Cơ Mật viện thay thế cho Tường. Năm 





"lps/lelun hoploarg 


408 





tuần lễ sau, hiệp định ngày 30 tháng Bảy đã thực tế gắn chặt 
sự lệ thuộc hoàn toàn của chính phủ Annam và bộ máy quân 
sự hành chính Pháp. Bây giờ người ta thấy chính phủ Annam 
được chủ trì bởi một “người bạn của nước Pháp”. Chưa bao 
giờ, từ tám thê kỷ nay, xứ Annam lại phải chịu phục tùng một 
sự bức chế (diktat) như vậy. 








Nhưng người ta còn nhớ rằng, Silvestre cũng đã có cả một 
kế hoạch cho chế độ quân chủ nữa. Và kế hoạch nảy nhằm lợi 
dụng cái “đòn” đánh vào Huế để thay thế Vua Hàm Nghỉ bằng 
Hoàng tử Chánh Mông, anh cả của vua. Silvestre đã viết về 
Hoàng tử Chánh Mông này với một thái độ vô liêm sỉ như sau: 





“Người đàn ông trẻ tuổi này có tiếng là tính tình hào 
phóng, nhưng lại không có nhiều nghị lực, và trong tình huống 
hiện nay, thì đó lại thực sự là một đức tính tốt, vì nó đặt ông ta 
vào nằm trong tay của sự Bảo hộ. Hành vi của ông ta trong tư 
đỉnh cũng như ngoài công cộng, chưa bao giờ có gì phải chê 
trách: ông ta ít học, nhưng đủ đứng đắn đê có thê hiểu được 
những lợi ích của nên Bảo hộ. 

“Nếu Hoàng tử Chánh Mông được đưa lên ngôi, thì như 
thể chính phủ Bảo hộ chỉ làm cái việc là quay trở lại một sự kế 
tục Vua Tự Đức như bình thường và chính đáng, và chỉ riêng sự 
kiện này sẽ kéo theo sự đồng tình của tôi đại đa số dân chúng 
Annam. Nhưng có điều cực kỳ quan trọng là, cho đến lúc nô 
ra sự kiện, tuyệt đối không được để cho ai biết sự chọn lựa của 
chúng ta, nêu không sẽ dẫn ông ta tới những nguy hiểm không 
thể tránh được." 

Silvestre cũng khuyến cáo, là đến ngày đã định, thì giữ 
chặt lầy vị Hoàng tử, đưa ông ta lên ngôi một cách long trọng, 
tuyên ó “sự phế truất Hàm Nghỉ, kẻ cướp ngôi và phản quốc”, 
rôi báo tin sự cách chức và đưa ra xét xử những vị nhiếp chính 
là những người không có phâm cách và các đồng lõa của họ. 





"lps/flelun hoploarg 


409 





Một hội đồng chính phủ mới sẽ được thành lập ngay lúc đó, và 
người ta sẽ lợi dụng ngay nó đẻ thi hành điều khoản của hiệp 
ước ngày 6 tháng Sáu, cho phép chính quyền Bảo hộ nắm lây 
SỰ điều hành Bộ Ngoại giao. Thống sứ sẽ là chủ tịch Hội đồng, 
và các Bộ trưởng sẽ tức khắc làm ngay một cuộc thanh lọc 
nghiêm khắc trong những văn phòng của mình, trong các tỉnh 
và trong quân đội. 





“Cuộc cách mạng này đặc biệt thuận lợi để đạt được của. 
ông vua mới một văn bản bồ sung cho hiệp ước, trong đó có 
những giải thích rõ ràng và dứt khoát. Không có những giải 
thích này thì chúng ta sẽ không tránh khỏi việc đi lên một cách 
VẤt vả giữa những sự xung đột không dứt.” (46) 

“Kịch bản” của Silvestre đề nghị đã phần nảo được làm 
theo từ tháng Bảy. Nếu Thuyết có thê trốn thoát với nhà vua, 
thì Courey cũng đã chiếm được Hué, áp đặt một chính phủ lâm 
thời, và chính phủ này đã ký một bản “hiệp định bổ sung” dự 
kiến. Còn vị phụ chính “tt hầm chất” khác thì vừa bị bắt, 
chính phủ đã bị đặt dưới sự kiêm soát. Nhưng người ta vẫn 
chưa thê nào báo tin việc phế truất Hàm Nghỉ và tuyên bố một 
ông vua mới. 








Số là Hoàng tử Chánh Mông, lẽ ra ngày 5 tháng Bảy đã 
phải theo Triều đình ra Quảng Trị, nhưng mặc dù khỏ: 
tráng kiện, ông đã không chọn con đường “kháng chiên”. 
đã thu › không đi theo Thuyết, đã trở lại Huế ngay, và xin 
được yết kiến tướng de : Courcy. Vì ông này vắng mặt, hoàng tử 
đã được Champeaux tiếp, và đã xin với ông này được sự bảo vệ 
của người Pháp. Champeaux đã chỉ định cho ông ta một tư dinh 
ở quanh vùng và bảo ông ta hãy sống thanh thản ở đó. 








Chính vào giữa lúc đó thì Silvestre vào đến nơi. Nhiệ 
vụ đầu tiên của ông ta là ký kết bản hiệp định bỏ sung và “cải 
tổ” chính phủ Annam. Nhưng Paris đã chỉ thị là không được 





"lps/flelun hoploarg 


410 





làm các cuộc thay đôi. Trong những điều kiện như vậy làm sao 
người ta có thể tuyên bố sự phế truất Hàm Nghỉ? Triều đình 
sẽ chống lại, và dù có chấp nhận sự thay đổi đi nữa, thì cũng 
không có gì chắc chắn là họ sẽ chấp nhận Chánh Mông. Theo 
tướng Prudhomme thì: 

“Những cuộc thươntg thuyết đã được tiến hành với các 
bà hoàng (đang Ì lánh nạn ở lăng Tự Đức) và đã nhanh chóng đạt 
được sự phế truất Hàm Nghi vì đây chỉ là việc phê chuẩn một sự 
việc đã rồi, do. cuộc bỏ trốn này gây ra. Nhưng còn cuộc lựa chọn 
tế nhị hơn người kế vị, thì phải tính đến những sự chậm chạp kéo 
đài vô tận của ngoại giao Á "Đông... Thế mả những hoàng thân 
trong huyết thống thì lại nhiều vô kể. '*Những cuộc thảo luận về 
vấn đề này kéo dài mãi đến cuối tháng Tám...” (47). 





Để cổ gắng ngăn Courcy đừng cho bắt Tường, Champeaux 
đã nêu lý do của sự thất bại đỗ cho Tường một phần là do đã 
đem cô lập ông ta, phần khác cũng là do sự chậm trễ, không 
thay thế ông vua đã bỏ trồn. Ông cũng nói thêm là, nếu người 
ta quyết định đưa lên ngôi một ông vua mới và để cho ông 
Tường được thoải mái hành động hơn nữa, "tuy vẫn canh 
chừng nhưng không ngăn cản ông ta, thì trật tự sẽ sớm trở lại 
trong toàn vương quốc” (48). Nhưng cả Courcy và nhất là cả 
Silvestre cũng đều không muốn có Tường. Một khi ông này đã 
bị bắt, thì bây giờ là lúc phải có quyết định. 





Bỗng nhiên, vào đầu tháng Chín, có tin đồn loan ra là 
Hàm Nghỉ đã chết vì sốt rét rừng ở Lào. Những người Thiên 
chúa giáo đưa tin này ra Hà Nội, và Đức ông Puginier vội và 
thông báo cho tướng de Courcy. Sự kiện này sẽ làm cho tình 
hình trở nên đơn giản: Ông vua được đặt lên không còn nữa, 
đây là dịp thuận lợi đề trở lại một “vương quyền hợp pháp” 
( “royauté de droit"”). Vì vậy vị tổng chỉ huy đã kiến nghị với bộ 






"lps/flelun hoploarg 


411 





(bên Pháp) và được cho phép đưa Hoàng tử Chánh Mông lên 
ngôi (49). 

Những cuộc thảo luận tiến hảnh với Triều đình về vấn đề 
kế vị cũng đã có kết quả. Theo Prudhomme, “sự chọn lựa của 
bà Hoàng Thái hậu, được thống sứ phê chuẩn, theo đúng ý ến 
của các ông de Champeaux vả Tường, rơi đúng vào Hoàng tử 
Chánh Mông”. Theo Silvestre, cả “ba bà hoàng hậu đều đưa ra 
sự lựa chọn Chánh Mông.” (50) 


Cùng ngày của Việc chỉ định này (7 tháng Chín), Hoàng 
Thái hậu cùng tùy tùng rất đông đến ở tại Thương Bạc, vì bà 
không muốn trở về cung điện trước nhà vua. 

Vị vua mới được long trọng đưa lên ngôi vào lúc 8 giờ 
ngày 14 tháng Chín trong hoàng cung. Ông đã đi tới đó với một 
đoàn tùy tùng gồm các hoàng thân trong hoàng tộc, Viện Cơ 
mật và các quan trong triểu. Quân đội Pháp và Annam đứng 
làm hàng rào, và cờ của hai nước tung bay trên cột cờ của cung 
điện. Ngày 17, các bà hoàng trở về cung điện. Courcy điện về 
Paris, nói thêm; t cả các đồ vật có giá trị nghệ thuật đo quân 
đội chiến thắng Pháp thu lại được và bảo tồn, đã được trao lại 
nhà vua.” (S1) 

Lễ đăng quang chính thức diễn ra vào ngày 19. Chánh 
Mông đặt tên triều đại là Đồng Khánh (52). 

Nhà vua, từ cung điện đi ra, vượt qua sông, đến lãnh sự 
quán Pháp là nơi tướng de Courcy đang chờ. Thật là một việc 
nhục nhã vô cùng! Đây là lần đầu tiên một hoàng đề Annam 
phải cất công đi đến nơi ở của một sứ thần ngoại quốc đề thực 
hiện một “hành động chư hầu” như vậy. Đi theo có sáu thượng 
thư, các quan, các thị thân, đội tự vệ. Còn nhà vua thì cầm trên 
tay tờ giấy sắc phong và đưa nộp cho tướng chỉ huy trưởng. 











"lps/flelun hoploarg 


412 





Rồi, có tướng này đi theo cùng với ông de Champeaux và toàn 
bộ ban tham mưu, mặc lễ phục, nhà vua trở: về bằng xuồng máy, 
sau đó đi bộ về hoàng cung và lần này có quân đội Pháp bồng 
súng chào trong tiếng nhạc quốc ca La Marseillaise. Tướng de 
Courcy hỏi nhà vua có muốn có một đội gác danh dự Pháp hay 
Annam, nhà vua trả lời ngay không chút do dự, một đội gác 
Pháp (53). Sau đó ít lâu, vua ban ra một bản bố cáo với dân 
chúng, trong đó người ta đọc được: 

“Ngai vàng không thê vắng chủ, và đất nước không thể 
không có người điều hành. Phải coi việc thờ cúng các vị tổ tiên 
của các vua là trọng đại. Trong lúc vương quốc đang lâm nguy, 
rất đau buồn thấy dân chúng không có chủ, tuân theo ý chỉ 
của các lệnh bà, trẫm đã thể theo nguyện vọng của chính phủ, 
và muốn bày tỏ tình hữu nghị đối với quốc gia bạn: chính họ 
là những người đưa trẫm lên ngôi vua. Vào ngày giờ đã định, 
trầm đã tự phong là Hoàng để trong điện Thái Hòa.” (54) 

Cùng ngày de Courcy vào tiếp kiến từ biệt vua, được 
nhà vua phong chức "Quận công, Người Bảo vệ Vương quối ' 
Ngày hôm sau, 20 tháng C hín, Courey rời Huế đề trở về Tonkin. 
Ông để Champeaux ở lại Huề, có trách nhiệm vận hành bộ máy 
Bảo hộ, và tướng Prudhomme, tư lệnh trưởng quân đội Annam, 
có trách nhiệm đàn áp cuộc nôi loạn và phải đạt được sự bình 
định. Cả hai đều trực thuộc Courcy, và không có một tôn tỉ trật 
tự nào giữa hai người. 








MỘT KINH THÀNH BỊ TÀN PHÁ 


Phải trao trả lại hoàng cung cho vua và hoàng tộc. Quả 
là từ ngày 6 tháng Bảy, tiểu đoàn 3Zouave chiếm đóng hoàng 
cung cùng với Bộ tham mưu và đại đội. Lăng Thiệu Trị 
ở giữa thành nội, được dùng làm tông hành dinh cho tư lệnh 





"Hlps/Ölelun hoploerg 


413 





cùng với những sĩ quan hầu cận. Đến tháng Chín thì quân đội 
rút khỏi hoàng cung | rôi ngày 29 tháng Mười Một thì tông hành 
dinh được chuyên đến Thương Bạc. Prudhomme giải thích: 











iệc chuyển này đã được quyết định do yêu cầu của nhà 
vua, muốn trả lại cho lãng Thiệu Trị mục đích của nó là thờ 
cúng vong linh của vị c vương quá cô này. Chính sách tốt 
là phải thỏa mãn những tình cảm đáng kính hơn cả đó, trong 
một xứ sở mà đạo thờ tô tiên là đạo được người dân sùng bái 
nhất.” (55) 

Không khí trong thành phố hết sức buồn thảm. 

“Mặc dù đã có nhiều biện pháp được thi hành nhưng hậu 
quả của cuộc chiến ngày 5 tháng Bảy vẫn được phơi bảy ra 
đó với tất cả sự kinh khủng của nó. Dưới những đống đồ nát 
của các đám cháy, trong những ngôi nhà đã bỏ. vắng, trong các 
kênh lạch và vũng. nước, chỉ thấy có những xác chết đang thối 
rữa! Trước khi tan biến đi, chúng đã làm ô nhiễm bầu không 
khí, và với sự giúp sức của sức nóng nhiệt đới, chúng đã gây 
nên một trận dịch tả nô ra sau đó không lâu... Ngay từ ngày 30 
tháng Tám, người ta đã báo có khá nhiều trường hợp bệnh tả 
trong đội quân chiếm đóng và nhất là trong dân chúng ở Huế và 
những vùng chung quanh... Ngày 9 tháng Chín, có 56 trường 
hợp trong các đội quân. Xác được các người phu đem chôn ban 
đêm đê cho khỏi làm tăng thêm sự sợ hãi do trận dịch gây ra. Vị 
chỉ huy trưởng hàng ngày đi thăm quân đội ở những nơi đóng, 
quân, và những bệnh binh ở các trạm y tế lưu động. Còn người 
bản xứ thì chết như ruồi vì thiếu vệ sinh, thiếu thuốc men và 
săn sóc. Nhờ vào sự ân cần cảnh giác của các vị chỉ huy, sự tận 
tâm của những thầy thuốc của chúng ta, quân đội thấy trận dịch 
khủng khiếp này bị chặn lại, rồi yêu dần đi, tuy rằng chỉ chấm. 
dứt hắn vào những ngày cuối cùng của tháng Chín. Như vậy nó 








"hlps/flelun hoploarg 


414 





đã kéo dài trong suốt cả một tháng trời và chúng ta đã mắt một 
phần năm quân số của chúng ta ở Huế." (56) 


'Việc đưa vua Đồng Khánh lên ngôi cũng chẳng mang lại 
được sự lắng dịu như chờ đợi. Đúng vào ngày lễ đăng quang, 
Hàm Nghị, tuy vẫn đi trốn, đã tung ra một bản bố cáo, một lần 
nữa lại tố cáo kẻ xâm lăng. Ông vạch trần ra cái cách, trong một 
phần tư thế kỷ nay, nước Pháp đã xâm lăng xứ sở, bất nhượng 
các tỉnh, và với lòng tham không đáy vẫn tiếp tục cuộc chính 
phục. Nhưng ông bảo đảm ` *Vương quốc Annam sẽ vẫn thuộc 
về người Annam. Tuy rằng Pháp hùng mạnh, nhưng chúng vẫn 
không thẻ khuất phục được chúng ta”. Nhà vua khẩn thiết kêu 
gọi thần dân của mình hãy đấu tranh không ngừng nghỉ chống 
lại chúng, hãy tìm “những mưu mô mới để tiêu diệt chúng, 
những biện pháp tốt hơn đê chiến đầu chống bọn kẻ cướp này”. 
Nhà vua cắm mọi người không được liên hệ với người Pháp, 
không được bán cho họ lương thực, cung cấp cho họ tỉn tức. 
Như vậy họ sẽ không thể cai trị được (57). 

Lời hiệu triệu này lại làm cuộc khởi nghĩa lan rộng. Cuộc 
khởi nghĩa đã tiễn vào Cochinchine, tới Bình Thuận, và có 
những người nỗi loạn đã thâm nhập được cả vào Cochinchine, 
gây ra một cuộc nổi dậy ở ngay Sài Gòn. Để thực hiện các 
biện pháp đề phòng, tướng Begin, Thống đốc tạm quyền 
nchine, đặt tất cả các đồn bót trong tình trạng phòng thủ, 
bất các làng mạc phải chịu trách nhiệm, và cắm tất cả những 
người Annam nào không có một giấy thông hành của chính 
quyền Pháp ở Huế cấp thì không được vào trong thuộc địa (58). 














: Nhưng ở Tonkin cũng như ở Annam, sự khuấy rồi và 
n tranh du kích lại tăng lên gấp bội. Thế mà khi thông báo 





đi 


1 Trận dịch đánh vào quân đội Pháp không những ở Annam mà cả ở Tonkin 
nữa. Chỉ trong vài tuần lễ, trong số những người này đã có 4.000 nạn nhân. 


"lps/llelun hoploarg 


415 





với Paris về những biện pháp mà ông ta dự định sẽ thi hành để 
chống lại, thì tướng đe Courcy lại nhận được chỉ thị cắm không 
được có một hành động có quy mô nào trước khi kết thúc chiến 
dịch tranh cử ở chính quốc. Đông Dương không được đẻ nặng. 
lên các cuộc bầu cử ở Hạ Viện, dự định vào những ngày 4 và 
11 tháng Mười. Như vậy là phải từ bỏ các kế hoạch do đã để 
cho Thuyết có một sự ngưng nghỉ mà các nhà nho biết cách lợi 
dụng ngay. Bây giờ cả nước đã đáp lại lời kêu gọi của ông vua 
đang đi trồn, 

Quân đội Pháp chiếm đóng Huế và thủ phủ của sáu tỉnh. 
Vi quân số còn ít, nên quân đội không dám mở rộng sự kiểm 
soát, chiếm những điểm chiến lược khác, hay những đồn canh 
gác trên các đường chính đi sang Lào, như ý mong muốn của 
tướng Prudhomme: Vì vậy ông này thấy cần thiết phải tạo thêm 
các đơn vị "*quân bản xứ” (thực tế là những lính đánh thuê) như 
người ta đã làm ở Cochinchine và Tonkin. Thế là lập tức ông 
ta cho tổ chức ở Huế một tiểu đoàn bảo vệ của hoàng gia “với 
những mảnh còn lại của đội bảo vệ cũ đã bỏ Thuyết và trở về 
những vùng chung quanh thủ đô làm nhiều chuyện xấu xa”. 
Được chỉ huy vũ trang và huấn luyện, tiểu đoàn này "đã sớm 
có thể tham gia vào việc bảo vệ cung điện." (59) 


MỘT CHÉ ĐỘ BẢO HỘ NẶNG NẺ 

Dù bây giờ đã có một ông vua mới, trong thực tế vương 
quốc Annam vẫn không có một chính phủ xứng đáng với cái 
tên đó. Tướng Prudhomme mô tả chính phủ đó như sau: tât cả 
các thành viên của Viện Cơ mật đều mới và “chẳng biết một tí 
gì về công việc, không có nhân sự riêng, chăng biết những ai 
đang tại chức và phải khó khăn lắm mới làm được cho họ tuân 
lệnh”. Ở các tỉnh, trong thực tế các viên chức không còn một 














"hlps/Ölelun hoploarg 


4l6 





chút quyền hành nảo đối với dân chúng đã chịu ảnh hưởng của 
các nhà nho. Thuế má không thu được với cái cớ là đã bị các 
thủ lĩnh nổi loạn thu mất rồi hoặc sẽ bị họ thu. Nhân sự cao cấp 
của các bộ ở Huế không có gì thúc đây cá. Tường không còn ở 
đó nữa đề thúc đây họ (60). Cho nên Champeaux rất phản nàn 
vì việc gạt bỏ vị nhiếp chính cũ đã khiến cho ông không thể làm 
tròn được trách nhiệm. Thế mà ông không xin được của tướng. 
de Courcy bất cứ một sự mềm dẻo nào, mà còn trái ngược lại 
nữa. Nguyễn Văn Tường bị giam ở Huế, đã bị chuyển vào Sài 
Gòn. Ngày 22 tháng Mười, ông bị đưa xuống tàu để đi ra nhà 
ngục Côn Đảo cùng với thượng thư Bộ Hộ Phạm Thận Duật và 
người cha của ông Thuyết, Tôn Thất Đính bị bắt làm con tỉn từ 
ngày 6 tháng Bảy. Phạm Thận Duật đã chết trên đường đi, và 
xác của ông đã bị vứt xuống biễn' (61). 


Lúc đó, Champeaux tự xét thấy trong những điều kiện 
như vậy thì không thể làm tròn được sứ mệnh, và nại ra lý do 
có những bất đồng về quan điểm với de Courcy đã xin với Bộ 
trưởng Hải Quân cho được thôi giữ chức. Ông không báo gì 
cho de Courcy biết cả, và khi de Courcy được Bộ trưởng Thông 
tin cho biết về đề nghị của Champeaux, thì liền lập tức điện cho. 
Prudhomme phải nắm lấy sự điều hành mọi công việc, và ủy 





1 Theo Poulo Condor, sau đó không lâu, do quyết định của chính phủ Pháp, 
Tường được chuyển từ Côn Đảo sang Tahid, và ở đây ông được nhận một số 
tiền trợ cấp hàng năm là 30.000 phrăng (theo Glossin thì là 60.000). Quyết 
định này đã gây ra một phản ứng dữ đội đến mức là chỉ mấy ngày sau, có 
một sắc lệnh của nhà vua, có de Courcy tiếp ký, xóa sạch tất cả những chức 
tước đã phong cho Tường và lệnh tịch thu tất cả tài sản của ông ta. Đến 
Tahiti vào tháng hai 1886, thì ngày 30 tháng Bảy Tưởng chết vì ung thư ở 
họng. Ngày 20 tháng Mười 1886, một bức điện của bộ bên Pháp ra lệnh đưa 
xác ông về Huế. Khi áo quan của ông về đến Thuận An, nhà vua ra lệnh lấy 
xích sắt đánh lên áo quan. Đó là một hình phạt tối cao. Cuối cùng ông được 
chôn cất ở trong ngôi làng đã sinh ra ông. 


"hlps/flelun hoploarg 


417 





nhiệm cho ông này tất cả các quyền hành bên cạnh Triều đình 
Huế, trong khi vẫn kiêm chỉ huy các lực lượng quân sự Pháp ở 
Annam (ngày 17 tháng Mười). 

Bộ trưởng Hải Quân chấp nhận sự từ chức của Champeaux 
và chỉ định Hector, một viên quan cai trị ở Cochinchine từng là 
sĩ quan bộ binh của Hải quân đề thay thế làm thống sứ. Hector 
đến Huế vào ngày 4 tháng Mười. Ông đã sống vài tuần lễ ở 
lãnh sự quán cùng với Champeaux và cũng “nhiệt tình theo lập. 
trường" của ông này đối với Triều đình. Ông nói được tiếng 
Annam rất khá (62). 

Như vậy tướng Prudhomme được tạm thời chủ trì vận 
mệnh của Annam. Ông ta chẳng có một sự kính nể nào đối 
với một chính phủ được “bảo hộ”. Ông cũng sớm nhận thấy 
Nguyễn Hữu Độ, phó vương ở Tonkin, được gọi vào đề thay 
Tường làm Viện trưởng Cơ Mật viện, cũng chăng có một chút 
uy tín nào. Vì nguồn gốc của ông ta (con của một võ quan) 
không thuộc vào: tầng lớp các nhà nho, ông “chẳng có quyền 
hành lớn đối với đám nhân sự mà ông là thủ trưởng”, "ông chỉ 
là một thứ đồ trang trí mà thôi. Ở gần thành phó, trên cùng một 
bên bờ sông với hoàng cung, trong một ngôi nhà lộng lẫy, ông 
sống ở đó một cuộc đời vương giả.” (63) 

Tướng Prudhomme đã mô tả một cách ý nhị cái cách ông 
ta điều hành công việc như sau: 

“Điều quan trọng là phải tiếp xúc ngay với những quan 
chức cao. cấp. Vị tướng được ủy nhiệm đã cho triệu tập Viện 
Cơ mật ngay từ ngày 23 tháng Mười ở đền thờ Thiệu Trị. Và 
rồi ông có thói quen là tuần lễ nào cũng triệu tập họ đến đấy 
để giải quyết các việc công, vì phải cấp thiết làm cho bộ máy 
cai trị bị rối loạn bởi những sự kiện vừa qua hoạt động trở 
lại. Những cuộc họp này tập hợp tắt cả các thượng thư và vị 








"hlps/llelun hoploarg 


418 





Viện trưởng Nguyễn Hữu Độ của họ, có ông thống sứ tham 
dự cùng với Cha Hoảng và đại úy Schmitz (người sẽ thảo biên 
bản để gửi ra thống sứ ở Hà Nội). Các cuộc họp đều hết sức 
nặng nể, mệt mỏi, vì những cuộc bản bạc chậm chạp kéo dải lê 
thê, những cuộc nói chuyện suông phủ phiêm không thê tưởng, 
tượng được, thì giờ hình như không có gì đáng kê đối với người 
Annam. Thêm vào đó là mỗi câu nói lại phải kèm theo sự phiên 
dịch không thê nào tránh khỏi của người thông ngôn. Và phải 
hết sức giữ gìn không được có bất cứ một cử chỉ thiếu kiên 
nhẫn nào, nếu không thì sẽ chỉ còn nhận được từ những thành 
r g dạ đồng ý hèn hạ, sợ hãi nhưng, 
chăng đi đên đâu. Tuy nhiên có một biện pháp trật tự phải áp 

âu đối với những thành viên của Viện Cơ mật, 
nếu không thì không còn gì gọi là một hội đồng bí mật nữa. 
Đó là phải bắt một lực lượng rât đông những người hầu đi theo 
hay ngôi xôm chung quanh các vị, với cái cớ là để đưa hầu cái 
ống điều, điều thuốc lá, miếng trầu hay cái ng nhỏ, ngồi ra xa 
phòng họp. Ngoài ra, không có một thượng thư nào biết một 
tí gì về những công việc thuộc bộ của họ, vì thế, không có khả 
năng cung cấp bắt cứ một tin tức chính xác nào về những chỉ 
tiết của việc cai trị, về những nguồn tuyển quân, về việc nộp 
thuế má, v.v... Về mặt ảnh hưởng thì hành vi tỏ rõ ra sự lệ 
thuộc như vậy của các bộ trưởng đối với tướng được ủy nhiệm 
vào mỗi tuần lễ cũng gây được một ảnh hưởng lớn lao về mặt 
tỉnh thần, nhưng những kết quả thực tế của nó thì lúc đầu còn 
rất yếu, phải lâu dài chúng mới trở nên đáng kể hơn... Việc 
thiết lập ngân sách được ủy nhiệm cho thống sứ ..." (64) 


















Prudhomme cho biết là quyền hành của ông ta rất rộng: 
Ông có đầy đủ quyền hành không những đối với quân đội mà 
còn đối với tất cả công chức Pháp và Annam: 





“Ông có thể triệu tập Viện Cơ mật bắt kẻ bao nhiêu lần mà 
ông thấy cân thiết, và Viện này không được quyết định một biện 


"hlps/flelun hoploarg 


419 








pháp nảo mà không có sự đồng ý của ông. Không có một sự tiếp 
kiến nhà vua nào được cho phép mà không có sự thỏa thuận hay 
Sự có mặt của ông, tất cả các bức điện công hay tư đều phải có 
sự phê duyệt của ông trước khi được đánh đi...” (65) 


Nhưng chính bản thân Prudhomme cũng lại phải chịu 
một sự kiểm soát rất chặt chẽ của thủ trưởng của ông lả tướng 
de Courcy. Courcy “vì lo lăng quá mức về trách nhiệm của 
mình và e ngại những mánh khóe của Triều đình, đã phải cho. 
người được ủy nhiệm của ông ta những chỉ thị rất nghiêm khắc. 
đôi với chính phủ Annam, thậm chí cả đôi với nhà vua mà ông 
ta rất sợ sự thu hút của ông này.” (65) 

Quả là nhà vua có thu hút thật. Theo Gosselin, thì ''ông có 
một trí óc rât cởi mở, thông minh và nhã nhặn, yêu nghệ thuật, 
thích sự xa hoa, thích sự phô trương, và vì được chúng ta lựa 
chọn nên ông biêu hiện một ý định cũng là tự nhiên ở ông, là 
toàn tâm đi với nước Pháp... "! (66) 

Quan điềm của tướng Prudhomme thì đầy đủ và độc đáo: 
hơn. 








“Ông Khâm sứ (Champeaux) thì thấy ở nhà vua mới một 
người phụ tá hết sức quý báu, rất thông minh và nhã nhặn, rất 
sẵn sảng theo đúng các thủ tục Pháp và thấm nhuẳn ý thức cần 
thiết phải quy thuận sự chỉ đạo của chúng ta. Thực ra, muốn có 
được sự hỗ trợ trung thành của ông ta, chỉ cần để ông ta tự cai 
trị không có sự kiêm soát của chúng ta. 

“Sự tìm kiếm kết quả quan trọng này đã trở nên rất dễ 
đàng nhờ sự có mặt của người phiên dịch mới của nhả vua, 
Cha Hoàng, người Hà Tĩnh, được nuôi dạy ở trường Collège de 





1 Nhưng Gosselin kể lại rằng, Chánh Mông trước đây đã bị gạt khỏi ngai rồng 
là vị, theo như người ta nói, ông ta đã nhiều lần có những biểu hiện của bệnh 
điên. "Ông Rheinart thì bảo đảm rằng các cơn điền có vẻ không nghiêm 
trọng lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong suốt thời gian trị vì của ông” 





"hlps/flelun hoploarg 


420 





Poulo Pinang và trở thành mục sư đạo Gia Tô, luôn ở bên cạnh 
vua. Hai mươi lãm năm trước đây, lúc vào độ tuôi 20, ông ta đã 
từng làm phiên dịch cho Prudhomme, lúc đó đang chỉ huy một 
bốt trong tỉnh Mỹ Tho với cấp bậc trung úy. Sự giáo dục, sự đi 
lại giao thiệp với những giáo sĩ và sĩ quan của chúng ta, cùng 
với sự hiểu biết về những sự kiện xảy ra trong một phần tư thế 
kỷ nay ở Đông Dương đã thuyết phục Cha Hoàng công nhận 
sự vĩ đại của nước Pháp, và sự cần thiết phải cúi mình trước sự 
hùng mạnh hơn hăn đó. Tuy vẫn là một người Annam, nhưng 
ông đã trở thành gần như một người Pháp, với một xu hướng 
tự nhiên là muốn theo những gương của xứ Basse-Cochinchine 
để đưa Annam lên trình độ của nền văn minh Âu châu. Ông 
không từ một công việc gì có thể làm cho nhà vua cũng chia 
sẻ quan điểm này của ông, và ông. thấy nhà vua cũng sẵn sàng 
nghe theo ông. Như vậy, Cha Hoàng có thê tiếp tay một cách 
rất mạnh mẽ cho vị quan cai trị của chúng ta trong việc hoàn 
thành nhiệm vụ của ông ấi (67) 
Nhưng Champeaux lại từ chối sự giúp đỡ này. 





Prudhomme nhận thấy, theo danh nghĩa nhà vua có rất 
nhiều quyền lực. Vì vậy điều quan trọng là: 

*Phải sử dụng uy tín mà không nô lệ hóa nó, dùng quyền 
hành của nhà vua mà không làm mất giá trị của nó bởi một 
hành động quá trực tiếp. Chính vị tướng được ủy nhiệm cũng 
hết sức nhắm tới mục tiêu đó, vả với sự giúp đỡ của Cha Hoàng 
tận tâm, ông tướng đã nhanh chóng tranh thủ được sự tin cậy 
của Đồng Khánh, trong khi cũng không lơ là việc áp đặt sự 
thúc đây lãnh đạo của ông đối với Viện Cơ mật. Ông đã nhận 
được trong mọi lúc những bị: thật sự mến yêu làm cho 
ông gân gũi họ hơn. Những buôi tiếp kiến riêng, hay đón tiếp 
ở “Triều đình, càng ngày càng trở nên thường xuyên. Tiền phụ 
cấp cho nhà vua được quy định là 500.000 phrãng mỗi năm là 





"lps/flelun hoploarg 


421 





quá ítÖi, nếu người ta xét đến sự bắt buộc phải cấp dưỡng cho. 
số lượng rất đông các thành viên trong hoàng tộc, và hàng trăm 
người và nêu người ta nghĩ đến tình trạng lộng lẫy của các 
vị tiên đề của vị quân vương hiện nay..." (68) 

“Nhà vua, vui mừng vì sự được lên ngôi ngoài hy vọng 
của mình, tỏ ra nhiệt tâm thỏa mãn mọi ý muôn của chúng ta, 
và thậm chí còn tìm mọi cơ hội đề thê hiện sự thiện cảm đối với 
chính quyền Pháp. Đề khẳng định sự thiện cảm này một cách 
tốt hơn, Bệ hạ rất sẵn lòng cho phép những cuộc tiếp kiên riêng 
và chính thức được đề nghị, đề, hoặc trao lại cho người những 
quý vật đã được người ta mang đến trả cho lãnh sự quán sau 
cuộc chiếm đóng cung điện (thí dụ những huân chương Bắc 
Đâu Bội Tỉnh trước đây đã được tặng cho Tự Đức, vị tiên để đã 
nhận ông làm con nuôi) hoặc để giới thiệu với nhà vua những 
nhân vật quan trọng mới đến hoặc đi qua Huế. Trong số những 
người này có kỹ sư §., bác sĩ quân y H., họa sĩ hải quân R., đại 
tá B. và ông Hector, đến để thay ô ông de Champeaux. 














"Trong những buôi áp riêng, Đồng Khánh tỏ ra dễ 
dàng thân mật bao nhiêu thì trong những buổi tiếp kiến chính 
thức ông lại bày ra những nghỉ thức, đường bệ long trọng bấy 
nhiêu.” (69) 

Ở Pháp những cuộc tuyên cử lập pháp cuối cùng cũng 
đã diễn ra (ngảy 4 và 18 tháng Mười 1885). Các cuộc tuyên 
cử này phần nảo đã tăng cường ở Hạ Vĩ các phe đối lập hữu 
khuynh hay tả khuynh, cả hai đều có ác cảm với những cuộc 
viễn chỉnh thuộc địa. Nhưng bộ của Brisson vẫn tiếp tục thi 
hành được chính sách của mình. Vì vậy tướng de Courcy lại 
được cho phép tiếp tục các chiến dịch. 

Từ tháng Chín, cuộc khởi nghĩa của các nhà nho trung 
thành với Hàm Nghỉ lại lan rộng thêm. Một tháng sau khi Đồng 
Khánh lên ngôi, càng thấy rõ là chỉ đạt được sự “bình định” 


"hlps/flelun hoploarg 


422 





nếu bắt được nhả vua cũ, người mà những người theo ông sử 
dụng như một lá cờ, một thứ công cụ để tiền hành mọi hoạt 
động có thể sẽ kéo dài cho đến khi nhà vua cũ bị bắt hay bị 
vô hiệu hóa. Từ nay, tất cả hoạt động quân sự của Pháp là chỉ 
nhắm đến chỗ đi bắt Hàm Nghi và đạt được sự quy thuận của 
những quân “nôi loạn” đã dùng ông làm lá cờ. 

Các cuộc hành quân được bắt đầu ngay không chậm trễ. 
Ngày 22 tháng Mười Một đội quân phía Bắc (đại tá Chaumont), 
xuất phát từ Ninh Bình đã đến Thanh Hóa ngày 25 và đến Vinh 
ngày 15 tháng Mười Hai, ngày 20 thì chiếm lại Hà Tĩnh. Từ đó, 
Chaumont đi càn quét trong các thung lũng, của vùng núi Hà 
Tĩnh, là nơi nghỉ ngò ông vua cũ trỗn ở đó cùng với Thuyết, 
nhưng không tìm thấy gì cả. Thế là người ta u dùng đến 
những "phương tiện lớn”. Đơn vị của đại uý Grégoire (bộ binh 
của hải quân), đi xuôi xuống khu vực sông Gianh, đốt sạch hết 
mọi thứ trên đường, đi, gieo rắc “sự tàn phá, lấy cớ là để bình 
định, không kể gì đến hậu quả thảm hại của sự phá phách này” 
(Prudhomme). Grégoire bị "khiên trách nghiêm khá: hành 
vị khinh xuất này chỉ làm cho dân chúng căm giận thêm và 
đây họ về phía nôi loạn. Đội quân phía Nam của đại tá Mignot 
thì trở về Huế. Phải làm an tâm dân chúng vì chính Prudhomme 
cũng đã phải công nhận là người ta “đã quá nghiêm trị bằng sắt 
và lửa.” (70) 

Ở Tonkin, từ hai năm nay các lực lượng yêu nước, dưới 
sự chỉ huy của Nguyễn Thiện Thuật, đã thực tế kiểm soát được 
những vùng nông thôn ở phía bắc đồng bằng (các tỉnh Bắc Ninh 
và Hải Dương) và những vùng núi ở kế tiếp đó, với những đơn 
vị có khi mạnh tới 500 tay súng. Ở đây các cuộc hành quân của 
Pháp cũng đã được tiến hành với một sự tàn bạo không kém. 
Vào tháng Mười Hai, một người lính kể lại rằng: 




















“Khi đi qua các làng mạc, chúng tôi có quyền được giết 
hết, cướp bóc hết, nêu dân chúng ở đó không tới xin quy thuận. 


"hlps/flelun hoploerg 


423 





Vì vậy, trong cuộc hành quân này chúng tôi không thiếu thịt gà 
và thịt lợn. Buỏi tối chúng tôi ra đi vào khoảng mười hay mười 
một giờ, đột nhập vào các làng mạc, trong khi dân chúng còn 
đang ngủ. Chúng tôi giết hết đàn ông, đàn bà, trẻ con bằng báng, 
súng hay lưỡi lê. Thật là một cuộc tàn sát.” (thư của một người 
lính gửi từ Đáp Cầu, đề ngày 10 tháng Mười Hai, năm I§8§S 
được tờ La Réforme đăng tải ở Bruxelles và tờ La Lanterne 
đăng lại ngày 13 tháng Mười Hai 18§6). 


TƯỚNG BOULANGER TRIỆU HỎI COURCY 


Ở Paris, Hạ nghị viện mới đã dành buổi tranh luận lần 
đầu tiên cho vấn đề chính sách thuộc địa. Ngày 22 tháng Mười 
Một, Brisson đòi chuyên sang năm 1886 số tiên 79 triệu đã được 
thông qua cho Tonkin và Madagascar nhưng chưa được dùng 
đến. Ngày 23, kiến nghị nảy phải đưa ra xét duyệt tại một ủy 
ban gồm 33 thành viên do Georges Périn, một người nỗi tiếng 
là chỗng đối lại cuộc viễn chỉnh chủ trì. Trong ủy ban, chỉ có 7 
người là tán thành kế hoạch, còn 26 người khác thì chống lại và 
muốn rút khỏi Tonkin hoặc dần dần hoặc ngay tức khắc. Ủy ban 
muốn đi sâu vào lảm một cuộc điều tra, và đã được chính phủ 
cung cấp cho rất nhiều tài liệu. Ủy ban đòi các đô đốc và tướng 
lĩnh, những nhà du hành vả nhà buôn ra điều trần trước các thành 
viên của ủy ban, xem xét các văn kiện các tải , thảo luận bản 
bạc và cuối cùng đi đến kết luận là phải triệu hồi quân đội trong. 
thời gian gần hay xa. Thiêu số trong ủy ban kháng nghị chống 
lại các kết luận này dưới danh nghĩa uy tín và danh dự của nước. 
Pháp và thế là cuộc bản cãi công khai được mở ra. Đức ông 
Freppel, linh mục của Angers và đại biểu của Finistère, đấu tranh 
một cách hùng hồn và với những luận chứng vững chắc chống 
lại chủ trương rút lui. Còn Périn vả những người khác thì lại ủng 
hộ rất mãnh liệt cho chủ trương này. Cuối cùng, sau bốn ngày 









"lps/flelun hoploarg 


424 





bàn cãi, những ngân sách kiến nghị đã được thông qua vào ngày 
24 tháng Mười Hai, nhưng chỉ với một đa sô hơn có bốn phiếu 
(274 thuận, 270 chống) Œ1). 

Cuộc tranh luận đã làm lộ ra rất rõ ý đồ của Quốc Hội là 
muốn chấm dứt “chính sách phiêu lưu” của Jules Ferry, và thấy 
cần phải thiết lập ở Tonkin và Annam một chế độ dân sự. Chính 
quyền quân sự với vai trò phải được thu hẹp lại, sẽ phải phụ 
thuộc vào chế độ dân sự này. Một cuộc cắt giảm quân sô cũng, 
phải được thực hiện ngay, không chậm. trễ, 





Brisson hiệu rằng cuộc bỏ phiếu quá sít sao ngày 24 tháng 
Mười Hai sẽ không đề lại cho ông ta quyền hành cân thí: 
điều hành trong những hoàn cảnh đó. Ngày 29 tháng Mười Hai 
ông đệ đơn xin từ chức lên tổng thống Grévy vừa mới được 
bầu lên. 





Chỉ có Charles de Freycinet là tỏ ra khá khôn khéo và khá 
tế nhị để có thể cai trị được với một Hạ Nghị viện như vậy. Ông 
được ủy nhiệm thành lập một chính phủ mới. Ngày 7 tháng 
Một, ông nhận chức Chủ tịch Nội các cùng với chức Bộ trưởng 
Ngoại giao mà ông vẫn giữ từ tháng Tư năm trước. Cùng ngày 
một sắc lệnh tước bỏ của Bộ Hải quân sự điều hành chế độ 
bảo hộ ở Annam - Tonkin để cho chế độ này phụ thuộc vào Bộ 
Ngoại giao, và như vậy có nghĩa là, ít nhất trong lúc này, phụ 
thuộc vào vị Chủ tịch Nội các. Đó là sự chứng nhận, tầm quan 
trọng của vấn đề Annam vả Tonkin đối với Paris. 

Cũng vừa vào lúc này, lại xảy ra chuyện tướng Courcy. 
Những quan hệ của ông với các người cộng tác và đôi với các 
cập dưới càng ngày càng thêm khó khăn (72). Sau một sự bắt 
đồng sâu sắc về quan điểm, Courcy đã từ bỏ cả người tổng 
tham mưu của ông, tướng Warret (mả ông gửi trả về Pháp) và 
người giám đốc các Sự vụ Chính trị Silvestre. Ông không thẻ 
chịu đựng được hai người này, họ đã ủng hộ một chính sách 


"lps/Ölelun hoploarg 


425 





nào đó, vả sự thành thạo của họ làm cho ông lúng túng. Cả hai 
quyết định này làm cho chính phủ càng thêm khó chịu đối với 
ông, mà chính phủ thì từ trước đến nay đã có ý chống lại các 
phương pháp của ông, và chê trách ông là trong cả thời gian 
bảy tháng trời với cả một binh đoàn mà không bình định nổi 
Tonkin và chiếm đóng Annam (73). Ngày 15 tháng Một, Bộ 
trưởng Chiên Tranh mới, tướng Boulanger, gửi cho ông chỉ thị 
triệu hồi!. 

Ngày hôm. sau, ông lại được thông báo là tướng Warret 
sẽ giữ chức quyền tông tư lệnh kiêm cá chức thống sứ, và đội 
quân chiếm đóng, Đội quân này, ngay khi nào có thê, sẽ được 
thu hẹp lại chỉ còn một sư đoàn gồm ba lữ đoàn. Ngày 18, Bộ 
trưởng Chiến tranh lại xác định là tướng Warret về mặt quân 
sự hay chỉnh trị không được có bất cứ một quyền hành đặc biệt 
nảo mà tướng Courcy đã được hưởng trước đây. Tướng Warret, 
lúc đó đã lên đường về Pháp, bị “đuôi kịp ở Sài Gòn” và đã trở 
về Hà Nội vào ngày 26 tháng Một (74). 








'Vào quãng cuối tháng Mười, có một phái bộ quân sự gồm 
những sĩ quan và hạ sĩ quan đã tới Annam với mục đích làm 
cán bộ cho các đơn vị Annam, do tướng Prudhomme tuyển mộ. 
Ở đây, nhờ những cuộc hành quân ở phía Bắc, tạm thời đã có 
một sắc thái hòa bình. Mặt khác đã thiết lập được sự liên lạc 
điện tín giữa Huế và Tourane (dây điện tín lúc đó được đặt trên 
Đèo Hải Vân), và đã bắt đầu xây dựng một con đường xe cộ đi 
lại được, nói hai tỉnh này (75). 

Nhưng cuộc bình định còn lâu mới tiễn hành được. 
Prudhomme phải thừa nhận rằng: 


1 Tướng de Courcy, trở về Pháp vào tháng Tư, bị để cho ở không vô thời hạn, 
và tỉnh thần suy sụp sảu sắc, đã chết vào năm 1888. 


"Hlps/flelun hoploarg 


426 





“Các đội quân chỉ đi qua không tạo được một kết quả bền 
vững nào. Chúng là những tai ương cho những xứ sở chúng đi 
qua, và thường thường là dân chúng nổi lên ngay đằng sau 
lưng chúng. Có thể chắc chắn lả nếu vi n chỉ huy Grégoire khi 
đi xuôi xuông lưu vực sông. th, mà sắp đặt ở đó các đổn bốt, 
thay vì tàn phá như ông ta đã làm, thì cuộc nôi dậy ở Quảng 
Bình sau khi ông đi qua đã có thể tránh được, hay ít nhất cũng 


giảm nhẹ đi được rất nhiều." (76) 











Còn bây giờ những “băng nhóm của ông Thuyết” đã 
thành công trong việc làm cho dân chúng nỗi dậy vì căm thù 
những sự cướp phá của cả kẻ này, kẻ khác. 

“Quân nôi loạn cướp phá các làng mạc muốn theo chúng 
ta, chặn lấy các thư từ, tấn công các đoàn vận chuyển”. Một 
toán quân từ Vinh đi về phía Nghệ An đẻ tiền hành bình định, 

“không gặp quân nôi loạn, dân chúng đã làm một khoảng trống 
trước mặt họ”. Toán quân chỉ “đốt được vài ngôi nhà thuộc vệ 
những thủ lĩnh của quân nổi dậy, và những kho gạo thuộc về 
ông Ngọc, một ông quan cao cấp”. Trong khi đó thì quân nỗi 
loạn đây rẫy ở trên đường cái quan. Những làng Thiên chúa 
giáo đã bị chúng đốt sạch. 

Những người Thiên chúa giáo bản xứ, dựa vào sự có mặt 
của quân đội chúng ta, đương nhiên là cũng trả đũa lại, cướp 
bóc và đốt cháy các làng ngoại đạo. Theo lệnh trên, trung tá 
Metzinger câm tuyệt đối mọi chuyện đốt phá cướp bóc, chỉ 
làm cho xứ sở đồ nát và dân chúng phẫn nộ thêm. Ở các làng bị 
bỏ hoang nay dân chúng đã trở lại, chợ búa được mở ra, chính 
quyền địa phương được phục hồi dưới sự bảo vệ của những 
lưỡi lê của chúng ta.” (77) 











Bài học của những chiến dịch này đã được vị tướng ủy 
nhiệm rút ra: 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


427 





“Sự chiếm đóng một xứ sở chỉ đi qua thôi đã có quá ít 
thời gian để có thể coi sự bình định như đã được hoàn thành. 
Vào thời ấy, sự bình định chỉ có thể thực hiện được với điều 
kiện là phải giữ được ở đó nhiều bốt đồn, có quân đội tỏa đi 
khắp các vùng chung quanh, và các trưởng đồn phải bảo đảm 
được sự hoạt động của nền cai trị bằng cách bảo vệ các nhân 
viên bản xứ và giữ mức công bằng giữa người ngoại đạo và 
người Thiên chúa giáo (để đạt được mục tiêu này, cũng hết 
sức cần thiết là phải cung cấp cho các trưởng đồn những người 
phiên dịch tốt. Không vì tình cảm hay ác ý có thể đưa họ đến 
những sai lầm). Và cuối cùng, sự bình định chỉ có thể quyết 
định được nếu người ta bắt được nhà vua cũ.” (76) 

Được thông báo từ giữa tháng Một về việc cách chức 
tướng de Courcy Và sự sấp thiết lập chế độ dân sự, tướng 
Prudhomme muốn có một nỗ lực cuối cùng lùng bắt cho được 
Hàm Nghỉ và kết thúc một cách huy hoàng sự nghiệp của mình. 

Tết đến (ngày 4 tháng Hai 1866). Vào dịp này, nhà vua 
ngự giá đi ra ngoài, đến thăm tổng hành dinh Pháp, và các sự 
kiện đó đã có một tiếng vang lớn'. 











Lúc đó, vị tướng quyết định là sẽ tham gia vào. chiến dịch 
tung ra để bắt lưu vực vùng thượng lưu sông Gianh phải quy 
hàng, và tiến sâu vào tới khu Vệ, mà người ta tin là có vua Hàm 
Nghi, ông Thuyết và những phụ tá của ông trồn ở đó. Ngày 12 
tháng Hai, ông rời Huế đi Quảng Trị và Đồng Hới. Nhưng cuộc 
tiễn quân ở lưu vực khó khăn một cách kỳ lạ. Những chướng. 
ngại bằng cây đồn bít các đường mòn, và những đường này có 
khi là những lòng thác lượn quanh co giữa các vách đá của các 
hẻm núi, trên đỉnh đã bố trí sẵn những tảng đá hộc đẻ lao xuống, 


1 Ngày 16 tháng Hai, đức vua cưới người con gái thứ hai của Nguyễn Hữu Độ, 
mới 16 tuổi. 


"lps/flelun hoploerg 


428 








đầu các đội tuần tra. Đây cũng lại là một thất bại. Ở khắp mọi 
nơi địch thủ đều lân tránh và trở nên vô hình. Nhưng khi trở về 
Đồng Hới vào ngày 2l tháng Hai, vị tướng hết sức kinh ngạc 
nhận được một bức điện từ Hà Nội đánh vào thông báo cho ông 
ta bi ng bởi vì ông ta đã say mề lao vào một cuộc hành quân 
đến mức bỏ cả nhiệm vụ làm khâm sứ, và tự cho thế là tốt, nên 
ông ta đã bị cách chức ủy nhiệm tổng lãnh sự. Những chức vụ 
chính trị của ông kê từ ngày hôm đó sẽ do ông thống sứ Hector 
đảm nhỉ Œ8). Prudhomme trở về Huế ngày 27 tháng Hai để 
nhận thây rằng ngay từ ngày 23, Hector đã đạt được của nhà 
vua và Viên Cơ Mật sự phê chuân hiệp ước ngày 6 tháng Sáu 
1884, mà chính ông đòi hỏi từ bốn tháng nay chưa được (79). 
Ông đề nghị xin được từ bỏ chức vụ chỉ huy quân đội Annam 
đề về tiếp tục lại một chức chỉ huy ở Tonkin. 

Nhưng việc thu hẹp quân số đã được hình thành, và những 
“đội chiến binh” phải được đưa trở về Tonkin. Ngày 14 tháng 
Hai, Paris đã ra lệnh cho hồi hương trước ngày l tháng Bảy tất 
cả những người nào đã ở. ; Đông Dương hơn hai năm, và thu hẹp 
quân số của đội quân viễn chỉnh, từ nay trở đi giao cho tướng 
Jamont, xuống còn một sư đoàn gồm ba lữ đoàn. Vì vậy, ngày 
31 tháng Ba, Prudhomme trao lại quyền chỉ huy cho người kế 
tục ông là tướng Munier, ngày hôm sau vào từ biệt nhà vua và 
rời khỏi Huế (78). 

Tướng Warret phải bảo đảm sự quyền nhiệm cho. đến khi 
vị thống sứ mới tới nhậm chức. Ngày 31 tháng Một, một người 
dân sự đã được chỉ định: Paul Bert. Trong khi chờ đợi, chỉ thị 
là phải làm tắt cả những gì có thê được đề ở trong vị trí “phân 
định” được đường biên giới với Trung Hoa đúng theo theo hiệp 
ước Thiên Tân. Làm theo các chỉ thị đó, Warret cho chiếm 
đóng lần lượt các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, rồi ngảy 29 
tháng Ba. là Lào Cai, đã bị quân Cờ Đen đốt phá hêt (80). Một 
thời kỳ khó khăn vừa được đóng lại. 




















"lps/Nlelun hoploarg 


429 




















PAUL BERT VÀ NỀN CAI TRỊ DÂN SỰ 


Quyết định của nội các Brisson kiến lập một chế độ dân sự 
trong hai xứ bảo hộ Annam và Tonkin đánh dấu một bước ngoặt 
cơ bản. Việc này có ý nghĩa không những là từ nay không còn 
có chuyện từ bỏ xứ Tonkin nữa mà còn là từ nay sự tổ chức 
vùng lãnh thô hiếm được sẽ không để cho sự lựa chọn hay sự 
dao động về tâm trạng của các tướng lĩnh chỉ phối nữa. Sự xúc 
động gây ra bởi những tiết lộ về tính cách hết sức tàn bạo của 
các cuộc hành quân, và tình ' trạng phản ứng căm thù đối với 
quân đội Pháp đã làm cho bất cứ một sự tiếp tục nào của chế 
độ quân sự là không thể chấp nhận được nữa. Sự tạo dựng một 
nền cai trị dân sự còn báo trước hấm dứt các cuộc hành 
quân đẫm máu và tốn kém, và có thề cả Sự văn hồi một nền hòa 
bình, kết thúc ''cơn ác mộng Tonkin”. 

Chính phủ mới, do Charles de Freycinet chủ trì vội vã 
đề ra các biện pháp cần thiết. Theo sắc lệnh ngày 7 tháng Một 
1886, vấn đề phụ trách chế độ bảo hộ ở Annam và Tonkin không 
còn thuộc quyền của Bộ Hải quân nữa, và từ nay trực thuộc Bộ 
Ngoại giao. Ở đó đã hình thành một Sở Bảo hộ (Direction des 
Protectorats), chỉ tiết tô chức được xác định trong sắc lệnh đề 
ngày 27 tháng Một. Bản báo cáo lên tổng thống nước Cộng 
hòa, trình bày mục đích của cuộc cải cách này như sau: 








“Vấn đề là phải sử dụng cơ cấu tương đối hoàn hảo đã 
có săn trong vương quôc Annam và làm cho nó hoạt động theo 
hướng những ý tưởng của chúng ta và những tiên bộ mà dân 


"hlps/flelun hoploerg 


430 





chúng ta muốn thực hiện trong xứ này. Vì vậy, ông Thống sứ 
phải đề hết tâm trí truyền vào ở ngay chính phủ tại Huế một sự 
thúc đây quyết định, và sau đó, nhờ những nhân viên tại chỗ, 
kiểm tra lại xem sự thúc đây này tác động đến các tỉnh như thé 
nào. Không còn nghỉ ngờ gì nữa, bằng cách nảy, bộ máy hành 
chính riêng của chế độ bảo hộ sẽ được thu lại trong những qui 
mô rất nhỏ.” (1) 

Vậy thống sứ Pháp của Annam và Tonkin sẽ đóng ở Huế, 
thủ đô, bên cạnh nhà vua và Triều đình Annam. Theo. Hiệp định 
30 tháng Bảy 1885, ông có quyền đối với các công sứ đóng ở 
Tonkin và Annam và cũng có cả quyền đối với chỉ huy trưởng 
các lực lượng Pháp đóng quân ở Tonkin và Annam. Ông chỉ 
trực thuộc Quai d`Orsay. 

Đây là một sự chọn lựa có tính cách quyết định: Paris giữ 
vững ý định về chế độ Bảo hộ là một hệ thông mà lúc đó người 
ta coi như ít tốn kém lại có hiệu quả, và như: thể là Annam, 
Tonkin sẽ không trở thành những thuộc địa. Nó sẽ vẫn là một 
“môi trường ngoại giao Pháp”, có nghĩa là chính phủ Annam sẽ 
vẫn là một “đối tác” (“partenaire"). 





Mấy ngày sau đó, người được chính phủ Freycinet ủy 
thác cho nhiệm vụ tạo dựng nên cai trị dân sự của chế độ bảo 
hộ này là một nhân vật hàng đầu của giới chính trị Pháp. Paul 
Bert, đại biểu của Yonne từ 1872, năm ấy 52 tuổi, đã từng là 
Bộ trưởng Giáo dục trong “đại chính phú” của Gambetta từ 
tháng Mười Một năm I8S§1. Ông là đệ tử của Claude Berhard. 
Ngay từ trong những năm 60, ông đã nổi danh nhờ một loạt 
công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, nhất là trong lĩnh 
vực sinh lý học. là giáo sư khoa Khoa học tự nhiên trường 
1 1s, ông đã được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học 
năm 1881 và có tiếng tăm trên thế giới. Ông say mê với sự 
nghiệp bành trướng của nước Pháp ở Phi châu và Á châu, và 











"hlps/flelun hoploarg 


431 








cũng say mê với sự nghiệp của nền Cộng hòa, của sự truyền bá 
Ánh sáng, Khoa học và Tiến bộ bởi những trường học phi giáo. 
hội. Là hội viên hội Tam điềm (Franc — maZon), ông | là một 
lớn của chủ nghĩa chồng giáo quyền, một 
lộ phi giáo hội, và của tât cả những gì lúc 
đó được coi là tín điều của nên Cộng hòa. Vì thế, ông rất bị phái 
hữu ngờ vực, bản tính vốn độc đoán ông cũng không có nhiêu. 
bạn bẻ trong phái tả, ngoài những người trong "phe Gambetta” 
(les *Gambettistes”). 

Ông giữ một vai trò tích Cực trong, cuộc bàn cãi ở Hạ 
Nghị viện về tương lai của sự chiếm đóng Tonkin, và đã góp. 
phân quyết định trong việc thông qua ngân sách ngày 24 tháng 
Mười Hai. Nhất là trong ngày 21, với những lý lẽ mạnh và có 
tính thuyết phục (2), ông đã nêu bật lên những mối đe dọa đáng 
sợ của một cuộc rút lui. Ông cũng có lập trường dứt khoát ủng 
hộ chế độ bảo hộ, và thúc đây chính phủ kiến lập một nền cai 
trị dân sự ở Tonkin. 











"Nếu các ông cử tiếp tục chiến tranh ở Annam, nếu các 
ông cứ tiếp tục chiếm đóng quân sự với tất cả những hậu quả 
của nó ở Tonkin, bởi vì dù muôn hay không, người của chiến 
tranh sẽ dẫn đến chiến tranh, nếu các ông cứ kiên trì trong con 
đường quân sự đó, thì những gánh nặng của các ông sẽ tăng lên 
với một tỷ lệ có thẻ làm cho Ủy ban (của 33 thành viên) trở nên 
thắng thế, và những thu nhập của đất nước sẽ bị giảm đi cũng 
với tỷ lệ đó. Trái lại, nếu các ông đi vào con đường hòa bình, 
thì các ông sẽ thấy những thu nhập nảy lớn lên, và những phí 
tổn của các ông giảm đỉ" (3). 











Được chính phủ chỉ định ngày 31 tháng Một làm Thống 
sứ của Cộng hòa Pháp ở Annam và Tonkin, Paul Bert được 
Ereycinet báo trước: Chính phủ không còn muốn bị đặt trước 
những sự việc đã rồi, và lại càng không. muốn bị lôi kéo vào. 


"hlps/flelun hoploerg 


4342 





các cuộc phiêu lưu. Ông Thống sứ từ nay sẽ có toàn quyền đối 
với chỉ huy trưởng quân đội, nhưng ông phải luôn luôn làm 
cho chính phủ có được “thông tin chính xác, bằng điện tín, về 
tất cả các sự kiện và sự cố có một tầm quan trọng nào đó” và 

"không. được thông qua bất cứ một biện pháp nào một cách 





vấn đề hải quan, thuê má, tổ chức cảnh sát và kiểm soát nền cai 
trị Annam.” (4) 


NHỮNG THAM VỌNG CỦA VIÊN THÓNG SỨ 

Paul Bert rời Paris đi từ ngảy 12 tháng Hai cùng với tất 
cả gia đình!, và ngày hôm sau ở Marseille xuống chiếc tàu chở. 
khách ắelbourne của Hãng tàu biên Messageries. Ông mang 
theo Paulin Vial và Charles Dillon, cả hai người này đều được 
chỉ định làm thống Annam và Tonkin. 


Cả hai người nảy đều theo Thiên chúa L giáo, thường xuyên 
đi lễ bái ở nhà thờ. Cả hai đều có một bề dày kinh nghiệm, 
Paulin Vial có kinh nghiệm về Annam và Cochinchine, còn 
Charles Dillon thì về Trung Hoa. Tháp tùng theo còn có một 
nhóm khoảng mười hai cộng tác viên trực tiếp, * "người tín 
cân" ° (nhiều người trong số này là hội viên Tam điểm và chống 
giáo quyền): Antony Klobukowski, vốn là người “phó” cũ của 
Thomson ở Sài Gòn, mà Bert lấy làm giám đốc văn phòng, 
Joseph Chailley, G.Dumoutier, giáo sư dạy tiếng Annam ở 
trường Ngôn ngữ Đông phương, Pène-Siefert, một nhà báo 
cánh tả rất hài thạo các sự việc ở Annam, Laurent, một thanh 
tra tài chính, v.v... 








Paul Bert đến Singapore ngày 13 tháng Ba và đến Sài 
Gòn ngày 17. Vừa đến nơi, ông đã tiến hảnh ngay một cuộc 


1 _Paul Bert đã lấy một người phụ nữ Anh, Elisa Chyton, sinh ở Banff xứ 
Ecosse, và đã có ba con gái với người này. 


"Hlps/Ölelun hoploarg 


43 





thăm viếng PhnomPenh, vì ông muốn nhân danh chính phủ 
Cộng hòa đến chào vua Norodom và hỏi han về triển vọng của 
một sự vãn hồi hòa bình ở xứ này, đã từ hơn một năm nay, bị 
xâu xé bởi một cuộc nồi dậy giống với cuộc nồi dậy của các 
nhà nho ở Annam. 

Trở về Sài Gòn, ngày 25 tháng Ba, ông tiếp bí mật ông 
Phan Tôn, một đại thần từ Huế đến. Phan Tôn đã nhờ Paulin 
Vial giới thiệu, vì trước đây ông đã có quen biết Vial, khi ông 
này làm Giám đốc Nội vụ của đô đốc de La Grandière. Phan 
Tôn là con trai thứ hai của ông Phan Thanh Giản, được một 
cánh ở Triều đình (có thể là của bà Hoàng Thái hậu Từ Dũ, mẹ 
Vua Tự Đức) ủy thác làm một sứ mệnh bí mật. 

Trước hết ông. Tôn vẽ ra cho những người đối thoại một 
bức tranh bi thiết về những thảm họa của xứ Annam, và nhất 
là tình cảnh thảm hại mà hoàng tộc và Triều đình ở Huế đã bị 
dồn vào. Theo ông, từ nhiều tháng nay họ đã phải chịu đựng 
không biết bao nhiêu sự nhục nhã trong khi người Annam 
“muốn được tự đo và tôn kính trong đời sông gia đình của họ" 
và muốn thấy những phong tục tập quán cũ của họ được tôn 
trọng. Đúng là họ đã có đi lâm đường khi “khăng khăng chiến 
đầu chống người Pháp. Họ đã ngã xuống và bây giờ thì bị đè 
nát. Nhưng họ hy vọng là người ta sẽ không tiêu diệt họ và 
làm nhục họ hơn nữa”. Ông đưa ra một đề nghị như sau: Tì u 
đình Huế sẽ sẵn sàng để nước Pháp cai trị trực tiếp xứ Tonkin 
không có bât cứ một sự can thiệp nào của Annam, nếu Paris 
chấp thuận để Annam sống tự do theo các nghỉ lễ, pháp luật và 
tín ngưỡng của họ. Nói tóm lại là Pháp sẽ rút quân đội ra khỏi 
Annam trừ vài nơi đóng quân sẽ chỉ định sau, và đề cho Triều 
đình Huế được hoàn toàn tự do cai trị mười hai tỉnh của mình. 
Nhưng những điều tham vấn của Pháp đề cải tạo đất nước sẽ 
được chấp nhận, thậm chí cả sự kiểm soát hải quan và các mỏ 





"lps/flelun hoploarg 


434 





cũng sẽ được xét đến. Một hiệp định mới có thể sẽ được ký kết 
theo hướng này (S). 

Sự tuyên bố này đã được đón nhận với tất cả sự chú ý 
mà nó đáng được nhận. Như vậy Triều đình Huế đã sẵn sảng 
để nước Pháp đến đóng ở Tonkin, với điều kiện là Paris từ bỏ 
việc áp dụng hiệp định ngày 30 tháng Bảy 1885! Phan Tôn 
không ngờ rãng “sự gợi ý” này đã đi đúng biết chừng nào vào 
cái hướng mà Paul Bert đang có trong đầu. Nhưng Phan Tôn 
đại diện chính xác cho cái gì? Ông ta có một ủy quyền hay 
những chỉ thị gì không? Điều ông ta đề nghị liệu có hy vọng 
được các nhà nho chấp nhận không? Ba ngày sau, vào hôm 28 
tháng Ba, trong một bải diễn văn đọc ‹ ở Sài Gòn, Bert trình bày 
những nét lớn, quan niệm của ông về “những mi liên hệ cần 
kiến tạo với nòi giống bản xứ" (race indigène). Bài diễn văn 
này đã gây ra cho những Pháp kiều trong thành phố những sự 
náo động khác nhau. 

“Khi một dân tộc, vì những lý do nào đó, đặt chân lên 
lãnh thô của một dân tộc khác, thì họ chỉ có ba quyết định: tiêu 
diệt dân tộc bị thua, dồn dân tộc đó vào một sự nô dịch đáng 
xấu hồ, hay đưa họ vào hợp tác với những số phận của mình. 
Ở đây chỉ có thể có quyết định thứ ba, quyết định của sự lương 
thiện. Vâng, phải đưa dân tộc Annam vào hợp tác với số phận 
và với những lợi ích của chúng ta.” 





Nhưng ông cũng nói thêm, trong một sự nhiệt tình lớn và 
hào hiệp, ông sẽ nỗ lực xây dựng: 

“Một Đông Dương trong đó ảnh hưởng của Pháp sẽ nỗi 
trội, tắt cả các tình cảm sẽ là của Pháp, các dân tộc sẽ biết ơn 
và tận tâm với chúng ta, một đề quốc... xứng đáng với quốc 
gia đã hoàn thành được cuộc cách mạng nhân đạo trong năm 
1789...” (6) 





"lps/flelun hoploarg 





Ngày 1 tháng Tư, Paul Bert cùng ê kíp của ông xuống 
tàu đi ra Tonkin, có tướng Begin, Paul Blanchy - Chủ tịch Hội 
đồng thuộc địa và Carabelli - Thị trưởng Sài Gòn ra chào tiễn. 
Ngừng lại ở Quy Nhơn, ông lên gặp linh mục Đức ông Van 
Camelbeke và đặc biệt hỏi ông này xem năm trước đó có thật 
là ở đây nhiều người Thiên chúa giáo bị tàn sát đến thế không. 
Ngày 6 ông tới Hải Phòng, có tướng de Négrier đến ôm hôn 
hữu nghị. Ngày 8, ông vào Hà Nội, được tướng Warnet, cùng 
tất cả các quan chức cao cấp Pháp quân sự và dân sự, và cũng 
có cả Viện trưởng Viện Cơ mật - Nguyễn Hữu Độ, vẫn còn giữ 
chức Kinh lược ở Tonkin, đón tiếp. Ngay sáng hôm sau, ở phủ 
thống sứ, ông đã cùng với những người có trách nhiệm nhận 
định tình hình. Nhưng trong một bản “bố cáo với dân chúng 
Tonkin” (đề ngày 8) ông cũng đã chỉ rõ màu sắc tư tưởng của 
ông!. Ông tỏ ra trong đó vừa dân chủ vừa muốn làm yên lòng 
mọi người: 

*Đã từ lâu ở nước tôi, tôi đã chuyên tâm tìm hiểu và bảo 
vệ những lợi ích của nhân dân Annam cần củ và thông minh, và 
tôi đã đòi hỏi nhân dân Pháp hãy chìa ra một bàn tay bằng hữu. 

*Tôi đến nước các ông với ý định cương quyết là xem 
xét tại chỗ tình trạng của đất nước và đề tìm hiểu về những nhu 
cầu của các ông. Có những sự hiệu nhằm đã chia rẽ chúng ta. 
Những mối quan hệ giữa chúng ta đã bị rối loạn nghiêm trọng. 
Lễ ra phải trao đổi với nhau những tắm lụa một cách hòa bình, 
thì chúng ta lại trao đôi một cách cường bạo những đầu đạn 
chì. Máu đã đồ, và chúng ta nhận thấy rằng những tình cảm 
quý mến lẫn nhau mà chúng ta từng có đã bị hủy hoại trong 
tìm chúng ta. Tôi đã nghiên cứu rất kỳ những nguyên nhân của 


1 Paulin Vial kể lại rằng, trên tàu từ Pháp sang, Paul Bert cũng đã làm việc rất 
nhiều, chuẩn bị diễn văn, bố cáo, quyết định, chỉ thị và thông tư. 


"lps/flelun hoploarg 


436 





những sự chia rề đáng tiếc ấy, và tôi muốn chấm dứt chúng. 
Bởi vì hai dân tộc chúng ta không phải sinh ra đề đấu tranh 
với nhau, mà để làm việc chung với nhau và để bổ sung lẫn 
nhau...” 

Paul Bert tiếp tục nói nếu những người Pháp đến đây 
thì không phải để chiếm đất chiếm mùa màng, mà là để làm 
tăng cường sự giàu có chung, làm cho nền thương mại được 
thuận lợi hơn, khai thác các tài nguyên thiên nhiên, cải thiện 
các đường giao thông. 

“Họ có vốn liễng, dụng cụ, kỹ sư và một kinh nghiệm lớn 
về kinh doanh. Họ là những người anh cả của các ông. 

“Người Pháp cũng không có ý định chiếm lấy những chức 
vụ chính quyền. Tôi sẽ chú tâm trao các chức vụ đó cho những 
người nào xứng đáng nhất trong các ông đề tưởng thưởng sự 
uyên bác và những công việc phục vụ của họ. 

*Sẽ không có gì thay đồi trong các lễ nghi tập quán của 
các ông. Những phong tục của các ông sẽ được tôn trọng. Các 
ông sẽ tiếp tục tuân theo những pháp luật và quy định như cũ 
của các ông, và tôi sẽ tuyệt đối chú ý đến việc không để một 
người dân Tonkin nào phải bỏ ra một ngày công lao động không. 
đúng luật, phải trả một đồng kẽm thuế nào không đúng luật. 





ác tổng, các làng cũng sẽ vẫn được cai trị như ngày 
xưa. Hệ thống cộng đồng của các ông sẽ không bị thay đổi. Các 
ông cũng sẽ tự lựa chọn những vị kỳ hào cho mình, và họ đặc 
biệt có trách nhiệm phân chia thuế má. 





“Để có thể hiểu rõ những vấn đề nghiêm trọng về lợi ích 
chung, tôi sẽ triệu tập ở Hà Nội một hội đồng gồm những đại 
biểu mả các ông sẽ bầu lên ở các tỉnh trong số những vị kỳ hào 
của các ông. Các vị đó sẽ chuyển cho tôi những nguyện vọng 
của dân chúng và cho tôi biết những nhu cầu của họ. Tôi sẽ dựa 


"hlps/flelun hoploarg 


437 





theo những lời khuyến cáo của các vị đó trong mọi vấn đề có 
liên quan trực tiêp như việc xây dựng và bảo dưỡng các đường 
giao thông, khai thác các mỏ, v.V... 





“Tôi sẽ thông báo cho họ những hành động của tôi và 
chỉ cho họ thấy những ý muốn của nước Pháp, đê sau đó họ sẽ 
thông báo cho dân chúng. 





ôi không thể cung cấp cho các ông một chứng cớ lớn 
hơn cho lòng tin tưởng và chân thành của tôi. Dân chúng sẽ biết 
ơn tôi, và tôi trông cậy ở sự giúp đỡ tận tâm của họ dành cho. 
xứ Tonkin này, chiếc nôi của nước Annam, nơi mà bao nhiêu 
Triều đại vinh quang đã kế tiếp nhau ở đây sẽ mãi mãi trở nên 
thịnh vượng và lớn lên dưới sự bảo hộ vĩnh viễn của nước Pháp 
kiến lập nên.” (7) 





LÀM CHO TONKIN THÀNH MỘT 
*COCHINCHINE THỨ HAI" 


Cuộc vận động của Phan Tôn đã củng có thêm cho P.Bert 
trong quan điểm về tầm quan trọng hàng đầu của Tonkin. Từ 
nhiều tháng nay, ông cho răng nước Pháp chẳng có lợi ích gì 
khi giữ lấy Annam, nhất là nêu việc kiểm soát xứ này lại quá 
tốn kém như vậy. Trong cuộc bàn cãi ở Hạ viện ngày 21 tháng 
Mười Hai, ông đã đi đến mức mong ước là “chính phủ đến nói 
với chúng ta là sẽ bỏ xứ Annam.” (8) 

Vì vậy ông tin là có thể thúc nhanh mọi sự kiện bằng cách 
đề nghị chính phủ, ngay từ ngày 11 tháng Tư, một dự thảo hiệp 
ước mới về Annam. Nước Pháp sẽ bãi bỏ hiệp định ngày 30 
tháng Bảy, chỉ giữ lại sự điều hành các vấn đề đối ngoại, đề cho 
Triều đình Huế tự do cai trị Annam (8). Ngược lại, nước Pháp 
sẽ dồn tất cả nỗ lực vào Tonkin, và kiểm soát hoàn toàn xứ này 
để nó trở thành * "gân như một Cochinchine thứ hai”. 





"lps/flelun hoploarg 


438 





Bản thân Paul Bert thì nghiêng về phía một nền cai trị trực 
tiếp (có nghĩa là ở Tonkin chính quyền Pháp sẽ thay thế hoàn 
toàn chính quyền của Triều đình Huệ). Paulin Vial là người 
cũng theo chủ trương cai trị trực tiếp thì mong muốn chỉnh lại 
“kinh nghiệm Cochinchine” và làm cho thích hợp hơn. Nhưng 
chính phủ thì lại tuyên bố rõ ràng là muốn giữ chế độ bảo 
hộ như đã được xác định trong hiệp ước 18§4, vì vậy Paul 
Bert phải làm theo các chỉ đạo này. Ngày 16 tháng Tư, trong 
một thông tư gửi cho các công sứ và phó công sứ ở Annam và 
Tonkin, ông đã giải thích rõ ràng, về các chỉ đạo trên. Ông vạch 
ra "sơ lược”, như ông nói, “đồng thời với các quan điểm tông, 
quát của chính phủ Cộng hòa, đường lối hành động mà họ phải 
theo đối với chính quyên bản xứ để chuẩn bị cho việc thực thi 
toàn bộ hiệp ước 6 tháng Sáu 1884”. Đặc biệt ông nhắn mạnh: 

*Vai trò chính trị của các ông là phải khuyến khích, tham 
vấn và điều hành các quan chức Annam đê họ làm tròn những 
nghĩa vụ mà chính phủ của họ đã ký kết đối với nước Pháp, một 
cách chính xác. 

“Họ sẽ vẫn tiếp tục, trong nền cai trị chung, thi hành pháp 
luật bản xứ, thu thuê và làm mọi chức năng mà các luật pháp 
trong xứ trao cho họ. Vai trò của chúng ta không phải là thay họ 
để cai trị, mà là canh chừng và kiểm soát những hành vi của họ. 
Đê làm việc này, các ông sẽ phải thường xuyên triệu tập những 
người quan trọng nhất trong số họ đến đề biết rõ về những lợi 
ích lớn nhất của tỉnh... 

“Cuối cùng, những hành động chủ yếu về hành chính và 
chính trị của các quan tỉnh phải được các ông phê chuẩn trước 
khi đưa ra thi hành (về mỗi vị quan sẽ phải có một hỗ sơ riêng). 

“Các ông cần thiết phải có một hành động liên tục vừa 
kiên trì vừa cương quyết, nhanh chóng thuyết phục được. dân 
chúng và các vị quan về những quyết tâm của nước Pháp, về ý 


"lps/flelun hoploarg 


439 





chí không gì lay chuyển nổi trong. việc hoàn thành nhiệm vụ đã 
được đặt ra và sử dụng tất cả các quyền hành được những bản 
hiệp ước trao cho. Các ông sẽ chỉ cho họ thấy rõ là cái thời của. 
những sự do dự đã qua rồi, và sự áp dụng đúng chế độ bảo hộ 
của nước Pháp sẽ mở ra cho đất nước của họ, từ bao lâu nay 
bị rồi loạn, một kỷ nguyên mới. Kết quả sẽ là một sự tuân theo 
chính quyền của nhà vua, thi hành triệt đề các luật pháp trong 
xứ, bảo vệ những người dân và những tài sản, tôn trọng các tự 
do ở địa phương, phục hồi nền an ninh, phát triển sự giàu có 
công cộng...” (9) 

Lo ngại về những khuynh hướng đã thấy TÕ của Bert về 
nền cai trị trực tiếp, và cũng muốn biết thêm về kết quả của 
kiến nghị do Phan Tôn chuyền đi, Triều đình Huế cử ra Hà 
Nội một sứ bộ để nhân danh nhà vua, chảo mừng vị Thống 
sứ — Người cằm đầu sứ bộ là hoàng thân Xuân Công, con vua 
Minh Mạng và bác của nhà vua hiện thời. Cùng đi với ông có 
hai thành viên của Viện Cơ mật, một là vị thượng thư Bộ Công, 
lột ông già đã tàn tạ và hình thức chủ nghĩa”, người là 
“một nhà nho trẻ và nhanh nhẹn”, tham tri ở Bộ Hộ. Ngoài ra 
còn có một người quen cũ của người Pháp, ông Nguyễn Trọng 
Hiệp, vừa được nhà vua phong làm kinh lược tạm quyền ở 
Tonkin trong một đạo dụ 10 tháng Tư. Vial kể lại rằng các 
nhân vật này đã được đón tiệp hết sức long trọng. Đại diện cho. 
hoàng tộc tức lả đại diện cho những truyền thống lớn, họ thuộc 
vào một phe cánh quan trọng mà ảnh hưởng tuy có bị suy tàn 
nhưng vân còn phải nê nang. Bản bố cáo của Bert và lời kêu 
gọi những tầng lớp dưới” của ông đã gây ra một sự xúc động 
sâu sắc đôi với các nhà nho. Vì vậy vị ¡hoàng thân, hai người đã 
theo ông và vị kinh lược “hết sức ân cần đối với vị Thống sứ đề 
tạo cho ông lòng tin về sự chân thành và sự mong muốn giúp 
đỡ người Pháp của họ...” (9) 


























"Hlps/Nlelun hoploarg 


440 





Nhưng Paul Bert và Paulin Vial đã có những kế hoạch 
của họ “cũng như ở Cochinchine", để làm đối trọng với ảnh 
hưởng của các nhà nho, mà họ cho là không thể nào dung hòa 
được, họ đã quyết định dựa hẳn vào giai cấp trung lưu, vào 
những chủ sở hữu và những kỳ hảo các làng. Vial đánh giá họ 
là “những con người hoạt động, có tham vọng, thực tế, quen 
chỉ huy và ở một thời điểm nào đó đã đánh bại chính quyền của 
nhà vua”. Theo Vial, chính nhờ sự tiếp tay của họ, mà mặc dầu 
có sự thù địch của Tự Đức, đô đốc de La Grandière vẫn tô chức 
được xứ Cochinchine. 

Paul Bert quyết định cho thành lập nhanh chóng một hội 
đồng mà ông muốn có tính cách thật đại diện để đề cao tầng. 
lớp này lên. Quyết định của ông được công bồ trong khi sứ bộ 
của Huế vẫn còn đang ở Hả Nội. Ngày 30 tháng Tư một nghị 
định thành lập một '*Ủy Ban tư vẫn của các kỳ hào Tonkin”. 
40 thành viên của Ủy ban này sẽ được các chánh tổng bầu cử 
trong thời gian gần đây (nhiệm kỳ một năm) với một số lượng 
đại diện được tính toán cho mỗi tỉnh. 

Sự mở cửa chính trị của Paul Bert là kết quả quan niệm 
của ông về bàn cờ Tonkin lúc bẫy giờ. Ông có một cách nhìn, 
một cách nhìn rất phổ biến ở Pháp từ 1872, và ngày nay ông 
dựa trên cách nhìn đó để hoạt động. Theo ông, người Tonkin 
không khác nòi giống với người Annam (Trung Kỳ), họ đều là 
những người Annam (Việt Nam) cả, nhưng từ một thế kỷ nay, 
họ luôn luôn chiến đấu với những người đồng bào của họ ở 
Annam (Trung Kỳ). Bị những quân đội của Gia Long, Minh 
Mạng và Tự Đức đánh cho bại trận, từ đầu thế kỷ đến nay họ 
phải chịu đựng một sự nô lệ hóa khắc nghiệt. Họ bị bóc lột và 
áp bức một cách có hệ thống bởi nhà Nguyễn, triều đại của 
Huế, với những công cụ là quân đội và quan lại. Ở điểm này, 











"lps/flelun hoploarg 


441 





Paul Bert lại dùng lại những luận thuyết của các nhả truyền 
giáo và của Jean Dupuis: Người dân Tonkin, thần dân cũ của 
triều đại dịu dàng nhà Lê, chờ đợi nước Pháp đến giải phóng 
cho họ khỏi “sự bạo ngược của chính quyền lạc hậu” ở Huế 
và sự lo sợ mà những người ở Huế luôn luôn gây ra cho họ. 
Nhưng không được sử dụng những phương pháp giống như 
của Garnier hay Rivière. Linh mục Hà Nội, Đức ông Puginier 
và Paulin Vial đã củng có thêm quan điểm này của ông. 





Tuy nhiên sự nôi loạn vẫn tiếp tục ở Tonkin, và trái ngược 
với những lời người ta tuyên bó, cuộc bình định còn rất phiền 
diện. Mặc dù vậy, đề biện bạch cho luận thuyết của ông, Paul 
Bert tìm cách phân biệt sự việc. Chailley diễn giải tư tưởng của 
ông như sau: 

“Kẻ thù ở đây không giống như ở Annam là nơi mà cả 
một dân tộc đã nôi dậy. Ở đây là, giữa một dân tộc nói chung 
hiền hậu, có những băng nhóm lẻ tẻ người Annam, hay phô 
biến hơn là người Trung Hoa ham thích | cướp bóc, chống lại 
người bản xứ, và khi có dịp thì chống ả người Pháp. Vấn 
đề chính trị không phải hoàn toàn xa lạ đối với những thủ đoạn 
của chúng. Một vài băng nhóm trong số đó, những băng mạnh 
nhất và có tổ chức nhất, đã được các quan lại thân với phía 
Huế, lén lút kích động và có thể cả trả tiền nữa..." (10) 





Đã rõ ràng là các nhà nho là linh hồn của cuộc kháng 
chiến. Để có thể đạt tới một sự thỏa hiệp với những người 
Tonkin, mà Paul Bert tin là có thê được, thì “nhất thiết phải gạt 
bỏ hay vô hiệu hóa những người có lợi ích trong việc ngăn cản 
sự thỏa hiệp đó, nghĩa là những nhà nho... ”. 

“Làm cho họ bị hấp dẫn bởi sự nghiệp của chúng ta ư? 
Không thể được: Gia đình của họ bị canh gác như những con 
tin ở Annam đã bảo đảm cho lòng trung thành của họ. Thay 


"lps/flelun hoploarg 


442 





thế họ đi ư? Bởi những người đồng loại của họ ở Huế? Vô ích. 
Bởi những người bạn Tonkin? Chúng ta có quá ít người có khả. 
năng giữ được vai trò này, và người ta không thẻ cải thiện cả 
một tầng lớp xã hội, nhất là từ xưa đến nay, người Tonkin lại 
chỉ được giao cho các chức vụ nhỏ. nhất...” (11) 

Đôi với Bert, giải pháp là từ nay trở đi phải tiến hành việc 
giáo dục chính trị cho người Tonkin, để rồi tuyên mộ dần dần 
những vị quan ¡ sản lòng làm việc với người Pháp trong 
số những người ng lớp trung lưu”, và kiên trì đào tạo họ. 
Đây là một công trình dài hơi. Trước mắt, mục tiêu chính yếu 
là phải loại bỏ được sự kiêm soát của Huê đối với các nhà nho 
Tonkin, cũng như đô đốc de La Grandière đã thành công ở 
Cochinchine. Nhưng P. Bert không tự huyền hoặc mình. 











“Những người cộng tác với chúng ta chỉ chịu theo chúng, 
ta là vì sự quyền rũ của đồng tiên, hay tệ hơn nữa, là vì một 
tham vọng vô hạn và vô liêm sỉ. Việc họ đi theo chúng ta đã 
làm cho dân chúng căm ghét và khinh bi họ. Sự cao thượng của 
tỉnh thần, sự vô tư không vụ lợi, sự dũng cảm lại ở về phía đối 
lập với chúng ta. Không thể làm gì đề chóng lại sự liên minh 
của các lực lượng đạo đức này.” 

Còn những nhà quân sự thì bây giờ được địp thuận lợi để 
chứng minh rằng việc bảo đảm sự an ninh - chứ không phải 
bảo đảm nền dân chủ — là ưu tiên \ thực sự, và tuyệt đối cần thiết 
phải nhanh chóng chấm dứt sự rối loạn do Huế và những quan 
lại sùng kính Huế nuôi dưỡng. 

Ngày 15 tháng Tư, trước khi đi về Pháp, vị chỉ huy 
trưởng, tướng Warnet cũng đã cảnh giác ông Thống sứ chống 
một số ảo tưởng: 

*Tôi có đọc thấy rằng phải làm cho người Tonkin chống 
lại người Annam, dùng những người này giữ yên những người 
kia, và không nên áp đặt cho nhân dân Tonkin những quan lại 


"lps/llelun hoploarg 


43 





Annam. Đó là một sự nhằm lẫn: Nòi giống Annam là một nòi 
giống nổi trội và phủ kín cả lãnh thỏ từ những dãy núi ở Vân 
Nam đến tận Vịnh Xiêm. Hy vọng tạo nên được một sự đối 
kháng giữa họ với nhau sẽ là một sai lầm, hậu quả là reo rắc sự 
lo ngại và ngờ vực giữa quan lại của hai miễn làm cho họ sẽ kết 
hợp mật thiết với nhau chống lại chúng ta...” (12) 

Đó là một bức thư mà chắc chắn là Paul Bert sẽ phải 
nghiền ngẫm. 


PAUL BERT ĐẠT ĐƯỢC SỰ TỰ TRỊ CỦA TONKIN 


Nếu trước khi được bổ nhiệm làm thống sứ, Paul Bert 
đã để nghị với chính phủ hãy tập trung vào xứ Tonkin và rũ 
bỏ Annam đi, nếu sau cuộc trao đổi với Phan Tôn, ông tưởng 
vẫn kiên trì với ý kiến đó, thì một khi đến Hà Ni ông đã 
nhận thấy. rằng quả thật nước Pháp không, thể nào từ bỏ Annam 
được. Chẳng những vị trí chiến lược của nó trên Biển Đông là 
không có gì có thể so sánh được (và vì thể phải được giữ gìn) 
mà nhất là vì đường biên giới rất đài của nó với Tonkin, và 
những mỗi liên hệ chặt chẽ giữa hai và đặc biệt vì sự ác liệt 
¡ dậy ở Thanh Hóa, nó liên tục ảnh hưởng đến tình 
hình chính trị và quân sự ở phía Bắc. Do đó, cần phải xác định 
những mối quan hệ mới giữa hai phần này của vương quốc 
Annam, và trừ bỏ mọi ý kiến cắt đứt giữa chúng. Những chỉ thị 
cầu thân của Triều đình Huế và sự cần thiết phải trình không 
chậm trễ lên nhà vua các ủy nhiệm thư (và theo nguyên tắc ô ông 
phải đóng ở bên cạnh nhà vua), đã buộc Paul Bert phải đi Huế 
vào đầu tháng Năm. Mục tiêu chính yếu của ông trong chuyến 
đi này là để có được một ý kiến chính xác hơn về tình hình của 
xứ Annam, và nhất là đẻ giành lấy của nhà vua một bản hiệp 
ước mới, nhượng xứ Tonkin cho nước Pháp, như ông đã gợi ý 
cho Freycinet ngày I1 tháng Tư. 














"hlps/flelun hoploarg 


444 





Nhưng căn cứ vào tình hình quân sự và ảnh hưởng bây 
giờ được công nhận của những nhà nho, Paul Bert cũng muốn 
được nhà vua đứng làm một “trung gian" có thẻ thuyết phục 
được những người nỗi đậy ở Tonkin và Annam từ bỏ cuộc đấu 
tranh của họ. 

Paul Bert rời Hà Nội ra đi ngày 3 tháng Năm, có hoàng 
thân Xuân Công và những người phó của ông củng đi, và hai 
ngày sau, qua Thuận An, ông đã đến Huế, không có hộ tống 
quân sự. 

Ông đã được nhà vua tiếp đãi rất long trọng, một cách 
vừa trọng vọng vừa niềm nở. Sau những lễ nghỉ chính thức, 
nhà vua đã đưa ông đi tham quan cung điện, và những ngày 
sau đó, bỏ hết các “truyền thống quân vương”, không uy nghỉ 
lộng lẫy, nhà vua đã có nhiều cuộc trao đổi và những bữa ăn 
thân mật với ông. Thậm chí nhà vua còn đưa cả những người 
Pháp đi thăm viếng những ngôi mộ của các vị vua, ở thượng 
lưu sông Hương. 

Paul Bert xin được ' vào gặp bà Hoàng Thái hậu. nhà vua 
xin được với Thái hậu tiếp ông, ngồi sau một bức 'bình phong. 
Bà Thái hậu Từ Dũ tỏ ra lo lắng và không giấu giếm điều này. 
Bà nói, “Đã từ lâu tôi muốn gặp ông, nhưng tôi thì già nua và 
bệnh tật. Tôi càng ngày càng suy yêu đi, mà Đức vua thì hãy 
còn trẻ quá và cũng rất yêu, khó có thê một mình cai quản cả 
vương quốc. Điêu nảy cũng là một nguyên nhân làm cho tôi 
đau khô, lo lắng. Xin hãy giúp đỡ Đức vua và bảo vệ ngai vàng 
của Đức vua.” (13) 





Bert và nhóm của ông bị quyến rũ, chăng những bởi cái 
thành phố Huế này, bởi phong cảnh của nó, sự duyên đáng vẻ 
đẹp của nó (mặc dù có những tản phá), mả còn bởi chính nhà 
vua nữa. Chailley, tuy công nhận nhiều đức tính tốt của vua, 


"hlps/flelun hoploerg 


445 





nhưng cũng vẫn phải đánh giá ông “không có quyền hành, ông 
là một nhân vật mảnh mai, không có uy tín cá nhân, và không 
có chỗ dựa trong tầng lớp các nhà nho lãnh đạo” (14). Những 
người thân của ông cũng bị mắt tín nhiệm, đặc biệt là ông 
bố vợ Nguyễn Hữu Độ (Viện trưởng Viện Cơ mật) và người 
thông ngôn là Cha Hoàng. Quyền hành của ông chỉ trải ra đến 
cửa ngõ của Huế thôi. 





Paul Bert nhận xét thấy Phan Tôn đã nói sự thật về tình 
trạng của hoàng tộc. Trong bản báo cáo gửi lên Freycinet, viết 
từ Huế ngày 17 tháng Năm, ông nói dứt khoát: 

“Người ta đã làm xáo trộn mọi thói quen của nhà vua đề 
bắt chúng phải bẻ theo những thói quen của chúng ta. Và điều 
này đã làm cho ông lụy dưới mắt những người thân của 
ông. Trong sáu tháng ròng, người ta đã bắt ông phải chủ trì 
những bữa ăn tối lớn như một ông hoàng ở bàn dành cho khách 
trọ. Ở cửa dinh của ông người ta đã cho những toán quân đội và 
những cơ sở quân sự đến đóng. Ở ngay trong cửa, người ta đã 
cho những người Pháp lấy làm chỗ ở và có thể nhìn thăng vào 
đến phòng thiết triều (15). 

“Trong một thời gian dài, nhà vua không thể đi ra ngoài 
mà không có phép, và các bà thái hậu, trong phong tục Annam 
được tôn kính là thế, và cũng đáng kính là thế vì tuổi tác của 
các ngài, không thê ra ngoài bằng võng mà không có một bản 
tay tò mò đến vén màn võng lên nhìn. Những điều phiền nhiễu 
như vậy xảy ra một cách thường xuyên...” (16) 














Sự thiếu hăn quyền hành của nhà vua đã gây ấn tượng đối 
với Paul Bert, nên ông viết tiêp: 





*Là tù nhân trong cung điện. uy tín bị giảm sút ngay 
trong mắt những người ở quanh ông. bị cộng đông các nhà nho 


"hlps/flelun hoploarg 


446 





là những người vận động được dân chúng ở hầu hết trong các 
tỉnh của vương quốc chỗi bỏ, nhà vua không mượn được uy tín 
từ xuất thân, từ những hành động của mình cũng như ở sự tôn 
kính của thần dân... Hỏi ông ta đề lấy xứ Tonkin ư? Người ta 
có thể bảo ông ta ký từ bỏ cả nước Annam cũng được.” 





Paul Bert nhận thấy trong những điều kiện như vậy thì sẽ 
chẳng những vô ích mà thậm chí còn nguy hiểm nữa nếu bắt 
ông vua này ký một hiệp ước mới, nhượng thêm Tonkin cho. 
người Pháp. 

“Một hiệp ước chỉ có cái giá trị mà những bên đã ký cho 
nó có. Và tôi không chắc rằng ông vua nước Annam, khi ký 
nhượng cho chúng ta được toàn quyền sở hữu xứ Tonkin, sẽ 
được các thần dân của ông ta tuân theo. Và cho dù rằng chúng 
ta có thê chứng minh được là sự dâng hiển đó đầu tiên là đến 
từ phía chính phủ Annam, thì bản hiệp định cũng vẫn cứ giống 
như chính chúng ta áp đặt tạo ra nó, và nhà vua, hôm nay đã 
chẳng có uy tín gì, ngày mai sẽ trở thành một người vô liêm 
SỈ” (16) 

Từ cuộc thăm viếng ở Huế, ông thống sứ rút ra một kết 
luận thực tế: 





“Chúng ta đã làm ra một ông vua'. Ông vua này đã bị 
những kẻ thù của ông buộc tội ông là một tù binh và một đầy 
tớ cho người Pháp. Nếu chúng ta muốn hành động như những, 
người bảo hộ và sử dụng nhà vua làm trung gian giữa thần dân 
của ông và chúng ta thì tắt nhiên người trung gian này phải có 
một uy tín nào đó. Nhưng vì sai lầm ban đầu mà người đó đã 
không có được uy tín này... thì chính chúng ta sẽ phải mang 





1 “Những ông vua chỉ thích hợp với một nến văn minh thấp kém. Tất cả là 
như vậy đớ? Ngày 21 tháng Mười Hai 1885, Paul Bert đã trả lời những người 


phản bác ông ở Hạ Nghị viễn như vậy. 


"Hlps/flelun hoploarg 


447 





lại uy tín cho người đó bằng sự hết sức quan tâm và tôn trọng. 
người ấy. Thế mà dường như từ ngày 5 tháng Bảy 1885, người 
ta đã thích thú làm ngược lại điều này...” (17) 

Chống lại sự nôi dậy, mà ông thấy những gốc rễ có vẻ rất 
sâu, và việc biến mắt của Thuyết và vua Hàm Nghi cũng không 
đủ để chấm dứt được, Paul Bert cho rằng từ nay Vua Đồng 
Khánh và sự củng ổ uy tín cùng quyền hành của vua sẽ là cách 
tránh đỡ duy nhất có thể được. Nhưng muốn có nó, thì ít nhất 
cũng phải cần đến một số biện pháp. 

Trước hết ông Thống sứ làm cách nào đó để bảo đảm cho. 
hoàng tộc có được sự tự do, sự quan tâm và tất cả những điều 
danh dự “thích hợp với sự an ninh của chúng ta”. Ông cũng tìm 
được cách thay thế Cha Hoàng và áp đặt cho Triêu đình sự có 
mặt của Pène-Siefert, làm cho những nhà truyền giáo và quân 
đội rất thiệt thòi!. 

Tuy nhiên nhà vua còn muốn hơn thế nữa, và Paul Bert 
hiểu ông: nhà vua muốn người ta trả lại cho ông một quyền 
hành thực sự và để cho ô ông khẳng định được sự độc lập hoàn 
toàn của ông. Ông không thẻ chấp nhận (cả Triều đình cũng 
vậy) sự kiểm soát của Pháp đối với Hội đồng Phụ chính và đối 
với các tỉnh ở Annam (toàn bộ miền trung của nước Annam). 
Một giác thư của Viện Cơ mật đã trình bày rõ ràng những yêu 
sách đó. Paul Bert đồng ý trao trả lại nhà vua một nửa sô tài sản 
tịch thu năm 1885, làm cho nền tài chính của Triều đình phần 
nào được phục hồi. Từ bỏ (một cách mặc nhiên) bản hiệp định 30 
tháng Bảy, ông chấp thuận là các tông lãnh sự Pháp hay Thống sứ 
sẽ không dự họp các buổi thảo luận của Viện Cơ mật nữa. Đồng 
thời, ông của đưa vào Viện Cơ mật một nhà nho Cochinchine, 


1 Pène-Siefert sẽ tiết lộ ra trong tờ báo LEstafette ngày 24 tháng Sáu 1866 cuộc 
cướp bóc hoàng cung tháng Bảy 1885 của quản đội Pháp. 


"lps/flelun hoploarg 


448 





ông Trương Vĩnh Ký, một người Thiên chúa giáo, hoàn toàn theo 
Pháp. Còn ông Khâm sứ Dillon thì được bổ nhiệm làm Chủ tịch 
Ủy ban phân định ranh giới Trung Hoa, và vị trí khâm sứ của ông 
được thay thế bởi ông Hector, công sứ ở Huế, là người am tường, 
những bí ẩn của nền chính trị ở Triều đình. Mặt khác, người ta 
cũng thống nhất sắp tới nhà vua sẽ ra mắt thần dân của mình đẻ 
cố gắng tìm lại uy tín và quyền hành. 











Từ cuộc thăm viếng Huế, Paul Bert rút ra được một kết 
luận rât súc tích mà ông viết trong một bức thư gửi Freycinet 
ngày 21 tháng Năm. 

“Phải cai trị Tonkin một cách dân chủ, và Annam một cách 
quý phái. Cai trị Tonkin bằng dân chúng, Annam bằng nhà vua 
và các nhà nho, và chờ đợi...” (18) 

Theo ông, sớm muộn gì thì nước Annam cũng sẽ ở dưới sự 
đô hộ của Pháp. 





“Chúng ta sẽ có toàn quyền sở hữu xứ Basse-Cochinchine 
và Tonkin. Ở những nơi đó chúng ta sẽ hết sức chú ý không rơi 
vào những sự quá trớn của một nên cai trị trực tiếp quá tốn kém 
như ở Cochinchine. Với danh nghĩa bảo hộ, chúng ta sẽ có Cao. 
Miên và những công quốc chính (principautés) ở Lào, và một sở 
hữu quan trọng hơn nữa, là xứ Annam mà chúng ta chỉ còn phải 
chờ đợi sự tác động chậm rãi của thời gian. Trong một khoảng 
thời gian mà người ta không thê tính được, nhờ vào thương mại, 
công nghiệp, các công trình công cộng, hải quan, chúng ta sẽ 
nắm được trong tay những lợi ích vật. chất của xứ này, khi thời 
gian sẽ mang đi nhà nho thù địch cuối cùng, thì ngày đó, Đức 
vua mà chúng ta không tiếc sự tôn kính đối với ông, thậm chí cả 
tiền bạc nữa, sẽ rơi vào trong một tình thế chư hầu hoàn toàn đối 
với nước Pháp... Đề quốc Đông Dương của chúng ta lúc đó sẽ 
được thiết lập hoàn toàn và vững chắc...” (16) 


"hlps/flelun hoploarg 


449 





Ngày 22 tháng Năm, Paul Bert trở về tới Hà Nội. Ngay 
từ ngày 2 tháng Sáu, ông đã thông báo cho Freycinet lả ông xét 
thấy vô ích, không cần phải tiến hành các cuộc thương lượng 
với nhà vua, vì ông này không có đủ quyền hành đẻ ký kết và 
nhất là để bảo đảm cho một bản hiệp ước mới, sửa đổi bản năm 
1884. Freycinet khen ngợi ông là như vậy đã “suy xét thấy tốt 
hơn cả là không nên hấp tấp trong một vấn đề tế nhị như vậy” 
(19). Thực sự Paul Bert đã quyết định dùng con đường “hành 
chính” đê tách xứ Tonkin ra khỏi quyền hành của nhà vua. Cũng 
phải khó khăn lắm, ông mới nhận được sự đồng ý ý của vị quốc 
vương. Rồi Hector và Trương Vĩnh Ký, bằng một hành động 
khôn khéo, đã thuyết phục được nhà vua “ủy” quyền hành của 
ông ở Tonkin cho vị kinh lược. Ngày 3 tháng Sáu, vua Đồng 
Khánh ký một đạo dụ trong đó người ta đọc thấy: 

*Theo kiến nghị của Viện Cơ mật, 

*Xét thấy lãnh thổ Tonkin rộng, đông dân và xa kinh đô, 

"Xét thấy vì lợi ích của một nên cai trị tốt và sự giải quyết 
nhanh chóng các vụ việc hiện có rất nhiều trong xứ, cân tÍ ết 
phải bô nhiệm ở đó một vị quan cao cấp, đóng ở Hà Nội. đề đại 
diện cho trầm và thi hành các quyền hành rộng rãi nhât. 











*Nay ban bố sắc lệnh này như sau: 
“Về các vụ việc ở Tonkin, từ nay trỞ đi vị kinh lược được 
phép thi hành mọi biện pháp xét thây cân thiết và thích hợp. 








*Tuy nhiên, vị quan chức này không được có một quyết 
định nào sửa đổi những quyền hạn của chính mình, hay những. 
quyền hạn đã được các hiệp ước đang có hiệu lực trao cho các 
vệ iện của nước Pháp, và những nhân viên của chính phủ 

.”(20) 

Ngày 10 tháng Sáu, một đạo dụ nữa ủy cho N, guyển Trọng 

Hiệp “những quyền hành của Đức Hoàng đề nước Annam đôi 





"hlps/flelun hoploarg 





với những gì liên quan đến xứ Tonkin”. Như vậy cuối cùng, 
nhờ con đường vòng này, Paul Bert đã thành công trong việc 
tách xứ Tonkin ra khỏi quyền hành của Huế. 


LÀM SAO BÌNH ĐỊNH ĐƯỢC TONKIN? 


Sứ mệnh chính của Paul Bert là chấm dứt chế độ quân sự 
ở Annam, Tonkin và thiết lập cách nào vững chắc nhất có thể 
được ở những lãnh thổ này một “nên cai trị dân sự”, mà người 
ta nghĩ rằng, sẽ đảm bảo cho sự văn hồi hòa bình. Thế nhưng 
đối với bộ tham mưu, việc thay thế chính quyền quân sự bằng 
các quan chức dân sự là quá sớm, vì theo họ sẽ là hoàn toàn sai 
lâm nêu cho rằng ở đây đã có tình trạng bình định. Cuộc nổi 
dậy vẫn tiếp tục ở khắp nơi. Chính quyền quân sự xét thấy duy 
nhất chỉ có họ mới có những phương tiện để chiến thắng được. 
Phản bác ngay cả vấn đề bảo hộ, chính quyền này thù nghịch 
với Paul Bert và nhóm của ông, nồi tiếng về chủ nghĩa chống 
quân phiệt và chống chủ nghĩa tăng lữ. Như vậy khỏi nói rằng 
trong một bầu không khí như thế thì những quan hệ giữa tòa 
thống sứ và những quân nhân chỉ có thể là căng thẳng, Ngay từ 
đầu, Paul Bert đã không giấu giếm là ông quyết tâm chấm dứt 
mọi sự quá trớn của những quân nhân và bắt họ phải tôn trọng 
những chùa chiễn, những nghĩa trang và những nơi thờ cúng. 
Đã từ lâu tin chắc rằng các phương pháp quân sự đã thất bại và 
phải “hàn gắn những vết thương của cuộc chinh phục, làm cho 
dịu đi những tâm hồn”, nói ngắn lại là phải tranh thủ được nhân 
dân, chứ không dùng vũ lực để dồn họ đến chỗ tuân thủ và nô 
dịch, Paul Bert không muôn trì hoãn việc thiết lập một nên cai 
trị dân sự thêm nữa. 

Khi vừa ở Huế về, và sau một cuộc bàn cãi quyết liệt về 
những vẫn đề này với tướng Jamont chỉ huy trưởng, Paul Bert 
đã quyết định một biện pháp cơ bản. Bằng một nghị định ký 


"Hlps/lelun hoploarg 


451 





ngày 24 tháng Năm, ông phân chia lãnh thổ ra thành các vùng, 
vùng nào còn chưa có an ninh sẽ tiếp tục ở dưới chính quyền 
quân sự (đó là những vùng Trung và Thượng Du) và còn những, 
vùng khác thì từ nay Sẽ ở dưới một nên cai trị dân sự (gần 
như toàn bộ đồng bằng) dù rằng trong thời gian chuyên tiếp có 
những sĩ quan được bồ nhiệm “với danh nghĩa dân sự” vào các 
chức vụ có trách nhiệm như công sứ hay phó - công sứ (21). 

Để tiết kiệm quân số trong thời gian thu hẹp, Bert quyết 
định một mặt từ nay chỉ giao cho các lực lượng Pháp những 
“nhiệm vụ chiến lược” còn những chiến dịch “bình định” ở 
tuyến tỉnh hay quận thì giao cho những "tiêu đoàn ghép” (một 
đại đi Âu và hai đại đội lính khó đỏ Tonkin). Đó là mắm 
mồng của một “đội quân bảo hộ” sau này. Với việc cung cấp 
cho Tonkin một lực lượng quân đội riêng như vậy với đa số là 
người bản xứ (mà người ta sẽ đào tạo những khung hạ cấp), 
được đài thọ, nếu có thể được, bằng những nguồn thu nhập của 
địa phương, Paul Bert nghĩ răng điều này có thể làm giảm nhẹ 
được gánh nặng cho chính quốc. 


Thực ra Paul Bert đã sử dụng lại một chính sách đã được 
thử nghiệm thành công ở Cochinchine trong những năm 1860 
— 1869, và nay Paulin Vial lại đề nghị nhưng có làm cho thích 
hợp hơn: việc can thiệp của các chính quyền quân sự phải được 
bãi bỏ trong nước và việc giữ gìn an ninh trong xứ được trao. 
cho những đội dân quân có khung chỉ huy. Thế nhưng trước 
đó vào ngày 10 tháng Hai, tướng Warnet cũng đã có một quyết 
định thành lập các đội dân quân, hay lính gác dân sự (22). Bert 
công nhận sáng kiến này và ngày 3 tháng Năm ra nghị định cho 
các làng thành lập những đội dân quân địa phương. 











Vai trò của những đội dân quân này tuy là khiêm tốn 
nhưng lại cơ bản: “được bô dụng vào những công vụ đặc biệt 
của các công sứ, vào việc giữ an ninh trong địa phương và canh 


"lps/lelun hoploarg 





gác các đường sá" (23), những đội quân này được tuyển mộ 
hoặc trong số những lính khó đỏ cũ, hoặc trong số dân làng đã 
đăng ký và đầu quân trong một thời gian có hạn. Là một lực 
lượng vũ trang đặt dưới quyền sử dụng của các công sứ, nó cho 
phép các vị này chỉ phụ thuộc ít vào quân đội, và có thê tự mình 
bảo đảm được trật tự, an ninh, trấn áp các tội phạm, bẻ gãy 
những sự chống đối ở địa phương. Dưới cái bình phong bảo vệ 
chung các gia đình và tài sản của họ, và bảo vệ cả nên hòa bình 
nữa, những đội dân quân này lại còn là: một phương tiện đẻ làm 
thâm nhập những “quan điểm Pháp” về các ông quan, được coi 
như những nhân viên của Huế vào các làng mạc. Chailley xác 
định thêm: 

“Phải chữa cho các làng mạc khỏi sự lo sợ điên cuồng đối 
với cướp bóc... Người ta nhân rộng ra các đồn bót và thành lập 
các đội dân quân tỉnh đề thu hẹp những vùng đất bị đe dọa. Rồi 
người t ta phân phát vũ khí cho các làng trồng trải nhât và người 
ta muốn bắt các kỳ hào phải chịu trách nhiệm về Sự tồn tại và 
cả về sự sử dụng. những vũ khí đó. Để làm việc đó, người ta 
đã dùng đến hệ thống phạt tiền, ký quỹ và cả những hình phạt 
nghiêm. khắc hơn. Tất cả những làng nào không tự bảo vệ lấy 
mình đều bị một hình phạt tiễn tạm thời...” (24) 

Đề “tranh thủ nhân dân”, vào tháng Sáu đã có một loạt 
chính sách có lợi cho họ như xóa những thuế chưa trả của các 
năm trước, có thê trả thuế trong năm bằng tiền chứ không phải 
bằng hi ật hoặc xét lại vấn đề lao dịch... Bert một mặt về 
nguyên tắc muốn có những biện pháp hòa bình như trên, nhưng 
mặt khác, khi đứng trước một sự nôi loạn công khai, thì lại theo 
những biện pháp cứng rắn. Những quan lại nào xét thấy chắc 
chắn có đồng lõa với quân nôi loạn đã bị ày ra Côn Đảo. Ò 
Ninh Bình và Thanh Hóa sau khi xét xử, nhiều án tử hình đã 
được thi hành. Chailley thuật lại, những án tử hình này được thi 














"Hlps/llelun hoploarg 


453 





hành ở những nơi công cộng, trên các tường thành, với nhiều 
hình thức gây ân tượng (25). 





Như vậy, cuộc "bình định” có vẻ như đang, tiến bộ, cũng 
như ở Cochinchine chính quyền Pháp tuyên mộ những người 
mà lòng yêu nước không phải là một đức tính chính, đê thành 
lập những đội lính đánh thuê, có nhiệm vụ bẻ gãy các cuộc 
kháng cự có tính cách quốc gia hơn là đấu tranh chống trộm 
cướp. Cách làm này còn có một cái lợi quan trọng nữa là: với 
6.000 dân quân được tô chức và đào tạo vào năm 1886, cộng 
thêm vào đó khoảng 2.500 người bảo vệ các đường sá thì cũng 
còn ít tốn kém hơn nhiều so với việc sử dụng *lính khố đỏ 
Tonkin” và nhất là lính từ chính quốc sang. 


Dựa vào sự ủy quyền của nhà vua cho Nguyễn Trọng 
h Paul Bert xúc tiến việc tỏ chức nền cai trị dân sự ở phía 
Bắc băng cách đặt cả chế độ quan lại Annam dưới sự kiểm soát 
chặt chẽ của các công sứ và phó công sứ Pháp. Các viên công, 
sứ này, theo lý thuyết không được "cai trị” mà chỉ *kiêm soát, 
giám sát, tham vân, chỉ đạo và khuyên khích” các quan chức 
Annam. Thực sự ra sự giám hộ này tỏ ra chặt chẽ đến mức làm 
mắt hết tính cách tự trị của nên cai trị của các quan. Việc trả 
lương cố định và những “chỉ phí giao. tết ” cho một SỐ quan cao. 
cấp làm hại thanh danh của họ trong con mắt của dân chúng 
cũng như của những đồng sự và cấp dưới của họ. Họ trở thành 
những "tay sai của người Pháp” (26). Như vậy trong khắp vùng 
đồng bằng sông Hồng, Bert đã khởi sự việc thay thể nền cai trị 
quốc gia Annam bằng một nền cai trị Pháp. Ở đây, từ chế độ 
bảo hộ ông ta đã chuyền một cách xảo trá sang một nền cai trị 
gần như trực tiếp. 











Thi hành quyết định ngày 30 tháng Tư, những cuộc bầu 
cử vào “Ủy Ban tư vấn của kỳ hào Tonkin” đã diễn ra vào cuối 
tháng Sáu. Theo Chailley thì ưng được diễn ra một cách ''vừa 
rất yên tĩnh, vừa rât sôi nôi”. 





"lps/Nlelun hoploarg 





“Những người được bầu, trừ 2 người, đều thuộc đúng 
thành phần dân chúng mà chúng ta mong ước có được sự giúp 
đỡ của họ. Tắt cả đều là những nông dân, thường là nghẻo, và 
là kỳ hào trong lành của họ. Người bác học nhất trong số họ là 
một thầy giáo, và được họ bầu làm chủ . Nhưng những con 
người dốt nát này lại có một óc thực tê và một trái tìm cứng 
rắn...” 











Cuộc khai mạc Ủy Ban này được diễn ra vào ngày 28 
tháng Bảy, có sự hiện diện của vị kinh lược và viên Thống 
sứ Vial. Bảng câu hỏi của chính quyên được đưa cho họ khảo 
sát, Rôi các thành viên trong Hội đông được mời phát biểu về 
những nguyện vọng có liên quan đến tỉnh của họ. Sau khi đã 
cảnh báo với họ là tất cả các nguyện vọng chính trị đều bị cắm, 
người ta để cho họ được một mình thảo luận. 

Những vấn đề được đề nghị thảo luận là như sau: 

*1 - Thay thể thuế trả bằng hiện vật thành bằng tiền. 

2 - Xây dựng lại các làng mạc bị chiến tranh tàn phá, hồi 

cư những dân chúng cũ trong làng: Đền bù. 

3 - Tuần tiểu các đường sá và làng mạc bằng các đội dân 

quân địa phương. 

4 - Bảo dưỡng và sửa chữa các đường dây điện tín ở các 

làng mạc. 

5 - Bảo dưỡng đường sá và xây dựng những bốt trú ẩn 

cho tàu điện và hành khách. 

6 - Thông tin về các hằm mỏ và những tải nguyên trong 

lòng đất. 

7 - Các công trình công cộng, uốn dòng và cất các kênh 

đào, sửa chữa các đê điều. Xếp hạng các công trình theo 

thứ tự cấp bách.” (27) 


"lps/flelun hoploerg 





Những ý kiến và đề nghị mà các vị kỳ hào này phát biểu, 
được phủ Thống sứ đánh giá là có tính cách xây dựng, và người 
ta quyết định sẽ thành lập những Ủy ban tư vấn tỉnh theo cùng 
một mâu đó, mà người ta sẽ bầu cử vào đầu tháng Mười Một. 
Ngày 4 tháng Tám, Paul Bert đã có thê bễ mạc khóa họp bằng 
một bài diễn văn “dân chủ” nữa. 


ĐÀO TẠO NHỮNG 

*THÀNH PHẢN TINH HOA NÓI TIÊNG PHÁP” 

Tuy nhiên các vị kỳ hào này không ở một trình độ trí thức 
có thể làm cho quan lại và những nhà nho kính nẻ, và bị những 
người này rất khinh bỉ (một người trong số họ, can đảm nhất 
và khôn ngoan nhất đã bị ám sát ngay sau khóa họp). Nhưng 
mục tiêu đài hạn của Paul Bert và nhóm của ông là loại bỏ khỏi 
Tonkin những nhà nho của Huế, và thay thế họ bằng những 
con người xuất thân từ tầng lớp “tư sản Tonkin, một thứ đăng 
cấp thứ ba (tiers état) gồm những nhà nông, nhà buôn, những 
nhà nho không có ràng buộc chính quyền, những người có đầu 
óc thông thoáng và đễ bảo, có thẻ trở thành những nhà cai trị 
xuất sắc! 

Người ta trông chờ vào những người Tonkin có đầu óc 
thực tế sẽ dấn hết mình vào một sự cộng tác xây dựng với nước 
Pháp, nhờ sự phát triển kinh tế mà sự hợp tác nảy tạo nên. 





Để làm cho sự cộng tác giữa hai dân tộc dễ dàng, Paul 

Bert quyết tâm phô biến rộng rãi ở Tonkin sự hiểu biết tiếng 

1 Ngày 3 tháng Bảy, Paul Bert thành lập một “Hàn Lâm viện Bắc Kỳ” mà mục 

đích công khai là để “bảo tổn cho quốc gia Bắc Kỳ những di tích của một quá 

khứ vinh quang” và để "khai hóa cho dân chúng những kiến thức của các 
khoa học hiện đại” (Chailley). 


"lps/Nlelun hoploarg 





Pháp, và đưa vào một nền giáo dục công cộng hiện đại. Từ 
ngày 16 tháng Tư, ông đã đề ra những biện pháp đề “thành lập 
các trường học ở khắp nơi và với ít kinh phí”, những trường 
học mà trong đó người ta giảng dạy đồng thờ ếng Annam 
bằng các mẫu tự Latin và những yêu tô của tiếng Pháp. Theo 
Chailley, điều mà ông muốn là: 








*Thoát ra khỏi sự độc quyền nguy hiểm của những viên 
thông ngôn, dạy tiếng Pháp một cách nhanh nhất và rộng rãi 
nhất, làm sao đề một người Pháp du lịch đến đây hay đến để 
bản: bạc về kinh doanh có hy vọng tim thấy trước mặt mình hay 
ở gần mình một người có thể hiểu được họ. Những người thông 
ngôn của chính quyền, bị kẹt ở giữa những thủ trưởng người 
Âu có học tiếng Annam, và những đồng bào của họ đã được 
người ta dạy cho tiếng Pháp, sẽ bị ngăn lại trên con đốc không, 
thể cưỡng được đưa họ đến chỗ làm hủy hoại sự thật." (28) 

Hệ thống này không đưa lại bât cứ một kết quả chờ đợi 
ười ta vấp phải sự chống đối của các bậc phụ huynh. 
Có thê là sự lo sợ những đồng bào của họ phê bình đã trao con 
mình cho kẻ xâm lăng, nên phần nảo gây ra sự chỗng đối đó. 
Nhưng nguyên nhân này chưa phải là tất cả. Nguyên nhân thực 
sự chính là lợi ích của tiếng Pháp chưa được chứng minh đối 
với họ. 

“Học tiếng Pháp đẻ làm gì? Đề thực hiện tốt những cuộc 
giao dịch của họ đối với chúng ta ư? Cho đến nay, những nhà 
buôn của chúng ta đều sử dụng những người mại bản, người 
môi giới Trung Hoa nói được cả hai thứ tiếng. Để có thể hòa 
hợp dễ dàng hơn với chính quyền Pháp ư? Họ tự vuốt ve mình 
là cái chế độ hiện nay của những nghỉ ngờ tố giác và trưng 
dụng sẽ chỉ có một thời. Thể thì đề làm gì? Đôi với một tương, 
lai còn chưa chắc chắn như vậy, có nên để nhiều thời gian đến 
thế học tập một điều mà ích lợi là đáng nghỉ ngờ? Học tiếng 














"lps/flelun hoploarg 


457 





Trung Hoa và chữ tượng hình còn có ích hơn nhiều. Vì tiếng 
Trung Hoa đúng là thứ tiếng nói của miền Viễn Đông. Người 
ta không có thời gian rỗi rãi để vừa học chữ Hán vừa học chữ 
Pháp, và giữa hai thứ chữ đó, người ta sẽ không do dự chọn. 
lựa...” (29) 





VỊ TRÍ CỦA NHỮNG NGƯỜI THIÊN CHÚA GIÁO 


Những người Thiên chúa giáo hình thành giữa người 
Tonkin và người Pháp một cái diềm hỗn hợp” và giao lưu. 
Linh mục Hà Nội, Đức ông Puginier có một quyền hành rất 
lớn đối với họ, và từ năm 1873, vị này đã đứng ở cái thể của 
một người đối thoại có trọng lượng đối với chính quyền Pháp 
cũng như đối với chính phủ Annam. Chủ nghĩa chống tăng lữ 
của Paul Bert không làm cho ông sẵn sàng hòa hợp với nhà tu 
hành này. Tuy nhiên vị | thông sứ đã có tạo được những mối liên 
hệ tốt với các hà truyền giáo và đặc biệt với Đức ông Pugi nier 
thì những mối liên hệ này lại cực kỳ tốt. Vào khoảng cuối năm 
1885, những người Thiên chúa giáo bị tàn sát khủng khiếp ở 
Annam, nhất là ở Thanh Hóa và Bình Định. Ở Tonkin, thì họ 
đã phải sống trong sự sợ hãi trong hàng tuân lễ, hàng tháng trời. 
Bây giờ họ biết chắc là người Pháp sẽ không rời bỏ Tonkin nữa 
nên họ mong ước có được một cương vị ưu tiên đê họ có thể 
trở thành chính nền móng của nên cai trị Pháp, và để ở Annam, 
nhà vua, Triều đình và các nhà nho không còn có thể làm hại 
họ nữa. 





















Paul Bert không đi theo những sự tính toán đó. Ông không 
quý trọng gì cho lắm những người Thiên chúa giáo Annam. 
Theo Chailley, ngoại trừ một vài nhân vật hiếm có, thì “phần 
còn lại, đám đông, là một đàn cừu không có một chút sức mạnh 
nào, không giảu có, không có tài năng. Chúng ta đã quyết tâm 


"lps/flelun hoploarg 





bình định nhanh và một cách kinh tế, thì chúng ta sẽ không thể 
tha thứ được nếu chúng ta dựa vào họ” (30). Từ nhiều năm nay, 
người Thiên chúa giáo thường phải chịu trách nhiệm về những 
tình trạng căng thắng làm cho người Pháp và người Annam đối 
đầu với nhau. Điều này khiến cho Paul Bert phải hết sức thận 
trọng đối với họ. Vì Vậy ông từ chối không vũ trang cho họ 
một cách đông đảo, không đê họ hành động, thậm chí ông cũng 
không cho họ gia nhập, không công nhận cho các hội truyền 
giáo và cho những người Thiên chúa giáo nói chung bất cứ một 
thứ đặc quyền nào. 

Thực ra, như Ferry đã nói “chủ nghĩa chống tăng lữ không 
phải là một mặt hàng xuất khâu”, nhưng đối với Paul Bert thì 
không thể để cho những người Thiên chúa giáo và những nhà 
truyền giáo của họ, dù là người Pháp hay người Tây Ban Nha 
tạo ra những khó khăn cho ông. Ngược l: ng cũng không 
muốn họ phải chịu bất cứ một sự phân biệt đôi xử nào, lại càng 
không muốn họ bị truy hại bởi chính quyền Annam. 





*Tôi không ngừng đòi hỏi ở các nhà cầm quyền Annam 
để cho những người Thiên chúa giáo cũng có được những 
quyền như của các thần dân khác của nhà vua. Tôi sẽ sử dụng. 
hết nghị lực của tôi lẻ bảo vệ họ chống những cuộc tàn như 
ở Bình Định và Thanh Hóa. Đó lả những điều đáng xấu hồ cho 
cả nhà vua và nước Pháp. Nhưng tôi cũng không ngừng nói với 
những người Thiên chúa giáo họ cũng chỉ có thể đòi hỏi những 
quyền này với điều kiện là cũng tuân thủ như mọi người các 
luật pháp trong nước và tuân theo các vị quan có trách nhiệm. 
thi hành các luật pháp đó. Nếu họ muốn có một nền pháp lý 
riêng, nếu họ không chịu đóng thuế cho chính quyền, nếu họ 
muốn thành lập những Quốc gia nhỏ trong Quốc gia lớn, thì tôi 
sẽ ngưng việc bảo vệ họ. Tôi sẵn sảng làm tất cả mọi việc dưới 








"lps/lielun hoploarg 


459 





danh nghĩa của sự công bằng, tôi sẽ không làm bất cứ một việc 
gì dưới danh nghĩa của đặc quyền.” @1) 

Tổ chức những gì ông chinh phục được là sự lo lắng chủ 
yếu của Paul Bert. Đã được chính quyền bên chính quốc chính 
thức công nhận sự ưu thế tuyệt đối của quyền dân sự, ông thấy 
không thẻ cứ thỏa hiệp mãi với quân đội mả phải làm cho quân 
đội công nhận sự có căn cứ đúng đắn của ''chính sách dân chủ” 
của ông. Nói cách khác, nếu trong thời gian đầu, ông thấy cần 
phải trao cho những quân nhân sự điều hành các tỉnh và những 
chức vụ công sứ, thì nay ông đang lo tuyển mộ những người 
dân sự có khả năng, để trong những thời gian tốt nhất, thay thế 
các sỹ quan này. Ông tìm ra họ trong số những quan cai trị ở 
Cochinchine, đã quen với dân chúng Annam và có khi đã nói 
được cả tiếng Annam (thí dụ như đại úy Briẻre, quan cai trị 
cũ của Chợ Lớn). Ông cũng tuyên mộ cả ở Pháp nữa, trong số 
nhiều thí sinh, nhưng sự lựa chọn của ông không phải bao giờ 
cũng tốt. Nhưng lương bồng thì rất hấp dẫn, nên dễ hiểu là ở 
Pháp đã quyền rũ được những người ước mơ có một cuộc đời 
khác!. 

Paul Bert muốn có ít công chức thôi, nhưng được trả 
lương hậu, để có những người có chất lượng. Tuy vậy, ông 
cũng đã mở rộng cửa đề tuyên chọn một cách quá đáng một đội 
ngũ nhân sự nhiều khi tổi tệ. Vì muốn tìm cách thay thế chính 
quyền chính thức Annam bằng một chính quyền nước ngoài, 





1 Tiền lương được quy định bởi sắc lệnh ngày 27 tháng Giêng 1886 là như sau: 
Công sứ hạng nhất 25.000 phrăng/năm, hạng nhì 20.000 phrãng/năm, cộng, 
với kinh phí công vị. Phó công sứ hạng nhất là 15.000 phrăng/năm, chưởng, 
ấn (Chancelier) 9.000 phrăng. Nhân viên ở tòa công sử tùy theo hạng: 6.000, 
5.000 và 4.500 phrăng. Lương của thống sứ là 150.000 phrăng/năm, cộng với 
50.000 phrăng kinh phí giao tế. Lương tháng trung bình của một công nhân 
Pháp thời đó là 150 phrăng, tức là 1.800 phrăng/năm. 


"hlps/flelun hoploarg 


460 





chính quyền của người chiếm đóng, ông đã xếp chồng lên xã 
hội bản xứ một tâng lớp nhân viên ăn bám vả thứ câp, mả sau 
này, không thê gạt bỏ đi được. 


TẠO THUẬN LỢI CHO SỰ PHÁT TRIÊN KINH TẾ 


Paul Bert nuôi dưỡng ảo tưởng giáo dục dân chúng 
Tonkin, khai tâm cho họ đi vào nền văn minh hiện đại, vào 
nền dân chủ, và vào tất cả những gì mà nên Đệ tam Cộng hòa 
phi tôn giáo và tiễn bộ muốn phô biến trong các thuộc địa mới. 
Nhưng ông cũng rất quan tâm đến sự phát triển kinh tế trong, 
lãnh thỏ. Đây là một trong những điều kiện của một sự thăng 
bằng tài chính đang được tìm kiếm một cách tuyệt vọng. 


Một lần nữa Chailley lại thê hiện những ý nghĩ của vị 
Thống sứ như sau: 

“Trần trụi không có gì, bị đẻ nặng dưới thuế má, những 
sự trưng thu, những cướp bóc bỉ ôi của quan lại, người dân 
Tonkin chỉ mong ước có được một kỷ nguyên công lý. Một chế 
độ tham những một nửa thôi đối với họ cũng đã là tuyệt vời rồi. 
Chúng ta đến với họ, chính chúng ta, với những thói quen trung 
thực về tài chính của chúng ta. Chúng ta không chủ trương tăng 
thêm gánh nặng thuế má, chúng ta tìm kiếm ở họ những người 
tiêu thụ hơn là những người đóng thuế. Chỉ một chế độ bảo hộ 
là đủ rồi, họ chỉ phải trả các kinh phí chung, nước Pháp không 
muốn gì hơn nữa. 





“Đồng thời chúng ta nhập khâu vào một khoa học, những 
trang thiết bị, một nhân sự mà trong ít năm nữa sẽ phát hiện và 
khai thác những tài nguyên trong xứ và làm tăng gấp đôi những 
nguồn thu nhập. Đất nước được thịnh vượng lên bởi chúng ta 
và cùng với chúng ta sẽ biết ơn cái chính phủ đã tạo ra sự thịnh 
vượng đó và muôn giữ nó lại. Ông Paul Bert hướng tới nhằm 
vào cái mục tiêu còn xa xăm này.” (32) 








"Hlps/lelun hoploarg 


461 





iên, làm cách nào để khơi mào cho sự phục hưng 
nền kinh tế của một đất nước đã bị tàn phá bởi ba năm chiến 
tranh? Ngân sách của Paul Bert cho năm 1886 là hết sức eo 
hẹp: có 75 triệu phrăng, thì chỉ có Š triệu là cho các chỉ phí dân 
SỰ, còn 70 triệu là cho quân đội và hải quân. Thế mà những nhu 
cầu trước mắt là hết sức to lớn. Paul Bert thành lập một Ủy ban 
thường trực nghiên cứu các vấn đề nông nghiệp, thương mại và 
công nghiệp, và ngày 12 tháng Bảy ông chỉ định những thành 
viên của ủy ban này. Mặc dù, ngân sách khiêm tôn, ông cũng 
tiễn hành một số công trình. Nhờ những công lao dịch, ông bắt 
các làng cải thiện hệ thống đường sá và sửa chữa các đê điều. 
Ông cũng đã cho xây được các công sở. 








Những Pháp kiều ở Tonkin đã đón tiếp Paul Bert một 
cách quý trọng. Chailley kê lại: 

“Ông Paul Bert khi đến Tonkin đã hết sức ngạc nhiên 
thấy ở đây đã có một nên thương mại sầm uất với một đội ngũ 
những nhà buôn mà phần đông là đứng đắn, được tôn kính, biết 
làm ăn, có đầy đủ vón liễng và nóng lòng chờ đợi thời điểm có 
thể lao lên và khai thác địa hạt mới của họ. 

Dân chúng thương mại, chính vì họ mà xứ Tonkin đã 
được chinh phục. Chính vì họ mà Paul Bert đã đến đây." (33) 

Những gì mà các Pháp kiều ở Tonkin đòi hỏi, thì trước 
hết là sự xây dựng một bến cảng nước sâu ở Hải Phòng và sự 
bố trí các cơ sở của nó, một đường sắt giữa Hải Phòng và Hà 
Nội, pháp chế về địa ốc cho phép họ mua được đất đai, những 
quy định về hầm mỏ (cho mỏ ở Quảng Yên), và cuối cùng là 
một biểu thuế hải quan có tính cách bảo vệ hơn nữa cho những 
lợi ích của Pháp. 





Ở Hải Phòng những công trình sẽ bắt đầu khi chọn được 
đường lạch thích hợp. đê xúc tiên việc hợp tác phát triên đât 


"lps/flelun hoploarg 





nước, Paul Bert đã nhượng những “Magasins généraux” và 
“Magasins centraux” cho một hãng lớn ở Lyon, Ulysse Pila. 
Hãng này ngay từ 1884 đã mở một chỉ nhánh ở Hải Phòng và 
sẽ phụ trách việc xây dựng ở bến cảng. Sự giao thông giữa cảng, 
và Hà Nội vẫn còn do quân đội quản lý thì nay sẽ được tư nhân 
hóa, và cơ quan “Correspondances” sẽ được biến đồi thành 
*Messageries Fluviales” cho Abbadie được lãnh thầu. Kết quả 
là đã có một sự cải thiện tất lớn, được mọi người đánh giá cao. 
Nhưng sự trung chuyển về phía Vân Nam thì vẫn còn rất yếu, 
vì vùng thượng du vẫn chưa có an ninh. 





Trong tình trạng an ninh còn rất bắp bênh ở Tonkin, nền 
thương mại cũng tương đối còn èo uột. Buôn bán lớn nằm trong 
tay người Trung Hoa, buôn bán nhỏ trong tay người Annam thì 
có phát triên, nhưng buôn bán của người Âu thì không. Thực ra 
buôn bán nhập khẩu thì cho đến lúc đó chủ yếu là những ø đồ tiếp 
tế cho. quân đội viễn chỉnh. Sự thu hẹp quân số của đội quân 
này cũng làm thu hẹp luôn hoạt động thương mại, và cái số ít 
những “thực dân” ở lại vĩnh viễn không thê phục hồi được. Về 
nhập khẩu, các mặt hàng nước ngoài chiếm một tỷ lệ tới 90%, 
nhưng chủ yếu chỉ là những sản phẩm rẻ tiền, những hàng dệt 
vải bông sợi do Ấn Độ cung cấp không thể nào cạnh tranh với 
công nghiệp Pháp được. Nhưng cần phải có một biểu thuế có 
tính cách bảo vệ rö ràng hơn (hàng Pháp trả 2y 5% thuế, còn 
hàng nước ngoài 5%) vì công nghiệp Pháp muốn là thuộc địa 
sẽ chỉ được dành duy nhất cho sản phâm của mình thôi. Nhưng. 
Paul Bert lại không tán thành chính sách bảo hộ mậu dịch này, 
vì ông cho là nó làm thiệt hại những lợi ích và phương tiện của 
một dân chúng rất nghèo. Nhưng ông cũng quyết tâm thu được 
những gì phải thu, và để ra những biện pháp đẻ làm thắt bại và 
nghiêm trị những gian lận vẻ thuế quan và buôn lậu. Sự hỗ trợ 
của một người Pháp, thanh tra hải quan ở Trung Hoa, Emile 








"Hlp/flelun hoploarg 


463 





Rocher mà ông bổ nhiệm làm giám đốc hải quan, là rất quý báu 
đối với ông ở đây. Tăng cường sự giàu có của xứ sở và như vậy 
đồng thời tăng cường những “vật có thê đánh thuế được” là nỗi 
lo lắng lớn nhất của Paul Bert. Quả thật ông biết rằng không 
thể bắt ngân sách của chính quốc phải đài thọ lâu dài hơn nữa 
được. Vì vậy, ông phải nhanh chóng tìm ra được những nguồn 
thu nhập tài chính ở địa phương có thê ít nhất cũng trang trải 
được những kinh phí của sự hoạt động của chế độ bảo hộ. Tuy 
nhiên, tổ chức được nên tài chính ở Tonkin tỏ ra không phải là 
dễ dàng. Năng suất của hải quan còn rất yêu (2.500.000 phrăng 
thu vào năm 1866), việc thu các thuế trực tiếp Annam (do các 
làng mạc trả) đòi hỏi một Sự cộng tác phải thật hoàn toàn của 
các quan, mà đó là một điều còn xa mới đạt được. Thể là Paul 
Bert quay hướng vẻ các thuê gián thu và quyết định đánh thuế 
vào thuốc phiện, rượu Và cờ bạc, và đi đến hệ thống cho đấu 
thầu: Ông lần lượt cho thầu thuốc. phiện, rồi thầu cờ bạc (16 
tháng Sáu) nhưng không dám cho. thầu rượu, chỉ dám cho. tăng 
lên rất nhiều thuế về muối. Thế là đã tạo ra những cơ sở cho 
hệ thống thuế má thuộc địa tương lai, xây dựng trên những tệ 
nạn phá sản nhất cho sức khỏe và những nguôn thu nhập của 
dân chúng. Tệ hại hơn nữa là những sở thầu này chủ yếu là 
nằm trong tay những Hoa kiều. Xét thấy những khả năng và 
tầm quan trọng của những hoạt động của họ, chính quyền Pháp 
muốn tạo cho họ những điều kiện thuận lợi để lập nghiệp trong 
xứ bảo hộ. 





SỰ MONG MANH CỦA QUYẺN LỰC NHÀ VUA 

Cũng cố sự đô hộ của Pháp ở Tonkin hắn là điều chú tâm 
của Paul Bert. Nhưng mặc dù đã có sự chuyền quyền hành của 
nhà vua cho một “phó vương”, chỉ đê làm một cái bình phong 
cho Pháp, việc “bình định” thực sự vùng đồng bằng vẫn còn 





"Hlps/Ölelun hoploarg 


464 





chưa đạt được. Sự thành lập Ủy ban tư vấn của các kỳ hào chỉ 
là một hành động có tính cách kịch cỡm, chẳng có một kết quả 
nảo trên thực địa. Sự hình thành những đội dân quân ở làng 
bước đầu có kết quả chồng được cướp bóc, nhưng ở cấp tỉnh là 
nơi người ta thường phải đối đầu với những “băng” người yêu 
nước tuân theo các nhà nho có mang những lệnh kháng chiến, 
thì cuộc chiến tranh Pháp - Nam vẫn tiếp tục. Chính quyền 
Pháp làm ra vẻ bây giờ chỉ nói đến những “chiến dịch đàn áp” 
đối với những “người nồi loạn" chống một chính quyền mà 
người ta gọi là "hợp pháp”. Khi từ bỏ hiệp định ngày 30 tháng 
Bảy 1885, Paul Bert đã đưa Annam ít ni vào một thế “bảo 
hộ mềm”, tuy vậy việc bình định ở đây cũng tỏ ra không phải 
dễ dàng. Quyền hành của Vua Đồng Khánh chỉ giới hạn trong 
vùng phụ cận của Huế. Ở tất cả mọi nơi khác, những thủ lĩnh 
của quân khởi nghĩa tuyên bố hành động với danh nghĩa của 
Vua Hàm Nghi vẫn chiếm giữ một số tỉnh, và ở đó sự tàn sát 
những người Thiên chúa giáo vẫn tiếp tục. 








Paul Bert đã đi Huế đề tìm kiếm sự hỗ trợ của nhà vua và 
đề cô gắng nâng cao uy tín của ông này. Chailley công nhận là 
từ khi nhà vua có những điều nhượng bộ thì người ta nhận thấy 

“có một sự dãn ra đầu tiên trong tâm trí của mọi người. Ngoại 
trừ một số thành viên của Viện Cơ mật... các quan đại thần tỏ 
ra có để tính hơn.” (35) 

Để củng cố quyền lực của nhà vua, Paul Bert đã thuyết 
phục Đồng Khánh là nên xóa bỏ các truyền thống và “ra mắt" 
dân chúng đề kích thích lỏng trung thành của họ. Vì thế, người 
đã tổ chức một cuộc ''viễn du của nhà vua” đi từ Huế đến Nghệ 
An, ít nhất cũng đến Vinh. Cuộc viễn du. xa giá, được tổ chức 
một cách hết sức long trọng, với rất nhiều sự phòng ngừa, đã 
hoàn toàn thất bại. Bị dân chúng tây chay, nhiều lần bị lãng 





"lps/lelun hoploarg 








nhục, có khi còn bị tấn công mặc dù đã có một đoàn tùy tùng 
rất mạnh, nhà vua không thê đi quá Quảng Trị. Ông ở lại đây ba 
tuần lễ (tháng Bảy - tháng Tám) rồi phải bỏ ý định đi lên phía 
Bắc đến Nghệ An. Ông trở về Huế bằng đường biên. Đây là 
một sự biểu hiện vang đội nhất sức mạnh của phong trào quốc 
gia được thúc đây bởi các nhà nho, sự biểu hiện tính hiệu quả 
của những chỉ thị của “nhóm ông Thuyết”. Hàm Nghi vẫn là 
“Ông vua của quốc gia”!, 

Sự hỗ trợ của bộ chỉ huy Pháp cho nhà vua để giúp ông 
đây lùi sự nỗi loạn chủ yếu chỉ là việc sử dụng ngày càng tăng 
các đơn vị binh lính Annam đi lùng tìm. Nhưng “vùng an toàn” 
của thủ đô chỉ được mở rộng ra phía bắc và phía nam một cách 
hết sức chậm chạp. 

Xa hơn về phía nam, tình hình quân sự diễn biến một 
cách khác hẳn. Vào cuối năm 1885, cuộc khởi nghĩa đã tăng 
cường thêm ở Sud-Annam (Nam Trung Kỳ) trong các tỉnh kế 
cận với Cochinchine. Hãn là xứ này đã quét sạch và chiếm lại 
được sự kiểm soát hoàn toàn lãnh thô có lúc đã bị thâm nhập 
một cách nghiêm trọng, nhưng nay vẫn lo sợ về sự kế cận với 
Annam. Ngay từ tháng Tư, tướng Begin, thống đốc tạm quyền 
của thuộc địa, đã đề nghị Paul Bert có những biện pháp để bình 
định Sud-Annam. 

Ngày 3 tháng Năm, ngày đi vào Huế, Paul Bert đã trả lời 
là ông không có bắt cứ một lực lượng nào cho vùng nảy. Ông 


1 Trong bản báo cáo gửi lên đỏ đốc chỉ huy hải quân Pháp ở Annam, thuyền 
trưởng tàu Primauguet đưa Nhà vua trở về Huế đã viết: "Cuộc du hành của 
Nhà vua mới đã làm tất cả những người Annam bực bội. Những người theo 
ông thì thấy đây là một cơ hội rất khó chịu để tặng ông những món quà 
thường lệ. Những kẻ thù của chúng ta thì công khai đốt những ngôi nhà ông 
đã ở, coi những nơi đó là trở nên ô uế rối” (MAE, Mémoires et Documents 
Asie - tập 70, trang 357). 








"hlps/flelun hoploarg 


466 





đề tướng Begin tự quyết định các biện pháp cần thiết để bảo 
đảm sự an toàn lãnh thổ của ông ta. Như vậy trách nhiệm thuộc 
về đại úy Aymonier mà Bert vừa bổ nhiệm làm phó công sứ 
Bình Thuận — Khánh Hòa, là phải hành động theo đó. 

Sau khi đã báo cáo về Paris, và với sự tán thành hoàn toàn 
của Paul Bert, thống đốc mới của Cochinchine, Ch. Filippini, 
được chính quyên và những người dân thuộc địa ủng hộ, quyết 
định sẽ tự mình tiến hành cuộc bình định Sud-Annam, khu 
vực mà thuộc địa đã để mắt vào năm 1884 và nay mong muốn 
chiếm lại. Paul Bert đã nói với Ch. Filippini rằng, chiến dịch 
này sẽ do xứ bảo hộ đài thọ kinh phí. Nhưng việc cai trị hai tỉnh 
sẽ phải giữ một tính cách riêng, chưa định rõ là hai tỉnh đó sẽ 
sáp nhập vào Cochinchine hay Annam. 

Một đội quân viễn chinh nhỏ được tập hợp “gồm không 
quá 500 tay súng” với những đội quân chính quy Pháp và bản 
xứ, có thêm những người "tỉnh nguyện” Cochinchine được 
tuyên mộ bởi trí phủ Trần Bá Lộc (36), một quan chức Annam 
từ lâu đã được người Pháp quý trọng vì sự cứng rắn của ông 
ta. “Đội quân viễn chỉnh” này được đặt dưới quyền chỉ huy 
của thiếu tá Delorme với những có vấn kỹ thuật Aymonier và 
Trần Bá Lộc. Chailley kẻ lại, đội quân này xuất phát từ Sài 
Gòn ngày l tháng Bảy, vừa đỗ bộ lên Bình Thuận thì các thủ 
lĩnh quân nôi dậy đã chạy trồn ngay cùng với băng nhóm của 
họ, và các làng mạc xin quy thuận. Thực tế là, với những đội 
lính, Lộc và Aymonier truy nã và vây đuổi những “kẻ nỗi loạn” 
suốt 70 ngày bằng những chiến dịch kết hợp. Người Chăm, bị 
Aymonier kích động, cũng tham gia vào cuộc đàn áp này, và 
sự tàn ác của họ cũng không thua kém gì của những kẻ đi theo 
Lộc. “Những phương pháp đề tìm kiếm tin tức” của họ làm cho 
Aymonier phải mê hôn. Đến tháng Bảy thì Bình Thuận, Khánh 
Hòa được “bình định” và bị áp đặt phải trả một số chiến phí rất 


"Hlps/llelun hoploerg 


467 





nặng nễ. Họ sẽ còn “nhớ lâu cuộc đàn áp tàn nhẫn của tổng đốc 
Lộc đã thi hành đối với họ” (37). 


CÁI CHẾT CỦA PAUL BERT 


Theo Chailley, Paul Bert đã theo đõi rất kỹ chiến dịch và 
đã suy nghĩ nhiều về nó. Liệu những phương pháp tương tự có 
thể thành công được ở các tỉnh Annam và Tonkin không? Liệu 
ở nước Annam có thể tìm được một ông quan cao cấp có khả 
năng bình định được các tỉnh nổi loạn không? Nhưng muốn 
thành công được thi phải thay đổi thái độ với các nhà nho. 

Sự thất bại của cuộc viễn du của nhà vua đã chứng minh 
là sự phục hồi uy tín cá nhân của nhà vua không đủ đề làm dịu 
đi những lo lắng và chống đối của các nhà nho. Bert bây giờ đã 
phải công nhận tính cách không gì thay đôi được của các nhà 
nho (38) và biết Lrằng họ không công nhận bắt cứ một. tính hợp 
pháp nào của Đồng Khánh. Ông thống sứ và những cô vấn của 
ông nghĩ đến việc sử dụng Hoàng Kê Viêm, một thủ lĩnh quân 
sự cũ ở Tonkin vừa làm cho mọi người rất ngạc nhiên khi đến 
quy thuận với Đồng Khánh và rút lui về ở gần Đồng Hới. Paul 
Bert đã tiếp đón ông ta, tỏ ra nhiều biểu hiện kính nề, và xin với 
nhà vua ủy nhiệm cho ông ta xử mệnh bình định tỉnh Quảng 
Bình, vẫn còn bị những người trung thành với Vua Hàm Nghỉ 
và ông Thuyết chiếm giữ trên một diện tích lớn. Viêm do dự, 
nhưng cuối cùng cũng nhận lời. Paul Bert cám ơn ông ta. Ông 
ra lệnh “tặng cho ông Viêm, khi ông ra đi, một trong những cái 
xe nhỏ do một người phu kéo mà ở Á đông người ta gọi là “xe 
kéo” (pousse-pousse). Hoàng Kế Viêm gạt đi ngay, nói một 
cách vờ vịt, "với vai trò mới mà tôi sắp đảm nhiệm, thì cái xe 
này không thích hợp. Trong mắt những người Annam tôi sẽ bị 
suy yếu đi nếu tôi có vẻ theo những tập quán của các ông.” (39) 








"hlps/flelun hoploarg 


468 





Các cuộc hành quân của quân đội Pháp trong tỉnh được 
ngưng lại, để Viêm có hy vọng thắng lợi. Nhưng liên hệ đến 
quá khứ của ông ta, bộ tham mưu Pháp rất nghỉ ngờ và rất ngập 
ngừng đối với sứ mệnh trao cho ông ta, nên không vội vã gì áp 
dụng những biện pháp của Viêm đề ra. Ông ta cũng có được 
một vài người đến quy thuận, nhưng những cố gắng của ông ta 
để thuyết phục Lê Trực, nhân vật chủ chốt của Cần Vương ở 
Quảng Bình thì hoàn toàn thất bại. Người ta đã sớm chấm dứt 
sứ mệnh này và ông đã rút lui về làng của ông (40). 








Hành động của Aymonier và Lộc ở phía Nam đã làm cho 
nhiều “người nôi loạn” dồn ngược lên phía Bắc, và những tỉnh 
Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa trở thành những thành trì lớn 
của quân nồi dậy. Họ đóng quân và tô chức vững chãi ở đó, và 
dường như trực thuộc vào một quyền lực duy nhất, được mọi 
người tuân theo. Có phải đó là Thuyết hay Hàm Nghỉ? Thế 
nhưng ở địa giới Thanh Hóa, Tonkin lại bắt đầu làm cho người 
ta lo ngại. Từ tháng Bảy, cướp bóc lại diễn ra thường xuyên 
hơn ở vùng đồng bằng. Cuối tháng Tám, sự náo loạn lại bùng 
cháy ở Ninh Bình. 

Có lẽ ham muốn có được những kết quả nhanh chóng, 
Phủ Thông sứ quyết định đề nghị thương lượng với Hàm Nghi. 
Muốn làm được việc này thì chỉ có thê nhờ đến trung gian là 
Triều đình Huế. Thực hiện được việc này Bert cho răng có 
thể bắn một mũi tên được cả hai mục đích. Rời Hà Nội ngày 
12 tháng Chín đi Huế, ông muốn đề nghị với Triều đình một 
sự sửa đôi mới bản hiệp ước 1884, có vẻ như vậy sẽ làm thỏa 
mãn nguyện vọng của những người muốn vứt bỏ bản hiệp định 
30 tháng Bảy. Nước Pháp cam kết sẽ rút hết quân đội ra khỏi 
Annam, trừ ở Huế và Thuận An, sẽ không can thiệp dưới bất 
kỳ hình thức nào vào việc cai trị dân sự và quân sự của Annam, 
thậm chí bỏ lại cho nhà vua cả những nguồn thu về hải quan 





"hlps/llelun hoploarg 


469 





và những tiền thuê các hầm mỏ... Ngược lại, từ nay Tonkin sẽ 
được cai trị bởi nước Pháp, không có bất kỳ một sự can thiệp 
nào của Triều đình Huế. Điều nảy vẫn là mục đích tối cao mà 
Bert muốn đạt được từ khi ông sang đây. 

Để phục hồi hòa bình, Paul Bert đã nghĩ ra việc khơi mào. 
một cuộc thương lượng với Hàm Nghị, và trong giả thuyết nếu 
ông này chấp thuận trở về Huế, thì sẽ dành cho. ông một vị trí 
danh dự trong vương quốc. Baille viết:' “Paul Bert ước mơ sau 
khi đã đạt được sự quy thuận (của Hàm Nghỉ) sẽ dành cho ông. 
này một thứ công quốc gồm ba tỉnh ở phía Bắc nước Annam, 
và với danh nghĩa là kinh lược, ông sẽ phải chịu trách nhiệm 
về sự an ninh trong ba tỉnh ấy”, như vậy sẽ trút cho Pháp khỏi 
gánh nặng phải làm công việc giữ gìn an ninh tại đó. 

Nhưng còn phải xem liệu nhà vua và Triều đình có chấp 
nhận một giải pháp như vậy, và một sự chỉ: cất mới về chủ 
quyền không. Tuy nhiên, với những ý nghĩ thằm kín như trên, 
vào khoảng ngày 19 tháng Chín, Paul Bert cũng đã xin được 
nhà vua và bà Hoàng Thái hậu, tung ra một lời kêu gọi Hàm 
Nghỉ. Nhưng lời kêu gọi này không có tiếng vang nào đáp lại. 
Còn bản dự thảo hiệp định mà Paul Bert mang vào, thì theo 
Lanessan, nó đã được bác bỏ ngay gần như không có sự xem 
xét nào (43). 

Cuộc đi vào Huế này đã làm cho Paul Bert hết sức mệt 
nhọc. Phải trở về Hà Nội gấp, nhưng không thể vượt qua được 
một cái cồn ở Thuận An, ông quyết định đi đến Tourane để 








1 Ngày 1 tháng Mười 1886, tướng Millot, cựu chỉ huy trưởng ở Tonkin và bây 
giờ là chỉ huy của Paris, đã viết một bức thư cho ông chủ tịch nội các Pháp 
để nghị “một công thức chiếm đóng Vương quốc Annam” bằng cách làm 
cho “vị phụ chính và ông hoàng đế lưu vong” ngả theo Pháp và để cho Hàm 
Nghỉ "ngai vàng của xứ Tonkin” trong khi Đồng Khánh vẫn ở trên ngai vàng 
của Huế (xứ Annam). 






"hlps/flelun hoploarg 


470 





xuống tàu đi bằng đường biên. Dưới trời mưa tầm tã, ông đã 
phải mất năm ngày mới vượt qua được con đường vừa dài vừa 
khó đi qua đẻo Hải Vân, và khi đến được Tourane thì đã kiệt 
sức. Khi ông đến Hải Phòng và ở Hà Nội vào ngày 5 tháng 
Mười, mọi người đều thấy điện mạo của ông đã thay đổi hắn, 


Tướng lamont được Paris gọi về đã đến từ biệt đề trở về 
Pháp (ngày 8 tháng Mười) sau khi trao lại quyền chỉ huy tối cao 
quân đội của xứ bảo hộ cho tướng Munier. Bert lại trở lại với 
nhịp độ làm việc của ông (mười hai tiếng đồng hồ mỗi ngày). 
Ông cảm thấy gắn bó với xứ sở này, nhất là với thành phố Hà 
Nội mà ông đang cho nghiên cứu một kế hoạch tân tạo. (44) 

*“Paul Bert dậy rất sớm từ 6 giờ sáng. Trước khi trời nóng 
gất, ngày | nào ông cũng đi ngang đọc trong một vài khu của cái 
thành phó mà với con sông và những cái hồ của nó, sau này sẽ 
là hòn ngọc của Phương Đông... Ông đi vào thành, thăm nhà 
thương hay dự một đám tang... Sau những cuộc đi buổi sáng 
này, ông tới văn phòng vào khoảng 7 giờ 30.. 

“Đến I§ giỜ, xe đã "¬ ông, ông trở lí nhà thương hay 
làm một "vòng quanh hô” mà ông rât thích, giữa một phong 
cảnh tuyệt vời vào thời điểm mà mặt trời lặn xuống trong một 
sự huy hoàng không thê diễn tả được...” (45) 








Ngày 10 tháng Mười, ông trao cho Nguyễn Trọng Hiệp 
chiếc cả vạt, vì ông này mới được tặng Bắc Đầu Bội Tỉnh. Đề 
ăn mừng sự kiện nảy, ngày 21 ông Hiệp đã tổ chức một buổi 
dạ hội huy hoàng có tiếng vang lớn (46). Ngày 23, Bert lại rời 
Hà Nội! để làm một cuộc tuần hành mới. Ông muốn đến Kẻ Sở 
tham dự lễ tôn phong vị linh mục mới, rồi cùng ngày đi Nam 
Định tham dự buổi khai mạc kỳ thi có 7.000 thí sinh nhà nho 


1 Người ta vừa hoàn thành việc xây dựng nhà thờ Saint - Joseph. Nhà thờ này 
đã được làm lễ dâng Chúa vào ngày 24 tháng Mười Hai 1886. 


"lps/flelun hoploerg 


471 





dự thi. Sau khi ở Kẻ Sở ra, ông bị khó chịu dữ đội, không thể đi 
quá được Ninh Bình và đành phải trở về Hà Nội. Trong khi đi 
đường thì bệnh kiết ly phát ra. Ngày 29 về đến nơi ông đã lập 
tức báo cho Ereycinet biết về tình trạng của ông. 





Được điều trị ngay nhưng bệnh không lui. Sau một vài 
chuyền biến, có lúc đã thấy tạm thời có khá hơn, Paul Bert bị 
một cơn kịch phát dữ đội, và sau 28 tiếng đồng hồ, ông đã mắt 
vào lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng Mười Một. Nhiệm kỳ làm 
thống sứ của ông chỉ kéo đài có bảy tháng và ba ngày. 

Paris, tin tức về cái chết của ông được đón nhận lúc lầu 
một cách ngờ vực nhưng sau đó là sự bàng hoàng. Hạ nghị viện 
thông qua việc ông được hưởng lễ quốc táng. Paulin Vial là 
người đã được Paul Bert khuyến cáo với Freycinet đề thay ông, 
và dĩ nhiên ông này đã đảm nhiệm ngay chức vụ Thống Sứ tạm 
quyền. Nhưng ở Paris, Vial bị đánh giá là một người tận tâm 
với phái tăng lữ, “một kẻ đồng lõa của các hội truyền giáo”, 
nên không thể có vấn đề bỗ nhiệm ông làm thống sứ được. 
Chính phủ cũng không chậm trễ tìm ngay được một người đủ 
trung lập để không làm cho ai phải e ngại: Đó là Bihourd, Giám 
đốc hành chính xã ở Bộ Nội vụ, đến phút cuối cùng đã chuyên 
không đi làm thống sứ ở Tunis, đề được bỗ nhiệm làm thống sứ 
ở Annam - Tonkin ngày 24 tháng Mười Một (47). 








THỜI GIAN TẠM QUYÈN CỦA PAULIN VIAL 

Vial không được những người thân cận của Paul Bert yêu. 
mến, nhưng ông vẫn quyết tâm tiếp tục sự nghiệp của ông này. 
Ở Tonkin, chăng những quân đội mà cả nhà buôn người Âu đều 
nhìn ông bằng con mắt thủ nghịch, vì ông là người đầu tiên và 
người kiên trì khẳng định sự cần thiết phải tiết giảm các chỉ phí 
và phải tô chức một nên cai trị dân sự “có khả năng và cương, 
nghị, có được trong tay những phương tiện đề bắt dân bản xứ 


"hlps/Nlelun hoploarg 


472 





phải tuân theo”. Chống lại ông là những người theo một chế 
độ quân sự, nhiều công chức, và phần đông những nhà buôn 
từ trước đến nay vẫn chỉ chú trọng vào việc kinh doanh những 
nhu yếu phẩm và tiếp tế cho quân đội. 

Vial tin tưởng vào tương lai của xứ Tonkin. Ông nghĩ rằng 
nếu xứ này được điều hành và cai trị một cách khôn ngoan, có 
một chế độ thuế má hợp lý, có thể khá lên nhanh chóng, đạt tới 
một sự cân ằng tài chính, và đến một điểm cất cánh về kinh 
tế. Ông bảo đảm là ở Tonkin có tiền bạc, nhưng nó bị che giấu 
đi vì không được sử dụng một cách chắc chắn và có lợi. Chính 
người Pháp đã đưa vào đây hơn 50 triệu. Phải đưa số tiền này 
ra ánh sáng, kích thích người Pháp Và người Annam đầu tư. 
“Với mười triệu dân'!, với một nền nông nghiệp đã rất phát 
triển, với nhiều công nghiệp, với những đường thuyền bè đi lại 
rất tốt”, xứ Tonkin, được điều hành tốt, có thê nhanh chóng tự 
túc được tất cả mọi chỉ phí của nên cai trị. Nhưng chiến tranh 
phải chấm dứt kia! 

Sau một thời gian chuyên tiếp, “nền thương mại của 
người Âu đã có thẻ thay thế những lợi nhuận rút ra được từ một 
lực lượng quân sự rất lớn bằng những lợi nhuận của sự khai 
thác thương mại, nông nghiệp và công nghiệp cao hơn nhiều". 
Trong khi đó những người Annam “đồng minh của chúng ta” 
cũng tìm lại được lỏng tin và đời sông tương đối sung túc hơn 
cùng với sự an ninh. 








1 Dân số Tonkin đã được đánh giá rất kỹ vào năm 1885 bởi giám đốc Sự vụ 
dân sự Silvestre cùng công tắc với một số quan cao cấp và tổng đốc các 
tỉnh. 13 tỉnh của Tonkin gồm có 10.261 xã. Sau khi đã "điều chỉnh” một sự 
đánh giá hệ thống chưa đầy đủ, người ta ghỉ nhận được có 817.000 “người 
đăng ký” Nếu áp dụng những tỷ lệ quan sát được ở Cochinchine (một người 
đăng ký trên từ 12 đến 13 người đản) thì có thể đánh giá đân số Tonkin là 
10.243.000 người/năm 1884. 


"Hlps/flelun hoploarg 


473 





'Vial cũng suy nghĩ về kinh nghiệm Bình Thuận, và cũng 
muốn tiền hành một chiến dịch như kiểu đó. Theo ông, chỉ có 
một người Annam, mới có thể nhận định được những kẻ thủ 
thực sự đối với nền bảo hộ, để bất lấy họ hay ít nhất ¡cũng làm 
cho họ thất bại mà không đây dân chúng vào cuộc nỗi loạn. 








Chính với ý thức này, vào tháng Mười Hai ông đã giao 
trách nhiệm cho viên tuần phủ Hưng Yên là Hoàng Cao Khải, 
người đã được biết đến bởi sự hoạt động và lòng trung thành 
với chính quyền Pháp, dùng những đội dân quân của ông ta đề 
bình định vùng đầm lầy Bãi Sậy, ở giữa vùng đồng bằng và 
vẫn là nơi ẩn tránh của nhiều quân du kích. Trong suốt tháng 
Mười Hai năm 1886 và đầu tháng Một 1887, với 500 dân quân, 
Hoàng Cao Khải đã đi khắp vùng Bãi Sậy, dùng những phương 
pháp khủng khiếp, và đạt được sự quy thuận tuyệt đối của các 
làng mạc, bắt phải giao nộp nhiều “nghĩa sĩ Cần Vương”, bắt 
phần lớn các “băng nồi loạn” phải hạ vũ khí, và dồn đuổi ra 
ngoài những phái viên từ các nơi khác tới. 





Đồng thời ở Annam, sau một cuộc bao vây trong nhiều 
tháng, các lực lượng Pháp đã đánh chiếm được thành lũy rất 
vững mà phái Cần Vương đã xây dựng “ở ngay trên những 
ruộng lúa" tại Ba Đình, phía Bắc Thanh Hóa. Cha Sáu và những 
người Thiên chúa giáo ở Phát Diệm đã góp phần rất lớn vào 
thắng lợi này với hàng nghìn phu mà họ đã trưng tập được đẻ 
phục vụ cho người Pháp. Một đại úy công binh, tên là loseph 
Joffre, nguyên soái tương lai của nước Pháp, cũng ở trong số 
những người thắng trận. 








Ngày 2§ tháng Một 1887, viên thống sứ mới, Bihourd, đi 
từ Hồng Kông đã tới Hà Nội và được Vial bàn giao lại quyên 
hành. Một giai đoạn mới bắt đầu. 


"lps/flelun hoploarg 


474 





"hlps/llelun hoploarg 




















'THUYÊN CHUYỂN VÀ SA LẦY 


V thống sứ mới Georges Bihourd đã tới nhiệm sở 
vào cuôi tháng Hai 1887 trong một không khí lạc 
quan, Đó là một công chức “chu. đáo nhưng chẳng có tầm vóc 
gì”. Ông được giao trách nhiệm tiếp tục sự nghiệp của Paul 
Bert nghĩa là làm cho vận hành nên cai trị dân sự ở Tonkin 
bằng cách dựng lên một "cơ cấu kép” trong đỏ những người 
Pháp từ nay sẽ chỉ huy một nền cai trị Annam mà họ đã đạt 
được của Huế sự kiểm soát nó. 

Chiến thắng Ba Đình đã giáng một đòn nặng vào 
Cần Vương, do đó ở khắp mọi nơi có một sự yên ắng trong các 
cuộc đụng, độ. Người ta lại tin rằng cuộc bình định hoàn toàn 
đã tới gân rồi. Do đó, Bihourd nhận được lệnh của Paris phải 
tiếp tục việc giảm quân só, và sử dụng nhiều hơn nữa ở Tonkin 
cũng như ở Annam, dân quân vả những lực lượng phối hợp. 
Bộ tham mưu phản đối. Ở Annam, các đơn vị “ky binh Annam”" 
càng ngày càng có khả năng tác chiến hơn. Người ta vẫn tìm 
cách bắt hay giết các thủ lĩnh của cuộc kháng chiến và nhất 
là “Triều đình”, nghĩa là vua Hàm Nghỉ và ông Thuyết đang 
trốn tránh trong những vùng núi ở Quảng Bình, trên dãy 
Trường Sơn. 

Người Pháp đã xây dựng ở Annam 7§ đồn bốt, tiếp tục 
truy lùng “các băng", và tỏ ra hết sức tàn nhẫn trong cuộc đàn 
áp. Họ bố trí ở khắp nơi những người tận tụy với họ, khuyến 
khích các cuộc quy hàng và phản quốc. 


"hlps/Nlelun hoploerg 


476 





Trong thời gian đó, Triều đình Huế sống một cách mờ nhạt. 
Họ không tìm thấy ở Bihourd một người đối thoại có thiện chí. 
Vào tháng Tư, vị thống sứ đã tới Hué để tiếp xúc và nhận định 
tình hình. Triều đình đã trình bày các yêu sách, đòi hỏi “những. 
người Cochinchine” phải rút ra khỏi các tỉnh Bình Thuận và 
Khánh Hòa. Triều đình cũng than phiền về những biện pháp 
cứng rắn mà một số công sứ ở Annam đã thi hành đối với các 
quan, trong khi hiệp ước. cắm họ không được can thiệp vào. nền 
cai trị ở phần đất nảy của vương quốc. Triều đình cũng đòi hỏi là 
những chùa chiền của nhà vua ở nhiều tỉnh bị quân Pháp chiếm 
đóng phải được trả lại cho những mục đích tôn giáo. Triều đình 
còn đòi hỏi tăng thêm các nguồn thu nhập tài chính, đã bị giảm 
đi rất nhiều vì sự bãi bỏ thuế quan nội địa, và muốn lấy lại một 
phần thuế địa ốc ở Tonkin. 








Đối với tắt cả các yêu sách này, Bihourd đã đáp lại bằng 
một sự từ chối hoản toản, nại. ra lý do là không có gì đã được 
dự kiến theo hướng đó, và Triều đình chỉ có cách cũng phải tiết 
kiệm, như chính quyền Pháp đã làm. Lời phúc đáp này đã đây 
nhà vua và ni của ông vào một sự buồn thảm sâu đậm. Họ 
cảm thấy bị thiếu hết các nguồn thu nhập và phải làm những việc 
tiết kiệm bị cưỡng bức”. Kết quả tự nhiên là làm bất mãn một số 
lớn quan chức. 








CUỘC *THĂM VIÊNG” CỦA DE LANESSAN 


Chính trong những hoàn cảnh đó, một nhà chính khách 
Pháp đại biêu quốc hội của vùng Seine là Jean-Louis de Lanessan 
tới Đông Dương. Ông là người mà người ta sẽ còn phải nói đến 
lâu đài sau này. Ông đã từng làm một bác sỹ trong hải quân ở 
Cochinchine (từ 1866 đến 1869), và từ đó không ngừng quan 
tâm đến sự bảnh trướng thuộc địa. Được bầu lần thứ nhất làm 


"lps/llelun hoploarg 


471 





đại biểu của Paris vào kỳ bầu cử tháng Tám 1881, ông đã được 
bầu lại vào tháng Mười 1885. Tháng Mười Hai 1885, ông đã 
bỏ phiếu thông qua ngân sách cho Tonkin, như thế có nghĩa là 
chống lại sự rút lui khỏi xứ này. Ông ra đi vào đầu tháng Sáu năm 
1886, được chính phủ giao cho một sứ mệnh nghiên cứu trong 
mười sáu tháng về các thuộc địa. Trước hết ông sang Tunisie (để 
nghiên ‹ cứu chế độ bảo hộ) rễ sang Án Độ, sang Xiêm và cuối 
cùng đến Đông Dương, chính xác hơn là đến Annam. Sau khi đã 
thăm viếng (vào tháng Ba và tháng Tư) Sài Gòn và Phnom Penh, 
ông đến Annam vào đầu tháng Năm 1887. 

Năm 1889, J-L.de Lanessan kế lại: 

"Khi tôi đến Huế thì thấy chinh phủ Annam đang hết sức 
lo lắng về tình hình. Chẳng những họ khiếp sợ chính sách chỉnh 
phục và thôn tính mà dường như chúng ta đang theo đuôi, mà họ 
còn lo sợ dân chúng, sợ những nhà nho, và các vị quan sẽ quay 
lại chống Triệu đình. Ngay nội bộ Viện Cơ mật đã có nhiều sự 
biểu giận dữ xảy ra. Một vài thành viên của viện này đã tố 
cáo vị viện trưởng của nó tỏ ra quá nhu nhược trong những cuộc 
tiếp xúc vừa qua ở Huế giữa các vị Bộ trưởng và ông Bihourd, 
và ngay cả nhà vua cũng không tránh khỏi sợ hãi cho sự an toàn 
của chính bản thân ông. Triều đình không lạ gì là ngày nào mà 
người ta biết chắc rằng những vị quan và những nhà nho đã tạo 
thuận lợi cho việc sáp nhập một phần nào đó của vương quốc, thì 
ngày đó triều đình sẽ mắt hết ảnh hưởng có thể có, trong khi ảnh 
hưởng của quân nổi dậy sẽ tăng đến mức mà cuộc khởi nghĩa có. 
thể đồng thời nỗ ra ở khắp mọi địa điểm. 











“Vị vua trẻ thông minh và mong ước được sống hòa thuận 
với chúng ta... Để thắng được những sự chán ghét, ông ta bắt 
buộc phải tỏ ra là người bảo vệ những lợi ích và những cảm xúc 
về quốc tịch của dân chúng của ông...” (1) 


"hlps/flelun hoploarg 


478 





Ngay lần tiếp xúc đầu tiên với các thành viên của Viện 
Cơ mật, Lanessan đã nhận thấy những lo lắng và những tình 
cảm đó. Ông được biết chỉ tiết về những yêu sách của chính 
phủ Annam, và thái iêu cực của Bihourd đối với các yêu 
sách đó. 





Không nhận được của Paul Bert cũng như của Bihourd 
một lời phúc đáp cho những than phiền của mình, nhà vua và 
Viện Cơ mật đã có ý định viết thư cho tổng thống Cộng hòa 
Pháp Jules Grévy để bày tỏ trực tiếp những điều phản nàn. 
Cuộc thăm viêng của Lanessan là một cơ hội. Họ trao. đổi với 
ông này, đưa ông xem bức thư đã được chuân bị và ủy nhiệm 
ông chuyên tới tông thống. 





Bức thư này trình bảy một cách vắn tắt tình hình áp đặt 
cho Annam và Triều đình bởi cách các nhân viên Pháp diễn 
giải hiệp ước 1884 như thể nào. Bức thư nêu lại những gì đã 
được nói trên kia về tỉnh Bình Thuận, về Sự can thiệp ‹ của các 
viên công sứ vào nên cai trị nội địa vương quốc, và về những 
nguồn thu nhập tài chính. Bức thư cũng còn chỉ ra những khó 
khăn của các quan trong việc cai trị, thường do sự co kéo lẫn 
nhau giữa chính quyền dân sự và quân sự của Pháp. “Việc 
giải quyết những vấn đề quan trọng nhất thường bị chậm trễ 
do việc viên thống sứ ở xa xôi, mà theo hiệp ước 1884, lẽ ra 
ông này phải đóng ở Huế. Về việc này nhà vua và hội đồng 
của ông đòi hỏi ông Thống sứ phải chuyển trụ sở vào kinh đô, 
hoặc trao cho ông Công sứ cao cấp ở Huế quyền hành đầy đủ 
để có thể tự mình giải quyết được những vẫn đề có liên quan 
đến xứ Annam. Ngoài ra họ cũng đề nghị rút lại sự ủy quyền 
mà Paul Bert dành được cho viên kinh lược Tonkin, và Huế sẽ 
phục hồi quyền tự do bỗ nhiệm các quan chức ở Tonkin.” (2) 

Lanessan đã lắng nghe và xét thấy có thể có ngay không, 
chậm trễ một số quyết định đề cứu vãn tình hình. Ông hồi thúc 


"Hlps/flelun hoploarg 


479 





nhà vua phải nhanh chóng cải tô hệ thông tài chính trong vương. 
quốc. Ngày Š tháng Sáu 1§§7, ông giúp nhà vua ban ra một đạo. 
dụ, trong đó, nhà vua nhân danh quyền của chính mình, trao. 
cho Hector, công sứ cao cấp ở Huế, coi sóc việc điều hành nền 
tài chính ở Annam củng với vị thượng thư có trách nhiệm trong 
lĩnh vực này. Hector sẽ giúp đỡ vị thượng thư và có thể dự vào 
những cuộc bàn luận của Viện Cơ mật. Hector bắt tay vào việc 
ngay và chuẩn bị một ngân sách. Nhưng Bihourd phản đối, cho 
răng việc áp dụng đạo dụ này sẽ làm rồi loạn những mối quan hệ 
giữa Triều đình Annam và chính phủ Pháp, vì có thê là những ý 
kiến của viên công sứ cao cấp phát biêu trong hội đồng không 
được nghe theo. Vì vậy, những dự định của Lanessan trở thành 
giấy lộn. Sau đó ít lâu, Lanessan được người ta nói cho nghe 
Bihourd không phải là người dễ hiểu những loại lý luận như 
Vậy, và sau một cuộc nói chuyện với ông này, Lanessan tuyên 
bố đúng sự thật là như vậy. Ông đại biểu quốc hội kể lại rằng: 

*Ở Annam và Tonkin, ông chỉ thấy những tỉnh của nước Pháp, 
và ông thấy thật kỳ lạ, không hiểu tại sao người ta lại không cai 
trị chúng như Pas de Calais hay Manche” (3). Bihourd không 
che giấu xu hướng của ông về một nền cai trị trực tiếp. Cách cai 
trị này đã được bắt đầu ở Tonkin và đang len lỏi vào Annam. 





Lanessan đã rút ra từ cuộc thăm viếng Annam kết luận là 
phải tuyệt đối ngăn chặn sự sai đường này, thực hành một sự 
bảo hộ thực sự, vả tôn trọng các thê chế Annam. Rất bắt bình 
với chính sách đang được theo ở Huế, cũng như ở Hà Nội hay 
Sài Gòn, ô ông lớn tiêng khẳng định đó không phải là cách làm 
để khuyến khích “đảng quốc gia Annam, vì nó thật sự (điều nảy 
bị chối cãi) có một thái độ hợp lý”. 

Nhận xét của Lanessan là dứt khoát: 

“Không biết gì về những phong tục của người Annam, 
và cũng chẳng nhận thức được những bốn phận của họ do hiệp 


"lps/flelun hoploarg 


480 





ước 1884 đề ra, rất nhiều viên công sứ tự coi mình như những 
ông chủ duy nhất của các tỉnh, và bắt những nhà cằm quyền 
Annam, không chỉ những hức mà cả những thuộc hạ 
của họ, phải chịu những điều đối xử làm xúc phạm họ. Chúng 
ta đã ï đây ra xa chúng ta những vị quan mà sự hỗ trợ của họ là 
rất cần thiết cho chúng ta, vì theo hiệp ước họ vẫn giữ được sự 
điều hành mọi công việc. Chúng ta còn xúc phạm đến lòng tự 
trọng vả quyền lợi của các nhà nho bằng việc chọn ra một phần 
những quan chức cao cấp nhất bên ngoài hàng ngũ của họ và 
trong một tầng lớp rất thấp kém rất đốt nát của xã hội Annam.. 





“Khi làm những cuộc lựa chọn tôi tệ đó, chúng ta đã tuân 
theo cái chính sách truyền thống của các nhà truyền giáo mà 
mục là tiêu diệt các nhả nho. Nhưng chúng ta đã đi ngược 
lại những ích lợi chính trị trực tiếp nhất của chúng ta bằng cách 
làm mắt đi cái thành phần thông mỉnh nhất, năng động nhất, 
và duy nhất có ảnh hưởng trong xứ, cái thành phân được thợ 
thuyền ở các thành phó, nông dân ở các thôn quê nghe theo răm 
rắp, cái thành phần, mả theo lời thú nhận ngay của những nhà 
truyền giáo, đại diện cho đảng quốc gia. 








“Ông linh mục Puginier mà cho đến nay có một ảnh 
hưởng nỗi trội ở Tonkin, là người đã gợi ý cho. phần lớn các 
hành động của những nhân viên của chúng ta, chính ông cũng, 
đã phải công nhận rằng “đảng các nhả nho” — ông mệnh danh 
cái tầng lớp có học của dân chúng và những người theo họ như 
thể — thực sự là một đảng quốc gia. 


“Ông linh mục này nài nỉ với tôi về sự cần thiết phải tiêu 
diệt các nhà nho. Tôi không thể không nói cho ông 
chính sách đó làm cho chúng ta mắt đi những người giàu có 
nhất, có học nhất và đây chúng ta một cách không thê tránh 
được đến việc chỉnh phục và thôn tính.” (4) 





"hlps/flelun hoploarg 


481 





Lanessan từ Đông Dương trở về với một ý kiến chính xác 
về chính sách nào theo ông là thích hợp nhất phải làm theo: 
Thực thi chính sách bảo hộ đã được ghi trong hiệp ước 1884, 
dựa vào nhà vua, vào Triều đình Hué, vào các vị quan, và các 
nhà nho đề cai trị cả ở Annam lẫn Tonkin!, 








MỘT VIÊN TOÀN QUYỀN 
CHO LIÊN HIỆP ĐÔNG DƯƠNG 


Muốn tăng thêm tiền thu nhập về hải quan rút ra được từ 
Đông Dương và tạo thuận lợi cho nền công nghiệp quốc gia, 
chính phủ Pháp vừa quyết định biêu thuế hải quan của chính 
quốc trong đạo luật về tài chính cho năm 1887, được thông qua 
ngày I1 tháng Hai, áp dụng cho toàn cõi Đông Dương, kế từ 
ngày 1 tháng Sáu 1887. Nhờ sự cải cách này, từ nay nên công 
nghiệp Pháp sẽ được hưởng trên những lãnh thỏ đó một sự bảo. 
vệ gia tăng và quan trọng, tuy nhiên vào thời đó nó đã không 
đủ khả năng đê rút ra được những lợi thế. 

Lanessan đã nhanh chóng phê bình quyết định này bằng 
cách nêu ra những "'nhà kim hoàn”. 

“Ông tổng giám đốc hải quan sẽ viết rằng biểu thuế đánh 
chung từ 10 đến 20 phần trăm trên một số lớn các sản phẩm mà 
Pháp và các thuộc địa không bao giờ có thể cung cấp được mà 
lại rất cần thiết cho dân chúng bản xứ ở Đông Dương. Những 
giá biểu hoàn toàn có tính cách thuế khóa nảy chắc chắn là quá 
cao, và làm nên một gánh quá nặng cho nhân dân Annam... 
Người ta đã đánh thuế quá mức một số những sản phẩm nước 
ngoài mà luôn có nhu cầu tiêu thụ tại chỗ, và chẳng dính dáng 





1 Bức thư của Nhà vua gửi cho Tổng thống Jules Grévy đã được đăng tải trên 
tờ báo Le Temps ngày 9 tháng Tám 1887. Bihourd đã rời khỏi Đông Dương, 
ngay tử ngày 11 tháng Chín. 


"hlps/flelun hoploerg 


482 





gì đến những sản phẩm tương tự ở chính quốc thí dụ như trà, 
cà phê, dầu hỏa, đồ gốm thường, v.v...” 

Muốn bằng mọi giá thu hẹp lại sự đóng góp của chính 
quốc cho ngân sách Đông Dương nhất là cái phần những “chỉ 
phí quân sự”, Paris tìm mọi công thức có thể đặt tất cả các lãnh 
thổ ở Đông Dương dưới chính quyền duy nhất, có thể xếp 
đặt những sự việc ở Cochinchine lại cho có trật tự và buộc cái 
thuộc địa này phải đóng góp về kinh tế để “khai thác" Tonkin. 

Nội các Rouvier thay thế vào cuối tháng Năm 1887 cho 
nội các René Goblet, đã ra một sắc lệnh ngày 14 tháng Sáu 
1887 (Š) thành lập “Uy Ban cải tô hành chính ở Đông Dương”. 
Sau sáu phiên họp (từ 15 đến 21 tháng Sáu) và ba tháng lảm 
việc, Ủy ban này đã đi đến một sự thỏa hiệp vất vả giữa các xu 
hướng trái ngược nhau, một sự thỏa hiệp bao quát bởi những lo 
lắng về hợp lý hóa và thực hành tiết kiệm. Bằng những sắc lệnh 
ngày I7 và 20 tháng Mười 1887, Liên hiệp Đông Dương ( đã 
được thành lập, thâu gộp dưới quyền của một viên toàn quyền, 
bốn lãnh thổ mà nước Pháp sở hữu trên bán đảo: Cochinchine, 
Cao Miên, Annam và Tonkin (6). Liên Hiệp này không 
trong, Bộ Ngoại giao (và bộ này chỉ còn giữ được quyên kiêm 
soát về chế độ bảo hộ và những hiệp ước có liên quan đến chế 
độ này). Nó trực thuộc một văn phòng Thứ trưởng Bộ Thuộc 
địa và bản thân văn phòng này cũng trực thuộc Bộ Hải quân 
về mặt hành chính. Liên Hiệp sẽ có một ngân sách, một kho 
bạc, một loại tiền duy nhất (đồng bạc piastre do Ngân Hàng 
Đông Dương phát hành) và hình thành một lãnh thổ hải quan 
duy nhất. Mỗi xứ sẽ giữ một ngân. sách riêng của mình, được 
nuôi dưỡng bởi những thuế má phân lớn là gián thu, còn tông, 
ngân sách thì sẽ điều hành các chỉ phí chung, đặc biệt là các 
chỉ phí về quân sự. Sự hợp nhất hoàn toàn là không tương hợp 
với những hiệp ước đã ký với Huế, nên những sắc lệnh ngày 17 














"hlps/Nlelun hoploarg 


483 





tháng Mười chỉ tuyên bố sự hợp nhất về hải quan, bưu chính và 
điện tín, và các sự vụ cùng các lực lượng quân sự. Các sự vụ 
khác vẫn giữ được sự tự trị trong mỗi xứ. 

Những sắc lệnh ngày 17 và 20 tháng Mười đặt cơ sở cho 
một nền cai trị mới. Toàn bộ xứ Đông Dương thuộc Pháp sẽ 
có một viên toàn quyền đóng chính thức ở Sài Gòn (và tùy lúc 
cũng có thê ở nơi khác). Viên này được phụ tá bởi một tông thư 
ký và một tập hợp các tổng sở bao quát cả bốn lãnh thô. 

Viên toàn quyền sẽ có một thống sứ (résident général) 
dưới quyền ở Annam — Tonkin, một công sứ cao. cấp (résident 
supérieur) ở Annam, một phó thống đốc (lieutenant - 
gouverneur) ở Cochinchine, và một thống sứ ở Cao Miên, tất 
cả đều được trả lương rất cao! 


Sự thành lập. cái Liên Hiệp Đông Dương này lại mài mòn 
hơn nữa cương vị quốc tế của nước Annam, bây giờ không thể 
giao thiệp trực tiếp với Paris mà bắt .buộc phải qua ba cái màn 
chắn là viên công sứ cao cấp, viên thống Sứ và viên toàn quyền! 
Họ được ban cho một sự đền bù: Bihourd đã nhận được của 
Bộ Hải quân lệnh cho những người Cochinchine phải rút khỏi 





Theo Lanessan, ngàn sách của phủ toàn quyến đã ghi những lương bổng 
hàng năm như sau: 








'Toàn quyền: 200.000 phrăng. 
'Tổng thư ký của Thống sứ Annam-Tonkin: _ 25.000 phrăng. 
'Thống sứ Annam-Tonkin: 100.000 phrãng. 
"Thống sứ ở Cao Miễn 50.000 phrăng. 
Công sử cao cấp Annam: 50.000 phrăng. 
'Tướng tổng chỉ huy: 68.000 phrăng. 
Phỏ Thống đốc Cochinchine: 70.000 phrăng. 
'Tổng giám đốc hải quan: 30.000 phrăng. 
Tổng giám đốc bưu đi 30.000 phrăng. 


Tổng thư ký: 30.000 phrăng. 
(Débats parl.Chambres ngày 10 tháng Hai 1888 trang 398). 


"Hlps/flelun hoploarg 


484 





Bình Thuận và Khánh Hòa (ngày 4 tháng Tám 1887). Lệnh đã 
được thực hiện vào tháng Chín. 


CONSTANS NHẬN TRÁCH NHIỆM 

Ngày 3 tháng Mười Một, Paris bổ nhiệm viên toàn quyền 
đầu tiên Jean Constans. 54 tuôi, Constans đã từng làm giáo sư 
rồi luật sư. Là một người Cộng hòa ôn hòa, ông đã tham gia 
những nội các của Freycinet và Ferry, làm Bộ trưởng Nội vụ từ 
1879 đến 1881. Từ thời điểm này ông là đại iều của Toulouse. 
Vào tháng Năm 1886, ông đã được ủy nhiệm tạm thời đại diện 
cho nước Pháp ở Bắc Kinh, và vào tháng Sáu 1887 đã ký ở đây 
hai hiệp định thương mại, và nhất là hiệp định về phân chia 
ranh giới Trung Hoa - Tonkin quy định trong hiệp ước Thiên 
Tân 18§5. Chính vào lúc ông trở về Âu châu thì được bổ nhiệm 
làm toàn quyền Đông Dương. Ngày 12 tháng Mười Một ông 
đã tới Sài Gòn, và cùng ngày đó có một sắc lệnh quy định các 
quyền hạn của ông. 

Ông có nhiệm vụ phải dựng lên một chính phủ toàn quyền 
và một bộ máy hành chính mới: Đó là một công việc khó khăn, 
có tính cách chính trị, nên không thể giao phó cho một công, 
chức cao cấp được. Những chỉ thị cho Constans là rộng rãi và 
khá chính xác. Ở Annam và Tonkin ông ta phải thi hành một 
chính sách bảo hộ thực sự, theo đúng hiệp ước 1884, một chính 
sách bảo hộ nhẹ nhàng với số công chức và quân nhân ít nhất có 
thể được, và như vậy bao hảm một sự hợp đồng nảo đó với Triều 
đình Huế và các quan lại. Ở Cochinchine thì phải chỉnh đón lại 
các sự vụ của thuộc địa, phải giảm hết sức các chỉ phí, áp đặt 
một sự điều hành tài chính chặt chẽ hơn đề cho lãnh thổ này có 
thê cung cấp được nhiều nhất có thể được cho ngân sách chung. 














Nhóm lãnh đạo của Đông Dương cũng phải thay đồi. 
Cái chết vào ngày 23 tháng Mười của thông đốc Cochinchine, 


"hlps/llelun hoploarg 


485 





Charles Filippini (thường làm một công cụ của Hội đồng 
Thuộc địa), làm cho một địch thủ của ông ta, Piquet, người 
đã thành công xuất sắc trong chức vụ Thống sứ ở Cao Miên, 
thay thế ông ta dễ dàng. Nhiệm sở Phnom Pênh được trao cho. 
Champeaux. Hector được ở lại làm công sứ cao. cấp ở Annam. 
Ở Tonkin thì Étienne Richaud được bô nhiệm làm thống SỨ 
của xứ bảo hộ Annam-Tonkin. Ông này từ Ủy ban Hải quân 
sang, trước đó đã từng ở Cochinchine (1875) rồi làm thông 
đốc các cơ sở của Pháp ở Án Độ, và từ năm 1886, là thông đốc 
của Réunion. Chức vụ tông thư ký của phủ toàn quyên được 
Paris giao cho một người của Paul Bert (sau này trở thành con 
rê của ông) Artony W.C.Klobukowski, một ngư: tâm với 
Cochinchine, và có lẽ được giao trách nhiệm nảy là để làm an 
tâm những dân chúng ở đó. 








Thứ trưởng Étienne, sau đó ít lâu có giải thích về sự cải 
cách này như sau: 

**Tại sao chúng ta đã thành lập Liên hiệp Đông Dương? 
Bởi vì hiện nay ở Cochinchine có cả đống những công chức 
hoàn toàn rồi rãi, đi dạo chơi ở các hè phố ài Gòn, và được 
trả lương bởi ngân sách Cochinchine. Bởi vì ở Cochinchine có 
6.000 binh lính trong khi thuộc địa này là hoàn toàn yên tĩnh... 
6.000 người có thê được sử dụng một cách có ích ở những 
nơi khác, và trong khi những lực lượng này không làm gì ở 
Cochinchine, thì chúng ta lại bị bắt buộc phải gửi những binh 
lính và công chức từ Pháp sang một cách rất tốn kém tin bạc. 
Chúng tôi tin rằng, khi thành lập Liên hiệp Đông Dương, thì 
có thê sử dụng những phần tử hành chính và quân sự nảy một 
cách đúng đắn hơn... 





liện nay có một tướng chỉ huy trưởng ở Tonkin lại có 
một viên tướng khác ở Cochinchine. Rôi đây sẽ chỉ có một 
tướng tông chỉ huy tât cả quân đội ở Đông Dương...” (7) 





"hlps/flelun hoploarg 


486 





Constans không chậm trễ bất tay ngay vào việc làm lành 
mạnh lại tình hình ở Cochinchine. Ông á áp đặt một sự giảm thiêu 
hà khắc các chỉ tiêu của thuộc địa. Tắt cả các công. chức. của 
chính quốc được giao lại cho các vụ của họ sử dụng, và tất cả 
những công chức có quyền lưu được giao cho hưởng ngay 
quyền nảy. Lương bồng của nhiều công chức cũng bị giảm đi. 
Những kinh phí cho các công trình được giảm đi hay bãi bỏ 
hẳn. Tổng kết lại, Constans đã thực hiện được sự tiết kiệm hơn 
8.400.000 phrăng, mà 5.405.000 là cho ngân sách địa phương 
của Cochinchine và 1.580.000 cho ngân sách của Tonkin. Thể 
là, Cochinchine rút ra được từ các nguồn thu nhập một số dư ra 
là 18 triệu đề đóng vào ngân sách của Liên hiệp. 





Vào tháng Hai 1888, khi thảo luận về ngân sách, Lanessan 
đã vỗ tay biêu dương: 

“Ngồn hết các tiền tiết kiệm và tắt cả các nguồn thu nhập 
chỉ để nuôi một nền hành chính quá thê là rườm rà, không phải 
là cách cai trị khôn ngoan cái xứ giàu có này. Trong khi đó 
những chỉ phí về hành chính của Cochinchine đã tăng lên với 
một tỷ lệ hết sức lớn, từ khi khánh thành cái chế độ hiện nay 
mà có một số người thích gọi là chế độ dân sự, nhưng tôi thì 
gọi một cách chính xác hơn nhiều, và đúng với các sự việc hơn 
nhiều là một chế độ tỉnh trưởng (régime préfectoral) nghĩa là 
một chế độ công chức quá quất." (8) 








'Và ông mô tả những việc gian lận trong. điều hành và sự 
lãng phí công quỹ có lợi cho một nắm những người Pháp, trong 
khi những “chỉ phí thật có ích” nghĩa là những công trình công 
cộng, thì hoàn toàn không có. 

“Đối với các công trình công cộng, tôi thầy lả cả xứ Đông 
Dương chỉ tốn một số tiền là 3.500.000 phrăng, nghĩa là không 
tới 5 phần trăm của một ngân sách toàn bộ ít nhất là 90 triệu và 
có thê là 100 triệu! Tôi đã thấy cảng Sài Gòn vẫn ở trong một 





"Hlps/lelun hoploarg 


487 





tình trạng như cách nay 20 năm. Chung quanh Sài Gòn, tôi đã 
thấy những con đường được vạch ra một cách tốt đẹp. Ở trong 
thành phó đã phát triên đến mức tôi không còn nhận ra được 
nữa, tôi đã thấy rát nhiều dinh thự tráng lệ, tôi đã thấy những 
công sở rất bắt mắt, tôi đã thấy một thành phố của công chức. 
Nhưng khi tôi vượt qua những con đường chỉ dùng vào mỗi 
một việc, mà ở đó sau bữa ăn chiều, người ta gọi là “làm một 
vòng tuần tra”, khi tôi đi quá giới hạn của các ngoại ô, thì tôi 
chẳng còn tìm thấy đường lớn hay đường mòn nào nữa. À, có! 
Tôi có thấy một đường sắt từ Sài Gòn đi Mỹ Tho... trên đó có 
vài hành khách, và theo lời vị giám đốc của nó, thì đường sắt 
này chưa hề chở một toa hàng hóa nào đi... Những kênh rạch 
cũng gần như ở trong một tình trạng của năm 1875 và 1879... 
Tất cả các chỉ phí của Đông Dương đã và đang còn dành cho 
sự cai trị nghĩa là cho các công chức. Những công trình có ích, 
những công trình công cộng, có thể nói rằng không có mặt 
trong ngân sách..." (8) 








Những biện pháp được Constans thi hành đã có kết quả là 
chọc vỡ quả bong bóng Sài Gòn được tạo ra bởi sự đến ở ạt của 
những công chức vô ích. Phòng thương mại Sài Gòn lo lắng về 
điều đó. “Trong một bản báo cáo, phòng đã nêu lên: "Dân chúng 
da trắng ở thuộc địa gồm § phần 10 là công chức. Tình trạng 
của những người này đã được thu hẹp 20 phần trăm, số lượng 
của họ đã giảm, những tiêu pha của họ cũng giảm theo... Đồng 
bạc đã giảm giá 20 phần trăm. Tất cả những gì đã được thành 
lập ở đây, tất cả những tư bản đã được có định ở đây, ngân 
hàng, công nghiệp, hàng hải, nhà cửa, vốn thương mại, v.v... 
đều đã mất từ 10 đến 20 phần trăm giá trị. Những bắt động sản 
nội thành bị đánh thuế nghiêm trọng đẻ bù lỗ, vì từ sáu tháng 
nay tỷ lệ cho thuê đã giảm từ 10 đến 20 phần trăm, và rất nhiều 
nhà bị bỏ trồng..." (9) 





"lps/flelun hoploarg 


488 





Kết quả của chính sách chống lạm phát này là làm cho 
những người Cochinchine đứng lên chống lại Constans, và tập 
hợp những người bất mãn chồng lại hệ thống mới. Ở Annam 
và Tonkin, Constans nhận chỉ thị là chỉ được theo thật đúng 
các hiệp ước và giảm nhẹ các gánh nặng tài chính. Vương, quốc 
Annam bây giờ không. còn là một địch thủ ngoan cố, mà là một 
quốc gia bình định, đồng minh và được bảo vệ, có nền cai trị 
riêng của mình. Nhưng ở Paris, người ta quan niệm chế độ bảo 
hộ một cách cũng khá đặc biệt. Do đó, thứ trưởng Étienne đã 
giải thích cho các đại biểu quốc hội những chỉ thị của ông cho 
Contans như sau. 








“Chúng tôi đã nghĩ răng khi sử dụng các ông quan, khi 
nói cho họ biết rằng chúng tôi ở đây là đề giám sát họ, để nhìn 
thấy chính xác những gì họ làm và để buộc họ phải thi hành 
những lệnh của chúng ta, thì chúng ta có thê đem hòa bình lại 
cho xứ này... và tìm thấy ở đó những tài nguyên, trong một 
tương lai gần, sẽ đền bù cho những hy sinh của chúng ta. Chính 
sách của chúng ta là, không cưỡng ép thô bạo, cũng không hối 
thúc, không làm cho đân chúng phải khó chịu khi đặt những 
quan cai trị Pháp vào các chức vụ điều hành mọi công việc. 
Nhiệm vụ của họ là phải giám sát các công chức bản xứ, xem 
xét phương thức thuế nào là tốt nhất, phải thu thuế trong những 
điều kiện như thế nào, và sử dụng tiền thuế ra sao...” (10) 

Ở Annam tất nhiên không có vấn đề bãi bỏ nền quân chủ, 
nhưng tất cả các giới người Pháp, dân sự cũng như quân sự đều 
cho răng chính quyền Pháp, chỉ nên để lại cho nhà vua, một vài 
vẻ huy hoảng, để lại cho Triều đình và các quan đại thần một 
vài sự vụ thứ yếu, còn thì phải tập trung vào trong tay mình một 
thực quyền. 
onstans, Triều đình Huế giữ một thái 
với Paul Bert và Bihourd. 





Tuy nhiên đối với 
độ khác hẳn thái độ đi 





"hlps/flelun hoploarg 


489 





Ngay trước khi Constans đến Huế, vua Đồng Khánh đã 
gạt bỏ một cách lạ lùng Phan Đình Bình, thượng thư, phó chủ 
tịch Viện Cơ mật, là người đã giữ một vai trò quan trọng từ 
1873, trong những quan hệ Pháp — Annam. Ngày 17 tháng 
Mười Một 1887, nhà vua yêu cầu tướng Munier, tư lệnh sư 
đoàn chiếm đóng Annam bảo đảm “sự bảo vệ ngai vàng”. Một 
âm mưu đang được chuẩn bị chống nhà vua. Munier cho bắt 
Phan Đình Bình đem ra xử tại một tòa án cao. cấp của nhà vua 
và buộc tội khi quân. Sau đỏ, Bình được Hội đồng Triều đình 
miễn tội này, nhưng ông này vẫn bị giam trong nhà lao và ít lâu 
sau thì được tin ông đã chết - dường như ông đã tuyệt thực để 
tự sát. (I1) 

Phan Đình Bình (là bố vợ của Hoàng thân Dục Đức) mắt 
đi thì kết quả là Hoàng Kế Viêm được vào Viện Cơ mật - người 
ta đã thấy con người có uy tín lớn này năm trước đã định bắt 
những " "quân nổi loạn” ở Quảng Bình quy hàng. Dù rằng từ 
nay, ông chấp nhận sự có mặt của người Pháp, nhưng ông vẫn 
muốn đấu tranh bảo tổn, ít ra là ở Annam, quyền lực và 
những thẻ chế truyền thống, và để đòi quân đội Pháp phải rút 
hoàn toàn ra khỏi Annam. Vì lý do này, bộ chỉ huy Pháp có thái 
độ thù nghịch với ông. Chăng bao lâu, Viêm đã phải rút lui. 








Nguyễn Trọng Hiệp, người ký hiệp ước Harmand và 
được Paul Bert đặt làm kinh lược Tonkin, lại trở về Viện Cơ 
mật. Từ 1873, ông đã cung cấp cho Pháp nhiều bảo đảm về 
ông, và bị một số nhà nho, cùng những người theo phong trào 
Cần Vương coi như một tên phản quốc. Nhưng chính ông cũng, 
quyết tâm chống lại sự chỉ phối của Pháp về hành chính và nhất 
là về quân sự, trong khi văn giữ với những người Pháp “sáng 
suốt” một sự hợp tác hữu nghị và thâm tình về tất cả những gì 
có thể tạo thuận lợi cho sự hiện đại hóa vương quốc. Trong lĩnh 
vực này ông có hy vọng thỏa hiệp được với Constans. 





"Hlps/Nlelun hoploerg 


490 





Trong dịp Constans thăm viếng Huế vào tháng Ba 1888, 
Viện Cơ mật lại nêu những yêu sách đã được đề ra trong bức 
thư do Lanessan chuyển cho tông thống Jules Gréry năm trước. 
Đặc biệt, Viện đòi hỏi giảm số lượng những đồn binh ở Annam 
và tập trung các lực lượng Pháp vào vài điểm thôi. Điều này 
phù hợp không những với quan điềm của Constans, mà còn cả 
với những chỉ thị của Paris nữa. 

Quả là Chính phủ bên Chính quốc cũng đặt ưu tiên cho 
một sự tiết giảm nhanh chóng các chỉ tiêu ở Đông Dương, và 
nhất là ở Annam và Tonkin. 

Trong ngân sách 1888, trợ cấp của Chính quốc cho ngân 
sách Đông Dương bị thu lại chỉ còn 20 triệu. Muốn tiệt giảm các 
chỉ tiêu thì nhất thiết là phải giảm bớt quân số, và Paris muốn 
thu hẹp các đội quân người Âu từ 18.000 xuống còn 14.000 
thôi. Điều này chỉ có thể chấp nhận được nếu tình hình xét ra có 
tốt hơn trước. Vì những chọn lựa về ngân sách như vậy nên dẫn 
đến việc Constans đã mô tả Tonkin như thực tế đã được bình 
định, trong khi những quân nhân và những nhà truyền giáo thì 
lại nói ngược lại. Họ đã đối đầu dữ dội với Constans và ông này 
tự bảo vệ bằng cách kết tội những quân nhân là những phương 
pháp của họ là nguyên nhân chính của tình hình bắt ôn mà họ 
nói là phải đấu tranh, với mục đích, cũng như ở Algerie, chỉ để 
kiếm những huân chương, thăng cấp và lợi lộc. Giữa viên toàn 
quyền và bộ tham mưu cùng tất cả những gì trực thuộc bộ này. 
là một sự căng thằng hết sức gay gắt. 








Dù rằng Constans có một vài đồng minh, trong số các 
công chức và nhà doang nghiệp, và cả trong báo chí và bộ 
ngoại giao nữa, nhưng càng ngày ông càng bị cô lập. Chống 
lại ông là quân đội, là hải quân, các hội Truyền giáo, số đông 
các công chức, và cộng đồng dân sự người Âu, và nhất là ở 


"hlps/flelun hoploarg 


491 





Cochinchine là nơi ảnh hưởng bị thu hẹp lại bởi sự thành lập 
phủ toàn quyền và bây giờ phải nộp 40% cho ngân sách chung. 

Một sự liên minh được cấu kết lại chống Constans. Dưới 
sức ép của những quyền lợi ở Cochinchine, chính phủ mới do 
Charles Floquet làm chủ tịch từ ngày 3 tháng Tư 1888 đã ra 
sắc lệnh ngày 11 tháng Năm bãi bỏ ngân sách chung của Đông 
Dương và trả lại cho các ngân sách riêng, những số tiền thu 
được ở mỗi nơi. Constans rời Sài Gòn vào quãng giữa tháng, 
Tư đề về Pháp bàn tính với Floquet, không chịu chấp nhận học 
thuyết mới này về cai trị thuộc địa và tuyên bồ xin rút lui. Ông. 
được viên thống sử Annam-Tonkin, Étienne Richaud thay thế 
làm tạm quyền (10 tháng Năm). 


CON THIÊU THÂN 
*MARIE ĐỆ NHÁT, VUA CỦA NGƯỜI SEDANG” 


Nếu tin theo câu chuyện kể sau đây của viên Công sứ 
Baille, thì ở xứ Annam trong năm 1888 tất cả không đến nỗi u 
ám như vậy, thậm chí ở đó còn rất an toàn nữa. 

*Vào quãng giữa năm 18§§, một người làm công trẻ tuôi 
trong ngành thương mại Pháp, mang theo ít tiền bạc, đã một 
mình đi bộ, và vũ khí chỉ là một chiếc gậy mảnh cầm tay, từ 
Hà Nội vào Tourane, đề tìm việc làm. Như vậy là anh ta đã 
đi xuyên qua các tỉnh được coi là rồi loạn nhất của miền Bắc 
Annam (Bắc Trung Kỳ), chẳng những không một phút nào bị 
quấy nhiễu, mà lại còn không bao giờ thiếu một sự đón tiếp 
hữu nghị nhất, một sự mên khách thân tình nhất của những 
người bản xứ dành cho anh. Anh kế lại, “Khi tôi đói hay khi 
đêm đến, tôi dừng lại trong một ngôi làng, vào trong một “cái 
nhả”, tôi xin ăn và chỗ nhỏ đề ngủ. Bao giờ người ta cũng 
cho tôi cơm ăn thật nhiều, và chỗ tốt nhất đề ngủ. Tôi ra đi 











"Hlps/llelun hoploarg 


492 





trước bình minh, và để nghỉ trưa, tôi cũng lại nhận được một 
sự tiếp đón như vậy ở nơi khác. Thế mà tôi chẳng có gì để cho 
lại những người I này cả... Khi rời Hà Nội đi, tôi chỉ có trong. 
mình mười xu. 





“Sau một thời gian ở lại Tourane, vẫn con người này lại 
ra đi trong những điều kiện tương tự về mặt tài chính. Anh ta 
lại một mình đi bộ qua Quảng Nam, Quảng Ngãi và chỉ dừng 
lại ở Quy Nhơn, mà cũng chẳng bao giờ bị phiền nhiều hay thất 
vọng về những gì anh chờ đợi ở sự thân tình của những người 
dân.” (12) 

Cũng chính vào thời điểm này ở Quy Nhơn có cuộc 
phiêu lưu kỳ lạ của Charles - Marie David, tức de Mayrena. 
Say sưa về môn dân tộc học, Mayrena đến Quy Nhơn ngày l6 
tháng Ba I§8§ với một bức thơ giới thiệu của Klobukowski, 
tông thư ký của toàn quyền Constans. Ông muốn khảo sát một 
vùng trải dài từ Quy Nhơn đến sông Mêkông (Kratié) và đặc 
biệt là muốn đến Attopeu. Ông nhận được sự ủng hộ của linh 
mục ở Quy Nhơn, Van Camelbeke, người điều khiển các nhà 
truyền giáo hoạt động trong các bộ lạc “mọi” (nguyên văn) 
trên các cao nguyên. Ông cũng nhận được của các nhà cầm 
quyền Annam và những nhà truyền giáo một sự hỗ trợ hữu 
hiệu và thân tình. Thế rồi ông ký kết với những thủ lĩnh các bộ 
lạc “những hiệp ước với danh nghĩa của chính phủ Pháp”. Rồi 
bỗng nhiên người ta được tin là các thủ lĩnh này đã công nhận 
ông là một thủ lĩnh tối cao, và trong một cuộc hội họp ngảy 3 
tháng Sáu, họ đã thông qua cả một hiệp định. Những “lãnh thổ” 
này, độc lập, sẽ liên minh để họp thành một "Hợp bang Mọi”, 
và căn cứ vào sự nỗi trội của người Sedang ở đó, sẽ mang tên 
là “Vương quốc Sedang”. Mayrena được bâu làm vua và mang 
tên là Marie Đệ Nhất, vua của người Sedang. Ông khẳng định 
quyền hành của ông một cách ngoạn mục, nhưng chẳng bao lâu 











"lps/Ölelun hoploarg 


493 





đã phải đối đầu với những khó khăn nghiêm trọng về tài chính. 
Ông đi kiếm tiền ở Bangkok và ở Singapore, nhưng những thủ 
đoạn lường gạt của ông ở đó đã sớm bị cảnh sát theo dõi chặt 
chẽ, và ông không được phép trở về Vương quốc của ông nữa. 
Là đối tượng của một lệnh truy bắt, cuối cùng ông bị bắt giam 
ở Malaisia và chết ở đó vào năm 1890. Vương quốc Sedang lại 
tan ra thành từng mảnh bộ lạc. (13) 


CHẺ ĐỘ BẢO HỘ THEO RICHAUD 

Người kế nhiệm "tạm quyền” (có nghĩa là tạm thời) của 
Constans, Richaud, được biết nhự một người không hề tán 
thành cái hướng “bảo hộ thực sự” của Constans. Thực Ta ông 
chia sẻ dư luận bi quan của những quân nhân, cho rằng sự 
bình định vẫn chưa hề được thực hiện, và chính Constans đã 
làm cho nó bị tổn hại. Đối với Richaud, với viên tông chỉ huy 
Begin, với bộ tham mưu và những người ở Sài Gòn, bây giờ 
là lúc phải làm mắt uy tín viên toàn quyền tiền nhiệm và chính 
sách của ông ta. 


Chỉ chưa đầy một tháng sau khi Constans về Pháp, 
Richaud đã gửi Paris một bức điện rất dài đề ngày 23 tháng 
Năm, tố cáo Sự điều hành của người tiền nhiệm (vẫn còn chính 
thức là cấp trên của ông), chê trách người này đã gây ra một sự 
căng thẳng kịch liệt với quân đội, đã quá tin đối với Triều đình 
Huế, đã che giầu sự thâm hụt của ngân sách và cuối cùng buộc 
tội người đó đã tham nhũng. 





Là người công khai theo thuyết cai trị trực tiếp, Richaud 
muốn trước hết tăng cường sự quản lý dân chúng bằng một 
nền cai trị có tính cách thuộc địa, như đã được viên thứ trưởng 
Étienne gợi ý. 





Trong báo cáo đề ngày 16 tháng Bảy gửi về Paris, 
Richaud viết: ''Chừng nào mà chúng ta chưa bao phủ xứ Tonkin 


"lps/flelun hoploarg 


494 





bằng một mạng lưới hành chính có thẻ thâm nhập vào mọi cơ 
câu của nên cai trị bản xứ, kiểm tra mọi hành động của họ, thì 
quyền lực của chúng ta vẫn còn móng manh.” (14) 


Cũng như Bihourd đã cố gắng làm, Richaud cũng muốn 
bố qrí những công chức Pháp không những ở tỉnh, mà 
xuống cả câp phủ nữa. Cái xu hướng cai trị trực tiếp này luôn 
luôn trỗi dậy, được sự tán thành của các nhà truyền giáo và các 
quân nhân, nhưng lại trái với ý chí của Paris muôn giảm nhẹ 
các chỉ phí. Nó cũng bị phản bác bởi một số công chức bảo hộ 
cao cấp, đặc biệt bởi Rheinart đã được bỏ nhiệm làm thống SỨ 
Annam- Tonkin. Richaud không thê đi xa hơn được. 





Còn đối với Triều đình Huế, Richaud có một thái độ thẳng, 
thừng. Ngày 10 tháng Sáu ông ta viết về Paris: ''Tắt cả chế độ 
bảo hộ nào không đưa đến một sự chỉnh phục tuyệt đối một đất 
nước thì chỉ là một sự lừa bịp”. Vào tháng Bảy, ông thông báo 
cho chính phủ là ông định “tập trung tất cả những nỗ lực của 
chúng ta đê tạo nên một sự hơn hẳn ngay tại trung tâm của nơi 
này, ở Huế... Đồng Khánh đã được làm vua nhờ chúng ta, và 
ông ta phải theo lệnh của chúng ta...” (15). Và trong bản báo 
cáo ngày 2 tháng Chín, ông ta tuyên bố rất ti 
người ta đã không thay thể quyên lực của Triêu đình và của 
những nhà nho, bằng quyền lực của Pháp. 











Bị vướng víu bởi sự có mặt của Hector, công sử cao cấp ở 
Huế, một người ¡được Triệu đình nhìn bằng con mắt thiện cảm, 
từ ba năm nay vẫn có những. quan Ì hệ tốt với Triều đình thậm chí 
đã trở thành người bạn và người cố vấn của nhà vua, Richaud đã 
tìm được cách cho ông này về nghỉ và thay bằng Baille. 





Chính thức được bồ nhiệm lảm toàn quyền thực thụ, ngày 
8 tháng Chín, Richaud đi ngay vào Huế để áp dụng những ý 
kiến của ông, và thương thuyết một cách cứng rắn với Viện Cơ 
mật vẫn do Nguyễn Hữu Độ làm Viện trưởng. Nhờ có ông này, 


"hlps/Nlelun hoploarg 


495 





Richaud đã thắng được những sự chống đối của Viện Cơ mật 
và bức nhà vua phải ban ra hai đạo dụ quan trọng đề ngảy 1 
tháng Mười 1888, đề đổi lấy sự thu hẹp lực lượng quân sự Pháp 
ở Annam: Một đạo dụ quy định chế độ sở hữu của người Pháp 
trong vương quốc Annam (ở Tonkin và ở Tourane, Pháp được 
hưởng quyền sở hữu hoàn toàn trong những điều kiện dự kiến 
của luật pháp Pháp). Đạo dụ kia còn quan trọng hơn, quy định 
những thành phó, nhượng địa Hà Nội, Hải Phòng và Tourane, 
“là những nhượng địa của Pháp, được nhượng cho chính phủ 
Pháp toàn quyền sở hữu, và chính phủ Annam từ bỏ tất cả mọi 
quyên của mình ở đó” (các thành phố này sẽ được. đồng hóa 
thành các thuộc địa Pháp) (16). Hai việc từ bỏ chủ quyền giật 
lấy được của xứ Annam, mả Richaud không hề có một chỉ thị 
nào của Paris theo hướng đó. 





Richaud thỏa mãn trở về Hà Nội, sau khi đã vượt qua 
được sự chống đối của những vị tham vấn của nhà vua và nhất 
là của Nguyễn Trọng Hiệp. Ông ta quyết tâm “sẽ giám sát họ 
để ngăn cản những hành động thường là thù nghịch đối với 
chính sách của chúng ta” (Báo cáo ngày I§ tháng Mười) (17). 
Richaud luôn luôn ngờ vực sự thiện ý của phía Annam. 

Cũng như Constans, Richaud phải tiếp tục tiết giảm những 
chỉ phí quân sự và thu hẹp quân số người chính quốc, mà ngân 
sách 1888 đã giảm từ l§. 000 xuống còn 14.000 người. Ông 
đồng ý giảm thêm nữa số các đỏ. u năm 1888, có 78 
đồn, thì khi Constans ra đi đã giảm xuống còn 52, bây giờ đến 
cuối năm chỉ còn 11. Những đồn bốt, rất tốn tiền, trang bị rất 
kém, và mọi người đều thống nhất thấy là vô ích, đều bị bãi bỏ. 





BÁT ĐƯỢC VUA HÀM NGHI 


Việc rút phần lớn quân đội Pháp ra khỏi xứ Annam lại gặp 
một cơ hội rất tốt là một đòn mạnh vừa giáng xuống phong trào 


"lps/flelun hoploerg 


496 





Cần Vương - Vua Hàm Nghi, mà những người kháng chiến lấy 
danh nghĩa của ông đẻ hoạt động, những người yêu nước thì 
trông đợi ở ông, cuối cùng đã bị bắt. 

Từ cuối năm 1885, đoàn nhà vua, Tôn Thất Thuyết và 
những đại thần trong phe phái của ông, họp thành bộ tham 
mưu của Cần Vương, vẫn trồn tránh trong những rừng rậm ở 
thượng lưu sông Gianh, ở tỉnh Quảng Bình. Những đơn vị ky 
binh Pháp - Annam và lính zouave đã vảo tróc nã họ ở đấy, 
nhưng không được. Nhưng tình trạng của “nhóm nhà vua” này 
đã bị xuống cấp dần dần, và đến 1887, thì Thuyết rời khỏi 
nhóm cùng với đám tùy tùng ít người, tìm cách đi sang Trung 
Quốc để xin cứu giúp. Bằng những đường núi, ông đã đi ngược 
lên được đến vùng thượng du Thanh Hóa rồi qua phía trên của 
thung lũng sông Cả, vào xứ Tonkin. Rồi qua thung lũng sông 
Đà..., ông đã tới Lai Châu, và ở đây được gia đình Đèo Văn 
Tri là người đứng đầu dân tộc Thái đón tiếp. Cùng với Tri, ông 
đi qua Trung Quốc, và trong nhiều tháng liền, ông đi lại trong 
vùng biên giới, gây cho những người lãnh đạo Cần Vương ở 
Tonkin ảo tưởng sắp có một sự hỗ trợ của Trung Quốc. Nhưng 
Bắc Kinh, từ khi có hiệp định 1887, không quan tâm đến vấn 
đề này nữa, và không có một cử chỉ nhỏ nào. Theo lệnh của 
Bắc Kinh, cuối cùng Thuyết bị quản thúc. 





, và một vài 
người trung thành như Phạm Tuân, đã thay Tường làm phụ 
chính. Những người Mường trong vùng vấn tiếp tục ủng hộ 
ông, nhất là một bộ lạc, mà người thủ lĩnh Trương Quang Ngọc, 
được trao nhiệm vụ cầm đầu đội tự vệ của nhà vua. 

Làm chủ được vùng đồng bằng, các lực lượng Pháp thâm 
nhập dần dần vào những núi non của Quảng Bình, đi về phía 
nơi ẩn trốn của nhà vua, nhưng họ vẫn không biết chính xác ở 


"Hlps/flelun hoploarg 


497 





nơi nào. Họ phải khó khăn lắm mới đi ngược lên được những 
thung lũng cao của sông Gianh và những nhánh sông, để lập 
các bốt ở đó. Đã ba lần, họ tưởng bất được nhà vua, nhưng 
nhờ sự đồng löa của các làng, ông vẫn thoát được. Các lực. 
lượng Pháp — Annam tiến hành một cuộc ''săn người” thực sự, 
tìm kiếm các tin tức tình báo, và xử tử một cách hệ thống tất 
cả những "ì người nổi loạn” có vũ khí trên tay khi bị bắt. Một 
trưởng bốt Pháp, tích lũy các tin tình báo, đã tiếp xúc được với 
những người Mường, và qua các trung gian, cả với Ngọc nữa, 
mà gia đình đứng đầu đám dân chúng ở thượng lưu sông Đồng 
Nai. Vào tháng Mười 1888, cái bốt Pháp này được tin nhà vua 
đang ở trong một ngôi làng nhỏ. gần nguồn sông Nai, trong một 
tình trạng vô cùng cơ cực, thực tÉ bị tắt cả mọi người ruồng 
bỏ, chỉ còn có Tôn Thất Thiệp, người con trai trẻ tuôi nhất của 
Thuyết và vài người của Ngọc ở cạnh. Cuộc bắt nhà vua đã 
được thực hiện trong những hoàn cảnh hết sức bỉ thảm!. 

Được tiếp xúc, Ngọc đã nhượng bộ dần dẫn và sau cùng 
đã bán mình. Hắn chấp thuận sẽ hướng dẫn quân Pháp đi, và 
đến giữa tháng Mười 1888, đại úy Boulangier chỉ huy đồn 
Đồng Ca, cho Ngọc biết là đã đến lúc hành động. Ngày 29 
tháng Mười, Ngọc cùng khoảng mười lãm người cầm nỏ và 
giáo, ban đêm đến được ngôi làng nhà vua ân trồn. Sau khi 
đã bao vây ngôi nhà, đám đông tông cửa vào, và bắt gặp Hàm 
Nghỉ, cùng Thiệp đang ngủ. Trước sự xâm nhập này, họ lập 
tức trỗi dậy và chiến đầu. nhà vua nhanh chóng bị tước vũ khí 
và bắt giữ. Thiệp thấy vị quân vương của mình bị bắt, thì xông, 
vào định giết ông đề tránh cho ô ông sự nhục nhã bị bắt, nhưng, 
chính anh ta lại bị đội đặc công giết chết. Hàm Nghĩ “biểu lộ 





1 Chuyện kể chỉ tiết về cuộc bắt này đã được công bố bởi Baille (năm 1890) và 
nhất là bởi đại úy Gosselin (năm 1900 và 1904). 


"hlps/llelun hoploarg 


498 





sự khinh bỉ của ông đối với những kẻ đã phản bội ông, sau đó 
khép mình vào trong một sự im lặng hoản toàn”. Ngày 2 tháng, 
Mười Một, vào lúc bình minh, Ngọc giao nhà vua cho những 
sỹ quan Pháp. Những người này chuyển ông đến bốt của đại 
úy Boulangier, rôi cuối cùng về Thuận An. Ở đây viên thống 
sứ Rheinart đã đến thăm ông nhưng chỉ nhận được những tiếng 
cười gần và sự khinh bi. Hàm Nghỉ từ chối mọi sự đối thoại và 
mọi ân huệ của Đồng Khánh. Trở thành một tù nhân chướng 
mắt, ông đặt ra nhiều vấn đề cho chính quyền. 





Trái với những gì người ta giả thiết trước đó, ông hoàn 
toàn mạnh khỏe và cường tráng. Người ta đã đề lại cho ông 
thanh kiếm, và khoảng sáu mươi đồng tiền vàng, và người ta 
cũng bảo đảm với ông là ông không phải là một kẻ thù, mà là 
một người anh em của vua Đồng Khánh, một người bạn và 
đồng minh của nước Pháp. Nhưng thái độ và ngôn ngữ thù 
nghịch thậm chí gây gỗ của ông, không khuyến | khích người ta 
nương nhẹ. Người ta chỉ còn hạn chế đối xử lễ phép với ông 
thể thôi, không có gì hơn nữa. Ngay từ ngày 7tháng Mười Một, 
viên thông sứ đã đánh điện cho toàn quyền để báo tin về việc 
bắt được nhà vua này. 

Người ta sẽ khai thác sự kiện này ra sao? Người ta sẽ làm 
gì với vị hoàng thân này? Sự lo lắng đầu tiên là phải làm sao 
loại bỏ tức khắc mọi khả năng xuất hiện sau này những Hàm 
Nghi giá có thể lại thôi bùng | lên cuộc kháng chiến. Vì vậy phải 
làm cho tất cả mọi nơi biết rằng vị vua cũ đã bị bắt. 

Một bản bố cáo, do Đồng Khánh ký nhắc lại một cách 
mạnh mẽ Hàm Nghi không còn là vua nữa, và thậm chí từ nay 
sự sử dụng danh từ này là tuyệt đối cắm chỉ. Bây giờ chỉ còn lại 
hoàng thân Ưng Lịch. mà tình trạng sức khỏe, khốn thay đã đến 
mức “cần phải đưa hoàng thân sang Pháp đề ở đó và săn sóc.” 


"hlps/flelun hoploarg 


499 





Sự có mặt của Hàm Nghi ở Huế, sự phục hồi ông vào 
những phẩm tước và cấp bậc sẽ gây ra những nguy hiểm lớn 
về chính trị. 

Rheinart xác định thêm: “Cần thiết phải để Hàm Nghỉ 
được giam giữ trong nhiều năm ở Algerie... vì tôi sợ ở Pháp 
người ta lại sẽ bị lôi kéo bởi một thứ tình cảm không hợp thời về 
vấn đề Ưng Lịch. Báo chí lại sẽ làm chính trị về Đông Dương 
trên danh nghĩa của vị hoàng thân này.” (18) 

Ngày 16 tháng Mười Một, chính phủ Pháp quyết định 
Hàm Nghỉ sẽ được giam giữ ở Algerie. Ông sẽ được hưởng một 
số tiền trợ cấp 25.000 phrăng mỗi năm do chính phủ Annam 
chỉ trả. 

Ngày 21 tháng Mười Một, Hàm Nghỉ bị dẫn độ đến 
Thuận An, có chiếc pháo thuyền Cømre chờ sẵn để đưa ông, 
vào Sài Gòn. Ngày 12 tháng Mười Hai ông xuống tàu cùng với 
một người thông ngôn, một người nấu ăn, và một người hầu 
để đi Alger. Ông đến đó vào ngày 13 tháng Một 1889, và được 
viên toàn quyền ở đó đối xử rất tốt. 

Việc bắt được Hàm Nghi đã giáng một đòn chỉ tử vào. 
phong trào Cần Vương ở Annam, khơi mào cho nhiều cuộc 
quy thuận. Người con trai còn sông sót của Thuyết là Tôn Thất 


1 Vào thắng Mười Một năm 1904, Hàm Nghỉ lấy một thiếu nữ Pháp 19 tuổi, 
con gái của vị chủ tịch tòa án Alger tên là Laloe, và có với người này ba mặt 
con (hai gái và một trai) nhưng ông nhất định không đạy tiếng Annam cho 
con. Ông dùng thì giờ rồi rãi của ông vào việc điêu khắc và hội họa, thỉnh 
thoảng có sang Pháp, nhưng vẫn giữ một sự im lặng hoàn toàn về số phận 
của ông. Sau 1906, ông đến Alger sống trong một biệt thự, trên vùng cao El 
Biar, và mất ở đó vào ngày 14 tháng Giêng 1944, thọ 73 tuổi, sau 55 năm lưu 
đấy. Ông được an táng ở nghĩa địa El Biar, và sau đó di cốt của vị “hoàng 
thân Annam” như người ta vẫn gọi ông, được đưa về Pháp vào năm 1965, và 
ông đã yên nghỉ trong vùng Périgord. 





"hlps/llelun hoploarg 


500 





Đạm, kêu gọi các quan và sỹ quan ngưng chiến đấu, và hơn 
một trăm người trong số họ đã quy thuận. Còn Đạm thì vào 
rừng treo cô tự vân. Hai tháng sau, những cuộc quy thuận và 
bỏ hàng ngũ càng nhiều hơn, khiến cho người ta tin là cả xứ 
Annam đã được bình định, đến mức các lực lượng Pháp lại còn 
được giảm nhẹ đi nữa, trong khi công việc lập lại trị an trong 
các tinh thì được giao cho đội tự vệ dân sự mà Richaud đã lập 
nên từ quyết định ngày 19 tháng Năm. 

Vào tháng Mười Hai 1888, Nguyễn Hữu Độ, Viện trưởng 
Viện Cơ mật, người thân tín của Richaud chết, và Nguyễn 
Trọng Hiệp trở thành nhân vật chính của Triều đình Huế. 


SỰ CHỌN LỰA ÔNG VUA MỚI: THÀNH THÁI 


Không đầy sáu tuần lễ sau, vào ngày 28 tháng Hai 1889 
đến lượt Vua Đồng Khánh cũng từ trần, và có tin đôn là có thể 
ông cũng như Nguyễn Hữu Độ, đã bị đánh thuốc độc. 

Tuy nhiên bác sỹ Cotte, bác sỹ chính của Hải quân, mà 
Rheinart đã triệu từ Thuận An đến để khám bệnh và săn sóc cho 
nhà vua trong những ngày cuối cùng đã khẳng định dứt khoát 
(từ một tuân lễ trước nhà vua đã kêu nhức đầu): nhà vua đã mắt 
vì một cơn sót rét đặc biệt nghiêm trọng. Vả lại, vào buôi tôi 
cuối cùng, Rheinart đã có đến thăm ông ở trong cung. Ngày 
hôm sau, vào khoảng 20 giờ, Đồng Khánh tắt nghỉ, không có 
hấp hồi, cũng không thấy có biêu hiện gì là đau đớn (19). 








“Khi những mi mắt của ông vua trẻ tuổi vừa khép lại 
trước ánh sáng, thì theo. phép lịch sự là phải tìm ra ở ông những 
tính x xấu khủng khiếp, nhắc lại những sự đôi 





sự đê tiện cũng hợp. lễ thỏi như danh dự, và người thượng lưu 
sẽ phải chú ý làm theo.” (20) 


"hlps/flelun hoploarg 


S01 





Trong những báo cáo của ông, Rheinart đã vẽ ra chân 
dung của một vị quốc vương hung bạo, độc ác (nhất là đối với 
bà hoàng hậu), có một tính khí trác táng, dâm ô, gần như điên 
khùng, thích xa hoa, đã phung phí tiền một cách không thể 
tưởng tượng được, phá tán cả kho bạc của vương triều thừa 
hưởng được của Minh Mạng. Một cuộc cướp bóc khác bắt đầu. 











“Đám tôi tớ, thậm chí cả người mẹ của Đồng Khánh nữa, 
cũng xác nhận cái tiếng xấu xa này, và tranh nhau cướp bóc 
ngay trong đêm và ngày hôm sau cái chêt của nhà vua: Trong 
hai ngày, 120 người vợ và hầu Dài đã rời bỏ cung điện mang đi 
theo khăn gói và hòm rương.. 











Sau ba ngày, Hội đồng nhụ chính và chính quyền Pháp 
mới can thiệp đề chấm dứt sự cướp bóc và kiểm kê lại những 
kho tảng trong cung...” (21) 

Cái chết này làm cho tất cả mọi người bị bắt ngờ. Đồng 
Khánh có hai con trai thật nhưng chỉ mới lên bốn và lên ba 
thôi. Một chế độ phụ chính sẽ phải kéo dài vô tận trước mặt 
hai bé, Nhưng bà Hoàng thái hậu, được tham khảo ý kiến theo 
phong tục, đã tức khắc gạt ngay những người nối dõi của Đồng 
Khánh. Dù rằng quyền hành được Viện Cơ mật tạm thời đảm 
nhiệm, nhưng người ta không thể đề ngai vàng trống chỗ lâu 
quá. Nhưng chọn ai làm người kế vị bây giờ? Nguyễn Trọng 
Hiệp đề nghị đưa Hàm Nghỉ từ Algérie về đề đặt lên ngôi, và 
như thế chắc chắn sẽ chấm dứt hãn sự kháng chiến của Cần 
Vương. Richaud không phản đối ý kiến này, nhưng Rheinart 
được Paris ủng hộ, thì cương quyết từ chối. Tất cả mọi người 
đều không có thiện cảm với các con của Đồng Khánh, nên sau 
nhiều cuộc thương thuyết, Triều đình quyết định chọn hoàng 
thân Bửu Lân, con cả của Dục Đức, ông vua chỉ trị vì có ba 
ngày năm 1883, và người ta đã bắt chết đói. Chính quyền Pháp 


"lps/flelun hoploerg 


S02 





chấp nhận sự chọn lựa này, nhưng dành quyền chọn lựa các vị 
nhiếp chính (22). Tuy nhiên Baille viết như sau: 

: “Sự chọn lựa do đại diện của nước Pháp đề nghị được 
Triêu đình và Viện Cơ mật nhanh chóng đông ý... 





Đứa trẻ mà người ta vừa nghĩ đến mới có 10 Sự lựa 
chọn đứa trẻ này có vẻ như có ưu điêm là phục hôi dòng dõi trực 
tiếp của nhà Nguyễn. Đứa trẻ này đang bị cầm giữ củng với mẹ 
và người em ở nội thành, từ ngày người cha chết đi." (23) 

Ngay chiều hôm đó, người ta đi tìm đứa trẻ ấy đề đưa vào 
cung. 

“Khi sự chọn lựa của Triều đình, theo những chỉ dẫn của 
Bảo hộ, được chính phủ Pháp chính thức đông ý, thì viên thông 
sứ, có viên chánh văn phòng và viên công sứ ở Huế đi tháp 
tùng, đã vào cung đê thông báo cho vị vua tương lai và dâng 
lên những lời chúc mừng. Hôm đó, do một sự trùng hợp kỳ lạ, 
lại đúng vào ngày Tết 

Baille còn viết thêm: 








ứa trẻ mười tu này đã là một nhà nho, được đảo tạo 
bởi một vị giáo sư xuất sắc, đọc, viết được chữ Hán, và còn biết 
cả bảng chữ cái Pháp. Ảnh. ta tương đối cao lớn đối với tuôi đó, 
và thân thể cường tráng... 

*Các nhà chiêm tỉnh học, sau khi đã suy nghĩ. hết sức chín 
chắn, công nhận ngày 1 tháng Hai là một ngày rất tốt, nên lễ 
đăng quang được ấn định không chậm trễ vào thời điểm đó. 

*Vua xứ Annam lấy tên là Thành Thái có nghĩa là “hạnh 
phúc tuyệt đôi và thăng lợi trong mọi việc”. 

“Lễ đăng quang được cử hành với tắt cả sự long trọng cần 
phải có. Các toán quân Pháp, trái với tập quán bình thường, đã 
vào sâu qua Ngọ môn, xêp thành hàng rào dọc theo các hàng 


"lps/flelun hoploarg 





hiên, cho mãi vào đến những bậc thêm lên điện Thái hòa. Vì 
nhà vua phải nhận sự thụ phong của nước Pháp, nên các toán 
quân đội của chúng ta đã vào như vậy, cũng như ở lễ đăng 
quang của Đồng Khánh, đê với sự có mặt của họ trong cung 
nội, sẽ chỉ ra tính chất và ý nghĩa của cuộc lễ này... Viên thống 
sứ Rheinart, nhân danh chính phủ Cộng hòa Pháp, tới công 
nhận và chào mừng vua xứ Annam.” (23) 

Còn vua cũ Đồng Khánh thì đã được tâm liệm ngay buồi 
sáng hôm Bửu Lân bước vảo cung. Việc tang lễ của Đồng 
Khánh diễn ra vào ngày 20 tháng Hai, và Triều đình sẽ để tang 
trong 27 tháng. Một đoàn người dài ba cây số, đi đưa trên hàng. 
cây số, một nhà táng không lồ dài 15 thước, rộng 7 thước, do 
190 người cu li khiêng đi. 

Chính quyền bảo hộ đã phần nào thỏa mãn được về 
phương cách diễn ra cuộc kế _vị công khai tránh không can 
thiệp vào việc lựa chọn vị quốc vương mới, chính quyên hy 
vọng là uy tín của nhà vua sẽ không bị tôn thương vì bị coi như 
một công cụ của Pháp. Nhưng Richaud cũng không vì thế mà 
không lợi dụng thời cơ đề tăng cường hơn nữa sự giám sát của 
ông ta đối với Huế. 





“BÌNH ĐỊNH", SỨC ÉP THUÊ MÁ VÀ “NÓI LOẠN” 


Chống lại Constans và chính sách của ông ta, Richaud 
đã lấy quan điểm của những quân nhân làm của mình: ở trong. 
xứ, cả ở Annam cũng như Tonkin, chưa hề được bình định, và 
phải tuyệt đối thắng được quân nồi dậy. Nếu dưới sức ép của 
Paris, ông bắt buộc phải giảm bớt các bót, và trả về chính quốc 
mấy ngàn lính người Âu. thì ông vẫn để cho Bộ Tham mưu và 
Bộ chỉ huy được tự do áp dụng chiến thuật nào tốt nhất. Thế 
nhưng chiến thuật Bộ tham mưu ưa thích nhất là cứ thường kỳ 


"hlps/flelun hoploarg 


504 





tung đi khấp mọi nơi những đội quân đề chống các “băng quân 





Đồ là một chiến lược và chiến thuật có hậu quả là không 
ngừng khơi dậy sự nổi loạn và kháng cự. Trong những cuộc 
thảo luận ở Nghị viện, nhất là vào tháng Mười Một 1888, 
Constans và Lanessan đã kịch liệt lên án: 





“Nếu (các đội quân nảy), chỉ có điều bất tiện là đưa quân 
lính của chúng ta đi dong khắp trong xứ đề làm những cuộc 
thám sát ở đó, thì tôi sẽ nói răng đó là công việc của chúng ta. 

“Nhưng khi một quân chuyền động, thì không pl 
chỉ có những người lính của chúng ta phải di chuyển. Người 
Âu không thê tự mình mang vác những thức ăn và những đô dự 
trữ, họ phải nhờ đến người Annam vào việc này. Vì thế khi tôi 
đến Hà Nội có 11.000 cu li đã bị trưng tập, và viên tướng ở đó, 
tám ngày sau lại xin với tôi phải trưng tập thêm ít ra là 6.000 
culi nữa... (Constans, ngày 20 tháng Mười Một 1888) (24). 

"Đừng dùng các đội quân, vì chúng kéo trong nhiều tháng 
liền, mười người cu lỉ sau mỗi người lính vào những, bụi rậm, 
và cuối cùng họ sẽ chết vì bệnh tật, vì cực khổ, và có khi vì 
đói nữa.. 





“Các ong tưởng rằng dân chúng nông thôn có lợi ích gì 
trong những sự náo loạn đang xảy ra trong xứ? Các ông có biệt 
rằng những người được coi như những băng loạn là những 
ai không? Đó là, như ông Constans đã chỉ ra ngày hôm kia, 
những người cu li kiệt sức vì những sự đối xử tàn tệ, sự mệt 
nhọc, sự cực khô, đã bỏ các đội quân, trốn vào trong các bụi 
rậm, và không còn gì để ăn nữa, bắt buộc vào. một giờ nhất định 
nào đó phải xuống các làng mạc để cướp bóc...” (Lanessan 22 
tháng Mười Một 1888) (24). 

*Người Annam đã quen với tất cả các công việc lao dịch. 
Lao dịch đẻ xây và sửa đường sá, lao dịch đề chuyên chở các 








"hlps/lelun hoploarg 


S05 





quan, chuyên chở gạo đóng thuế, v.v... Các lao dịch này có ghỉ 
trong những. luật pháp trong xứ. Thông thường chúng không gây 
ra một sự bất mãn nào, vì các quan chỉ áp đặt nó trong những, 
điều kiện có liên quan đến những tập quán trong xứ. Biết những 
thói quen của người Annam là thích quanh quân ở nhà, và ưa 
thích đời sống gia đình, các quan rất tránh việc bắt những người 
đàn ông phải đi xa làng quá ba hay bón ngày. Đối với những việc 
chuyên chở đi xa, người ta luôn luôn thay đôi những người cu lỉ 
khi khoảng cách giữa các làng cho phép.” (25) 

“Cách làm của chúng ta là khác hắn. Những cu lỉ bị trưng 
tập khi ất đầu một cuộc hành quân chỉ trở về cùng với đoàn 
quân, nghĩa là sau một, hai hay ba tháng, đấy là nói khi họ còn 
trở về được. Quả có thế, sự mệt nhọc gây ra bởi những cuộc. đi 
bộ mà họ không quen, một sự dinh dưỡng thường là thiểu thốn, 
những đối xử tàn bạo, đã tiêu diệt đi một số lớn. Những đoàn 
quân đi Lạng Sơn đã đề lại những kỷ niệm bi thảm nhất, không 
những trong tâm trí của dân chúng tỉnh Bắc Ninh là nơi đã phải 
cung cấp cơ man nảo là cu li mà họ đang cần dùng, mà 
trong tâm trí một bộ phận sỹ quan đã tham gia vào các chiên 
dịch. Một bác sỹ đi theo những chiếc dịch đó đã kể lại với tôi 
răng, thường thường là muôi thiêu vì sự võ trách nhiệm của 
quân nhu, nên những người cu li bắt buộc phải ăn cơm không, 
có một thứ gia vị nào. Thể là chỉ sau vải ngày họ bị đi tiêu chảy, 
rồi đi ly. Có khi sau một ngày đi bộ rất vất vả, cả gạo cũng bị 
thiểu, người ta cho những kẻ khốn nạn này thóc mà họ không 
có cách gì vỏ ra được, nên đảnh phải để lại và chịu chết 
đói. Trong số những người này tỷ lệ tử vong rất kinh khủng, 
tỉnh Bắc Ninh gần như bị tản sát hàng loạt bởi những sự trưng 
tập cu lỉ này, và cuối cùng dân chúng đành phải bỏ làng đi để 
trồn khỏi sự tiếp xúc của chúng ta. Chính bản thân tôi đã nhìn 
thấy trên con đường từ Phủ Lạng Thương đi Kép, sự đỗ nát của 
nhiêu làng mạc và dấu tích của nhiều ruộng lúa bây giờ biến 
thành các đầm lầy... 











"lps/flelun hoploarg 


S06 









“Không phải chỉ những đội quân tiêu thụ các cu li, mà 
còn cần một số lượng rất lớn đẻ tiếp tế cho rất nhiều những bốt 
đóng rải rác trong khắp xứ Tonkin và Annam. Một bộ phận rất 
lớn dân chúng luôn luôn bị bắt làm công việc này, công việc mà 
người Annam căm ghét hơn tất cả. 





"Sự nhân nhiều những đội quân và những bốt như vậy 
đã đưa đến kết quả là làm tăng lên ghê gớm sự rồi loạn trong 
mọi tâm trí bởi cách nhân lên những lao dịch. Đó là tôi chưa 
nói đến hàng nghìn các cách phiền nhiễu khác mà những bốt 
và những đội quân này bắt những dân chúng hiền hòa nhất phải 
chịu đựng. Mỗi người trong các vị có thẻ để dàng hình dung ra 
được điều này.” (25) 

Ngày 20 tháng Mười Một, Constans kết thúc bài diễn văn 
của ông với những lời sau đây: 





*Tôi nói không có một xứ sở nào có thể chịu đựng được 
một cuộc chiếm đóng như vậy. Bất kế Sự hãng hái mà tôi đã tỏ 
rõ để bảo Vệ những lợi ích của xứ nà) bắt kế tình cảm yêu mến 
của tôi đối với xứ đó, tôi sẽ là người đầu tiên đề nghị với các 
ông là phải rút lui nếu chúng ta vẫn cứ phải chiếm đóng nó, như 
chúng ta đang chiếm đóng hôm nay... Các ông sẽ chỉ tìm thấy 
sự bình yên trong xứ này chừng nào mà các ông bảo đảm và tôn 
trọng những phong tục tập quán và quyền của dân tộc đó.” (24) 





Constans và Lanessan bảo vệ ý kiến là nếu người ta đẻ 
cho người Annam được yên ôn, thì những người Pháp ở Annam 
và Tonkin cũng sẽ không bị một sự đe dọa nảo cả. Lanessan 
chủ trương rút hết các bốt, vì theo ông chúng là nguyên nhân 
gây ra những sự rối loạn. Ông chủ trương tốt hơn cả là đưa 
quân đội ra đóng ở bờ biên để tránh mọi sự va chạm giữa họ và 
dân chúng. Constans nhắn mạnh rằng “Annam là xứ yên tĩnh 
nhất của Đông Dương”. Tại sao người ta lại phải giữ ở đó từng, 


"lps/Nlelun hoploarg 


S07 





ấy bốt? Tại sao người ta không chỉ chiếm đóng ở những điểm 
đã được ấn định trong bản hiệp ước, nghĩa là những hải cảng 
mở Thuận An, Huế và Tourane? Theo ỏng này, thì quân số lính 
người Âu ở Annam có thê để dàng giảm từ 2.250 người xuống 
còn 1.200 người thôi. Và tại sao cũng phải chiếm đóng cả xứ 
Tonkin nữa? 

“Các ông có thê không phải lo sợ gì khi giảm quân số 
lính người Âu, vì sẽ không có một thứ nguy hiểm nào hết. Các 
ông có cân phải có quân đội ở Hải Phòng không? Các ông có 
cân phải có một số quân lính Âu trong vùng đồng bằng không? 
Có thể là vùng Bảy Chùa (Sept Pagodes) hiện nay còn rồi loạn 
nhưng phần lớn vùng đồng bằng đã hoàn toàn yên tĩnh. Tôi 
đã có đi du hành ở đó, không phải như một vị toàn quyề mà 
như một người thường dân, trước khi trở thành toàn quyên. Tôi 
đã đi khắp nơi, không có bắt cứ một thứ bảo vệ nào, cùng với 
một sỹ quan hải quân đã vui lòng cho tôi vinh dự và sự thích 
thú được có ông đi theo. Chúng tôi không hề bị một người nào. 
hành hung, và chúng tôi đã thấy ở đó cũng như ở tất cả mọi nơi 
khác sự lịch thiệp của người Annam, thiện chí của những người 
mà chúng tôi đến gặp và họ lại càng tỏ ra lịch thiệp bao nhiêu 
khi họ không bị làm phiền hà bởi sự có mặt của những lính khô 
đỏ bản xứ, mà việc chỉ trông thấy những người lính này cũng 
như trông thấy những người lính trong quân đội của chúng ta, 
cũng đã làm cho họ phải khó chịu rồi..." (24) 

Về phần mình, Lanessan cũng nhắc lại rằng vào tháng 
Bảy năm 18§7, ông đã có thê đi xe lên Kép, không có vũ khí và 
cũng chăng có một đoàn bảo vệ nào cả, và ông đã đi khắp nơi 
trong tỉnh Bắc Ninh cũng như trong tỉnh Nam Định. 














Constans đã từng nói rằng: “nhà vua ở Huế chịu trách 
nhiệm về vấn đề giữ gìn an ninh, và ông ta làm tốt hơn chúng 
ta khi ông ta chịu đảm nhiệm việc này”. Bây giờ lại nhắc lại: 


"lps/flelun hoploerg 


S08 





“Sẽ có ít sự nguy hiểm hơn nếu các ông có ít quân đội hơn... 
Với 8000 hay 9000 người, tôi tin rằng các ông có thê bảo đảm 
sự bình định vả an toàn của xứ này.” (24). Đó là một loại ngôn 
ngữ chỉ có thê làm cho các giới quân nhân nôi giận. 

Nhưng, đối với Constans và Lanessan, sự rút đi phần lớn 
quân đội Pháp phải được kèm theo với sự chuyển giao nhiệm 
vụ giữ an ninh trật tự cho chính quyền Annam, hay cho những. 
đội tự vệ của tỉnh do người Pháp chỉ huy. 

Đối với Lanessan, vấn đề cảnh sát “không thể được đảm 
nhiệm bởi ai khác ngoài chính quyền bản xứ... khi các ông đề 
họ phải chịu trách nhiệm về sự yên bình, thì sự yên bình này sẽ 
nhanh chóng được lập nên”. Ông nêu lên một thí dụ có ý nghĩa; 

**Các ông hãy xem những gì đã xảy ra, một năm trước đây 
ở tỉnh Nam Định khi tỉnh này được cai trị bởi một vị công sứ 
khôn ngoan (ông Brière). Trong cả cái tỉnh hai triệu dân nảy, 
chỉ có vài người Âu đóng trại ở trong thành và một bót 50 lính 
khố đỏ Tonkin. Trật tự được bảo đảm bởi 800 dân quân đặt 
dưới quyền của các nhà cầm quyền Annam, có trách nhiệm về 
sự yên bình trong tỉnh. Và vị tông đốc của tỉnh này nói với tôi 
răng: 

“Chừng nào mà người ta tin tưởng ở chúng tôi, chừng 
nảo người ta đề cho chúng tôi tự giữ gìn sự yên bình trong xứ, 
thì người ta có thê chắc chắn là sẽ không có những sự rôi loạn, 
vì điều đó có lợi cho chúng tôi hơn bắt cứ ai. 


*Và điều đó là sự thật... Nếu các ông không có lòng tin 
tưởng vào những nhà cầm quyền Annam, hay nếu họ bị đối 
xử tàn tệ bởi những nhân viên của các ông, thì thay vì tô cáo 
những tên cướp và buộc các làng phải bảo đảm việc giữ gìn an 
ninh của mình, thì họ sẽ đứng tách ra, và đề cho các ông phải 
chịu trách nhiệm về việc giữ gìn trật tự công cộng, một 
mà các ông không thể bảo đảm được với những quân đội người 








"hlps/flelun hoploarg 


509 





Âu, vì trong cái khí hậu ở đó, họ không thể nào chịu đựng nỗi 
bất cứ một sự mệt nhọc nào hơi kéo dải. 





“Vấn đề giữ an ninh, các ông có thể bắt những người lính 
khố đỏ Tonkin phải làm, nhưng họ cũng có không ít điều bắt 
tiện. Người lính khố đỏ Tonkin, mặc bộ binh phục vào, được 
trả lương hậu, không có một việc gì khác phải làm là đi đến 
các sòng bạc, các tiệm thuốc phiện, và bóp nặn đồng bào của 
họ đến mức nào họ có thể. Không phải bao giờ cũng nên đặt 
những bốt lính khô đỏ gần những làng mạc hơi sung túc một 
chút, vì người ta sẽ gây cho những làng này bị náo loạn và bị 
trộm cắp bởi chính những người có trách nhiệm phải bảo vệ 
nó.” (26) 

Bị Paris ép phải luôn luôn giảm nhẹ hơn nữa những chỉ 
phí về quân sự, chiếm tới 85% ngân sách của bảo hộ, Richaud 








dân sự bản xứ (Garde Civile indigène), đê cho chính quyền có 
một công cụ bình định riêng của mình, độc lập với quân đội. 
Quân đội bây giờ cũng đã được làm cho thích hợp dần dần với 
các điều kiện mới, càng ngày càng dùng nhiều quân đội bản 
xứ hơn (lính khố đỏ Tonkin, ky binh Annam, Vệ binh dân sự), 
cũng dần dần bỏ những cuộc hành quân lớn để mở đầu cho một 
loại tác chiến mới, được gọi là ''cảnh sát" chứ không phải “bình 
định” nữa. 

Nhưng sự luôn luôn thiếu hụt, và sự nghiêm trọng của 
tình hình tài chính, thúc đây Richaud bằng mọi giá phải tìm 
kiếm ra những nguôn thu nhập mới. Đề bù vào sự giảm trợ cấp 
của chính quốc, ông tìm cách tăng những thu nhập riêng của 
xứ bảo hộ bằng việc tăng cường sức ép thuế má lên dân chúng. 
Ông cho rằng có thẻ làm được việc này bằng cách nêu lên số 
lượng quan trọng, mà dưới mắt ông là không thể tha thứ được, 


"hlps/Nlelun hoploerg 


310 





của những món tiền mà các quan trích lấy từ những thuế má 
thu được. Ông nghĩ rằng, các công chức Pháp, có thê cải thiện 
được năng suất ròng của những tiền thuế đó mà vẫn giảm nhẹ 
được gánh nặng cho người nông dân bằng cách giản đơn là 
giám sát chặt chẽ hơn nữa các quan. Richaud và những người 
của ông đặt ra nhiều biện pháp: bắt trả thuế bằng đồng bạc chứ 
không phải bằng những quan tiền, biến những lao dịch thành 
tệ tiền thuê bằng hiện vật, xem xét lại các giá biểu thuế, 

.. Đồng thời, người ta cùng cố gắng tăng các thu nhập của. 
hài quan, các hãng. thầu thuốc phiện, thầu các sòng bạc!, và các 
thuế rượu, Richaud đạt được việc tăng các thu nhập nhưng với 
một cái giá chính trị thảm hại. 


MỘT VIÊN CÔNG SỨ CÓ TÍNH CÁCH ĐÀN ÁP 

Bắt dân chúng cơ cực và thù nghịch này phải trả thêm các 
thuế mới đòi hỏi phải có một chính sách đàn áp cứng rắn hơn 
nữa, và điều này chỉ có thể gây ra sự căm thù và chống cự lại. 


Sự tăng thêm sức ép về thuế má thường mang một dáng, 
dấp bỉ thảm. Kẻ xúi dục và người thực hiện chính là viên thống 
sứ Tonkin Parreau. Viên này là một sỹ quan cũ, từ Cochinchine 
ra phụ tá cho Harmand, rôi cho tướng de Courey và đã bị Paul 
Bert gạt ra vì hắn nồi tiếng là tàn bạo. Trong một thông tư đề 
ngày 1 tháng Tám 1888, hắn tự hỏi: 

*Có nên làm như một số người đề nghị là phá hủy một 
cách có hệ thống những làng mạc và giết chết hết những dân 
trong làng hay bất cứ một tên bản xứ nào chạy trồn đề khỏi phải 
trả lời chúng ta, hay không?” 











1 Trong cuộc thảo luận ở Hạ Nghị Viện ngày 11 tháng Hai 1888, các đại biểu 
Perin và Lanessan vạch ra rằng luật pháp Annam cấm đánh bạc và "thật là 
một cách kỳ quái khi đi khai hóa một dân tộc bằng cách thành lập ở đó các 
sòng bạc mà luật pháp cấm”: 


"lps/Nlelun hoploarg 


$1 





Mặt khác hắn cũng nhận thấy là “bỏ tù cả đám cũng 
không thể áp dụng được, vì các nhà lao của chúng ta không thê 
đủ được” và hệ thông phạt tiền tập thê mà hắn đã áp dụng rộng 
rãi “có hậu quả là làm phẫn nộ những dân chúng, đã quá thiên 
vào việc tin rằng chúng ta chỉ mang lại cho họ sự tàn phá và 
chiến tranh”. Vì vậ: n khuyến cáo cho các công sứ những 
biện pháp khác như "bất vợ và con của những thủ lĩnh chính 
của cuộc nôi loạn làm con tin ”, lưu đày các kỳ hảo của những 
làng nào có dân chúng chạy trồn khi các đoàn quân Pháp tới 
gần, v.V... (27) 

Bị hối thúc bởi những chính quyền cấp trên, các công 
chức dân sự do bị ép phải thu những khoản thuế má ngày cảng 
nặng, đã dùng đến những phương pháp tàn bạo đến mức nhiều 
người dân làng, từ trước đến nay vẫn sống bình yên, bây giờ 
phải bỏ đi theo “quân nôi loạn”. Trong bản báo cáo ngày Š 
tháng Hai 1889, Parreau công nhận là “người ta đã gieo rắc 
một sự lo ngại nào đó trong dân chúng, một sự lo ngại đã đi 
đến mức bắt mãn ở nhiều vùng”. Và bản thân Đức ông, Puginier 
cũng đã phải phản đối chống lại những gánh nặng thuế má, mà 
ông ta cho là “quá đáng”. 

Với Parreau, Tonkin đã đi vào một kỷ nguyên khủng bố 
thường trực, và những người dân làng đã bắt đầu chống lại theo. 
cách của họ. Từng đám hàng trăm người đàn ô ông đã đi theo 
những "quân cướp”, vì bây giờ những "quân cướp” Trung Hoa 
đã lại đến tập hợp với những “băng” Cần Vương. Các băng này 
vẫn bảo tồn được cơ câu, nhất là trong vùng Bãi Sậy. Cũng, như 
Paulin Vial đã làm vào tháng Mười Hai 1886, Parreau lại quyết 
định phải đưa vào đấy “những đoàn quân cảnh sát”, và hắn lại 
giao sự tô chức và chỉ huy cho cũng cái tên Hoàng Cao Khải, 
đã được phong làm kinh lược Tonkin. 

Hoàng Cao Khải thành lập một lực lượng 400 lính tình 
nguyện lấy trong số những lính khó đỏ cũ và 500 vệ binh dân 














"lps/flelun hoploarg 


312 





sự do các công sứ cung cấp. Lực lượng này đi ngang dọc khắp 
nơi ở Bãi Sậy, có khi đụng độ với những nhóm kháng chiến 
chính yếu, nhưng thường là hành động theo chiều sâu, trên 
cơ sở những tỉn tức tình báo, do đó bắt được nhiều người và 
thường. là hành quyết ngay, phá hủy lũy tre của các làng tình 
cũng có cả sự thương thuyết với một vài thủ lĩnh “quân 
`. Như vậy, Khải đã gọi hàng được, dù là tạm thời, 
một trong những thủ lĩnh chính của Cần "Vương ở vùng đồng 
bằng, Đội: Vân (tháng Ba 1889). Parreau tô chức một cuộc biểu 
dương quần chúng ở trung tâm Hà Nội đề phối hợp với sự đầu 
hàng này. Sau đó hắn tái vũ trang cho Đội Vân và 300 người 
của hắn rồi đặt dưới quyền sử dụng của Khải, trong đội quân 
cảnh sát vẫn đi ngang dọc trong xứ. 

Mặt khác tướng Borgnis - Desbordes cũng đã chấm dứt 
một chiến dịch lớn chống các thủ lĩnh cướp Ba Kỳ và Lương 
Tam Kỳ, trong các phân vùng Chợ Chu và Chợ Nồi (tháng 
Hai). 

Vì những lý do nhất là tài chính nhưng cũng cả chính trị 
nữa, như vậy tất cả ở Tonkin *vì chiến tranh”. Không có một 
tài khoản nào cho các công trình công cộng hay cho. giáo dục. 
Lương bổng. của các công chức là chỉ phí dân sự duy nhất, và 
những lính Âu được đồn trú (hay đóng trại) trong những điều 
kiện thảm hại. 





Dù rằng một tình trạng tiềm tàng có thể bùng nô đã được 
tạo ra như vậy trong mùa xuân năm 1889, nhất là ở Tonkin, 
nhưng dường như Richaud không cảm thấy được sự nghiêm 
trọng của nó. Ông ta thấy thỏa mãn với tình hình, tỏ ra lạc 
quan, biện hộ cho sự tăng cường việc bình định và đề nghị 
Paris trao thêm quyền hành cho chính quyền quân sự. 

Nhưng ở Paris, Constans vừa thắng được tướng Boulanger, 
và trở thành Bộ trưởng Nội Vụ đã tô cáo Richaud là muốn thay 


"hlps/flelun hoploarg 


s13 





thế việc cai trị đân sự bằng chính quyền quân sự, và như thế lại 
đây nước Pháp đi vào những cuộc phiêu lưu mới. Ngày 2 tháng, 
Năm 1889, chính phủ Tirard cách chức Richaud, và triệu hồi 
gấp hắn về chính quốc. 

Ngày 30 tháng Năm, Richaud xuống tàu Caléđonien ở 
Sài Gòn đề về Pháp. Lúc đi thì khỏe mạnh, nhưng ngày hôm 
sau đến gần Singapore, thì bị một cơn dịch tả giáng xuông. Xác 
ông ta bị vứt xuống biển. Khi tàu đến Marseille, hành lý của 
ông ta bị cảnh sát tịch thu và nhanh chóng chuyền về Paris. 


CUỘC TỎNG KHỞI NGHĨA Ở TONKIN 


Để kế nhiệm cho Richaud, chính phủ của Pierre Tirard 
bổ nhiệm viên phó thống đốc Cochinchine Piquet người đã 
từng thành công ở Cao Miên (vì đã cùng với nhà vua chấm 
dứt được cuộc khởi nghĩa ở đó) và sau đó cũng thành công ở 
Cochinchine. 

Theo những khuyến cáo của Constans, Paris đã lợi dụng 
địp này để xét duyệt lại cơ cấu chính trị của Đông Dương. 
Trước hét, Paris bãi bỏ chức '“Tổng thư ký” của phủ toàn quyền 
mà người đương nhiệm Klobukowski đang bị chỉ trích kịch 
liệt, đặc biệt là bởi Lanessan. 

Sau đó, căn cứ vào những “bất đồng” đã đánh dấu những 
mỗi quan hệ giữa Richaud và Rheinart, người ta cũng bãi bỏ 
luôn chức vụ Thống sử Annam ~ Tonkin chỉ còn đề lại chức 
công sứ cao cấp ở Tonkin và công sứ cao. cấp ở Annam. Từ nay 
viên công sứ này sẽ là người đối thoại duy nhất với chính phủ 
Annam. Quai d`Orsay mắt hết quyền kiểm soát: nước Annam 
bây giờ chỉ còn là một “xứ” trong Đông Dương thuộ Pháp, 
chủ thê duy nhất theo luật quốc tế. Như vậy, Vị trí quốc tế của 
“Vương quốc Annam” lại phải lùi xuống một nắc nữa. 








"Hlps/flelun hoploarg 


314 





Ở Tonkin, viên công sứ cao cấp (“résuper”) Parreau được 
thay thê bởi Brière. 

Ở bộ tổng chỉ huy quân đội Đông Dương, tướng Bichot 
thay thê tướng Borgnis - Desbordes. 

Những chỉ thị mà Piquet nhận được đưa ông này vào 
trong hàng ngũ của Constans. 

~ Tiết kiệm chặt chẽ ở Cochinchine, là nơi mà theo Paris 
Richard đã tó ra quá lỏng lẻo. 

- Ở Annam ~ Tonkin áp dụng chặt chẽ hiệp ước 1884, 
tiết giảm mới các chỉ tiêu, nghĩa là giảm quân số và đấu tranh 
chống xu hướng cai trị trực tiếp. 

Như vậy Piquet, cũng nhưng Constans sẽ phải đối đầu 
với những kiêu dân thuộc địa và công chức ở miễn Nam, với 
những quân nhân và các nhà truyền giáo ở miên Bắc. 

Đề biện bạch cho toàn bộ đường lối chính trị này, phải 
bảo vệ ý kiền là tất cả đều yên bình. Và đó là điều mà quân đội 
và các đoàn truyền giáo phản bác một cách mãnh liệt. 

Dưới mắt họ, tình hình mà Lanessan mô tả vào cuối năm 
1888 vẫn không thay đổi: Các “băng nôi loạn” có thê đi lại, 
vào đến tận trung tâm vùng đồng bằng giữa các bốt quân sự, và 
những bốt này chỉ được tin quá chậm vẻ những cuộc xâm nhập 
của họ. Các tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh thuộc trong số những 
tỉnh bị náo loạn nhất. Những băng của Thuật xông vào các làng 
đã quy thuận cướp bóc vô tội vạ, và gây cho dân làng “một sự 
khủng khiếp vì những cuộc tra tắn những người đã thông tin 
cho quân Pháp về sự có mặt của họ”. 


Lanessan đã cung cấp những chỉ tiết khác: 


. “Những băng ở Tonkin bây giờ hầu hết đều được vũ trang 
rất tốt. Họ không thiếu những súng bắn nhanh và cả đạn dược 


"hlps/Ölelun hoploarg 


SI§ 





nữa. Họ được tiếp tế không những bởi bọn buôn lậu, mà còn cả 
bởi những binh lính bản xứ. Dù rằng người ta không dễ gì nói 
ra, nhưng ai cũng biết rằng ở Tonkin, lính khổ đỏ sẵn lòng bán 
đạn dược và có khi cả súng nữa, hoặc với mục đích đơn giản 
để kiếm tiền, hoặc với ý định giúp đỡ quân nồi loạn mả trong 
số đó, phần đông có những bạn bẻ hay người thân của họ.. 





Lanessan cũng báo thêm rằng những lính khó đỏ bị đuổi 
hay xuất ngũ không biết làm gì cá, “thay vì trở về đồng ruộng, 
thì họ đi ăn cướp. Phần lớn các băng đảng hoành hành hiện nay 
trong các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội và Sơn Tây là 
gồm phần lớn bởi các lính khó đỏ cũ..." (28) 

Bộ tham mưu muốn bằng mọi cách “quét sạch” khỏi 
Tonkin các "băng”, bây giờ trở thành những “đội đặc công”, 
những nhóm chiến đấu, quân số có khi từ 500 đến 800 người. 
Vào tháng Chín, lại có một chiến dịch chống các thủ lĩnh cướp 
Ba Kỳ và Lương Tam Kỳ, nhưng không thu được kết quả quyết 
định. Đội Vân lại trở lại chiến đấu, nhưng rồi cuối cùng ngày 
31 tháng Mười lại ra hàng, nhưng lần này thì bị hành quyết 
một cách rât phô trương vào ngày 9 tháng Mười Một ở Hà Nội. 
Piquet báo về Paris là nhờ đội vệ binh dân sự, nay “vùng đồng 
bằng đã được hoàn toàn bình định”. Thực sự ra, Cần Vương đã 
mất những ngườ ¡ cầm đầu, nê bộ tham mưu Pháp bây giờ có 
thể chối bỏ mọi tính cách “quốc gia” đối với sự “cướp bóc 














Ở Annam, tình hình cũng có xu hướng yên tĩnh. Vị nhiếp 
chính thứ nhất, hoàng thân Tu Ly, cầm đầu một đoàn đại biểu 
sang thăm Paris nhân dịp Đấu Xảo Quốc Tế, mà nồi bật nhất 
là Tháp Eiffel. Ông tham dự, bên cạnh tông thống Pháp cuộc. 
duyệt bình ngày 14 tháng Bảy. Piquet, thống nhất ý kiến với 
thống sứ Baille, hoàn thành việc rút quân hầu như ở khắp các 
nơi tại Annam, ngay cả ở Thanh Hóa nữa. mặc dầu có sự phản 





"Hlps/flelun hoploarg 


S16 





kháng của giới quân sự. Chỉ còn quân đội Pháp ở Huế, Thuận 
An và Tourane, nghĩa là tại trụ sở của chính phủ và ở những 
điểm tiếp tế, điểm tập trung các cơ quan của Pháp. Trách nhiệm 
của việc giữ gìn trật tự được chuyển sang cho đội vệ binh dân 
sự hay đội dân quân. Vào tháng Mười Một 1889, Piquet tuyên 
bố giải tán bốn tiêu đoàn ky binh Annam (4.000 người). Những 
ky bình này, xét thấy vừa nguy hiểm vừa đất tiền, đã dần dần 
cho xuất ngũ hay chuyển sang đội Vệ binh dân sự. Họ được 
thay thế bởi 2.700 dân quân. 








'Về những ky binh này, thống sứ Baille đã viết như sau: 

“Sự an ninh và bình định hiện nay đã được bảo đảm cũng 
tốt và cũng rộng khắp như trước đây. Phần lớn các ky binh cũ 
đã vào các đội dân quân”, trang bị và vũ khí vẫn như trước... 
nhưng trong khi chỉ phí cho một ky binh là 600 phrăng mỗi 
năm, thì đối với một dân quân chỉ mắt có khoảng 230 phrăng, 
thôi.. 

*Trái với những gì người ta hình dung ra ở Pháp, và mặc 
dầu những sỹ quan đã có những cố gắng rất đáng biêu dương, 
những ky binh này, đối với đồng bào của họ đã trở thành gần 
như những kẻ thù thực sự. Dân chúng lo ngại sự có mặt của họ 
còn hơn là của những lính Pháp, và chính vì ý nghĩ đến họ mà 
những người câm quyền ở các tỉnh, nài nỉ xin rút các bốt đi. 


“Khi họ đi về làng của họ, dù chỉ là để nghỉ phép thôi, họ 
cũng làm như những người chủ, ăn nói như người chiến thắng, 
có khi đe dọa hay hành hung cả những công chức địa phương, 
tóm lại là thả lỏng cho cái bản năng bóp nặn làm tiền của tất cả 
những người Annam nào làm việc cho chúng ta, lấy danh nghĩa 
của chúng ta... 

“Được nuông chiều trong thời gian ở quân ngũ, bởi một 
đồng lương rất cao, sau khi được cho về, họ có xu hướng trở. 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


S17 





thành một thứ “của rờm” rất nhanh, rất hông hách khinh bỉ 
đồng bảo của họ, tóm lại là thường mát hết những đức tính nào 
tốt đẹp nhất mà họ có khi còn ở nhà... 

*Bọn quân đội bản xứ này, chúng ta đã đưa họ ngang 
hàng về quyên lợi với ¡ những quân lính của chúng ta quá sớm. 
Người ta đã đi đến chỗ thậm chí cung cấp cho họ cả những cu 
li đê mang vác hành lý cho họ, để thay họ làm những lao dịch 
nơi đóng quân, trong khi những binh lính của chúng ta, thường. 
là phải tự mình làm các lao dịch này. Đối với họ người ta đã 
có những sự ưu ái đến mức làm ngạc nhiên cả nòi giống của 

ọ...” 30) 





MỘT CUỘC NỎI DẠY RỘNG KHÁPCỦA NHÂN DÂN 


Sự cải thiện được nhận thấy ở Annam chẳng tạo một kết 
quả nào đối với Tonkin. Chính việc bòn rút về thuê má, từ 18§9 
trở đi, đã thúc đây mọi người trong xứ đi đến kháng cự, nỗi 
loạn và cướp bóc. Các làng mạc ở trong. tình trạng tuyệt vọng, 
nhất là lại bị tàn phá bởi bão tố, lụt lội và đói kém. Sự cực khổ 
của dân chúng đã đến mức giới hạn không thê chịu đựng nồi. 

Thực sự Piquet phải hứng chịu hậu quả của những sự đàn 
áp mà Richaud và Parreau chủ trương và các quân nhân và các 
công sứ tiếp tục thi hành bất chấp những chỉ thị chính thức và 
việc thay đôi viên thông sứ. Tuy vẫn sử dụng ngày càng nhiều 
những đội quân bản xứ, nhưng quân đội Pháp, thù địch với tât 
cả những “chính sách bảo hộ”, vẫn tiếp tục tự ý hoạt động, vẫn 
trực tiếp trưng dụng mọi thứ. Một báo cáo của Piquet ngày 9 
tháng Mười Một đã tố cáo những sự nhũng lạm đó. 








Cái điều được hình thành ra lúc bấy giờ, là sự muốn bác 
bỏ hoản toàn nên thông trị của Pháp bởi đông đảo nông dân 
Tonkin. Họ sẽ hoàn toàn ủng hộ các nhà nho và các đội biệt 


"Hlps/Ölelun hoploarg 


SI8 





động khi không trực tiếp đến nhập bọn hản với họ. Sự chiếm 
đóng của Pháp đã mang lại cho xứ Tonkin một sự rối loạn ở 
khắp nơi, một sự đảo lộn trật tự xã hội, sự ngoi lên của những, 
kẻ tầm thường vô học (thư ký và thông ngôn) đã nhờ người 
Pháp mà có một thứ quyền hảnh không thê chịu được. 

'Vào năm 1890, chiến tranh du kích lại lan Tông khắp nơi. 
Cho đến lúc này vẫn chỉ có những hoạt động của các “băng” 
của Thuật, của Đốc Kiều, Đốc Ngữ, và một vài người khác, 
chống những đoàn xe, đoàn người, hay những đồn của Pháp ở 
trong các vùng đồng bằng, au những cuộc tấn công đó, có 
thể dễ dàng về ân náu trong các dãy núi (Đông Triều, Yên Thé, 
Cái Kình, Ba Vì, v.v...) hay các vùng đầm lầy (Bãi Sậy). 

Nhưng bây giờ vì chính sách đàn áp, lòng căm thù quân 
chiếm đóng đã thúc đây toàn bộ dân chúng vùng đồng bằng 
vào những hoạt động quyết tâm. Họ đã hết sức mệt mỏi cứ bị 
cuốn hút vào cái gọi là “hoạt động cướp bóc”. Vì không còn 
những người lãnh đạo chính trị đầy uy tín, bây giờ ở nhiều nơi 
nổi lên những vị thủ lĩnh mới mà người ta còn chưa nhận rõ 
mục tiêu và lập trường. Thực ra cũng không khó khăn gì mà 
không hiểu rằng, đối với họ chỉ có một việc duy nhất là làm 
cho cuộc sống của những kẻ chiếm đóng không thể chịu đựng 
nổi, buộc họ phải chấm dứt sự đàn áp, thậm chí rút ra khỏi đất 
nước. Hình thức kháng chiến mới nảy, tất nhiên là nhận được 
Sự đồng tình và cả sự ủng hộ của những vị quan mà ngo: ặt 
thì vẫn là người của Huế, nhưng mục đích chính yếu vẫn là bắt 
buộc người Pháp phải thay đôi chính sách của họ. 











Bên cạnh những băng người Trung Hoa mà Piquet đã 
phải dành cho một số khu vực, bây giờ đã có rất nhiều “đội biệt 
Annam được hình thành. Nhiều nhà nho, và thậm chí 
cả các quan đã cầm đầu những nhóm nông dân, những người 






"Hlps/Nlelun hoploarg 


S19 





mà phần đông ban ngày thì làm ruộng, nhưng ban đêm thì cầm 
vũ khí hành động. Rõ ràng là họ được dân chúng hết lòng ủng 
hộ, vì chỉ có thế mới bảo đảm được cho họ sự an toàn và mạng 
sống trong một xứ bằng phẳng như thế nảy. 

Các đơn vị du kích này, được họp bởi những nhóm từ 
20 đến 25 người, lẫn tránh hết sức các cuộc chiến đầu, chỉ tắn 
công một cách thật bắt ngờ rồi sau đó tản ngay vào các đồng 
ruộng và làng mạc, để cho các bốt quân Pháp và những đội vệ 
binh dân sự đánh vào khoảng trồng không. Nhờ sự đồng lõa 
của dân chúng và các công chức địa phương, nên họ không sao. 
bị tìm, và những người nôi dậy này đã đạt được mục đích của 
họ là gieo rắc Sự bất ôn ở khắp nơi. 


Các ngôi làng là những nơi trú ân hết sức tốt cho những 
người du kích bị truy đuổi. Thường làng nào cũng được củng 
cố, bao quanh bởi những hào sâu đầy nước, những ly tre tươi 
và những thành đất, che giấu một mạng lưới rối rắm những 
đường mòn, ngõ hẻm và ao chuông. Các làng này gây được 
những tôn thất nặng nề cho các đội tuần tra và các đội quân 
Pháp. Những kẻ này chỉ còn tìm được cách đáp lại bằng việc 
đốt cháy các địa điểm và hành quyết những tù binh. Đó là một 
cách xử sự chỉ làm cho gay gất thêm các mối căm thù và đây 
thêm nhiều người gia nhập vào đoàn quân du kích. 








Vào tháng Một 1891, thống sử Tonkin Bomal thông báo 
"một sự gia tăng cướp bóc kinh khủng... những cuộc tắn công 
chống các bốt và những nơi đóng quân của chúng ta, những 
mưu toan đánh các nhà tù, kêu gọi khởi nghĩa”, v.v... Quả có 
thế, vào tháng Mười 1890, những cuộc tắn công vào các nhà 
tù ở Sơn Tây và Hưng Hóa đã giải phóng các tù nhân ở đó 
Linh mục Hà Nội. Đức ông Puginier, ước lượng là chỉ 
trong tháng Mười 1890, đã có ít nhất là năm làng ở trong tỉnh 





"hlps/Nlelun hoploarg 





Hà Nội, ban đêm “bị cướp”. Ông cũng báo cáo lại là “trong ba 
tháng, từ tháng Tám đến tháng Mười 1890, trong một số tỉnh ở 
Tonkin, hơn 100 làng đã bị đốt cháy hoàn toàn hoặc mộ phần 
bởi quân cướp, và gần một ngàn làng khác bị cướp bóc”. Vào 
tháng Hai 1891, vị linh mục này còn ghi nhận thêm: 





“Sự cướp bóc đã tiến triển đến mức, nhất là từ hai tháng 
nay chỉ trong một tỉnh Hà Nội, không ngày nào mà người ta 
không báo là có hai hay ba làng bị cướp, bị đốt cháy trụi hay 
Đêm nào, từ Hà Nội chúng tôi cũng nhìn thấy 
những đám cháy ở các làng và trước đó nghe thấy nhiều tiếng 
súng nổ. Đêm hôm 31 tháng Một là ba đám” (31). 

Đây còn hơn là những cuộc khởi nghĩa nông dân 
(jacqueries) nỗ ra một cách lẻ tẻ và tản mạn, thực sự từ tháng 
Tám 1890 người ta đang chứng kiến một cuộc khởi nghĩa rộng 
khắp ở Tonkin. Người ta có thể tự hỏi, không biết rồi nó có 
mang một tính chất chính trị không? Theo tất cả các giả thuyết, 
đây đúng là một phong trào nông dân mênh mông, một cuộc 
nỗi dậy đang dần dần mang một ý nghĩa quốc gia. 





Trong vùng trung du, chiến tranh du kích cũng trở nên 
đẫm máu. Vào tháng Một 1891, Đắc Ngữ đã kích động được 
dân Mường nỗi đậy, trong một lần phục kích ở Chợ Bờ, đã tàn 
sát hàng chục lính Pháp. Ở Hạ Viện phe đối lập chất vấn chính 
phủ. Đồng thời, tình trạng tài chính của xứ bảo hộ cũng trở nên 
thảm hại. Người đã nói đến một “Lạng Sơn tài chính”. 

Những báo cáo lạc quan của Piquet được coi như không 
đáng tin nữa ở Paris. Ngày 12 tháng Tư 1891, viên toàn quyền 
bị cách chức. Thời gian tạm quyền được bảo đảm bởi Francois 
Bideau. 


"hlps/flelun hoploarg 


$2 











LANESSAN HAY BÌNH MINH 
CỦA MỘT NIỀM HY VỌNG? 


T? chất nghiêm trọng của tình hình ở Tonkin và sự 
rôi loạn của chính phủ đã thấy thê hiện rõ trong cuộc 
thảo luận chât vấn về sự cô ở Chợ Bờ”. Nội các không còn 
biết dùng cách gì để uốn nắn lại chiều hướng của các sự kiện cả 
về mặt tài chính và các mặt chính trị, quận sự. Có một người, từ 
nhiều năm nay đã đưa ra rất nhiều điều cảnh báo, đó là đại biểu 
đJean-Louis de Lanessan. Chính trong cuộc thảo luận này, vị 
chủ tịch Hội đồng, Freycinet, đã đề nghị người đó sang Đông 
Dương đảm nhiệm chức vụ toàn quyền. Và ông xác định: với 
điều kiện là ông ta không xin quân đội, không xin ngân sách 
bổ sung, và ông ta có thê hoạt động một cách hoàn toàn độc 
lập. (1) 

Lanessan chỉ chấp nhận sau vài tuần lễ, sau khi đã được 
Ereycinet và nội các bảo đảm là ông ta sẽ có những quyền hành 
rộng rãi hơn, có. thể áp đặt các chính sách của ông ta cho tất 
cả chính quyền dân sự và quân sự, và ông ta sẽ là người đối 
thoại duy nhất của chính phủ. Quả là ông ta đã biết tất cả các 
trở ngại: không những là sự cạnh tranh giữa các quân nhân và 
những quan cai trị, mà cả những sự “bất đồng” giữa bộ binh và 
hải quân, và nhất là những sức ép của các kiều dân thuộc địa 
và các nhà truyền giáo mà ông biết là đối lập với những chính 








"Hlps/llelun hoploarg 


322 





sách ông vẫn chủ trương, chưa kể đến những hoạt động tài 
chính và những âm mưu bành trướng của xứ Cochinchine mà 
ông đã tổ cáo. 

Tình hình được coi như nghiêm trọng đến mức Lanessan 
đạt được của Freycinet một sự ủng hộ tuyệt đối về tất cả những 
gì ông đề nghị. Chính phủ thấy đây là một cơ hội để đáp ứng 
lại những nguyện vọng c: Quốc hội “muốn dành cho phủ toàn 
quyên Đông Dương nhiêu quyên hành hơn và một sự tự do 
hoạt động” nên không chờ đợi có một văn bản pháp lý, đã "tập 
trung trong một văn bản duy nhât, những điều quy định cốt yếu 
về quyền hạn của viên toàn quyền.” (2) 





SỰ THÓNG NHÁT CHÍ HUY 


Một sắc lệnh ra ngày 2l tháng Tư 1891, mà Lanessan có 
tham gia vào sự chuân bị, đã thỏa mãn tất cả các yêu cầu của 
người mà ngay hôm đó được bỗ nhiệm vào chức vụ cao cấp 
này (3). 

Trong điều 1, sắc lệnh xác định rõ “vị toàn quyền là người 
được ủy thác những quyền hành của nước Cộng hòa tại Đông 
Dương thuộc Pháp. Duy nhất ông ta có quyền được liên lạc 
trao đôi với chính phủ”. 

*Vị toàn quyền sẽ tô chức các công sở ở Đông. Dương và 
quy định những quyền hạn của các công sở nảy. Ông bố nhiệm 
tất cả các chức vụ dân sự, ngoại trừ” những chức vụ chính mà 
những người đảm nhiệm “sẽ được bồ nhiệm bằng sắc lệnh trên 
sự giới thiệu của ông” (điều 2). Ông có “dưới quyền trực tiệp 
của ông, vị phó toàn quyên, các thông sứ, vị chỉ huy cao cấp 
của quân đội, các vị chỉ huy hải quân và những thủ trưởng của 
các sở hành chính” (điều 4). Ông phải “chịu trách nhiệm về 
sự bảo vệ đối nội và đối ngoại của Đông Dương. Để làm việc 





"Hlps/Nlelun hoploarg 


ø 
g 





này ông được sử dụng các lực lượng trên đất liền và trên biển 
đóng tại đó. Trừ trường hợp cấp bách phải trắn áp một cuộc tấn 
công, không có một chiến dịch quân sự nào được tiền hành mà 
không có sự cho phép của ông. Trong bất cứ trường hợp nào 
ông cũng không được trực tiếp chỉ huy quân đội. Sự điều hành 
các chiến dịch thuộc về chính quyền quân sự và phải báo cáo 
với ông” (điều 5). 

Một cách chính xác hơn và liên quan hơn đến những mối 
quan hệ Pháp-Annam, “Vị toàn quyền được ủy nhiệm tô chức 
và quy định công cụ của các đội dân quân làm nhiệm vụ cảnh 
sát và bảo vệ dân chúng bên trong các đất sở hữu của chúng ta 
ở Đông Dương... ” (điều 6). Cuối cùng “những vùng quân Sự 
có thê được vị toàn quyền quy định sau khi đã có ý kiến của 
vị thống sứ có thâm quyên và của chính quyền quân sự. Trong 
những vùng này chính quyền quân sự thi hành những quyên 
của một thông sứ...” (điều 7). (4) 


Như vậy, sự thống nhất chỉ huy đã được xác định. 
Lanessan hoàn toàn làm chủ nền cai trị dân sự và được sử dụng 
các lực lượng quân sự. 

Những ý kiến của Lanessan đã được mọi người biết rõ, 
cho nên khi chính phủ phái ông ta sang Đông Dương là với ý 
thức đầy đủ về những ý kiến này. Những ý kiến đó đã được 
phát biêu một cách rõ nhất trong phần kết luận của cuốn sách 
ông viết về Đông Dương, xuất bản năm 1889: 

Bị thúc đây bởi các nhà truyền giáo mà sự quan tâm duy 
nhất là đánh đồ mọi chướng ngại cho sự tuyên truyền tôn giáo. 
của họ, những nhân viên của chúng ta, đã bằng cả nghìn cách 
phiền nhiễu, làm mất lòng những nhà nho và các vị quan, nghĩa 
là cái thành phần thông minh nhất, có học thức nhất, và giàu 
có nhất của quốc gia. Đó thật ra, cũng là thành phần trung 


"hlps/Nlelun hoploerg 


324 





thành nhất với những truyền thống của dân tộc Annam, và có 
ý thức quốc gia ở mức độ cao. nhất, nhưng cũng là thành phần 
sẽ có ích rất nhiều cho ảnh hưởng của chúng ta, nếu chúng ta 
biết cách chỉnh phục được họ cho sự nghiệp của chúng ta bằng 
những cách đối xử tốt. 

“Chính sách: thù địch đối với chính phủ Annam và thành 
phần ưu tú của quốc gia.. . có khuyết điểm nghiêm trọng và hai 
mặt là kích thích các môi căm thù và buộc chúng ta là phải tốn 
hao người và tiền của một cách không cân xứng với những lợi 
lộc mà nước này có thê cung cấp cho nền thương mại và công, 
nghiệp của chúng ta. 

“Chúng ta hãy mau mau thay thể cái chính sách tàn nhẫn 
và phá sản này bằng một chế độ bảo hộ chân thành và khôn 
ngoan mà chúng ta đã hứa với dân tộc này. Thay vì tham vọng 
xếp đặt tắt cả, làm lấy tất cả, hãy dành lại sự cai trị nội địa cho 
các công chức Annam. Chúng ta có thể hướng dẫn họ bằng 
những lời khuyên của chúng ta, và bằng sự giám sát của chúng. 
ta. Hãy chỉnh phục các nhả nho và dân chúng bằng sự tôn kính 
đối với những thê chế của họ...” (5) 

“Phải chấp nhận, một cách chân thành và không có bất 
cứ một sự hạn chế nào, quy tắc xử sự duy nhất thích hợp cho 
một xứ bảo hộ là cai trị Annam và Tonkin bằng cách dựa vào 
những sinh lực trong nước, nhà vua, Triều đình, Viện Cơ mật, 
các quan và các nhà nho. Như vậy, chúng ta sẽ chỉnh phục 
được — một cách chắc chắn hơn là bằng các phương pháp đã 
được sử dụng từ trước cho đến nay — lòng tin và cảm tình của 
dân tộc Annam, vả chúng ta sẽ tiêu diệt được các lực lượng nổi 
loạn.” (6) 

Lúc đó, chúng ta sẽ có thể giảm quân đội của chúng ta 
đến mức đủ cần thiết để bảo vệ sự tôn trọng lá cờ của chúng 


"lps/flelun hoploerg 


525 





ta... và làm những công trình cần thiết đẻ tăng gia sự giàu có 
công cộng, giảm nhẹ các chỉ tiêu, và tìm ra trong xứ những 
nguồn thu nhập đầy đủ để nuôi sống bộ máy cai trị đã được 
tỉnh giảm của xứ bảo hộ của chúng ta... Dân tộc Annam là hiền 
hòa, cần mẫn, yêu hỏa bình, gắn bó với đất đai mà họ đã làm 
cho phì nhiêu màu mỡ bằng mồ hôi của họ. Họ có tỉnh thần 
cởi mở và trí thông minh sắc bén. Họ được hưởng một nên văn 
mỉnh mà những nhân viên của chúng ta đã quá nhiều lần không 
biết đến, vì nó khác với của chúng ta, họ sẵn lòng chấp nhận sự 
trợ giúp về kiến thức và kinh nghiệm của chúng ta. 

“Nhưng họ gắn bó với nhà vua, với những phong tục, 
những luật pháp với tôn giáo của họ, và chúng ta sẽ chỉ có thẻ 
chiếm được cảm tình của họ bằng cách tôn trọng những gì mà 
họ tôn thờ. 

“Thực hiện một chính sách bảo hộ thành thật, thận trọng 
và kinh tế... là phương pháp duy nhất để chúng ta có thể giảm 
nhẹ cho chính quốc những gánh nặng ghê gớm bị áp đặt bởi 
những cơ sở của chúng ta ở Đông Dương. Đó cũng là phương 
pháp duy nhất mà chúng ta phải dùng đề làm dịu đi các môi 
căm thù do sự có mặt của chúng ta gây nên, để bình định đất 
nước, để làm rơi những vũ khí khỏi tay những người nồi loạn, 
để chiếm được cảm tình của dân chúng và những nhà cằm 
quyền bản xứ, và tạo lập được vững chắc ảnh hưởng của nước 
Pháp ở Đông Dương.” (Š) 

Lanessan rời Paris cùng với vợ vào ngày 27 tháng Năm, 
và sau khi dừng lại vài ngày ở Lyon đã xuống tàu ở Marseille, 
đến Sài Gòn vào ngày 26 tháng Sáu. Ông mang đi cùng với ông 
vị chánh văn phỏng Chavassieux, 43 tuôi, tướng Reste được bổ 
nhiệm làm chỉ huy tối cao quân đội, phó đô đốc Foumier được bổ 
nhiệm làm chỉ huy hải quân ở Đông Dương. Ngay khi mới đến, 


"lps/lielun hoploarg 


526 





ông đã xác định những phương hướng của ông trong một bản “bố 
cáo” (ngày I tháng Bảy). 

Dựa chắc chắn vào sự thống nhát điều hành dân sự và quân 
sự, ông liệt kê ra những mục tiêu chính: Sự an sinh, trật tự trong tài 
chính, tổ chức hành chính, các tiền bộ kinh tế, nhất là bằng những. 
công trình lớn. Ông muốn “có sự hỗ trợ của các nhả cằm quyền 
bản xứ” mà đề đáp lại ông bảo đảm “sự kính nễ và sự tôn trọng 
mà các vị đó được hưởng” (8). Tín hiệu đã được đưa ra. Tình hình 
ở Cochinchine chưa cần thiết phải có những quyết định tức thời, 
Lanessan đã không chậm trễ đi ngay vào Huế vào giữa tháng Bảy, 
vì chính ở đây là nơi mà chính sách ông chủ trương phải được hình 
thành và đưa lại kết quả ngay. 


BÀU KHÔNG KHÍ KHÔNG TÓT LÀNH Ở HUẾ 


Lanessan thấy ở Huế "'một bầu không khí không tốt lành”. 
Triều đình thì bồn chỗn, lo lắng vì có những tin dai dẳng từ 
hàng tuần lễ nay về những ý định thật sự của các nhà cầm quyền 
Pháp. Người ta đồn có một “âm mưu” hạ bệ ông vua nhỏ tuổi 
Thành Thái, đề thay thế bằng một vị hoàng thân nhiều tuổi hơn 
(có nghĩa là đã trưởng thành), hậu duệ của Gia Long, Hoàng thân 
Anh Như. Ở trung tâm của âm mưu này là một viên thông ngôn 
gốc người Sài Gòn, một công chức của Bộ Tài chính và một nhà 
nho không tên tuổi muốn trở thành một “kẻ mưu sỹ”. Dường như 
các nhà truyền giáo ủng hộ việc làm này, và chính viên thông. Sứ 
Hector cũng tiếp tay và khuyến khích. Vụ việc này có một tầm 
quan trọng lớn, vì nó nhắm tới mục đích chủ yếu là chẩm dứt chế 
độ phụ chính gạt bỏ một nhân vật chính của Triều đình, vị phụ 
chính thứ ba, Nguyễn Trọng Hiệp. Vi thái độ '*quốc gia chủ nghĩa” 
của ông, ông bị coi như vật cản chủ yêu của một sự thống trị hoàn 
toàn của Pháp. 











"lps/flelun hoploarg 


S27 





'Vụ việc đã ngắm. ngầm từ hàng tháng nay, nhất là từ tháng. 
Mười 1890, khi những lời đồn đại bắt lâu được tung ra là nhà vua 
trẻ tuổi bị liên khùng. Theo một số người, thì nhà vua có những, 
triệu chứng rối loạn, giống như những cơn điên, và vào cuối tháng. 
Mười Một 1890, Hector đã đề nghị với viên toàn quyền Piquet 
thay thếô ông ta bằng Hoàng thân Anh Như, 37 tuổi. Rheinart cũng, 
đã nghĩ đến ông này, mấy ngày sau khi vua Đồng Khánh băng hả!. 
Nhưng một sự “thay đôi” như vậy có thê dẫn đến những hậu quả 
bỉ thảm, ít nhất là đối với một số đại thần, như người ta đã thấy khi 
Đồng Khánh cách chức Phan Đình Bình năm 1887. Do đó Triều 
đình và nhóm người do Nguyễn Trọng Hiệp cầm đầu rất lo lắng. 

Lanessan không phải là một người xa lạ đối với Huế. Cuộc 
thăm viếng của ông vào năm 1887 đã để lại một ấn tượng sâu SäC, 
thuận lợi và bền vững. Lúc đó ông đã thắt chặt được những môi 
quan hệ cá nhân rất tốt với ông Hiệp. Hai người rất hiểu nhau và 
cùng đánh giá cao về nhau. 





Khi Lanessan đến Huế thì vấn đề đầu tiên Hội đồng. phụ 
chính đưa ra đối thoại với ông là âm mưu này. Ông tuyên bó với 
họ là ông cũng có biết mọi mánh khóe ấy, ông lên án nó v: 
dùng mọi biện pháp đê chấm dứt tất cả mọi sự lập lờ. Ông đuôi 
viên thông ngôn người Sài Gòn, bất lưu đày và đưa ra truy tố 
trước pháp luật hai "nhà nho”, và ít lâu sau cũng trả về Pháp viên 
thống sứ Hector. Ông toàn quyền thấy “Chân trời sáng ra ngay tức 
khắc”. 

Ngay từ buổi hội kiến đầu tiên với các nhà lãnh đạo 
Annam, Lanessan đã khẳng định với họ ý định của ông là 
không làm gì mà không có Triều đình. Ông nói: 







1 Hoàng thân Anh Như là hậu duệ của Hoàng thân Anh Đức, con cả ông Vua 
Gia Long, khi còn rất nhỏ tuổi đã theo Đức ông Pigneau de Béhaine sang 
Pháp. Ông ta đã chết vào năm 1801. Lúc đỏ Gia Long đã lấy vị vua tương lai 
Minh Mạng để kế vị ông ta. 


"hlps/lelun hoploarg 


S28 





“Tôi muốn trả lại cho Hoàng để và Chính phủ tất cả 
quyền hành hợp pháp và uy tín truyền thống. Để cai trị các 
tỉnh, tôi quyết tâm dựa vào các quan mà tôi sẽ phục hồi lại vị 
trí. Tóm lại chính sách của tôi là một chế độ bảo hộ chân thành. 
Đồng thời, tôi cũng không giấu giêm họ, tôi coi như một sự cần 
thiết tuyệt đối là phải đạt đến việc thống nhất được chế độ bảo 
hộ này, bằng cách làm cho xích lại gân nhau hai xứ Tonkin và 
Annam, để có làm cho mọi người cảm thấy cả ảnh hưởng của 
chính phủ Annam và của chính phủ Pháp trên tắt cả mọi phần 
của Vương quốc” (§). 





Sau "những lời tuyên bồ rất mới lạ này ‹ đối với họ”, các vị 
phụ chính lúc đầu còn tỏ ra dẻ dặt, nhưng rồi đã biều hiện với 
Lanessan ” "một cảm tình và một lòng tin không còn gì để ngờ 
vực”, và họ sẵn sàng *giúp ông bằng tất cả mọi phương tiện 
trong quyên hành của họ để thực hiện sự nghiệp bình định xứ 
Tonkin”. Sau khi đã bàn luận chính chắn, Hội đồng phụ chính 
quyết định tung ra cho dân chúng và các quan ở Tonkin một 
bản bỗ cáo của nhà vua, ra lệnh cho mọi người phải làm tròn 
một cách \ trung thành các bổn phận và thi hành các lệnh của Vị 
toàn quyền, nêu không sẽ bị trừng phạt. Đây là lần đầu tiên, kê 
từ tháng Chín năm 1883, Triều đình Huế đã tuyên bố một cách 
dứt khoát như vậy. Văn bản do các Vị phụ chính soạn thảo sau 
đó đã được trình cho Lanessan đề lấy sự đồng ý của ông, và 
ngày 24 tháng Bảy ông được nhà vua long trọng cho tiếp kiến!, 
Ngày 26 nhà vua đóng dấu ấn lên bản bố cáo. Văn bản được 
chép lại cho mỗi tỉnh ở Tonkin, bản nào cũng được đóng. một 
dấu ấn đặc biệt của nhà vua, và được gửi tới cho từng vị tông 
đốc ở các tỉnh phía Bắc (9). 





1 Phủ nhận các tin đồn, trong một bản báo cáo ngày 7 tháng Tám, Lanessan 
tố cáo "việc vu khống bệnh điên cho Nhà vua... ở buổi triểu kiến long trọng, 
ngày 24 tháng Bảy và sau đó nữa, mọi người đều thấy rất rõ thái độ chững 
chạc, ngôn ngữ rõ rằng, và trí thông minh tỉnh tế của Nhà vua? 





"lps/flelun hoploarg 


s29 








Bản bố cáo thông báo cho dân chúng Tonkin là: “Ngài” 
de Lanessan đến để thi hành một chính sách mới rất rõ ràng, 
chính sách của một chế độ bảo hộ chân thành có lợi cho nước 
Annam, và Triều đình đặt lòng tin vào ông ta, do đó phải chấm 
dứt sự chiến đấu. Từ nay trở đi, để bảo vệ những nhà nông 
nghiệp, chính quyền phải tiêu diệt quân cướp, giảm nhẹ các 
lao dịch và sự tham nhũng. Những người nôi loạn còn ngoan 
có, sẽ bị đây ra ngoài dân chúng và cũng phải chiến đấu với họ 
bằng vũ khi. 

Bằng cách chấp thuận sự hỗ trợ cho Triều đình Huế, 
không những Lanessan tự bảo đảm được cho mình một phương 
tiện hùng mạnh về ảnh hưởng trong các vùng nhạy cảm nhất, 
mà theo đúng lý thuyết sự thông nhất cơ bản Annam- Tonkin 
của ông, ông còn tạo cho Huế phương tiện đê biêu hiện về mặt 
chính trị ở phía Bắc, là điều mà từ 1883, các chính sách của 
Pháp cố gắng ngăn cản. 


'VÙNG ĐỎNG BẰNG CUỎI CÙNG ĐÃ ĐƯỢC BÌNH 
ĐỊNH 


Ngày 31 tháng Bảy, Lanessan đồ bộ lên Hải Phòng. Ông 
đến Tonkin vào lúc vừa chấm dứt những chiến dịch “bình định” 
do viên thống sứ Brière tiến hành cùng hợp tác với viên kinh 
lược Hoàng Cao Khải đê "lập lại trật tự” — Lanessan đánh giá 
những kết quả như sau: 





“Những kết quả không thể bàn cãi đã đạt được nhờ chỗ 
cuối cùng người ta đã quyết định dựa vào sự hỗ trợ của các 
quan. Thầy tuyệt vọng không thê bình định được vùng đông 
bằng bằng những đội quân chính quy và những đội dân vệ mà 
lúc đó quân số cũng đã lên đến §000 người lên toản quyền 
tạm quyền và viên thông sứ Tonkin đã tô chức với những dân 





"Hlps/flelun hoploarg 


330 





vệ và những lính cơ dưới quyền của vị Kinh lược và vài vị 
quan, những “đội quân cảnh sát”, hành động trong các tỉnh bị 
rối loạn nhất, đặc biệt là ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, 
Hà Nội, .v.v. Những viên thanh tra và những đội tương chính 
trong đoàn dân vệ được phái vào các đội quân này đều được đặt 
dưới quyền của các vị quan... Vào cuối tháng Bảy các kết quả 
đáng kế đã được viên thống sứ thông báo...” (10) 

Tuy vậy những kết quả này còn hạn chế và mong manh, 
và Brière cũng không giấu giếm là tình hình hiện tại chỉ có 
thể “duy trì được bởi một sự giám sát liên tục, và một hành 
động cương quyết và liên tục của những lực lượng cảnh sát của 
chúng ta”. 

Lúc đó Lanessan mới nói rõ những cảm nghĩ của ông: 





#Tôi không tán thành lắm vi ử dụng sức mạnh tàn 
bạo. Thực ra tôi cũng không nghĩ răng phải chấm dứt một 
cách đột ngột việc truy lùng các tên lưu manh và những người 
nổi loạn bởi những đội quân cảnh sát. Đi ều ấy là không thể 
được, vì người ta vẫn tắn công các bốt kế cận nhất Hà Nội và 
Hải Phòng, và những tên lưu manh vẫn láng vảng ở khắp. n 
Nhưng tôi không coi “bạo. lực” là phương tiện duy nhất 
bình định xứ này và tôi muốn mau chóng chấm dứt những sự 
lạm dụng mà "bạo lực” được thả lỏng đã phạm phải từ quá lâu 
rôi. Tôi thấy dường như những cuộc đốt các làng mạc, tàn sát 
hàng loạt người, rồi các vụ đâm lê, hành hình các kỳ hào bây 
giờ phải nhường chỗ cho những phương pháp ít tàn bạo hơn về 
vấn đề này, những đội cảnh sát cũng không hơn gì những đội 
quân chính quy vả dân quân. Chúng đã có những hành động 
tàn bạo đến mức không tin được. Tôi có thẻ nêu lên một cái 
huyện trong tỉnh Hà Nội, trong l5 ngảy, người ta đã chặt đầu 
75 kỳ hào bởi vì họ không thê, hay không muốn - trong một 
trường hợp như vậy ai có thê biết được sự thật — chỉ ra một bọn 














"lps/llelun hoploarg 


331 








bất lương đi theo con đường nào sau khi đã đi qua những làng 
của họ. Tôi muốn bằng mọi giá làm cho chấm dứt những cuộc 
tàn sát đó. Tôi đã quyết định sẽ từ bỏ sự ủy nhiệm của tôi, nêu 
người ta chứng minh được cho tôi là không thể đạt được sự 
bình định vùng đồng bằng bằng các phương pháp khác!.” (11) 





Bắt chấp sự hoài nghỉ của đa số người Pháp ở Tonkin, 
Lanessan trông đợi rất nhiều ở hiệu quả của đạo dụ của nhà 
vua để thay đôi trạng thái ý thức và thái độ của các quan và của 
dân chúng. Đề cho ra một dấu hiệu nữa của sự thay đôi chính 
sách mả ông mở đầu, ông gửi cho các công sứ tỉnh trưởng một 
thông tư (được ông cho đăng trong Công báo), trong đó ông 
vạch ra những quy tắc xử sự mả từ nay trở đi họ phải chấp hành 
đối với các công chức Annam và dân chúng. Thông tư này đã 
nhanh chóng được biết đến không những bởi các quan và các 
nhà nho, mà còn bởi cả các công chức Pháp nữa. Lanessan 
nhận thấy, ông không khó khăn gì làm cho. phần đông các công 
SỨ chấp nhận những thói quen mới mà ông đề ra và điều này 
tạo ngay tức. khắc “một hiệu quả rất tốt" lên ý thức của những 
nhà nho và của dân chúng. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là 
quyết định của vị toàn quyền, đặt dưới quyền sử dụng của các 
quan, một cách chính thức những lính cơ với trách nhiệm cho. 
các vị phải cùng với họ bảo đảm sự an ninh địa phương ở nông. 
thôn. Đội dân quân này sẽ được đặt dưới quyền của các công sử 
để bảo đảm sự an ninh trên quy mô lớn vùng đồng bằng. Một 
quyết định ngày 5 tháng Chín ấn định quân số lính cơ, những 


1 Trong một bức thư gửi tử Hà Nội để ngày 16 tháng Mười 1891, viên trung 
ủy pháo bình Fernand Bernard viết cho người anh là Lazare như sau: “Trong 
mùa hè, một đội quân gọi là cảnh sát, mặc dù báo chí có nói gì về nó đi nữa, 
thì nó cũng đã có được những kết quả đáng kể. Vị kinh lược cầm đầu đội 
quân này - Ông ta đã chặt 1.800 đầu trong 3 tháng, nhưng ông ta đã thu 
được những tin tình báo quý báu đã giúp chộp được những tên cướp và gặt 
hái được một số lượng lớn súng ống” (Tài liệu lưu trữ của tư nhân). 


"lps/flelun hoploarg 


332 





điều kiện vũ trang, sử dụng và giám sát họ. Các quan bây giờ 
được sử dụng một cách hợp pháp lực lượng vũ trang này, đã trở 
lại thành những người câm quyên thực sự ở địa phương. 


Những nhả cm quyền Annam bây giờ cảm thấy được 
phục hồi, được tôn trọng và có trách nhiệm. Họ thi hành một 
cách nghiêm túc những công việc của họ, vì bây giờ họ có cảm 
tưởng là lần này, người Pháp không tìm cách loại trừ xứ Tonkin 
ra khỏi quyền lực của nhà vua, và tôn trọng tính cách của quốc 
gia. Từ đó, sự phân ly giữa những người nồi dậy và quân cướp 
diễn ra nhanh chóng. 

Ngày 14 tháng Mười, Triều đình Huế phái ra Hà Nội vị 
phụ chính thứ hai, Hoàng thân Hoài Đức và vị phụ chính thứ ba 
Nguyễn Trọng Hiệp với sứ mệnh thăm dò tin tức ở những nhà 
đương sự, và tự mình xem xét những điều quy định của đạo dụ 
của nhà vua có được thi hành không. Người ta đã trả lời cho. 
các ông một cách thật khẳng định. Các ông đã đi thăm Hà Nội 
trong một đoàn hộ tống lớn. Nhưng viên thiểu úy E.Bernard 
quan sát thấy “dân chúng Annam đ'... cần đến những vị quân 
vương của họ” (sie) (12). và dân thành thị thì mê say với những 
cuộc đua ngựa (bắt đầu ngày 17 tháng Mười) hơn là với sự 
thăm viếng của các vị phụ chính này. 

Các vị này nhận thấy trong các tỉnh trung tâm của vùng 
đồng bằng, sự thanh bình thật không biết thế nào mà nói! 
Lanessan bèn đi cùng với các vị xuống Nam Định đẻ khai mạc 
kỳ thi lớn của các nhà nho. Buôi tối, sau một bữa tiệc chính 
thức trong vườn của dinh công sứ, ông kể lại: 





*Vị phụ chính thứ ba đứng dậy, và với một giọng nói hết 
sức xúc động tuyên bố “ông sẽ dành hết quãng thời gian còn 
lại trong đời ông đề giúp đỡ tôi trong sự nghiệp hòa bình và 
tiến bộ...”. Đây là lần đâu tiên Ngài Nguyễn Trọng Hiệp đưa 


"lps/lelun hoploarg 


333 





ra một lời cam kết như vậy. Ở Tonkin người ta coi ông như 
rất thù nghịch với ảnh hưởng của Pháp. Người ta không muốn 
công nhận những lời tuyên bồ trung thành của ông là chân thật. 
Nhưng, ngày ông rời Hà Nội, trước Hoàng thân Hoài Đức, trước 
mặt viên kinh lược và năm hay sáu vị quan cao cấp Tonkin, bằng 
những lời lẽ dứt khoát nhất, ông lại tuyên bó, “nhân danh Hội 
đồng phụ chính và Viện Cơ mậ là từ nay những chỉ thị của vị 
toàn quyên sẽ là những lệnh đối với họ.” (14) 


Vào đầu tháng Mười Một, những kết quả của chính sách 
mới đã có sức thuyết phục. Trong thực tế, không còn những 
cuộc tấn công của quân cướp, sự an ninh đã được văn hồi 
và người ta coi vùng đồng bằng gần như đã được bình định. 
Những kết quả này được xem như “quá nhanh đề có thê là 
thật". Sự hoài nghỉ vẫn thắng thế, và trong các giới người Âu ở 
Đông Dương và trong các câu lạc bộ ở Paris, Lanessan bị đánh 
giá là “ít tin được”. Vì vậy viên toàn quyền muốn thử nghiệm 
xem khả năng của dân chúng hợp tác với chính sách của ông 
như thế nảo. Ngay từ cuối tháng Mười Một 1891, ông đề nghị 
với viên kinh lược ra lệnh dùng lao dịch để: 





“Xây trong vùng đồng bằng khoảng 350 cây số đường 
rộng 11 mét và 7 mét. Lệnh được. truyền ra ngay tức khắc cho 
tất cả các quan và ngay từ những ngày đầu tháng Mười Hai, 
dân chúng bắt tay vào công việc trên những tuyến đường đã 
được các nhân viên công chính hay các sĩ quan pháo binh vạch 
ra. Đến cuối tháng Một, công việc đã hoàn thành, trừ ở một vài 
điểm đặc biệt khó khăn. Trên tất cả các con đường này, mặt 
đường đã được tôn cao hơn mặt ruộng. Một khối lượng đất 
không lồ đã được hàng trăm ngản người đàn ông, đản bà và trẻ 
em đắp lên. 

“Công trình không lồ thực hiện được trong mùa đông từ 
1891 đến 1892, bởi dân chúng vùng đồng bằng là một bằng 


"lps/flelun hoploarg 


334 





chứng quý báu về sự hòa hợp được tạo nên giữa các quan và 
dân chúng Annam. Tôi biết từ ngày đó, là cả Triều đình cũng đã 
ra những lệnh đê thực hiện các công trình này, vì mong muôn 
làm thế để chứng tỏ, dù không cho tôi biết, sự chân thật của 
những tình cảm, và sự chân thành đối với những cam kết của 
Triều đình.” (14) 

Sự nghiệp bình định tiếp tục có những tiến bộ, càng được 
thuận lợi hơn nhờ vào việc mở các con đường này. Và một số 
người đã than rằng như thể là * "giới quan trường đã ngả theo 
phía hợp tác”. Từ cuối tháng Mười, sự nôi loạn đã dẫn dần 
chấm dứt, và dù sao thì cái được coi là “sự nôi loạn toàn thể" 
trong hầu hết các tỉnh ở miền đồng bằng đã không còn nữa. Chỉ 
còn lại nạn cướp bóc mà Lanessan có ý định xử lý bằng các 
phương pháp khác. Dân chúng trở về làng, các ruộng bỏ hoang 
lại được cày cấy, các cuộc trao đồi buôn bán lại được tiếp tục. 





Lanessan đã gửi trả về Pháp viên thống sứ ở Huế, Hector, 
nay thay thế viên này bằng viên thống sứ Tonkin, Brière. 
Vào tháng Mười 1891, ông bổ nhiệm viên chánh văn phòng 
Chavassieux làm thống sứ Tonkin với sứ mệnh tiếp tục cuộc. 
“bình định”. 


CÁC QUÂN KHU 

Những kết quả ngoạn mục ở đồng bằng Tonkin của chính 
sách của ông cùng cộng tác với Triều đình Huề đã củng có cho 
Lanessan sự tin tưởng là cần thiết phải giới hạn hoạt động của 
quân đội chỉ ở những vùng mà nó tỏ ra cần thiết thôi. Phải rút 
quân đội ra khỏi vùng đồng bằng, việc giữ an ninh ở đây (chứ 
không phải là việc bình định nữa) từ nay phải giao lại chỉ cho 
các nhà câm. quyền Annam thôi. Lính cơ, dưới quyên duy nhất 
của các quan, sẽ được sử dụng làm công việc giữ trật tự ở địa 
phương, cùng cộng tác với các làng mạc, và các làng này sẽ 


"lps/flelun hoploarg 


S35 





có những quyền hành đầy đủ (và cả súng ông nữa) đẻ có thể 
chống cướp. Đội dân quân, dành cho vùng đồng bằng, sẽ được 
các quan tỉnh sử dụng trong việc “giữ an ninh đặc biệt”, dưới 
sự giám sát của các công sứ. 

Vì bây giờ sự nổi loạn đã được chứng minh là đã chấm 
dứt, và chỉ còn sự cướp bóc thôi, mà sự cướp bóc này tạo ra sự 
khiếp sợ, nên Lanessan đã có những quyết định mới. Chính đề 
chống cướp bóc và chống sự “xâm lăng từ bên ngoài” đã ủng 
hộ và nuôi dưỡng cướp bóc mà Lanessan muốn dùng đến quân 
đội. Trong khuôn khô những quyền hạn đã được ủy nhiệm 
bởi sắc lệnh ngày 21 tháng Tư, ông thành lập bốn “quân khu” 
(quyết định ngày 6 tháng Tám 1891) bao gồm tất cả các vùng 
núi bao quanh đồng bằng, và tập trung tại đó các lực lượng 
quân đội (khi cần có thể bổ sung bằng đội dân quân bản xứ). 
Ông giao cho bộ chỉ huy quân sự trách nhiệm quét sạch những, 
vùng đặc biệt bị tàn hại bởi quân cướp đã thành lập ở đó những. 
hang ô chính của chúng. 





Ở đây có sự liên quan đến nền an ninh bên ngoài của 
nước Annam vì trong tất cả các vùng nói trên, quân cướp hoạt 
động được là nhờ có sự thông đồng với người Trung Hoa. Bọn 
cướp hoạt động cướp bóc và tống tiền ở vùng đồng bằng và các 
vùng kế cận, rồi mang những thứ cướp bóc được (phụ nữ, trâu 
bò, v.v...) sang Trung Quốc bán để mua thuốc phiện và vũ khí. 
Nghĩa là có rất nhiều sự đồng lõa của người Trung Hoa. 

Phần lớn các vụ tắn công của quân cướp vào các tỉnh Hải 
Phòng, Hải Dương và Bắc Ninh là xuất phát từ vùng núi non 
Đông Triều. Chính để chống bọn nảy mà tướng Reste đã tiền 
hành một chiến dịch lớn vào ngày 22 tháng Mười Một 1891. 
Chiến dịch được chuẩn bị rất chu đáo, quân đội đã nhanh chóng 
chiếm đóng được dãy núi, nhưng quân cướp trồn thoát, không 
bị tốn thất nhiều. Tuy vậy, vùng duyên hải bao gồm quân khu 


"lps/Ölelun hoploerg 


336 





thứ nhất đã được quét sạch. Sau khi đại tá Terrillon rời khỏi đây 
Vào mùa xuân năm 1892, thì vùng này được giao lại cho đại 
tá Clamorgan. Cuộc bình định được tiếp tục sâu hơn về phía 
tây, với một cuộc tấn công vào ngày 2Š tháng Ba 1892, chống 
lãnh thô của tướng cướp lớn Đề Thám trên rặng núi Yên Thẻ, 
thường xuyên đe dọa con đường Lạng Sơn. Nhờ yếu tố bắt 
ngờ, rặng Yên Thế bị chiếm đóng trong vòng một tuần lễ. Quân 
cướp ở đây cũng chỉ bị những tồn thất không đáng kẻ, và đã 
cùng Đề Thám chạy trốn để tiếp tục cuộc chiến tranh du kích ở 
xa hơn. Nhưng từ nay trở đi, vấn đề an ninh của tinh Bắc Ninh 
đã được bảo đảm tốt hơn. Tất cả vùng Lạng Sơn và Yên Thế 
đã được họp lại thành quân khu thứ hai dưới sự chỉ huy của đại 
tá Servière. 

Nhờ sự huy động hạm đội nhỏ của phó đô đốc Fournier, 
cuộc truy lùng những tên cướp cũng đã được tiến hành trên 
biển một cách không thương tiếc. Đến tháng Năm 1892, việc 
cướp bóc trên biên đã chấm dứt, vùng duyên hải được quét sạch 
và an ninh được bảo đảm. Quân cướp đã phải chạy trốn Sang. 
Trung Quốc, và không còn xuất hiện nữa. Đô đốc Foumnier vì 
không hòa hợp được với tướng Reste, lúc đó xin trở về Pháp 
(tháng Sáu 1892). 


CHÍNH SÁCH BIÊN GIỚI 


Lanessan là một con người thực dụng, nên đã rút được 
những kết luận về sự thất bại của những chính sách bình định 
trước đây, ở vùng đồng bằng cũng như ở các miền Trung và 
Thượng Du. Vì quân đội Pháp không chiếm đóng biên giới, và 
cũng chẳng tìm cách giữ “vùng biên giới”, nên xứ nảy thường. 
xuyên mở cửa cho cuộc xâm lăng của Trung Quốc, và rất dễ bị 
đánh phá. 


"Hlps/flelun hoploarg 


S37 





Thế nhưng muốn bảo vệ xứ Annam, thì phải nắm được 
những vùng đó. Cuộc bình định ở miễn Bắc đã thành công một 
cách đễ dàng, nhanh chóng và ít tôn kém. Nay Lanessan suy 
nghĩ vẻ “'chính sách biên giới”, vả cuối cùng ông áp dụng chính 
sách của những người Âu, hay chính sách của người La Mã, hay 
g quân Man Rợ (Barbares). Vấn đề là 
phải thành lập những “biên cảnh” (“marches”), những “tỉnh biên 
giới” (“marches frontières”) hay những “quân khu biên giới” 
(“marches militaires”) đê ngăn chặn vả đây lùi quân xâm lăng. 








Những vùng đó là một bộ phận của vương quốc Annam. 
Đó là điều không thể bàn cãi được và rât cân thiết cho SỰ an 
ninh của vương quốc. Nhưng từ trước đên nay, cái chính sách 
được chính quyền của nhà vua ở Huế, cũng như chính quyền 
của Pháp thi hành, đều không mang lại được một sự an ninh 
thực sự. Trung Quốc là một nước mạnh và đẻ lên đây bằng tất 
cả trọng lượng của mình. Nếu một mặt không có dân chủng ở 
đây đi với chúng ta, mặt khác không có ở đây những lực lượng. 
quân sự hiện đại, thì không thê nào có được sự an ninh thực sự 
ở đó. 





Lanessan xuất phát từ nguyên tắc là những dân cư vùng. 
núi phải được “chỉnh phục” cho sự nghiệp của Pháp. Phải tranh 
thủ được họ và làm cho họ cùng tham gia vào việc giữ an ninh 
cho Tonkin. Thê nhưng họ căm ghét người Annam, và chỉ 
muốn tiếp tục tự cai trị với những phong tục, những thủ lĩnh 
và những truyền thống, v.v... của họ và làm sao để ít bị ấp bức 
nhất. Chính sách của Lanessan (có lẽ được gợi ý bởi các đại tá 
Servière và Pennequin đã bắt đầu quan niệm ra) là tiền hành 
bằng cách cài căm, thâm nhập (implantation) chầm chậm vào. 
các vùng núi, tạo lòng tin cho dân chúng, bảo đảm với họ sự 
tôn trọng các truyền thống chính trị và các truyền thống khác, 
và vũ trang cho họ đề họ có thể đảm nhiệm được việc giữ an 
ninh trong lãnh thô được công nhận của họ. 





"hlps/lelun hoploarg 


538 





Ở đây cũng vậy, các kết quả đã có tính thuyết phục, dù 
rằng có chậm hơn ở vùng đồng bằng. Về phía Tây, trong vùng, 
thung lũng thượng của sông Hồng và sông Đà, cuộc bình định 
do Pennequin tiến hành đã nhanh chóng có kết quả, vì ông ta 
đã biết cách tranh thủ được sự hỗ trợ của người Thái và vị thủ 
lĩnh lớn của họ là Đèo Văn Tri. Một nên tự trị rộng rãi đã được 
công nhận ở đây, vũ khí đã được cung cấp nên họ đã có thể 
đảm nhiệm được sự cảnh giới một cách hữu hiệu. Vả lại, Vân 
Nam cũng không *cung cấp” những quân cướp nữa, và những 
sự xâm nhập cũng gân như không còn. Người ta đã có thể lập 
ra và giữ được các đòn biên phòng Lào Cai, Lai Châu, Điện 
Biên Phủ. 

Đó là quân khu thứ tư mà thủ phủ được đặt ở Yên Bái, rồi 
Lai Châu và được giao cho đại tá Pennequin. 

Sự yên tĩnh hoàn toàn ở vùng đồng bằng đã được kiểm 
chứng, và việc bình định trong các quân khu đã có nhiều tiến 
bộ, Lanessan tin rằng có thể kết thúc giai đoạn đầu tiên này 
trong nhiệm kỳ của ông bằng một cuộc du hành bằng đường 
bộ từ Hà Nội vào Huế. Người ta nói, từ trước đến nay chưa có 
một vị toàn quyền nào đám và có thể làm một cuộc hành trình 
như vậy. Khởi hành từ Hà Nội vào cuỗi tháng Hai, sau mười 
ngày ông tới Vinh *mà không có một lính người Âu, thậm chí 
không có cả một đội hộ tống quân sự bản xứ” nào đi theo (15). 
Ở khắp mọi nơi ông đã nhận được một sự đón tiếp “kính trọng 
và có cảm tỉnh” của dân chúng đã tự huy động để ra sửa cho 
đường sá dễ đi. Nhưng ông phải ngưng cuộc hành trình ở Vinh, 
vì viên công sứ thông báo với ông rằng về phía Nam, vẫn còn 
những băng nỗi loạn đi lại, và có thể có nguy cơ ông bị một 
trong những băng này bắt cóc. Một lần nữa, ông lại phải đi vào 
Huế bằng đường biền. 


"hlps/flelun hoploarg 


s39 





Kinh thành lại một lần nữa bị náo loạn bởi những tin đồn 
về các âm mưu. Những nhà truyền giáo đã quy đạo được một 
tá thành viên của hoảng tộc, vả người ta còn nghỉ ngờ là có một 
số đang âm mưu định thay thê nhà vua trẻ tuôi Thành Thái có 
“những hành động kỳ quặc” đang làm cho nhiều người lo ngại. 
Nhưng Triều đình đã phản ứng lại: 

*Hai vị hoàng thân đầu tiên quy đạo ngay từ trước năm 
1892 đã được mời đến một buỗi hội kiế biệt với nhà vua, 
và bị bắt ngay lúc đó, đem giam lại, rồi kết tội tử hình...” (16) 

Nhưng nhờ sự can thiệp chính thức của Lanessan lúc đó 
đang ở Huê, hai vị hoàng thân này đã được hưởng án treo. 

Người ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở Huế vào lúc 
bấy giờ. Chỉ biết rằng vị toàn quyên bỗng đột ngột ngã bệnh 
và phải quyết định rút ngắn thời gian ở đó. Ông đi nhanh vào 
Sài Gòn. Ông phải quyết định tạm thời rút lui để chữa bệnh. 
Trao tạm quyền cho Chavassieux, ông sang Nhật nghỉ trong hai 
tháng. Cuối tháng Tám ông trở về và ngay tức khắc phải đối 
phó với những quyết định nghiêm trọng về quân sự. 











VAI TRÒ CỦA GALLIENI 


Quân đội rất không tán thành chính sách của Lanessan, 
đặc biệt sự vũ trang các lính cơ và vị trí dành cho các quan 
trong việc giữ an ninh ở vùng đồng bị Nhưng trong mùa hè 
1892, mâu thuẫn chính là về vấn đề số phận dành cho những 
tướng cướp “đã quy hàng” Lương Tam Kỳ và Ba Kỳ mà người 
ta đã công nhận cho có những “vùng” riêng với những điều 
kiện xét ra quá thuận lợi cho họ vào năm 1890. Từ 1890 đến 
nay, Lương Tam Kỳ hầu như sống yên ôn. Ông ta đã tăng lên 
một cách ghê gớm số làng và số chợ của ông ta, cũng như cho. 
canh tác những diện tích rất lớn đất bỏ hoang. Nhưng bộ tham 








"hlps/lelun hoploarg 


540 





mưu thì xét thấy vùng của ông ta là nơi ân náu cho những quân 
cướp người Trung Quốc, trở nên có tính cách đe dọa đối với 
con đường thông thương huyết mạch từ Hà Nội đi Lạng Sơn. 
Một cuộc phục kích đảm máu xảy ra vào ngày 9 tháng 
Bảy ở Bắc Lệ lại càng cũng có những luận chứng của bộ tham 
mưu. Tướng Reste thúc ép Lanessan phải phế bỏ hiệp định 
1890 và cho phép mở một chiến dịch càn quét đối với Lương 
Tam Kỳ. Nhưng Lanessan từ chối. Ông không thấy có một lợi 
ích nào khi tắn công “những kẻ đà hàng”, vì tất cả những tên 
cướp, đang dần dần ở yên và cày cấy đất đai, sẽ lại tức khắc 
trở lại thành những tên cướp ngay. Lợi dụng sự vắng mặt tạm 
thời của vị toàn quyền đang dưỡng bệnh tại Nhật Bản, tướng, 
Reste, cùng với tất cả các cơ quan của ông ta, quyết định tấn 
công, nại ra lý do có một sự khân cấp là quân Trung Hoa “xâm 
lăng” dùng vùng của Lương Tam Kỳ làm bản đạp đề tô chức 
một chiến dịch chống Lương. Người tạm quyên Chavassieux 
từ chối, và Lanessan, vừa trở về, đến phút cuối cùng đã hãm 
lại được chiến dịch này. Tướng Reste như vậy không còn được 
công nhận nữa. Theo đề nghị của viên toàn quyên , ông ta bị 
thay thế bởi tướng Duchemin là người rất ăn ý với Lanessan. 
Dù sao thì bản thỏa thuận với Lương Tam Kỳ cũng đã được ký 
lại đến ngày 30 tháng Mười Một 1894, nhưng với những điều 
kiện rõ ràng là ít có lợi hơn đối với viên tướng cướp cũ này. 
Mẫy tháng sau đến lượt Ba Kỳ cũng đầu hàng. Với sự khuyên 
cáo của viên Kinh lược Hoàng Cao Khải, Lanessan rút tỉnh 
Thái Nguyên ra khỏi quân khu, và làm thành một tỉnh dân sự. 
Hai tỉnh của vùng đồng bằng được bình định chậm nhất 
là Sơn Tây và Hưng Hóa. Sơn Tây là bởi vỉ tỉnh này ở kế cận 
với dãy núi Tam Đảo, nơi những bọn bất lương và quân nổi 
dậy dễ dàng tìm được chốn ân náu, và cũng vì nó thông với 
những cánh rừng của tỉnh Thái Nguyên. Còn Hưng Hóa là một 


"hlps/flelun hoploerg 


S41 





tỉnh tiếp giáp với xứ Mường của sông Đà luôn luôn hứng chịu 
những hậu quả của những chính sách đối với người Mường. 
Chính sách trấn an đối với họ, với sự bảo đảm là “từ nay trở đi, 
cơ cầu xã hội và hành chính của họ sẽ được tuyệt đối tôn trọng” 

đã mang lại kết quả. Người thủ lĩnh Annam, Đốc Ngữ, người 
đã nhiều lần tấn công một cách thắng lợi các trại của Pháp, đã 
được những người Mường giúp đỡ trong trận phục kích ở chợ 
Bờ tháng Một năm 1891, nay lại bị chinh những người Mường 
này cắt cổ vào ngày 7 tháng Tám 1892 cùng với 130 người lính 
du kích của ông. Tất cả tỉnh từ đó đi vào một tình trạng hòa 
bình tuyệt đối và không có gì làm cho xáo trộn nữa. 

Cái “chính sách dân tộc” này đã được Lanessan vẽ ra chỉ 
ít lâu sau khi tạo lập các quân khu. Trong một thông tư ngày 3 
tháng Chín 1891, ông đã chỉ thị cho các công sứ: 

“Phải hết sức chú ý đến việc làm sao cho chính quyền 
bản xứ nhất thiết phải là người Annam trong xứ Annam, phải 
là người Mường trong xứ Mường, tóm lại phải có sự đồng nhất 
tuyệt đối về dân tộc giữa họ với dân chúng phụ thuộc vảo họ. 
Mặt khác lời khuyến cáo này cũng phải được áp dụng một cách 
chặt chẽ như vậy trong việc tuyển mộ tất cả các nhân viên, 
không trừ một ai. Không một người Annam nào được dùng vào. 
việc giữ an ninh trong các lãnh thô Mường, không một người 
Mường nào trong việc giữ an ninh ở các lãnh thô Annam, và 
cũng như vậy cho tất cả các loại người bản xứ trong những 
vùng đã ủy nhiệm cho chúng ta. Đây là một chỉ thị chính yếu 
và tôi coi việc thi hành nó là hết sức quan trọng.” (17) 

Kết quả của quyết định này cũng là để cung cấp cho các 
thủ lĩnh người dân tộc thiêu số có những phương tiện để tự 
mình đảm nhiệm được việc giữ an ninh trong xứ. Đã có quyết 
định là sẽ phát vũ khí cho họ đề họ có thê chống lại những kẻ 
bất lương người Trung Hoa. 


"hlps/Nlelun hoploerg 


342 





“Đại tá Servière là người đầu tiên đã có ý kiến rất đúng là 
phải vũ trang cho dân chúng định cư trên các triền núi... Đại tá 
Galliéni đã thực hiện việc này một cách rất hào phóng... Các 
làng (thổ) đã truy nã không ngừng những tên cướp Trung Hoa 
và tiêu diệt những tên ăn trộm. Đại tá Gallieni cho rằng Sự trừ 
bỏ hoàn toàn được cướp bóc trong toàn quân khu thứ hai vào 
cuối năm 1894 chính là đặc biệt nhờ vào hoạt động của họ. 
Những kết quả tương tự cũng đã đạt được bằng những phương 
tiện tương tự trong quân khu thứ nhất." (18) 





Tuy nhiên những kết quả này đã đạt được trong hai quân 
khu đó chẳng đễ dàng, nhanh chóng. Việc xây dựng một đường 
xe lửa giữa phủ Lạng Thương và Lạng Sơn đã được tiến hành, 
và ngay từ 1892, Lanessan đã cho thành lập một đội cơ động đẻ 
bảo vệ đường sắt này, nơi mà những công trường cùng những 
đoàn xe luôn luôn bị quân cướp tấn công. Nhưng vào tháng 
Chín 1892, sau khi có sự thỏa thuận giữa đại tá Servière - chỉ 
huy quân khu hai và tướng Sou của Trung Hoa về một cái tông, 
có tranh chấp, Lanessan quyết định việc chiếm đóng đài hạn 
vùng biên giới với Trung Quốc. Như vậy quyết định này bao 
hàm việc phải tô chức một cách có hệ thông các vùng này: xây 
dựng các lô cốt và các đồn binh bằng gạch ở những điểm đi lại, 
các đường đi vào (đặc biệt là đường Lạng Sơn đi Tiên Yên) và 
vũ trang cho dân chúng ở kế cận. 





Lanessan biểu dương người đã có công lao lớn trong việc 
này: 

*Tổ chức này chủ yếu là công trình của đại tá Gallieni, 
người đảm nhiệm vào cuối năm 1892 quyền chỉ huy quân khu 
thứ nhất, và sau đó, cả quân khu thứ hai. Chính nhờ vào ông, 
vào hoạt động không biết mệt mỏi, vào ý thức cai trị và tổ chức 
mà ông sẵn có, vào uy tín rất lớn của ông đối với binh lính và 


"lps/llelun hoploarg 


s43 





sỹ quan, vào lòng nhân từ nồi bật của ông đối với người bản 
xứ mới có sự bình định hoản toàn ngày nay của các quân khu 
thứ nhất và thứ nhì, nghĩa là tất cä vùng núi bao quanh hai tỉnh 
Quảng Đông và Quảng Tây.” (19) 

Lanessan cũng nêu lên là đại tá Gallieni chỉ tiến hành 

“một số ít chiến dịch quân sự”, nhưng cuộc hành quân vào Cai 
Kinh, cuối năm 1893, là đặc biệt đáng khen ngợi. Dãy núi đá 
vôi lởm chởm nảy tạo cho những quân cướp bị đuôi khỏi Đông, 
Triều và Yên Thế một nơi ân tránh rất tốt, được chúng đánh giá 
cao, nhất là về phía tây, dãy núi chạy dọc theo con đường Lạng 
Sơn trong khoảng ba mươi cây số. Chiến dịch của Gallieni là 
một thắng lợi hoàn toàn. Những quân cướp bị đánh bất ngờ, đã 
tức khắc trốn chạy về phía Trung Quốc, cả dãy núi được hoàn 
toàn quét sạch và quân cướp không trở lại nữa. 
Đề Thám đã chạy trốn vào năm 1892, lại trốn thoát vào. 
ói cùng đã đầu hàng vào ngày 25 tháng Mười 
có sự phản đối của quân đội, đã được dành 
cho một “vùng” ở Yên Thế. Như vậy cuộc bình định hai quân 
khu đã hoàn tất. Cuối cùng cũng đã đạt được sự thỏa thuận với 
Trung Quốc, vả các hành động đề phân chia biên giới bắt đầu 
được tiễn hành. Về phía Pháp. đại tá Servière được ủy nhiệm 
làm việc này. 









Chính sách ngoại giao cũng đã góp phần mang lại thắng. 
lợi này. Lanessan đã làm nỗi bật lên sự cần thiết phải giữ được 
những mối liên hệ tốt nhất với Trung Quốc. Đại tá Gallieni đã 
tìm được cách thắt chặt với viên tông đốc Trung Hoa của tỉnh 
lân cận những mối quan hệ rất tót, và do đó đã giải quyết được 
nhiều vấn đề gai góc trong việc phân chia biên giới. Tất cả 
mọi chuyện còn chưa hoàn thành thì Lanessan rời khỏi Đông 
Dương. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chính nhờ vào 


"hlps/Nlelun hoploarg 





chính sách tông quát của ông ở Tonkin mà ông đã bảo đảm 
được sự an ninh đối ngoại của vương quốc Annam trước mặt 
nước Trung Hoa, và khống chế được nạn cướp bóc. 

Thật đáng ngạc nhiên thấy những công trình sử liệu thuộc 
địa thời đó lại chỉ chú trọng đến việc nghiên cứu chính sách 
“vết dầu loang” do Gallieni áp dụng với sự hỗ trợ của viên 
tham mưu trưởng của ông ta, đại úy Lyautey, trong khi đó, 
chính sách này, tuy quan trọng thật nhưng không phải là chủ 
yếu, lại chỉ là một bộ phận của chính sách của Lanessan. Một 
thế hệ mới các sĩ quan đã đến Tonkin - vùng, đồng bằng đã được 
bình định. Tâm địa của họ khác mà quan niệm về vai trò của 
họ cũng khác. Nạn cướp bóc của người Trung Hoa, những dân 
tộc thiêu số mà họ phải sống chung. và làm việc ở đó, là những 
yếu tổ làm cho họ quan niệm răng “các sự náo loạn” chăng có 
liên quan gì với lòng yêu nước. Nhưng cả Gallieni lẫn Lyautey, 
chẳng có liên hệ gì nhiều với các xứ ở Annam. Vấn đề chủ yêu, 
và Lanessan đã hiểu rất rõ điều này, là quan hệ Pháp - Annam. 
Chính ông ta đã tái lập được ở Tonkin và thậm chí trong, tất cả 
các vùng có người Annam cư ngụ một nền hòa bình có thẻ là 
còn chưa hoàn toàn, nhưng duy nhất chỉ còn vài kẻ đã chai lì 
muốn giữ trật tự cũ là vẫn ngoan có phản bác thôi. 





Tuy nhiên, Gallieni, trong những tư liệu của ông ta viết, 
tự gán cho mình công trạng của cuộc bình định, và sau đó, phần 
lớn các nhà sử học cũng khăng định như vậy, nhưng thật ra ông 
ta chỉ là một người thừa hành xuất sắc (và một người tham gia) 
chính sách biên giới của vị toàn quyền và vị chỉ huy tối cao 
quân đội, tướng Duchemin. 





SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC LÀO 
Ở một trận tuyến khác, Lanessan cũng đã biết bảo vệ 
được sự an ninh đôi ngoại cho nước Annam. 


"lps/Nlelun hoploarg 


s45 





Từ 1887, những cuộc xâm nhập liên tục và càng ngày 
càng vào sâu của người Xiêm vào các công quốc Lào ở tả ngạn 
sông Mêkông làm cho cả Triều đình Huế cùng người Pháp đều 
lo ngại. Ngay từ 1886, các văn phòng của Triều đình Huế đã 
tập hợp được các tư liệu chứng thực quyền của nước Annam 
đối với các châu. (công quốc Lào). Từ hơn một thế kỷ nay, các 
châu này vẫn công nhận chính quyền của vua Annam. Những 
lời khiếu nại đã được chuyên tới Huế chống những sự sáp nhập 
và xâm nhập của Xiêm. Ở Hả Nội người ta cũng nhận thức rõ 
sự đe dọa đẻ nặng lên vùng thượng lưu vực sông Đà (Lai Châu 
và Điện Biên Phù) và vùng “đất độc chiếm” của Đèo Văn Trị. 


Ở Paris, ngày 4 tháng Hai 1893, Thứ trưởng Bộ Thuộc 
địa, Delcassé, xác nhận trước Hạ Nghị viện những quyền của 
nước Annam đối với lãnh thô Lào. Sau đó ít lâu, ông ra lệnh 
cho Lanessan phải, hành động. Ông này, vì không muốn dùng, 
một cách quá lộ liễu quân đội Pháp, đã thành lập ba đội quân 
nhỏ g( gồm tự vệ dân sự và lính khó đỏ Annam. Đầu tháng Tư, các 


đội quân này đến chiếm đóng Stung Treng trên sông Mêkông, 
nhưng phải mãi đến tháng Năm, và khó khăn lắm, mới tới được 
Khône. Ở những nơi khác, quân Xiêm kháng cự dữ dội và ngày 
2 tháng Sáu, chỉ huy đội quân Cammon là Grosgurin bị ám sát 
chết. 

Thể là Paris can thiệp. Ngày I3 tháng Bảy, một hạm đội 
Pháp đến trước Bangkok, nhưng cũng phải mắt hai tháng gây 
sức ép, cuôi cùng người Xiêm mới chịu nhượng bộ. Le Myre 
đe Vilers, một đại biểu của Cochinchine, từ Pháp sang, đi tiếp 
xúc với cử trí, được chỉ định làm đại sứ đặc mệnh Pháp tới 
Bangkok, ký kết vào ngày 3 tháng Mười 1893, một hiệp ước 
công nhận cho nước Pháp tất cả các vùng lãnh thô ở về phía 
tả ngạn sông Mêkông. Lanessan mong muôn sáp nhập tất cả 
các lãnh thổ. nảy hoặc vào Cochinchine, hoặc vào Annam hay 











"lps/Nlelun hoploarg 


346 





Tonkin. Nhưng Paris từ chối: Nước Lào sẽ ra đời. Tuy nhiên, 
chính toàn quyền de Lanessan là người đã bảo đảm được cho 
nước Annam sự an ninh về phía Tây đối với một kẻ cạnh tranh 
lâu đời, và về phía Bắc, đối mặt với Trung Quốc. Vào năm 
1894, với việc Trung Quốc từ bỏ các lãnh thô Thái, thì những 
đường biên giới giữa Trung Quốc, Tonkin và nước Lào đã được 
xác định. 


NHỮNG “CON ĐƯỜNG” CỦA SỰ PHÁT TRIÊN 


Nếu Lanessan, bằng các chính sách mới của ông, đã tìm 
được cách chấm dứt sự nôi đậy và tái lập dần dần nền hòa bình, 
thì mục đích của ông là mở đường cho sự phát triển một đất 
nước chiếm được và từ nay phải phụ trách. 

Ngay từ khi ông ra đi, Freycinet đã báo trước là ông sẽ 
không có thêm quân đội, thêm ngân sách. Cuộc bình định đã 
cho phép giảm dần chỉ phí quân sự, và điều này có lợi trực tiếp 
cho chính quốc. Quả là, ngân sách 1893, chính quốc chỉ cấp 
ngân sách quân sự mà thôi. không phải như trước đây phải trợ 
câp cho ngân sách bảo hộ. Điều này cho Paris có một sự quản 
lý thực tế và trước tiên, hai phần ba số chỉ tiêu của Tonkin. 
Lanessan đã tìm cách lồng vào trong những chỉ tiêu đó, việc 
xây dựng các trại quân đội, các lô cốt, và cả những con đường 
chiến lược và các nhà thương. Tuy vậy, ngân sách tự quản của 
xứ bảo hộ vẫn phải tìm cách làm cân bằng những chỉ tiêu dân 
sự của mình với những nguồn thu nhập ở địa phương. 

Ngay từ 1892, nhờ sự cai thiện các nguồn thu nhập thuế 
khóa do sự bình định mang lại, sự phục hồi sản xuất nông 
nghiệp và sự trao đôi thương mại, dường như ngân sách bảo 
hộ đang trên con đường đi đến sự cân bằng. Vào năm 1895, 
Lanessan đã có thể khăng định là “từ ngày 1 tháng Một 1892 


"Hlps/lielun hoploarg 


S47 





đến 31 tháng Mười Hai 1894, ngân sách địa phương của bảo hộ 
đã đối phó được với tất cả những chỉ tiêu của các công sở dân 
sự” (20). Điều này đã được C. Chautemps, Bộ trưởng Thuộc 
địa xác nhận'. 

Nhưng kết quả này chỉ có thể đạt được với cái giá của 
một sự bóp nghẹt các chỉ tiêu đến mức mà trong thực tế, vị 
toàn quyền không thẻ tiền hành bắt cứ một công trình hạ tầng. 
cơ sở nào mà ông xét thấy cần thiết. Và bởi vì ông không thê 
chờ đợi được gì của chính quốc hay một sự đóng góp nào khác 
của Cochinchine, ông bắt buộc phải tăng các thu nhập về thuế 
các loại. Và ông bắt tay vào làm việc này. 





Những thuế má mới về tiêu thụ được đặt ra bởi nghị 
định tháng Năm 1892 đối với muối, hộp điêm (quẹt), thuốc 
lá nhập và dầu hỏa (dầu hôi). Những thuế điền địa _cũng khá 
hơn với sự cày cấy lại các ruộng bỏ hoang. Các thuế nhập hải 
quan cũng được cải thiện. Tính chung lại, ngân sách của xứ 
bảo hộ (chủ yếu là đo các thu nhập của Tonkin và một phần 
nhỏ của Annam) đã tăng lên 50%, từ 4.448.000 đồng (piastres) 
năm 1891 lên 6.710.000 đồng năm 1894. Tháng Năm 1893, 
Lanessan mua lại sở thầu thuốc phiện ở Tonkin và chuyển nó 
thành công ty thuốc phiện Pháp. Trong một nửa thế ký, thuốc 
phiện trở thành một trong những nguồn thu nhập tải chính chủ 
yếu của xứ bảo hộ. 

Nhờ việc văn hồi sự yên tĩnh, thuế má tìm lại được một 
hiệu quả mới. Vừa ra khỏi được chiến tranh và cướp bóc, dân 
chúng từ nay lại phải đối đầu với những nhân viên thu thuế, 
mà là những nhân viên càng ngày càng khắt khe và tham lam. 
Nhưng muốn thực hiện các công trình hạ tầng cơ sở cần thiết, 








1 Trước đây là thứ trưởng của chính quốc và trở thành Bộ trưởng Thuộc Địa 
từ 1894, 


"hlps/flelun hoploarg 


S48 





không có sự giúp đỡ của chính quốc, không có bất cứ một sự 
hỗ trợ nào của Ngân hàng Đông Dương, vị toàn quyền bắt buộc 
phải “tự xoay sở”. 

Những nỗ lực của ông chủ yếu là về các đường sá giao 
thông. Chương trình làm đường trong vùng đồng bằng sông 
Hồng được bắt đầu vảo tháng Mười Một 1891, tiếp tục cho 
đến khi đã làm được tổng số 500 cây số đường rộng từ 7 đến 
11 mét từ 1891 đến 1894, và được bô sung bởi khoảng 1.000 
cây số đường thứ cấp. Cái gương của Tonkin đã được Annam 
noi theo ngay từ 1892, và những đường giao thông đã được 
xây dựng giữa các trung tâm chính. Ở Tonkin, nhiều con sông 
đào đã được nạo vét, nhiều con đê được sửa chữa và củng cô. 
Mạng lưới điện tín đã được mở rộng (4.761 cây số vào cuối 
năm 1893) và đã có một phần các cột dây được làm bằng sắt. 


Nhưng công trình chính là đường xe hỏa. Từ 1884, chính 
quyền quân sự đã đòi hỏi xây dựng một đường. sắt từ Phủ Lạng 
Thương đi Lạng Sơn. Nhiêu sự kiện xảy ra đã làm cho phải 
hoãn mọi công việc, nhưng từ tháng Năm 1890 các công trình 
này đã bắt đầu được khởi công. Cuối cùng đã đi đến quyết 
định là con đường sắt sẽ đi trên nền đường bộ, và như vậy 
giảm đi được rất nhiều phí tôn xây dựng. Từ 1891 đến 1894 
có 6.000 công nhân làm việc trên công trường này (lúc đầu 
phần lớn là Hoa kiều). Những vấn đề tài chính làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tiến độ của công trình, nhưng nhờ xoay sở, 
các khó khăn được vượt qua, và đến 1894, thì công trình được 
hoàn thành một cách tốt đẹp. Ngày 24 tháng Mười Hai 1894, 
Lanessan khánh thành con đường xe hỏa dài 100 cây số nảy, 
và đến Lạng Sơn đi mắt 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng đây mới 
chỉ là một con đường hẹp có 0.60 mét, phải làm lại, và kéo dài 
trước hết đến biên giới Trung Quốc, ải Nam Quan và sau đó 
đến Hà Nội. 








"Hlps/llelun hoploerg 


s49 





Sự sắp xếp, bố trí và trang bị cho cảng Hải Phòng cũng 
đòi hỏi những công trình lớn. Vào tháng Tám 1886, nhà U.Pila 
et Cie đã ký với Paul Bert một hợp đồng, được nhượng những 
đất đai và công nhận độc quyền trong 20 năm xây dựng các 
kho bãi. Để đối lại, nhà này có trách nhiệm phải tạo ra ở bến 
cảng các cầu tàu, một cảng bốc đỡ lớn, những kho bãi, những 
cửa hàng. Những cửa hàng tông quát đã được khai trương vào 
ngày 4 tháng Hai 1889. Đây thực sự là một độc quyền mà Pila 
đã dựng lên thành một hội, mang tên Société des Docks de 
Hải Phòng. Ngày 8 tháng Mười Hai 1892, bảo hộ ký với Pila 
một hợp. đồng mua lại cả độc quyền và quyền sở hữu các cửa 
hàng, kho tàng. Đồng thời Hội có trách nhiệm phải làm tắt cả 
các công trình cải thiện bến cảng đến chỉ phí tối đa là một triệu 
phrăng. Như vậy trong năm 1894, cảng có được thêm những 
cầu tàu mới, những kè, hai cầu quay và một ngọn hải đăng. 
Việc quản lý bên cảng được giao cho sở Hải quan. 





Cũng theo một phương pháp tương tự và bằng một hợp 
đồng ký ngày 16 tháng Chín 1893, công ty "Compagnie des 
Messageries Fluviales” được kéo dài hợp đồng năm 1886 đến 
tận năm 1906. Đề đối lại, công ty chấp nhận sự giảm các giá 
vé, và trách nhiệm “phải làm tất cả các công trình đặt cọc tiêu, 
bảo dưỡng và cải thiện các dòng sông ở Annam và Tonkin mà 
chính phủ bảo hộ đòi hỏi, cho đến chỉ phí tôi đa là 3 triệu 
phrăng được hoàn trả mỗi năm 200. 000 phrăng”. Lanessan ghi 
lại: “Nhờ sự phối hợp này, ngay từ cuối năm 1893, người ta đã 
có thể tổ chức một dịch vụ đêu đặn hàng tuần có tàu thủy chạy 
bằng hơi nước lên đến Lào Cai, và tiên hành không chậm trẻ 
những công trình mà nền thương mại đòi hỏi từ mười năm nay 
cũng như sự cải thiện các con kênh đảo nỗi Hải Phòng với sông 
Hồng (21). 

Cũng vào thời kỳ này các mỏ than ở Tonkin đi vào khai 
thác. Hội *'Société francaise des Charbonnages du Tonkin” vào 





"lps/flelun hoploarg 





tháng Tư 1888 được nhượng các mỏ này đã bắt đầu sản xuất 
ở Hòn Gai vào tháng Một 1893, với một sản lượng hàng năm 
khoảng 200.000 tắn. Hội tuyển mộ thợ mỏ chủ yếu trong số 
những tên cướp cũ của Đông Triều, nhưng rồi nhanh chóng rơi 
vào một tình thế tuyệt vọng vẻ tài chính. Hội này được Iean 
Dupuis thành lập năm 1889 để khai thác vỉa quặng trên đảo Cát 
Bà, quá lên về phía Bắc, đã khánh thành một hầm đầu tiên vào 
cùng thời điểm đó, nhưng hằm này nhanh chóng cạn kiệt, và 
hội bị phá sản. Tuy nhiên đây là một thứ than có chất lượng và 
sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển công nghiệp ở Tonkin. 
Ngày 1 tháng Hai 1893, ở Hải Phòng bắt đầu có chiếu sáng 
công cộng bằng nguồn điện. Ở Hà Nội thì bắt đầu vào ngày 6 
tháng Một 1895 (22). 

Trước năm 1891, ở Annam và Tonkin, thực tế không có 
bắt cứ một nhà máy công nghiệp nào ngoài hai công ty mỏ 
nói trê từ 1892, mới thấy một vài nhà máy được tạo ra hay 
phát triển lên. Nhà in Schneider, lúc đó đã sử dụng ở Hà Nội 
khoảng 160 người sẽ mở một nhà máy giấy. Ngày 11 tháng 
Mười 1892, Lanessan khánh thành ở ngoại ô Hà Nội một nhà 
máy diêm (hộp quẹt) sử dụng 400 người. Rôi xuât hiện những 
hãng làm bia, làm xà phòng, làm dầu, cả các hãng đệt và những 
body sửa chữa xà lúp, làm cầu, làm các đồ dùng trong nhà, 

-. (23). Phần lớn các công ty này là nhằm cô găng đáp ứng 
MT cầu của cộng đồng người Âu, dân sự và quân sự và chừng 
vài ngàn người bản xứ, ít nghèo hơn những người khác. "Thị 
trường” Annam, vì tình trạng nghèo khô chung là hết sức hẹp. 
Lanessan viết: 














“Ở Tonkin, sự nghèo khô ngự trị khắp nơi. Nhà cửa và 
quần áo được rút lại ở các mức đơn giản nhất. Nếu hy vọng 
răng ngày một ngày hai, những con người khốn khổ này sẽ đi 
mua những sản phẩm của chúng ta, vì những sản phẩm của các 


"lps/flelun hoploarg 


Số 





nước khác đã bị chúng ta đánh thuế rất nặng, thì đó là đâm đầu 
xuống một vực thắm ảo tưởng." (24) 

Nhưng vị toản quyền đánh giá nước này là có tương lai. 
Và ông làm một cuộc kiểm kê chính xác các khả năng. Sự du 
nhập những " "cây trồng xuất khâu” (cà phê, trả, bông, đay, cây 
có dầu, v.v...) đối với ông là đầy bắt trắc, đòi hỏi vốn liễng rất 
nhiều, những chuyên môn riêng và nhiều thời gian. Vì vậy ông 
khuyến cáo nhà thực dân người Âu muốn sang lập nghiệp là 
hãy sản xuất gạo với những người tá điền, vì bao giờ cũng. có 
nhu cầu về gạo, và ông có thê cấp cho họ những đồn điền, nhất 
là ở vùng trung du. 

Những vấn đề tài chính là một sự khó khăn thường xuyên 
đối với Lanessan. Những nguồn ngân sách và thuế má không 
bao giờ cho phép ông thực hiện được những gì ông dự kiến 
hay quyết định. Ông đành phải dùng đến những “phương pháp 
ngoài ngân sách”, mà sự chỉnh thống là đáng ngờ vực, một 
cuộc nhào lộn thực sự, mà cả ở Đông Dương cũng như ở Paris 
người ta càng ngày chê trách. Những hợp đồng của ông ký với 
những hội Dock de Hải Phòng hay Les Messageries Fluviales, 
tắt nhiên chỉ là những vay nợ trá hình, mà pháp luật nghiêm 
cắm. Và những cam kết trong khuôn khô đó sẽ làm tôn thương 
nặng nề cho tình trạng tài chính của xứ bảo hộ. Lanessan phải 
xin cầu cứu chính quốc, và khẩn cầu Quốc hội cho làm một 
cuộc vay lớn. 








CĂNG THÁNG Ở HUẾ 

Từ 1887, khi Lanessan đã hiểu biết một cách sâu sắc sự 
vận hành của chê độ bảo hộ, ông tin chắc vảo sự cân thiệt phải 
thống nhất các nội quy cai trị của Annam và Tonkin và phải 
tái lập giữa hai xứ sự thống nhất đã bị phá vỡ bởi các hiệp 


"lps/llelun hoploarg 





ước 1883 và 1884. Về mặt này, ông thấy bản hiệp định được 
ký kết ngày 30 tháng Bảy I8§5 giữa một bên là Silvestre và 
Champeaux với bên kia là Tường là rất tốt. Bây giờ đã có một 
ngân sách của bảo hộ, lại có một “ngân sách dân sự Tonkin” 
và một “ngân sách dân sự Annam”, giữa hai ngân sách này có 
những sự “đóng góp” và "tham gia” qua lại. Trong mối lo lắng 
muôn thực hiện sự thống nhất, Lanessan thuyết phục Triều 
đình Huế vào tháng Ba 1892 là nên đặt ra những thuế tiêu thụ 
giống như của Tonkin. Bảo hộ sẽ chịu trách nhiệm việc thu 
thuế và sẽ chia với Triều đình số thu nhập được mà một phần sẽ 
dành cho các công trình công cộng. Sau khi có một thỏa thuận 
giữa Lanessan và Triều đình, hai bên cùng đồng ý trình bày 
một cách tương tự những thu chỉ của ngân sách bảo hộ và của 
Annam. Sự thu các thuế trực thu sẽ giao cho các Quan bố của 
nhà vua và số thu được sẽ do Bộ Tài Chỉnh Annam tập trung 
lại. Như vậy người ta chuẩn bị dần dần cho một sự “hợp nhất" 
ngân sách của vương quốc Annam vào ngân sách tông quát của 
bảo hộ. 

Dự án này được quyết định vào tháng Chín 1893 khi 
Lanessan đang ở Huế, đã bị thất bại vào tháng Mười Một do sự 
vụng về của viên thống sứ Brière đã quá nhắn mạnh vào mặt 

“hợp nhất”. Ông Hiệp phản ứng một cách kịch liệt, tuyên bố 
tuyệt đối từ chối '*không làm một nước ăn lương của bảo hộ” 
và trong những điều kiện như vậy “thì tốt hơn hết là tuyên bố 
ngay tức khắc sự sáp nhập thẳng thừng vương quốc Annam vảo 
nước Pháp”. Như thể là dự án, được Lanessan ä âp ủ, thống nhất 
dần dần Annam và Tonkin trước hết về mặt tài chính rồi sau về 
mặt hành chính, đã thât bại. Không có sự hợp nhất các ngân 
sách, và về phía Pháp, tất cả những người muốn giữ ở Tonkin 
một nền cai trị nửa — trực tiếp lại thắng lợi. Về phía Annam, 
nhiều người cũng muốn giữ cho Triều đình Huế có một sự tự 








"lps/lielun hoploarg 


s33 





trị hoàn toàn đối với Tonkin. Chavassieux, thống sứ Tonkin, 
đi nghỉ dưỡng bệnh vào tháng Chín 1§93. Người tạm quyền 
Rodier thì thuộc phái cai trị trực tiếp. Người ta không muốn để 
cho Huế trở lại Tonkin. 

Lanessan thất bại như vậy trong cô gắng muôn tái lập dần 
dần sự thống nhất Annam - Tonkin trong khuôn khô một nền 
bảo hộ đôi mới, trong đó chức vụ của những quan Annam và 
của những quan cai trị Pháp sẽ được xác định lại: các quan cai 
trị Pháp sẽ chỉ giữ vai trỏ có vấn và giám sát, nhưng đồng thời 
làm trưởng các dịch vụ kỹ thuật hiện đại. Nếu trong khi những 
người “theo chủ nghĩa truyền thống” ở cả hai phía chống lại 
công trình này, thì Lanessan cho rằng ông đã được người đồng 
minh chính của ông là Nguyễn Trọng hiệp hiểu ông và tán 
thành ông. 


Vào tháng Chín 1893, những xử sự của nhà vua Thành 
Thái lại làm dấy lên những lo ngại mới. Vị quân vương chuyền 
từ tuổi thiếu nhỉ lên tuôi thiếu niên, những hành động kỳ quặc 
của người thiếu niên đó được thẻ hiện ra bằng một sự phóng 
đăng vẻ tình dục, đến mức, Lanessan, sau khi đã thỏa thuận với 
Viện Cơ mật, phải xin với Đức Hoàng Thái hậu, một đạo dụ đề 
ngày 15 tháng Chín, tạm thời đem giam vị vua trẻ tuổi vào điện 
Tĩnh Tâm, không cho đi ra, không cho có liên hệ với bên ngoài 
và giải quyết bất cứ một việc gì (26). 











Nếu trước đây Lanessan chủ trương chính sách “trả lại 
cho Hoàng để, cho triều đình và cho các quan tắt cả quyền hành 
của họ...”, thì bây giờ không có vấn đề dựa vào nhà vua được 
nữa, vì người ta không biết ông ta còn giữ được bao nhiêu thời 
gian nữa giá trị biểu tượng của ông. Dù sao, vị toàn quyền đã 
không tập trung chính sách của ông vào nhà vua cùng các bà 
Hoàng Thái hậu mà vào Viện Cơ mật và nhất là vào Nguyễn 





"Hlps/lielun hoploerg 





Trọng Hiệp. Nhưng quyền hành của ông này đã trở thành một 
thứ “bá quyền” ở Huề, và nảy không phải không gây ra 
những sự ghen ghét và chê trách. 





Còn đối với xứ Annam, thì Lanessan đã biết nó thế nào 
rồi. Ông không bao giờ giấu giếm là ông thấy nó đã được điều 
hành một cách thật thảm hại. 

“Bị suy yếu đi nhiều bởi những đóng góp quá lớn cho 
Tonkin mà nó bị áp đặt, bây giờ tất cả những nguôn thu nhập 
chỉ dùng để trả lương cho một số công chức quá đông, và đã 
từ lâu không làm bất cứ một công việc có ích lợi công cộng 

oö... Đúng là thuộc địa được trang bị một số lớn những công 
trình xây dựng rất đẹp, nhất là ở Sài Gòn. Tất cả các công sở 
đều được bồ trí một cách rất tiện nghỉ, nhưng đường sá thì chỉ 
có chung quanh những trung tâm các quận, các kênh đào thì 
ngập bùn, ở Sài Gòn và Chợ Lớn không có kẻ, không có cống, 
những vùng đất rộng mênh mông không được đưa vào canh tác 
chỉ vì thiểu các kênh dẫn nước...” (27) 

Lanessan đã làm mọi cách đẻ cho cái bãi san hô vẫn bít 
kín cửa sông Sài Gòn phải được phá đi. 





Sự không tán thành của vị Bộ trưởng của ông về những 
hoạt động tài chính it chính thống và sự bức xúc phải tìm được 
những phương tiện để thực các công trình công cộng mà 
ông cho là hết sức cần thiết, đã làm ông quyết định phải đi 
Paris. 





Ông hy vọng sẽ có thể hợp thức hóa được những hoạt 
động vay nợ của ông, và xin vay được mây triệu phrăng nữa... 
Ông rời Sài Gòn ngày 11 tháng Ba 1894 và về đến Pháp 
vào đầu tháng Tư. Trái với các thủ tục, và trái cả với ý kiến của 
ông, chính vị Bộ trưởng Thuộc địa đã chỉ định vào chức vụ tạm 


"hlps/flelun hoploarg 


s55 





quyền một con người đã từng giữ chức vụ này năm 1892: Viên 
Thông SỨ 'Tonkin Chavassieux, lúc đó đang nghỉ ở Pháp, nhưng 
đã trở về Sài Gòn ngay từ ngày 2 tháng Ba. 


MỘT THỜI GIAN TẠM QUYỀN TRÉO NGOE 


Rất nhanh chóng, người ta thấy ngay là Chavassieux đã 
làm ngược hẳn lại chính sách của Lanessan. Không phải chỉ 
vì tính cách độc đoán của Lanessan mà ở Paris cũng như ở Hà 
Nội, người ta phê bình vả chống đối lại chính sách của ông khi 
ông chủ trương dựa vào Triều đình Huế và có xu hướng, bằng 
cách tái lập. sự thống nhất chính trị Bắc — Trung, củng cô quyên 
hành của Huế và các quan, đưa Tonkin ra khỏi quyên hành độc 
chiếm của Pháp. Thế nhưng cuộc đầu tranh chống con người 
này là cơ sở của tất cả luận thuyết của Harmand, Paul Bert và 
các nhà truyền giáo. Trong phần lớn dư luận ở Pháp, người ta 
lại trở lại cái luận thuyết thù nghịch với các quan và các nhà 
nho. Còn quân đội và những bạn bè của họ cũng vậy, người 
ta cũng không bao giờ chấp nhận sự vũ trang cho các lính cơ 
và trao một sô quyên hành về cảnh sát cho các quan ở Tonkin. 
Chavassieux được mọi người biết là đã từng phê bình những 
phương pháp của người thủ trưởng của ông, bây giờ được tất 
cả những người chồng đối đó ủng hộ để ngăn chặn chính sách 
“thân Annam” của Lanessan, thậm chí chấm dứt chính sách 
này. 











Tuy nhiên, nếu Chavassieux có được điều hành mọi việc 
ở Đông Dương trong vài tháng đi nữa, thì ông ta vẫn bị sự 
chống đối của phần lớn các nhóm do Lanessan tập hợp, những. 
công chức, nhà thầu vả cả những đại biểu Cochinchine. Thực 
ra ông ta cũng muốn làm cho bộ máy cai trị ở Tonkin vận hành 
“trong quy củ” và giữ gìn được sự “tự trị” hoàn toàn của nó, 
nhưng ông ta cũng muốn nhất là xét thấy chính sách đối với 


"hlps/llelun hoploarg 





Huế, mà ở đó, theo ý kiến ông, vị thống sứ đã bị quyền hành 
quá đáng của Hiệp gạt ra rìa. 

Ngày 24 tháng Tư, Brière được nghỉ sáu tháng về Âu 
châu. Vào cuối tháng Tư, Chavassieux bố nhiệm Boulloche 
vào chỗ của ông này. Đây là một viên công sứ ở Thanh Hóa 
và Bắc Ninh, nôi tiếng là tàn nhẫn, thô bạo và khinh người. 
Từ Paris, ngày 12 tháng Năm, Lanessan phản đối sự bô nhiệm 
này: “Boulloche, từ trước đến giờ lúc nào cũng bị mọi người 
xét đoán rất đúng là đây là một công chức thù nghịch nhất đối 
với chính sách của tôi về thỏa thuận tốt, và hợp tác có hiệu quả, 
và về kết hợp quyền hành giữa các nhà cằm quyền Pháp và bản 

` (28) 

Chavassieux đưa hắn vào nhậm chức ở Huế, vào cuối 
tháng Tư, trong lúc ông Hiệp vắng mặt vì cũng đi sang Pháp. 
Boulloche triệu tập Hội đồng Phụ chính, rồi sau đó, hai lần môi 
tuần, đến chủ trì các cuộc họp của Viện Cơ mật đề giải quyết 
các công việc của bảo hộ. Thật là một sự đảo ngược hoàn toàn 
tình hình. Brière thì bị gạt ra rỉa, và bây giờ người kế nhiệm 
của ông ta quyết định mọi việc. Người ta lại trở lại chính sách 
thống trị. Boulloche chơi cái trò gây chia rẽ nội bộ chính phủ 
Annam. ủng hộ tham vọng của các hoảng thân, kích động các 
Bộ trưởng Tài chính và Chiến tranh (Nguyễn Thân) chống lại 
“bá quyền” của ông Hiệp. 











Mặt khác, Boulloche trả lại “tự do” cho nhà vua, và ông 
này tức khắc lại tiếp tục các hành động kỳ quặc, thể hiện ra lần 
này là đi quá các thú vui tình dục đủ loại. đến một thứ loạn dâm 
độc ác đến quái gở, mả hai năm sau Lyautey còn nhắc lại. Vào 
tháng Năm, Triều đình đã hai lần đề nghị với Boulloche “ngăn 
giữ” nhà vua. Nhưng không có kết quả gì. 

Ngày 11 tháng Bảy, ông Hiệp từ Pháp trở về, thể là tức 
khắc nỗ ra cuộc chiến với Boulloche, một cuộc chiến càng 


"lps/flelun hoploarg 


S57 








vang dội vì viên thống sứ này bây giờ lại muốn nắm giữ cả 
nguôi tải chính của Annam. Tức khắc, người ta ghi nhận ngay 
thấy xu hướng của Triều đình là co mình lại trước sự trở lại bất 
ngờ của chính sách độc quyền thuộc địa. 

Mặt khác, về mặt an ninh, có một sự thay đổi đáng kể đã 
xảy ra ở Annam. Trong những năm 1891-1892, Lanessan đã 
ghi nhận trong các vùng núi của Thanh Hóa, Nghệ An và nhất 
là Hà Tĩnh có những tên bắt lương và những người nỗi dậy cũ 
đóng ở đó, nhưng hoạt động của họ không tỏ ra nguy hiểm. Lúc 
đó 'Boulloche bắt được ở Thanh Hóa một trong những thủ lĩnh 
cuối cùng của Cần Vương, và trong một báo cáo ngày 24 tháng 
Tám 1892, Brière đã xét thấy * "tình hình chung là rất đáng thỏa 
mãn” (30). Tuy nhiên, từ mùa hạ năm 1893, hoạt động của 
những băng “nồi dậy”, viện ra Cần Vương, lại tăng cường, và 
người ta biết tin là họ được cầm đầu bởi một nhà nho tuyệt vời 
tên là Phan Đình Phùng. Ông này vào năm 1885, đã đứng cách 
xa Tôn Thất Thuyết, nhưng sau khi vua Hàm Nghỉ bị bắt thì đã 
tập hợp được vài trăm người trung thành và thành lập những 
đơn vị, mà ông vũ trang được càng ngày càng tốt hơn. 

Phan Đình Phùng đã từng tham gia vào cuộc nôi loạn ở 
'Tonkin trong các năm 1889 — 1890 và khi trở về vào đầu năm 
1891, đã không chậm trễ, thổi bùng lại ngay ngọn lửa khởi 
nghĩa trong quê hương La Sơn của ông, ở phía tây - bắc Hà 
Tĩnh. Người ta đã thấy, trong hàng tháng, phong trảo này không 
gây nên ở các giới cao cấp một sự lo ngại đặc biệt nào. Và đề 
khỏi làm kinh động dư luận ở Paris, người ta không hề nói đến 
những chiến dịch "càn quét” chỉ do các đội tự vệ bản xứ đảm 
nhiệm. Nhưng đến cuối năm 1893 thì tắt cả mọi chuyện đã đồi 
hết, vào đúng lúc mà (một sự trùng hợp ngầu nhiên chăng?) 
Brière vừa có gắng một cách vụng về, đề chính quyền Pháp 
làm chủ nên tài chính của nhà vua. Ngày 21 tháng Mười Hai 


"Hlps/flelun hoploarg 





1893, một nhóm người có vũ trang, chiếm đồn dân quân tỉnh 
Thanh Lang, giết tên Ngọc, trưởng đòn, “tên phản quốc đã giao 
nộp nhà vua chúng ta” (31), chặt đầu hắn, và mang cái đầu này 
“bêu lên một cách ô nhục” tại trại quân của Phan Đình Phùng, 
đóng tại đúng nơi vua Hàm Nghỉ đã bị bắt. Điều đó giống như 
một tín hiệu. Trong tất cả tỉnh Hà Tĩnh, ngọn lửa khởi loạn 
bùng lên. Và lần này, trong nhiều bản báo cáo, viên thống sứ 
Brière nhắn mạnh về tính chất nghiêm trọng của nó. Nhưng 
Lanessan, không bi kịch hóa bắt cứ một cái gì, cũng không vì 
thể mà không đi Paris vào ngày 11 tháng Ba 1894. 

Những cuộc tấn công của "quân ni dậy” của “các nhà 
yêu nước”, các “đồng minh”, các “nhà nho” (có nhiều tên gọi 
khác nhau) trở nên càng ngày càng thường Xuyên và kịch liệt 
hơn. Nhưng nhà sử học có thê nhận xét thấy rằng sự trở lại mạnh 
mẽ của hành động của Phan Đình Phùng trùng hợp chính xác 
với sự thay đôi thô bạo chính sách mà Boulloche, viên thống SỨ 
mới, thi hành ở Huế trong khi vắng mặt Lanessan và Nguyễn 
Trọng Hiệp. Boulloche tưởng có thê thuần hoá được Triều đình 
và Viện Cơ mật, như ở cơ sở, các quan phản ứng lại và theo 
cái cách của họ, không cộng tác với người Pháp nữa trong lĩnh 
vực an ninh, thậm chí còn đặt những đường dây bí mật thông 
lưu với quân nổi dậy. Từ tháng này qua tháng khác, các bản 
báo cáo của Boulloche đều nhấn mạnh vào tính chất nghiêm 
trọng của “cuộc nôi dậy”, nhưng cũng như Chavassieux, hắn 
cho nguyên nhân là do chính sách của Lanessan quá tin vào 
Triều đình và các quan, cho. rằng chính sách này chỉ là một sự 
lừa bịp, và đã đến lúc phải trở về với một chính sách cứng rắn. 
Boulloche đạt được việc cách chức một số quan lại tình nghỉ 
đồng lõa với quân nôi dậy, và một sự tăng cường đáng kê quân 
số của đội tự vệ dân sự. Nguyễn Trọng Hiệp, từ Pháp trở về vào 
tháng Bảy, để khỏi làm cho xấu đi hơn những quan hệ của ông, 








"Hlps/flelun hoploarg 


s59 





với Boulloche, đã chỉ thị cho tổng đốc Nghệ Tĩnh thi hành vài 
biện pháp. Những đòn nặng đã được c giáng xuống quân du kích, 
làm cho họ phải rút lui khỏi vùng đồng băng về đóng trong các 
vùng núi (tháng Tám 1§94) (32). 

Ngày 27 tháng Mười, Lanessan trở về Hà Nội, và gần 
như ngay tức khắc, ông đuôi Boulloche đi khỏi Huế và thay 
thế hắn bằng Baille, thị trưởng Hà Nội. Đồng thời, ông khuyên 
Hoàng Cao Khải (nếu người ta tin vào lời nói của viên kinh 
lược này) phái một người đi gặp Phan Đình Phùng để đề nghị 
với ông này chấm dứt cuộc chiến đấu. Trong những mối dây 
liên hệ tôn tại giữa gia đình của các quan lại cao câp, Lanessan 
và Baille nhìn thấy khả năng có thê đạt được sự quy thuận của 
Phan Đình Phùng. Và Hoàng Cao Khải có vẻ là con người 
thích hợp nhât đê làm việc này, vì hai tháng trước đó, hắn đã 
đạt được sự quy thuận của Đề Thám. Bức thơ của Hoàng Cao 
Khải viết cho. Phùng biểu lộ rõ nhiều chuyện: 

“Người đồng bào rất cao cả của tôi, 

*Tôi nghĩ đến những, mỗi dây bằng hữu trước đây tại quê 
hương chúng ta!... Từ ngày ông nôi dậy vì chính nghĩa cho đến 
nay, lòng trung thành và dũng cảm của ông đã ánh lên trong 
mất của tất cả mọi người. Tôi vẫn thường được nghe những vị 
quan cao cả nói về ông với một lòng cảm phục, nhưng cũng, 
thở dài và phát biểu một sự tiếc nuối lớn đối với ông... Trong 
tình hình lúc đó, điều ông đã làm là rất đúng, không có ai nói 
trái lại 





“Ngài toàn quyên, khi trở về đây, đã nói với tôi về tỉnh 
của chúng ta. Ngài đã khuyên tôi phái một người đi thông báo 
cho ông điều này. Làn phải nghĩ đến sự cứu vớt dân chúng 
của cả một vùng... 


1 Quả là Hoàng Cao Khải cũng sinh trong cùng một làng với Phùng ở Hà 
Tĩnh. 


"lps/Nlelun hoploarg 


360 





Và Phan Đình Phùng đã trả lời, đại khái như sau vào 
tháng Mười Hai 1894: “Gửi người bạn cũ của tôi, ông Hoàng 
quý phái và đại nhân... Dù rằng trên bàn thờ của tộc họ, khói 
hương đã lạnh, những người thân thiết nhất của tôi phải ly 
tán, nhưng tôi không thể cho phép tôi nghĩ đến những chuyện 

ó...” (33) 

Bức thư này được hiểu như một lời từ chối thương lượng. 
Nhưng theo các nguồn tin khác nhau, dường như vào cuôi tháng. 
Mười, đầu tháng Mười Một, Phùng có đưa ra những đề nghị 
thương lượng, mà sự chân thành lúc đầu bị nghi ngờ nhưng 
cuối cùng được công nhận. Những thất bại gần đây đã thúc đây 
cá nhân ông tìm một lỗi ra, và sau này người em gái của ông, 
cũng công nhận là ông có tìm kiếm một sự thương lượng thật, 
nhưng ô ông bị các phụ tá của ông ngăn trở, vì họ quyết tâm tiếp 
tục chiến đấu. Dù sao thì những " "mưu toan” đó cũng không đi 
đến đâu, vì dường như nó loạn lên bởi một tối hậu thư rất 
cứng rắn của Huề (có thể là cố tình đề gây ra sự thất bại?). Quả 
là có một sự kiện đặc biệt sẽ làm ngừng trệ tất cả. 








Vào năm 1895 Lanessan kể lại cái tình tiết mới này theo 
cách của ông: 

“Trong tháng Mười Hai 1894 một trong những phó tướng 
của Phan Đình Phùng đến Hà Nội xin quy thuận. Bản thân 
Phan Đình Phùng, hính quyên tỉnh và triều đình tích cực 
tróc nã, từ tháng Mười Một đã ngỏ ý muốn xin đầu hàng. Vào 
cuối tháng Mười Hai, tôi được báo tỉn là ông ta đang chuẩn bị 
ra Tonkin vì mục đích nảy. Tôi vì phải đi vội vã, nên không thê 
theo đõi được vụ việc này... 





“Và lại, dù sao đi nữa thì ảnh hưởng của những người 
nổi dậy già nua này bây giờ cũng không còn gì nữa. Triều đình 
giúp đỡ chúng ta một cách có hiệu quả chống lại họ. Các quan 
lại ở tỉnh cũng tích cực giúp chúng ta trong cuộc truy nã họ. Vì 


"lps/flelun hoploarg 


S61 





có thể được phép tin rằng, nếu lúc tôi ra đi không có một 
ự n nào làm thay đôi tình hình, thì tất cả miễn bắc Trung 
Kỳ có thể được coi như đã vĩnh viễn được bình định...” (34) 





Lanessan có những lý do đề thỏa mãn: Ngoài Hà Tĩnh ra, 
sự bình định Annam-Tonkin đã được thực hiện, và Baille đã 
năm lại được Annam một cách xuât sắc. 





MỘT VỤ *RÒ RỈ" 

Lanessan lại công khai tỏ rồ sự tin tưởng của ông đối với 
Triều đình Huế và người đông minh chủ yếu Nguyễn Trọng 
Hiệp. 

*Dù ngài Nguyễn Trọng Hiệp, người thủ lĩnh có quyền 
hành của đảng quốc gia — bởi vì người ta muốn nói gì thì nói 
đảng này là có thật ở Annam ~ không bao giờ chịu cúi mình 
trước chính sách chinh phục và thôn tính, mà từ mười năm nay 
người ta đã cô gắng đưa vào xứ Tonkin, tôi sẵn sàng chấp nhận 
điều đó, nhưng tắt cả hành vi của ông ấy từ 1891 cho phép tôi 
được coi một bản tuyên bố mà ông viết cho tôi trong một hoàn 
cảnh rất nghiêm trọng là rất chân thật: “Tôi vào làm các công 
việc của Quốc gia từ năm 1873.. - Bao giờ tôi cũng tin tưởng 
rằng muốn bảo tồn được vương quốc của chúng tôi, củng cô 
các nền móng của nó, thì nhất thiết phải dựa vào ảnh hưởng 
của nước Pháp và tự đặt mình dưới sự bảo vệ hùng mạnh của 
nước đó...” 





“Cái điều làm cho Ngải Nguyễn Trọng Hiệp bị nhiều 
người Pháp thù nghịch vả căm ghét là ông hoàn toàn không có 
cái thái độ của một số quan lại cứ nhảy chồm vào chân chúng 
ta, xin cho tôi được nói câu đó, đề rồi gặt hái được ngay tức 
khắc lợi lộc và vinh dự. Nhà ông ta không phải là nơi mà người 
ta có thể đến uống sâm banh, hút thuốc phiện và xem các vũ nữ 





"hlps/Nlelun hoploarg 


62 





Annam múa. Ông để những thú chơi thù tiếp này cho các quan 

“tầng lớp mới”, mà chúng ta có xu hướng đặt lòng tin vào: họ. 
Ông đồng thời là một con người lạnh lùng, đứng đắn, cầu mãn, 
sống rất ân dật trong gia đình, chỉ nói những gì mà ông muốn 
nói, nhưng nói những điều đó một cách rõ ràng mạch lạc đến 
làm ngạc nhiên nhiều người Âu châu. Ông rất gắn bó với đất 
nước ông, rất kiên quyết trong việc bảo vệ các tập quán, các 
lễ nghỉ, tôn giáo, và chúng ta hãy nói lên điều này, bảo vệ tổ 
quôc Annam của ông. Đó là điều mà không một nhà yêu nước 
người Pháp nào có thể chê trách ông được. Nhưng ông cũng 
có một ý thức rất không lệ thuộc vào những cuồng tín tôn giáo, 
đủ cởi mở để có thể xét đoán một cách lành mạnh những tình 
hình tác động lẫn nhau của đất nước ông và đất nước chủng ta 
và để quyết tâm trở thành một người cộng tác trung thành với 
tất cả những ai, đại diện cho nước Pháp, có mục tiêu là sự tiến 
bộ và lớn mạnh của vương quốc Annam, chứ không phải là sự 
nô dịch hóa dân tộc Annam...” (35) 





Khi rời Paris ngày 2§ tháng Chín 1894, Lanessan đã nhắc 
lại ý muốn của ông là *cai trị với những người trong đảng bảo 
thủ và quốc gia, với những người được coi như những đại diện 
của quốc tịch Annam, những người bảo Vệ sự toàn vẹn vương 
quốc.” (36) 

Đó là điều mà không bao giờ Chavassieux, Boulloche và 
tất cả những kẻ tiếp tay hay ủng hộ họ chấp nhận. 

Ở phía Bắc, mọi việc đều tốt lành. Gallieni bảo đảm với 
Lanessan về sự yên tĩnh hoàn toàn hiện nay trong quân khu thứ 
hai. Và đó cũng là tình hình ở các quân khu thứ ba và thứ tư. 
Còn về vùng đồng bằng, thì viên thông sứ Tonkin, Rodier viết 
như sau trong một báo cáo ngày 14 tháng Mười Một: 





“Bây giờ ở khấp mọi nơi là t sự yên tĩnh hoàn toản và 
tình hình ở đó tốt như người ta có thê mong ước, thậm chí sau 


"Hlps/flelun hoploerg 


S563 





một cuộc chiếm đóng cả thế kỷ. Nếu từ hai năm nay hay hơn 
nữa, ặt bình định người ta có thể ghi nhận được những, kết 
quả rất tốt của chính sách được khởi đầu vào giữa năm 1891, thì 
ngày nay đã được chứng minh rõ bởi một kinh nghiệm đã khá 
lâu là những kết quả thu được đó là bền vững. Và nẻn cai trị của 
chế độ bảo hộ, dựa theo các nguyên tắc mới, đã có lý khi dựa vào 
ảnh hưởng của các quan và thiện chí của dân chúng, và mở màn 
cho một chính sách chân thành xây dựng trên sự tin cẩn qua lại 
giữa quốc gia bảo hộ và những người được bảo hộ” (37). 

Ở Hà Nội, vào cuối năm này, Lanessan có thể tận hưởng 
sự thành công của ông. Thành phố đang đổi thay. Hội đồng 
thành phố, được bầu lên vảo tháng Một 1892, trước hết đã 
quyết định mở rộng phạm vi của thành phó, mở những đại lộ, 
lắp các hồ nhỏ, và xin được phá các tường thành dài hơn 2500 
mét (để làm cho thông thoáng bên trong, công trình này xét ra 
rất ô nhiễm). Các công trình được đài thọ bởi số tiên bán những 
mảnh đất thu gom được cho các nhà thầu. Người ta cũng đã xây 
dựng ở gần sông Hồng một '“nhà thương đẹp nhất ở Viễn Đông” 
chứa được 350 giường. Nhà thương này được hoàn thành vào 
tháng Bảy 1894. Bây giờ người ta chuân bị đề dẫn nước sạch 
ở Hà Nội cũng như ở Hải Phòng. Cuối cùng, như người ta đã 
thấy, con đường sắt Lạng Sơn được Lanessan, có 200 người đi 
tháp tùng, khánh thành vào ngày 24 tháng Mười Hai 1894. 

Nhưng ngày 29 tháng Mười Hai: một đòn sét đánh. 
Lanessan nhận được của Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, Delcassé, 
một bức điện báo tin cho ông biết trong một cuộc khám xét 
tiến hành tại Paris trong nhà của một nhà báo có giao lưu với 
ông, người ta đã tìm thấy “những bản sao chép các báo cáo và 
tài liệu gửi cho Bộ và chỉ duy nhất Bộ được biết. Chính phủ xét 
thấy răng vì đã đặt vào ông một sự tin tưởng hoàn toản, thì ông, 
cũng phải có một sự trung thành tuyệt đối, nên đã quyết định 




















"lps/llelun hoploarg 


364 





triệu hồi ông về. Ngay khi nhận được bức điện nảy, ông phải 
bàn giao các quyên hạn của ông cho Rodier. Ông này sẽ đảm 
nhiệm thời gian tạm qu; cho đến khi nào có người sang kế 
tục ông, và không thay đôi gì chính sách hiện nay.” (38) 





Lanessan phản kháng, đưa ra các lý lẽ. Nhưng rồi cũng 
phải cúi đầu. Ngày 7 tháng Một 1§95, ông rời Hà Nội để về 
Pháp. Một cách hết sức bất ngờ, quyền hành của một viên toàn 
quyền đặc sắc, đã từ bỏ cách làm thôn tính và nô dịch hóa, đã 
đặt chính sách Pháp ở xứ Annam trên con đường của liên minh 
và của niềm hy vọng, đã chấm dứt như vậy. 


"lps/Ölelun hoploarg 

















[s] 


DOUMER VÀ KHÚC QUANH LỚN 


iệc cách chức Lanessan có thể được giải thích như 
một sự không thừa nhận chính sách Annam của ông 
ta. Và đúng là nó đã được giải thích như thế thật. Đã có biết bao. 
nhiêu công chức, bao nhiêu quân nhân, nhà truyền giáo và thực 
dân phản bác và lên án chính sách này, nên một khi Lanessan 
đã ra đi, thì phải chờ đợi sẽ có một khúc quanh quyết định. 
Nhưng những mối quan hệ với Triều đình Huế và dân 
chúng Annam không còn một chút quan trọng nào nữa đối với 
nước Pháp. Chúng đã trở thành thứ yếu, thậm chí bị gạt ra rìa. 
Phần lớn quân đội đã được hồi hương. Người ta không chết 
nữa, hay cũng gần như thế, trên các đồng ruộng hay trong các 
vùng núi non của Tonkin. Đông Dương, nếu chưa hấp dẫn các 
vốn đầu tư, thì bây giờ cũng đã cung cấp những “địa vị", những 
*việc làm” cho những người muốn đi cho biết thế giới, muốn 
tìm kiếm một chức vụ dân sự hay quân sự đa dạng và thú vị 
hơn là ở chính quốc. 





Nhưng Đông Dương vẫn là một vực thăm tài chính. 
Những thiếu hụt ngân sách cứ tích tụ lại, và việc điều hành của 
Lanessan gây nên một sự phê bình gần như đồng thanh. Phải 
chấm dứt một cuộc bình định dường như vẫn chưa hoàn toàn, 
và thêm vào đó còn phải “làm cho lành mạnh” nữa. 


"Hlps/lelun hoploarg 


366 





CÁI NHÌN CỦA “MỘT KÝ GIÁ LỚN” 


Trong tất cả lãnh thổ, ở Cochinchine, ở Annam, và thậm 
chí ở Tonkin nữa, sự yên tĩnh ngự trị. Một nhà du lịch lớn, 
Marcel Monnier, ít nhiều gì cũng là một “đặc phái viên” của 
tờ 7mjps, chứng thực như vậy. Ông ta đã ở Đông Dương trong 
tám tháng, từ tháng Mười Hai 1894 đến tháng Tám 1895, đã đi 
khắp từ Nam ra Bắc để viết nhiều bài nhận xét chính xác và tiết 
lộ nhiều việc. Trong cuộc thăm viếng Huế của ông vào tháng 
Tư 1895, người ta chú ý đến bức chân dung ông đã vẽ ra về vị 
phụ chính thứ ba Nguyễn Trọng Hiệp. 

*Tôi đi qua ngưỡng cửa ngôi nhà nhỏ nơi ông ở trong 
thành, cách cung điện 100 mét. Một ngôi nhà ở khiêm tốn, 
Người ta sẽ rất sai lầm nếu tưởng tượng răng những vị quan, 
kế cả những phâm trật rất cao, có một đời sóng xa hoa. Không 
có gì bằng phẳng hơn cách sinh hoạt, không có gì đơn giản 
hơn cách trang phục của các vị ấy. Chỉ trong một số địp lễ cỗ 
truyền, dịp chiêu đãi lớn, của nhà vua, các vị mới diện những 
bộ quần áo rực rỡ bằng gấm Và sa tanh. Trong lúc bình thường, 
chẳng có gì phân biệt một vị chức sắc cao cấp với một nhân 
viên sơ cấp, nêu ở trước công chúng không có cái số lọng được 
dương lên quanh võng, và trong lúc thân mật không có cái 
giọng nói, cử chỉ, tư thế lúc nào cũng đứng đắn một cách tuyệt 
đỉnh. Trong gian buồng mà tôi được đưa vào, không có những 
trang trí sặc sỡ, những sơn son thiếp vàng. Chỉ có một cái bàn 
khá đẹp và những ghế ngôi được trang trí bằng khảm cỗ của 
Tonkin. Trên tường, ở vào vị trí danh dự là một bức chân dung 
khá tốt của Paul Bert, và bức ảnh của vị toàn quyền trước, ông 
de Lanessan... 








*Vị phụ chính đi đến tôi, tay chỉa ra. Vóc dáng trung 
bình, gầy, vừa khỏi bệnh, nhưng đứng rất thăng và tráng kiện, 


"hlps/lelun hoploarg 


S67 





mặc dủ đã quá lục tuần. Đầu thanh tú, nước da gần như của một 
người Âu châu. Chỉ có ở trên nét mặt, hai gò má hơi cao lên là 
nhắc lại dân tộc da vàng. Hai mắt màu xám thép gần như xanh, 
một thứ màu rất hiếm thấy ở người Annam. Chòm râu rũ xuống 
trắng như tuyết, lâm cho điện mạo có một biều hiện giống như 
trong một số hình ảnh phật giáo... 

“Là một chính khách, ông mang dáng dấp này từ đầu 
xuống đến gót chân. Với một vẻ mặt tất cao quý, một sự nhã 
nhặn và thiện chí tuyệt vời, ông sẵn lỏng nói chuyện, trong khi 
vẫn giữ một bộ mặt không ai dò la được, không có một ánh 
mắt hay một nhếch môi nào để lộ ra một xúc cảm nội tâm, hay 
những bí mật của tâm hồn khép kín này... 

“Đây là một địch thủ của chúng ta, thực ra ông đúng là 
như thế, và sẽ ngây thơ nếu ngạc nhiên về điều này.. . Còn về 
sự cộng tác hiện nay của ông, thì đang bị bàn cãi rất nhiều, và 
không ai không biết điều này. Nhiều người đã tố cáo sự giả dối 
của ông, kết tội ông đã lén lút xúi giục nôi loạn, và giữ sâu ở 
trong tim, sự nuối tiếc đẳng cay một nên độc lập đã mất, 
tôi không biết những niềm hy vọng gì cho một cuộc phục thù 
xa xăm... 








“Chúng ta hãy từ bỏ đi sự thăm dò những trái tim. Nào có 
ích lợi gì đi nghỉ ngờ một cách thành kiến những người khi họ 
làm mặt tốt v‹ chúng ta? Nếu chỉ xét đến những biểu hiện bề 
ngoài, thì có thẻ cho phép giả thiết là vị phụ chính thứ ba này, 
nhất là sau khi từ cuộc du lịch sang Âu châu trở vẻ, tuy không 
thật phần khởi về những sự việc hiện nay, nhưng cuỗi cùng, 
cũng đành phải chịu những gì là không thê thay đôi được nữa. 
Ông rất thông minh nên không thê không hiểu rằng nước Pháp 
đã quyết tâm, bằng mọi giá bảo. tồn vị trí đã chiếm được ở xứ 
Annam, và một cuộc nỗi dậy, dù nhất thời có thắng lợi, cũng 





"hlps/flelun hoploarg 


S68 





không thê giải phóng vương quốc này ra khỏi sự giám hộ đó. 
Thêm nữa, nếu không có một sự nhiệt tình của trái tim, thì ích 
lợi của chính bản thân ông, cũng đã đưa ông tới chỗ quay lại 
phía chúng ta. Đối với ông, chăng phải đây hay sao, là hy vọng. 
duy | nhất đề ông gi được lâu đến mức nào Có thể được, một 
quyền hành tuy đã có bị giảm bớt đi, nhưng vẫn còn đáng mong 
muốn lắm, và để có tỉ giữ được ít nhất là những biểu hiện bên 
ngoài của quyền hành đó? Rút ra được cái phần tốt nhất trong 
một hoàn cảnh khó khăn, và làm thế để phụng sự một đất nước 
đang phát triển trong hòa bình, và dưới ảnh hưởng của nền văn 
minh phương Tây, đó là ĐyờN: gì có thê còn làm thỏa mãn 
được một nhà hiền trị ”) 

Triều đình Huế sông một cuộc đời yên tĩnh trong sự tôn 
trọng những tập quán và những lễ nghỉ cô xưa. vua Thành Thái 
vào tháng Tư 1895 sẽ làm lễ sinh nhật lần thứ 17. Momnier có 
dự buổi lễ này và nhận xét: 

Tôi nghĩ, sự tôn trọng những tập quán cũ, những hình 
thức lâu đời đã cắm rễ sâu biết chừng nào vào tâm hồn của dân 
tộc nảy. Những kẻ, tưởng tượng ra một cách thật tình, là có thể 
không cần đến sự giúp đỡ của thời gian cũng xóa sạch được tất 
cả những điều đó, mới táo bạo hay ngờ nghệch làm sao!” (2) 









ARMAND ROUSSEAU, TOÀN QUYỀN 


Phải mãi đến đầu tháng Hai 1895, chính phủ mới bổ 
nhiệm người kê tục Lanessan. Lần này người được chọn là một 
kỹ sư, cũng là đại biểu quốc hội có danh tiếng lớn và cũng đã 
có tham gia vào những kế hoạch của Freycinet. 

Armand Rousseau, 60 tuổi, cũng đã được thăm dò cho 
chức vụ này vào tháng Một và tháng Mười Hai năm 1886, 
nhưng đã từ chối. Ra đi từ Paris ngày 16 tháng Hai, viên toàn 


"lps/flelun hoploerg 


S69 





quyền mới tới Sài Gòn ngày 15 tháng Ba, và ngay từ ngày 25 
đã ra đóng ở Hà Nội. Ngay sau đó đã có một cuộc thay đôi nhân 
sự, cho phép đoán trước sẽ có một chính sách khác. 

Một sắc lệnh ngày 20 tháng Hai đã bãi bỏ chức vụ thống 
sứ Tonkin và phục hồi chức chánh văn phòng phủ toàn quyền. 

Rousseau đòi hỏi phải có Chavassieux vào chức chánh 
văn phòng ở Hà Con người này tượng trưng - có thể nói 
như thế — cho sự đôi lập lại với chính sách Annam của Lanessan. 
Ông này cũng không phải được tắt cả mọi người ở Paris cũng 
như ở Hà Nội đồng tình. Nhưng Rousseau cô nài, nên tuy ôm 
đau, Chavassieux vẫn được bô nhiệm và ra đi sang Tonkin. 
Một tháng sau khi đến, ông ta đã chết ở đây (tháng Sáu). 








Vào tháng Bảy, Rousseau thay thế ông ta bằng Fourès 
(thống đốc Cochinchine) bây giờ đồng thời kiêm nhiệm thêm 
chức vụ thống sứ Tonkin. 

Vừa tới Hà Nội, Rousseau đã bị tướng Duchemin, chỉ 
huy trưởng quân đội đến khẩn câu cho phép mở một chiến dịch 
để chấm dứt cái quy chế đặc biệt mà Piquet đã ưng thuận cho 
các tướng cướp Ba Kỳ và Lương Tam Kỳ về hàng có điềt kiện 
vào năm 1890. Theo Bộ Tham mưu, thì những vùng cấp cho 
các “kẻ quy thuận” nảy đã cung cấp những nơi ân náu không 
thể chấp nhận được cho những tên cướp vẫn tiếp tục hoành 
hành ở trung du, thậm chí cả ở ï vùng đồng bằng nữa, có khi bắt 
cóc cả những người Âu, gây tiếng vang lớn. Những vùng này ở 
về phía Đông của sông Lô và có thể là một mối nguy hiểm cho. 
con đường Lạng Sơn. 

Rousseau đồng ý. và ủy nhiệm cho đại tá Gallieni, chỉ 
huy các quân khu thứ nhất và thứ nhì, tiến hành làm việc này. 
Ngay từ đầu tháng Tư, vùng của Ba Kỳ bị bao vây, và ngày 24, 
thì Gallieni chiếm được “trung tâm” của nó là Kế Tường ở phía 


"lps/Nlelun hoploarg 


370 





Nam Bắc Cạn. Ba Kỳ chạy sang ẩn náu bên vùng của Lương 
Tam Kỳ mà người ta quyết định tạm thời hãy để cho yên ôn. Ba 
Kỳ đã chết ở đây vào cuôi năm 1895. 








Những chiên dịch sắp tới sẽ nhằm vào Đề Thám. Ông này 
đã đầu hàng vào tháng Chín 1894, nhưng những hoạt động ở 
Yên Thể vẫn rất khả nghỉ. Cuối tháng Mười Một, chiến dịch đã 
được tiền hành nhưng chỉ đưa đến kết quả làm phân tán “quân 
cướp” chứ không tiêu điệt được chúng. Đề Thám lại trốn thoát. 
Nhưng với thắng lợi mới nảy, Galliéni phải rời Tonkin... đề đi 
sang Madagascar. Hiệp định Pháp - Hoa phân định biên giới 
được ký kết ở Bắc Kinh vào ngày 20 tháng Sáu. 





SỰ KÉT THÚC CỦA PHAN ĐÌNH PHÙNG 
VÀ CỦA CÀN VƯƠNG 


Về những gì có liên quan đến Annam, những chỉ thị của 
chính phủ cho Rousseau là khá mơ hồ. Chính sách của Lanessan 
không bị bãi bỏ. Nhưng việc thay đôi nhân sự là tất có ý nghĩa. 
Vào đầu tháng Tư, viên thống sứ tạm quyền ở Huế, Baille, được 
thay thế bởi Brière, người đã bị Lanessan gạt ra. Bây giờ ông 
này nhận lại chức vụ và tiếp đón viên toàn quyền mới. 


Cuộc thăm viếng nảy công nhận chính thức, có thể nói 
như vậy (tuy rằng một cách mặc nhiên) sự bãi bỏ chính sách 
của Lanessan. Người ta chứng. kiến những sự biểu lộ tình cảm 
đạt đào. Rousseau viết thư cho vị Bộ trưởng nói ông ta đã “'xúc 
động” biết bao nhiêu bởi sự “tôn kính” mà vua Thành Thái đã 
tỏ ra với ông. nhà vua cầm tay ông để đưa ông đi tham quan 
các phòng óc trong cung, và bày tỏ lòng biết ơn đối với nước 
Pháp (4). 

Nhưng Rousseau. được Brière khuyến cáo, 
của Triều đình sự ban bố hai đạo dụ, là những 
tương lai: Đạo dụ thứ nhất quy định những quyên hạn mới của 





"lps/Nlelun hoploarg 


S71 





Brière. Từ nay, viên thống sứ sẽ tham dự đều đặn vào Hội đồng 
Phụ chính, mỗi tuần hai lần. Ngoài ra, cũng như Silvestre đã 
khuyến cáo trước đây, sẽ có hai công chức Pháp, do thông sứ 
chỉ định phụ tá cho Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Nội vụ. 
Rousseau ghỉ lại: “Như vậy người ta có thê nhận định một cách 
chính xác về những nguôn ngân sách của vương quốc, mà cho 
đến nay chúng ta chỉ được biết một cách áng chừng”. Như vậy 
tất cả quyền tự trị thực sự của chính phủ Annam tiêu tan hết. 
Chính phủ hoàn toàn “ở dưới sự giám sát". Đạo dụ thứ hai ra 
lệnh thành lập một đội cảnh sát đê chống lại Phan Đình Phùng 
và chấm dứt * cuộc nôi loạn” của ông. (4) 


Từ khi Lanessan ra đi, chính quyền Pháp ở Annam chỉ 
còn suy nghĩ đến những phương tiện chấm dứt “cuộc nỗi dậy" 
của ông Phùng. Viên công sứ ở Vinh, Duvillier khẳng định, 
mặc dầu đã có những thắng lợi quân sự của đội vệ binh bản xứ 
dưới quyền chỉ huy của các công sứ trong năm 1894, nhưng 
vẫn chưa đạt được sự bình định vì những quan lại địa phương 
đồng lða với quân nôi dậy và được những nhân vật cao cấp ở 
Triều đình bao che. Đó cũng là ý nghĩ của phần đông những 
người Âu. Duvillier nhắn mạnh, như vậy đây là một vân đề 
chính trị và cần thiết là ông toàn quyền mới phải có những biện 
pháp thích hợp. 








Dù rằng, từ nhiều tháng nay, đã bị đẩy lùi vào một thể 
phòng thủ khó khăn ở Hà Tĩnh, nhưng Phan Đình Phùng vẫn 


tiếp tục được dân chúng ủng hộ rộng rãi. Duvillier phải công 
nhận và nhấn mạnh là “ở Hà Tĩnh, không có một làng nảo 
mà không có một vài người trong làng công khai liên hệ” với 
những người yêu nước. Vả lại, có yếu tố quan trọng khác là 
những người yêu nước này tỏ ra không khoan nhượng với 
những kẻ phản bội hoặc những kẻ muón từ bỏ hay không chịu 
“đóng góp” (5). 





"lps/flelun hoploarg 


372 





Với việc Brière trở lại Huế, người ta lại trở lại với kiến 
nghị của ông ta đưa ra vào tháng Sáu 1894: Tô chức một đội 
quân cảnh sát và giao trách nhiệm cho chính phủ Annam. Đạo 
dụ do Rousseau đạt được đã giải quyết dứt khoát vấn đề này. 








Nhưng giao cho ai nhiệm vụ này và việc cầm đầu đội 
quân này? Có thể nói cho đến nay, chuyên gia của những “đội 
quân cảnh sát” và của những cuộc đàn áp là viên kinh lược 
Tonkin, Hoàng Cao Khải. Nhưng ít lâu nay ông này cũng đã trở 
nên khả nghỉ. Trước ết ông là một người cùng quê với Phan 
Đình Phùng và người ta cho rằng những môi liên kết họ hàng 
sẽ làm cho ông nương nhẹ đối với thủ lĩnh của quân “nôi loạn”. 
Mặt khác, năm trước đó, ông đã có giữ một vai trò nào đó trong 
việc mưu toan kêu gọi Phan Đình Phùng đầu hàng, một mưu 
toan mà ít nhất đã được Lanessan khuyến khích hay bao che. 
Do đó Hoàng Cao Khải bị gạt ra. 

Ngày 10 tháng Sáu, Hội đồng Phụ chính họp với sự có 
mặt của viên toàn quyền Rousseau quyết định giao cho Nguyễn 
Thân cầm đầu “đội quân khác thường” này. 





Nguyễn Thân là người có tiếng ở Annam và hắn đã tỏ ra 
xuất sắc trong cuộc đàn áp ở Quảng Ngãi vào năm 1885. Hắn 
lúc đó đang là tông đốc ở Bình Định. Hắn đã bị Nguyễn Trọng 
Hiệp đuổi khỏi chức vụ thượng thư Bộ binh với sự tán thành 
của Lanessan. Do đó hắn có môi hận thù với ông Hiệp. 










Nguyễn Thân nỗi tiếng vì sự làm việc có hiệu quả, nhưng 
cũng vì sự tàn ác của hắn. Hắn đề nghị và được câp những 
phương tiện lớn. Hắn cam kết với viên toàn quyền, “Tôi hứa 
với Ngài sẽ không còn một tên nổi loạn nào nữa ở Hà Tĩnh. 
Chỉ có những kẻ nào sang được Trung Quốc thì mới thoát." (6) 

Nguyễn Thân được bỗ nhiệm làm khâm sai của nhà vua, 
được trao cho những quyền hành lớn nhất, trong một vùng, 


"lps/Nlelun hoploarg 


S573 





mênh mông bao gồm cả Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình cho đến tận sông Gianh. Hắn. có dưới quyền tất cả các 
quan lại trong vùng, và có thê nếu cần thiết, cách chức và thay 
thể họ. Hắn có quyền trưng dụng các lao dịch, quyền phạt vạ 
các làng mạc khả nghỉ hay liên lụy, và cả quyền xử tội và hành 
hình những người nôi loạn. Hắn được sử dụng những lực lượng 
chắc chắn hái lấy ở Quảng Ngãi trong số những người theo 
hắn, và 4.000 khâu súng. 


Đội quân cảnh sát mà hắn thành lập bắt đầu các chiến 
dịch vào ngày Š tháng Báy. Chiến lược của Thân không phải 
chỉ là quân sự mà chủ yêu là cả về chính trị nữa. Trước. hết, 
hắn tìm cách phá vỡ cái hệ thống làm chỗ dựa cho Phan Đình 
Phùng. Đề làm việc này hắn cho đặt nhiều đồn bốt nhỏ, và tung. 
ra nhiều toán trinh sát đề chiếm đóng “một cách mạnh mẽ và 
thường xuyên (Brière sau này nhấn mạnh vào điểm này) cái 
phần đất nào có dân ở”. Thể rồi hắn sẽ tróc nã một cách có hệ 
thống những cá nhân nào, trong mỗi tông, nhờ những chức vụ 
mà họ thường có trong chính quyền địa phương, đã nắm được 
dân chúng và làm có lợi cho quân “nôi loạn”. Những người này. 
bắt dân đóng góp cho quân khởi nghĩa, và trừng trị những kẻ 
nào mưu toan tiếp xúc với người Pháp hay thông tin cho họ. 

Đoàn quân cảnh sắt dồn các nỗ lực vào vùng đồng bằng, 
khẩu hiệu là: Cực kỳ nghiêm khắc với những “làng có phần 
đông dân là quân nôi loạn. Trừng phạt cá nhân ở những làng 
nào chỉ có vài người phục vụ quân nồi loạn thôi” (Thơ của 
Nguyễn Thân viết ngày 14 tháng Tám 1895). Tất cả có gắng 
nhằm cách ly dân chúng với những lực lượng của Phan Đình 
Phùng, làm cho các lực lượng này bị đói bằng cách cắt các 
đường giao thông, phá hoại p tê gạo, vũ khí và đạn 
dược. Sự chiếm đóng vùng đồng bằng một cách có hệ thông và 
dân dần cho phép bao vây một cách có phương pháp vùng núi 











"lps/llelun hoploarg 


374 





non, nhất là ở phía tây - nam Nghệ Tĩnh là nơi mà Phùng đã 
rút lui vào, sau khi, từ tháng Bảy, trong một bản bố cáo, khuyên 
những người còn do dự hãy quy thuận. Ông Phùng chỉ muốn 
i ông những người nào quyết tâm hy sinh tất cả cho 
sự “độc lập. quốc gia". 








'Vào tháng Chín, một đội quân chiếm được một đồn được 
củng cố của Phùng ở Vụ Quang (mà ông đã bỏ rồi). Phùng dời 
về thượng lưu sông Gianh (ở nơi Hàm Nghỉ đã đóng trong năm 
1886), nhưng đến cuối tháng Chín, trước sức tiên quân của các 
đội lính, ông bắt buộc phải ân náu xa hơn về phía tây, trên triền 
núi phía Lào. Tắt cả các vị trí của quân du kích đều bị hạ hết 
nơi này đến nơi khác. 


Hiệu kèn chặn được mỗi săn (hallali) thực sự đã bắt đầu. 
Cuối tháng Mười Một, một đội quân gồm thị vệ bản xứ và 
những quân theo Nguyễn Thân, lên triền núi phía Lào, truy 
đuổi đơn vị cuối cùng của Phan Đình Phùng. Ngày 2l tháng 
Mười Hai, Ông bị thương trong một trận đụng độ. Mấy ngày 
sau ông mắt vì vết thương đó. Có người. nói lúc đó ông chết vì 
bệnh kiết ly, có người nói ông uống thuốc độc tự sát đề khỏi bị 
bắt. “Những vị thủ lĩnh đi theo ông, cho các quân lính trở về 
làng của họ, giầu hết vũ khí và chôn cất ông Phùng." 








Mãi ba tuần lễ sau mới được biết tin về cái chết này, 
người Pháp phái một đoàn quân đến địa điểm. Áo quan được 
phát hiện ra, thi thê bị đưa về Đồng Thái quê hương của ông 
Phùng (ở trên thượng lưu Linh Cảm một chút), và được nhận 
dạng đúng. Ngày 24 tháng Một 1§96 di hài được hỏa táng, đem 
tung đi trong gió. Chính phủ của nhà vua báo tin trong cả nước 
cái chết của vị thủ lĩnh khởi nghĩa. 


"lps/flelun hoploarg 





HÀNH TRÌNH VÀ LƯU ĐÀY 


Hiệu quả đối với dân chúng là rất to lớn. Nhiều phụ tá của 
ông Phùng, tuyệt vọng, đã ra quy thuận, dẫn theo cả người của 
họ, tông số chừng vài nghìn. Một số khác thì bị bắt khi tìm cách 
đến ân trồn ở các tỉnh khác hay đi xuyên qua Lào sang Xiêm. 
Tất cả đều bị đưa ra xử ở các tòa án Pháp — Việt. 


Glosselin kết luận: “Triều đình Huế bóp nghẹt cuộc khởi 
nghĩa trong máu. Tất cả những, người nôi loạn không xuyên 
qua được Lào sang Xiêm đều bị giải vê Huế và xử tử. Cuộc đàn 
áp thật khủng khiếp.” (7) 

Nguyễn Thân, Triều đỉnh và bên bảo hộ giữ rất kín những. 
cuộc hành quyết. Ngược lại, hàng dòng người đàn ông và phụ 
nữ bị đày ra Côn Đảo, có người bị giam giữ chung thân trong 
nhà lao (người ta kê ra 2§ người, trong số đó có bà chị của Phan 
Đình Phùng, bà Thị Giang). 

Kinh phí cho đội quân cảnh sát (180.000 đồng piastre) 
được kho bạc của nhà vua đài thọ và trang trải bằng những món 
tiền đóng góp chiến tranh á áp đặt cho các làng nồi loạn. Đội 
quân cảnh sát được giải thê vào tháng Ba 1896 “Từ nay sự trật 
tự ngự trị ở Annam —~ Cần Vương đã chết rồi” (8). 

Với “cuộc bình định” gần như đạt được ở Tonkin và ở 
biên giới đã được cố định bởi hiệp ước Bắc Kinh với Trung 
Hoa, với cuộc nồi dậy đang trên đường bị đè bẹp ở Annam, 
nhưng với một ngân khó cạn khô trong xứ bảo hộ, vào tháng 
Tám, Rousseau phải trở về Pháp hy vọng có thê đạt được một 
món vay nếu không thì nền tài chính ở đây là không thẻ cứu 
văn được. 








Xứ bảo hộ rất cần làm các công trình. Thật ra toàn bộ 
Hải Phòng đang là môt công trường và thành phô phát triên 


"Hlps/lelun hoploarg 


376 





rất nhanh. Ở những nơi trước kia là đầm lầy, bây giờ có cả 
một hệ thống đường lớn được vạch ra giao nhau thành những 
góc thăng đứng. Nhiều công thự rất đẹp và công viên mọc lên, 
nhựng “vẫn thiếu cái chính yếu, một bến cảng thực sự ở nước 
sâu” (9). Đã có cả một bị biên và một nhà an dưỡng ở 
Đồ Sơn, nhưng muốn đi Hà Nội vẫn phải dùng một tàu thủy 
và “cập vào một bãi cát”. Rồi có một cái phà, mỗi ngày bốn 
lần chở ngang sông Hồng. Thành phố Hà Nội mang một bộ 
mặt mới. Thành đang bị phá đi, và người ta bán những mảnh 
đất thu lại được cho những “người khởi xướng”. Tuy nhiên ở 
Tonkin mới chỉ có chưa đầy 2000 kiều dân Pháp (chính xác 
là 1960 người!). Ba phần tư trong số này là những công chức, 
từ 300 đến 400 nhà buôn hay người làm nghề thủ công (cắt 
tóc, dược sỹ, làm bánh mì...) và chỉ có 15 “thực dân” nông 
nghiệp. Mười lăm người thực sự là thực dân! (colons). Nhà báo 
Momnier nhận xét: '*Với cái giá mà chúng ta phải trả cho cuộc 
chinh phục, thì mỗi một người đi tiên phong trong những giờ 
đầu này là biểu hiện của một số tiền khá lớn” (10). 


Ngày 10 tháng Hai 1896, cuối cùng Hạ viện đã thông qua 
một công trái 80 triệu đề kết toán các tài khoản của Lanessan 
và tiến hành một vài công trình. Ngày 24 tháng Ba, Rousseau 
trở về đến Hà Nội. Vào tháng Tư, ông cho dán trong khắp các 
làng ở Tonkin và Annam một bản bố cáo bằng chữ Pháp và chữ 
Hán, tán dương những triển vọng mà đợt công trái ông vừa xin 
được sẽ mở ra. 














“Thời kỳ lao động hòa bình sẽ thay thế thời kỷ chiến đấu 
chống những quân nõi loạn và những kẻ gây rồi loạn. Bàn tay 
nặng nê trừng phạt những kẻ xâu và những tên phản bội, bây 
giờ mở ra, thiện chí và hào hiệp đề mời tất cả những người 
lương thiện vào các công việc lao động hòa bình của nông 
nghiệp, công nghiệp và thương mại, đem lại những điều tốt 


"lps/llelun hoploarg 


S71 





lành cho hai đất nước đoàn kết không gì lay chuyền được trong. 
tương lai.” (11) 

Viên toàn quyền không còn gì phải lo lắng về phía Triều 
đình Huế nữa. Việc Nguyễn Thân đánh thắng được Phan Đình 
Phùng đã bảo đảm cho. hắn một ưu thế ở Hội đồng Phụ chính, 
và Nguyễn Trọng Hiệp đã nói đến việc về hưu. Là con rẻ của 
một vị phụ chính và bây giờ lại là bố vợ của nhà vua, Nguyễn 
“Thân, ở tuổi 45, với tư cách cư xử, lối sống, tâm địa của hắn, là 
hiện thân của một “người cộng tác hiện đại” mả người Pháp có 
thể mong có đề “khai thác” đất nước đã bị xâm chiếm. 

Rousseau lúc nào cũng chuyên tâm vào việc giảm các 
thiếu hụt ngân sách, và chuẩn bị các công trình lớn, đã làm việc 
đến kiệt lực. Mùa hè thứ hai ở Tonkin làm sức khỏe của ông 
bị sói mòn đến mức cuối cùng. Đau bệnh về ruột, ông đã chết 
ở Hà Nội ngày L1 tháng Mười Hai ở tuôi 62. Ông là viên toàn 
quyền Pháp thứ hai đã ngã gục vì công việc trong mười năm 
qua. Một cái chết “vinh quang, giữa lúc đang thành công” làm 
cho người ta thương tiếc và đồng thanh khen ngợi. Fourès sẽ 
bảo đảm thời gian tạm quyền. 


DOUMER ĐI KHÁM PHÁ NƯỚC ANNAM 


Rousseau không ngỏ ý muốn kéo dài sứ mệnh của ông. 
Ngay từ cuối năm 1895, ứng cử cho một ghế thượng nghị sĩ của 
Einistère, ông mong ước được trở về Pháp một khi ử 
được hoàn thành. Tuy nhiên ông vẫn chấp nhận trở 
và giữ chức vụ ở đó, sau khi đã đạt được cuộc vay tiền (12). 

Tình trạng tài chính vẫn khó khăn, tiếp tục nổi cộm lên 
trong cuộc thảo luận. Chuyên gia về vấn đề này là đại biểu 
đảng cấp tiến (radical) của Yonne, Paul Doumer. Là báo cáo 
viên về ngân sách của các Thuộc địa, ông đặc biệt chú tâm đến 











"lps/flelun hoploarg 


378 





Đông Dương và đã được thăm dò đề thay thế cho Rousseau khi 
ông này dường như muốn từ chức. Làm Bộ trưởng Tài Chính 
vài tháng trong nội các Bourgeois, Doumer đã đưa ra Hạ viện 
thông qua công trái do Rousseau đẻ nghị. Như vậy dường như 
ông là con người thích hợp nên đã được thăm dò sau cái chết 
của Rousseau. Sau một vài do dự, ông đã nhận lời, và ngày 27 
tháng Mười Hai 1896, được nội các Méline bổ nhiệm làm toàn 
quyền Đông Dương với cùng những quyền hạn như của người 
tiền nhiệm. 

Bây giờ Đông Dương trở nên hấp dẫn. Trong vòng nửa 
tháng sau khi được bổ nhiệm, Doumer đã nhận được không 
biết bao nhiêu đơn của những người dự tuyển "'nhiều hơn số 
cần thiết để có thể thay đổi được ba hay bốn lần toàn bộ nhân 
sự của Đông Dương”. Nhưng ông không lấy một người nào cả. 
Theo ông “Đông Dương không thiếu công chức. Phải giảm bớt 
số lượng đi hơn là tuyên mộ thêm người mới” (13). Doumer 
tự thành lập một văn phòng rất hạn hẹp chỉ tám người thôi, và 
chánh văn phòng là một ủy viên của hải quân Lucien Faure. 

Ngày 17 tháng Một 1897, vị toàn quyền mới không chậm 
trễ rời Pháp xuống chiếc tàu chở khách già nua Äfelbourne đã 
từng chở Paul Bert sang Đông Dương năm 1886. Đi theo với 
ông có bà vợ và hai con gái, ông đề lại năm con trai ở Pháp đẻ 
đi học. Sau một cuộc hành trình không có vấn đề gì, ông tới Sài 
Gòn vào ngày 13 tháng Hai, và được tất cả những quan chức 
mặc lễ phục đen, đội mũ cát thuộc địa đón tiếp long trọng. 








Thành phó lúc đó, theo ông chỉ mới có 30.000 dân, trong 
số đó đã có 4.000 người Âu, kể cả quân nhân. Ông ưa thích 
ngay thành phô này. 

*Sài Gòn là một thành phó nhiệt đới đẹp, thành phố duyên 
dáng nhất ở Viễn Đông. Một số đài kỷ niệm thật đẹp, tất cả đều 


"hlps/flelun hoploarg 


S79 





có dáng dấp lớn. Nhà cửa, nói chung rất xinh xắn, phố xá có 
bóng mát, và tất cả chìm trong một biển cây xanh” (14). 

Doumer mô tả vắn tắt những gì đập vào mắt ông: Các đại 
lộ uy nghiêm, dinh toàn quyền gần như bỏ trống từ hơn mười 
năm nay, tư dinh của viên phó thống đóc, dinh thự bưu điện, 
tòa án, hải quan, nhà thương Grall, các trại lính, v.v... Nhưng 
thành phố chưa có điện. Trái lại, Chợ Lớn “có khoảng một trăm 
ngàn dân và đang to dần ra một cách liên tục” làm ông ngạc 
nhiên. 

*Đó là một thành phố sạch sẽ, được giữ gìn tốt, và mọi 
việc được quy định như ở Âu châu, mặc dầu có cái cảnh lúc 
nhúc kiểu Á Đông của một vài phó... Thị chính Chợ Lớn phải 
cung cấp mọi nhu cầu như những thành phố Âu châu: Bảo 
dưỡng các phố xá, đường đi, tuần tra thành phố, phân phối 
nước, chiếu sáng, giáo dục vệ sinh, chữa bệnh, v.v... Chợ Lớn 
có một nhà thương có những buồng bệnh riêng cho nam giới 
và phụ nữ... Gần đây, một nhà hộ sinh rất đẹp, rắt tiện nghỉ đã 
được thành lập nhờ những đóng góp của tư nhân. Những Hoa 
kiều giàu có đáp ứng một cách hào phóng cho tất cả những lời 
kêu gọi đến họ đề thành lập các nhà thương hay trường học." 
5) 

Doumer chỉ ở có vài ngày tại thủ đô của miền Nam, đủ 
thời gian để bố trí chỗ ở cho ông ta và gia đình, gặp một vải 
nhân vật, và đi dạo trong thành phó. Ông nóng lòng muốn thăm 
thú đất nước và hiểu biết dân chúng, ở bên ngoài hàng chục 
những bản báo cáo mà ông đã đọc. Ông đi nhanh qua một vài 
tỉnh nông nghiệp giảu có (vụ gặt vừa xong) vả một vải trung 
tâm dễ đi: Tân An, Mỹ Tho, Vĩnh Long vả Sa Đéc mà ông cho. 
là thành phố đẹp nhất, nhưng “ác hại là muỗi làm cho nó không. 
được hiểu khách lắm”. Ông trở lại Sải Gòn đề sau đó đi thăm 


"hlps/lelun hoploarg 








Thủ Dầu Một và Biên Hòa, và để nhận xét là từ ba mươi năm 
nay, người ta vẫn chưa vượt qua cái giới hạn, cái hàng rào đó 
(16): thực tế là người ta vẫn ở bìa một cánh rừng có nhiều hồ, 
và một vùng gần như hoang mạc. Cochinchine bị cô lập và theo 
ông “thậm chí tự cô lập ra khỏi đất Annam.” 

Ngay từ cuối tháng Hai, sau khi qua vài ngày tại Phnom 
Penh, Doumer đi ra Tonkin và đỗ bộ lên Hải Phòng vào ngày 
1 tháng Ba. Cảng Hải "Phòng cho ông "một ấn tượng khá tâm 
thường”. Ông được tất cả đám nhân sự cao câp của Đông 
Dương cư trú ở Tonkin đón tiếp. Nhưng ông chỉ ở đó có vài 
tiếng đồng hồ, đủ thời giờ đề nhận xét thấy thực tế chẳng có 
cơ sở và trang bị gì cả, và rất ít tàu bè. Không trì hoãn lâu hơn 
nữa, ông đi xà lúp về Hà Nội. Một cuộc hành trình từ 15 đến 
20 tiếng đồng hồ, và khi đến nơi, ông có thê nhận định về vấn 
đề cập bến ở Hà Nội trên một dải cát của sông Hồng chạy dài 
theo thành phó. 

Ông đi xe, qua một khu phó, đến dinh toàn quyền. Ông 
ghỉ lại dinh này: 

*Có dáng dấp một ngôi nhà ở nông thôn quy mô trung 
bình, hay đúng hơn, vì có cái vườn rất đẹp trồng các cây nhiệt 
đới ở phía trước, giống như một cái biệt thự của Địa Trung Hải, 
mà người ta cho những người có túi tiền khiêm tốn thuê mướn, 
đến xứ sở của mặt trời ấy vì tình trạng sức khỏe hơn là vì sự 
thích thú và thời thượng”. 

Các căn buồng đều “tối tăm, không được thoáng đăng, 
nhưng có ánh sáng điện và đó là một sự hơn hắn tạm thời của 
Hà Nội đối với Sài Gòn”. 

“Một năm trước đây, ông Armand Rousseau có nói với 
tôi rằng một nơi ở như vậy cho vị toàn quyền sẽ không có một 
ấn tượng tốt đối với người bản xứ. Nó không xứng đáng với vị 


"lps/lelun hoploarg 


$§1 





đại diện của nước Pháp. Ông. Rousseau nói có lý, nhưng có thể 
là có những công trình khác còn cấp thiết hơn sẽ gây ấn tượng. 
đối với dân chúng Annar và sau khi những công trình đó hoàn 
thành, thì người ta mới có thể nghĩ đến dinh thự cho những 
người kế vị của ông.” (L7) 







Doumer mô tả Hà Nội mà dân số cũng bằng của Sài Gòn 
{theo ông là 30.000 nhưng theo Monnet là 60.000): 

“Khi tôi thấy Hà Nội vào đầu tháng Ba 1897, thành phố 
này đang khép mình chung quanh cái hồ nhỏ phân cách thành 
phố Pháp với thành phố Annam. Chính cái hồ nhỏ này làm nên 
tất cả sự duyên đáng của nó. Cái hồ rất mỹ lệ, và những ngôi 
nhà cô màu trắng của người Annam và Trung Hoa bao bên 
bờ Bắc, tạo cho nó một tính chất Á Đông như trong tranh vẽ. 
Những khu phố Annam với các phố xá hẹp, nhà cửa thấp, và 
các cửa hiệu lấn ra lòng đường, chật ních người trông rât kỳ lạ. 
Chính đây mới là Hà Nội. 

*Thành phố của người Âu không đáng kê. Một phố buôn 
bán khoảng hai ba trăm mét bề dài, phố Paul Bert', với những, 
ngôi nhà nhỏ, nửa Pháp nửa Hoa, những cửa hàng có vẻ nghèo. 
nàn. Không xa đó là một công viên nhỏ bao quanh bởi bốn 
công thự, do công bình xây dựng một cách vững chải nhưng, 
rất nặng nề, và dành làm nơi ở cho viên chánh văn phòng, cho. 
Sở Kho bạc, tòa đốc lý Hà Nội và Sở bưu điện. Rồi ở bờ sông, 
với những mảnh đất hoang ở giữa khoảng, là tư dinh của toàn 
quyền, tư đinh của tướng chỉ huy trưởng, gồm chủ yếu là một 
hành lang mở: nối các nhánh chật hẹp. Vài ngôi nhà quân sự, 
nhà thương, vài ngôi nhà ở rải rác trong những vùng rậm rạp 
bao quanh thành phố và xâm nhập cả vào bên trong. Đó là tắt 
cả Hà Nội của người Âu. Các trại lính, các xưởng của pháo 





1 Trước gọi là phố Hảng Khay. 


"lps/flelun hoploarg 


$82 





binh ở trong thành mà người ta đang phá gần xong. Tôi đến 
chậm quá đề có thể cứu được những phần hay nhất. Đặc biệt 
những cửa thành rất đáng được giữ lại. Chúng có một tính chất 
quan trọng, và lại càng làm cho chúng ta phải kính trọng vì có 
nhiều kỷ niệm lịch sử gắn vào đó. Nó sẽ làm cho các khu phó 
tương lai của thành phó đẹp thêm lên, và cũng không làm trở 
ngại cho việc giao thông hay làm lệch sự sắp thăng hàng, cũng 
giống như ở Paris, Khải Hoàn môn tại quảng trường Eltoile, nếu 
giữ các tỷ lệ đê so sánh. 

“Hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn có những tính chất 
khác nhau và không bao giờ giống nhau. Vào năm 1897, sự 
khác nhau về ấn tượng là ở chỗ Sài Gòn là một thành phó đã 
hình thành mà người ta chỉ còn có thê bỗ sung và làm cho đẹp 
thêm, trong khi Hà Nội còn là một thành phô mới phác hình, 
đang còn phải dựng lên...” (18) 

Doumer cũng chỉ ở Hà Nội vài ngày để nhận định tình 
hình với những người chịu trách nhiệm chính trong, chính 
quyền, trong thị chính, trong phòng thương mại và kiều dân 
Pháp. Rồi cũng như Lanessan, trong những nãm 1891 và 1894, 
ông xuống. Nam Định! đề khai mạc kỳ thi ba năm một lần của 
những nhà nho với 10.000 sĩ tử (19). Để đến đó, ô ông phải đi 
xuyên qua một phần đồng bằng. Ông nhận thấy mật độ dân số 
rât lớn trong vùng đất phì nhiêu này. Nhưng ông cũng ghỉ lại 
như sau: 

“Dân chúng thì cần mẫn, thông minh và khéo léo, đất đai 
thì rất phì nhiêu, thế mả, vào năm 1897 nảy, mọi người trông 
đều có vẻ khốn khổ. Dưới trời mưa phùn và lạnh, họ run rây, 





1 Doumer gọi Nam Định "với đản số 30.000 người gồm người buôn bán và 
thợ thuyền” là “một cái tổ ong đang hoạt động”. Ông nói "Đó cũng là một 
thành phố của quan lại và các nhà nho, một thủ đở” Trong kỷ thi tháng Ba 
1897 có từ 50 đến 60 cử nhân và từ 250 đến 300 tủ tài. 


"lps/flelun hoploarg 


S83 





gần như trần truồng trên những con đường, chỉ được che thân 
bởi một chiếc áo choàng bằng rơm chật hẹp mà họ quay ra phía 
những hạt mưa quất vào người họ. Cả quân áo của họ thường 
chỉ rút lại có một cái quân cộc xuống. đến nửa đùi, may bằng 
một thứ vải bông thô ráp, màu nâu giống như màu của đất và 
của nước sông. Áo dài của phụ nữ cũng làm bằng một thứ vải 
như vậy... Lao động trong bùn. ' ruộng, với nước đến đầu gối, 
trong mưa phùn và gió lạnh, vất vả và thạm chí độc địa hơn 
nhiều so với dưới nắng nóng của Cochinchine... Công việc 
không ngưng nghi... 

*Khi đến Tonkin, cảm giác của người ta là rất nặng nề. 
Đâu cũng thấy sự nghèo. khổ, mặc dầu đắt đai thì rất phì nhiêu. 
Và ở đâu cũng thấy bất an nữa. Người Annam ở Tonkin nhìn 
chúng ta một cách sợ hãi, người ta thấy như một con vật đáng 
thương đã bị đánh đập và lúc nào cũng kinh sợ thói vũ phu của 
người chủ..." (20) 

Đồ hiệt lại xuốn tàu ở Hải Phòng ngày 10 tháng Ba để 
đi Thuận An, và mấy tiếng đồng hồ sau ông đã được những đại 
điện của chính phủ Annam ở đây đón tiếp. Rồi ô ông đi xà lúp và 
thuyền máy vào Huế. 

Doumer sẽ gặp viên thống sứ Brière, hai trong ba vị phụ 
chính, Nguyễn Trọng Hiệp và Nguyễn Thân, và cuỗi cùn vào: 
ngày 13 tháng Ba tham dự cùng với Vua Thành Thái ề tê trời 
đât trên đàn Nam Giao. Ông có những nhận thức về chế độ bảo 
hộ, về nhà vua!, về Triều đình và về thành phố. 





1 Doumer nói ông có một "ấn tượng tốt” vế nhà vua mà ông thấy "thông 
minh” Dĩ nhiên là ông đã được thông bảo, nhất là bởi Brire, về những "vụ 
làm liều) những "sự độc ác” mà người ta buộc tội cho vị quân vương. Nhưng, 
ông cho rằng nhà vua còn rất trẻ, đang nối loạn lên chống lại với các lễ nghi 
lâu đời mà người ta áp đặt cho ông, và trong lúc này, người ta có thể tin 
tưởng được ở ông. 


"lps/flelun hoploarg 





“Huế, kinh đô của vương quốc Annam chỉ tồn tại bởi nhà 
vua VÀ hính phủ và chỉ tồn tại cho họ. Thành nội vượt lên tất 
cả, nuốt tất cả và là tất cả. Thành phố chính danh, không có 
một sứ mệnh nào khác hay lý do nào khác là để làm cho dễ 
dàng cuộc sống của các nhân vật trong Triều đình, trong chính 
quyền và gia đình của họ. Vì vậy sự quan trọng của nó, sự phát 
triển nền thương mại và nền công nghiệp Sơ sài của nó cũng 
theo tỷ lệ với sự quan trọng của những nhu cầu của cái thế giới 
chính quyền sống trong cái Thành nội mênh mông này. Vào 
năm 1897, sự náo nhiệt và hoạt động của Thành phó là rị 
chợ búa không có. Không thể có một sự so sánh nảo với những 
khu dân cư đông đúc của Tonkin, Nam Định hay Hà Nội... 





*Cái Huế Pháp không thêm gì nhiều cho cái Huế - Annam, 
và cả hai làm nên một thành phó tầm thường...” (21). 

Sau cuộc thăm viếng, Doumer rời Huế bằng đường bộ, 
đi qua đèo Hải Vân, tới Tourane. Ông thấy cái cảng thì "tuyệt 
he2 nhưng thành phố thì tồi tàn. Ông \ việt, thành phó này hiện 

“dưới những. bè ngoài rất khiêm tốn, gắn thêm vào đó là 
những sự thật hết sức buồn thảm. Ba hay bốn công thự (các trại 
lính, hải quan, dinh công sứ và nhà bưu điện) một tá những nhà 
nhỏ của người Âu, một làng Annam với những nhà lá, tất cả rải 
rác trên bãi cát mà biên đã mang đến một cách hào. phóng. Đó 
là toàn bộ thành phó mả người ta có thể thu được trong một cái 
nhìn buồn bã. Không có phố xá, không có trồng trọt, không có 
vườn tược, một cái kẻ trên con sông bờ được be bằng cừ chỗ 
này chỗ kia bởi những bức tường không có móng, đồ nhanh 
hơn là thời gian để xây dựng chúng. Tắt cả những cái đó “trong 
một xứ sở mà chúng ta đã lập cơ sở vững chãi từ hơn mười năm 
nay.” (22) 

Như vậy là có rất ít công chức, và cũng rất ít kiều dân 
thuộc địa. Doumer có gặp mặt được nửa tá trong số đó là một 





"Hlps/flelun hoploarg 


S85 





người trồng trà, một được sỹ, một luật sư và nhân viên của 
công ty Messageries Maritimes. 

Ông xuống một chiếc tàu của chính công ty này, và qua 
Port ~ Dayot và Nha Trang, trở về Vũng Tàu và Sài Gòn ngày 
16 tháng Ba. Ngày 22, ông gửi về chính phủ bản báo cáo thứ 
nhất, một bản báo cáo cơ bản, một bản chân đoán bệnh, một 
bản chương trình thực sự (23). 


SỰ “THUÀN HÓA” CHÍNH PHỦ ANNAM 


Paul Doumer đã có một kinh nghiệm chính trị khá dày, 
để có thể biết cặn kẽ những hoàn cảnh và những phương pháp 
của sự thiết lập chính quyền Pháp tại Annam và Tonkin từ 1892 
đến 1895. Nhưng trong những trang viết hay diễn văn của ông, 
không thấy có một cái gì chứng tỏ ông đã phản bác hay phê 
bình quá khứ này. Ông cũng không có một phán xét nảo, tích 
cực hay tiêu cực về chính sách mả Lanessan đã theo đuổi. 


Nhưng dù sao, ngay từ khi mới tới nhậm chức, sự tôn 
kính của ông đối với một vải nhân vật Annam, trong những 
thập kỷ vừa qua đã là những phụ tá tận tụy của chính quyền 
thuộc địa, chứng tỏ là ông hoàn toàn tin tưởng ở những nhân 
vật này để duy trì quyền hành của Pháp: Đó là Trần Bá Lộc 
và Đỗ Hữu Phương ở Cochinchine, Nguyễn Thân ở Annam. 
Những phương pháp của họ đã được mô tả ở trên. Họ là những 
cột chống của chế độ bảo hộ lhững công cụ của nên cai trị 
Pháp. Đó là những * "tay châi Cũng rõ ràng là ngay từ đầu, 
Doumer rất Ít chú ý đến “sự việc quốc gia”, và không kẻ gì đến 
“đảng quốc gia Annam” mà Lanessan đã công nhận sự hiện 
hữu và sự “hợp pháp”. 






Tuy nhiên người ta cũng ghỉ nhận được ở ông một sự 
“phôi thai của hiệu biết” (“embryon de compréhension”) khi 


"lps/Nlelun hoploarg 


$86 





ông nói về vị phụ chính thứ hai mà ông gặp ở Huế vào tháng, 
Ba: Nguyễn Trọng Hiệp là người đã được Lanessan tôn vinh, 
và tượng trưng cho một sự “đồng minh Pháp - Annam”, như 
Lanessan đã vẽ ra: “Nguyễn Trọng Hiệp là một trong những. 
nhân vật lỗi lạc nhất mà tôi đã gặp ở Đông Dương. Đó là một 
con người có một giá trị rất cao về trí thức, về lương tri, về sự 
tỉnh tế, một lòng trung thành và trung thực hoàn toản... Sự đi 
lại lâu năm của tôi với vị quan thực sự lỗi lạc và đặc xá này, 
tình cảm thắm thiết và sự tin tưởng tôi hằng tỏ ra với ông, và 
làm cho ông cởi mở với tôi như ông chưa hè đối xử như vậy 
với bắt cứ một người Pháp nào, cho phép tôi có thẻ chứng nhận 
tính tình cao quý của ông, sự nghiêm túc trong những liên hệ 
của ông... 

*Trái với điều nhiều người thường nghĩ, ông đã chân 
thành chấp nhận một tình trạng mà ông không, thể làm gì chống 
lại được nữa. Ông đã giữ một cách có phâm chất vai trò khó 
khăn của người đứng đầu một nhà nước bị bảo hộ, biết phản 
bác các biện pháp mà kẻ thắng trận đề ra nếu chúng có vẻ nguy 
hiêm hay tồi tệ, làm người bảo vệ cho những lợi ích của dân tộc 
Annam, mỗi khi ông thấy cần thiết. Thái độ này có thể không 
làm vừa lòng những công chức Pháp thấy việc nếu gặp được 
một sự phục tùng thụ động thì vẫn tiện hơn nhiều. Nhưng thái 
độ đó lại phục vụ tốt hơn tất cả, nước Pháp và nước Annam. 
Người ta không hiểu rõ thái độ nảy, nên Nguyễn Trọng Hiệp 
đã phải đương đầu với những sự nghỉ ky, sự lãng nhục làm cho 
ông đau khô và nản chí...” (24). 

Tuy nhiên, Doumer sẽ chỉ thấy những người Annam là 
những thuộc dân trung thành và những người thừa hành. Ông, 
công nhận những tính tốt của họ (thậm chí ông có cả một người 
thư ký Annam, ông Phạm Văn Thươi (?)) nhưng phải là người 
Pháp chỉ huy, quyết định mọi việc, chịu mọi trách nhiệm, vì 


"lps/llelun hoploarg 


S§7 





dưới mắt ông chỉ có người Pháp là tỉnh thông, tin được và 
lương thiện, vậy chỉ có duy nhất người Pháp là có thê điều hành 
được. Doumer thừa hưởng cái quan niệm truyền thống ở Pháp 
về quan lại Annam: họ tham lam và thối nát. 

Cũng chính từ đó, quan niệm của ông về chế độ bảo hộ 
cũng hạn chế. Người ta thấy ngay điều này trong cái cách ông 
ta xét đoán và quan niệm nên cai trị ở Tonkin. Vào tháng Ba 
1897, theo các hiệp ước và thỏa thuận ký kết vào những năm 
1885 - 1886 và được Lanessan xác nhận, thì ở Tonkin vẫn 
tồn tại một “phó vương” (kinh lược), đại ‹ iện cho Hoàng để 
Annam, và như vậy có nghĩa là Tonkin vẫn thuộc nhà vua và 
Huế, vẫn là một bộ phận của vương quốc. Doumer cho rằng cái 
"cấp này là vô ích, là một bóng ma của chính phủ Annam”, mà 
kết quả là “số không”, và sự tôn tại không có một lợi ích thực 
tế nào. Doumer viết: 





*Sự cai trị trong xứ, hoàn toàn nằm trong tay của người 
đại diện của nước Pháp, của viên thống sứ hay người nào làm 
nhiệm vụ đó. Ở các tỉnh nó được thi hành bởi các công sứ có. 
những quan lại Annam dưởi quyền. Người đứng đầu tỉnh của 
các quan là vị tổng đốc. Các quan xử kiện cho người bản xứ. 
Các công sứ tập trung trong tay tất cả sự cai trị các tỉnh, và họ 
được đặt dưới quyên trực tiếp của thống sứ, như thế sự tô chức 
dường như hoàn chỉnh rồi. Vị kinh lược là một thứ bổ sung và 
như ở ngoài rìa... 

“Ông ta không phụ trách việc cai trị. Ông ta có một tòa 
ấn phúc thâm các bản án và có quyên tối cao trong việc thăng 
tiến của những quan lại các tỉnh. Ông ta có những nhu cầu, có 
nhiều khách hàng và có một đời sông. cao. Số tiên 6.000 đồng 
(khoảng 16.000 phrăng) mà chúng ta cấp cho ông không th đủ 
được. Ông ta không từ cái việc đìm số tiền nhỏ nảy vảo trong 
những bồng lộc “ngoại ngân sách” to lớn hơn rất nhiều” (25). 











"lps/Nlelun hoploarg 


$S§8 





Nói một cách khác: vô ích và rất tốn tiền. Nhãn. quan cai 
trị của Doumer là rất đơn giản: Phải làm hơn cả việc giám sát, 
từ nay trở đi phải thúc đây, nghĩa là nắm lấy một cách trực tiếp. 

Doumer đã làm cho chức vụ thống sứ Tonkin đã được 
bãi bỏ năm 1895 phục hồi bằng một sắc lệnh ngày 8 tháng Sáu 
1897. Rồi bằng một đạo dụ của nhà vua ngày 26 tháng Bảy 
1897 bãi bỏ chức kinh lược Tonkin. Quyền hạn của vị kinh 
lược được chuyển sang cho viên thống sứ. Hoàng Cao Khải 
được cho hưu trí, và ông ta rút lui về ở trong quê hương của 
ông'. Như vậy, trong thực tế Tonkin đã nằm dưới sự cai trị trực 
tiếp của Pháp, và những công chức Annam chỉ còn tiếp tục 
giữ vài chức trách trong khuôn khổ của nền cai trị Pháp đó. 
Nhưng đối với những công việc hiện đại, thì người ta tuyên mộ 
các công chức Pháp, và làm như thế cảng ngày càng nhiều với 
chương trình của Doumer. Đối với chính phủ Annam, Doumer 
không có một đánh giá cao: *Nếu chính phú bản xứ được tạo 
ra hoàn toàn, nếu nó là một sản phẩm của cuộc chinh phục, thì 
nó chẳng có quyền hành nào ngoài những quyền mà người đi 
chỉnh phục ban cho nó. Nó chỉ là một công cụ của người này, 
không có gì hơn nữa.” (26) 

Thể thì hãy gỡ bỏ hết mọi sự giả đạo đức đi. 

Chính phủ Annam hoạt động gần như trong những điều 
kiện tương tự trước cuộc chính phục của Pháp. Tất cả hệ thống 
quan lại trong các tỉnh đã được giữ lại, các thủ tục hành chính 


1 Hoàng Cao Khải đã bị "khả nghỉ” từ 1894. Sau đỏ ít lâu, Lyautey nói về ông, 
như sau: "Lúc nào cũng ẩn tránh, địu đàng.... Ông biết chúng ta quá rõ, biết 
những bể dưới xấu xa của chúng ta, biết sự thối nát của một số công chức 
của chúng ta... Ông đọc những báo chí của chúng ta, biết tất cả những điểm 
yếu của chủng ta, sự mất tín nhiệm đối với uy tín của chúng ta (“Lettres du 
Tonkin - II trang 64). Hoàng Cao Khải trước hết được bổ nhiệm làm phụ 
chính rồi thượng thư Bộ binh ở Huế. Ông sống mãi đến tận năm 1933” 


"hlps/flelun hoploarg 


589 





đều vẫn như cũ. Các quan... cai trị, xử án, thu thuế dưới danh 
nghĩa của nhà vua. Sự cai trị, pháp lý và tài chính đối với họ 
là những nguồn thu lợi trực tiếp, quà biếu, bổng lộc đủ thứ. 
Những người thuộc quyền xét xử, người phải óng thuê và 
người đi lao dịch phải nộp tât cả những gì họ có thể. Ông quan 
lớn hay nhỏ, trích lấy một phần mà ông ta cố gắng sao cho to 
nhất có thể được, và sẽ chỉ đến được những kho bạc của nhà 
vua những gì mà người ta không chặn lại được ở dọc đường. 











Đó là chế độ cũ của nhà vua và quan lại, với tất cả những 
sự lạm dụng của nó, nhưng lại không có cái dáng dấp thành 
thật, cái sự độc lập trước đây chỉ còn duy nhất tồn tại lại toàn 
là những khuyết điểm và những sự đồi bại của hệ thống." (27) 

Doumer cho. rằng tình hình mà ông nhận xét thấy không 
thể kéo dài hơn nữa. 

"*Vừa vì lợi ích cho nước Pháp cũng như vì sự tốt lành cho. 
dân tộc Annam, phải đưa vào xứ này những phương pháp cai 
trị, và những phương tiện hoạt động kinh tế của nền văn minh 
Âu châu. Nhiệm vụ này đặc biệt lý thú: Tât cả mọi việ ề 
phải làm, và người ta đang là chủ trong lúc này. 





Lợi dụng việc kết thúc thời kỳ, vị thành niên của Vua 
“Thành Thái, nghĩa là kết thúc luôn chế độ phụ chính, Doumer 
trực tiếp nắm lầy chính phủ vương quyền Annam. Đạo dụ ngày 
27 tháng Chín 1897 dự kiến Viện Cơ mật sẽ bị bãi bỏ, thay thế 
(hay biến đổi) bằng một Hội đồng Phụ chính, mà từ nay chủ tịch 
sẽ là Thống sứ Pháp ở Annam (đầu tiên là Brière rồi Auvergne 
và Boulloche). Hội đồng này sẽ gồm có các thượng thư Annam 
do nhà vua bỗ nhiệm theo kiến nghị của Pháp. Dĩ nhiên là Hội 
đồng phụ chính cũng biến mất!. Những công sứ Pháp dân dân 











1 Nguyễn Trọng Hiệp phải về hưu như vậy sẽ rút lui về Hà Nội, và Nguyễn 
Thân trở thành "Ngự sử” (Grand Censeur) nghĩa là thượng thư. 


"lps/Nlelun hoploarg 


590 





đảm nhiệm việc điều hành các tỉnh cũng như ở Tonkin. Đạo dụ 
ngày 1Š tháng Tám 1896 quy định từ nay chính quyền Pháp sẽ 
thu thuế và sẽ tài trợ cho chính phủ Annam trong khuôn khổ 
của một ngân sách được lập nên “trong sự cộng tác”. Như vậy 
ở Annam cũng như ở Tonkin „ người ta càng đi gần hơn đến 
một nền cai trị trực tiếp. 

Ngày 10 tháng Một 1903, tờ IIlustration viết: '“Hội đồng, 
Phụ chính (Cơ mật) được thu nhỏ lại thành một sân khâu. múa 
rối đáng yêu, với những con rồi mượt mà và mạ vàng mà tắt 
cả các dây từ nay phải buộc vào những ngón tay lành nghề 
của viên thống sứ... Ở Annam ngảy nay, chúng ta vẫn còn bảo 
dưỡng một vị quân vương và những ông thượng thư, nhưng đề 
cho họ được hoàn toàn nhàn rồi, và làm vui họ bằng một cái 
bóng quyền hành”. 





Từ nay trở đi, không một lúc nào có vấn đề trả lại quyền 
hành thực sự cho người Annam. Chỉ có cấp xã là thoát khỏi 
sự “cải tô”, bởi vì người ta xét thấy trong lúc này có một “lý 
trưởng” làm người đối thoại hãy còn có ích và tránh những sai 
lầm đã gặp phải ở Cochinchine. 

Vậy là một nên cai trị bán trực tiếp, mà không lâu sau, 
viên đại úy E.Bernard đã tố giác rất nhiều những sự chệch 
đường, và trước hết là cái giá của nó. 





“Ở Tonkin lương của các quan ít hơn của những công, 
chức Pháp từ tám đến mười lần. Một tông đốc nhận được 3.000 
phrăng mỗi năm. Trong khi một viên công chức cai trị hạng 
nhất từ 18.000 đến 25.000 phrăng. Một quan huyện lương 
25 đồng mỗi tháng, ít hơn của một viên thông ngôn. Nhân sự 
Annam của nền cai trị ở các tỉnh Tonkin hàng năm tốn mắt 
550.000 phrăng, nhân sự người Âu tốn 2.250.000 phrăng. Bồ 
trí dinh công sử Hà Nội ở Cầu Đỏ tốn 200.000 đồng, bố trí cho 
các quan Annam hết 4.000. (29) 


"lps/llelun hoploarg 


S91 





Sau đó là một sự tham nhũng khác ở cơ sở. 

Người ta kêu la về sự ăn hỗi lộ của các quan, nhưng 
người ta lại nhắm mắt trước những việc ăn hối lộ của các viên 
thông ngôn. Chính chúng nắm được quyền hành tuyệt đối, và 
không có một thứ thành kiến luân lý nào giữ được chúng. Cái 
nghề làm trung gian, đối với chúng không có bao hàm một 
bồn phận nào cả. Có thể mua được chúng và ai cũng biết điều 
này. Không có một người bản xứ nảo. muốn nói với một viên 
công sứ, mà lại không tự bảo đảm lấy sự giúp đỡ của một viên 
thông ngôn, người mà có thê sẽ phản bội anh ta, và chắc chắn 
sẽ phản bội anh ta nếu không được trả tiền. Và không phải chỉ 
có viên thông ngôn là thu lấy phần cống nạp đó đâu, mà còn 
tên bồi, tên chạy , tật cả những ai nói 
ậm ọe được vài tiếng Pháp, những ai đến gần được viên công 
sứ, những ai cho rằng có một ảnh hưởng nào đó. đối với ông ta. 
Những điều đó, không ai là không biết, nhưng người ta không, 
muốn, không thê trừng trị. Khi quyết định trừng trị thì phải là 
những trường hợp đặc biệt, những vụ thực sự gây tai tiếng. Quả 
có thế, làm sao người ta lại có thể tỏ ra nghiêm khắc với những 
người phụ tá cần thiết như thế được? Người ta cũng đã cô găng 
thử không cần đến họ, bằng cách học tiếng Pháp, cũng chỉ có 
vài người quyết định thử như vậy thôi." (29) 











Cuối cùng là sự nới rộng mãi ra cái hồ giữa người Pháp 
Và người Annam. 

*Cái lỗi lớn của các quan là cạnh tranh một cách hữu hiệu 
với viên công sứ Pháp. Viên này nhanh chóng nhận thấy rằng 
chính ông quan mới là người có thực quyền đôi với dân chúng, 
tình hình vả phải qua ông ta mới 
quyết được các vân đề. Do người công chức Pháp không muôn 
thừa nhận sự yếu kém này, nên ông ta làm tất cả mọi việc để 








"Hlps/Nlelun hoploarg 


392 





làm mắt uy tín hay loại bỏ ông quan, làm cho ông này bị kém 
cỏi, và chỉ giữ lại ở quanh mình những phụ tá vô tích sự, quy 
lụy, hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyên Pháp. Từ đó sinh ra 
một cái hố càng ngày càng rộng và tuyệt đối giữa nền cai trị 
Pháp (và của bọn theo đuôi) và dân chúng (30). 





Chính những viên công sứ nôi tiếng bắt lực nhất là những 
người đòi hỏi kịch liệt nhất sự bãi bỏ quan lại. Chỉ có những 
công chức, than ôi quá hiểm, biết rõ đất nước và ngôn ngữ, mới 
hiểu được tất cả những lợi ích mà người ta có thê thu được từ 
những người cộng tác bị khinh bi một cách bất công..." (31) 


Như vậy, những quyết định đầu tiên về chính trị của Paul 
Doumer đối với Annam, là hoàn thành việc người Pháp nắm 
lấy chính phủ vương triểu bằng cách đặt một viên chức Pháp 
lên đầu chính phủ nảy, nô lệ hóa hoàn toản nhà vua và các 
thượng thư, thu nhỏ họ lại, như Ủy Ban Bremier đã khuyến cáo 
năm 1857, trong vai trò của những người thừa hành, thậm chí 
những bù nhìn, đề tiêu diệt những vết tích cuối cùng của ảnh 
hưởng của Huế lên xứ Tonkin. 


NHỮNG GIÃY GIỤA CUÓI CÙNG 

CỦA VIỆC BÌNH ĐỊNH 

Ở Hà Nội, vào tháng Ba, Doumer đã có thời gian đẻ hiểu 
rằng 'Tonkin chưa phải đã được hoàn toàn bình định. Ngay khi 
mới đến, ông đã nhận định tình hình với Bộ chỉ huy quân sự: 
Duy nhất chỉ còn đáng lo ngại lả một vài băng người Trung 
Hoa hoạt động ở thượng du, và sau đó là ông Đề Thám, tuy đã 
quy thuận vào năm 1894 như vẫn ngự trị ở Yên Thể. Doumer 
tuyên bô với chỉ huy trưởng, tướng Bichot, là phải hoàn thành 
việc bình định một cách nhanh nhất có thẻ được, đề: 


*'Chấm dứt vĩnh viễn nạn cướp bóc và sự mất an ninh đã 
ngăn cản việc di dân và khai thác những vùng rộng lớn. làm 





"lps/flelun hoploarg 


593 





duy trì một tiếng xấu về Tonkin do đó làm nản lòng các nhà 
đầu tư”. 

Người ta không thẻ lao vào một sự phát triển lớn về kinh 
tế được họ dự định, chừng nào đất nước chưa thật hoàn toàn 
an toàn, 

Nếu như đại tá Pennequin có thể thanh toán hết những 
băng Hoa-Nam trong vài tháng, thì trái lại vấn đề của Đề Thám. 
phức tạp hơn rất nhiều. Như Doumer công nhận: 

*Đề Thám không phải là một tên cướp, mà là một thủ lĩnh 
Annam của quân nôi dậy đã chống lại chúng ta và chiến đầu 
với chúng ta từ mười năm nay. Ông hoạt động trong một vùng. 
rộng lớn ở ở cuối đồng bằng và cả ở trong đồng bằng nữa. Uy tín 
và quyền hành của ông ta rắt lớn... Dân chúng không cộng tác 
với chúng ta, vì nếu cộng tác thì sẽ nhanh chóng bị trừng phạt 
một cách tàn bạo...” (32) 

Doumer quyết tâm phải nhanh chóng chấm dứt việc này 
Vì "một nguyên nhân rồi loạn mới lại vừa xuất hiện”. Từ một 
năm nay, một sự khuấy động đã phát triển chung quanh một 
nhân vật bí mật, Kỳ Đồng hay “một đứa trẻ kỳ lạ”, đã được 

"gửi sang” Algérie rồi sang Pháp trong tám năm và bây giờ trở 
về nước thành một người rất chồng Pháp. Có những tài liệu 
viết, có thể đo chính ô ông ta viết hay ông ta đã gợi ý cho người 
khác viết mang tính chất rõ ràng thù nghịch với người Pháp 
được lưu hành khắp nơi. Những người tán thành Kỳ Đồng ngày 
càng đông, nhất là trong số những nhà nho không có việc làm. 
Và trong kỳ thi vào tháng Ba ở Nam Định, Doumer đã lo ngại 
có thể có một “phong trào”, một sự “náo động”. 





Những quyết định tháng Bảy và tháng Chín lại càng gây 
náo động hơn. Vào cuôi tháng Chín, Kỳ Đông lên vùng hoạt 
động của Đề Thám, và tới đóng ở Yên Thê. Tại đây rât đông 


"lps/flelun hoploarg 


s94 





người bản xứ đã tới đi theo ông ta. Người ta lo ngại có một sự 
đồng minh giữa Đề Thám và Kỳ Đồng, một vị tiên tri và một 
thủ lĩnh quân nồi dậy. 

“Lệnh được ban ra tức khắc phải chấm dứt việc nảy, và 
trong một đêm, Kỳ Đồng đã bị bắt giữ giữa các băng của ông, 
với những người phụ tá chính và chuyên về Hải Phòng, đưa 
xuống một tàu chở khách của công ty Messageries Maritimes! 
Những người đi theo ông được yêu cầu giải tán đi, và sự trở về 
nhà họ được bảo đảm không chậm trễ." (33) 

Doumer ra lệnh cho một hành động quyết định. Vùng 
Yên Thế bị vây kín và vào cuối tháng Mười thì bắt đầu cuộc 
truy nã Đề Thám. Trong vài ngày quân của Đề Thám bị cắt ra 
làm nhiều mảnh. Mấy ngày sau, Đề Thám bị thương, đề nghị 
xin hàng (ngày 18 tháng Mười Một). “Sự hàng phục được chấp 
nhận” và Đề Thám đến ở trong một cơ ngơi bên cạnh một bốt 
quân sự. Ông sống yên Ôn tại đó trong nhiều năm. Doumer viết: 
*Kết quả này hoàn thành việc bình định Tonkin." (34) 


Nhưng vài tuần lễ sau, vào tháng Mười Hai, những người 
theo Kỳ Đồng lại phát ra một hành động bắt ngờ và kỳ lạ. 
Doumer thích là lúc đó ông ra lệnh phải tiền hành một cuộc 
đàn áp đề làm gương. Đại úy Fernand Bernard trong một bức 
thư đề ngày 1 tháng Một 1898 viết cho người anh, đã mô tả bối 
cảnh diễn ra cuộc đàn áp này: 





“Những băng nông dân cầm gậy, cầm mác, trong cùng 
một đêm, tiến vào Hải Phòng, Hải Dương, Phủ Ninh Giang và 
Thái Bình. Dù rằng cuộc vận động này làm mọi người bất ngờ, 
và không có một sự phòng ngừa nảo trước, nhưng chỉ có hai 
nạn nhân, hai người Âu ở Hải Phòng, một bị giết và người kia 


1 Kỳ Đồng được đưa về Sài Gòn rồi đầy đi Tahiti. 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


595 





bị thương. Chẳng. những các băng bị giải tán một cách dễ dàng 
mà người ta còn bắt được một số lớn người nôi dậy. 





*Trong tất cả vùng đồng bằng, và nhất là trong những 
thành phố bị tấn công, một sự hoảng sợ không thể tả được, chắc 
sẽ cho những người Annam một cảm nghĩ thật tôi tệ về sự dũng 
cảm của người Âu. Tắt cả những kẻ hèn nhát đó chỉ hết sợ khi 
đòi hỏi người ta phải chặt đi vài nghìn cái đầu. Một vài bài báo 
địa phương thật không thể tin được vào sự ngu xuẩn và độc 
ác một cách hèn nhát đến thế. Viên công sứ của Hải Dương, 
Robineau, vào hôm sau ngày xảy ra vụ manh động, cho chặt và 
bêu 54 cái đầu. Cái gương, này đã được noi theo. Những tên hèn 
nhát nhất đã tìm lại được tất cả nghị lực của mình khi chỉ cần có 
vấn đề là phải tàn sát vài kẻ manh động. Trong vài ngày người 
ta đã hành hình 200 người Annam, trong số đó có cả những đứa 
nhóc 14 tuổi, có tội là đã làm rối giắc ngủ của những vị quan 
cai trị của chúng ta. Tắt cả những điều này thật đáng nôn mửa. 

*Chúng ta không bao giờ tìm thấy phương cách nào để 
sửa chữa những điều bậy bạ chúng ta đã làm, ngoài việc làm đồ 
thêm máu. Chắc là những kẻ thù của ông Doumer sẽ lợi dụng 
những sự kiện này để tiến hành một chiến dịch tích cực chống 
lại ô ông ta. Nhưng nếu họ cho rằng vùng đồng bằng đang làm 
mỗi cho sự nồi đậy, thì họ sẽ nhằm to. Tôi vừa đi 18 ngày trên 
đường, mà chẳng có gì làm cho phải lo lắng cả. Thật ra chỉ có 
những phong trào ở địa phương bị đàn áp một cách khắc nghiệt 
quá đáng, và trong xứ bây giờ bề ngoài thây vẫn yên tĩnh như 
ba tuân lễ trước đây. Điều này không có nghĩa là không có gì 
đáng sợ. Nguyên nhân của những sự kiện vừa qua chưa được 
biết rõ rằng. Những người Annam họp thành các băng nhóm đó 
phần đông là những người cày ruộng và đại diện khá đúng cho. 
tằng lớp trung lưu của dân chúng Tonkin. Người ta nói, họ đã 
được dây lên bởi một người tên là Kỳ Đồng, tám năm trước đây 


"hlps/flelun hoplorg 


596 





đã dẫn những băng như vậy tấn công vào ngoại ô Bắc Ninh. Vị 
thủ lĩnh lớn này, lúc đó mới mười hai tuổi. Vì tuổi đó, người ta 
không giết và gửi sang Pháp. Ông ta ở đó trong sáu năm. Và 
thời gian lưu lại đó chỉ càng làm tăng thêm mối căm thù dai 
dẳng ông ta dành cho chúng ta. Cũng phải kể đến hoàn cảnh kỳ 
lạ của những người Annam từ Pháp về. Trong khi ở Paris họ 
được đối xử như những người ngang hàng, thì về đây, họ chỉ 
nhận được của những người Pháp một sự căm thù ngây dại, và 
một sự khinh bi không chính đáng. 





Cách đây vài tháng, người ta bắt Kỳ Đồng vì những lý 
do không ai biết, và giải ông ta vào Sài Gòn để rồi sau đó đưa 
đi đầy. Hôm nay, người ta lại đưa ông ta về, để xét xử về tội đã 
làm dấy lên cuộc nôi loạn. Và có thê, vì có nhiều kẻ giận điên 
đang đòi hỏi cái đầu của ông, người ta sẽ đem hy sinh ô ông mà 
không mất công tìm hiểu xem vai trò của ông ta như thế nào. 
Có điều chắc chắn là những kẻ khố rách áo ôm cùng khổ đã có 
những cuộc manh động không thê thành công được vì họ đâu 
có vũ khí gì. Họ chỉ đơn giản là những người cuồng tín, và chỉ 
có lòng căm thù dẫn dất họ. Rất nhiều người mà nghề nghiệp 
là sự lạc quan, tuyên bố bây giờ không có gì phải sợ nữa. Tôi 
không nghĩ như thể, và cũng không có ai trong sô những người 
có hiểu biết chút ít về xứ này và dân chúng ở đây nghĩ như 
thế...” (35) 

Doumer là một trong số những người lạc quan đó, và 
dường như trong hiện tại thì ông ta có lý. Đất này đã được 
bình định. Doumer có thê chỉ ra rằng trong những năm sau đó, 
không có một người lính Pháp nào bị giết hay bị thương trong, 
các cuộc hành quân duy trì trật tự, thế nhưng tính ra đã có 165 
người bị giết và bị thương trong năm 1896; 211, trong năm 
1895; 155 trong năm 1894 và 2903 trong năm 1893 (36). 


"hlps/flelun hoploarg 


S597 





Đấy không phải là những chứng cớ duy nhất về cuộc bình 
định này, không những về các lực lượng yêu nước mà còn cả về 
uớp | lữa. Nhưng chứng cớ có tính thuyết phục nhất 
toàn quyền này, nhân vật cao nhất của sức 
mạnh thống trị, nghĩa là ngư: căm thù nhất đã nhiều lần, chỉ 
có một quan hầu đi theo, cười ngựa đi hàng trăm cây số giữa 
Hà Nội và Huế chẳng hạn, và giữa cả Hà Nội với Vân Nam 
nữa, mà chẳng có một sự đe dọa nào ngoài việc có thể bị những 
con hỗ tấn công. Con người dũng cảm 40 tuổi này, đêm cũng, 
như ngày, trên những con đường ít người qua lại, qua sông, 
và ngủ hay ăn trong những căn lều ở những nơi hẻo lánh @7). 
Có thể đó là kết quả của mười hai năm chính sách khủng bó.. 
Nhưng đó là một sự việc, một sự việc cực kỳ thuận lợi cho việc 
khai thác, việc phát triên kinh tế mà Doumer tự đặt cho mình 
nhiệm vụ chủ yếu là phải khơi mào lên.... 









"Hlps/flelun hoploarg 


S98 





"hlps/lelun hoploarg 


s99 




















ANNAM, BAN CÔNG PHÁP 
TRÊN THÁI BÌNH DƯƠNG 


ứ mệnh đầu tiên của Paul Doumer là phải chấm dứt 

một tỉnh trạng tải chính thảm hại, luôn luôn bị thiêu 
hụt, một tình trạng đình đốn kinh tế đáng sợ và những đe dọa 
về chính trị tái điển ở Annam và Tonkin. Như vậy việc cải tổ 
nền tài chính là một trách nhiệm ưu tiên của ông ta. 





Nhưng, ngay từ ngày 22 tháng Ba 1897, trong bản báo 
cáo đầu tiên của ông, Doumer đã chỉ ra một sự thiếu sót về 
tô chức trong cái xứ bảo hộ. chính phú toàn quyền * "gần như 
không có”, thiếu hết “các cơ quan chính yếu đề nó có thê là 
một chính phủ với cái nghĩa đúng của chữ này” và cuối cùng 
hoàn toàn không có những trang bị cần thiết cho sự khai thác 
đất nước này (1). 

Giải phóng những nguồn tài chính mới là một điều cốt 
yếu. Trước khi xem xét xem có thê có những sự cải tổ nảo về cơ 
cấu trong lĩnh vực này, Doumer đã tung ra những quyết định. 
Mặc dù ô ông cũng chẳng biết gì hơn những người tiền nhiệm 
của ông về các “vật liệu có thẻ đánh thuế được”, nhưng ông 
vẫn tạo ra thêm nhiều thứ thuế mới. Sau này, vào năm 1901, 
đại úy Bernard ghi lại: 


"lps./Ölelun hoploarg 


600 





“Vào năm 1897, chỉ trong vài tuần lễ, một cơn mưa đá 
thực sự đã đô xuống: Tăng thuế thân và thuế địa ốc, thuế của 
những người không đăng ký, thuê đăng ký sắc phong của các 
quan, thuế điêm, thuế quế, thuế giấy có đóng dấu, thuế muối, 
rượu, thuyền trên sông, giây phép chặt gỗ, thuê thuốc lào, thuế 
cau, thuế củi, thậm chí cả thuế rơm, thuế rạ để lợp những cái 
lều thảm hại nhấ (2) 

._.. Đó là những "biện pháp cấp cứu”. Doumer cho chúng là 
rất cần thiết, và ngay từ đầu đã ghi chúng vào một kế hoạch cải 
tô toàn bộ chính phủ toàn quy: 








Trước hết Doumer muốn thành lập một chính phủ thực sự 
ở Đông Dương, cho tắt cả xứ Đông Dương, làm cho xứ này trở 
thành, không phải như trước kia, chỉ là một sự tụ hợp những 
thuộc địa với xứ bảo hộ và các lãnh thô khác nữa, mà là một 
Quốc gia, có một chính phủ và những cơ quan hành chính, kỹ 
thuật hiện đại và có hiệu quả, chính quyền toàn quyền có sẵn 
từ trước, bây giờ Doumer cho nó có một cơ cầu mới. Vị toàn 
quyên, người chịu trách nhiệm tôi cao và được hưởng những 
quyên hành mà sắc lệnh ngày 21 tháng Tư 1891 đã ủy nhiệm, 
sẽ được phụ tá bởi một "Hội đông Cao cấp Đông Dươn; 
được thành lập từ 1887, nhưng nay được mở rộng ra. Để giúp 
việc các vị đứng đầu các cơ quan lớn dân sự và quân sự có 
phạm vi toàn Đông Dương, Doumer bổ nhiệm thêm một số 
phụ tá là 3 chủ tịch các phòng thương mại, và cho hai người 
Annam “tận tụy với sự nghiệp Pháp” vào. Một trong hai người 
đó là Trần Bá Lộc. Họ hoàn toàn không phải là những đại diện 
của nước Annam và dân chúng Annam, trong thực tế họ chỉ là 
những người đóng vai trò phụ với tính cách tượng trưng. 








CẢI TÔ NÊN TÀI CHÍNH VÀ NHỮNG CƠ CÂU MỚI 


Trước hết Doumer sẽ tạo lập các cơ quan trung ương của 
Liên hiệp Đông Dương: Hành Chính (Nội Vụ). Tài chính và 


"lps/lelun hoploarg 


601 





Thanh tra Tài Chính, Hải Quan và Quản lý (Douanes et Régies) 
(được thành lập bởi sắc lệnh 6 tháng Mười 1897), Lục Bộ 
(Travaux publics) (tháng Chín 1898), Nông Nghiệp và Thương 
Mại (1899), Bưu điện (1901), Sở Rừng, các cơ sở khoa học và 
y tế, v.v... Cuỗi cùng vào tháng Chín 1899, ông đưa hết các 
công chức vào trong một giới duy nhất, và họ trở thành những. 
“Quan cai trị của các Sở dân sự ở Đông Dương”. Năm 1902, lại 
tái lập chức chánh văn phòng phủ toàn quyền. Như vậy, trong 
năm năm, Đông Dương được chụp trên đỉnh một cơ cầu quyền 
hành rất mạnh. 

Khi tổ chức lại chính quyền toàn quyền, Doumer muốn 
tạo cho Đông Dương một cơ cầu hành chính vững vàng, vì theo 
ông, chỉ có một cơ: cầu như vậy mới có thể bảo đảm cho một 
sự phát triển kinh tế đều đặn, và lần này là trên những cơ sở 
tài chính lành mạnh. Gỡ. đất nước ra khỏi tình trạng luôn luôn 
phụ thuộc vào sự giúp đỡ tài chính của chính quốc là một mệnh 
lệnh. Paris xét thây Đông Dương phải tự đài thọ lây sự phát 
triển của mình thậm chí vào năm 1900, một đạo luật còn xác 
định là các thuộc địa phải tự cân bằng lấy ngân sách, không có 
sự giúp đỡ của chính quôc. 

Như vậy, ngay từ 1897, đối với Doumer đã rõ rằng là 
không thể làm gì được ở Đông Dương nếu không có một sự 

“sung túc tài chính” thường xuyên. Ông phải làm việc không 
ngừng để giảm thiểu các thiếu hụt và tìm kiếm những nguồn 
tài chính mới. 

Chính để đạt được mục tiêu đó mà có sự đáp ứng của 
những cải tổ năm 1897 - 1898, đi quá cả các “biện pháp cấp 
bách”. 

Nguyên tắc cơ bản cũng đơn giản: Thành lập một ngân 
sách chung cho cả Đông Dương. Nó sẽ được nuôi dưỡng bởi 
những thuê gián thu của toàn bộ Liên hiệp và dùng đề đài thọ 


"hlps/flelun hoploarg 


602 





các dịch vụ có lợi ích công cộng chung cho tất cả các xứ trong. 
Liên hiệp đồng thời các chỉ tiêu về trang bị và phát triển liên 
quan đến toàn bộ Liên hiệp. Ngân sách chung này sẽ được đẻ 
chồng lên các ngân sách riêng (gọi là “địa phương”) của năm 
xử của Liên hiệp: Tonkin, Annam, Cochinchine, Cao Miên và 
Ai Lao. Năm ngân sách địa phương này sẽ được cung cấp bởi 
các thuế trực thụ ` và đề đài thọ các chỉ tiêu về phát triển và đầu 
tư đặc thù của mỗi xứ. Với sự áp dụng nguyên tắc này, Doumer 
đã chuẩn bị ngân sách Đông Dương 1899, gửi về Paris và được 
phê chuẩn bởi sắc lệnh ngày 31 tháng Bảy 1898. 





Vị toàn quyền sẽ là người chỉ trả của ngân sách chung, 
nhưng ông cũng “ban bố” và cho chỉ trả ở các ngân sách địa 
phương, như vậy nghĩa là các ngân sách này phải được ông phê 
chuẩn trước đã. 

Các dịch vụ thuế khóa vì thể cũng sẽ được cải tổ. Các thuế 
trực thu chủ yếu gồm hai loại: một mặt là thuế thân của người 
Annam, mặt khác là thuế địa ốc. Thuế thân Annam phải trả 
từng xã một, chứ không phải từng cá nhân. Ở mỗi xã nó được 
tính theo số dân “đăng ký”, và các kỳ hào xã mang nộp một số 
tiền nhất định cho người thu thuế ở tỉnh. Doumer làm tăng số 
người phải “đóng thuế" bằng cách thu cả thuế của những người 
“không đăng ký”, rồi tăng tỷ lệ trích thủ. Còn về thuế địa ốc, 
được tính theo sản lượng của các đất trồng trọt, cũng sẽ bị tăng 
lên. Những thuế trực thu này là cơ sở của các “ngân sách địa 
phương”, còn được bỗ sung bởi thuế địa ốc của người Âu và 
người Á (Hoa kiều), các thuê môn bài, thuế thuyền bè, v.v... 





Nhưng vấn đề cơ bản vẫn là các thuê gián thu cung cấp 
cho ngân sách chung. Từ hàng chục năm nay, chính quyền 
Pháp ở Cochinchine và Tonkin đã cố gắng thu ở các nguồn 
khác nhau: Sòng bạc, thuốc phiện, thuốc lào, diêm, rượu, gỗ... 


"hlps/llelun hoploerg 


603 





và còn đang do dự giữa hai hình thức: cho thầu (ferme) hay 
quản lý (régie). 

Ngay từ đầu Doumer tuyên bố tán thành công thức quản 
lý. Sở thầu thuốc phiện ở Tonkin đã được Lanessan mua lại 
vào năm 1893 và biên thành sở quản lý. Được Doumer xác 
nhận, nhưng mở rộng ra toàn Đông Dương, sở. quản lý sẽ được. 
độc quyền mua và bán thuốc phiện. Sở sẽ bán thuốc phiện cho. 
người hút qua trung gian của những người bán lẻ có giấy phép. 
Sở đồng thời trở thành kẻ xúi giục tệ nạn nghiện thuốc phiện, 
và là một trong những cột trụ chính của nên tài chính Đông 
Dương. 


Cho đến lúc này việc cất rượu trắng vẫn tự do, và rất 
nhiều. gia đình có những chỗ cất rượu sơ sài đẻ cất lấy vài lít 
rượu dùng trong nhà. 

Vào năm 1902, phủ toàn quyền lệnh bắt buộc phải bán 
cho chính quyền, với một cái giá do chính quyền quyết định, tắt 
cả số lượng rượu. cất được. Nhưng độc quyền mua này không 
kèm theo độc quyền bán. Sở quản lý rượu (régie đalcool), ở 
Tonkin cùng cập cho hai hội của người Pháp được độc quyền 
sản xuất và bán rượu, với một số tiền định kỳ trả cho chính 
phủ. Ở Cochinchine, thì chính chính quyền trực tiếp bán rượu. 
Cuối cùng có quyết định cả muối cũng sẽ do chính quyền Pháp 
mua và bán lại. Được bảo quản trong các kho của chính quyền, 
muối sẽ được bán cho người tiêu dùng “với giá thành có tăng 
thêm tiền thuế". Ba sở quản lý được thành lập như vậy (thuốc 
phiện, rượu, muối) sẽ cung cấp phân lớn các "thuế gián thu” 
nuôi dưỡng ngân sách tông quát. Các thuế về điêm, thuốc lá 
nhập, cau, v.v... là thứ yếu. 





Nguồn thu quan trọng nữa của ngân sách tông quát là 
các thu nhập của hải quan: lệ phí xuât, nhập được chính quyên 


"lps/flelun hoploarg 


604 





hải quan thu ở tất cả các bến cảng và cửa khâu trên đất liền. 
Các biêu thuế hải quan, vào năm 1§§7, được tính theo với hải 
quan ở chính quốc, với mục đích bảo vệ nền công nghiệp chính 
quốc. 

Ba sở quản lý và hải quan là lĩnh vực của “Chính quyền 
Hải quan và Quản lý” (Douanes et Régies) trực thuộc phủ toàn 
quyên. 


ĐƯA XỨ COCHINCHINE "VÀO KHUÔN PHÉP” 

Cuộc cải cách kinh tế sâu sắc này cuối cùng đã đưa được 
Cochinchine vào khuôn phép. 

Sự thành lập ngân sách tông quát và sự nắm lấy nhữn 
nguồn gián thu đã làm cho Cochinchine mắt đi ba phần tư số 
thu nhập mà từ trước đến nay xứ này vẫn sử dụng một cách đề 
vương... Tất nhiên một cuộc phản đối kịch liệt đã nỗ ra tại Sài 
Gòn vì cuộc cải cách này đã làm đảo lộn mọi thói quen cũ, và 
những lợi ích riêng hùng mạnh. 

Từ khoảng mười lãm năm nay, ai cũng biết rằng ở 
Cochinchine đã được tạo ra một tình trạng, trong đó Hội đồng 
thị xã Sài Gòn và Hội đồng Thuộc địa, do vài trăm “công dân” 
Pháp. bầu ra (theo Doumer, khoảng 2000 trong năm 1897) thực 
tế điều hành mọi sự việc trong xứ. Họ làm cho viên phó thống 
đốc, và những giám đốc các cơ quan hành chính phải nẻ sợ, 
nhờ có một “cân ăng ten” ở Paris, một vị đại biểu mà khi cần 
có thể can thiệp ở Bộ và gây dư luận công chúng. Sự mị dân 
ngự trị, và hai hội đồng này, thành phố và thuộc đem các 
ngân sách được cung cấp bởi thuế má thu trên đầu tắt cả mọi 
người dân phải đóng thuế trong thuộc địa, sử dụng vào những, 
mục đích rất chật hẹp. 











Trong thực tế chỉ có những kiều dân Pháp và bạn bè của 
họ là được hưởng sự hào phóng của chính quyên. Người ta 


"lps/flelun hoploarg 


605 





đã tăng số lượng những công chức - cử tri lên một cách quá 
trớn, vì theo nguyên tắc thì cứ mỗi công việc được đặt ra, sẽ có 
thêm một công chức mới, một cử trì mới. Lương và các bồng 
lộc được phân phát rộng rãi và tăng lên trong khuôn khổ của 
những ngân sách đó. Đây là một thứ “chính thể đầu xỏ dân 
chủ” (“oligarchie đémocratique”) kiểu Athènes, trong đó các 
công dân tha hồ bóc lột các kiều dân và các nô lệ. Cái “bơm tài 
chính” được cung cấp đầy đủ bởi những thuế thô trạch, thuế hải 
quan (xuất cũng như nhập khẩu) và những loại thuế nhiều vô 
kẻ, chỉ có lợi cho các cá nhân, và chỉ dùng để chỉnh trang chung. 
quanh nơi ở của họ, với một sự lãng phí đáng hô thẹn. Một 
nhân sự còn dưới cả mức tôi tệ đã được tuyên mộ, nhất là trong 
các sở hải quan, cảnh sát và tài chính. Ai cũng nói rằng sự thừa 
mứa những công chức vô ích được tuyên mộ từ 1880 làm phá 
sản ngân sách của Cochinchine. Constans và Lanessan từ mười 
năm nay đã tố cáo sự quản lý tài chính này của Cochinchine 
mà sự phát triển kinh tế bị đình trệ từ nhiều năm nay: sự xây 
dựng đường sá, bố trí các bến cảng, dẫn thủy nhập điền, v.v... 
đều bị bỏ lơi. 

Theo Doumer, viên thị trưởng Sài Gòn và chủ tịch Hội 
đồng Thuộc địa, Paul Blanchy, một tay thầu khoán các công 
trình công cộng, ngự trị trên xứ này nhờ một “đảng” và nhờ cái 
“lõi” cử tri mà đảng này nắm vững: Đó là 300 người Ấn Độ 
ở Pondichéry, “công dân Pháp”, và những công chức được trả 
lương trên một ngân sách mà trong thực tế họ đang làm chủ, vì 
mấy vị đại biểu Annam thì hoặc bất lực hoặc đồng lõa. Đó là 
một tình trạng mà Doumer không thể chấp nhận được. Không 
thể có vấn đề cứ để cho Paul Blanchy và đảng của hắn làm 
chủ mãi sự phát triên của thành phố và của thuộc địa giàu có 
nhất Đông Dương này mả lẽ ra các nguồn tải chính và thương. 
mại của nó phải tham gia vào sự phát triển của toàn Liên hiệp. 


"lps/lelun hoploarg 


606 





Được báo trước ngay từ 1896 về những quan điểm của Doumer, 
Blanchy đã vận đọng và mưu toan đi bước trước. Đầu năm 
1897, hắn đã gần đạt được với Bộ, sự tách rời Cochinchine ra 
khỏi Đông Dương đề trở thành một thuộc địa tự trị như Sénégal 
hay La Réunion. Nhưng Doumer đã tuyên bố, trong trường hợp 
đó, ông sẽ từ chối chức vụ toàn quyên, và Bộ trưởng đã phải 
đề cho ông quyết định về hận của Sài Gòn. Thế là Doumer 
bác toàn bộ ý kiến ly khai (3). 





Không phải với danh nghĩa người bảo vệ một thứ “dân 
chủ” nào đó, cũng chẳng phải vì lo lắng đến những “thuộc dân 
Annam” bị các cử trì của Paul Blanchy bóc lột, mà Doumer 
muốn đưa xứ Cochinchine vào khuôn phép. Được ủy nhiệm 
phải xúc tiến sự phát triên của một xứ sở mà trước hết ô ông phải 
làm lành mạnh hóa nền tải chính, vị toàn quyền phải nắm được 
hoàn toàn một lãnh thô trong đó có trái tìm của ngoại thương 
Đông Dương. Sài Gòn là cảng. xuất khâu gạo, cảng thứ nhất 
nhập khâu mọi thứ phải mua của nước ngoài, và điểm trung 
tâm phân phối các loại. Nó cũng là cảng duy nhất của Đông 
Dương được phục vụ bởi các đường hàng hải quốc tế lớn nối 
Âu châu với Trung Quốc và Nhật Bản, và là trung tâm của các 
mạng lưới chuyên tải. “Mặt khác đây là thành phố của Đông 
Dương được trang bị tốt nhất đề làm cơ sở cho. những cơ quan 
hành chính trung ương của Liên hiệp. Người ta không thê quan 
niệm một Đông Dương không có Sài Gòn, nhưng cũng không 
thể có vấn đề là dành cho nó một sự tự trị nào đó, đề cho nó 
trích lẫy một phần của những thu nhập thuê má cần cho cả 
toàn bộ Đông Dương dùng cho lợi ích riêng của nó. 








Hậu quả những quyết định của Doumer như vậy là một 
sự cải cách sâu sắc ngân sách Cochinchine, từ nay chỉ còn được 
cung cấp bởi các thuế trực thu (mà phủ toàn quyền giám sát sự 
quy định và thu nhập). còn tất cả các thuế gián thu (Hải quan 


"hlps/lelun hoploarg 


607 





và Quản lý) sẽ chuyển vào ngân sách tông quát. Toàn bộ ngân 
sách chỉ tiêu sẽ được xét duyệt lại. Do đó có sự nổi giận của 
người Cochinchine chống Paul Doumer, và càng kịch liệt vì 
ông này không che giấu quan điềm của ông là phải làm giảm 
bớt sự nỗi trội của Sài Gỏn, ít nhất thì cũng đưa nó trở về một 
mức độ hợp lý, và trái lại phải phát triển mạnh hơn Hà Nội và 
Hải Phòng vừa là cho xứ Tonkin, nhưng cũng vừa đề làm cơ sở 
cho một sự bành trướng của Pháp sang Trung Quốc. 


SỰ GIÁM SÁT THUÊ MÁ 


Sự vững chãi của vấn đề phục hưng tài chính của Doumer 
và tâm quan trọng của nó đối với tương lai của Đông Dương 
phụ thuộc vào sự thường xuyên có những nguồn thuế mới. Phải 
làm sao chắc chăn là thuế má “*về" được đầy đủ. Do đó phải đặt 
ra một hệ thống giám sát thuế má thật mạnh. Hậu quả tâm lý 
của nó là rất sâu sắc. 

“Chỉ riêng sức nặng và tính chất của các loại thuế má, 
không kê đến các nguyên nhân khác, cũng đủ làm cho dân 
chúng phải căm ghét chúng ta. Những cách thu thuế và giám 
sắt lại làm cho họ căm giận hơn nữa. Đã nhiều lần người ta xâm 
phạm đến sự tự do và những quyền SỞ hữu của người Annam. 
Để có được việc đăng ký vào số sách tất cả những người đàn 
ông trên 18 tuôi, người ta đã đặt ra những thẻ đăng ký và thẻ 
không đăng ký mà tắt cả dân bản xứ đ`êu phải luôn luôn mang 
trong mình và xuất trình mỗi khi có xét hỏi. Người nào quên 
hoặc đánh mất thẻ — mả cái thẻ này cũng trở thành một miếng 
giấy nát, dơ dáy và mờ hết chữ - thì sẽ bị bắt, bị tống giam, rồi 
ghi lên số đăng ký ở làng” (4). 

Việc trả tiền thuế đi lại cũng bị đòi hỏi một cách ngặt 
nghẻo. 


"lps/llelun hoploarg 


608 





“Những lính đoan gây cho người Annam một nỗi sợ đến 
n cứ trông thấy chúng là người ta bỏ lại ngay trên đường 
sọt muối, sọt thuốc lào hay gánh cau đang gánh đi: chẳng thà 
mắt tài sản của mình còn hơn lả tranh cãi với bọn thu 








Việc giám sát là thường xuyên và đa dạng: thí dụ đối với 
muối chăng hạn. 

“Để kiểm tra khối lượng dự trữ nhiều ít thế nào thì phải 
khám xét, và bọn nhân viên của sở thầu lảm việc này một cách 
rất tùy tiện. Cái hệ thống khám xét này được mở rộng cho tất cả 
các loại thuế gián thu. Người ta không tìm được cách nào khác 
để ngăn cản hàng lậu, hàng giả. Chỉ cần một sự tô giác, hay ý 
thích nhũng nhiều của một nhân viên hạ cấp nào đó, là người 
ta sẽ lục tung tóe cả một ngôi nhà với lý đo tìm kiếm một cục 
thuổ _phiện, hay một hũ rượu Những người phạm tội bị phạt 
tiền rấ nặng và một phần sô tiên này, 40%, là cho bọn đi bắt. 
Thường thường bọn này là những người Annam, những viên 
thông ngôn làm công việc chỉ điềm, chỉ ra những nhà có hàng 
lậu. Chúng lợi dụng chức vụ của chúng để làm tiền một cách 
hiệu quả những người có máu mặt trong các làng...” (4) 








Những tình trạng này diễn ra trong ngành tư pháp. 
F.Bernard nhận thấy người Annam càng ngày càng không được 
hưởng sự hợp pháp, ngay cả giữa những người bản xứ với nhau 
đo có sự giám sát và những quy định áp đặt cho những quan 
tòa bản xứ, những sức ép của chính quyền bao che cho những 
kẻ được coi như "thân - Pháp”, hoặc hành động vì lợi ích cho 
người Pháp, và nhất là khi có chuyện tranh chấp của người bản 
xứ đối với chính người Pháp. Đây là triều đại chuyên quyền của 
những viên thông ngôn lợi dụng tình hình này. Chính quyền 
Pháp không biết ngôn ngữ của những người bị cai trị, nên phải 
hoàn toàn phụ thuộc vào những viên thông ngôn đó, và chúng, 


"hlps/flelun hoploarg 


609 





chơi “một trò chơi cá nhân” của chúng. Đã có nhiều vụ án 
không thể xét xử được và nhiều bản án sai lầm lại càng nuôi 
dưỡng thêm sự căm giận. Chế độ thuế má mới này đòi hỏi sự 
tuyên mộ thêm nhiêu nhân viên m‹ ọn thu thuế, lính đoan, 
cảnh sát và cảnh binh, gác kho, v.v... Phần lớn trong số họ là 
người Pháp. Người ta thấy nảy sinh ra rất nhiều những chức vụ 
hạ cập và tắm thường trong các dịch vụ công cộng đó, một sự 
tuyên mộ bên chính quốc (có rất nhiều người Corses) nhưng cả 
người ở Pondichéry và ở đảo Réunion. Tắt cả, không trừ một 
ai, đều được trả lương cao hơn nhân viên Annam. 









Một trong những lý lẽ của phủ toàn quyên đưa ra đề thanh 
minh sự tăng các thuế trực thu là việc thu những thuế này bởi 
người Pháp sẽ thật sự làm giảm nhẹ gánh nặng cho người phải 
đóng thuế, vì nhờ có sự giám sát của chính quyền họ sẽ thoát 
khỏi sự tham những của quan lại. Lại nêu lại những lời buộc 
tội về sự tham nhũng của quan lại được lưu hành từ ba mươi 
năm nay ở Pháp, người ta tự cho mình cái quyền làm mắt thêm 
uy tín của những công chức Annam, theo định nghĩa được coi 
là “khả nghỉ". Doumer biểu hiện cái thứ triết lý này trong bảy 
dòng viết: 

*Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có quyền đòi hỏi ở dân chúng 
mọi đóng góp cần thiết cho những việc công cộng, thì chúng ta 
cũng phải bảo vệ họ chống sự bóc lột không còn mức độ, giới 
hạn nào nữa của các quan mà họ phải chịu đựng. Làm mât đi 
những sự lộng quyền đó, là làm tăng thuế lên đến mức có thể 
được. Thuế sẽ về những quỳ tiền của chúng ta mà vẫn đề lại 
những món lợi đáng kế cho người phải đóng thuế." (5) 

E.Bernard chứng minh rằng sự ăn hồi lộ của các quan thật 
ra được giữ trong những giới hạn nào đó bởi chính bản thân cái 
hệ thông truyền thống, và những ông quan tham tiền nhất, lại 
chính là những người công khai làm việc cho Pháp. 


"hlps/lelun hoploerg 


610 





“Những gánh nặng mà các quan trước đây đè lên dân 
chúng còn nhẹ hơn rất nhiều so với những gì chính quyền của 
chúng ta đã tạo ra, ôn định hơn, nhưng cũng nghiệt ngã và phức 
tạp hơn... 

“Sự xa hoa... chỉ được biêu hiện ra ở những người Annam 
có đi lại với chúng ta, vả có thê nói do chúng ta áp đặt cho họ: 
các quan ở các tỉnh lớn của Tonkin, vì tiệp xúc với chúng ta đã 
học thói quen có những cuộc tiếp tân kiều Âu châu. Khi họ tiếp 
một người Pháp ở bàn ăn của họ, họ phải đưa ra mời những món 
ăn và những rượu vang của nước ta. Họ đã thay cái võng cô xưa, 
bằng những đoàn xe hiện đại hơn. Nhưng đó chỉ là những đôi 
mới của những năm gần đây.” (6) 








Và E.Bernard nhận xét ở Tonkin: 


“Lương của các quan là từ § đến 10 lần kém lương của 
những công chức Pháp, và tông cộng lại toàn bộ dân sự Annam 
của bộ máy hành chính các tỉnh hàng năm tốn ít tiền kém năm 
lần so với vài trăm người của nhân sự người Âu.” (6) 

Trong thực tế, gánh nặng thuế má đè lên dân chúng Annam 
đã tăng gần gấp đôi trong năm năm dưới sự cai trị của chính 
quyền Doumer. Và sự thành lập các chế độ quản lý và độc quyền 
lại còn gây thêm những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế: Quản 
lý rượu gây ra sự phá sản của nhiều nhà cất rượu nhỏ tư nhân, 
và làm giảm mắt một phần việc chăn nuôi heo mà người ta nuôi 
bằng các bã rượu. Còn quản lý muỗi thì cũng gây ra sự phá sản 
của những nhà làm muôi nhỏ, ở các ruộng muôi tại Annam, và 
làm ảnh hưởng đến việc đánh bắt cá và sản xuất nước mắm. 


CÔNG TRÁI ĐỀ LÀM ĐƯỜNG SÁT 


Sự cải thiện năng suất của các thuế trực thu và những thuế 


tiêu thụ “cũ” và nhất là của những thuế gián thu mới, cho phép 


"lps/Nlelun hoploarg 


611 





phục hưng tình hình kinh tế được nhanh chóng. Vào tháng Bảy 
1898, Doumer đã trình bảy được với chính phủ một ngân sách 
tổng quát 1899 cân bằng, và thực sự ra trong năm 1897 đối 
với Annam và Tonkin đã có một sự thặng dư tài khoản, và tải 
khoản của năm 1898 chắc chắn cũng sẽ như vậy. 

Nhờ những sáng kiến chính trị và sự lành mạnh hóa 
nhanh chóng nền tài chính của xứ bảo hộ, Doumer đã thu phục 
được lòng. tin của Paris, của chính phủ, của quốc hội và cả của 
dư luận quần chúng nữa. Doumer cho là đã để 
vay 200 triệu phrăng mà ông xét thấy cần thiết để tiến hành 
chương trình xây dựng những đường sắt đã được Hội đồng Cao 
cấp thông qua ngày 14 tháng Chín. Ngày 29 tháng Chín, ông 
xuống tàu ở Sài Gòn đê về Pháp. 





Ông từ Pháp về ngày 25 tháng Một 1899, được đạo luật 
ngày 25 tháng Mười Hai 1898 cho phép mở một cuộc “vay ở 
Đông Dương” 200 triệu. Ngay từ tháng Một, ông đã vay một 
đợt thứ nhất 50 triệu, để mở đầu chương trình, dự định sẽ làm 
khoảng 1.650 cây số đường mới. Tất nhiên trước hết là phải 
hoàn thành con đường sắt từ Hà Nội tới biên giới Trung Quốc, 
mở. rộng, thành đường một mét, nói nó với mạng lưới của Trung 
Quốc, và kéo nó tới tận thành phố Hà Nội. Rồi lại phải xây 
dựng cấp tốc một đường sắt giữa Hải Phòng và Hà Nội Rồi 
phải xây dựng và kéo dài con đường sắt đi từ Hà Nội tới Vân 
Nam. Đó là một trong những tham vọng lớn của Pháp từ mười 
năm nay. Cuối cùng, phải bắt đầu xây dựng con đường xuyên 
Đông Dương, giữa Hà Nội và Sài Gòn, mà khúc thứ nhất có thể 
đi từ Hà Nội đến Huế. 

Đó là những đầu tư rất đất iên. Những đơn đặt hàng các 
thiế các đầu máy, toa xe, cầu trúc bằng kim khí như đường 
sắt, cột sắt, thiết bị báo hiệu, v.v...). Có lợi rất nhiều cho công 








"hlps/Nlelun hoploarg 


612 





nghiệp ở chính quốc, nhưng phải tìm được nhân công, và có 
khi phải làm những công trình lớn đề chuẩn bị đất đai. Nhiều 
kỹ sư lành nghề đã sang Đông Dương tham gia vào công trình. 
Các công trình được hoàn thành trong vải tháng về hai hướng. 
Đường sắt từ Lạng Sơn đã về tới Hà Nội, và vào tháng Ba 
1902, trong củng một ngày Doumer có thể xuống tàu sau khi 
đi chuyến tàu thứ nhất từ Hà Nội xuống khánh thành nhà ga 
Hải Phòng. 


MỘT CÂY CẢU DÀI 1680 MÉT TRÊN SÔNG HỎNG 


Paul Doumer đã tức khắc thấy ngay sự cần thiết phải có 
một cây cầu trên Sông, Hồng ở trước mặt Hà Nội. Thành phố 
bị ngăn cách với các tỉnh ở tả ngạn bởi dòng sông rộng gân 
1.700 mét. ` “Đối với người bản xứ, qua sông bao giờ cũng khó 
khăn tốn kém, và có khi còn nguy hiểm”. Đối với người Âu 
và những người Annam “giàu có”, thì từ 1893, có một đò máy 
chạy bằng hơi nước bảo đảm qua sông. Nhưng từ khi đã 
quyết định xây dựng ở Tonkin nhiều đường sắt quy tụ về Hà 
Nội, thì đĩ nhiên là các đường này phải vào trong thành phố và 
có một nhà ga trung tâm. 














Mặc dầu có những lời phê bình nô ra tức khắc, Doumer 
vẫn cho tiến hành các cuộc nghiên cứu sơ bộ (về kỹ thuật và tài 
chính) rôi mở kỳ thi công trình (1897) có “các nhà xây dựng 
lớn ở Pháp tham gia. Kế hoạch của nhà Daydẻ et Pillé ở Creil 
(Oise) được lựa chọn. Vào tháng Chín 1898, lễ đặt viên đá đầu 
tiên rôi các công trình được bắt đầu vào mùa khô”. Trong cuốn 

“Những kỷ niệm” của mình, Doumer đã mồ tả như sau: 








“Đây không phải là một công trình tầm thường. Chẳng 
những về tầm quan trọng của nó mà còn về những khó khăn 
phải vượt qua, nó xứng đáng thu hút sự chú ý của thế giới. Đề 
án đã được phê chuẩn và phải được thực hiện hoàn toàn không. 





"hlps/flelun hoploarg 


613 





chậm trễ, và không có sự có, gồm một cây cầu bằng sắt với 
những mồ và cột được xây. Chiêu dài của cầu giữa hai mồ ở hai 
bên bờ sông là 1680 mét. Nó gồm có 19 nhịp cầu nối vào nhau, 
được tạo thành bởi những dầm sắt theo Teff gọi là Cantilever. 
20 chỗ dựa trên đất cứng phải cho xuống sâu 30 thước dưới 
mức thấp nhất của nước sông Hồng. Chúng cao hơn mức này 
13,50 mét, như vậy chiều cao tổng cộng của chúng là 43,50 
mét. Khoảng giữa những sườn chính của cầu được dành cho 
đường sắt. Hai bên có những đường đi xây nhô ra. Về phía hữu 
ngạn sông, ngay trong, thành phố Hà Nội, cầu được kéo dải 
thành một câu cạn xây đài hơn 800 mét, như vậy toàn bộ công 
trình dài tổng cộng là hai cây số rưỡi. 

*Đây là một trong những cây cầu lớn nhất trên thế giới, 
và công trình lớn nhất xuất sắc nhất được thực hiện cho. đến 
ngày nay ở Viễn Đông. 

*Đó là tác phẩm của những kỳ sư, đốc công, trưởng thợ 
Pháp và nhân công Annam. Nó là niềm vinh dự của tất cả 
những người đó. Quả là với những người thợ Á châu Annam, 
VỚI SỰ tiếp tay của một vài người Trung Hoa, mà cả cái phần 
xây dựng đã được hoàn thành, và cây câu bằng thép đã được 
lắp đặt lên.” (7) 

Sự hoài nghỉ chung quanh đề án này là chung cho cả 
người Âu và người Annam. “Bắc một cây cầu qua sông Hồng 
ư? Mới điên khùng làm sao chứ! Một con sông rộng như cả 
một eo biên, sâu hơn 20 mét, trong mùa mưa, nước còn dâng 
cao hơn 8 mét nữa, lòng sông thì di động, chỗ này đầy, chỗ kia 
lõm, một con sông như vậy không thể nảo bị khuất phục, thuần 
hóa hay cười lên trên bởi một cây cầu ngang qua, đi tìm chỗ 
dựa ở đáy một con nước hùng mạnh, không có gì cản được.” 
Theo Doumer, đó là dư luận chung của mọi người. 


"lps/flelun hoploerg 


614 





“Người ta tìm hỏi, với một sự tò mò không bao giờ thỏa. 
mãn, những người thợ thực hiện việc xây dựng các cột cầu 
dưới sự điều hành của các đốc công Pháp. Mới đầu họ lảm việc 
ở ngoài trời, trong những két-sông (caisson) như trên một con 
tàu đi đến vị trí của nó. Những két-sông này cứ chìm dần dần 
theo đà những phần xây đầy trong đó. Rồi họ làm việc trong 
khí é ép, trong những phòng ở dưới ph: mà người ta đảo 
xuống. đầy sông để ấn từ từ cái két sông và cột đá hai bên hông 
của nó xuống. Và cái buồng cứ mỗi ngày mỗi xuống sâu hơn: 
nó ở dưới mặt nước 20 mét với một áp lực không khí bằng hai 
át-mốt- -phe (atmosphère), rôi ở 25 mét, 30 mét với một áp lực 
ba át-mót-phe, rồi xuống đến 31, 32, và có khi 33 mét, và công 
việc ở đây cực nhọc một cách kinh khủng. Những người thợ 
Annam nhỏ nhắn, kiên cường, sóng dưới các độ sâu đó, không, 
sợ hãi, không kêu ca. Họ tự hào về điều đó, và quanh họ, trong 
dân chúng người ta khen ngợi họ, đồng thời cũng thèm muốn 
đồng lương cao của họ. Vả lại công trình cũng được tổ chức 
và điều hành hết sức tốt, biết chăm sóc nhân sự và làm cho họ 
gắn bó với công trình. Những người thợ sau khi làm việc bốn 
tiếng đồng hỗ trong khí ép và được đưa từ từ lên không khí tự 
do, nhường chỗ cho một toán khác. Họ được đưa ngay vào một 
cái lều, ở đó người ta cho họ uống một loại thuốc bổ, xoa bóp 
cho họ và có một bác sĩ khám cho họ nếu cần. Cách đối xử như 
tình cha con này đã làm cho danh ếng của những công trường 
của công trình được tăng lên ngoài sức tưởng tượng. Người xin 
việc kéo đến đông đúc. 








“Việc xây dựng cây cầu Hà Nội đã được thực hiện với 
những phương tiện hùng hậu, một sự nỗ lực liên tục rất đặc 
biệt. Cứ dần dần khi các nhóm cột cầu được xây dựng xong, 
thì các dầm thép lại được bên Pháp chở qua vả công việc lắp 
ghép lại được bắt đầu ngay. Người ta thấy cây cầu tiền dần dần 





"lp/flelun hoploarg 


6l§ 





ra sông. Cũng lại là những người bản xứ làm việc lắp ghép các 
thanh sắt, vận hành các bộ máy trục rất khỏe, và tán các đỉnh. 
Lúc đầu, những người Trung Hoa, khỏe hơn người Annam, 
được tuyển mộ rất đông, làm thợ tán đỉnh. Nhưng sau dần dần 
những người thợ Annam đã loại họ ra. Người Annam dù có yếu 
hơn, nhưng họ lại năng động và khéo léo hơn nên làm được 
nhiều việc hơn, và được các kỹ sư ưa thích. 

“Ba năm sau khi khởi công, cây cầu đã được hoàn thành. 
Nhìn gần, cái sườn sắt của nó thật ghê gớm. Chiều dài tưởng 
như vô tận. Nhưng đứng từ trên sông mà ngắm cây cầu trên 
toàn thê của nó, thì chỉ thầy một lưới mắt cá nhẹ, một đải đăng- 
ten vươn lên trời. Các dải đăng-ten này đã làm tốn mất của 
chúng ta số tiền nhỏ là 6 triệu phrăng. 

*Việc xây dựng cây cầu Hà Nội này... đã đập vào trí 
tưởng tượng của người bản xứ một cách quyết định. Sự tài 
giỏi về khoa học, sự hùng hậu về công nghiệp của chúng ta đã 
chỉnh phục được ý thức của một dân chúng mà những vũ khí 
của chúng ta trước đây đã quy hàng được.” (7) 

“Cây cầu Doumer" được khánh thành ngày 2 tháng Hai 
1902 bởi viên toàn quyền, với sự có mặt của vua Thành Thái 
xứ Annam được mời ra Hà Nội nhân dịp này, của Paul Beau đại 
sứ Pháp ở Bắc Kinh, và nhiều nhân vật khác nữa. 








ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỚNG SÁT, SÔNG ĐÀO 

Được đạo luật tháng Mười Hai 1898 cho phép, sự xây 
dựng con đường từ Hà Nội đi Lào Cai sẽ chỉ khởi công vào. 
năm 1903. Đến Lào Cai vào tháng Tư 1906, nó được kéo dài 
đến Vân Nam Phủ (Côn Minh). Có những công trình cầu hâm. 
rât đặc sắc đã được xây dựng đọc theo nó. 

Về phía Nam, thì người ta bắt tay vào làm khúc Sài Gòn 
— Phan Rang của con đường xuyên Đông Dương đã được dự 


"lps/flelun hoploarg 


616 





định. Những công trình trên cung đường thứ nhất (Sài Gòn — 
Tánh Linh, 132 cây số) đã được sắc lệnh ngày 17 tháng Sáu 
1900 cho phép, nhưng tiến độ bị chậm lại vì có nhiều khó khăn. 

Ở phía Bắc - Annam, những công trình của tuyến đường, 
Hà Nội — Vinh, được những sắc lệnh 20 tháng Tư 1899 và 7 
tháng Mười Hai 1900 cho phép, cũng chỉ tiến được một cách 
khó khăn. Phải mãi đến ngày 9 tháng Một 1903, cung đường 
Hà Nội - Ninh Bình mới được đưa vào khai thác. Còn tuyến 
đường Tourane — Huế thì hãy còn ở trong tình trạng đề án, khi 
Doumer rời khỏi Đông Dương. 

Sự xây dựng một mạng lưới đường bộ hiện đại, cũng 
được coi là ưu tiên, thì trong tô chức tài chính mới sẽ do các 
ngân sách địa phương đài thọ. Tuy nhiên, ngân sách tông quát 
cũng sẽ can thiệp đề giúp xây dựng những con đường quan 
trọng, nhất là chịu trách nhiệm về những công trình cầu hằm. 


Ở Huế, một cây cầu sắt lớn dài 400 mét, quyết định từ 
1897 nhưng mãi đến tháng Năm 1898 mới khởi công, và từ 
tháng Mười Hai 1900 đã nối hai bờ sông. Hương, nôi nội thành 
với thành phố Pháp. Gần Sài Gòn, một cây cầu lớn được xây 
dựng ở Bình Lợi từ 1897 đến 1902 trên sông Sài Gòn do Công 
ty Eiffel làm để cho đường sắt và đường bộ đi qua nối liền thủ 
phủ của miền Nam với Biên Hòa. Nó tốn hết 1.200.000 phrăng. 
Cuối cùng, như Doumer đã viết, đó là “thời kỳ của sắt và thời 
kỳ của cầu” ở thuộc địa. Những đường bộ và đường sắt đòi hỏi 
hàng trãm cây cầu, vì phải vượt qua không biết bao nhiêu sông 
Và cửa sông, và sự Xây dựng chúng là phần lớn nhất của các chỉ 
tiêu. Ngoài những cầu ở Hà Nội, Huế và Bình Lợi, những cầu 
ở Hải Dương, Lào Cai và nhật là cây cầu của Thanh Hóa trên 
sông Mã (một nhịp duy nhất sải đài 160 mét) cũng đáng được 
nêu lên. 











"lps/lelun hoploarg 


617 





Trong số những con đường lớn được mở ra, phải kể đến 
những con đường chiến lược của miền Thượng — Tonkin (Cao 
Bằng), con đường từ Tourane đến Huế, và từ Đông Hà sang Ai 
Lao (biên giới Lào), ở miền Trung Annam (1896-1897) con 
đường đi từ Phan Rang. đến Lang Biang ở miền Nam Annam 
(1899) được xây dựng bằng việc “trưng dụng” và bắt “lao địch” 
rất cực khô. 





Ở Cochinchine, những công trình công cộng đã từ lâu bị 
bỏ lơi, nay phải chú ý một cách nghiêm túc đến các con đường, 
thủy. Những số tiền lớn đã được dành cho việc nạo vét các 
kênh đào và các con sông và vào tháng Mười Một 1900, đã có 
lập một chương trình cải tạo các đường thuyền bè qua lại được, 
và đào thêm những đường mới. Nhiều công trình lớn về dẫn 
lưu cũng đã được tiên hành để làm khô các vùng phụ cận của 
Đồng Tháp Mười. Ở miền Bắc Annam, người. ta tiếp tục sửa 
chữa các kênh đào, nhưng ở Tonkin, vấn đề cốt yếu như tưới 
tiêu đồng ruộng và bảo dưỡng đê điều dường như không được 
chú ý một cách đúng mức cần thiết. 

Cuỗi cùng, những kinh phí lớn đã được dành cho việc 
hiện đại hóa các bến cảng, nhất là ở Sài Gòn và Hải Phòng. Ở 
Sài Gòn những kè mới, những kho chứa lớn và những đường 
ra vào đượi xây dựng thêm. Có những công trình nghiên cứu 
đã được tiền hành đề làm cho Hải Phòng có thể đáp ứng được 
với sự tăng cường thông thương buôn bán mà con đường sắt 
sẽ mang lại. Sự tạo lập một hải cảng hiện đại ở Tourane cũng 
được tuyên bồ là "có lợi ích công cộng” vào tháng Mười Một 
năm 1900. Bến Thủy được sắp xép lại. (7) 





SỰ LỚN LÊN CỦA ĐỒ THỊ 


Toàn bộ những công trình lớn này đã đem lại thuận lợi 
cho sự phát triên đô thị trong các xứ ở Annam (Tonkin, Annam, 


"hlps/llelun hoploarg 


618 





Cochinchine). Ở Hà Nội là rõ nét nhất, nhưng ở Sài Gòn, ở Hải 
Phòng, thậm chí cả ở Huế nữa cũng không kém lắm. 

Sự dựng lên một chính quyền toàn quyền đã triển khai ở 
Đông Dương, nhất là ở Tonkin và Cochinchine, một công vụ 
Pháp rộng lớn có các nhân viên từ chính quốc sang đảm nhiệm. 
Từ nay họ có những quyền hành lớn, và những phương tiện tài 
chính cho phép họ sống một cuộc đời sung túc, một nhóm xã 
hội có uy thế hơn là những kiều dân thực dân, những quân nhân 
và những nhà truyền giáo. Nhưng bên cạnh những “quan cai trị 
của các địch vụ dân sự”, bây giờ có thêm rất nhiều các kỹ sư 
cầu đường hay kỹ sư mỏ, nhân viên kho bạc, hải quan, đường 
sắt, bưu điện, những nhà giáo, nhà nông học, v.V... 






Các công ty tư nhân bây giờ bắt đầu tư ở Tonkin. 
Người ta đã thấy, sau công ty Than được dựng lên từ 1888 và 
sản xuất từ 1893, hội *Bông sợi” ở Hải Phòng được sáng lập, 
nhà máy dệt Nam Định do nhà công nghiệp A. Dupré thành lập 
năm 1900 với những vốn liếng từ Mulhouse và Lyon, nhà máy 
xi măng Portland của Đông Dương (1899), hai sở điện (1900 
và 1902), Công ty cất rượu của Đông Dương (tháng Năm 
1901) do A. Fontaine, một cựu công chức của hải quan thành 
lập, công ty Đường Sắt Vân Nam (1901), công trình nạo vét 
sông và công trình công cộng của Pháp (1902), v.v.. tất cả đều 
mang nhân sự tới: Các giám. đốc, kỹ sư, đốc công, tài Vụ, V.V... 






Các cơ sở trị sự, kinh doanh vả tư nhân đều muốn được 
ở tốt hơn. Do đó có sự phát triển rất nhanh ngành công nghiệp 
xây dựng và những sáng kiến của chính quyền về đô thị hóa 
các thành phố là nơi có những sự biên đổi nhiều khi rất ngoạn 
mục: Phá bỏ các nhà cửa của người Annam để vạch phố xá 
cho thẳng ở trung tâm Hả Nội, sửa chữa các đường bộ, dân 
nước, xây dựng mạng lưới đi 
đại hóa các cơ sở bền cảng ở Sài Gòn và Hải Phòng. Ở Huế, để 





"lps/flelun hoploarg 


619 





vạch một con đường thẳng 2 cây số, viên công sứ Brière cho. 
đi chuyên “không có đền bù” 6.000 ngôi mộ của hai làng (8). 
Trong khi mọc lên những công thự của sở Kho Bạc, Sở Lục 
Bộ và Trang Bị, Ngân hàng Đông Dương, những trường học, 
những viện và thư viện... thì các doanh nghiệp cũng bố trí các 
văn phòng đại diện, và các tư nhân (người Âu và Á) xây nhà 
ở (thường là những biệt thự rất đẹp), những nhà buôn (người 
Âu, người Trung Hoa, Án Độ, Annam) mở của ` hàng ở những 
đường phố mới. Những “thành phố bản xứ" vẫn tồn tại, như 
ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Tourane, các thành phó người Âu 
được trải rộng ra, và đặc biệt Hà Nội mang một bộ mặt riêng 
biệt của nó trong thê kỷ XX. 

Trong những công thự bề thế nhất do Doumer Xây dựng, 
ở hàng đầu phải kề đến dinh toàn quyền ở Hà Nội, xây dựng ở 
góc vườn Bách thảo, hoàn thành nãm 1902. Nó sẽ là, ít nhất thì 
cũng bằng dinh ở Sài Gòn, sự tượng trưng cho nên cai trị thuộc 
địa ở Đông Dương. 

MỘT XÃ HỘI NGƯỜI ÂU MỚI 

Với sự bảo đảm có một nền an ninh hoàn toàn và một sự 
phát triển kinh tế bền vững, bây giờ người ta đã thấy các phụ 
nữ Pháp kéo sang Đông Dương, vả một cuộc sống gia đình là 
có thê được. Và hậu quả tức khắc là sự thuê mướn những gia 
nhân Annam: bồi, bếp, bảo vệ, làm vườn, hầu gái... Trong các 
doanh nghiệp thì tuyên một thợ thuyền, chính sự vụ, thư ký, 
bảo vệ, phu bốc vác, người quét đọn... Trong các công sở, lúc 
nào cũng cần tuyên thêm những tùy phái, thư ký, chính sự vụ, 
bảo vệ, công nhân sửa đường, công nhân đường sắt, người đưa 
thư, công nhân bến cảng, thợ mỏ, thợ máy. Trong. rất nhiều gia 
đình, những người đản ông và phụ nữ đi làm việc cho người 


"lps/flelun hoploarg 


620 





Pháp. Giữa những người Âu và người Annam sự tiếp xúc diễn 
ra ngày càng nhiều ở nhà, ở văn phòng, trên các công, trường, 
cả ở ngoài phố, ở chợ, trong các cửa hàng, những quây thợ 
thủ công, cũng không quên các tiệm hút thuốc phiện và những, 
phòng của gái điểm. Một mạng lưới mới những quan hệ Pháp 
— Annam đã được hình thành'. 





Sự phát triển do Doumer mở đầu đã hướng dẫn bước đầu 
cho hàng chục ngàn người Annam những "'thực hành”, những 
kỹ thuật và cả những quan niệm của phương Tây công nghiệp. 
Nhưng ở chân trời vẫn chưa thấy có một sự giảng dạy kỹ thuật. 
Những “người chuyên môn” Annam được đào tạo “ngay trên 
công trường". Đó là những người xây dựng cầu Doumer và 
những cầu khác, xây dựng các tòa nhà công cộng, các nhà máy, 
xưởng thợ, các biệt thự. Đó cũng là những người sắp đặt, và 
sửa chữa với một sự khéo léo đã nhanh chóng làm người Pháp 
phải ngạc nhiên. Một cuộc học nghề nghiệt ngã bắt đầu, có 
khi thì trong một tỉnh thần tôn trọng lẫn nhan, nhưng thường 
thường thì vì không có những luật pháp về lao động, nên diễn 
ra trong những điều kiện nhục nhã, với sự khinh bi và thô bạo. 

Liệu có thể nói là đã sản sinh ra một “giai cấp vô sản 
công nghiệp” chưa? Ở trong các hằm mỏ của Hòn Gai, ở các 
nhà máy của Hà Nội (nhà máy điều, nhà máy sợi), của Hải 
Phòng (nhà máy. xi măng), của Nam Định (nhà máy đệt) thì 
chắc chắn là có rồi. Vào năm 1905, ba năm sau khi Doumer về 
nước, ở Tonkin tính ra đã có 8Š cơ sở công nghiệp, sử dụng hơn 
12.000 công nhân (9). 


1 Cũng là một sỹ quan hải quân như Loti, Claude Farrère đã mô tả một cách 
tàn bạo cái xã hội thuộc địa này trong cuốn “Những người văn minh” (“Les 
Civilisés” 1904, giải Goncourt). 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


621 





Ở nông thôn cũng vậy, người Âu sử dụng người Annam. 
Từ khoảng năm 1887, chính quyền đã cấp cho những thực dân 
người Âu, nhất là ở vùng trung du, những đòn điền có diện tích 
rất lớn, ở trên những đắt được đăng ký là “bỏ hoang”. Vào năm 
1898, ở Tonkin và Annam, diện tích đất đai sở hữu của người 
Âu lên tới 197.000 hécta (và trên cả Đông Dương là 263.700 
ha). cả những đất này đều được câp miền phí. Người của 
chủ đôn điện chỉ phải trả có một phrăng lệ phí và được miễn 
mọi thứ thuế trong năm năm. Đối với chủ đồn điền, phương 
thức khai thác có lợi nhất là cho phát canh thu tô. Họ đưa một 
vài gia đình đến ở đôn điền, ứng trước cho một Ít gạo và giống, 
cho mướn dụng cụ vả trâu, rôi đến kỳ gặt hái thì thu lấy một 
phần ba hay một nửa số thu hoạch. 











Thực sự ra, sự có mặt của những người Âu này không 
cho phép khai thác được một diện tích lớn cũng như du nhập. 
vào những cây trồng mới hay các phương thức hiện đại hơn. Ở 
Tonkin và Annam, hình thức nỗi trội là những đồn điền lớn, và 
phương thức phát canh thu tô là phô biến nhát, nên trên 197.000 
ha được cấp (cho 144 thực dân!) chỉ có 20.474 ha, nghĩa là 
10% được khai hoang. Các chủ điền thực dân thường khó tìm 
được nhân công, nên phải nhờ lý trưởng các làng “cung cấp” 
cho họ những gia đình công nhân nông nghiệp, nhưng cũng có 
khi không được. Sự thuộc địa hóa của Pháp ở Tonkin không 
khởi động được (10). 





BÁC SĨ YERSIN VÀ SỰ TẠO LẬP ĐÀ LẠT 

Giữ gìn sức khỏe cho những người Âu bấy giờ sang 
Đông Dương làm việc trong các cơ quan và các doanh nghiệp 
ngày càng nhiều, trở thành một đòi hỏi cấp bách. Mặc dù các 
thành phố và những vùng ngoại ô đã được làm cho hợp vệ 
sinh hơn, nhưng một khí hậu khó khăn khắc nghiệt và những 


"lps/flelun hoploarg 


622 





bệnh phổ biến nhất như sốt rét, kiết ly, viêm gan, v.v... vẫn 
làm cho nhiều người suy nhược. Đặc biệt ở Cochinchine, đã 
từ lâu chứng sốt là một trở ngại nghiêm trọng cho sự liên tục 
trong chính quyền Pháp. Cũng đã có một trạm y tế được xây 
dựng ở Bà Rịa, nhưng đã phải bỏ đi vào năm 1887. Thay thế 
vào đó là một trạm khác ở Vũng Tàu, đê cho những người bị 
sốt ra đó nhờ gió biên lấy lại sức. Nhưng Vũng Tàu lại chính là 
một trong những nơi bệnh sốt rét hoành hành dữ nhất. Vì vậy 
đấy không phải là một giải pháp. Ở Tonkin, Đồ Sơn cũng vậy, 
nhưng ở Tam Đảo và núi Ba Vì, thì người Âu thường đến cho 
thoáng mát. 

Bắt chước người Anh ở Án Độ đã bố trí tại Simla và 
Darjeeling, trong dãy núi Himalaya, những “trạm nghỉ trên 
cao”, Doumer cũng muốn tạo ra và bố trí ở Đông Dương những 
trạm như vậy, đề cho người Âu có thể nghỉ ngơi ở thuộc địa và 
“thay đổi không khí” mà không phải về Pháp. Chính vào lúc 
này, Bác sĩ Yersin vào cuộc. 

Bác sĩ Alexandre Yersin, gốc gác ở Thụy Sĩ là nơi ông ra 
đời vào năm 1863, đã từng làm việc ở Paris vào đầu những năm 
1890, nhất là ở viện Pasteur. Sau đó, trở thành bác sĩ phụ tá của 
công ty Messageries Maritimes, ông bước đầu tìm hiểu viện 
Pasteur ở Sài Gòn do Calmette thành lập vào tháng Một 1891 
để đáp ứng cho những vấn đề y tế được đặt ra tại Đông Dương. 
Vào năm 1894, ông được phái cắp bách sang Hồng Kông là nơi 
vừa nô ra một trận dịch hạch bò, với sứ mệnh làm sáng tỏ các 
nguy cơ. Vào tháng Sáu 1894, trên những xác chết được nhà 
xác trong thuộc địa Anh cung cấp, ông đã phát hiện cái hạch 
xoài điển hình của bệnh, và con vi khuân được chuột truyền đi 
là nguyên nhân gây bệnh. Đó là một phát minh cơ bản, được 
Paris xác nhận, và đã làm cho Yersin nổi danh trên thế giới. 
Ông muốn tiếp tục những công trình nghiên cứu tại một nơi 


"hlps/Nlelun hoploarg 





thoáng mát ở Đông Dương, và đã chọn cái cảng Nha Trang nhỏ 
bé, ở đó ông bố trí một phòng thí nghiệm rất khiêm tốn. Vào 
năm 1897, phòng này hãy còn trong một tỉnh trạng phôi thai. 
Nhưng Yersin còn một niềm đam mê nữa: Sự khám phá, nên 
từ 1892 đến 1894, ông đã đi khắp những vùng rộng lớn trải dài 
giữa Nha Trang và sông Mêkông cùng những nhánh của nó, và 
đã khám phá ra dãy Lang Biang trong rặng núi ở gần bờ biển. 
Vào tháng Mười Một 1897, ông đã báo cho phủ toàn quyền biết 
là có một cao nguyên rộng ở độ cao 1.400 mét, mặt đât có 
rừng thưa, vị trí không xa biên, về phía tây nam của núi Lang 
Biang. Những báo cáo vào năm 1898 cho. biết là khí hậu ở trên 
cao nguyên này cũng tương tự như của Nice. 

Vào tháng Chín 1898, Doumer giao trách nhiệm cho đại 
ủy E.Bernard vạch ra một con đường có thể từ Sài Gòn đi tới 
Lang Biang. Trong bảy ngày, Bernard xuất phát từ Tánh Linh 
đi bộ 200 cây số đến một địa điểm sau này trở thành Đà Lạt. 
Nhưng ông ta làm một báo cáo không thuận lợi cho việc bô trí 
một trạm nghỉ ngơi trên cao ở đây và phê bình sự lạc quan của 
Yersin (11). Tuy Vậy, vào đầu năm 1899, Paul Doumer đi lên 
Lang Biang và quyết định xây dựng ở đó một nhà an dưỡng 
cho người Âu, và những vụ cần thiết. Ông cũng quyết 
định làm một con đường nồi Phan Rang ở bờ biển lên tới trạm, 
không loại trừ sau này còn có một đường sắt chạy song song 
theo nữa (12). Công trình làm đường bắt đầu từ năm 1900, đã 
gây một tỷ lệ tử vong khủng khiếp cho những công nhân ở 
công trường do chính quyền trưng tập. 














Biết ơn Yersin, Doumer cấp cho ông kinh phí đề trang 
bị phòng thí nghiệm, phát triển nó lên và xây dựng những nhà 
cửa cần thiết. Trực thuộc. viện Pasteur, Viện Nha Trang chủ yếu 
dành cho các nghiên cứu về thú y, tìm kiếm các vắc xin chống 
các bệnh nhiễm trùng của súc vật, đặc biệt là bệnh dịch hạch 





"hlps/flelun hoploarg 


624 





bò đã gây tôn thất rất lớn trong đàn súc vật của các xứ ở Đông, 
Dương. Trong lĩnh vực này, Yersin đã có một đóng góp hàng 
đầu cho sự cải thiện tình hình chăn nuôi ở Đông Dương. Vào 
năm 1902, khi Doumer thành lập ở Hà Nội Trường Y Khoa, 
ông đã ủy nhiệm sự điều hành cho Yersin, và ông này đã hướng 
trường vào các công trình nghiên cứu cũng như về y học thực 
hành. 

Doumer cũng đã phát triển các dịch vụ y tế, và điều này có 
một tầm quan trọng lớn đói với những môi quan hệ giữa người 
Pháp và người Annam. Từ. nhiều năm nay, trong các quân y 
viện, các bác sĩ Pháp được trợ tá bởi các y tá và các “phục vụ — 
điều dưỡng” mà người ta đào tạo dần dân về các mặt khác nhau 
của nền tân y. Tiêm chủng ngày cảng được thực hiện nhiều hơn. 
Ở Cochinchine và ở Tonkin đã hình thành thực sự một ngành y 
tế, có mở ra các phòng khám và bệnh xá, khám bệnh miễn phí. 
Từ nay trở đi có một sự tiếp xúc giữa những bác Sĩ Pháp với 
hàng chục ngàn bệnh nhân Annam, tuy nhiên đa số quân chúng 
vẫn yêu cầu được chữa bệnh bằng y học truyền thống hơn. Chỉ 
sau thời Doumer, dịch vụ y tế (Assistance Medicale) mới thực 
sự phát triển. Nhưng ngay từ lúc này bác sĩ Pháp đã thâm nhập 
mạnh mẽ vào xã hội Annam. 


NHỮNG *NGƯỜI PHÁP MỚI” 
VÀ NHỮNG *ÔNG QUAN MỚI” 


Dù họ là công chức hay nhân viên trong khu vực tư nhân 
“những người Pháp mới” đều rất khác những người thực dân 
đầu tiên và những “người lính của cuộc chỉnh phục”. Họ không. 
chịu học ngôn ngữ của dân tộc đã phải quy hàng, hoặc không 
muôn biết gì nhiều về lịch sử, các truyền thông và tập quán của 
dân tộc ấy. Ngoài một vài cử chỉ, những lệnh và những sự trao 
đổi đơn giản hàng ngày, từ nay, những người Pháp này chủ yêu 





"lps/lelun hoploarg 





chỉ căn cứ vào vài “hình ảnh Epinal” và vài cuốn sách dễ dàng 
ca tụng cuộc chính phục, nhắn mạnh vào sự giả dối và những 
tính xấu khác của kẻ bại trận và làm cho những sáo ngữ đó 
được tuyên truyền phô biến ở Pháp cho đến mãi 1945 càng bắt 
rễ sâu hơn. 





Mặc dù có những khuyến cáo khẩn thiết của những nhân 
vật tỉnh thông Và sáng suốt, cũng như những tiền thưởng khu: ến 
khích, rất hiểm có công chức hay tư nhân Pháp chịu học tiêng 
Annam, tự buộc mình chỉ có những quan hệ rất nông sơ với xã 
hội họ đang sống. Và thậm chí cả trong lĩnh vực văn hóa, cũng 
dường như có một sự tây chay đối với xứ Annam. 

"Trường Viễn Đông Bác Cổ” (Ecole francaise d" 
Extrême — Orient, EFEO) mà Doumer thành lập vào ngày 1Š 
tháng Mười Hai 1§9§ (theo hình thức của các trường La Mã, 
Athẻnes và Caire) và nâng lên thành cơ sở khoa học trực thuộc 
toàn quyền, sau những công trình nghiên cứu rất xuất sắc của 
G.Dumoutier và L.Finot, đã sớm chuyên vào việc nghiên cứu, 
tìm hiểu, phục hồi những cô vật, những bài văn khắc bằng chữ 
Hán và chữ Khmer. Sự phục hồi những tản tích Angkor ở Cao 
Miên cũng nhanh chóng trở thành “một đại sự” của Trường. 
Ở Sài Gòn, Hội nghiên cứu Đông Dương (Société des Études 
Indochinoises) được thành lập năm 1883, chuyên hơn về các 
xứ Annam. 





Thực ra, đi quá cái mặt khoa học và những phương tiện 
được Doumer huy động trong việc thành lập các sở khí tượng, 
địa chất, hải dương học, bản đỏ,... vấn đề giao lưu giữa người 
Pháp và người Annam càng ngày càng quan trọng hơn. Vấn 
đề này đã được đặt ra ngay từ khi những người Pháp đầu tiên 
đến Sài Gòn vào năm 1859. Lúc đó, những sĩ quan hải quân đã 
dùng tiếng Latin đề trao đổi với những học sinh Annam trong 
các trường dòng, và chính từ các trường của các hội truyên 


"hlps/flelun hoploarg 


626 





giáo cơ đốc mà xuất thân những viên thông ngôn đầu tiên. Ai 
cũng biết là họ tầm thường như thế nào. Thế nhưng trong suốt 
hai thập kỷ, phần đông các viên thông ngôn được chính quyền 
Pháp hay Triều đình Huế sử dụng đều là những giáo sĩ như Cha 
Legrand de la Liraye. Cha Hoàng, Đức ông Sohier, Đức ông 
Caspar, V.V... 

Nói chung, sự giao lưu giữa những người Pháp bình 
thường với những người Annam bình thường là hiếm có và 
không đi xa. 

Các trường học do. người Pháp, nhữ g nhà truyền giáo 
và các quan cai trị lập ra là nhằm đáp ứng môi lo lắng thúc đây 

"nền giáo dục công cộng”. Người ta đã thấy ở Cochinchine, 
những đô đốc Duperrẻ và Lafont, rồi thống đốc Le Myre de 
Vilers đã tổ chức một nền giáo dục sơ đẳng địa phương và ở 
Tonkin, các tướng Millot và Brière de I'Isle, rồi Paul Bert cũng, 
bắt đầu một cuộc vận động theo hướng này. Nhưng sự giảng 
dạy này còn. hết sức sơ lược, chỉ giới hạn ở sự đào tạo những 
thư ký và thông ngôn phụ tá trong các cơ quan của Pháp. '' ền 
giáo dục công cộng” còn hết sức sơ khai ở Tonkin và nhất là 
ở Annam. Ở hai nơi này, chủ yếu nền giáo dục vẫn do các nhà 
nho đảm nhiệm trong các làng và dạy bằng chữ Hán (13). 








Về phương diện này, từ nhiều năm nay đã có "một cuộc 
chiến đấu”. Trong. những trường học của các hội truyền giáo, 
sự giảng dạy trước hết là bằng chữ Quốc ngữ, có khi được khai 
tâm với tiếng Pháp. Sau khi xâm chiếm được Cochinchine, 
những nhà truyền giáo đòi hỏi phải cắm dạy và dùng chữ Hán 
vì đó là phương tiện truyền thông của đạo Khổng bị căm thù. 
Thực ra, ở Cochinchine vào năm 1900 chữ Quốc ngữ và chữ 
Hán vẫn tiếp tục song song tồn tại. Mặc dầu từ năm 1878 chính 
quyền Pháp đã quyết định không chấp nhận chữ Hán trong các 
mối liên hệ với họ, kế từ 1882 trở đi, nhưng quyết định này 





"hlps/flelun hoploarg 





đã không được thực thí một cách chặt chẽ nên sự sử dụng chữ 
Quốc ngữ vẫn chỉ tiến một cách rất chậm. Trong nhiều giới 
người ta phê bình những sự áp đặt này, nhắn mạnh vào sự Xuông 
cấp của nội dung luân lý của giáo dục từ khi người ta thay thế 
chữ Hán bằng chữ Quốc ngữ. Vì thế, có nhiều phụ huynh ngần 
ngại không muốn cho con em mình đến các trường công cộng. 
Lúc đó, những trường này còn rất ít. Vào năm 1900, đại úy 
Bernard tính số lượng nên giáo dục của Pháp ở Cochinchine 
mới có 75 thầy giáo và 3.500 học sinh. Theo một nguồn khác, 
thì vào năm 1904, ở Cochinchine chỉ có 17.000 học sinh trong 
các trường công cộng và khoảng 9.500 trong các trường nhà 
đòng và các trường khác (14). Nhưng vào năm 1875, người 
ta đã thành lập ở Sài Gòn một “trường trung học Pháp” gọi là 
e Chasseloup-Laubat. Trường này nhận những học sinh 
äc của các trường tỉnh, và một số được câp học bông, có. 
thể sang Pháp hay sang Algerie tiếp tục học cao đăng. Vì thể 
mới có một con trai của Đỗ Hữu Phương đã được nhận vào học 
ở Saint-Cyr năm 1890, và một Bùi Quang Chiêu được nhận 
bằng kỹ sư nông nghiệp ở Alger năm 1897. 





Cuộc tranh luận lại mang một tính chất khác ở Tonkin. 
Đã rõ ràng là phải tuyên mộ “những ông quan mới" trên những 
cơ sở khác với những kỳ thi ba năm một lần của các nhà nho, 
và phải cho họ một sự đào tạo hiện đại. 

Do đó, có sự thành lập trường Hậu Bồ, một thứ trường 
hành chính cho các quan (1897-1898). Trong cuốn sach nôi 
tiếng của ông xuất bản vào năm 1901, đại úy Bernard nhận 
xét, ở các xứ Annam, tiếng Pháp không thê dùng để giảng dạy 
trong nên giáo dục tiêu học, thậm chí cả ở bậc cao trên tiêu học 
nữa. Phải dạy trẻ em bằng chữ Quốc ngữ, vả theo ý kiến ông 
thì phải thay thế chữ Hán bằng chữ Quốc ngữ cách nào nhanh 
nhất có thê được. Bernard nhắc lại rằng những viên thông ngôn 








"hlps/flelun hoploarg 


628 








là những kẻ trung gian tồi tệ nhất giữa hai dân tộc trong thực 
tế hoàn toàn không hiểu biết gì nhau, và không thể chấp nhận 
được việc chính quyền không bắt buộc những quan cai trị và 
nhất là những quan tòa phải biết tiếng Annam. Những sự hiểu 
nhằm và những điều lầm lẫn do sự không biết này gây ra làm 
tôn hại rất nhiều cho những quan hệ Pháp — Annam. Ông cũng 
thấy tiếc là tại sao người ta lại không tạo Trường Viễn Đông 
Bác Cổ trước hết thành một trường nghiên cứu xứ Annam, về 
ngôn ngữ, lịch sử, văn học, văn minh của nó và sự hoạt động 
của những thể chế của xã hội Annam (15). Bởi vì “muốn cho 
các viên công sứ có thê làm tròn vai trò của họ, thì có một điều 
kiện cần thiết, là họ phải biết thông thạo ngôn ngữ của những 
người dưới quyền cai trị của họ". 





Đối với Bernard phải tác động bằng cái đầu hơn là bằng 
cơ sở. Ông viết: 

“Quan lại là công cụ cần thiết cho mọi sự biến đôi. Để tác 
động lên người Annam phải có những thây giáo Annam. Vai trò 
của chúng ta chỉ nên hạn chế trong sự đảo tạo họ”. 

Vì vậy phải bảo tồn các kỳ thi tuyển, nhưng đề cho những 
giáo sư của những trường Hậu Bô hiện đại hóa các chương 
trình và hành động. Việc học tiếng Pháp phải được dành cho 
các trường sư phạm. Các giáo viên và giáo sư đã học tiếng 
Pháp sau đó có thê tự hoàn thiện trong các thư viện. 





“Trong năm hay sáu năm, một số đông các quan sẽ nói 
được tiếng Pháp và sẽ kết hợp một nền giáo dục Annam hoàn 
hảo với một cái vốn kiến thức khoa học hiện đại mà họ có thẻ 
truyền bá.” (16) 

Như vậy, sẽ có thể thực hiện sự hiện đại hóa xã hội Annam 
bằng cái đầu. 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


629 





XỨ ANNAM BỊ LÀM CHO SUY YÊU 
VÀ LÀM NHỤC 


Biết rằng sẽ nguy hiểm biết bao nhiêu nếu bị coi như “thân 
Annam”, Doumer cũng theo gương Richard, cảng hạ thấp nền 
quân chủ xuống, nhưng vẫn làm vui lòng Triều đình, các ông 
quan và các nhà nho. Tóm lại là “đảng quốc gia Annam”, đến 
mức đặt cả vào những vị trí có ảnh hưởng lớn những người như 
Nguyễn Thân, mà nhiều người gọi là "tên phản quốc”, đó là 
chưa kê dùng cả những ông quan tồi tệ mà người ta mua được. 
Ông ta cũng chăng hè tìm cách làm cho người Annam có “một 
vóc dáng”, vì điều đó sẽ chỉ làm cho người Pháp phải lo ngại, 
cả người Pháp ở Đông Dương lẫn ở bên chính quốc. Trái lại, 
ông ta còn thu hẹp. hơn nữa quyền hành và uy tín của các quan, 
bây giờ trong thực tế phải ở dưới quyền của những công chức 
Pháp đủ loại, và đủ ngành. Còn về dân chúng, ở nông thôn và 
các nơi khác, thì phải chịu một sự thúc ép thuế cảng ngày càng 
cao, một sự giám sát và kiêm tra càng ngày càng cưỡng bức 
cùng với một thứ quyền hành hả khắc và đàn áp. Nghiên cứu 
những “tin tình báo” của các “cơ quan sự vụ chính trị" đã là 
tiền thân của Sở Mật Thám sau này. Tất cả đã làm dấy lên đầu 
tiên là sự sợ hãi, sau đó là sự căm thù và uất hận. 

Mặt khác, Doumer không đụng chạm gì đến những lợi 
Ích và ảnh hưởng của các hội truyền giáo. Ông cũng biết cách 
"trung lập hóa” được chính quyền quân sự (lục quân và hải 
quân) bằng cách giao cho họ nhiệm vụ đầu tiên là việc bảo vệ 
đối ngoại cho Liên hiệp. Ông cũng đã giảm bớt sự nôi trội của 
Sài Gòn và của cái “nhóm gây sức ép” của những thực dân ở 
Cochinchine. Ông tỏ thái độ khinh bi hoàn toàn đối với báo chí 
địa phương mà ông cho là thối nát và bị thống trị bởi một vài cá 
nhân đáng nghi ngờ. Các báo này phê bình “những chỉ tiêu quá 


"lps/flelun hoploarg 


630 





mức” của ông vào việc xây dựng các dinh thự, sự quá đáng của 
thuế má, các phương pháp dùng trong các sở quản lý (régies). 
Doumer không dung tha bất cứ một phê bình nào xuất phát từ 
xã hội Annam. 

Một sự đàn áp những phản kháng như vậy liệu có ý nghĩa 
gì, trong khi quanh đó Á châu đang trỗi dậy: cuộc khởi nghĩa ở 
Philippines (cuối cùng vào năm 1898, Mỹ đã thay thế Tây Ban 
Nha ở Manille trước khi đè bẹp nền Cộng hòa do Aguinaldo 
tuyên bố), các cuộc cải cách ở Trung Quốc (1898), cuộc nỗi 
loạn của quyền Phi (La révolte des Boxers) và sự can thiệp của 
Âu châu ở Bắc Kinh (1900) và cuỗi cùng là Án Độ tỉnh dậy và 
người Anh phải đối đầu với đảng “Quốc Đại Mới" của Tilak. 
Còn Doumer, ông ta không có một ''chính sách bản xứ” nào cả, 
và rõ ràng ông không tin là những “thuộc địa" sẽ có thể một 
ngày nào đó phục hồi được nền độc lập của họ. 

Kết thúc nhiệm kỳ năm năm mà ông đã đảm nhiệm giống 
như những thống đốc ở Án Độ thuộc Hà Lan, ông tự đánh giá 
là đã thành công và có thê trở về Pháp tiếp tục một sự nghiệp 
chính trị đã bị cắt quãng trong một thời gian. Đã được thử 
thách, ông muốn ứng cử trong những cuộc bầu cử lập pháp 
tháng Tư 1902, vì vậy đã rời khỏi Đông Dương vào ngày 13 
tháng Ba 1902. Ông đã được bầu làm đại biểu của Laon!. 

Ông đã đề lại một Liên hiệp Đông Dương trở thành một 
Quế gia thực sự, trực tiếp thoát ra từ Cộng hòa Pháp, một 
Liên hiệp mà “Ủy ban Á châu thuộc Pháp” (Comité de I*Asie 
francaise) được lập ra ở Paris vào năm 1901. do Eugène Ếtienne 
làm chủ tịch. từ nay sẽ ủng hộ hết mình. 


1 Doumer được bầu làm tổng thống Cộng hòa vào năm 1931, một năm sau đó 
thì bị ám sát chết ở Paris. 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


631 





MỘT SỰ NGÃN CÁCH GIỮA HUẾ VÀ PARIS 


Các xứ Annam đã được “mở ra”. Chắc chắn là đường 
sá và dịch vụ bưu điện đã làm cho sự giao lưu giữa các thuộc 
dân được dễ dàng hơn. Nhưng muốn đi từ một xứ này sang xứ 
khác, từ Huế vào Sài Gòn, phải có một giây thông hành, và sự 
kiểm duyệt thư tín là có, cũng như sự kiểm duyệt tất cả các ấn 
phẩm bằng tiếng Annam. 

Cơ cấu chính trị và quân sự rất mạnh. Người Pháp đã 
thắng. Phần đông các nhà nho và dân nông thôn bây giờ đã 
hiểu rằng sự hùng cường của Pháp, được củng cố thêm, trong 
thực tế là không thể đánh hạ được. Họ đã ý thức được (rừ vài 
ba người 'cuồng tín” hay bướng binh) là cuộc chiến đấu vũ 
trang bây giờ là vô ích, chỉ làm cho đất nước và đân chúng bị 
cực khô hơn. Vì vậy bây giờ phải thỏa hiệp, thích nghỉ với tình 
hình, và rút ra được cái gì có lợi nhất. Bằng cách nào đi nữa 
thì nước Annam cũng phải hiện đại hóa, thì tốt hơn hết là nên 
làm việc này với người Pháp hiện có mặt, mà người ta đã biết, 
còn hơn là làm với người khác. Phải học với nước Pháp, nhưng, 
cũng cứu lấy cái chính yếu. Mà cái chính yếu này chắc chắn 
không còn phải là một nên quân chủ thối rữa nữa. Phải thay 
đổi hệ thống. Đó là điều được Phan Chu Trinh sớm chủ trương. 
Nhưng liệu nước Annam có được người ở tô quốc của những, 
“Quyền Con Người” nghe tiếng nói không? Những hòn đảo 
nhỏ duy nhất về dân chủ ở Annam chỉ là những chỉ 
Điêm (loges Tmagonniques) mà thôi. Có khi những chỉ hội này 
cũng có thảo luận về các “vấn đề Pháp - Annam” nhưng đây 
không phải là một “cơ cầu đối thoại”. Vả lại không biết những 
chi hội nảy có những “người anh em Annam” không. Chỉ hội 
chỉ chống đối nhất là các hội truyền giáo Gia tô thôi. 














"lps/flelun hoploarg 


632 





Với chính quốc, nước Pháp, sự tiếp Xúc càng ngày càng, 
khó khăn hơn. Muốn cho một quan điểm “quốc gia Annam” 
đến được Paris (mà ở đó chưa chắc gì đã được người ta để ý 
đến), thì phải được viên thông sứ ở Huế chấp nhận làm một 
thông tri, chuyển thông tri này lên viên toàn quên, và viên này 
xem xét xem việc chuyển thông tri đó về Paris là có “hợp thời” 
không. Nói cách khác thì rât ít hy vọng là nó được trình bày ở 
Paris một cách khách quan. 





Những lời tuyên bố, hay những bài “phỏng vấn” của 
những nhà báo hay nhà chính trị đi qua đây cũng chịu một tình 
trạng như vậy. Ai dám cả gan đi ra ngoài những bài diễn văn 
công thức, đê rôi phải chịu những nguy cơ trừng phạt? Những 
kẻ bại trận làm sao còn có thê hy vọng tiếng nói của mình được 
nghe thấu ở Paris trước một tâm bình phong "liên bang” trở 
nên dày đặc đến thế. Bây giờ phủ toàn quyền và tât cả những 
công chức thuộc phủ hoặc trực tiệp hoặc gián tiếp, đều có thê 
quyết định và thực tê tùy tiện hành động trong các xứ Annam 
thậm chí trên toàn bộ Đông Dương. Lâu đài cai trị làm cho mọi 
cầu viện trở nên vô vọng. 








Với Doumer, người ta đã chứng kiến trong quan hệ giữa 
người Pháp và người Annam sự loại bỏ chính trị. Sau này, khi 
có những hội đồng tư vấn, thì những hội đồng này thậm chí 
cũng không được nêu lên bắt cứ một nguyện vọng nào có tính 
cách chính trị. Nhưng “truyền thống dân gian” thì lại được dung 
thứ. Người Pháp khăng định tôn trọng tôn giáo, văn phong 
tục tập quán của người Annam. Vả họ tự giảnh lấy điều cốt yêu 
là việc chính trị, hành chính, cảnh sát và quân sự, tài chính và 
kinh tế. Trong nên độc tài có tính cách đâu sỏ này (dictature 
oligarchique), quyền hạn bị tịch thu, và sẽ chỉ mang đến cho 
nước Annam cái thứ “hỗ trợ kỹ thuật bắt buộc” là tỉnh túy của 
sự hiện đại hóa dưới dạng thuộc địa của nó. Người Annam chỉ 
còn được lấy những gì mà phủ toàn quyền đã quyết định. 








"hlps/flelun hoploarg 


633 





Một số người Pháp sáng suốt không tán thành diễn tiến 
này. Thí dụ như đại úy Bernard đã viết từ Hà Nội về cho người 
anh là Lazare, ngày 4 tháng Mười Hai 1897 như sai 








“Chúng ta chỉ có thể cai trị ở đây bằng những người 
Annam, và chúng ta phải tự hạn chế trong việc giám sát và điều 
khiển họ. Đó là điều mà Lanessan đã muốn làm!. 

“Trong lúc này, người ta cảng ngảy càng có xu hướng cai 
trị trực tiếp, nghĩa là thôn tính. Nếu người ta thành công, thì 
người ta sẽ thay thế nền cai trị Annam, đơn giản thế và dễ cải 
tiền thể, bằng các bộ máy ghê tởm của chúng ta đang hoạt động, 
ở Cochinchine theo cách mà anh đã biết... Thay vì vài vị quan 
tỉnh, chúng ta sẽ có hàng tá viên công sứ, chưởng ấn, thu thuế, 
chánh án và các tòa án khác nhau với những lục sự, mõ tòa, tất 
cả cái đồng sâu bọ lúc nhúc ở Sải Gòn đang làm phá sản hay 
ngăn chặn SỰ phát triển của Cochinchine. Tắt cả mọi người ở 
đây đều cấu kết với nhau để chống lại các nhà nho và thậm chí, 
người ta còn làm một chuyện hài hước tuyệt vời là khẳng định 
rằng người Annam duy nhất chỉ đòi hỏi bãi bỏ những vị quan 
của họ để sống dưới luật pháp của chúng ta. Phải là người chưa 


1. Đại ủy Bernard đã hoàn toàn sửa chữa lại sự phán xét của ông về Lanessan, 
năm 1892. Trong bức thư này ông viết: “Mấy năm trước đây, em là một kẻ 
thủ hung dữ của con người tử tế đã bị tấn công một cách bỉ ổi này. Là bởi vì 
lúc đỏ em là một người lính trẻ chẳng hiểu gì về xứ này và lại rất tự phụ. Lúc 
này em ở trong những điều kiện tốt hơn để có thể đánh giá được sự nghiệp 
mà các vị thống đốc đã làm được. Bảy giờ em nỏi thông thạo tiếng Annam, 
và em hết sức quan tâm đến cái dân tộc hiến hòa và cần mẫn đã để cho người 
ta bóc lột một cách rất bình yên này, miễn là đừng có hút hết máu họ thôi. 
Theo ý kiến em, ở đây chỉ có một vị toàn quyền, xứng đáng với cái danh vị 
này: Đó là Lanessan. Qua nhiều sai lầm, ông ấy đã hiểu rằng người ta không 
thể đóng chốt ở đây như những kẻ đi xâm lăng, ở giữa một dân tộc có dân số 
16 triệu người có một nến văn minh, một nến lịch sử, một nền triết học cổi 
xưa hơn cả Âu châu cổ xưa của chúng ta... Chúng ta chỉ có thể cai trị ở đây 
bằng những người Annam...” (Tài liệu lưu trữ của cá nhân). 








"hlps/lelun hoploarg 


634 





bao giờ nói chuyện với một người Annam mới có thể khẳng, 
định cái điều ngu xuân đó". 


Ý thức được rằng phần đông người Annam căm ghét họ, 
cũng như căm ghét hệ thống thuộc địa, những người Âu không 
bao giờ cảm thấy hoàn toản có an ninh. Như người ta đã thấy 
trong vụ Kỳ Đồng, họ run bắn lên khi có bất cứ một dấu hiệu 
náo động nào. Sự an toàn đối với họ không còn là một sự lo 
lắng bình thường nữa, mà là một sự ám ảnh, và vì sợ hãi, * 
hội thuộc địa” đã sản sinh ra một hệ thống cảnh sát, một hệ 
thống giám sát thường trực. Rất hiểm trong số những người 
Âu có ai dám phê bình sự nô dịch hóa quốc gia Annam, cái hệ 
thống trong đó sự trông cậy vào công lý và báo chí tự do là rất 
yếu kém. 





Thực ra, cũng có những người “Annam hóa” 
(Annamitisants) thậm chí cả những “người thân Annam” nữa, 
những quan cai trị (như Pasquier) những bác sĩ, những sĩ quan 
(như Pennequin, Gosselin, Diguet), những nhà truyền giáo 
(như P. Cadière) đã gắn bó thân thiết, sâu sắc với những dân 
chúng sông chung quanh họ nơi họ làm việc. Nhưng họ sẽ chỉ 
à những mẹo nghỉ binh (alibis) của một quyền hành khủng 
Một vài người Pháp sáng suốt đã chọn con đường. 
minh chứ không đi theo con đường thống trị thì tất cả đều đã 
lần lượt bị lên án, cô lập, vô hiệu hóa, đánh bại, và dôn vào. Sự 
yên lặng. Từ 1857 đến 1902, người ta có thể thấy rõ được ở đâu 
có sự liên tục, một sự liên tục trong sai lầm và sự hồng hách. 
Sự việc chủ yếu là bước vào thế kỷ XX nước Annam đã bị hoàn 
toàn nô dịch hóa. 





Cơ cấu kiểu Doumer là bền vững, quá bền vững nữa là 
khác, và được làm ra để tổn tại lâu dài. Đối với một số nhà yêu 
nước Annam, đã hiểu được cơ cấu ấy thì không thê có một sự 
“thỏa hiệp” nảo với nó được nữa. Chỉ có đánh đỗ nó bằng vũ 





"hlps/leulun hoploarg 


635 





lực thì mới có thê văn hồi được nền độc lập của Việt Nam, của 
cái nước Việt Nam mà vào thời đó chưa thây có tên trong bất 
cử một văn bản nào. 

Phải mắt nửa thế kỷ nữa mới có được điều đó. 


"Hlps/flelun hoploarg 


636 





"lps/flelun hoploarg 


637 





LỜI KẾT 


+?) kết thúc cuốn sử biên niên của một cuộc chỉnh 
phục được. tiến hành trong bốn mươi năm này, với 
một sự liên tục đáng ghi nhận, liệu đã đến lúc nên có, không 
phải là một sự phán xét, mà một vải nhận xét về cuộc “phiêu 
lưu” đó chưa? 

*Kế hoạch Brière", được Napoléon II tán thành, cuối 
cùng đã được thực hiện. Vương quốc Annam đã được đặt dưới 
sự bảo hộ của Pháp và thậm chí, một phần của vương quốc này 
cũng đã bị thôn tính. Mới thầy các vị quan của Tự Đức đã sáng. 
suốt biết là chừng nào, khi ngay từ tháng Năm 1857 đã nhận 
thức được mồi nguy hiểm này như sau: 

“Bọn Man rợ đó có tính rất cương quyết và rất kiên nhẫn. 
Những sự nghiệp mà chúng không hoàn thành được, chúng 
truyền lại cho những hậu duệ của chúng đưa các sự nghiệp đó 
đến mức hoàn hảo nhất. Những kế hoạch mà chúng không có 
thời gian thực hiện, chúng để lại cho những thế hệ sau đưa đến 
chỗ kết thúc tốt. Chúng không bỏ bất cứ một sự nghiệp nào, và 
không để bị nản lòng bởi bất cứ một khó khăn nào... 

“Bọn Man rợ đó đi đến khắp các vương quốc không sợ 
mệt nhọc... Ý định của chúng là gì nếu không phải là chiếm 
lấy những xứ sở đã đón tiếp chúng và tiêm nhiễm vào đó những. 
học thuyết đồi bại của chúng? Vì vậy không thể đề cho chúng 


"hlps/llelun hoploarg 


638 





trụ lại trong nước ta, mà trái lại, phải tuyệt đối cầm chúng vào 
trong nước ta!..."” 

Hắn là Ủy ban Brière đã đánh giá thấp một cách nghiêm 
trọng cái giá phải trả cho cuộc viễn chinh dự định này. Làm 
sao Ủy ban này lại có thể tưởng tượng được rằng chỉ với 3.000 
người và 4 triệu phrăng, nước Pháp có thê thăng được Đại 
Nam, cái nước mà thực ra người ta vẫn khen ngợi là có dân 
chúng hiền hòa và một khí hậu trong lành? Còn các vị đô đốc 
thì đã nhanh chóng nhận định được giá trị của những tin tức 
tình báo do các nhà truyền giáo cung cấp, nhưng một khi đã lao 
vào cuộc “phiêu lưu” ấy thì thực tế là không thẻ lùi lại được 
nữa: đề “không bị mất mặt", đề “không bỏ bạn bè của chúng 
ta, và những người Thiên chúa giáo", để *không cho người ta 
có cảm tưởng là chúng ta đã sai lâm...” đó là những điệp khúc 
mà người ta sẽ nghe thấy ở Pháp cho mãi đến tận năm 1962, và 
vì thể, sẽ không bao giờ có một chút gì bị buông bỏ cả. 

Thực ra không phải là 4 triệu phrăng (như đô đốc 
Fourichon tưởng năm 1857) mà là gần 700 triệu phrăng - vàng, 
cuộc chỉnh phục Đông Dương này đã ngôn mắt của nước Pháp 
trong bốn mươi năm, với hàng ngàn người Pháp trẻ tuổi, cùng 
những người phụ tá bản xứ đã mất mạng trong đó. Cuối cùng. 
chỉ chiếm đóng được Đông Dương với cái giá phải trả là những 
chiến dịch ác liệt, một cuộc chiến tranh với Trung Quốc, và 
một sự chia rẻ trong dư luận được thể hiện trong những cuộc 
đầu tranh nơi nghị viện có khi thật bí hùng. Tắt cả mọi cái đều 
đắt hơn dự kiến, nhưng cuối cùng nước Pháp đã có được cái 
ban công của mình trên Thái Bình Dương. 








1 Võ Đức Hạnh *Vị trí của đạo Gia tô trong những mối quan hệ giữa nước 
Pháp và Việt Nam” (La place du Catholieisme dans les relations entre la 
Erance et le Vietnam). Tập Ï, trang 312. 


"Hlps/flelun hoploarg 


639 





Mặt khác hải quân và lục quân cũng được phủ đầy vinh 
quang. Có những thành trì hạ được chỉ bởi một nhóm người, 
những tỉnh rộng lớn và giàu có được chiếm đóng một cách dễ 
dàng, hay “bình định” một cách ác liệt, rôi xứ Tonkin được tây 
rửa hết trộm cướp và cuối cùng được dứt ra khỏi sự giám hộ 
của Trung Quốc, một bản thành tích như vậy không đẹp tuyệt 
vời hay sao? Nhưng người ta đã phải trả nó với giá nào? 
Có thê cái giá ấy sẽ bớt cao hơn, nếu Paris đã biết tính toán 
kỹ hơn các nguy cơ, biết đo lường Người kia (I'Autre), và tìm 
kiểm ở người đó một người liên minh hơn là một kẻ thù, tóm 
lại nếu biết chọn phương pháp ngoại giao kiên nhẫn hơn là 
dùng sức mạnh tàn bạo. Vả lại, Paris không phải bao giờ cũng. 
dành cho cuộc viễn chỉnh này sự chú ý và sự liên tục chính trị 
mà nó đòi hỏi. 











Từng ấy nỗ lực đề rồi được cái gì? Thị trường Trung Hoa 
được coi như hứa hẹn phi thường thì về cơ bản lại tỏ ra đáng 
thất vọng. So sánh với Thượng Hải và Hồng Kông, thì sự xâm 
nhập vào thị trường này bằng cảng Hải Phòng và sông Hồng là 
không nghĩa lý gì, không xứng đáng với những hy sinh đã phải 
chấp nhận. Ở ngay cận kể với cái nước Trung Hoa huyền thoại 
đó, ít nhất nước Pháp cũng đã bảo đảm được cho mình có một 
nước Annam, một thị trường có đến 15 triệu dân nhưng quá 
nghèo! Từ giờ trở đi, Pháp sẽ tổ chức và thử cách làm sinh lợi 
cái xứ sở chiếm đóng được này, áp đặt tại đó quyền hành của 
những quan cai trị dân sự có đầu óc thực tế, có khả năng không, 
chế được những thiêu hụt ngân sách không thê chịu đựng được. 








Trong thực tế, những người chủ mới đã ngự trị ở miền Bắc 
trên một xứ Tonkin bị tàn phá, và ở miền Nam, trên một vùng 
đồng bằng nóng như thiêu. Ở đó, trong bốn mươi năm qua, sản 
lượng gạo có tăng lên gấp ba thật, nhưng nó đã trở thành một 
sa mạc chính trị. Ở những tỉnh mà tầng lớp ưu tú truyền thống 


"hlps/Nlelun hoploarg 


640 





đã bỏ đi, chính quyền Pháp được áp đặt không thể nào chứng 
minh được "thiên sứ” của mình. Từ bắc vào nam, người Pháp 
và người Annam “cùng tồn tại” thật, nhưng không chan hỏa với 
nhau, giao lưu ít, thậm chí không biết đến nhau nữa. 





Bị tàn phá bởi chiến tranh và đàn áp, Tonkin và Annam 
đều ở trong một tình trạng suy sụp sâu sắc. Ngay từ 1893, 
Lanessan, người ít nhất cũng đã phục hồi được lòng tin, đã 
báo rằng đồng ruộng, có cả từng vùng bị bỏ hoang phé và dân 
chúng thì “loãng đi theo những tỷ lệ khủng khiếp”. Vào năm 
1897, sự đỗ nát trong các làng bị đốt cháy bị cướp bóc vẫn 
còn trông thấy rõ nhưng dân chúng cũng đã trở về dần dần. 
Hòa bình dường như đã ló dạng, vì Paris cuối cùng đã cho hồi 
hương một bộ phận lớn quân đội là những kẻ phá hoại. 

Có lẽ đối với nước Annam, hậu quả của những sự tàn phá 
đó còn không nặng nề bằng tầm quan trọng của những mắt mát 
về nhân mạng. Hàng chục ngản các nhà nho ở mọi ấp bậc đã 
bị g + trong chiên đấu hay tiêu điệt một cách hệ thông sau khi 
bị bắt (xử bắn, chém đầu hay lưu đày). Những người sống sót 
ẩn náu trong các làng, lo sợ sự tô cáo. Ở miền bắc, các trường 
tiểu học vì thể trở thành nguy hiểm, còn ở miền nam, thì chúng 
bị xóa bỏ hẳn, đến mức, người Pháp bây giờ đang có gắng, thay 
thể vào đó bằng những trường của họ, kém cả mức tầm thường 
và bị dân chúng tây chay. Một sự trống rỗng về văn hóa sâu 
đậm, làm cho nước Annam mất hai, ba thập kỷ chậm lại. 

















Cường độ, sự sâu sắc của thử thách này đã được thể 
hiện ra bởi những số liệu. Từ 1867 đến 1900, dân số của 
inchine đã tăng lên 50%, vượt qua con số từ 1.200.000 
1.800.000. Còn ở Tonkin, “điều tra dân số” vào năm 
1875 là 10.200.000 người, thì 25 năm sau, con số này vẫn thề, 
mặc dù có một tý lệ sinh đẻ như ngựa phi: Đó là vì một hoàn 
cảnh tử vong chưa từng có trước đó. 





"lps/flelun hoploarg 


641 





Về phía Annam, người ta đã bất đầu suy nghĩ về tình 
trạng này, và ở nÌ giới, người ta đã hiểu. Nếu trong sự bại 
trận, chỉ nhìn thấy đó là kết quả của sự phản bội của Triều đình 
và của quan lại thối nát, thì đó là một cách đặt vấn đề không 
đúng. Hản là ở nơi nào cũng có những tên “phản quốc”, 
trong xứ có lúc nhúc những tên " “chỉ điểm” (công cụ rất yêu 
thích của người Pháp). Nhưng tất cả những cá nhân nảy, cũng 
như những bọn cơ hội, bọn hãnh tiến đủ mọi hạng bây giờ ra 
mặt, cũng chỉ là sản phâm của một tương quan lực lượng mà 
thôi. Đơn giản là người ta đã quy ngã trước một lực lượng lớn 
hơn. Tiếp tục cuộc chiến đầu vũ trang đã trở thành vô hiệu, và 
chỉ kéo dài thêm tai họa và đau khô cho hàng trăm ngàn sinh 
linh, không có một hy vọng nào chiến thắng. 

Không còn vua nữa, một ông vua thực sự. Do đó thấy tính 
chất vô lý của phong trài Cần Vương và của chiến lược '*Vườn 
không nhà trống” theo kiêu Nga năm I§12 (trong nguyên bản 
là chiến lược “terre brulée", “đất cháy”). Rút chạy, đù rằng phải 
làm một cuộc trường chỉnh, có khi là cần thiết. Trong trường 
hợp này, thỏa hiệp không phải là phản bội, và cũng không, nhất 
thiết là bị liên lụy. Bảo vệ những sinh mệnh, những tài sản, 
những lực lượng, thậm chí còn là một sự đòi hỏi có tính cách 
mệnh lệnh của sự cứu. quốc. Dân chúng đã bị kiệt quệ, và ở nơi 
này nơi kia đã bị là đi. Họ khát khao sự thanh bình cho một thời 
gian dài. “Phong trào quốc gia" phải tìm kiếm lấy những hình 
thức mới. 




















Dân chúng Annam phải đối đầu với vấn đẻ không thể lần 
tránh được là sự hiện đại hóa đất nước. Trong cái khuôn khổ 
mới do người Pháp áp đặt, một nhà phân tích sáng suốt có thể 
nhận thấy một con đường tương hợp được với một sự kháng 
cự lâu đài: người đó phải chuyên cuộc đấu tranh sang địa hạt, 
chính trị và nhất là, sử dụng những suy lý về dân chủ, về quyền 


"Hlps/flelun hoploarg 


642 





con người và quyền của các dân tộc được hưởng tự do như 
những kẻ đã chiến thắng họ đã sử dụng. 

“Thế còn những con người cộng hòa, con của Robespierre 
và của những người Jacobins khác, họ sẽ đảm nhiệm cái “sứ 
mệnh văn minh hóa” của họ ra sao? Dường như tín điều của họ 
là sự không đồng đều của các nòi giống con người. Jules Ferry 
đã chẳng tuyên bố ngày 24 tháng Bảy 1885 là “bồn phận của 
các nòi giỗng thượng đăng là phải giúp đỡ các nòi giống hạ 
đăng” để đưa họ ra khỏi sự man rợ hay sao. Tuy nhiên, sự thuộc 
địa hóa của Pháp đâu có phải chỉ là một sự “hỗ trợ kỹ thuật bắt 
buộc”. “Chế độ tỉnh trưởng” (“régime préfeetoral”) được thiết 
lập ở Cochinchine vào năm 1879, và sau đó ở nơi khác nữa, 
dưới một hình thức che đậy, dường như chủ trương đồng hóa 
dân chúng, và như thê là muốn *Pháp hóa" (*franeiser") họ để 
rồi dần dân, biến những thuộc dân Pháp này thành những công. 
dân. Nhưng công dân của nước nào kia? Trong khi chờ đợi thì 
rõ ràng lúc này vấn đề là cung cấp cho vô vàn những bạn bè 
chính trị những chức vụ “đồng hóa”, nhưng công việc thường 
là ăn bám, mà một Đông Dương bây giờ đã có một nên tài 
chính sung túc có thể cung phụng được trong hàng năm trời. 

Vậy thì tại sao lại không lấy những lời nói của người Pháp 
làm bằng? Và với sự giúp đỡ của họ, dạy học cho dân chúng, 
cải thiện những điều kiện sinh sống, mà vẫn bảo vệ được tính 
cách quốc gia, “tính cách Vietnam” (la *vietnamité"). Từ hàng, 
bao nhiêu thế kỷ nay, đã quen bầu cử những kỳ hào và chánh 
tông, chỉ định những nhà nho và quan lại theo tài năng giá trị 
của mỗi người, làm sao những người Annam lại có thê đề mãi 
cho người Pháp thay thế những nhà nho bởi những tên dốt nát, 
giao cho những tên lính đánh thuê và những tên dân vệ bản xứ 
làm luật, ủy cho những ‹ công chức người Âu cái quyền quyết 
định số phận của một đất nước mà họ mù tịt không biết gì hết, 











"lps/flelun hoploarg 


643 





cái quyền được cách chức các vị thượng thư đề thay họ bằng 
những tên phản quốc hay những tên bù nhìn? Văn mỉnh không. 
phải chỉ tóm tắt lại trong sự xây dựng vải con đường sắt, vài 
phòng bưu điện, vài tòa án và thậm chí vài nhà thương nữa. 
Sớm. hay muộn gì thì nhân dân cũng sẽ làm cho tiếng nói của 
mình về những gì mình muốn có, đến được tai người nghe. 
Chính trị lại sẽ tìm lại được tầm quan trọng của mình một cách 
không thể tránh được, và bối cảnh quốc tế, sự trỗi dậy của Nhật 
Bản, Trung Quốc và Án Độ sẽ tham gia vào việc đó. 





Có những lý do để hy vọng không phải tắt cả người Pháp 
nào cũng đều điếc, mù hay đần độn, và nhiều người trong số 
họ đã biêu hiện sự sáng suốt. Bonard, Aubaret, Luro, Philastre 
và cả Harmand, v.v... cũng đã nhận thức thấy tỉnh năng động 
của dân tộc Annam và đã chủ trương sử dụng tính này bằng 
cách khơi giòng, hướng dẫn nó. Lanessan và Brière đã tố cáo 
những sai lầm mắc phải và làm luật sư bênh vực cho một chính 
sách khác. Những viên công sứ trẻ tuổi như Pasquier, những 
sỹ quan như Lyautey hay Pennequin cũng đã mở đầu những 
cách làm thực tế khác. Vào năm 1901, đại úy Gosselin tỏ lòng 
cảm phục sâu sắc đối với lòng dũng cảm của những nhà yêu 
nước Annam bị thua trận. Cũng vào năm 1901, giữa sự tưng 
bừng sảng khoái của thời Doumer, một đại úy khác, tốt nghiệp 
trường Bách Khoa, Fernand Bernard sau năm năm ở Tonkin và 
Annam, đã học tiếng nói ở những nơi đó, đã đi bộ hay đi ngựa 
qua nhiều tỉnh, cho xuất bản một cuốn sách gây nhiều tiếng 
vang: “Đông Dương - Những và nguy hiểm” (*L'Indo- 
chíne. Eireurs et dangers” ). Phân tích một cách chặt chẽ và với 
rất nhiều chỉ tiết về hành động xử sự của chính quyền mới, ông. 
cảnh cáo: Sự căm thù âm ï ở khắp nơi chống lại những người 
chủ mới. Chỉ có tình hữu nghị giữa hai dân tộc mới có thẻ bảo 
đảm được tương lai, mà tình hữu nghị nảy chỉ có. thể có được 








"lps/flelun hoploarg 


644 





nếu chính quyền thay đổi các phương pháp và những người 
thực dân thay. đổi cách cư xử. Nhân danh “sứ mệnh văn minh 
hóa” mà họ cho rằng mình được ủy nhiệm, những công chức 
và thực dân đã tịch thâu quyền hành, sử dụng quyền này một 
cách tồi tệ. Và họ cũng không che giấu ý chí của họ và cả cái 
quyền mà họ tưởng là họ có - là sẽ nắm giữ quyền hành này 
nếu không là mãi mãi, thì ít nhất cũng cho đến khi nào cái “nòi 
giống hạ đẳng” này được đồng hóa. Theo Bernard, hòa bình 
không thể có được với một chính sách như Vậy. 

Như vậy, ngay từ lúc này, ở Annam cũng như ở nhiều nơi 
khác, vấn đề dân chủ chính trị đã được đặt ra. Nước nảy sẽ có 
những trường học như thế nào? Và tính chất, chất lượng cũng 
như ngôn ngữ của sự giảng dạy sẽ ra sao? Những người “được 
giáo dục” như vậy sẽ có những quyền gì được công nhận đối 
với những công việc của nước họ, họ sẽ có những tự do gì, và 
đến thời điểm nào thì họ có thê được tham dự vào việc điều 
hành Quốc gia, một khi những khả năng của họ đã được kiểm 
tra? Vào năm 1902, khi Doumer rời khỏi Đông Dương, thì Mỹ 
cũng vừa thôn tính Philippins và đã hứa ngay với dân chúng ở 
đó quyền tự trị. 








Cuộc đấu tranh đẻ h quyền hành cũng đã nhanh chóng 
diễn ra. Ngay từ 1874, Vial đã nhận thấy rõ ràng là những lợi 
ích của thực dân và của dân chúng bản xứ cơ bản là mâu. thuẫn 
với nhau, vả chỉ có một chính quyền có khả năng và liêm khiết 
mới có thê vừa giữ vững được sự thăng bằng vừa thúc đây được 
sự phát triển kinh tế của đất nước. Nhưng tương quan lực lượng 
Pháp — Pháp, giữa những công chức và thực dân, mà người ta 
đã thấy các sự biến động, rất hiễm khi có lợi cho người Annam. 








Giáo dục nhân dân, bảo tồn quốc tính, đầu tranh chống 
sự nghèo khô, phát triển kinh tế, tự do dân chủ, phục hồi một 
quyên hành chính trị thực sự của người Annam. chính trên 


"lps/Nlelun hoploarg 





những vấn đề và chủ đẻ này, mà những người quan tâm đến 
số phận của nước Annam, cả về phía Pháp - cũng như về phía 
Annam, sẽ phải đối đầu với nhau, ngay từ đầu thế kỷ XX. Còn 
những người như Fernand Bernard cũng như I.L.Lanessan thì 
đã kết luận: sẽ có kỳ hạn, như một tất yếu, rồi nước này cũng, 
sẽ tìm lại được nền độc lập của mình. 


"Hlps/flelun hoploarg 


646 





"lps/flelun hoploarg 


647 





PHỤ LỤC 
* 


PHẢ HỆ CỦA VƯƠNG TỘC NGUYÊN 


Gia Long, 
(1802 - 1820) 


Minh Mạng 
(1802 - 1841) 











“Thiệu trị 
(1841 - 1847) 
| 
= = = = H 
MHồngBảo — HốngNhậm — Hồngy Hồng Cai Hồng Dật 
Tự Đức (G. Hiệp Hòa) 
(1847 - I3) (1883) 
ng Chân. Ưng Cô Ưng Đăng — ƯngHịch 
(I.DụcĐúc) (5 Đống Khánh) (3.Kiến Phúc) (4. Hàm Nghỉ) 
(1883) (1885-1889) (1883-1884) (1884 - 1888) 
Bửu Lân. u Đảo. 
(é.Thành Thái) (® 


(1889-1907) (1916-1925) 


VĩnhSan — Vĩnh Thụy 
(.Duy Tần) — (9.BảoĐai) 
(1907-1916) (1925-1945) 


Những hoàng thân có lên ngôi vua, thì tên triều đại có gạch 
dưới, với thời điểm của triều đại, và thứ tự lên ngôi, kể cả 
Hàm Nghỉ đã lên ngôi trong ba năm ở các tỉnh nôi dậy. 


"lps/Nlelun hoploerg 


64§ 





NHỮNG THÓNG ĐÓC VÀ THÓNG SỨ 


'Cochinchine 

Phó đô đốc Bonard 29.11.1861 — 30.04.1863 

Phó đô đốc de La Grandière 30.04.1863 - 31.03.1865 

Phó đô đốc Roze (tạm quyền) 01.04.1865 - 20.11-1865 
Phó đô đốc de La Grandière 22. I1.1865 — 04.04.1868 

Phó đô đốc Ohier (tạm quyền) 05.04.1868 — 11.12.1869 
Thiếu tướng Féron (tạm quyền) 11.12.1869 - 08.01.1870 
Phó đô đốc Cornulier — Lueiniẻre 08.01.1870 — 01.04.1871 
Phó đô đốc Dupré 01.04.1871 ~ 04.03.1872 

Thiếu tướng D'Arbaud (tạm quyền) 04.03.1872 — 16.12.1872 
Phó đô đốc Dupré 16.12.1872 — 15.03.1874 

Phó đô đốc Krantz 15.03.1874 - 01.12.1874 

Phó đô đốc Duperré 01.12.1874 — 01.02.1876 

Thiếu tướng Bossant (tạm quyên) 01.02.1876 - 07.07.1876 
Phó đô đốc Duperré 07.07.1876 — 16.10.1877 

Phó đô đốc Lafont 16.10.1877 ~ 07.07.1879 

Ông Le Myre de Villers 07.07.1879 — 04.03.1881 


Thiếu tướng de Trentinian (tạm quyền) 04.03.1881 — 
01.11.1881 


"Hlps/flelun hoploarg 


649 





Ông Le Myre de Villers 01.11.1881 — 12.01.1883 
Ông 'Thomson 13.01.1883 — 21.07.1885 
Thiếu tướng Begin (tạm quyền) 21.07.1885 — 06.1886 
Ông Filippini 06.1886 - 23.10.1887 
Ông Piquet 23.10.1887 — 01.1888 
* 
Annam - Tonkin 
1, Đại diện lâm thời ở Huế 
Rheinart 28.07.1875 — 14.12.1876 
Philastre 14.12.1876 - 03.07.1879 
Rheinart 03.07.1879 - 01.10.1880 
Champeaux (tạm quyền) 01.10.1880 — 15.08.1881 
Rheinart 15.08.1881 - 30.03.1883 
Champeaux 30.08.1883 — 29.01.1884 
Leiard (tạm quyền) 29.01.1884 — 07.02.1884 
Parreau (tạm quyền) 07.02.1884 - 06.06.1884 
2. Thống sứ Annam — Tonkin 
Pierre Rheinart (tạm quyền) 06.06.1884 — 10.10.1884 
Gabriel Lemaire 10.10.1884 — 05.06. 1885 
Tướng Phillipe de Courey 31.05.1885 — 26.01.1886 


"lps/flelun hoploarg 


650 





Thiếu tướng Warnnet 27.01.1886 — 08.04.1886 

Paul Bert 08.04.1886 — 11.11.1886 

Paulin Vial (tạm quyền) 11.11.1886 — 28.01.1887 

Paul Bihourd 28.01.1887 — 11.09.1887 

Raoul Berger (tạm quyền) 11.09.1887 — 12.11.1887 
Toàn quyền Đông Dương (1887 - 1902) 

Jean Constans 16.11.1887 — 21.04.1888 

Êtienne Richaud (tạm quyền) 22.04.1888 - 07.09.1888 
Êtienne Richaud 08.09. 1888 - 30.05.1889 

Georges Piquet 31.05.1889 — 12.04.1891 

Erancois Bideau (tạm quyền) 13.04.1891 ~ 25.06.1891 
Jean Louis de Lanessan 26.06.1891 — 10.03.1894 
Léon Chavassieux (tạm quyền) 10.03.1894 — 26.10.1894. 
J. L. de Lanessan 27.10.1894 — 29.12.1894 

Erancois Rodier (tạm quyền) 30.12.1894 — 15.03.1895 
Armand Rousseau 15.03.1895 — 20. 10.1895 

Paul Fourès (tạm quyền) 21.10.1895 — 14.03.1896 
Armand Rousseau 15.03.1896 — 11.12.1896 

Paul Fourès (tạm quyền) 11.12.1896 — 12.03.1897 
Paul Doumer 13.02.1897 — 29.09. 1898 


"lps/flelun hoploarg 


651 





Paul Fourès (tạm quyền) 29.09.1898 — 24.01.1899. 
Paul Doumer 25.01.1899 — 15.02.1901 

Ed. Broni (tạm quyền) 16.02.1901 — 20.08.1901 
Paul Doumer 21.08.1901 — 13.03.1902 

Ed. Broni (tạm quyền) 14.03.1902 — 14.10.1902 
Paul Beau 15.10.1902 — 27.02.1908 


* 


Hiệp ước ngày 6 tháng Sáu 1884 


Chính phủ của nước Cộng hòa Pháp và của Bệ hạ - Vua 
nước Annam, vì muốn ngăn cản mãi mãi sự tái diễn những khó 
khăn vừa xảy ra gần đây, và mong muôn thất chặt hơn nữa các 
mối quan hệ bằng hữu và lân bang tốt, đã quyết định ký kết 
hiệp định sau đây: 


*Điễu 1: Nước Annam công nhận và chấp nhận sự bảo hộ 
của nước Pháp. Nước Pháp sẽ đại điện cho nước Annam trong 
mọi quan hệ đối ngoại. Những người Annam ở nước ngoài sẽ 
được đặt dưới sự bảo vệ của nước Pháp. 





*Điễu 2: Một lực lượng quân. sự Pháp sẽ chiếm đóng 
Thuận An một cách thường xuyên. Tât cả các phảo đài và công, 
sự của sông Hương sẽ bị san phãng. 


*Điễu 3: Các công chức Annam từ ranh giới của xứ 
Cochinchine đên ranh giới của tỉnh Ninh Bình, sẽ tiêp tục cai 
trị những tỉnh nằm trong hai giới hạn đó, trừ những việc có 


"hlps/flelun hoploarg 


652 





liên quan đến hải quan, các công trình công cộng và nói chung 
những dịch vụ đòi hỏi phải có một sự điều hành thống nhât hay 
phải sử dụng những kỹ sư hoặc nhân viên người Âu. 


“Điều 4: Trong những giới hạn vừa chỉ định ở trên, chính 
phủ Annam sẽ tuyên bố mở ra cho việc buôn bán của tất cả các 
nước, ngoài cảng Quy Nhơn, các cảng Tourane và Xuân Đáy. 
Những cảng khác cũng có thể được đặc biệt mở ra, sau khi có 
sự thỏa thuận trước. Chính phủ Pháp sẽ đặt ở đó các nhân viên 
dưới quyền của Công sứ ở Huế. 





*Điều 5: Một vị thống sứ, đại diện cho chính phủ Pháp 
sẽ chủ trì các mỗi quan hệ đối ngoại của Annam và bảo đảm 
sự thi hành đều đặn chế độ bảo hộ, không can thiệp vào chính 
quyền địa phương của các tỉnh nằm trong những giới hạn quy 
định bởi điều 3. Ông ta sẽ đóng trong thành Huế với một đội 
tùy tùng quân sự. Ông thống sứ có quyền được tiếp kiến riêng. 
và cá nhân với Bệ hạ vua nước Annam. 


*Điêu 6: Ở Tonkin, các công sứ hay phó công sử sẽ được 
chính phủ Cộng hòa đặt ở những thủ phủ nảo xét ra sự có mặt 
của họ là cần thiết. Họ sẽ ở dưới quyền của ông Thống sứ. Họ 
sẽ ở trong thành, trong khu dành cho các quan; nêu cần, họ sẽ 
có một đoàn tùy tùng Pháp hay Annam. 








“Điêu 7: Các công sứ sẽ tránh không làm những việc chỉ 
tiết trong việc nội trị của các tỉnh. Các công chức bản xứ ở mọi 
cấp bậc sẽ tiếp tục cai trị và điều hành dưới sự giảm sát của 
họ. Những công chức này phải bị bãi miễn khi có yêu cầu của 
chính quyên Pháp. 





“Điều 8: Các công chức và nhân viên Pháp ở mọi hạng 
sẽ chỉ giao dịch với chính quyền Annam qua trung gian của các 
công sứ. 


"Hlps/Nlelun hoploarg 


653 





*Điêu 9: Một đường dây điện tín sẽ được thiết lập từ Sài 
Gòn ra Hà Nội và được khai thác bởi những nhân viên Pháp. 
Một phần các bưu phí sẽ được chuyên cho Chính phủ Annam 
và để đáp lại, Chính phủ nảy sẽ cấp những đất đai cần thiết đẻ 
xây dựng các trạm. 


"Điều 10: Ở Annam và Tonkin, những người nước ngoài 
thuộc tất cả các quốc tịch sẽ được đặt dưới quyên quản lý của 
Pháp. Chính quyên Pháp sẽ quyết định về những tranh chấp bắt 
cứ có tính chất gì, nôi lên giữa người Annam với người nước 
ngoài, cũng như giữa người nước ngoài với nhau. 





*Điểu 11: Ở Annam chính danh, các Quan Bồ sẽ thu các 
thuế cũ dưới sự giám sát của các công chức Pháp và cho Triều 
đình Huế. Ở Tonkin, các công sứ sẽ cùng với sự giúp đỡ của 
các Quan Bố tập trung dịch vụ cũng của thứ thuê này và giám 
sát sự thu và sử dụng nó. Một ủy ban, gồm có những ủy viên 
Pháp và Annam, sẽ định ra những số tiền dành cho các ngành 
của chính quyên và cho các dịch vụ công cộng. Số còn dư sẽ 
được đồ vào các ngân quỹ của Triều đình Huế. 





*Điễu 12: Trong toàn bộ vương quốc, hải quan được cải 
tô sẽ hoàn toàn giao cho các quan cai trị Pháp. Sẽ chỉ có hải 
quan ở biển và biên giới, được đặt ở tất cả những nơi nào xét 
thấy có nhu cầu. Không chấp nhận bắt cứ một sự khiếu nại 
nào về hải quan có liên can đến những biện pháp do các chính 
quyền quân sự đề ra cho đến ngảy nay. Các luật pháp vả quy 
định có liên quan đến những đóng góp gián tiếp, chế độ và giá 
biểu hải quan và chế độ y tê của Cochinchine cũng sẽ được áp. 
dụng trong các lãnh thô Annam và Tonkin. 


"Điều 13: Những công dân hay người được Pháp bảo. 
vệ, có thê đi lại tự do, buôn bán, sở hữu những động sản và 


"hlps/lelun hoploarg 


654 





bất động sản và sử dụng chúng trong toàn bộ lãnh thô Tonkin 
và ở những cảng mở của Annam. Bệ hạ - Vua nước Annam 
sẽ xác nhận dứt khoát những điêu bảo đảm quy định bởi 
ước ngày 15 tháng Ba 1874, đối với những nhà truyền giáo và 
những người Thiên chúa giáo. 





*Điều 14: Những người muốn du lịch trong nước An- 
nam, chỉ có thể xin phép qua trung gian của Vị thống Sứ Ở Huế 
hay vị thống đốc Cochinchine. Những nhà cầm quyền này sẽ 
câp cho họ những giấy thông hành mà họ phải đưa xin thị thực 
của chính phủ Annam. 


x2 à¿ 15: Nước Pháp cam kết từ nay sẽ bảo đảm toàn 
vẹn quốc gia của Bệ hạ - Vua nước Annam, bảo vệ vị quân 
vương này chống lại những sự tấn công từ bên ngoài và sự nồi 
loạn từ bên trong. Đê làm việc này, chính quyền Pháp có thể 
cho chiếm đóng bằng quân. sự trên lãnh thổ Annam và Tonkin, 
những địa điêm xét thây cân thiết để bảo đảm sự thực thi chế 


độ bảo hộ. 


“Điễu 1ó: Bệ hạ - Vua nước Annam sẽ vẫn tiếp tục như 
trong quá khứ điều hành vi rị vương quốc, trừ những sự 
hạn chế do hiệp định này đặt ra. 





“Điều 17: Những số nợ hiện nay của nước Annam đối 
với nước Pháp sẽ được thanh toán bằng các kỳ trả mà thể thức 
sẽ được định ra sau. Bệ hạ vua nước Annam, sẽ tự cắm mình 
không mắc bắt cứ một món nợ nào với nước ngoài mà không 
được chính phủ Pháp cho phép. 

*Điều 18: Những cuộc đàm phán sau này sẽ quy định 
giới hạn của các cảng mở và những nhượng địa cho Pháp trong, 
mỗi cảng đó, việc đặt các hải đăng trên các bờ biên của Annam 
và Tonkin, chế độ và sự khai thác của mỏ, chế độ tiền tệ, tỷ lệ 


"lps/flelun hoploarg 


655 





dành cho chính phủ Annam về tiền thu được của hải quan, của 
các sở quản lý, các bưu phí, và của các thu nhập khác không 
được nói đền trong điêu 11 của hiệp ước này. 


Hiệp định này sẽ phải được sự tán thành của chính phủ 
Cộng hòa Pháp và của Bệ hạ - Vua nước Annam, các văn bản 
phê chuân sẽ được trao đôi ngay khi có thê được. 

*Điễu 19: Hiệp định này sẽ thay thế các thỏa ước ngày 15 
tháng Ba, 31 tháng Tám và 23 tháng Mười Một 1874. 


Trong trường hợp có tranh chấp thì chỉ có văn bản bằng 
tiếng Pháp là làm bằng. Để lảm tin, những phái viên của hai 
bên đã ký vào bản hiệp định này và áp triện của họ. 

Lập tại Huế, thành hai bản, ngày 6 tháng Sáu 1884. 


Patenôtre Nguyễn Văn Tường 
Phạm Thận Duật 
Tôn Thuân Phan 


"Hlps/flelun hoploarg 





DÂN TỌC ANNAM THEO JULES HARMAND. 


Ngày 15 tháng Bảy 1885, “Ghi chép về sự phân bố lực 
lượng quân sự của chúng ta ở Đông Dương” (Hồi ký và Tài 
liệu Á châu, cuốn 57, trang từ 12 đến 15) 


Chúng ta không bao giờ được quên rằng dân tộc Annam 
có một sự thuần nhất không nơi nảo so sánh được trong khắp 
cả châu Á, cầu thành nên một lực lượng thực chất rất đáng sợ 
cho những kẻ đi chính phục ở xa các căn cứ hoạt động. Đó 
là một dân tộc mà lịch sử, từ những thời xa xưa nhất cho đến 
ngày nay, đã chỉ ra cho người quan sát thấy rằng họ có tỉnh thần 
yêu nước . ở mức độ cao nhất, hay, chính xác hơn, một ý thức 
iống, mà nêu ý thức này được tụ hội hoàn toàn trong 
một môi căm thù chung mà chúng ta là đối tượng thì sẽ cực kỳ 
nguy hiểm cho chúng ta. Tôi không bao giờ bỏ qua một cơ hội 
chống lại một thảnh kiến chỉ dựa trên những quan sát hoàn toàn 
nông cạn, trên những lời nói vụ lợi của vài kẻ phiêu lưu vô sỉ, 
hay trên những ảo tưởng của những nhà truyền giáo dốt nát và 
cả tin, mà tai hại thay đã bắt rễ được ở nước ta. Tôi muốn nói 
đến cái dư luận đã cho chúng ta biết dân chúng Annam như bị 
chia thành hai dân tộc thù địch nhau, người Annam và người 
Tonkin. Đó là một điều sai lầm tuyệt đôi, độc hại không biết 
thế nào mà nói đối với chúng ta. Xin hãy tin chắc vào một điều 
là có thể ng chỉ có một người Annam duy ni 
Tây cho đến tận biên giới Cao Miên và Xiêm, là tất cả những 
người Annam đều có cùng những ý nghĩ, cùng những phong 
tục, cùng những khát vọng, cùng những hận thù, cùng một tổ 
chức, cũng như họ có cùng một tiếng nói và cùng những luật 
pháp. Xin hãy tin chắc rằng có ít sự đối kháng thực sự giữa 
những người Annam ở Tonkin và những người anh em của họ 
ở phía Nam hơn là ở nước ta giữa một người Breton và một 

















"lps/flelun hoploarg 


657 





người Provencal, và đặc biệt, không có một người '*Tonkin” 
nào lại mong muốn thấy những vị quan “Annam của mình bị 
thay thế bởi những ông thủ trưởng Pháp. Xin hãy hiểu cho thấu 
đáo là xứ Tonkin cũng được cai trị hoàn toàn giống như phần 
còn lại của nước Annam, và nếu những người Tonkin không 
được cai trị bởi những vị quan gốc Tonkin, thì đơn giản chỉ là 
để tuân theo một quy định hành chính được đưa từ Trung Quốc 
vào. Chính đề làm theo đúng quy định này - một quy định có 
nhiều ngoại lệ mà những nhà nho *Tonkin” đi đảm nhiệm các 
chức vụ trong các tinh phía Nam, trong khi những đồng sự của 
họ gốc gác ở miền Nam thì lại ra cai trị các tỉnh ở Tonkin, trong 
một cuộc trao đôi chéo bình thường. 

Ở nước Annam, không có một nhả nho nảo, thậm chí 
không có một đứa trẻ đi nhà trường, một người dân thường nào. 
lại không biết tên tuổi và những thành tích cao cả, trở thành 
huyền thoại của các vị vua, các vị thủ lĩnh những băng nhóm, 
trong hàng thế kỷ, đã nâng cao ngọn cờ khởi nghĩa chồng quân 
xâm lược Trung Hoa và cuối cùng đã đuôi được chúng đi. 
Chuyện cũng như vậy đối với bất cứ một sự có nảo nhỏ nhất 
trong cuộc chỉnh phục xứ Cochinchine của chúng ta hay trong 
cuộc chiến tranh hiện nay. Đó là những dấu hiệu không cho 
phép một nhà chính trị nào có thê coi thường được. 





Vì những lý do đó, chúng ta phải làm tất cả để tránh một 
cuộc nồi loạn toài thể. Chinh để phòng ngừa những mối nguy 
hiểm đó hay đề có gắng làm cho chúng bớt nghiêm trọng đi mà 
ngay từ ngày. đầu, tôi đã khuyến cáo, rồi đòi phải chiếm đóng 
những địa điểm thuận lợi, để cắt xứ Annam ra làm nhiều khúc, 
và nhất là để cách ly nó với Nam Tonkin. Cũng vì 
đó, tôi cũng đã đòi hỏi sự chiếm đóng, lúc đó còn để, miền 
Nam Tonkin, và tôi đã sáp nhập Bình Thuận vào xứ Basse- 
Cochinchine. Mục đích của tôi là làm tan rã sự cố kết của nước 








"lps/llelun hoploarg 


658 





Annam, có thể nói là để cắt nó ra thành một loạt những đoạn 
hay khúc, làm cho nó không bao giờ còn có thể tập hợp được 
lực lượng chống lại chúng ta. Những sự kiện ngày nay đã cho 
thấy tôi có lý biết là nhường nào, và làm cho tôi phải tiếc thay 
là đã không được người ta hiệu mình.” 

* 


"Hlps/flelun hoploarg 


BẢN ĐỎ VÀ ẢNH TƯ LIỆU 


VIỆT NAM THỜI PHÁP THUỘC 


"lps/flelun hoploerg 


660 























Annam (nước An Nam) 


"hlps/lelun hoploarg 


661 





đu Tonkin 





Đồng bằng châu thỗ Sông Hồng 


662 














663 





(§M ti6N) 20142014202) 





"lps/flelun hoploarg 


664 








665 








Le vic-roi Phần Thánh Gian Panl Philastrc 





"hlp/Nlelun hoplorg 


666 












Nợ „ 


. 





"Hlps/flelun hoploarg 


667 











'Hlpe/flelun hoploorg 


668 








Le mandarin maftre du port de Haiphong et ditccteur dc la police, 
demin de Jannet, 1883 (Rogcc-Violle). 





La raiñcacon à Huế du tnitế de 1874 (B.N. — Roger-Violle) 





"hlp/Nlelun hoploarg 


669 








Le minisre Nguyen Than, 





"hlps/llelun hoploarg 


670 








Prise de Bác Ninh en 1894, image đ'Êpáoal (B.N. — Roger-Viollet) 





= ke” =c - 
Débarquement dex Francais à Hanoi (1'///aizrie-Šygma). 





671 








Canonniè 









Prisonniers avec Ìs cangue (Harlingue-Viollet) 





"lps/Nlelun hoploarg 


672 












Le roi Ham Nghị Đềcapiration dun. 
de Caelli, 1882 (R 


e-Violle0). 








Capeur dụ roi Ham Nghỉ, desan de Tinayre (Roger-Violleo). 





673 





Un groope de colons en 


900 (Roger-Viollet) 








674 








Reepden ch an manlein sunanle dưuin CA. Mai, I3 
ole dey Art dếcoratifi — Jean-Loup Charrmet). 








Soldaes frangais au marchế, grsvurc de 1883 (Rogee-Violler) 





"hlps/lelun hoploarg 








Timilleurs ronkinois, phowographie de Hoequard (B.N. — Jean-Loup› Charmet) 








en 1900 (Roger-Viollet). 














"lps/flelun hoploarg 


671 











678 








setẻ, Blanesuhế, 








679 











"hlp/Nlelun hoploerg 


680 





HƯỚNG THƯ MỤC 
PHẦN ĐẠI CƯƠNG - CÁC TÁC PHẨM TỔNG THỂ 


* 


„ (Tất cả các tác phẩm nêu sau đây đều được viết bằng 
tiếng Pháp và tiêng Anh và được xuât bản tại Paris (trừ khi có 
sự chỉ dẫn trái lại). 

Đê tiện cho việc sưu tầm và tham khảo chúng tôi để 
nguyên văn tên sách, và tên các nhà xuât bản và không dịch ra 
sên XS na 
tiêng Việt — người dịch) 

ALBERTI (lean Bapt) — LiIndochine daurefois et 


đaujourd hui, Sté đ`Editons gêopraph. et coloniales, 
1934. 


BUTTINGER (Joseph) 7e Smaller Dragon, New York, 
Praeger, 1958. 


BUTTINGER (Joseph) I?emam. A4 Dragon Embattled, 
New York, Praeger 1967 - 2 vol. 


CADY (John T.) 7he Roots of French Imperialism in 
East Asia, Ithaca, Cornell Univ. Press, 1954. 


CHASSIGNEUX (Edmond), “Indochine” in HANOTAUX 
(Gabriel) et MARTINEAU (Alfred) — /fisfoire des colonies 
#ữancaises, t.V, Plon, 1932. 


CHESNEAUX (Iean), Contribution à Í histoire de la na- 
tion vietnamienne, Êd. Sociales, 1955. 


FRANCHINI (Philippe), Les Guerres dIndochine, vol [, 
Pygmalion, 1988. 


"lps/flelun hoploarg 


681 





HEMERY (Daniel) ‹Indochine» in Ganiage (lean), 
LExpansion coloniale de la France sous la IHe Répub- 
lique, PUFE, 1968. 


HEMERY (Daniel) & BROCHEUX (Pierre), Imdochine. 
La colonisation ambigu 1858-1954, La Découverte, 
1994. 


ISOART (Paul), Le Phénomène national vietnamien, 
LGDI, 1961. 


LÊ THÀNH KHÔI, Le Iiet-Nam. Histoire et Civilisa- 
tions, Éd. Minuit, 1955. 


MALLERET (Loulis), LExofisme indochinois dans la 
litêratue franeaise depuis 1860, Larose, 1931. 


MARTIN (Iean), L'Empire renaissant 1789 - 1871, De- 
nol, 1987. 


MARTIN (1ean). LEmpire triomphant 1871 — 1936 (II), 
Denoel, 1990. 





MEYER (Charles), La Ứ?e quotidienne des Franeais en 
Tndochine 1860-1910. Hachette. 1985. 


NGUYÊN XUÂN THỌ, Les Ðébwty de linstallation 
dt systême colonial ffancais au Iietnam 1858 - 1897, 
Thẻse, Paris, 1956-88. 


TABOULET (Georges). La Œesfe ƒancaise en lndo- 
chine, Maisonneuve, 1956, 2 vol. 


THOBIE (Iean), Histoire de la France coloniale, A. Co- 
lin, 1991. 


"lps/flelun hoploarg 


682 





THOMAZI (A.) La Conguête de lIndochine, Payot, 
1934. 


Phần thứ nhất 


AUBARET (Gabriel), istoire et description de la Basse- 
Cochinchine, Imprim. nationale, 1863. 


BALNY D°AVRICOURT (Adrien), LEnseigne Balny et 
la conquôte dụ Tonkin, Ed. France-Empire, 1973. 


BOEUF (A.), #1istoire de la conquête de la Cochinehine, 
Saigon, Nguyễn Văn Của, 1927. 


BOUINAIS & PAULUS, La Cochinehine contempo- 
raine, 884. 


BOUINAIS & PAULUS, Lndo-Chine fiancaise con- 
temporaine, 1885. 


BÙI QUANG TÙNG «La succession de Thiêu Tri›, 
Saigon, Bulletin de la Société des Études indochinoises 
(B.S.E.L), 1967. 


CADIÈRE (Léopold), Croyanees et pratiques religieises 
đes Annamites, Hanoi, I[DEO, 1944. 


CULTRU (Pierre), /1istoire de la Cochinchine francaise 
des origines à 1883, Challamel, 1810. 


DIGUET (Col.E.), Les Annamites. Sociẻtés, coufumes, 
religions, Challamel, 1906. 


DUPUIS (Jean), La Conguête du TonKin par 27 Fran- 
cais, Dreyfous, 1888. 


"hlps/flelun hoploarg 


683 





DUPUIS (lean), Les Origines de la question du Tonkin, 
Challamel,1§96. 


DUPUIS (lean), Le Tonkin et limtervemtion ƒiancaise, 
Challamel, 1898. 


DUPUIS (Jean), Le 7onkin de 1872 à 1886, Histoire et 
'Politique, Challamel, 1910. 


GAUTIER (Hippolyte), Les Franeais au Tonkin 1787- 
18844, Challamel, 1§84. 


LHOMME (H.-F.), Le Œouvernement des amiraux en 
Cochinchine, 861-1884, Larose, 1901. 


LOUVET (L.E.), La Cochinchine religieuse, Leroux, 
1885, 2 vol. 


LURO (Eliacin), /e Pays đ'4nnam. Etude sur 
Lorganisation politique et sociale des Amiamites, Ler- 
oux, 1878 (2e éd. 1897). 


MCLEOD (M.W), The Iietnamese Response to French 
Tmtervention 1862-74, NewYork, 1991. 


MARQUET (Jean) et NOREL (lean), «L*occupation du 
Tonkin par les Francais», Saigon, B.S.E.I, 1936, no 1-2. 


MARQUET (1) et NOREL (1), «Le drame tonkinois 
1873-1874», Saigon, B.S.E.I, 1937, no 3-4. 


MASSE (Philippe), LImplantation coloniale des Fran- 
cais en Cochinehine de I859 à 1887 — Mém. de maytrise 
Aix-en- Provence, Univ. de Provence, 1990. 


"lps/flelun hoploarg 


684 





MEYNIARD (Charles), Le Second Empire en Indochine, 
Sté d'Éditions scientiñques, 1891. 


PALLU de LA BARRIÈRE (Léopold), /fi/oe de 
Lexpẻdition de Conchinchine en 1861, Hachette, 1864. 


POUVOURVILLE (AIbert de), Franeis Garnier, Eneyel. 
Empire, 1946. 


ROMANET du CAILLAUD, //yfoire de Ïimtervention 
iancaise au Tonkin de 1872 à 1874, Challamel, 1880. 


SEPTANS (AIbert), Les Commencements de l'Indochine 
tancaise, Challamel, 1887. 


SILVESTRE (1ules), LEmpire d“4Annam et le peuple an- 
namite, Alcan, 1889. 


TSUBOI (Yoshiharu), UEmpie vieinamien ƒace à la 
France et à la Chine, LHarmattan, 1987. 


VIAL (Paulin), Les Premières Auneés de la Cochinchine 
tancaise, Challamel, 1874, 2 vol. 


VÕ ĐỨC HẠNH, La Place de catholicisme dans les re- 
lations emntre la France et le Viet Nam de 1851 à 1871, 
Leiden, Brill, 1969, 2 vol. 


Phần thứ nhì 


AJALBERT (lean), Les Destinées de I'Indochine, Louis 
Michaud, 1911. 


AJALBERT (lean), Nưages sur Ú'Indochine, Louis- 
Michaud, 1912. 


"lps/flelun hoploarg 


6§§ 





BAILLE, Souvenirs đ°4nnam. 1886 — 1890. Plon, 1890. 


BERNARD (Fernand), L /ndo-Chine. Erreurs et dan- 
gers, Charpentier, 1902. 


BOISSIÈRE (Jules) # 'Indo-Chine avee les Franeais. 
La société annamite et la politique ƒ?ancaise — Louis- 
Michaud, 1902. 


BRETEL (Dieter), Franzưsischer Imperialismus in Viet 
Nam. Die Koloniale Expansion und Errichtung des Pro- 
tektorats Annam —Tongking 1880-1885, Freiburg, 1971. 


CHAILLEY (Joseph), Pau! Bert au Tonkin, 
G.Charpentier, 1887. 


DOUMER (Paul), L Tndo-Chine Francaise. Šoienirs — 
'Vuibert, 1905, 


FOURNIAU (Charles), Les Conacts ƒfanco—vieta- 
miens en Annam et au Tonkin de 1885 à 1896, Thèse 
d'État, Univ. de Provence, 1983 — 5 vol. 


FOURNIAU (Charles), Annam-Tonkin 1885-1896. 
Letrés et paysans vietnamiens face à la conquête colo- 
nỉale, |`Harmattan, 1989. 


FREY (Col.), Pirafes et rebelles au Tonkin, 1891. 
GALLIENI (Col. IJoseph), Gallieni aw Tonkin, 1899. 
GOSSELIN (Charles), Le Laos, Perrin, 1900. 
GOSSELIN (Charles), L 'Empire d”4nnam. Perrin, 1904. 


"lps/flelun hoploarg 


686 





LANESSAN (Iean-Louis de), / 1ndo-Chine ƒtancaise, 
Alcan, 1889. 


LANESSAN (Jean-Louis de), La Colonisation fFancaise 
en Indo-Chine, Alcan, 1895. 


LYAUTEY (Hubert), Lettres du Tonkin et de Madagas- 
car, A.Colin, 1920. 


MARR (David G.), ietnamese Anticolonialism 1885— 
1925, Berkeley, Univ. of California Press, 1971. 


MONNIER (Marcel), Le Tour đ'4sie. Cochinchine, Án- 
nam, Tonkin, Plon, 1899. 


NGUYÊN THÊ ANH, Äfonarehie et fuit colonial au 
Viet Nam (1875-1923), LHarmattan, 1992. 


NGUYÊN VĂN PHONG, La Söciớté vietmamienne de 
1882 à 1902, PUF, 1971. 


OSBORNE (Milton), The Freneh Presence in Cochi- 
nchina and Cambodia. Rule and Response, 1859-1905, 
Ithaca, Cornell U.P., 1969. 


POUVOURVILLE (Albert de), La Politique indochi- 
noise 1892-94, 1896. 


POUVOURVILLE (Albert de), U ⁄4nnam sanglant, 
1912. 


POUVOURVILLE (Albert de), Le Tonkin actuel. 


PRUDHOMME (Général X.), L 4nnam du Š juillet 
1885 au 4 avril 1886, Chapelot, 1901. 


"lps/flelun hoploarg 


6§7 





SILVESTRE (Iules), La Politique 'francaise dans 
[ mdochine, Annales de I'Ecole des Seiences politiques, 
1895 à 1898. 


SMITH (Ralph), Wietmam and the West, Ithaca, Cornell 
Univ. Press, 1971. 


TRƯƠNG BỬU LÂM, Paterns oƒ Vietnamese Re- 
sponse to Foreign Intervention, 1858-1900, Newhaven, 
Yale Univ. Press, 1967. 


'VIAL (Paulin), Nos premières années au Tonkin, Voiron, 
Baratier, 1889. 


Tất cả các tác phẩm nêu trên đều được xuất bản ở Paris, 


trừ khi có chỉ dẫn khác. 
* 


"hlps/flelun hoploarg 


688 





CHÚ THÍCH VÀ THAM KHẢO 


CHÚ THÍCH CỦA PHÀN THỨ NHÁT 
Chương I 


1. Võ Đức Hạnh, La place du Catholicisme dans les 
relations entre la Franee et le Viet Nam de 1851 à 
1870, Leiden, Brill, 1969, cuốn II, trang §2. 

2. Sách đã dẫn, trang 97 

3. Sđd, II, trang 99-103 

4. Sđd, II, trang 30 

Š. Sđd, I, trang 91 

6. Sđd, [, trang 83-99 

7. Sđd 

§. Sđd, II, trang 5§ 

9. Sđd, II, trang 65-66 

10. Sđd, II, trang 98 

11. Sđd, II, trang 60 

12. Sđd 

13. Sđd, trang 71 

14. Sđd, trang §2 

15. P. Guennou, /fisfoire de la Société des missions 
Ôtrahgères. 

16. Cap. Ch. Gosselin, L'#mpire d'4nnam, Paris, 
Perrin, 1904, p.118. 

17. Sđd, trang II§ và I2I 

18. Sđd, trang 123 và J.Buttinger, The Snaller Dragon, 
NewYork, trang 332 

19. Võ Đức Hạnh, sđd, II, trang 67 

20. Sđd, II, trang 97 

21. Sđd, III, trang 78 


"lps/flelun hoploarg 


689 





. Sđd, II, trang 86 

. Sđd, II, trang 86 

. Sđd, II, trang 68 

. Sđd, II, trang 110 

. Sđd, II, trang 70 và 73 
. Sđd, II, trang 7§ và §6 
. Sđd, II, trang 79 và §6 
. Sđd, II, trang 81 

. Sđd, II, trang I21 - 124 
. Sđd, I, trang 196 


Bùi Quang Tùng, “La succession de Thiêu Tri” 
B.S.E.IL, 1967 số 1-2, trang 27-175 và Y.Tsuboi, 
1 Empire vietnamien face à la Franee et à la Chỉne, 
Paris, LHarmattan, Chương 4, trang 127-147. 
Rob. Petit, La Äfonarchie Annamite, Paris, Domat — 
Montchrestien, 1931, A.Schreiner, Ues Imsfifutions 
annamites en Basse-Cochinchine avant la conquête 
/ancaise, 3 cuôn, 1900-1902, I, trang 269. G. 
Aubaret, /isoie et description de la Basse- 
Cochinchine, Paris, Imprim. impériale 1863. E. 
Luro, Le Pays d'Annam, Êtude sur Ì'organisation 
politique et sociale des Annamites, Paris. E. Leroux, 
1878. 

Lê Thành Khôi, Le Hiet Nam — Histoire et 
eivilisation, Paris, Éd de Minuit, 1955, trang 325. 
Tsuboi, sđd. 

J. Silvestre, LEmpir d4nnam et le peuple 
annamife, Paris, Alcan, 1889, nêu lên cuộc điều tra 
dân số do Minh Mạng thực hiện vào năm 1836 và 


"hlps/flelun hoploarg 


690 





đã thống kê được 10.261 xã ở Tonkin và 3.752 xã ở 
Cochinchine. 

6. Lê Thành Khôi, ,sđd. 

7. L. Cadière, Croyances et pratiques religieuses des 
Annamifes, Hanoi, IDEO, 1944. 

§. René Grousset, /7istoire de Chỉne, Paris, Fayard, 
1941, trang 335, 337, 347. 

9. Geoges Taboulet, La geste francaise en Indochine, 
Paris, Maisonneuve, 1965, trang 226 - 230. 

10. Taboulet, sđd, trang 294 

11. Cap. Gosselin, L'Empire đ' Annam, Paris, Perrin, 
1904, trang 110-111. 

12. Taboulet, sđd, trang 295. 

13. Lê Thành Khôi, sđd, trang 340 và Taboulet, sđd, 
trang 311-312. 

14. Gosselin, sđd, trang 79 

15. Lê Thành Khôi, sđd, trang 335 

16. Gosselin, sđd, trang 112 

17. Sđd, trang 124 - 126 

18. Sđd, trang 125 - 126 

19. Võ Đức Hạnh, sđd, II, trang 290 

20. Sđd, II 

21. Sđd, H, trang 291-293 và 306 

22. Sđd, II, trang 309 

23. Sđd, II, trang 295 

24. Tsuboi, sđd, trang 153 

25. Tsuboi, sđd, trang l6] 


Chương 3 


1. G. Taboulet, La Œeste ƒraneaise en Indochine, 
Paris, Maisonneuve, 1956, trang 435-436 

2. Võ Đức Hạnh, La Place du catholicisme..., sảd, II, 
trang 146 


"lps/lelun hoploarg 


69] 





“ 


Sđd, II, trang 147-149 và Taboulet, sđd, 438-440 

4. Silvestre, La Politique fancaise dans l'Indochine, 
Paris, Annales de I'École libre des Sciences 
Politiques 15 janvier 1896, trang 6]. 

$. Pallu de La Barrière, /fistoire de l'expédition de 
Cochinchine en 1861, Paris, Hachette 1864, trang 
38. 

6. Võ Đức Hạnh, sđd II, trang 166. 

7.. Sau cuộc đốt cháy Cung điện Mùa Hè ở Bắc Kinh 
(18 tháng Mười), bản hiệp ước ngày 25 tháng Mười 
1860 đã chấm dứt những sự xung đột ở Trung Quốc. 
René Grousset, /1is(oire de la Chine, Paris, Fayard, 
trang 363-364. 

§. A. Septans, Les Commencements de l'Indochine 

Jtancaise, trang 158. 

9. Pallu, sđd, trang 158. 

10. Sđd 

11. F. Lhomme, Le Œouvernement des, amiraux en 
Cochinchine, 1861, Paris, Larose, 1901, trang 39 

12. Pallu, sđd, trang 162. 

13. Sđd, trang 163. 

14. Sđd, trang 107; Septans, sđd; Võ Đức Hạnh, sđd II, 
163. 

15. Pallu, sđd, trang 209 

16. Sđd, trang 216 và Võ Đức Hạnh, II, trang 168-169. 

17. Pallu, sđd, trang 224. 

1§. P.Vial, Les Premières Années de la Cochinchine 

Wữancaise, Paris, Challamel, 1874, I, trang 108, 116. 

19. Theo D. Marr, H?enamese Amti-colonialism, 

Berkeley, 1971, trang 30-31. thì Định sinh ở Quảng 

Ngãi vào khoảng 1820. 


"lps/Nlelun hoploarg 


692 





20. Pallu, sđd. trang 227. 

. Sđd, trang 227. Chính trong số người Thiên chúa 
giáo mà vào mùa xuân 1861 Charner bắt đầu tuyên 
mộ những dân quân, có Lộc. 

22. Sđd, trang 229. 

23. Sđd, trang 230-231. 

24. Sđd, trang 244. 

25. Võ Đức Hạnh, sđd II, trang 170. 

26. Vial, sđd I, trang 121. 

27. Silvestre, sđd, trang 124. 

28. Vial, sđd, trang 133. 

29. Sđd, trang 142. 

30. Sđd, trang ISI. 

31. Sđd, trang 15S và Septans, sđd. 

32. Đạo dụ ân xá của Tự Đức tháng Bảy 1§62 dường 
như chỉ liên quan trước hết đến người Thiên chúa 
giáo, và với những điều khoản phụ. 

33. P. Cultru, //istoire de la Cochinchine ftancdise..., 
trang 80. 

34. Septans, sđd, trang 169; Về Lê Phụng, xem Lhomme, 
sđd, trang 15-16. 

35. Vial, sđd, I, trang 161. 

36. Sđd, trang 161. 

37. Sđd, trang 160. 

38. Sđd, trang 160. 

39. Võ Đức Hạnh, Sđd II, 175-178. 

40. Vial, Sđd, I. 

4I. Sđd, I. 

42. Sđd, I, trang 200 và cả Taboulet, sđd, trang 491. 

43. Vial, sđd, I, trang 209 và Silvestre, trang 203-207. 


kờ 


"lps/Nlelun hoploerg 


693 





Chương 4 


1. P. Vial, Les Premières Annẻes de la Cochinchine 

./ữancaise, Ï, trang 220-221. 

Silvestre, sứ, /a polifique ƒ?aneaise dans 

1L Tndochine, trang 294-301. 

Sđd, trang 300. 

Vial, sđd, I, trang 258. 

Silvestre, sđd, 306-307. 

'Vial, sđđ I, trang 282. 

Pallu, /ústoire de Lexpédition de Cochinchine en 

1861, trang 232 

§. Cultru, Hisfoire de la Cochinchine, Sđd. 

9. Vial, sđd, I, trang 284-309. 

10. Các văn bản dẫn từ bản Quyết nghị đã được Hội 
đồng giám sát việc thực thi Hiến pháp thông qua 
ngày 3 tháng Năm, 1852. 

11. Vial, sđd, I, trang 235-240. 

12. Sđd II, trang 44-45. 

13. Sđd H, trang 92-95 và Tsuboi, U 'Empire vietnamien, 
trang 213-214. 

14. Cultru và Nguyễn Xuân Tho, Les D¿bướ de 
Limstallation du système colonial francais au Viet 
Nam, 1858-1897, Thèse, Paris, 1956/88. 

15. Võ Đức Hạnh, II, trang 228-230 và Silvestre, sđd. 

16. Vial, sđd, trang 28. 

17. Silvestre, sđd trang 494. 

18. Septans, sđd. 

19. Vial II, chương XIV. 

20. Sđd. chương XIV. 

21. Võ Đức Hanh. II, trang 236-237. 


s 


ma? me 


"hlps/flelun hoploarg 


694 





22. Sđd, trang 232-234. 

23. Sđd, trang 240. 

24. Sđd, trang 240. 

25. Sđd, trang 245. 

26. Silvestre, sđd, ngày 15 tháng Mười Một 1896, trang 
705; Taboulet, Lư Œeste ƒaneaise en Indochine, 
trang 575-576. 

27. Taboulet, sđd, trang 577-580. 

28. Silvestre, sđd, trang 705. 

29. V.G. Boudarel «Un lettrẻ catholique, Nguyễn 
Trường Tộ, 1828-187l», trong A. Forest và Y. 
Tsuboi: Catholicisme et sociétés asiatiques, Paris, 
LHarmattan, 1988. trang 159-203. 


Chương 5 


1. «Les Pavillons Noirs, une anceienne bande des 
Taiping», Dupuis (Jean), Les origines de la question 
dâu Tonkin, Paris, Challamel, 1896, trang 95. 

2. H. Gautler, Les rancais dau Tonhin, Paris, 
Challamel, 1884, trang 81. 

3. Romanet du Caillaud, /1itoire de au Tonkin, 1872- 
1874, Paris, Challamel, 1898, trang 78. 

4. Sđd 

$. 1. Dupuis, Le Tonkin et limtervention francaise, 
Paris, Challamel, 1898, trang 200 

6. Romanet, sđd, trang 79. 

7. Sđd, trang 80. 

§.J. Marquet, L'Occupation du Tonkin par la France, 
B.S.E.I, Saigon. 1936, n9 1. 

9. Sđd, trang 134. 

10. Sđd, trang 31. 


"hlps/Nlelun hoploarg 


695 





13. 
14. 


15. 


16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
2. 
23. 


24. 
25. 
26. 


27. 


2 
29. 


® 


. Sđd, trang 39-40 và P. Vial, Nos premières années 


au Tonkin, Voiron, 1889, trang 49. 


. Taboulet, La gesfe ƒancaise en Indochine, Paris, 


Maisonneuve, 1956, trang 696-698. 

J.Dupuis, Le Tonkin de 1872 à 1886, trang 179. 
AMAE, Mémoires et Documents Asie, trang 31, 
trích trong Nguyễn Xuân Thọ, Les Débưs de 
Lmstallation du système colonial ffancais au Viet 
Nam, Thèse, Ms, Paris, 1988, trang 112-115. 
Garnier à son frẻre Léon (Hongkong §.9.73), trong 
Taboulet, sđd, trang 705. 

Taboulet, sđd, trang 705. 

Marquet, sđd, trang 35. 

Taboulet, sđd, trang 705-707. 

Marquet, sđd, trang 137-138. 

Sđd, trang 35. 

H.Gautier, sđd, trang 180. 

Nguyễn Xuân Thọ, sđd, trang 115-116. 

J.Silvestre, La Politique ƒFancaise dans l'Indochine, 
Annales đe l'École đes Seiences politiques, VI, 15 
tháng Mười Một 1896, trang 718. 

Romanet, sđd, chương X. 

Sđd, trang 352 - 353 và Taboulet, sđd, trang 712. 
Pouvourville, Franeis Œarnier, Paris, Encycl. de 
I'Empire, 1946. 

J. Dupuis, Le 7onkin..., trích trong Taboulet, sđd, 
trang 712 — 713. 


. Taboulet, sđd, trang 713 — 715. 


Vial, sđd, trang 59 — 61 và Taboulet, sđd, trang 717 
—719. 


"lps/flelun hoploarg 


696 





Chương 6 
1. F. Romanet du Caillaud, /fisoire de Ïintervemion 
ftancaise au Tongking de 1872 à 1874, Paris, 
Challamel, 1880 
J.Dupuis, Le Tonkin et lïintervemtion francdise, 
Paris, Challamel, 1898, trang 120-122 
3. A. Balny d'Avricourt, LEmseigne Balny et la 
conguête dụ Tonkin, Paris, Êd. France-Empire, 
1973, trang 218 - 234. 

4. Marquet, Le Drame tonkinois, B.S.E.I, Saigon 
1937, trang 102 và A. Balny đ` Avricourt, sđd, trang, 
241 - 243 và trang 244-256. 

5. Romanet, sđd. 

Marquet, sđd, trang 52-53. 

7. Romanet, sđd, trang 163; Marquet, sđd, trang 

72-75. Bản báo cáo ngày 3 tháng Mười Hai của 

Garnier có trong G. Taboulet, La Œeste ƒ?ancaise 

en Indochine, sđủ, trang 722. 

'Taboulet, sđd, trang 726-727 và Romanet, sđd. 

9. Marquet, sđd, trang 99 và 103-105, Taboulet, sđd, 

trang 724-726. 

10. Marquet, sđd, trang 100. 

11. Dupuis, sđd, trang 186. 

12. Marquet, sđd, trang 101. 

13. Dupuis, sđd, trang 144 và 186. 

14. Romanet, sđd, trang 388 — 390 và Taboulet, sđd, 
721. 

. Bức thư ngày 20 tháng Mười, trong Taboulet, sđd, 
trang 702. Bức thư ngày 20 tháng Mười Một, trong 
Marquet, sđd, trang 32 và 56. Bức điện tín của bộ 
trưởng Dompierre, trong Dupuis, sđd. 


" 


ˆ 


e 


1 


m 


"lps/flelun hoploarg 


697 





16. Dupuis, sđd, trang 209. 

17. Sđd, trang 211. 

18. Marquet, I (1936), sđd, trang 57. 

19. Marquet, II (1937), sđd, trang 12 - 13. 

20. Sđd, trang 14— l6. 

21. Sđd, trang I, 60. 

22. Sđd, trang 115. 

23. Sđd, II, trang 20 - 22. 

24. Gautier H., Les Francais aw Tonkin, sđd, trang 2SS- 
256. 

25. Marquet, I, trang 152-157. 

26. A. Balny, sđd, chương XII, trang 283-291. 

27. Taboulet, sđd, trang 731-732. 

2§. Marquet, I, trang 120. 

29. Marquet, II, trang 112-115. 

30. Sđd, trang 117. 

31. Văn bản có trong Romanet, sđd, và được chép lại 
trong Taboulet, trang 730-731. 

32. Marquet, I, trang 63. 

33. Sđd, trang 115 và 133. 

34. Sđd, trang 23. 

35. Sđd, trang 152-157. 

36. Sđd, trang 176-177. 

37. Sđd, II, trang 134-135 và Dupuis, 1a Conguête dụ 
Tonkin par 27 Francais, Paris, Dreyfous, 1888. 

38. Marquet, II, trang 146. 

39. Sđd, trang 136. 

40. Sđd, trang 172. 

41. Sđd, trang 163-164. 

42. Sđd, trang 32. 

43. Marquet, [, trang 120-121 và II, trang 143. 


"hlps/leulun hoploarg 


698 





45 


49. 
$0 


5. 
56. 
51. 
.. Sđd, II, trang 29-30. 
59. 
60. 
61. 


6. 
63. 
64. 
65. 


66. 


67. 
68. 


. Sđd, I, trang 184. 

. Sđd, II, trang 137-138. 
46. 
4i. 
48. 


Sđd, trang 24. 
Sđd, I, trang 88 và Taboulet, trang 735 (n.6). 
Marquet, Ï, trang 66. 


. Sđd, trang 144. 
. Sđd, trang 64. 
. Sđd, trang 64. 
5. 
33. 
54. 


Taboulet, trang 738. 

Marquet, I, trang 172. 

Romanet, sđd, trang 430-437 và Taboulet, trang 
739-741. 

Marquet II, trang 155. 

Sđd, trang 162. 

Sđd, I, trang 147. 


Sđd, trang 139. 

Sđd, trang 88-90 và 111. 

Dupuis, Le Tonkin et ['imtervention ƒrFancaise, trang. 
293. 

Marquet, Ï, trang 56 và Taboulet, trang 742. 
Marquet, Ï, trang 79. 

Dupuis, Le Tonkin.... trang 295. 

Toàn văn trong Romanct, sđd, trang 437-439 và 
Taboulet, trang 743-747. 

Phê chuân, Công báo 9/8/1874. Bồ nhiệm Philastre, 
Công báo 30/8/1874, trang 6283. Marquet, Ï, trang 
80 và 117. 

Marquet, Ï, trang §6-§7. 

Buổi tiếp tân: Brossard de Corbigny, «La réception 
de Huế ở đ`avril 1875», Le Towr dụ monde, Quí I 


"lps/flelun hoploerg 


699 





1875, trang 33-64, Gosselin trích dẫn, trang 165- 
171 trong sđd. 

69. Marquet, I, trang §7. 

70. Romanet và Dupuis, Le 7onlin..., dẫn bức thư đăng, 
trong China Mail ở Hồng Kông 24/3/1875. 

71. Romanet, sđd, trang 309. 

72. Marquet, Ï, trang 176. 

73. Sđd, trang 175. 

74. Sđd, II, trang 136. 


Chương 7 


1. Ph. Massé, L/mplamation coloniale des Franeais en 

Cochinehine de 1859 à 1867, Mém. Maytrise, Aix, 

1990, trang 16-17. 

S4d, trang 17. 

Sđd, trang 44. 

Silvestre, Politique francais dans Ï 'Indochine, Annales de 

IÉcole de Sciences politiques, sđd IV (15.3.1896), trang 

189-190. 

$.. P.Vial, Les Premièeres Annẻes de la Cochinehine franeaise, 
Paris, Challamel, 1§74, I, trang 197. 

6. E.Luro, Cowys đ'administration annamite, Saigon, 1905, 
trang 30 và 350. 

7. Ph. Massé, sđd, trang 19. 

'Vial, sđd, Chương IX; Massé. sđd, trang 35. 

9. Massẻ, sđủ, trang 118; Septans, Les Commencemenis de 
[Indochine francaise, Challamel, 1887. 

10. Vial, sđd, I, trang 253 và 350-352; Massé, sđd, trang 119- 
126. 

11. De Coïney, Quelques notes sưr la Cochinehine en 1886, 
Paris, Challamel, 1866 (trích trong Septans, sđd). 


a. 


„ 


"lps/flelun hoploarg 


700 





12. LHiustration, 9/4/1864; Vial, sđd, I, trang 350; Massé, sđd, 
trang 157-159. 

13. Massé, trang 164. 

14. LiẾconomie indochinoise, Syndicat des Exportateurs 
francais d'Indochine, Paris, 1938. 

15. Vial, sđd, I, trang 143; Luro, Le Pays d'4nnam. Êtude su 
[organisation politique et sociale des Anhamites, 
Paris, E. Leroux, I§7§, trang 171; Schreiner, Les 
Instituions annamites en Basse-Cochinehine. 

16. Aubaret, Histoire et description de la Basse-Cochinchine, 
Paris, Imprim. Impériale, 1863, trang 81; Luro, Cowrs, 81, 
Luro, Cours, trang 355-360. 

17. Vial, sđd, I, trang 346-347; Luro, Cowrs, 352. 

18. Luro, Couzs, trang 356. 

19. Sđd, trang 361-362. 

20. Vial, sđd, I, trang 365. 

21. Sđd 

22. Luro, 1e Pays d*4nnam, trang 244-245 và Cours, trang 360. 

23. Vial, sđd, II, trang 14. 

24. Massé, sđd, trang 31. 

25. Sđd, trang 42. 

26. Silvestre, sđd, trang 207. 

27. M. Osborne, The Freneh Presenee in Cochinchina and 
Cambodia, 1859-1905, Ithaca, Cornell Univ. Press, 1968, 
trang 52 và 95-96. 

28. Silvestre, sđd, trang 202 và 207. 

29. Osborne, sđd, trang 99-100 và Vial, sđd, I, trang 313. 

30. Luro, Couzs, trang 432-433. 

31. Sđd, trang 434. 

32. Silvestre, Sđd. 

33. Luro, Cowzs, trang 436. 


b3 


"Hlps/flelun hoploarg 


T01] 





34. Vial, sđd; Osborne, sđd.. 

35. Osborne, sđd, trang 91. 

36. Osborne, sđd, trang 72 và Luro, Cowzs (bài thứ 2) 
trang 3. 

37. Osborne, sđd, trang 106. 

38. Vial, sđd, II, trang 285. 

39. P. Brocheux, L'Économie et la société dans Ì'Ouest 
de la Cochinchine pendant la période coloniale 
1890-1940, Thèse, Paris, EPHE, 1969 và Dict. 
Univ. Larousse XIX€ siècle, 2£ suppl., trang 849. 

40. Luro, Le pays d4nnam, trang 128. 

4I. Massé, Bibliographie, Archives du Vietnam (TP. 
HCM), sđd. 

42. Massé, sđd, trang từ 126-129. 

43. G.Hanotaux, /fistoire de la France Contempordine, 
1871-1900, Paris, 5€ éd.. s.d., cuốn IV, chương VII, 
trang 448. 

44. Osborne, sđd. 

45. Silvestre, sđd, IX (15/3/1897), trang 137-140. 

46. Vial, sđd, trang 82. 


PHẢN THỨ HAI 
Chương I 


1. H. Thureau, Nofre colonie, le Tong-kin, Paris, M, 
Dreyfous, 1883, trang 175 và Silvestre, IX, trang 
14. 

2. Romanet du Caillaud, Hisfoie de Ïimervention 
Wữaneaise au Tòng-king 1872-1874, Paris, 
Challamel, 1880, trang 318. 


"hlps/flelun hoploarg 


702 





3. Nguyễn Xuân Thọ, Les đébuts de linstallation du 
systeme colonial ftancais au Iiet-Nam 1857-1897, 
trang 146; Ch. Gosselin, trang 174-176-177. 

4. Nguyễn Xuân Thọ, sđd, trang 161. 

Š. Taboulet, La Œeste ƒrancaise en Indochine, sảd, 
trang 763. 

6. Taboulet, sđd, trang 765; Silvestre IX, trang 142- 
143. 

7. Taboulet, sđd, trang 766, 769, 770; Gosseline, 
IEmpire d'Annam, sđd, 178. 

§.. Taboulet, sđd, trang 767-768 và Nguyễn Xuân Thọ, 
trang 154-15S (Mém. Et Documents Asie trích, 
MAE, trang 37, 38). 

9. Taboulet, sđd, trang 768-769, Nguyễn Xuân Thọ, 
trang 156 và Gosselin, trang 177. 

10. Nguyễn Xuân Thọ, trang 157 (trích Mém. Doc. 
Asie, trang 37, 38). 

11. Taboulet, trang 772-777 và trích lại trong Vial, Nos 
premières années aw Tonkin, Voiron, 1889, trang 
96-99. 

12. Taboulet, sđd, trang 777 và Silvestre, IX. 

13. Taboulet, sđd, trang 779. 

14. Gosselin, sđd, trang 180. 

15. Taboulet, sđd, trang 7§1-7§2. 

16. Thureau, sđd, trang 181-182. 

17. Vial, sđd, trang 100 và Nguyễn Xuân Thọ, sđd, 
trang 163-164. 

18. Nguyễn Xuân Thọ, sđd, trang 164. 

19. Taboulet, sđd, trang 783-784. 

20. Nguyễn Xuân Thọ, sđd, trang 166. 

21. Sđd. 

22. Sđd, trang 167-168-169 và Taboulet sđd, 780 và 785. 


"hlps/flelun hoploarg 


703 





23. Sđd, trang 168-169 (trích Mém. Doc. Asie, trang 
37, 40). 

24. Sđd, trang 169-170. 

25. Sđd, trang 170 và Silvestre, IX, 149. 

26. Sđd, trang 173. 

27. Sđd, trang 175. 

28. Sđd, trang 175. 

29. Sđd, trang 175 và Vial, sđd, trang 102-104. 

30. Thureau, sđd. 

31. Sđd, trang 266-270. 

32. Vial, sđd, trang 108-111. 

33. Gosselin, sđd, trang I§I và Mém et Doc. Asie, 
MAE, trang 42. 

34. Taboulet, trang 800-801, Nguyễn Xuân Thọ, trang 
179. 

35. Mém. Doc. Asie, trang 4l, trích từ Nguyễn Xuân 
Thọ, trang 185. 

36. Sđd, do Nguyễn Xuân Thọ dẫn, trang 201-203 và 
180-181. 

37. Sđd. 

38. J.Viaud, Le #igaro, 17/10/1883 (Taboulet, ngày 
11/8, trang 802). 

39. A. Gervais, La Conguête du Tonhkin d'après des 
documents in¿dits, 1885, trang 90-95, Taboulet dẫn 
lại trong trang 805-806. 

40. Bản hiệp ước trong Billot, U “4//aire du Tonkin, trang, 
411-415; Ch. Gosselin, trang 527-533 và Taboulet, 
sđd, trang 807-809. 

41. Vial, sđd; Silvestre, IX, trang 154. 

42. Nguyễn Xuân Thọ. sđd, trang 201-203; Silvestre, 
IX, trang 155. 


"lps/Nlelun hoploerg 


704 





4. 


4 


46. 
4. 
48. 
49. 


$0 


3. 


3. 


54. 


55 


58. 


$9. 
60. 


61. 


P. Isoart, Le Phénomène national vietnamien, Paris, 
LGDIJ, 1961, trang 141. 


. Vial, sđđ, trang 130. 
45. 


Vial, sđd, trang 132-138; Silvestre, sđd, IX, 160 và 
166; Gosselin, sđd, trang 189; Taboulet, sđd, trang 
817-821. 

Nguyễn Xuân Thọ, sđd, trang 203. 

Sđd, trang 204 (M.D.A, trang 14-16) 

Sđd, trang 204. 

Sđd, trang 205. 


. Sđd, trang 206, Gosselin, trang 185-186. 
. Sđd, trang 207 (MAE, A/.D.4.); Gosselin, trang 


189-190; Silvestre, IX, trang 168. 

Silvestre, sđd, IX, trang 168 và X, trang 5§§-S5§9 
và 602. 

Fred. Garcin, Leftres d'un sergent 1884-1885, Ed. 
Chapelot. 

Gosselin, ann. 10, trang 523-533; Taboulet, sđd, 
trang 824-§27, Nguyễn Xuân Thọ, sđd, trang 209- 
210. 


. Gosselin, sđđ, trang 191-192. 
56. 
§7. 


Silvestre, sđd, X, trang 599-600. 

Billot, sđd, trang 418-421 do Taboulet dẫn, sđd, 
trang 809-812, Gosselin, sđd, trang 534-537. 
Gosselin, sđd, trang 193; Taboulet, sđd, trang 812 
và 834. Nguyễn Xuân Thọ, sđd, trang 219. 
Silvestre, sđd, X, trang 598-599, 

Sđd, Vial, sđd, trang 170; Nguyễn Xuân Thọ, sđd, 
trang 218. 

Silvestre, sđd, X, trang 616, Nguyễn Xuân Thọ, 
sđd, trang 219. 


"lps/flelun hoploarg 


705 





62. Silvestre, sđd, XI, trang 736-738. 

63. Taboulet, sđd, trang 835-840 và 840-842. 

64. Silvestre, sđd, XI, trang 741-745. 

65. Fourniau, Annam — Tonkin. 1885-1896, sđd. 

66. Silvestre, sđd, trang 745-750; Taboulet, trang 829- 
§34 và 844; Nguyễn Xuân Thọ, sđd, trang 220. 

67. Taboulet, sđd, trang 844-§S1, 852-857 và 858-859; 
Gosselin, sđd, 537-543; Nguyễn Xuân Thọ, sđd, 
trang 221-222. 

68. Taboulet, sđd, trang 859-863; Nguyễn Xuân Thọ, 
sđd, trang 222. 


Chương 2 


1. Gen. Prudhomme (X.), L⁄4nnam du 5 juillet 1885 
au 4 avril 1886, Paris, A. Chapelot, 1901, trang 10. 

2. Ch. Fourniau, Anmam-Tonkin 1885-1896, Paris, 
LHarmattan, 1989, trang 29-30. 

3. Silvestre, La Politiqgue francaise dans l Indochine, 

Annales S.P. XI, ngày 15 tháng Mười Một 1897, 

trang 742-743; Nguyễn Xuân Thọ, Les đébufs de 

installation..., sđd, trang 220. 

§Silvestre, sđd, XII (15 janv. 1898), trang 76. 

Sđd, trang 90. 

Ch. Gosselin, U 'Empire đ”Annam, sđủ. 

P. Vial, Nos premières années au Tonkin, Voiron, 

1889, trang 230. 

Gosselin, sđd, trang 196. 

9. J-L. de Lanessan, L Jndo-Chine ƒtancaise, Paris, 
Alcan, 1889, trang 687. 

10. Gosselin, sđd, trang 197. 

11. Sđd, trang 203. 


mat 


„ 


"Hlps/flelun hoploarg 


706 





12. 
13. 
14. 


15. 
16. 


17. 


21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


21 


31 
32 


Prudhomme, sđd, trang 10. 

Gosselin, sđd, trang 201. 

Sđd, trang 203 và Nguyễn Xuân Thọ, sđd, trang 
221. 

Prudhomme, sđd, trang 19. 

Sđd, trang 27; Gosselin, sđd, 206; Nguyễn Xuân 
“Thọ, sđd, trang 224. 


. Prudhomme, sđd, trang 18. 
18. 


Pène-Siefert trong La Œionde, mai 1886 
và L 'Esfaƒette do Ch. Fourniau dẫn, sđd, trang 35 và 
J. Chesneaux, Cowribution à Ú'histoire de la nation 
vienamienne, Paris, Êd. Sociales, 1965, trang 134. 


. Móm. Doc. Asie, trang 74, do Nguyễn Xuân Thọ 


trích dẫn, sđd, trang 225 S.O.M.A. 30% do Ch. 
Foumiau trích dẫn trang 35. 


. Lanessan, sđd, trang 686 và 688; Chesneaux, sđd, 


trang 134. 

Gosselin, sđd, trang 207. 

§ilvestre, sđd, XH, trang 101. 

Mém. Doc. Asie, do Isoart trích dẫn, sđd, trang 43. 
Gosselin, sđd, trang 209. 

§Silvestre, sđd, XH, trang 93. 

Gosselin, sđd, trang 219. 


. Fourniau, sđd, trang 37. 
. Sđd. 

29. 
30. 


Gosselin, sđd, trang 213-214. 
Sđd, trang 211. 


. Silvestre, sđd, XII, trang 104-105. 
. Sđd, trang 94. 

33: 
34. 


Sđd, trang 96. 
Sđd, trang 97. 


"hlps/flelun hoploarg 


T07 





35. 


36. 


37. 
38. 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 


45. 


s3 


$7 


Toàn văn do Lanessan công bố năm 1889, sđd, trang 
689-690 và do Silvestre, sđd, XII, trang 98-100. 
Ba bức điện ngày 8 và 21/7 và 2/8 do Lanessan 
công bố năm 1889 (trang 687) và do Silvestre công. 
bố năm 1898 (trang 101) và Gosselin công bố năm 
1904 (trang 211 và 212). 

Gosselin, sđd, trang 212. 

Toàn văn trong Lanessan, sđd, trang 691;Silvestre 
¡n lại, sđd, XI, trang 101, 102. 

Lanessan, sđd, trang 690. 

Prudhomme, sđú, trang 31. 

Gosselin, sđd, trang 218. 

Prudhomme, sđd, trang 21 vả 22. 

Silvestre, sđd, trang 106. 

Prudhomme, sđủ, trang 31-32. 


„ Gosselin, sđd. 
46. 
4i. 
48. 
49. 
50. 
S1, 
32. 


Silvestre, sđd, XI, trang 743-744. 
Prudhomme, sđd, trang 23. 

Sđd, trang 42. 

Silvestre, sđd, XI, trang 107. 

Silvestre và Prudhomme, sđd. 

Gosselin, sđd, trang 221. 

Gosselin và Prudhomme, sđd, trang 42-43. 


. Gosselin, sđd, trang 225-226. 
54. 
S, 
$6. 


Sđd, trang 226-227. 
Prudhomme, sđd, trang 69. 
Sđd, trang 28 và 39. 


. Sđd, trang 155-159. 
$8. 
59. 
60. 


Nguyễn Xuân Thọ. sđd, trang 231. 
Prudhomme, sđd, trang 54. 
trang 46,49 và 130. 


"hlps/flelun hoploarg 


T08 





„ 


. Nguyễn Xuân Thọ, sđd, trang 232; Gosselin, sđd, 


trang 219-220. 


. Prudhomme, sđd, trang 47-49 và 68. 
. Sđd, trang 49 và 69-71. 

. Sđd, trang SI-52. 

. Sđd, trang S0. 

. Gosselin, sđd, trang 220. 

. Prudhomme, sđd, trang 44. 

. Sđd, trang 53. 

. Sđd, trang 68-69. 

. Sđd, trang 108. 

„ Taboulet, sđd, trang 864-869. 

. Nguyễn Xuân Thọ, sđd, trang 230. 

. Prudhomme, sđd, trang 83-84. 

. Ch. Fourniau, Les Confacts f'anco-viefamiens en 


Annam et au Tonkin de 1885 à 1896, Thèse d`Êtat 
Aix, 1983, tập II, trang 1143. 


. Prudhomme, sđd, trang 5Š và 70. 

. Sđd, trang 123. 

. Sđd, trang 100. 

. Sđd, trang 109 và 119. 

.. Sđd, trang 112. 

\. Sđd, và Fourniau, Thẻse, III, trang 1153. 


..dowrndl officiel de la République ƒrancaise, ngày 


28 tháng Một 1886. 

Sđd, ngày 26 tháng Mười Hai 1885 (Débats), trang 
308-309. 

Sđd. 

Chỉ thị của Bộ trưởng Ngoại giao 11/2/1886, do 


"hlps/flelun hoploarg 


709 





P.Isoart dẫn trong *Paul Bert 1§8§6”, 4pproches 
Asie, số 10, trang 43. 

$. Câuchuyện về cuộc hội kiến này là ở trong cuỗn Nos 
premières annes aw Tonkin, Voiron, 1889, trang 
295, và trong Paul Bert au Tonkin của J.Chailley, 
Paris, G.Charpentier, I§&7, trang 76. 

6. P.De la Brosse, Une des grandes énergies fancaise, 
Paul Bert, Hanoi, 1925, trang 123. 

7. Chailley, sđd, trang 319-321. 

§. P.de la Brosse, sđd, trang 123 và Isoart, sđd, trang 
44 và 56. 

9. Chailley, sđd, trang 335-337. 

10. Sđd, trang 85. 

11. Sđd, trang 123-124. 

12. Isoart, sđd, trang 50. 

13. Chailley, sđd, trang 67-69. 

14. Sđd, trang 59. 

15. Sđd, trang 70. 

16. Sđd. 

17. Sđd, Isoart (báo cáo ngày 17/5) trang S0. 

18. Sđd. 

19. Sđd. 

20. Chailley, sđd, trang 345-346. 

21. Charles Fourniau, Les Conacts ƒFanco-vietnaimiens 
en Annam et au Tonkin de 1885 à 1896, Thèse, Aix- 
en-Provence, 1983, trang 1238-1240 và 51. 

22. Chailley, sđd, trang 271. 

23. Nghị định ngày 31/5/1886. 

24. Chailley. sđd, trang 91. 

25. Sđd, trang 89. 

26. Thông tư cho các trưởng bốt 30/8/1886, trong 


"hlps/flelun hoploarg 


710 





21. 
28. 


29. 
30. 
31. 
32. 
. Sđd, trang 176. 
34. 


35. 
36. 
37. 


38. 


40. 
AI. 


4. 
4. 
44. 
45. 
46. 
41. 
48. 


Chailley, sđd, trang 329-346. 

Chailley, sđd, trang 132 và P. Vial, sđd. 

Sđd, trang 135-136. Nêu lên sự nghiệp giáo dục của. 
Paul Bert, Chailley nhắn mạnh vào việc cần thiết 
phải «giải phóng» người Annam khỏi cái ách thống, 
trị không thể chịu được của các viên thông ngôn, 
«nỗi kinh hoàng của dân chúng». 

Sđd, trang 139. 

Sđd, trang 119. 

Thư của P.Bert ngày 29/6/1886 trong Tajasque. 
Chailley, sđd, trang 123. 


Thobie, //ioire de la France coloniale, Paris, 

A.Colin, 1991. 

Chailley, sđd, trang 291. 

Về Lộc, xem Võ Đức Hạnh, Sđd. 

P. Isoart, Le phénomène nafional vietnamien, Paris, 
LGDG, 1961, trang 145. 

Thư của Paul Bert gửi cho Trương Vĩnh Ký. 

Baille, Sowvenirs d°Annam, 1886-1890, Paris, Plon, 
1890, trang 79. 

Sđd, trang 80 và Gosselin, sđd, trang 273. 
Lanessan, L ndo-Chine ?ancaise, Paris, Alcan, 
1889, trang 695 và Isoart; Approches Asie. 

Baille, sđd, 153. 

Lanessan, sđd, trang 696-697. 

Fourniau, sđd, trang 1268. 

Chailley, sđd, trang 159. 

Vial, sđd, trang 351. 

Sád. 

Sđd, trang 357, 359-360, 363. 


"Hlps/flelun hoploarg 


T1 





Chương 4 


J.-L. de Lanessan, L 1ndo-Chine ƒrancaise, Paris, 
Alcan, 1889, trang 701. 


2. Sđd, trang 702. 

3. Sđd, trang 705-707 và 708. 

4. Sđd, trang 714-715. 

5. Công báo, 15/6/1887, trang 2674. 

6. Công báo, I§ và 20/10/1887, trang 4609-10 và 
4657. 

7. Công báo, Débas parl. (Chambre), 13/2/1888, 
trang 392. 


§. Sđd, 11/2/1888, trang 378-379 và 380-381. 

9. Sđd, 22/11/1888, trang 2614 (báo cáo do 
R.Waddington dẫn). 

10. Sđd, 13/2/1888, trang 394-395. 

11. Baille, Souyenirs d”4Annam 1886-1890, Paris, Plon, 
1891, trang 108-113, và Nguyễn Xuân Thọ dẫn 
Mẻm. Doc. Asie, MAE, trang 73, trang 63-64. 

12. Baille, sđd, trang 146-147. 

13. Sđd, 135. 

14. S.O.M. A, do Ch. Fourniau trích dẫn, Annam-Tonkin 
1885-1896, Paris, LHarmattan, 1989, trang 138. 

15. Sđd, trang 144. 

16. Mém. Doc. Asie, MAE. cuỗn 73, trang 343-344, 
Nguyễn Xuân Thọ dẫn. 

17. Ch. Fourniau dẫn, trang 144. 

18. Gosselin, Le Laos, Paris, Perrin, 1900, trang 153- 
166; LEmpire d'4Annam, Paris. 1904, sđd, trang 
304-307: Baille, sđd, 154-163: Fourniau. sđd, trang 
157-162. 


"lps/Nlelun hoploarg 


T12 





19. Baille, sđd, trang 177-181, Báo cáo của Rheinart 
28/2/1889 do Fourniau dẫn, trang 99, 

20. Baille, sđd, trang 181. 

21. Fourniau, sđd, trang 146. 

22. Sđd, trang 147. 

23. Baille, sđd, trang 184-186 và 190-191. 

24. Constans,J.Ó. Débas parl. (Chambre), 20/11/1888, 
trang 2601. 

25. Lanessan, sđd, trang 716-717. 

26. Lanessan,.J.Ó. Débats parl. (Chambre), 22/11/1888, 
trang 2617. 

27. L'4venir du Tonkin, 2/2/1889,(Fourniau dẫn, trang 
154. 

28. Lanessan, 2ébas, 22/11/1888, trang 2617. 

29. Baille, sđd, trang 237-244. 

30. Sđd, trang 216-219. 

31. Ghi chép của Đức ông Puginier, Fourniau dẫn, sđd, 
trang 177. 


Chương 5 


1. Lanessan, Le $iẻcie, 23/12/1907, Ch. Fourniau 
dẫn, Annam-Tonkin 1885-1896, Paris, L'Harmattan 
1987, trang 1§§. 

2. Báo cáo lên Tổng thống Cộng hòa 2/4/1891 về sắc 
lệnh 21/4/1891, trong Lanessan,  Colonisafion 
#?ancaise en Indo-Chine, Paris, Alcan, 1895, trang 
353-354. 

3. Công báo 22/4/1891, trang 1797. 

4.. Sắc lệnh 21/4/1891, Lanessan, sđd, trang 355-357. 

Š. Lanessan, Lwdo-Chine francaise, Paris, Alcan, 
1889, sđd, trang 755-756. 

6. Sđd, trang 719. 


"Hlps/flelun hoploarg 


T13 





7. Ch. Fourmiau dẫn trong /es Cowfacts ƒ?anco- 
vietnamiens en Annam et au Tonkin de 1885 à 1896, 
Thèẻse, Aix, 1983, trang 1872. 

§. Lanessan, La Colonisaton ƒfancaise en Indo- 
Chỉne, trang 26 và Fourniau, sđd, trang 1873-1877. 

9. Lanessan, sđd, trang 28. 

10. Sđd, trang 28-29. 

11. Sđd, trang 30. 

12. F.Bernard, thư ngày 16/10/1891 (lưu trữ cá nhân) 

13. Lanessan, La colonisation..., trang 39. 

14. Sđd, trang 41-42. 

15. Fourniau, Annam-Tonkin, trang 197. 

16. Sđd, Les Confats..., trang 2236 và 2253. 

17. Lanessan, sđd, trang 80-81. 

18. Sđd, trang 83. 

19. Sđd, trang 77. 

20. Sđd, trang 127 và Fourniau, Les Conacís..., trang 
2029. 

21. Lanessan, sđd, trang 297. 

22. Sđd, trang 287. 

23. Fourniau, Les Confacts..., trang 2167. 

24. Lanessan, L Tndo-Chine..., S94. 

25. Lanessan, Uœ Colonisation, trang 155-164 và 
Fourniau, Les Cozacts.... trang 2257. 

26. Fourinau, sđd, trang 2244. 

27. Lanessan, La Colonisation, trang 172 và trang S. 

28. Fourniau, trang 2288. 

29. Sđd, trang 2242-2243 và 2244-2245, dẫn Lyautey, 
Lettres du Tonkin, trang 62. 

30. Brière, 24/8/1892, Fourniau dẫn, trang 2259. 

31. Gosselin, U'Empire d'4nnam, trang 311-312 và 


"lps/flelun hoploerg 


714 





Fourniau, sđd, trang 2387. 
32. Fourniau, sđd, trang 2394 và 2399. 
33. Sđd, trang 2395. 
34. Lanessan, La Colonisation, trang SI. 
35. Sđd, trang 40. 
36. Sđd, trang 41. 
37. Sđd, trang 47. 
38. Foreniau, Ammam-Tonkin, trang 231. 


Chương 6 


1M. Monnier, Le 7oưwr d*4sie, Paris, Plon, 1899, vol. 
1, trang 202-203. 

2. Sđd, trang 184. 

3. Ch. Fourniau, Les Confacs..., trang 2345. 

4. Sđd, trang 2404. 

5. Sđd, trang 2405 và Ch.Gosselin, U 'Empire d“4nnam, 
trang 314. 

6. Sđd, trang 2404-2408. 

7. Gosselin, trang 314; Ch. Fourniau, 4nnam-Tonkin 
1885-1886, Paris, LHarmattan, 1987, trang 250- 
252. 

§. Fourniau, sđd, trang 252. 

9. Monnier, sđd, trang 214, 216-217, 220. 

10. Sđd, trang 327. 

11. Foumiau, Les Confacis.... trang 2425. 

12. Sđd, trang 2314 và Paul Doumer, ⁄ 7ndo-Chine 
##ancaise. Souvenirs, Paris, Vuibert, 1905, trang IX. 

13. Doumer, sđd, trang 1. 

14. Sđd. trang 70. 

15. Sđd, trang 66, 67. 

16. Sđd, trang 64. 


"Hlps/llelun hoploarg 


TI§ 





17. Sđd, trang 117. 

18. Sđd, trang 122-124. 

19. Sđd, trang 134. 

20. Sđd, trang 129. 

21. Sđd, trang 176. 

22. Sđd, trang 192-193. 

23. Sđd, trang 284. 

24. Sđd, trang 155-156 (Về Thươi, trang 287 và 373) 

25. Sđd, trang 141-142. 

26. Sđd, trang 140. 

27. Sđd, Doumer, trang 163-164. 

28. Sđd, trang 164. 

29. F.Bernard, L 'Indo-Chine. Erreurs et dangers, Paris, 
Charpentier, 1902, trang 59-62. 

30. Sđd, trang 59,62. 

31. Sđd, trang 62. 

32. Doumer, sđd, trang 365. 

33. Sđd, trang 366. 

34. Sđd, trang 367. 

35. Bernard, 7w ngày 1/1/1898. (Lưu trữ cá nhân). 

36. Doumer, sđd, trang 369. 

37. Sđd, trang 214-218 vả 340-343. 


Chương 7 


1. Paul Doumer, L 7ndo-Chine ƒrancaise, Souyenirs, 
sđd, trang 4. 

2. Sđd, trang 301 và F. Bernard, L'Indo-Chine. Erreurs 

et dangers, trang 22. 

Sđd, trang 72-§I và Bernard, sđd, trang 48-50. 

Bernard, sđd, trang 122. 

Doumer, sđd, trang 142. 


AR 


"hlps/Nlelun hoploarg 


T16 





1§. 


16 


Bernard, sđd, trang 30-31 và 59. 

Doumer, sđd, trang 309-317 và 320-321. 

Bemard, sđd, trang 122 và Thư từ Huế, 27/2/1897 
(Lưu trữ cá nhân). 

Isoard, Le Phénomène national vietnamien, sđd, 
trang 264. 


. Bernard, sđd, trang 139. 
. Sđd, trang 199 và thư ngày 1/2/1899 (Lưu trữ cá 


nhân). 


. Sđd, trang 185-192; Doumer, sđd, 202 và Isoart, 


sđd, 253. 


. Sđd, trang 52 và 220; M. Osborne, The French 


Presence in Cochinchina..., sđd, 15§ và163. 


. M, Osborne, sđd, trang 158-163 và Bernard, sđd, 


trang 220. 
Bernard, sđd, trang 216. 


. Sđd, trang 222. 
17. 


P. Morlat, Les Affaires politiques de I'Indochine 
1895-1923, Paris, L'Harmattan, 1995, trang 35-48. 


"Hlps/flelun hoploarg 


T17 





MỤC LỤC 


Trang 





-_ Lời nói đầu 
Phần thứ nhất 
VÀO THỜI CÁC ĐÔ ĐỐC.. „15 
Một cuộc chiến tranh vì tự do thương mại và tôn giáo ? 17 
.. Nhà vua, dân chúng và quyền được là mình 
Cuộc xâm chiếm xứ Cochinchine. 
Mất xứ Cochinchine. 
._ Francis Garnier chiếm Hà Nội 
.. Sự rút khỏi Tonkin và bản hiệp ước liên minh 187: 
7.. Xứ Cochinchine dưới nền cai trị quân sự.. 
Phần thứ hai 
TRIỀU ĐẠI CỦA CÁC THÔNG SỨ.. 
Huế chấp nhận chế độ bảo hộ 
Một ông vua tận tâm với nước Pháp. 
Paul Bert và nến cai trị dân sị 
Thuyên chuyển và sa lẩy 
Lanessan hay bình minh của một niểm hy vọng? 
Doumer và khúc quanh lớn.. 
Annam, ban công Pháp trên Thái Bình Dương. 
- Tời kết. 
~_ Phụ lục. 
-_ Hướng thư mục 
Phần đại cương - Các tác phẩm tổng thể. 
-~__ Chú thích và tham khảo. 














ch na. 





bo bất vấi cIt- vệ mới qủ 


"lps/Nlelun hoploarg 


Người PHÁP và Người AN NAM 
bạn hay thù? 


PHILIPPE DEVILLERS 
Người dịch: BS. NGÔ VĂN QUỸ 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN THỊ THANH HƯƠNG 
Biên tập: LÊ THU GIANG 


NHÀ XUẤT BẢN TỐNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINI 
NHÀ SÁCH TỐNG HỢP 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 
ĐT: 38225340 - 38296764 - 38247225 - 38223637 
Fax: 84.8.38222726. 
Email: tonghop@nxbhcm.com.vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn / wwwsachweb.vn 





'GPXB số: 237-2013/CXB/126-16/THTPHCM ngày 23/02/2013 


"Hlps/llelun hoploarg 


